HỒ CHÍ MINH - CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI Nguyên bản “HO 
CHI MINH, A LIEE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: 
NGUYÊN HỌC - LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác 
giả William J. Duiker Ebook: Guibap Nguồn text: 
kbchaingoai.wordpress.com 


Kính tặng nhân dân Việt Nam WILLIAM J. DUIKER 


IÌI II IẦU 


Tôi bị thu hút bởi Hồ Chí Minh từ giữa những năm 1960 khi còn là 
một cán bộ ngoại giao trẻ tuổi làm việc tại toà đại sứ Hoa Kỳ ở Sài 
Gòn. Tôi lấy làm khó hiểu khi thấy những du kích Việt cộng chiến 
đấu trong rừng tỏ ra có kỷ luật và năng động hơn đội quân chính 
phủ Nam Việt, đồng minh của chúng tôi. Tìm hiểu vấn đề, tôi được 
giải thích, đó là do vai trò của người sáng lập và nhà chiến lược 
cựu trào bậc thầy cách mạng Việt Nam - Hồ Chí Minh. Sau khi thôi 
phục vụ trong chính quyền Hoa Kỳ theo đuổi sự nghiệp khoa học, 
tôi có ý định viết một cuốn tiểu sử về con người kỳ lạ này. Nhưng 
ngay lập tức tôi nhận ra, trong bối cảnh lịch sử thời kỳ đó, chưa 
thể có đầy đủ điều kiện để tiếp cận các nguồn thông tin. Vì thế tôi 
đành bỏ ý định, cho mãi đến những năm gần đây, thế giới trở nên 
cởi mở hơn, các nguồn tin tràn đầy vì thế đã thúc đẩy tôi bắt tay 
vào công việc khó khăn này. 

Trong quá trình hoàn thành cuốn sách, tôi đã phải mất hơn hai 
thập niên trăn trở, nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của bè bạn 
cùng các quỹ của các cơ quan và hội đoàn. Quỹ nghiên cứu của 
trường College of Liberal Arts cũng như của Institute for the Art & 
Humanistic Studies thuộc trường Pennsylvania State University đã 
tài trợ kinh phí những lần tôi sang Pháp và Việt Nam để thực hiện 
đề tài nghiên cứu. Thông qua trợ lý Mark Side của Ford 
Foundation, tôi hân hạnh được tháp tùng Marilyn Young và A. Tom 
Grunfeld trong chuyến đến Hà nội năm 1993 để tìm hiểu mối quan 


hệ giữa Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ. Nhân đây tôi cũng xin cám ơn Ủy 
ban Nghiên cứu Khoa học Xã hội, Chương trình trao đổi Khoa học 
Đông Dương của Ủy ban và Viện Mác-Lênin đã cấp học bổng tài 
khoá năm 1990 trong thời gian làm đề tài nghiên cứu. Khi tôi ở đó, 
Viện Sử Học, Viện Marx-Lenin đã tạo mọi điều kiện cho tôi được 
trao đổi, thảo luận các chủ đề khác nhau về Hồ Chí Minh và lịch 
sử cách mạng Việt Nam. Học viện Quan hệ Quốc tế đã tài trợ 
chuyến đi trước đó - 1985 - kể cả chuyến đi thú vị thăm làng Kim 
Liên, quê hương của Hồ Chí Minh. Trong số những cá nhân trợ 
giúp trong thời gian tôi nghiên cứu ở Hà nội, tôi chân thành cẩm 
ơn Nguyễn Huy Hoan - Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nguyễn Thanh - Bảo 
tàng Cách mạng và Trần Thành - Viện Mác-Lênin, tất cả đồng ý trả 
lời những cuộc phỏng vẫn chiếm nhiều thời gian. Tại Đại học 
Tổng hợp Hà Nội, những nhà sử học Phùng Hữu Phú, Lê Mậu Hãn, 
Phạm Xanh và Phạm Công Tùng vui lòng dành cho tôi thời gian, 
cung cấp những tư liệu về đời sống và tư tưởng của Hồ Chí Minh. 
Cố Viện trưởng Bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Huy Giáp và Đặng Xuân 
Kỳ, khi đó là Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội, vui lòng trả lời 
những câu hỏi của tôi đối với những hồi ức cá nhân của họ về chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Đỗ Quang Hưng, Ngô Phượng Bá, Văn Tạo, Trần 
Hữu Định tại Viện Sử học và Lưu Doãn Huỳnh thuộc Viện Quan hệ 
Quốc tế đã không quản ngại thời gian giúp đỡ tôi khai thác những 
vấn đề then chốt trong đề tài nghiên cứu. 

Tôi cũng đặc biệt cám ơn ông Vũ Huy Phúc, đã kiên nhẫn và rất 
hiếu khách, ông vừa tháp tùng vừa là cộng sự trong chuyến thăm 
Việt Nam năm 1990. Mới đây, ông Hoàng Công Thuỷ thuộc Hội 
hữu nghị Việt-Mỹ đã giúp tôi tiếp xúc nhiều người và nhiều nguồn 
khác nhau khi tôi đi theo đường mòn Hồ Chí Minh. Dương Trung 
Quốc - chủ bút tạp chí Xưa Nay, cung cấp cho tôi một số tạp chí 
rất hữu ích. Nguyễn Quốc Uy thuộc Việt Nam Thông tấn xã đã vui 


lòng cho tôi được in lại trong cuốn sách này một số bức ảnh thuộc 
bản quyền Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Tôi đã đi thăm một số thư viện và các kho lưu trữ khắp thế giới 
để tìm kiếm những thông tin về những chuyến đi của Hồ Chí 
Minh. Ở Hoa Kỳ, tôi cám ơn nhân viên Ban Đông Phương thuộc 
thư viện Quốc hội và Allan Riedy, giám đốc của Echols Collection 
tại Thư viện Kroch, Đại học Cornell. Tại Lưu trữ quốc gia Mỹ ở 
College Park, Maryland, John Taylor và Larry McDonald có những 
giúp đỡ giá trị trong việc tìm kiếm văn bản lưu trữ của O.S.S 
(Office of Straticgic Service - Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ) và 
các văn bản của Bộ Ngoại giao liên quan tới quan hệ Việt-Mỹ trong 
và sau Thế chiến II. 

Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Thư viện Quốc gia, 
Cục Lưu trữ Quốc gia Paris, đặc biệt Trung tâm Lưu trữ của 
Section Outre-Mer của tỉnh Aix-en của Pháp quốc. Trong chuyến 
thăm viếng Moscow năm 1990, Gennadi Maslov, Yevgeny Kobelev 
và Oxana Novakova đã có những buổi trao đổi rất hữu ích khi thảo 
luận những vấn đề về mối quan hệ của Hồ Chí Minh trong những 
năm sống ở Liên xô, đồng thời Sophia Quinn-Judge và Steve Morris 
đã cung cấp cho tôi nhiều tài liệu quý giá mà họ đã thu thập được 
trong kho lưu trử của Đệ Tam Quốc tế. Lê Hiển Hoành của Bảo 
tàng Cách mạng tỉnh Quảng Châu đã cung cấp những kết quả 
nghiên cứu của chính ông về những năm tháng HCM sống trong 
thành phố và đưa tôi đi thăm quan một cơ sở đào tạo thú vị mà 
trước kia ông đã từng tham gia giảng dạy bẩy mươi năm về trước. 

Tôi cũng cám ơn Tào Binh VỊ và Diệp Hân tại Viện Nghiên cứu 
Quốc tế Bắc Kinh qua cuộc phỏng vẫn tốn nhiều thời gian năm 
1987 về những mối quan hệ Hoa-Việt. Bob O'Hara đã giúp tôi thu 
thập những tài liệu liên quan từ Cục lưu trữ Quốc gia ở London. 


Trong việc nghiên cứu, tôi rất vui vì có nhiều cách khác nhau để 
tiếp cận mà tôi là người đại diện. Tôi cũng cám ơn giáo sư Laura 
Tabili, Đại học Arizona, đã cung cấp những chỉ dẫn trong việc tìm 
kiếm những nguồn thông tin khác trong những năm Hồ Chí Minh 
sống ẩn dật ở Anh, cũng như nhân viên chỉ nhánh Hong Kong 
thuộc Cục Lưu trữ Quốc gia Anh tạo điều kiện cho tôi sử dụng 
những tài liệu lưu trữ liên quan tới thời kỳ Hồ Chí Minh bị tù ở đó 
vào đầu thập niên 1930. Đại sứ T.N. Kaul cũng giúp ích cho tôi 
trong việc trao đổi những kỷ niệm của ông về cuộc gặp gỡ giữa 
thủ tướng Jawaharlal Nehru và Chu Ân Lai mùa hè năm 1954. 

Tôi cũng chịu ơn một số học giả, những nhà nghiên cứu, những 
người đã chia sẻ sự quan tâm của tôi về Hồ Chí Minh và lịch sử 
cách mạng Việt Nam. Trong một số trường hợp, danh sách tên của 
họ khá dài, vì nhiều người trong số này cung cấp cho tôi những tài 
liệu cốt lõi, hoặc truy cập những nghiên cứu của chính họ trong 
những chủ đề liên quan. Dù sao, tôi cũng muốn đưa tên của họ vào 
trong cuốn sách này. Ở Hoa Kỳ, Douglas Pike và Steve Denny thuộc 
Lưu trữ Đông Dương, bây giờ làm viỆc tại Texas Tech University, 
đã có những gợi ý bổ ích trong lần đi thăm đầu tiên kho lưu trữ 
của họ đặt ở Berkeley. Ngoài ra còn có King Œ. Chen, Stanley 
Karnow, Bill Turley, Gary Tarpinian và Mai Elliott. John McAuliff 
thuộc chương trình Hòa giải Hoa Kỳ-Đông Dương, rất hảo tâm mời 
tôi tham dự hội nghị cựu chiến binh Việt Minh và Cơ quan Tình 
báo Chiến lược Hoa Koa Kỳ (OSS) tổ chức tại Hampton Bays, New 
York, năm 1998. Trong số người tham dự hội nghị này có Frank 
White, Henry Prunier, Carlton Swift, Mac Shinn, Frank Tan, George 
Wicks, Ray Grelecki và Charles Fenn, cũng như một đoàn đại biểu 
cựu chiến binh Việt Minh và những học giả cũng tham dự, đã chia 
sẻ những những kinh nghiệm thú vị, quý báu của chính họ trong 
thời kỳ đó cho tôi. Trong một dịp trước đó, tôi may mắn được thảo 


luận về Hồ Chí Minh với Archimedes (AI) Patti, mà ký ức của ông 
đã được viết trong cuốn “Tại sao Việt Nam?” “Khúc dạo đầu của ó 
biển Hoa Kỳ” (Prelude to Americas Albatross) (Berkeley: Nhà xuất 
bản Đại học California, 1980), là một nguồn thông tin quan trong 
không thể thay thế được được về chủ đề này. Bob Bledsoe, chủ 
tịch Ban khoa học chính trị thuộc Đại học Central Florida, rộng 
lòng cho phép tôi tìm tòi trong kho lưu trữ của Patti tại Đại học 
của ông. Tôi cám ơn bà Magrgaret, quả phụ AI Patti, đã cho phép 
tôi in những tấm hình lẫy từ lưu trữ đó trong cuốn sách này. 

Ở Pháp, một số người đã giúp tôi theo nhiều cách khác nhau, 
bao gồm Georges Boudarel, Daniel Hemery, Christiane Pasquel 
Rageau và Philippe Devillers, cũng như Chris Goscha và Agathe 
Larcher. Stein Tonnesson sự giúp đỡ nhiều trong việc chia sẻ 
những kết quả của chính ông nghiên cứu tại Trung tâm lưu trữ, 
Section Outre-Mer, tại Aix-en-Provence. Tôi cũng xin được cám ơn 
giáo sư Bernard Dahm, Đại học Passau đã mời tôi tham dự hội nghị 
về Hồ Chí Minh tại trường ông năm 1990. Lương Vô Ẩm và Trần 
Kiểm tốt bụng cung cấp cho tôi những tài liệu chữ Trung là những 
tư liệu để hiểu được mối quan hệ của Hồ Chí Minh với Trung Hoa. 
Những học giả Nga, Ilya Gaiduk và Anatoly Sokolov dành thời gian 
hoặc gửi cho tôi những tài liệu hữu ích về mối quan hệ Xô-Việt. 
Giáo sư Motoo Furuta, Đại học Tổng hợp Tokyo gửi tôi một số tài 
liệu quan trọng mà ở Hoa Kỳ tôi không thể tìm được. David Marr, 
Đại học Tổng hợp quốc gia Úc cung cấp cho tôi một số tài liệu, bài 
báo và một cuốn băng ghi bài phát biểu nổi tiếng của Hồ Chí Minh 
tại Quảng trường Ba Đình đầu tháng 9-1945. Tôi cám ơn Lí Ngọc 
Bình và Lưu Thượng Hoàng đã đóng góp và giúp đỡ rất nhiều khi 
còn là sinh viên của tôi tại Penn State, đã dành thời gian cung cấp 
những tài liệu hữu ích liên quan những hoạt động của Hồ Chí 
Minh ở miền nam Trung Quốc. 


Nhân đây, tôi xin cám ơn David Lott ở Hyperion, trong ban biên 
tập, đã giúp đỡ trong việc xuất bản, Trent Duffy người phụ trách 
bản thảo, một công việc khó khăn để chuẩn hóa tài liệu tham 
khảo, tới Lisa Stokes và Phil Rose, phụ trách trình bày bìa, sắp xếp 
nội dung và tới Paul Pugliese, Dorothy Baker cũng như Archie 
Ferguson đóng góp bản đồ, sắp xếp nội dung và phần tổng thể. 
Mark Chait sẵn sàng giúp đỡ tôi không mệt mỗi trong quá trình 
xuất bản. Tôi đặc biệt cám ơn biên tập viên, Will Schwalbe, đã 
khích lệ, đưa dự án này đến kết quả. Ngay từ đầu ông đã tỏ rõ mối 
quan tâm lớn lao là giúp tôi tạo ra một cuốn sách có chất lượng 
cao nhất. Sự kiên nhẫn, lòng hiếu khách và những lời khuyên của 
ông có giá trị thật vô bờ. 

Tôi cám ơn hai con gái tôi - Laura và Claire - đã không phàn nàn 
vì phải mất nhiều thời giờ trong nhiều năm để nghe cha chúng rao 
giảng về Việt Nam. Cuối cùng, tôi biết ơn vợ tôi vô cùng, Yvonne, 
không những là người đầu tiên đọc bản thảo mà còn tổ sự kiên 
nhẫn lắng nghe những lần tôi nói về Hồ Chí Minh và coi ông như 
một thành viên trong gia đình. 


II $0 ti TỶ tilft IIIt AIIÍ(:ẾN TRMINI IÍN 9ÍÍ01: 


Annam Cộng sản Đảng (ACP): Thời gian đẳng tồn tại rất ngắn, 
được thành lập tại Đông Dương năm 1929 sau khi Hội Thanh niên 
cách mạng bị giải thể. Sau đó được sát nhập vào Đảng cộng sản 
Việt Nam tháng 2/1930 

Đội tuyên truyền giải phóng quân (APB): Một đơn vị quân đội 
cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đông Dương Cộng sản Đẳng, 
thành lập tháng 12-1944, chuẩn bị cuộc khởi nghĩa sau Thế chiến 
thứ II kết thúc. Tiền thân của Việt Nam Giải Phóng Quân (VLA). 

Cứu quốc quân: Đơn vị vũ trang được tổ chức hoạt động chống 
Pháp và Nhật ở Bắc Việt 1944, sau đó được sát nhập vào Đội 
Tuyên truyền Giải Phóng quân (APB) thành Việt Nam Giải Phóng 
Quân (VLA). 

Quân đội Việt Nam Cộng hòa: Quân đội của chính quyền Việt 
Nam Cộng hòa từ 1956-1975. 

Quốc gia Liên hiệp Việt Nam (ASV): Chính quyền của Bảo đại 
được Hiệp định Elysée năm 1949 thừa nhận. Chính quyền tự trị 
dưới sự lãnh đạo của Quốc trưởng Bảo Đại nhưng thiếu sự ủng 
hộ. ASV hợp tác với Pháp trong cuộc chiến tranh Pháp - Việt Minh. 
Sau hiệp định Geneva 1954, ASV bị chính quyền miền Nam Việt 
Nam Độc lập thay thế. 

Tâm Tâm Xã: Tổ chức cách mạng cực đoan do một số phần tử 
di cư sống ở nam Trung Quốc, thành lập năm 1924. Sau này Hồ 


Chí Minh chuyển thành Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí 
Hội. 

Hội nghiên cứu chủ nghĩa Max: Hội thành lập trên giấy do 
Đảng cộng sản Đông Dương lập ra khi tự giải tán và rút vào bí mật 
tháng 11 năm 1945. Nhưng sự thật, Đảng cộng sản vẫn hoạt động 
bí mật cho đến khi Đẳng Lao động ra đời năm 1951. 

Cao Đài: Một tổ chức tôn giáo hổ lốn phát sinh ở Nam bộ vào 
cuối Thế chiến thứ Nhất. Cao Đài chống lại tất cả các chính quyền 
muốn kiểm soát nó. Giáo phái này vẫn đang còn hoạt động, mặc dù 
bị chính quyền theo dõi đặc biệt. 

Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia (CPRP): Tổ chức cách 
mạng này được thành lập dưới sự yểm trợ của cộng sản Việt Nam 
từ đầu những năm 1950. Một trong ba đảng thừa kế đẳng cộng 
sản Đông Dương bị giải tán năm 1951. Các lực lượng vũ trang của 
CPRP được gọi là Khmer Đỏ. Giữa những năm 60, Đẳng cộng sản 
Khơ Me thay thế CPRP. 

Trung ương Cục miền Nam (COSVN): Cơ quan đầu não của 
Cộng sản hoạt động ở miền Nam trong thời kỳ Pháp-Việt Minh và 
sau này chiến tranh Việt Nam. Thành lập năm 1951 và giải tán sau 
khi Sài Gòn sụp đổ năm 1975. 

Đảng cộng sản Trung Quốc (CCP): Tên đẳng bộ của Đẳng cộng 
sản thành lập ở Thượng Hải, Trung Hoa năm 1921. 

Quốc tế Cộng sản (GMT): Tổ chức cách mạng được thành lập 
tại nước Nga Xô viết năm 1919, Moscow là cơ quan đầu não của tổ 
chức. Trực tiếp lãnh đạo hoạt động của các đảng thành viên trên 
toàn thế giới. Giải tán năm 1943. Đẳng cộng sản Đông Dương gia 
nhập tổ chức này năm 1935. 

Đông Dương Cộng sản Đảng (CPI): Tổ chức cách mạng này 
chết yểu, gồm những phần tử ly khai từ Thanh niên Cách mạng 


đồng chí Hội năm 1929. Tháng Hai năm 1930 hợp nhất với Tân 
Việt Đẳng thành Đẳng cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng 
lập. 

Đảng cộng sản Liên Xô (GPSU): Tên cũ Đảng Cách mạng, được 
thành lập dưới sự chỉ đạo của Vladimir I. Lenin những năm 1920. 

Đảng Hiến Pháp: Đảng chính trị ôn hòa do một số phần tử cải 
lương thành lập ở Nam bộ đầu những năm 1920. Đẳng này chủ 
trương dành quyền tự trị dưới sự bảo trợ của Pháp. Lãnh đạo là 
Bùi Quang Chiêu hay lên tiếng chỉ trích Đẳng cộng sản và bị cán bộ 
Việt Minh thủ tiêu trong thời gian Cách mạng tháng Tám 1945. 

Đảng Đại Việt: Một tổ chức Dân tộc chủ nghĩa, thành lập trong 
thời kỳ Thế chiến II, theo Nhật kêu gọi và kết nạp những người 
không cộng sản chống chế độ thuộc địa của Pháp. Đẳng này tồn tại 
ở Nam Việt Nam đến năm 1975 khi Sài Gòn sụp đổ. 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (DRV): Chính quyền độc lập do 
Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt Minh thành lập ở Bắc Việt ngày 
2/9/1945. Tháng 12-1946, quân đội Pháp đánh bật ra khỏi Hà-nội. 
Hiệp định Geneva năm 1954 thừa nhận chủ quyền của VNDCCH ở 
miền Bắc VN. Năm 1976 đổi thành Cộng Hòa XHCN Việt Nam. 


Đông kinh Nghĩa thục (Hanoi Free School): Trường học do 
một số nhà trí thức yêu nước lập ra ở Hà nội để thúc đẩy cải cách 
trong thập niên đầu của thế kỷ XX. Sau khi bị Pháp đóng cửa, 
những nhà sáng lập đã truyền đạt ý tưởng vào trường Dục Thanh 
ở Phan thiết, nơi Hồ Chí Minh đã từng dạy trong thời gian ngắn 
năm 1910. 

Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội (Đồng minh Hội): Tổ 
chức Việt Nam Dân Quốc dưới sự tài trợ của Quốc Dân Đẳng 
Trung Hoa thành lập tháng Tám năm 1942. Tổ chức này liên kết 
một số đẳng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa và là con để của 


tướng Quốc dân đảng Trương Phát Khuê. Khuê định dùng liên 
minh này để chống Nhật ở Đông Dương. Mặc dù Hồ Chí Minh đã 
tranh thủ lợi dụng tổ chức này cho mục đích của mình, sau Thế 
chiến II, Hội này quay ra chống Đảng cộng sản Đông Dương kịch 
liệt. Khi cuộc chiến với Pháp nổ ra tháng 12 năm 1946, Hội này coi 
như giải tán. 

Mặt trận Tổ quốc: Thành lập năm 1955 do chính phủ Việt Nam 
DCCH, thay thế cho mặt trận Liên Việt và trước đó là Mặt trận Việt 
Minh, một tổ chức ủng hộ đẳng phái chính trị ở Việt Nam. 

Lực lượng quân viễn chỉnh Pháp: Lực lượng quân đội Pháp 
đóng ở Đông Dương trong thời kỳ chiến tranh Pháp-Việt Minh. 

Hòa Hảo: Một tổ chức tôn giáo hổ lốn do nhà sư Huỳnh Phú Sổ 
thành lập năm 1939. Cực kỳ chống Pháp và chống Cộng từ sau Thế 
chiến II. Hiện vẫn đang hoạt động dưới sự theo dõi sát sao của 
chính quyển Cộng Hoà XHCNVN. 

Thanh niên Cao vọng: một tổ chức dân tộc do Nguyễn An Ninh 
thành lập ở Sài gòn giữa những năm 1920. Chết yểu. 

Quốc Tử Giám: Trường đào tạo quan lại do triều đình tổ chức, 
được xây dựng từ thế kỷ thứ XI ở Hà-nội. Từ thế kỷ XIX, triều 
đình nhà Nguyễn chuyển về kinh đô Huế. Thân phụ Hồ Chí Minh 
được làm việc thời gian ngắn ở đây trong vai trợ giáo. 

Đảng cộng sản Đông Dương (ICP): Do Hồ Chí Minh và các 
đồng chí thành lập tháng 10-1930. Tên cũ là Đẳng cộng sản Việt 
Nam thành lập tháng 2-1930. Tự giải tán năm 1945. Tái thành lập 
năm 1951 dưới tên Đẳng Lao động Việt Nam. 

Liên bang Đông Dương: Kế hoạch của Đảng cộng sản Đông 
Dương giữa thập niên 1930 để thành lập nhà nước Liên bang Cách 
mạng gồm Việt Nam - Lào - Campuchia. Sau Thế chiến II, năm 
1951, kế hoạch này được gọi là “mối quan hệ đặc biệt” giữa ba 


nước. 

Liên hiệp Đông Dương: tổ chức hành chính do Pháp lập ra cuối 
thế kỷ XIX để bảo đảm luật lệ của Pháp ở khu vực bao gồm Nam 
Kỳ - An nam (Trung Kỳ) - Bắc Kỳ -Lào - Campuchia. 

Ủy ban Kiểm soát quốc tế: Một tổ chức giám sát thực thi hiệp 
định đình chiến Geneva tháng 7-1954, gồm có Canada, Ấn Độ, Ba 
Lan. 

Đảng cộng sản Khmer: Tổ chức cộng sản thành lập giữa thập 
niên 1960 do Pol Pot cực đoan đứng đầu thay thế Đẳng Nhân dân 
Cách mạng Campuchia thành lập năm 1951. 

Khmer Đỏ: Tên thường dùng để chỉ lực lượng cách mạng 
Campuchia. Đôi khi người ta cũng chỉ Đẳng cộng sản Khmer. 

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Đảng do Đảng cộng sản Việt 
Nam bảo trợ, thành lập đầu năm 1950, còn hay được gọi là Pathet 
Lào. 

Mặt trận Liên Việt: Do Đẳng cộng sản Đông dưong thành lập 
năm 1946 để tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng với đẳng, sát 
nhập với Việt Minh năm 1951, đến năm 1955, Mặt trận Tổ quốc 
thay thể. 

Quốc học: Trường trung học uy tín ở Huế, thành lập năm 1896, 
đào tạo các quan lại thế hệ mới, dạy tiếng Pháp và các môn văn 
minh phương Tây. Hồ Chí Minh học trường này từ 1907 đến 1808. 

Vệ quốc quân: Tên gọi tắt của Giải phóng quân (VLA) sau Cách 
mạng tháng Tám, được chọn để tránh rắc rối với lực lượng Trung 
Hoa đang chiếm đóng. 

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (NLE): Liên minh 
rộng rãi nhiều nhóm chống đối tại Nam Việt, thành lập năm 1960 
dưới sự bảo trợ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giải tán 


năm 1976 sau khi thống nhất hai miền. 

Ủy ban Giải phóng Dân tộc: Cơ quan đại diện cho Việt Minh, 
thành lập ở Tân Trào để chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám. Hồ 
Chí Minh làm chủ tịch. 

Cứu quốc Hội: Một tổ chức quần chúng rộng lớn do Đảng cộng 
sản Đông Dương thành lập chống Pháp trong Thế chiến thứ II. Sau 
năm 1954 thường được gọi là Hội Cứu quốc. 

Tân Việt Cách mạng Đảng: Đảng cách mạng chống Pháp, thành 
lập cuối những năm 1920, sau đó sát nhập vào với Đông Dương 
Cộng sản Đảng (ICP). 

Pathet Lào: Tên gọi lực lượng quân đội cách mạng Lào. Trong 
chiến tranh Việt Nam, lực lượng quân đội này liên kết với Bắc Việt 
chống Mỹ. 

Quân đội Nhân dân Việt Nam: Quân đội thường trực, thành 
lập sau 1954, kế thừa Giải phóng quân Việt Nam hoạt động trong 
chiến tranh chống Pháp. 

Giải phóng Quân Nhân dân: Còn gọi là Việt Cộng. Thành lập 
năm 1961, tên cũ của lực lượng trong phong trào cách mạng trong 
thời kỳ chiến tranh Việt Nam. 

Việt Nam Cộng hoà (RVN): Tên cũ của chính phủ không cộng 
sản, thành lập ở Nam Việt sau Hội nghị Geneva. Năm 1956 đổi tên 
Việt Nam Tự do. Việt Nam Cộng Hoà sụp đổ năm 1975, bị đồng 
hoá trở thành Cộng hoà XHCNVN. 

Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội: Một tổ chức 
cách mạng rất sớm do Hồ Chí Minh sáng lập ở Nam Trung Hoa 
năm 1925. Kết hợp chủ thuyết cộng sản và quốc gia, sau đó Đẳng 
cộng sản thay thế 1930. 

Cộng hoà XHCN Việt Nam: Tên nhà nước Việt Nam thống nhất 


từ năm 1976 sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. 

Khối Hiệp ước Đông Nam Á (SEATO): Liên minh do Mỹ thành 
lập 1954 để ngăn chặn sự bành trướng chủ nghĩa cộng sản ở Đông 
Nam Á. Hiện nay đang tan rã. 

Thanh niên Tiền phong: Một phong trào thanh niên rộng khắp 
Nam Bộ được Nhật ủng hộ, do Phạm Ngọc Thạch thành lập trong 
thời gian Thế chiến II. Đảng cộng sản Đông Dương đã dùng lực 
lượng này để hỗ trợ Cách mạng tháng Tám tại Sài gòn. 

Việt Cộng: Tên miệt thị để chỈ quân giái phóng miền Nam Việt 
Nam trong chiến tranh Việt Nam. Tên cũ của Lực lượng Vũ trang 
Giải phóng miền Nam (NLEF). 

Mặt trận Việt Minh: Do Đẳng cộng sản Đông Dương (ICP) đứng 
ra thành lập tháng 5-1941. Lực lượng chính trị chủ yếu chống 
Pháp trong Thế chiến thứ II và sau 1945 dành độc lập. 

Đảng cộng sản Việt Nam: do Hồ Chí Minh thành lập tháng 
2/1930. Sau đó đổi thành Đảng cộng sản Đông Dương (ICP). Đến 
tháng 12-1976 mới lấy lại tên này. 

Đảng Dân chủ Việt Nam: Một đẳng chính trị non yếu không 
cộng sản, thành lập dưới sự bảo trợ của Đảng cộng sản Đông 
Dương, tập hợp những phần tử yêu nước không cộng sản trong 
thành phần Việt Minh năm 1944. Đảng đại diện cho những nhà 
khoa học trí thức yêu nước. Tồn tại đến sau năm 1976. 

Việt Nam Giải phóng quân: Tên cũ của lực lượng kháng chiến 
chống Pháp của Đảng cộng sản Đông Dương trong thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp sau Thế chiến II. Thành lập đầu tiên tháng 12 
-1944, đổi tên Quân đội Nhân dân Việt Nam sau Hội nghi Geneva 
1954. 

Việt Nam Giải phóng Đồng Minh: Một tổ chức mặt trận do Hồ 
Chí Minh sáng lập ở miền Nam Trung Quốc năm 1941, nhằm tập 


hợp các phần tử chống Pháp dưới sự lãnh đạo của Đông Dương 
Cộng sản Đảng, nhưng sau đó có nhiều phần tử chống cộng tham 
gia trong một số khu vực. Sau đó Đồng Minh Hội thay thế. 

Quân đội Quốc gia Việt Nam: Tên chính thức của các lực 
lượng vũ trang của Quốc gia Liên hiệp do Bảo Đại làm Quốc 
trưởng. Sau hội nghị Geneva, năm 1956 được Quân đội Việt Nam 
Cộng hòa thay thế. 

Việt Nam Quốc dân đảng: Đảng dân tộc không cộng sản, thành 
lập ở Bắc Kỳ năm 1927. Trong nhiều thập niên là đối trọng chính 
trị chủ yếu của Đông Dương Cộng sản Đảng. Nay đã bị giải tán. 

Việt Nam Quang phục Hội: Đẳng chống thực dân do Phan Bội 
Châu thành lập năm 1912. Mục tiêu thay thế chế độ quân chủ 
bằng nền cộng hòa. Sau mấy cuộc nổi dậy thất bại, đẳng bị mất uy 
tín và tan rã. 

Đảng Lao động Việt Nam: Tên hình thức của Đẳng cộng sản 
Việt Nam năm 1951. Sau đó đổi tên Đảng cộng sản Việt Nam. 


Iử IIÌI 


Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, những xe tăng Bắc Việt Nam do 
Liên Xô sản xuất ầm ầm lao qua ngoại ô bắc Sài Gòn và tiến về 
dinh tổng thống nằm giữa thành phố này. Trên xe tăng, binh sĩ 
mặc binh phục đã chiến và mũ cối đặc trưng gắn một ngôi sao 
vàng, vẫy cờ Chính phủ Cách mạng lâm thời. 

Sáng 30 tháng 4 năm 1975, những chiếc xe tăng Bắc Việt do 
Liên Xô sản xuất ầm ầm tiến qua các vùng ngoại ô bắc Sài Gòn 
hướng về phủ tổng thống, trung tâm thành phố. Ngồi trên những 
chiếc xe tăng là những người lính mặc quân phục dã chiến, đội mũ 
cối gắn sao vàng, vẫy cờ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà 
miền Nam Việt Nam. Ngay sau buổi trưa, một tốp xe tăng chậm 
chạp lăn bánh dọc theo đại lộ Thống Nhất ngang qua Tòa đại sứ 
Hoa Kỳ, nơi mà cách đó hai tiếng những người lính thuỷ đánh bộ 
Mỹ cuối cùng được máy bay trực thăng đưa đi từ trên nóc toà nhà. 
Chiếc xe đi đầu lưỡng lự giây lát ngoài cánh cổng sắt dinh tổng 
thống rồi đâm thẳng húc đổ cánh cổng, xe dừng lại bên thảm cỏ 
ngay trước thềm vào dinh. Người chỉ huy xe tăng trẻ tuổi bước vào 
toà nhà, gặp Tổng thống Dương Văn Minh - “Minh Lớn” chớp 
nhoáng. Sau đó anh lên nóc dinh, tiến tới cột cờ và thay lá cờ Việt 
Nam Cộng Hoà bằng lá cờ xanh đỏ của Chính phủ Cách mạng lâm 
thời. 

Cuộc chiến tranh kéo dài ở Việt Nam đã kết thúc. Sau gần một 
thập niên chiến đấu gian khổ và đẫm máu đã làm hơn 50.000 lính 


Mỹ tử trận, những người lính Mỹ cuối cùng đã lên đường về nước 
sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào 1-1973. Tuy nhiên, Hiệp 
định này đã nhanh chóng vi phạm, vài tháng sau, các lực lượng vũ 
trang của chế độ Sài Gòn đã liên tiếp đụng độ với Việt Cộng và 
quân đội Bắc Việt (Quân đội Nhân dân Việt Nam) trong đó có hơn 
100.000 người được Hiệp định ngầm chấp thuận ở lại miền Nam. 
Tháng 12 năm 1974, được khích lệ bởi thắng lợi trên chiến trường 
và nhận định Hoa Kỳ sẽ không can thiệp lại vào cuộc chiến, các 
nhà lãnh đạo đẳng (Đẳng cộng sản Việt Nam lúc đó mang tên Đẳng 
Lao động Việt Nam) thông qua kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu 
Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến hành chiến dịch trong hai năm 
nhằm đánh đổ chính quyền Sài Gòn vào mùa xuân năm 1976. Tuy 
nhiên, những trận đánh thăm dò ban đầu dọc biên giới Campuchia 
và Tây Nguyên đầu năm 1975 đã cho thấy Sài Gòn chống trả yếu 
ớt. Do vậy, cuối tháng 3-1975, Hà Nội đã ra lệnh cho các tư lệnh 
chỉ huy ở miền Nam giành thắng lợi cuối cùng trước khi mùa khô 
kết thúc vào cuối tháng 4-1975. Hệ thống phòng thủ của Sài Gòn 
phía bắc Nam Bộ đã nhanh chóng sụp đổ và tới giữa tháng Tư 
những đoàn quân Bắc Việt đã nam tiến về Sài Gòn. Tổng thống 
Nam Việt Nguyễn Văn Thiệu từ chức ngày 21 tháng 4 năm 1975. 
Người kế nhiệm là một chính trị gia Sài Gòn lớn tuổi Trần Văn 
Hương cũng chỉ nắm chính quyền trong bảy ngày và lại bị Minh 
“Lớn” thay thế với mong muốn tuyệt vọng, viên tướng miền Nam 
được nhiều người biết đến có thể sẽ khiến cho Bắc Việt chấp nhận 
thoả hiệp hòa bình. Nhưng những cử chỉ thăm dò hòa bình của 
tướng Minh đã bị Hà Nội lờ đi. 

Thắng lợi của cộng sản ở Sài Gòn là kết quả của lòng quyết tâm 
và sự lãnh đạo tài tình của nhà lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam 
Lê Duẩn và những cộng sự kỳ cựu của ông ở Hà Nội. Một đóng góp 
không kém phần quan trọng là những đoàn quân Bắc Việt và du 


kích Việt Cộng - gọi tắt là bộ đội (bộ đội tiếng Việt có nghĩa như 
GI của Hoa Kỳ), những người đã chiến đấu và hy sinh cả một thế 
hệ cho sự nghiệp cách mạng trong những khu rừng rậm và đầm 
lầy ở miền Nam Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn cả là tầm nhìn, 
ý chí và khả năng lãnh đạo của một con người. Hồ Chí Minh, 
người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo phong trào 
cách mạng và Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tới khi 
ông mất vào năm 1969, sáu năm trước khi chiến tranh kết thúc. Để 
tỏ lòng kính trọng đối với những cống hiến của ông, sau khi Sài 
Gòn sụp đổ, các đồng chí của ông đã đổi tên Sài Gòn thành Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Là đặc vụ của Quốc tế Cộng sản tại Moscow, thành viên phong 
trào cộng sản quốc tế, kiến trúc sư cho sự thắng lợi của Việt Nam, 
Hồ Chí Minh, rõ ràng là một trong những nhân vật chính trị có ảnh 
hưởng lớn nhất của thế kỷ XX. Hồ Chí Minh còn là một trong 
những nhân vật huyền bí nhất, một con người với những động cơ 
và hành động đã gây nhiều tranh cãi. Trong ba thập niên, đã có 
những tranh luận về một câu hỏi nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản về 
những động cơ xuyên suốt cuộc đời Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp 
cách mạng. Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc hay theo 
chủ nghĩa cộng sản? Hình ảnh giản dị, vô tư của Hồ Chí Minh 
trước công chúng, chân thực hay giả dối? Với những người ủng 
hộ, Hồ Chí Minh là biểu tượng của chủ nghĩa nhân đạo cách mạng, 
là bậc cha anh đã cống hiến tất cả cho hạnh phúc của nhân dân và 
công cuộc giải phóng tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Đối 
với những người đã được gặp ông, cả người Việt Nam cũng như 
người nước ngoài, ông là một “người hiền lành, tử tế”. Cho dù là 
một nhà lãnh đạo lớn trên thế giới, thực chất ông là nhà ái quốc vị 
tha gần gũi với nhân dân và nguyện suốt đời mang lại cuộc sống 
ấm no cho nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, một số nhà phê bình lại 


chỉ trích những hành động cách mạng thái quá mà người ta vẫn 
cho rằng là của ông và ông có tính cách hay thay đổi theo hoàn 
cảnh, một con sói đội lốt cừu. 

Nghỉ ngờ về tính cách và những động cơ bên trong của Hồ Chí 
Minh là trọng tâm của cuộc tranh luận ở Hoa Kỳ về mặt đạo lý của 
cuộc chiến Việt Nam. Đối với những người chỉ trích chính sách của 
Hoa Kỳ, Hồ Chí Minh là người yêu nước giản dị đã lãnh đạo cuộc 
đấu tranh giành độc lập cho nhân dân Việt Nam, người đấu tranh 
mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa đế quốc toàn cầu trong Thế Giới 
Thứ Ba. Những người ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Hoa Kỳ nghỉ 
ngờ động cơ yêu nước của Hồ Chí Minh gián tiếp chỈ ra rằng, ông 
từ lâu là đặc vụ của Iosiff Stalin, đã có năm thập niên phục vụ cho 
cách mạng thế giới. Họ cho rằng, hình ảnh chủ nghĩa dân tộc mà 
Hồ Chí Minh cần mẫn gây dựng chỉ là mưu đồ để giành sự ủng hộ 
trong nước và quốc tế cho sự nghiệp cách mạng. 

Đối với người Mỹ, cuộc tranh luận về Hồ Chí Minh tạo ra 
những cảm xúc mạnh mẽ về một cuộc chiến tranh đã đi vào quá 
khứ. Đối với người Việt Nam cuộc tranh luận gợi nên những câu 
hỏi quan trọng hơn nhiều, bởi điều này xác định những vẫn đề 
trọng tâm trong cuộc cách mạng Việt Nam - mối quan hệ giữa 
quyền tự do con người và bình đẳng về kinh tế ở nước Việt Nam 
mới trỗi dậy sau chiến tranh-. Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết 
thúc, các cộng sự của Hồ Chí Minh, một số vẫn đang nắm giữ 
quyền hành tại Hà Nội, đã không ngừng đúc rút từ những ký ức 
của Hồ Chí Minh để thần thánh hoá mô hình phát triển đất nước 
cộng sản. Những người này cho rằng, mục tiêu của Hồ Chí Minh 
trong suốt sự nghiệp của mình là xoá bỏ bóc lột của chủ nghĩa tư 
bản toàn cầu và tạo ra một thế giới cách mạng mới với đặc điểm 
chính là chủ nghĩa xã hội không tưởng của Karl Marx. Tuy nhiên, 
một số ý kiến khác lại không đồng tình, cho rằng mục tiêu chính 


trong sự nghiệp của ông là quyết tâm làm mềm mỏng nguyên tắc 
cứng nhắc bất di bất dịch trong cuộc đấu tranh giai cấp theo luận 
thuyết Marxist thông qua việc kết hợp nguyên tắc này với Khổng 
Tử và ba nhân tố cách mạng Pháp là Tự do, Bình đẳng và Bác ái. 
Để biện hộ, họ trích dẫn một trong những khẩu hiệu của ông 
thường thấy ở Việt Nam ngày nay “Không có gì quý hơn độc lập tự 
do”t11, 

Vì thế cuộc tranh luận về Hồ Chí Minh là cốt lõi của một số vấn 
đề quan trọng tạo nên dấu ấn thế kỷ XX, kỷ nguyên của chủ nghĩa 
dân tộc, chủ nghĩa cách mạng, chủ nghĩa quân bình và phấn đấu vì 
quyền tự do của con người. Sự phức tạp trong tính cách của Hồ 
Chí Minh phản ánh phức tạp của thời đại. Ông vẫn là một thế lực 
đầy uy quyền ở Việt Nam sau chiến tranh được hàng triệu người 
kính trọng nhưng rõ ràng cũng bị nhiều người căm ghét. Dù tốt 
hay xấu, Hồ Chí Minh đã thể hiện trong ông hai động lực quan 
trọng của xã hội hiện đại - khao khát độc lập dân tộc và phấn đấu 
vì công bằng kinh tế và xã hội. Mặc dù chúng ta chưa có đủ tất cả 
mọi bằng chứng nhưng đã đến lúc phải phân tích đánh giá nhân 
vật có ảnh hưởng trong thế kỷ XX dưới góc độ lịch sử. 

Những khó khăn mà bất kỳ một nhà viết tiểu sử nào muốn tìm 
hiểu vấn đề này gặp phải đều rất lớn. Mặc dù tên Hồ Chí Minh 
được hàng triệu người trên thế giới biết đến nhưng lâu nay rất 
thiếu những nguồn thông tin có thể kiểm chứng được về cuộc đời 
ông. Phần lớn thời thanh niên hoạt động cách mạng chống lại chế 
độ thực dân Pháp ở Đông Dương, ông đã phải tha phương trong 
nhiều năm cũng như sống bí mật ngay trên đất nước mình. Suốt 
thời gian đó, ông sống và đi lại một cách bí mật với nhiều bí danh 
khác nhau. Người ta ước tính khi sinh thời, ông Hồ đã sử dụng 
khoảng hơn năm mươi tên giả I2'1.. Rất nhiều bài viết của ông 
được đăng dưới các bí danh đó trong khi nhiều bài viết khác của 


ông bị thất lạc hoặc bị huỷ hoại trong gần ba mươi năm chiến 
tranh. 

Hồ Chí Minh cũng đã tạo ra sự mơ hồ bằng việc chấp nhận điều 
bí ẩn thú vị về cuộc đời mình. Trong nhiều năm, ông đã phủ nhận 
nhân vật nổi tiếng chưa được xác định sau chiến tranh thế giới thứ 
hai (1939-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh thực ra là Nguyễn Ái Quốc, 
người sáng lập Đảng cộng sản Đông Dương và là đặc vụ lỗi lạc của 
Quốc tế Cộng sản II trong thời kỳ trước chiến tranh. Thậm chí khi 
sự thật về con người ông được khám phá, Hồ Chí Minh vẫn hết 
sức giữ bí mật về những sự kiện quan trọng trong cuộc đời trước 
đây của mình và một số ít tác phẩm tự truyện của ông được viết 
dưới các bí danh khác nhau. Một trong số những tác phẩm đó 
được chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hoà xuất bản bằng 
nhiều thứ tiếng vào cuối những năm 1950. ChỈ trong những năm 
gần đây, các nhà nghiên cứu ở Hà Nội mới có thể khẳng định được 
những tác phẩm đó do chính Hồ Chí Minh viết. I3*1 

Khó khăn trong việc biên soạn tiểu sử Hồ Chí Minh lại càng lớn 
hơn vì không thể tiếp cận được các nguồn thông tin. Vì sinh thời 
ông đã sống, đã đi qua nhiều nước trong suốt cuộc đời nên những 
thông tin về các hoạt động của ông cũng bị tẳn mát ở nhiều châu 
lục. Ông còn biết một số ngoại ngữ và số lượng lớn các tác phẩm 
của ông (bao gồm những cuốn sách nhỏ, những bài báo, phóng sự 
và những bức thư) được viết bằng nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, 
Trung Quốc và Nga cũng như bằng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ. 

Mãi cho tới gần đây, các học giả vẫn chưa có được phần lớn 
những thông tin này. Thậm chí ngày nay các nhà nghiên cứu Việt 
Nam và nước ngoài không được tiếp cận các tư liệu lưu trữ tại Hà 
Nội. Những thông tin liên quan đến các hoạt động của ông ở Trung 
Quốc, Liên Xô cũng rất hạn chế và hiếm khi được chính phủ Trung 


Quốc hay Liên Xô tiết lộ. Hầu như chỉ có một quãng thời gian 
trong cuộc đời Hồ Chí Minh được tìm hiểu kỹ lưỡng là thời gian 
ngẵn ngủi ông ở Pháp sau Thế chiến thứ Nhất (1914-1918). Việc 
Pháp công khai các tài liệu lưu trữ thực dân vào đầu những năm 
1970 đã giúp công chúng lần đầu tiên được tìm hiểu về những 
năm tháng đó của cuộc đời ông. Gần đây, những tuyển tập dày các 
tác phẩm của ông đã được xuất bản tại Việt Nam, tuy nhiên những 
tuyển tập này hoàn toàn không đầy đủ trong khi việc chính thức 
hiệu đính một số văn bản lại gây ra mối lo ngại về độ chính xác. 
Tài liệu lưu trữ của Đệ Tam Quốc tế tại Moscow một phần đã 
được công khai cho các học giả sử dụng, tuy nhiên các biên bản 
chỉ tiết về mối quan hệ giữa ông và các nhà lãnh đạo Xô viết vẫn 
chưa được công bố cho các nhà quan sát bên ngoài. I2'1 

Còn một câu hỏi nữa về Hồ Chí Minh liên quan tới đặc điểm 
lãnh đạo của ông. Mặc dù là người sáng lập Đảng cộng sản Đông 
Dương và là nhân vật hàng đầu trong phong trào cộng sản quốc tế 
nhưng ông không phải là một nhân vật có ảnh hưởng lớn như 
những nhà lãnh đạo cách mạng hiện đại khác như Lenin, Stalin 
hay Mao Trạch Đông. Sự lãnh đạo của ông hầu như dựa vào sự 
thuyết phục và đồng thuận thay vì áp đặt ý định của mình thông 
qua ảnh hưởng cá nhân. Ông cũng không viết nhiều về những tư 
tưởng hay động cơ bên trong của mình. Trái với các nhân vật cách 
mạng kiệt xuất khác, Hồ Chí Minh rất ít quan tâm đến ý thức hệ 
hay tranh luận tri thức, thay vào đó tập trung suy nghĩ và hành 
động của mình vào những vấn đề thực tiễn để giúp đất nước và 
các xã hội thuộc địa khác thoát khỏi chủ nghĩa đế quốc phương 
Tây. Vì những lý do đó, các học giả, đôi khi cả những người đồng 
sự, luôn xem Hồ Chí Minh chỉ là một người hoạt thực tiễn hơn là 
một nhà lý luận cách mạng. Sự phân biệt này dường như không 
làm ông bận tâm. Một người khi phồng vấn ông đã hỏi tại sao ông 


chưa bao giờ viết luận thuyết về ý thức hệ, ông đã khôi hài trả lời, 
ý thức hệ là điều ông dành cho Mao Trạch Đông. Trong những năm 
cuối đời, các công trình nghiêm túc về học thuyết chủ nghĩa hay về 
chiến lược được xuất bản ở Việt Nam thường được các cộng sự 
của ông là Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh hay Lê Duẩn thực hiện. 

Do chủ đề này còn gây tranh cãi cũng như sự hạn chế về những 
nguồn thông tin đáng tin cậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì vẫn 
chưa có một cuốn tiểu sử nghiêm chỉnh nào về Hồ Chí Minh được 
xuất bản bằng tiếng Anh trong hai mươi năm qua. Vào lúc cuộc 
chiến tranh ở Việt Nam lên đến đỉnh điểm, một số nghiêm cứu về 
tiểu sử Hồ Chí Minh đã được xuất bản, tuy nhiên phần lớn trong 
số này chỉ nhằm vào thị hiếu chứ không tận dụng triệt để các 
nguồn tài liệu sẵn có. Ở miền Bắc Việt Nam, một số cuốn tiểu sử 
chính thức hoặc bán chính thức đã được xuất bản nhưng tất cả 
đều bị mất giá trị bởi vì các nỗ lực thần thoại hoá ông như một vị 
thánh hơn là một nhân vật chính trị, mang tính biếm hoạ hơn là 
thực tế. I5*1 

Ngày nay, khi những cảm xúc mạnh về chiến tranh ở Việt Nam 
đã bắt đầu lắng xuống và đã có thêm các nguồn tư liệu bổ xung ở 
nhiều nơi trên thế giới, chúng ta có đủ lý do lạc quan, có thể hiểu 
rõ hơn về cuộc đời Hồ Chí Minh. (Những nguồn tư liệu này được 
đề cập ngắn gọn trong phần chú giải về các nguồn tư liệu về cuốn 
sách). Cho dù không thể làm sáng tỏ toàn bộ những bí mật cuộc 
đời ông, những người viết tiểu sử chuyên cần giờ đây đã có thể 
tập hợp được một số giả thuyết để trả lời một số câu hỏi thường 
xuyên được nêu ra về cuộc đời và nhân cách của ông. Tôi đã cố 
gắng trả lời những câu hỏi này trong cuốn sách cũng như trong 
phần chú giải cuốn sách về những vấn đề mang tính học thuật. 


Phần lớn những năm đầu cuộc đời ông - giai đoạn trước khi ông 


đến Paris vào cuối Thế chiến I - chỉ có nguồn từ các bút tích của 
ông như đã nói trên và các tài liệu lịch sử ở Việt Nam. Tuy nhiên, 
ở Việt Nam, sách báo được nhà nước ủng hộ đã mô tả ông như 
một huyền thoại, một thiên tài của thời đại. Một số nhà nghiên 
cứu đã hoài nghỉ độ tin cậy của những thông tin về cuộc đời ông 
được các nguồn chính thức tại Việt Nam công bố. Sau khi xác minh 
kỹ các bằng chứng, tôi cho rằng phần lớn những thông tin đó là 
đáng tin cậy mặc dù có một số chỉ tiết còn gây nhiều tranh cãi và 
một số khác rõ ràng là không chính xác. Để tránh sự tranh luận kéo 
đài vô tận liên quan tới độ chính xác của các sự kiện về các hoạt 
động của ông, tôi đã quyết định thể hiện sự hiểu biết của mình về 
cuộc đời Hồ Chí Minh dưới dạng tường thuật đồng thời dành phần 
chú giải cuốn sách cho những tranh luận về các bằng chứng, nếu 
như có một số lý do hợp lý để nghỉ ngờ các giải thích nào đó về 
các sự kiện, vấn đề đã được nêu trong bài viết. Tôi hy vọng điều 
này sẽ giúp thể hiện đặc điểm đầy kịch tính về cuộc đời Hồ Chí 
Minh và tầm quan trọng của đặc điểm đó trong việc hình thành 
lịch sử Việt Nam thế kỷ XX. 

Hiện vẫn tồn tại vấn đề về thiên hướng chính trị. Cũng như thế 
hệ vừa qua không thể có cách nhìn về cuộc chiến ở Việt Nam một 
cách khách quan và người viết tiểu sử cũng khó tạo ra một bức 
tranh về người đã mang lại chiến thắng cho cộng sản mà không 
đưa ra thiên hướng chính trị của người đó. Qua nhiều thập niên, 
từ khi tôi hiểu biết nhiều hơn về cuộc đời của Hồ Chí Minh, tôi đã 
kính trọng tài năng và sự tận tâm của ông với tư cách là một nhà 
cách mạng mà không hề làm tôi mất đi khả năng đánh giá ông như 
một nhà cách mạng, một nhà chính trị và một con người. Tôi dần 
tin rằng sự thật bao giờ cũng phức tạp hơn hình ảnh trước công 
chúng mà người ta vẫn tưởng tượng, đây cũng là điều thường xẩy 
ra. Mặc dù luôn có sự thôi thúc để tìm ra một số sợi dây đơn lẻ 


xuyên suốt (“sự thật giấu dưới lớp thảm” trong câu kinh điển của 
Leon Edel) tôi muốn để cho sự thật tự nói lên tất cả. Do vậy, tôi 
không cố gắng tạo ra những suy nghĩ hư cấu hay những câu 
chuyện đối thoại nhằm tìm cách giải thích của riêng tôi về những 
đặc điểm bên trong của ông. Giống như các nhân vật vĩ đại khác 
trong lịch sử, Hồ Chí Minh là một con người phức tạp và tương 
phản, có đầy đủ những tài năng và tính cách có một không hai làm 
cho ông khác biệt với những nhân vật quan trọng khác của thời 
đại. 

Có thể một số độc giả sẽ nghỉ ngờ và thất vọng vì bài viết không 
đề cập nhiều tới những năm tháng cuối trong cuộc đời ông vào 
thời kỳ cao điểm của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Trên thực tế, 
vai trò của Hồ Chí Minh trong việc tạo ra cuộc chiến nhìn chung 
quan trọng hơn nhiều do với ảnh hưởng của ông ở Hà Nội trong 
toàn bộ cuộc chiến tranh khi mà ông thường bị ốm hay phải sang 
Trung Quốc chữa bệnh. Do vậy, nhiều độc giả cũng sẽ nhận ra, 
phần lớn cuốn sách này sẽ đề cập đến những cá nhân và các sự 
kiện mà độc giả chưa biết tới. Tôi hy vọng độc giả sẽ cảm thấy 
được bù lại bởi họ sẽ có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về những 
nguyên nhân quan trọng của cuộc chiến tranh và những hậu quả 
của nó. 

Trong tất cả những con người vĩ đại đều tiềm ẩn một vẻ huyền 
bí. Một số người cảm thấy thích thú những vẻ huyền bí đó hơn cả 
về bản thân Hồ Chí Minh. Trong một cuộc phồng vấn với Bernard 
Fall, một học giả nghiên cứu về Việt Nam vào năm 1962, Hồ Chí 
Minh đã trả lời một trong những câu hỏi của Fall: “Người già thích 
có một vẻ bí ẩn nho nhỏ về bản thân. Tôi muốn giữ lại một chút bí 
ẩn của mình. Tôi tin rằng anh sẽ hiểu được điều đó”. [6*1 


Trong ngôi đền thờ các nhân vật anh hùng cách mạng, Hồ Chí 


Minh hẳn sẽ rất vui khi biết rằng ít ra trong cuốn tiểu sử này của 


mình, về huyền bí xung quanh ông vẫn còn nguyên vẹn. 


(HUUNG 


TIÌI LÌ IIÍT Mi 


Trong khi những người chiến sĩ của ông hân hoan trên đường phố 
ăn mừng chiến thắng hay tiếp quản những cơ sở của quân địch thì 
ông lặng lẽ vào thành phố, không kèn không trống, sống tại toà 
nhà bình dân hai tầng trong khu thương mại phố Tàu. Ông ở đó 
vài ngày, cách biệt với bên ngoài, hối hả làm việc với chiếc máy 
chữ cũ rích mà ông thường đem bên mình trong suốt hơn một thập 
niên đi đây đó từ Moscow đến miền nam Trung Hoa và sau cùng 
trở về quê hương trong những tuần đầu của năm 1941, nơi ba 
mươi năm trước ông đã ra đi. 

Cuối tháng ông viết xong bài diễn văn dự định sẽ đọc trước 
đồng bào của mình, tuyên bố sự ra đời của một quốc gia mới. 
Ngay 2 giờ chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông đã có mặt trên lễ 
đài được dựng trên một khu đất lớn sau này là Quảng trường Ba 
Đình - phía tây thành phố. Ông mặc bộ quần áo ka-ki bạc mầu 
rộng so với thân hình gầy gò của mình và chân đi dép cao su. Hàng 
nghìn người đã tập trung từ sáng sớm để nghe ông phát biểu. Với 
giọng thanh cao xứ Nghệ, đặc trưng cho nơi ông sinh ra, ông tuyên 
bố đất nước được độc lập và đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập. 

Đối với một vài người Mỹ tình cờ có mặt tại đó, những lời đầu 
tiên của ông làm họ ngạc nhiên: “Tất cả mọi người sinh ra đều có 


quyền bình đẳng. Tạo hoá đã cho họ những quyền không di có thể 
xâm phạm được: Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền 
tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. 

Lúc đó là cuối mùa hè năm 1945, ngay sau khi đế quốc Nhật 
đầu hàng trên toàn châu Á. Địa điểm là Hà Nội, một thời là cố đô 
của Việt Nam, giờ đây là thành phố thuộc địa im lìm nằm giữa 
đồng bằng sông Hồng thường gọi là Đông Dương thuộc Pháp. Suốt 
hai thập niên, Nguyễn Ái Quốc đã tận tuy hết lòng khơi dậy lòng 
căm thù còn e ngại trong đồng bào của mình và những công chức 
thực dân Pháp cai trị họ. Giờ đây dưới một cái tên mới, ông giới 
thiệu mình với nhân dân Việt Nam với tư cách là Chủ tịch đầu tiên 
của một đất nước mới. 

Lúc đó cái tên Hồ Chí Minh không được ai biết đến trừ một số ít 
đồng bào yêu nước của ông. Chẳng mấy ai trong số những người 
nghe Tuyên ngôn Độc lập hay những người trên khắp đất nước 
biết, trước đây của ông là đặc vụ của Quốc tế Cộng sản III (một tổ 
chức cách mạng còn được gọi là Quốc tế HI do Lenin, người lãnh 
đạo Bolsevich sáng lập hai mươi sáu năm về trước), và là người 
sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930. Giờ đây ông miêu tả 
mình là “một người yêu nước đã phụng sự đất nước từ lâu”. Trong 
một phần tư thế kỷ tiếp theo, nhân dân Việt Nam và thế giới đã có 
đánh giá đúng về ông. 

Động lực khởi đầu cho hành trình lâu dài của ông tới Quảng 
trường Ba Đình đã bắt đầu từ cuối mùa hè năm 1858 khi một đội 
tàu chiến Pháp, với sự tham gia của một số tàu chiến của Tây Ban 
Nha, bất ngờ tấn công thành phố Đà Nẵng, một cảng biển thương 
mại cỡ trung bình thuộc duyên hải miền trung Việt Nam. Cuộc tấn 
công này không hoàn toàn bất ngờ. Trong nhiều thập niên, con mắt 
thèm thuồng của Pháp luôn hướng vào Việt Nam: Những nhà 


truyền giáo với con mắt dõi theo những linh hồn để cứu rỗi, 
những lái buôn đi khắp địa cầu tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới 
cũng như tuyến đường sông tới Trung Hoa giàu có, những nhà 
chính trị tin rằng chỉ thiết lập các thuộc địa ở châu Á mới có thể 
đảm bảo được sự sống còn của Pháp như là một cường quốc. Đến 
giữa thế kỷ XIX, chính phủ Pháp tìm cách thiết lập sự có mặt tại 
Việt Nam qua đường ngoại giao và thậm chí đã cử một phái đoàn 
tới cố đô Huế, cách Đà Nẵng 90 cây số về phía bắc, nhằm thuyết 
phục vua Việt Nam mở cửa cho Pháp. Khi các cuộc thương thuyết 
thất bại, chính phủ của Hoàng đế Louis Napoleon đã quyết định sử 
dụng sức mạnh. 

Đất nước khi mà các tàu chiến Pháp tấn công không xa lạ gì với 
chiến tranh hay nạn ngoại xâm. Đúng vậy, rất ít dân tộc ở châu Á 
buộc phải chiến đấu lâu dài và gian khổ như nhân dân Việt Nam 
để bảo vệ bản sắc của mình là một quốc gia độc lập và tự chủ. 
Một thực tế nổi bật trong lịch sử Việt Nam là cuộc đấu tranh lâu 
dài và gian khổ chống lại khuynh hướng bành trướng của Trung 
Hoa, người láng giềng phương Bắc. Vào thế kỷ thứ hai trước công 
nguyên khi nền cộng hoà La Mã còn mới phát triển, Đế chế Trung 
Quốc đã xâm lược Việt Nam và tiến hành mạnh mẽ quá trình đồng 
hoá về chính trị, văn hoá và kinh tế. Mặc dù nhân dân Việt Nam đã 
cố gắng giành lại độc lập của mình vào thế kỷ thứ mười sau Công 
nguyên nhưng phải hàng trăm năm sau các hoàng đế Trung Hoa 
mới chấp nhận Việt Nam tồn tại độc lập; trên thực tế, điều này chỉ 
xảy ra sau khi Việt Nam miễn cưỡng chấp nhận quan hệ chư hầu 
với các hoàng đế Trung Hoa. 

Quan hệ kéo dài giữa Việt Nam và Trung Hoa đã để lại những 
hậu quả triền miên. Hơn một thiên niên kỷ, thể chế chính trị, văn 
học, nghệ thuật, âm nhạc, tôn giáo, triết học của Trung Hoa và 
thậm chí cả tiếng Hán đã cắm rễ sâu trong đất Việt Nam. Kết quả 


là một Việt Nam “Khổng hoá” mà đối với người tìm hiểu không kỹ 
là một Trung Hoa thu nhỏ, một “con rồng nhỏ”, bản sao của người 
láng giềng phương Bắc hùng mạnh. Bản thân các triều đại vua Việt 
Nam suy nghĩ như vậy, đã áp dụng cách ăn mặc giống hệt tuy 
không được oai phong bệ vệ như Thiên Tử Trung Hoa. Chế độ 
tuyển chọn nhân tài quan chức của Việt Nam dần dần theo khuôn 
mẫu của Trung Hoa (ít ra trên lý thuyết) - dựa trên các cuộc kiểm 
tra ngặt nghèo về kiến thức đạo Khổng. Nhiều thế hệ nam thanh 
niên Việt Nam học những cuốn kinh thư mà các bạn của họ ở 
Trung Hoa được học, thường là học thuộc lòng. Chị em gái của họ 
bị tục lệ Khổng giáo gia trưởng cứng nhắc không cho theo đuổi 
con đường sự nghiệp - hay hầu hết các nghề nghiệp gì khác - sống 
giam cầm trong giới hạn gia đình và được răn dạy phải chuyên 
tâm trở thành những người vợ và người mẹ hiền. 

Việc Việt Nam du nhập văn hoá Trung Quốc có lẽ không phải là 
một vấn đề đặc biệt đau đớn bởi những điều kiện kinh tế và xã hội 
giúp tạo nên nền văn minh đạo Khổng ở Trung Hoa cũng đã tồn tại 
ở mức độ nhất định ở Việt Nam. Cũng như nước láng giềng 
phương Bắc, xã hội Việt Nam cơ bản là xã hội nông nghiệp. Có 
khoảng chín trong mười người Việt Nam là nông dân trồng lúa 
nước sống trong các làng mạc nhỏ rải rác trên khắp đồng bằng 
sông Hồng trải dài tới vịnh Bắc Bộ. Họ làm việc chăm chỉ, đặt lợi 
ích của cộng đồng trên lợi ích cá nhân cũng như một hệ thống 
chính trị xã hội ổn định là những điều được coi trọng. Sự tồn tại 
của một đội ngũ quan lại có học vấn, nhằm duy trì hệ thống tưới 
tiêu và mạng lưới đường sá là nhu cầu thiết yếu, tuy nhiên thương 
mại và sẳn xuất công nghiệp hầu như không tồn tại. Mặc dù 
những nhân tố bản xứ trong nền văn hoá của Việt Nam không hề 
bị mất, nhưng trong con mắt của những người không thạo thì 
dường như Việt Nam là hình ảnh phẩn chiếu thu nhỏ của người 


láng giềng khổng lồ phương Bắc. 

Nếu người Việt Nam tỏ ra sẵn sàng du nhập phần lớn phong tục 
Trung Hoa hùng mạnh, họ cũng tổ ra rất kiên quyết trong vấn đề 
tự trị. Những nhân vật anh hùng của Việt Nam trong quá khứ đều 
có đặc điểm chung - đấu tranh chống lại sự đô hộ của Trung Hoa. 
Đó là cuộc nổi dậy như chị em Hai Bà Trưng (chống lại sự cai trị 
Trung Hoa trong thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên), vua Lê Lợi và 
nhà chiến lược lỗi lạc Nguyễn Trãi đã chiến đấu chống lại nhà 
Minh vào 1.400 năm sau. Những thử thách gắt gao đó đã sản sinh 
ra một dân tộc có ý thức hệ sâu sắc về bản chất dân tộc, sẵn sàng 
hy sinh bảo vệ tổ quốc chống ngoại xâm. 

Một trong những hệ quả lâu dài của cuộc đấu tranh của nhân 
dân Việt Nam vì sự tồn vong của quốc gia là truyền thống quân sự 
mạnh mẽ và sẵn sàng sử dụng sức mạnh để bảo vệ quốc gia. Trong 
nhiều thế kỷ kể từ khi giành lại độc lập dân tộc từ tay Trung Hoa 
vào năm 939, nước Việt Nam mới với cái tên Đại Việt (nước Việt 
Nam to lớn) đã trải qua các cuộc chiến kéo dài với nước láng giềng 
phía nam, nước Champa có nền thương mại phát triển. Cuối cùng 
người Việt Nam đã giành được lợi thế và vào thế kỷ thứ 13 họ đã 
tiến mạnh về phía nam dọc theo bờ biển. Đến thế kỷ thứ 17, 
Champa bị thôn tính và lãnh thổ nước Đại Việt được mở rộng tới 
bán đảo Cà Mau trên vịnh Thái Lan. Những người định cư Việt 
Nam, phần lớn là những người lính trước đây, di cư về phía Nam 
tạo ra các cộng đồng trồng lúa nước mới trên mảnh đất phì nhiêu 
đồng bằng sông Cửu Long. Nước Đại Việt đã trở thành một trong 
những quốc gia hùng mạnh ở lục địa Đông Nam Á và vua của Việt 
Nam trong các mối quan hệ của mình với những người thống trị 
láng giềng đã bắt đầu cho mình không chỉ là một vị vua mà còn là 
một hoàng đế. 


Tuy nhiên, thành công quân sự của Đại Việt cũng phải trả giá 
bởi việc mở rộng lãnh thổ đã dẫn tới sự cách biệt ngày càng lớn về 
chính trị và văn hoá giữa những người có lối suy nghĩ truyền 
thống ở các tỉnh tại đồng bằng sông Hồng và những người di cư có 
tư duy độc lập hơn ở những vùng biên giới phía nam mới giành 
được. Trong suốt hai thế kỷ, ở Việt Nam luôn xảy ra các cuộc nội 
chiến giữa các giòng họ cầm quyền ở miền Bắc và miền Nam. Vào 
đầu thế kỷ XIX, hậu duệ của giòng họ cai trị ở miền Nam là 
Nguyễn Ánh đã thống nhất đất nước và lấy niên hiệu là Gia Long. 
Lúc đầu triều đình nhà Nguyễn chỉ có ý định giải quyết hậu quả 
dai dẳng của cuộc nội chiến, tuy nhiên đến giữa thế kỷ những rạn 
nứt địa phương bắt đầu gia tăng do các khó khăn kinh tế như 
ruộng đất tập trung vào tay người giàu và càng trở nên phức tạp 
hơn do sự cai trị yếu kém của triều đình Huế. 

Nội chiến ở Việt Nam đã xảy ra vào thời kỳ quan trọng trong 
lịch sử Đông Nam Á. Những đội tàu từ châu Âu tiếp bước nhà 
thám hiểm người Bồ Đào Nha Vasco da Gama chạy dọc theo bờ 
biển Đông và vịnh Thái Lan tìm kiếm đồ gia vị mới lạ, kim loại quý 
và những tâm hồn ngoại đạo để cứu rỗi. Trong số những nước 
châu Âu quan tâm nhất tới khu vực này có người Pháp và vào thế 
kỷ thứ XIX khi đối thủ kình định của họ là người Anh bắt đầu 
củng cố vị trí ở Ấn Độ và Miến Điện, nhà cầm quyền Pháp đã 
hướng con mắt thèm thuồng của mình vào Việt Nam. 

Vào năm 1853, vị vua thứ ba của triều đại nhà Nguyễn băng hà 
và ngai vàng được chuyển cho nhà vua còn trẻ và thiếu kinh 
nghiệm là Tự Đức. Đó là điều không may đối với ông và cho cả 
thần dân của ông bởi trên vai ông là trách nhiệm đẩy lùi mối đe 
doạ nguy hiểm đầu tiên đối với nền độc lập của Việt Nam trong 
vài thế kỷ. Mặc dù có thiện chí và thông minh nhưng ông là người 
không quyết đoán và bệnh tật. Khi những toán quân Pháp đầu tiên 


đổ bộ vào cảng Đà Nẵng mùa hè năm 1858, phản ứng bản năng 
đầu tiên của Tự Đức là phải đánh lại. Từ chối đề nghị thương 
thuyết, ông cho tập trung quân đội triều đình ngay phía bên kia 
phòng tuyến quân Pháp ở ngoại vi thành phố. Đô đốc Charles 
Rigault de Genouilly, chỉ huy quân Pháp, được những nhà truyền 
giáo người Pháp đang làm việc tại khu vực bảo đảm rằng sẽ có 
một cuộc nổi dậy của dân địa phương chống lại triều đình, nhưng 
điều này đã không xảy ra. Lúc đầu, viên Đô đốc người Pháp hy 
vọng chỉ cần chờ đợi sẽ thắng quân địch nhưng khi dịch tả và 
bênh ly làm mất đi nhiều binh lính châu Âu, ông đã quyết định từ 
bỏ thành phố và tìm một nơi dễ tấn công hơn ở phía Nam. Đầu 
năm sau, người Pháp trở lại tấn công Sài Gòn, một cảng thương 
mại nhỏ nhưng phát triển trên một con sông nhỏ cách đồng bằng 
sông Cửu Long vài đặm về phía Bắc. Quân triều đình Việt Nam ở 
đó đã cố chống trả nhưng vì vũ khí khá lạc hậu không sánh được 
với vũ khí của quân xâm lược nên sau hai tuần đã không thể kháng 
cự được. 

Mặc dù phản ứng đầu tiên của nhà vua là sử dụng quân đội để 
chống lại quân xâm lược nhưng thất bại ở miền Nam đã làm ông 
nản lòng. Bất chấp những lời kêu gọi tiếp tục chiến đấu của các cố 
vấn trong triều, Tự Đức đã quyết định thương lượng và vào năm 
1862 chấp thuận nhượng ba tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho 
Pháp, cuối cùng ba tỉnh này (cùng với ba tỉnh khác vài năm sau) 
trở thành thuộc địa của Pháp ở Nam Kỳ. Vòng đầu Paris đã thắng. 

Trong vài năm, triều đình Huế đã duy trì được nền độc lập 
mong manh nhưng cuối cùng hầu như đã bị tê liệt khi Pháp tiếp 
tục tấn công vào đầu những năm 1880, đánh thành Hà Nội và 
chiếm vài thành phố lớn ở đồng bằng sông Hồng, thì triều đình 
dường như bị tê liệt. Vua Tự Đức băng hà ngay trước khi chiến sự 
nổ ra và cuộc khủng hoảng về người kế vị khiến triều đình bị chia 


rẽ thành các phe đối lập. Nhiều tháng sau, một số vị vua mới, mà 
phần lớn còn nhỏ tuổi đã nhanh chóng được đưa lên ngôi, rồi bị 
phế truất. Cuối cùng, quyền lực đã rơi vào tay quan nhiếp chính có 
ảnh hưởng lớn là Tôn Thất Thuyết. Ông đã đưa người được ông 
bảo trợ là Hàm Nghi lên ngôi với hi vọng tiếp tục kháng chiến. Đáp 
lại yêu cầu của Việt Nam, triều đình nhà Thanh đã đưa quân đội 
đến giúp chư hầu, nhưng Việt Nam vẫn không thắng được. Năm 
1885, Trung Hoa rút quân và ký thoả ước với Pháp rũ bỏ mối quan 
hệ chư hầu từ lâu với Việt Nam. Tại Huế, một vị vua bù nhìn được 
đưa lên ngôi thay cho Hàm Nghỉ trẻ tuổi đã bỏ trốn cùng Tôn Thất 
Thuyết - vị cố vấn không chịu đầu hàng - bỏ trốn lên núi để tiếp 
tục kháng chiến. Trong khi đó, phe thủ hoà chiếm đa số trong triều 
đã ký một thoả ước mới với Pháp chấp nhận Pháp chỉ phối về 
chính trị trên toàn bộ lãnh thổ còn lại của Việt Nam. Người Pháp 
chuyển vùng đất họ mới giành được trở thành xứ bảo hộ bao gồm 
Bắc Kỳ (gồm các tỉnh ở đồng bằng sông Hồng và các vùng núi lân 
cận) và Trung Kỳ (bao gồm các tỉnh duyên hải cho tới vùng thuộc 
địa Nam Kỳ về phía nam). Ở Trung Kỳ, người Pháp cho phép vua 
bù nhìn và triều đình của ông ta giữ lại những quyền hạn ít ỏi. Ở 
Bắc Kỳ, chế độ thuộc địa thực sự có quyền hạn tối cao. Trên thực 
tế, Việt Nam đã trở thành nhượng địa của Pháp. 

Việc người Pháp chỉnh phục Việt Nam là một phần của quá 
trình mở rộng thuộc địa của châu Âu bắt đầu sau chiến tranh 
Napoleon và quá trình mở rộng này đã được đẩy nhanh trong cuối 
thế kỷ XIX khi các nước phương Tây phát triển bước vào kỷ 
nguyên công nghiệp. Vì rất mong tìm kiếm nguồn nguyên liệu thô 
rẻ và thị trường tiêu thụ hàng hoá do chính họ sẵn xuất, các nước 
tư bản phương Tây quay sang sử dụng vũ lực nhằm thiết lập 
quyền bá chủ của họ trên toàn khu vực. Tới cuối thế kỷ XIX, tất cả 
các nước ở Nam Á và Đông Nam Á trừ vương quốc Xiêm (nay là 


Thái Lan), đều bị thực dân cai trị theo các hình thức khác nhau. 

Việc triều đình đầu hàng đã không ngăn được khát vọng độc lập 
của nhân dân Việt Nam. Nhiều thế kỷ chống Trung Hoa đã khắc 
sâu trong tầng lớp thượng lưu Việt Nam truyền thống phụng sự 
nhà vua và đất nước như bổn phận cơ bản nhất của Nho giáo. Rất 
nhiều văn võ cá quan quan đã không chịu chấp nhận việc triều 
đình đầu hàng trước sức mạnh quân sự và đã tổ chức các đội quân 
vũ trang địa phương nhằm đưa Hàm Nghỉ quay trở lại nắm quyền. 
Tại tỉnh Hà Tĩnh, vùng duyên hải Trung Kỳ, nhân sĩ Phan Đình 
Phùng đã khởi xướng phong trào Cần Vương để tập hợp sự ủng hộ 
đối với nhà vua bị phế truất và đánh đuổi giặc Pháp ra khỏi quê 
hương. Khi được Hoàng Cao Khải là bạn từ thời niên thiếu, người 
chạy theo hoàn cảnh mới, khuyên ông từ bỏ nỗ lực vô vọng để 
tránh đổ máu không cần thiết, ông Phùng đã trả lời với giọng cao 
ngạo của một nhà nho yêu nước: 

“Nhưng tôi ngẫm nghĩ lại, nước mình ngàn năm nay, đất nước 
chẳng rộng, quân lính không mạnh, tiền của chẳng giàu, cái chỗ dựa 
để dựng nước, là nhờ có cái gốc vua tôi, cha con theo năm đạo thường 
mà thôi. Xưa kia nhà Hán, nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà 
Minh, bao nhiêu phen lăm le muốn chiếm lẫy đất ta làm quận huyện 
của họ mà rút cục vẫn chiếm không được. Ôi! Họ đối với nước ta, bờ 
cối liền nhau, sức mạnh hơn ta vạn bội, thế mà trước sau họ không 
thể Ÿ mạnh mà nuốt trôi nước ta được, nào có vì lẽ gì khác đâu, chẳng 
qua non sông nước Nam tự trời định phận riêng rõ ràng rồi, và cái ơn 
giáo hoá của thi thư vốn là chỗ dựa cho mình đấy. Đến nay người Tây 
với mình, cách xa nhau không biết là mấy muôn dặm, họ vượt bể lại 
đây, đi tới đâu như là gió lướt tới đó, đến nỗi nhà vua phải chạy, cả 
nước lao xao, bỗng chốc non sông nước mình biến thành bờ cối người 
ta, thế là trọn cả nước nhà, dân nhà cũng bị đắm chìm hết thầy, có 
phải là riêng một châu nào hay một nhà ai phải chịu cảnh lầm than mà 


thôi đâu”. 7* 

Tuy nhiên, việc hai người xưng vua đã tạo ra thế tiến thoái 
lưỡng nan đối với những người Việt Nam luôn trung thành với 
vua. Liệu họ có nên tuân theo vua Đồng Khánh mới lên ngôi ở Huế 
với sự chấp thuận của Pháp hay không? Hay họ nên hưởng ứng lời 
kêu gọi của vua bị phế truất Hàm Nghị, là người từ nơi ẩn náu 
trên núi đã kêu gọi sự ủng hộ của tất cả những người yêu nước 
trong cuộc đấu tranh tuyệt vọng chống lại bọn hung bạo? Thế 
lưỡng nan trong việc chọn lựa giữa đấu tranh và thoả hiệp là một 
việc rất khó khăn đã chia rẽ giới cầm quyền, mà sự chia rẽ này đã 
không thể hàn gắn được hơn một nửa thế kỷ sau. 

Trung tâm của phong trào kháng chiến chống Pháp là tỉnh Nghệ 
An. Một mảnh đất với những bãi biển yên lành, những rặng núi 
xanh ngắt, những cánh đồng lúa xanh mướt, những cánh rừng 
xanh thẫm, Nghệ An nằm ở vùng cán xoong giữa biển Đông và 
những ngọn núi của dãy Trường Sơn dọc theo biên giới Lào về 
phía tây. Đó là mảnh đất của những đợt gió nóng khô và những 
cơn mưa lớn mùa thu làm đổ rạp những cọng lúa và ngập những 
cánh đồng của nông dân. Nghịch lý là tuy mảnh đất này rất đẹp 
nhưng lại rất khắc nghiệt đối với những cư dân ở đó. Người Việt 
Nam sống trên mảnh đất này tập trung tại eo đất nhỏ giữa bờ biển 
và rặng núi trong đó hơn 90 phần trăm là nông dân phải xoay xở 
từ mảnh đất của mình và tự thấy cuộc sống là phải tranh đấu. Đất 
ít, lại bạc màu và thường xuyên ngập mặn. Thiên tai luôn rình rập 
và mỗi khi xảy ra thiên tai nông dân lại bị rơi vào những hoàn 
cảnh tuyệt vọng. 

Có lẽ điều này giải thích tại sao trong lịch sử người dân Nghệ 
An được coi là những người Việt Nam cứng cổ hay chống đối nhất, 
được đồng bào đặt cho tên lóng là“trâu chọi xứ Nghệ”, 


Trong lịch sử, Nghệ An luôn đi tiên phong chống quân xâm lược 
cũng như kêu gọi nổi dậy chống lại kể cầm quyền không hợp lòng 
dân. Trong hai thập kỷ cuối thế kỷ XIX, Nghệ An trở thành một 
trong những trung tâm của phong trào kháng chiến chống Pháp. 
Nhiều người con ưu tú của Nghệ An đã chiến đấu và hy sinh dưới 
ngọn cờ của Phan Đình Phùng và phong trào Cần Vương. 

Làng Kim Liên thuộc huyện Nam Đàn, trung tâm tỉnh Nghệ An, 
cách thị xã Vinh khoảng 16 cây số về phía tây. Huyện Nam Đàn 
nằm dọc theo bờ bắc sông Cả, con sông chính ở Nghệ An. Phần lớn 
địa hình ở đây bằng phẳng với những cánh đồng tắm nắng mặt 
trời vùng bán nhiệt đới vươn ra tới biển một vài dặm về phía 
đông, nơi những ngọn đồi nhỏ được che phủ bởi thẳm thực vật 
rậm lá xanh xẫm nhô cao hơn vùng đồng bằng xung quanh. Những 
cây cọ tô điểm cho cảnh vật và tạo bóng mát cho những túp lều 
mái lá của những người nông dân nhấp nhô trong những xóm nhỏ. 
Trong mỗi xóm làng, những bụi chuối, gốc cam và những rặng tre 
là nguồn thức ăn khi cần và còn là nguyên vật liệu xây dựng. 
Trong thế kỷ XIX, hầu hết những người nông dân ở huyện Nam 
Đàn vẫn còn nghèo, bởi đây là nơi đông dân cư, đất ít lại bạc màu 
không đủ nuôi sống con người. 

Chính tại đây vào năm 1863, Hà Thị Hy, vợ kế của người nông 
dân thuần thục nghề nông tên là Nguyễn Sinh Vương (đôi khi được 
gọi là Nguyễn Sinh Nhậm) - một người giỏi giang việc đồng áng, 
đã sinh hạ người con trai Nguyễn Sinh Sắc. Người vợ đầu của ông 
Vương mất trước đó vài năm sau khi sinh đứa con trai đầu lòng 
Nguyễn Sinh Trợ. Để nuôi con, ông Vương đã cưới Hà Thị Hy, con 
gái một gia đình nông dân làng bên. Khi lên bốn, Sắc đã mất cả cha 
lẫn mẹ và được ông Trợ - người anh cùng cha khác mẹ - nuôi 
dưỡng. Ông Trợ cày cấy trên mảnh đất của cha để lại. Đối với Trợ 
và những người hàng xóm, cuộc sống đồng áng thật khó khăn. Khi 


có bão lớn, ruộng ngập nước, mùa màng bị phá huỷ, khi hạn hán 
cây lúa bị khô cằn. Do vậy, nhiều nông dân trong làng phải làm 
thêm những nghề phụ khác như nghề mộc, làm gạch, dệt vải hay 
nghề rèn. Ngoài ra, nơi đây còn có truyền thống hiếu học lâu đời. 
Một số nhà nho vùng này tham dự các kỳ thi quan, một số người 
khác mở các lớp để gõ đầu trẻ, thêm thắt cho số thu nhập ít ỏi của 
mình. 

Thoạt đầu, cậu bé Nguyễn Sinh Sắc hầu như không có cơ hội 
bắt đầu sự nghiệp nho học. Mặc dù lịch sử giòng họ Nguyễn có 
truyền thống hiếu học đã được khắc bằng chữ Hán trên bức hoành 
phi bằng gỗ gắn bên cạnh bàn thờ gia tiên, ghi lại rằng ngày xưa 
đã có nhiều người đỗ đạt trong các kỳ thi. Nhưng trong những thế 
hệ gần đây không có một ai đỗ đạt trong các kỳ thi. Trợ - người 
anh cùng cha khác mẹ của Sắc - lại chẳng quan tâm gì đến học 
hành. Tuy vậy, Sắc rất ham học. Cuối buổi sáng, sau khi chăn trâu 
Sắc thường ghé qua trường của hàn sĩ Vương Thúc Mậu ở địa 
phương, buộc trâu lại rồi quanh quẩn ngoài lớp học, lắng nghe 
thầy giáo giảng bài. Thời gian rỗi, Sắc thường học chứ Hán bằng 
cách viết lên đất hay lên lá cây hồng. I8'1 

Khi Sắc lớn, các làng đều biết tính hiếu học của Sắc và điều này 
khiến cho Hoàng Đường (còn gọi là Hoàng Xuân Đường), một nho 
sĩ làng Hoàng Trù bên cạnh thường đi qua con đường đất sang Kim 
Liên để thăm bạn là Vương Thúc Mậu, chú ý. Thấy chàng thanh 
niên mải mê đọc sách trên lưng trâu trong khi bạn bè chơi đùa trên 
đồng, Hoàng Đường đã nói chuyện với Nguyễn Sinh Trợ và nhận 
nuôi cậu bé ăn học mà ông dạy tại nhà. Trợ đồng ý. Năm 1878, vào 
tuổi mười lăm, Nguyễn Sinh Sắc chuyển tới làng Hoàng Trù và bắt 
đầu chính thức học kinh thư với người cha nuôi và cũng là người 
bảo trợ của mình. Điều này không phải là một sự kiện bất thường, 
theo tục lệ, hững bé trai thông minh xuất thân từ những gia đình 


nông dân nghèo thường được họ hàng hay hàng xóm giàu có bảo 
trợ và được học chữ Nho trong trường làng. Nếu như những đứa 
trể thành công trong học tập và trở thành nho sĩ hay quan lại thì 
họ hàng và xóm cũng sẽ thơm lây bởi uy tín và ảnh hưởng của 
người đó. 

Giống như những nho sĩ khác trong vùng, ông Cử Đường (dân 
trong vùng gọi ông), vừa là thầy giáo vừa là nông dân. Quê quán 
của dòng họ Hoàng từ tỉnh Hải Hưng, đồng bằng sông Hồng, phía 
đông nam Hà Nội, có nhiều người nổi tiếng về học hành. Sau khi 
tới Nghệ An vào thế kỷ XV, tổ tiên của Hoàng Đường tiếp tục 
truyền thống hiếu học của gia đình. Bố ông đã thi ba lần và cuối 
cùng đỗ tú tài (bằng cấp thấp nhất trong hệ thống thi cử Nho học, 
tương đương với bằng cử nhân tại Hoa Kỳ ngày nay). 

Trong khi ông Hoàng Đường dạy học trò tại hai phòng ngoài 
trong ngôi nhà chật hẹp, vợ ông là Nguyễn Thị Kép và hai cô con 
gái Hoàng Thị Loan, Hoàng Thị An làm việc ngoài đồng và dệt vải 
để phụ thêm cho gia đình. Giống như những người phụ nữ khác 
trong thôn, cũng như nông thôn khắp cả nước, không có người 
phụ nữ nào trong gia đình Cử Đường được học hành tử tế, vì việc 
học hành và làm quan chỉ rảnh riêng cho nam giới. Điều này thể 
hiện nguyên tắc đạo Khổng bắt nguồn từ Trung Hoa lâu đời - trọng 
nam khinh nữ. Ở Việt Nam, giống như ở Trung Hoa, theo truyền 
thống người phụ nữ có bổn phận đóng vai trò người mẹ, người nội 
trợ cũng như phục vụ và giúp đỡ chồng. Nhưng không phải lúc 
nào cũng như vậy, vì phụ nữ Việt Nam trong xã hội thời ấy ngày 
càng bị hạn chế. Trong gia đình, họ có vị trí thấp hơn người chồng. 
Người chồng có toàn quyền, sở hữu tài sản, được phép lấy vợ bé 
nếu vợ cả không sinh được con trai. 


Tuy những giới hạn đó, Nguyễn Thị Kép và hai cô con gái may 


mắn hơn những người láng giềng vì có chút ít kiến thức văn 
chương. Bản thân gia đình Kép cùng có truyền thống hiếu học. Cha 
Kép đã đỗ tú tài giống như bố chồng. Là vợ của một nho sĩ địa 
phương, Kép được những người trong cộng đồng địa phương kính 
trọng và ghen tị. Tuy vậy, cuộc sống của Kép như những người con 
gái khác chẳng hơn gì những người trong làng ít may mắn cũng 
phải ngày qua ngày còng lưng trên những cánh đồng lầy lội ngoài 
làng, cần cù chăm sóc lúa cho đến mùa thu hoạch. 

Sắc đã lớn lên trong không khí đồng quê ấy. Ông đã sớm chứng 
tỏ sự uyên thâm chữ Nho và khi Sắc thể hiện tình cẩm với cô con 
gái đáng yêu của Cử Đường thì gia đình đã đồng ý tổ chức đám 
cưới mặc dù bà Kép lúc đầu dường như chưa bằng lòng vì Sắc mồ 
côi. Lễ cưới được tổ chức vào năm 1883. Thầy Đường tặng con rể 
một ngôi nhà tranh một gian hai chái với một mảnh đất nhỏ sát 
nhà ông và coi đó là của hồi môn. Một gian nhà nhỏ bên cạnh 
được dùng làm nhà thờ họ để những người đàn ông trong gia đình 
cúng tổ tiên. Gian nhà dựng cho đôi vợ chồng mới cưới thật gọn 
gàng và ấm cúng. Gian giữa để tiếp khách, bếp ở phía sau, gian 
ngoài để Sắc học. Gia đình tuy có phần khá giả hơn phần lớn các 
gia đình khác trong làng nhưng họ không thuê người làm ruộng. 
Bảy năm sau, trong khi chồng tiếp tục học, Hoàng Thị Loan đã sinh 
ba người con, người con gái đầu lòng tên Nguyễn Thị Thanh sinh 
năm 1884, người con trai Nguyễn Sinh Khiêm 1888 và sau đó vào 
ngày 19 tháng 5 năm 1890 sinh người con trai thứ hai tên là 
Nguyễn Sinh Cung sau này là Hồ Chí Minh. (Ở Việt Nam trẻ con 
khi sinh ra được đặt “nhũ danh”. Khi trưởng thành bố mẹ sẽ đặt 
cho một tên mới thể hiện mong ước của mình đối với đứa trẻ). 

Trong khi Nguyễn Sinh Sắc chuẩn bị thi thì theo truyền thống bà 
Loan, tiếp tục lo lắng công việc đồng áng và nuôi dạy con cái. Theo 
như lời của những người cùng thời, bà là một người siêng năng, 


biết chăm lo cho gia đình, đây là hai đức hạnh Nho giáo truyền 
thống nhưng bà cũng rất giỏi và ham hiểu biết. Bà am hiểu văn 
học Việt Nam và thường ru con bằng những bài dân ca hay ngâm 
những câu thơ nổi tiếng trong truyện Kiều của Nguyễn Du, câu 
chuyện nghiệt ngã về tình yêu đôi lứa bị đạo đức cổ truyền trói 
buộc. 

Năm 1891, Nguyễn Sinh Sắc đã tới thị xã Vinh thi tú tài, nhưng 
trượt. Tuy nhiên điểm số của ông rất khích lệ, ông lại học tiếp. Về 
làng, ông mở lớp gõ đầu trẻ để giúp đỡ gia đình. Bố vợ ông, thầy 
Đường mất năm 1893 làm cho gánh nặng kinh tế của gia đình 
thêm trầm trọng, Sắc buộc phải hoãn thi. Trong khi, chị cả làm các 
việc vặt trong gia đình, cậu bé Nguyễn Sinh Cung vui vẻ chơi đùa 
trên cánh đồng hoặc quanh quẩn xung quanh lớp học của bố. Vào 
buổi tối trước khi nằm trên võng, bà ngoại đã kể cho cậu nghe 
những câu chuyện về các vị anh hùng địa phương. Cung rất thông 
mỉnh và nhanh chóng tiếp thụ tất cả. 

Tháng 5 năm 1894, Sắc lên Vinh thi lần thứ hai và đỗ cử nhân, 
bằng cấp cao hơn tú tài (tương đương với thạc sĩ văn chương Hoa 
Kỳ). Thành công của Sắc là rất cao so với các nhà nho địa phương 
và khi trở lại làng Hoàng Trù ông được cấp một mảnh đất là phần 
thưởng truyền thống của làng dành cho những người đỗ đạt. Sắc 
đã nhận vì ông chỉ có ba mẫu ruộng là của hồi môn của gia đình 
vợ, tuy nhiên ông từ chối đề nghị tổ chức một bữa tiệc trọng thể, 
thay vào đó đề nghị phân phát thịt trâu cho người nghèo trong 
làng. 

Thông thường những người có bằng cử nhân danh giá sẽ tìm 
một vị trí trong chính quyền để “vinh thân phì gia” nhưng Nguyễn 
Sinh Sắc đã chọn con đường tiếp tục học hành trong khi kiếm 
thêm thu nhập bằng cách dạy học. Theo truyền thống Nho giáo, 


người vợ phải hy sinh cho chồng con - như trong thành ngữ “võng 
anh đi trước, võng nàng theo sau”, đầy ý nghĩa của người Việt nam 
- Hoàng Thị Loan tiếp tục công việc đồng áng và nuôi gia đình. 

Mùa xuân năm 1895, Nguyễn Sinh Sắc đi Huế tham gia kỳ thi 
hội, là bậc cao nhất trong hệ thống giáo dục Nho giáo. Ông trượt 
nhưng đã quyết định ở lại Huế để vào Quốc Tử Giám chuẩn bị cho 
lần thi tiếp theo. Quốc Tử Giám bắt đầu có ở Hà Nội từ những 
năm đầu của nền độc lập dân tộc và là nơi đào tạo những người 
muốn ra làm quan được triều đình bảo trợ. Sắc không đủ tiền trả 
học phí và cơm trọ nhưng may mắn là trường có một số học bổng 
Ït ỏi đài thọ chỉ phí ăn ở và nhờ bạn bè giúp đỡ, ông được cấp một 
học bổng. Sắc quay về Nghệ An đón bà Loan và hai người con trai 
vào Huế mong rằng vợ có thể tìm được việc làm đỡ đần chỉ tiêu 
gia đình. 

Thời đó, đi từ thị xã Vinh (tỉnh Nghệ An) đến Huế rất gian nan 
và nguy hiểm. Chuyến đi kéo dài khoảng một tháng và phải đi qua 
rừng rậm, núi cao có nhiều cướp. Đi bằng đường biển nhanh và 
thuận tiện hơn nhưng một nông dân nghèo như Nguyễn Sinh Sắc 
không đủ tiền mua vé thuyền. Do đó, gia đình đã quyết định đi bộ, 
mỗi ngày đi khoảng được ba mươi cây số và đi theo nhóm cùng 
với những người khác để phòng cướp và thú dữ. Với đôi chân nhỏ 
bé, cậu bé Cung mới năm tuổi rất khó khăn mới theo kịp mọi 
người nên đôi khi cha cậu phải cõng trong khi kể cho cậu nghe 
những chuyện về những nhân vật thần thoại và các vị anh hùng 
xưa của Việt Nam. 

Huế, trước gọi là Phú Xuân, từng là đại bản doanh của chúa 
Nguyễn trị vì Nam Việt Nam trong suốt hai thế kỷ nội chiến. Sau 
khi nhà Nguyễn ra đời năm 1802, Vua Gia Long đã quyết định đời 
đô ra đó từ vị trí cũ ở đồng bằng sông Hồng, chứng tỏ quyết tâm 


thống nhất nước nhà dưới sự cai trị của nhà Nguyễn. Một đô thị 
nhỏ nép mình bên hai bờ sông Hương giữa hai đồng bằng của hai 
con sông lớn, đã trở thành trung tâm hành chính sau khi triều đình 
rời đô về đó, tuy nhiên kinh đô mới nhỏ hơn nhiều so với kinh đô 
Hà Nội xưa (lúc đó gọi là Thăng Long), có lẽ số dân ở đó chưa tới 
mười nghìn. 

Đến Huế, chắc đã kiệt sức, Nguyễn Sinh Sắc thu xếp tạm trú tại 
nhà một người bạn. Tuy nhiên, sau đó cả gia đình chuyển tới một 
căn phòng nhỏ ở phố Mai Thúc Loan, cách tường đông kinh thành 
không xa trên bờ bắc sông Hương. Quốc Tử Giám nằm trên bờ 
nam cách phía tây kinh thành khoảng ba cây số nhưng Sắc ít khi 
đến trường mà dành phần lớn thời gian học tại nhà. Lúc rảnh rỗi 
ông dạy các con trai và con của những viên chức trong vùng. Coi 
trọng việc học hành, đặc trưng cho xã hội Nho giáo, ông hết sức 
hối thúc các con trai, khuyên răn học hành chăm chỉ cũng như 
quan tâm đến chữ viết của các con. Theo lời hàng xóm, cậu bé 
Cung đã bắt đầu rất quan tâm đến thế giới quanh mình, cùng anh 
trai theo đõi lính triều đình luyện tập và cố gắng lên vào trong 
kinh thành để xem rõ hơn. Thấy kiệu vua rời cung trong một dịp lễ 
hội, cậu trở về hỏi mẹ liệu có phải vua đã bị thương ở chân hay 
không. Khi hỏi tại sao lại hỏi như vậy, Cung trả lời rằng cậu đã 
nhìn thấy nhà vua được phu khiêng trên kiệu. 

Năm 1898, Sắc thi trượt kỳ thi hội lần thứ hai và quyết định 
tạm thời làm thầy giáo trong một trường học tại làng Dương Nỗ 
ngay phía đông kinh thành. Bà Loan, vợ ông, vẫn sống tại căn 
phòng nhỏ ở Huế dệt vải và giặt thuê để kiếm thêm thu nhập cho 
gia đình. Trường học ở Dương Nỗ được một phú nông trong làng 
xây dựng và người nông dân này đã cho phép hai con trai của ông 
Sắc học tại đó. Đây là lần đầu tiên hai chàng trai được học kinh 
thư chữ Hán. 


Tháng tám năm 1900, Sắc được triều đình bổ nhiệm làm giám 
thị kỳ thi hương ở Thanh Hoá, một tỉnh ly cách kinh thành khoảng 
năm trăm cây số về phía bắc. Việc bổ nhiệm này là một vinh hạnh 
vì cử nhân thường không được phép làm giám thị. Người con trai 
cả của Sắc là Khiêm đã tới đó cùng ông, còn Cung thì ở lại Huế với 
mẹ. Khi từ Thanh Hoá trở về Huế, Sắc đã lưu lại làng Kim Liên - 
quê ông - một thời gian ngắn để xây mộ cho cha mẹ. 

Quyết định này đã phải trả giá đắt. Ở Huế, vợ ông đã sinh con 
thứ tư, con trai tên là Nguyễn Sinh Xin (từ xin theo nghĩa đen là ăn 
xin). Tuy nhiên, việc sinh đẻ đã làm cho bà yếu đi và với thể trạng 
vốn đã ốm yếu, mặc dù đã được một lương y trong vùng chữa 
chạy, bà lâm bệnh và mất ngày 10-2-1901. Những người hàng xóm 
kể lại trong dịp Tết, cậu bé Cung vừa khóc vừa chạy từ nhà này 
sang nhà khác để xin sữa cho em và chỉỈ trong vài tuần lễ, về vui 
tươi hàng ngày của cậu đã chuyển sang u sầu. 

Được tin vợ mất, Sắc lập tức trở về Huế để đưa các con về làng 
Hoàng Trù, tại đó ông tiếp tục dạy học. Trong một thời gian dài, bé 
Cung tiếp tục học với cha, nhưng sau đó ông Sắc đã gửi cậu cho 
một người bà con xa bên ngoại là nho sĩ Vương Thúc Đỗ. Cậu bé 
Cung bắt đầu đạt được những tiến bộ đáng kể trong học tập. Cậu 
có thể nhận mặt được nhiều chữ Hán - là phương tiện quan trọng 
trong nền giáo dục Nho giáo vẫn được sử dụng để thể hiện tiếng 
Việt thường ngày - và rất thích tập viết. Cung rất nhanh trí và ham 
học hồi tuy nhiên cha cậu lại lo ngại bởi đôi khi cậu mải chơi, 
chếnh mảng học hành. Gó lẽ thầy giáo mới của Cung đã giúp cậu 
nhiều trong chuyện này. Vương Thúc Đỗ thật sự yêu quý và theo 
như người khác kể lại không bao giờ đánh đập các học trò của 
mình - là điều khác thường vào thời đó - và ông thường kể cho học 
trò của mình những câu chuyện về những vị anh hùng chính trực 
trong quá khứ, trong số đó có anh trai của ông là người đã tham 


gia chiến đấu trong phong trào Cần Vương chống Pháp của Phan 
Đình Phùng. 

Sau vài tháng ở Hoàng Trù, ông Sắc lại vào Huế, mẹ vợ ông là 
Nguyễn Thị Kép trông nom các cháu. Khi những người còn lại 
trong gia đình vào Huế, Nguyễn Thị Thanh, con gái ông, cũng ở lại 
làng với bà ngoại. Thanh đã trưởng thành nhưng chưa lấy chồng 
nên ở lại để giảm gánh nặng cho gia đình. Cung giúp đỡ việc nhà 
và vườn tược nhưng vẫn có thời gian vui chơi. Mùa hè, cậu cùng 
bạn câu cá trong ao làng, thả diều (nhiều năm sau, người làng vẫn 
kể lại rằng khi trời lặng gió các bạn của cậu đã chán còn Cung vẫn 
cố gắng giữ cho diều bay), và leo lên những ngọn núi ở vùng lân 
cận. Ngọn núi đáng nhớ nhất là núi Chung trên đỉnh có đền thờ 
Nguyễn Đức Dụ - vị tướng vào thế kỷ thứ mười ba đã chiến đấu 
chống quân Nguyên xâm lược. Cũng chính tại đây, năm 1885, nhà 
nho yêu nước Vương Thúc Mậu đã chiêu mộ một nhóm người nổi 
dậy chiến đấu dưới ngọn cờ phòng trào Cần Vương. Chính tại nơi 
đây, ông Sắc đã thấy niềm ham học của mình, từ đỉnh núi Chung, 
người ta có thể thấy được cảnh ngoạn mục những đồng lúa, 
những rặng tre và những cây cọ, và một dãy núi xanh thẫm dọc 
hướng tây. Trong thời niên thiếu đầy hạnh phúc của cậu bé Cung 
chỉ có một thời gian buồn khi đứa em trai Xin của cậu ốm yếu và 
mất khi tròn một tuổi. 

Trở lại Huế, Nguyễn Sinh Sắc thi lại kỳ thi hội và lần này ông 
đã đỗ tiến sĩ, loại hai (phó bảng). Tin ông đỗ phó bảng đã gây xôn 
xao ở làng Hoàng Trù và Kim Liên quê ông. Người ta kể rằng kể từ 
giữa thế kỷ 17, các làng trong vùng đã có gần hai trăm người có 
học vị cử nhân và thạc sĩ nhưng ông là người đầu tiên đỗ phó 
bảng. Khi ông về làng Hoàng Trù, dân làng đã có kế hoạch tổ chức 
lễ rước nhưng ông, rõ ràng là không thích sự phô trương và lễ 
nghi, một lần nữa đã từ chối vinh hạnh đó. Mặc dù ông không 


đồng ý, dân làng đã tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng sự kiện 
này. Tuy nhiên, ông đề nghị, chia một số thức ăn cho người nghèo. 

Theo phong tục, vinh hạnh được thí sinh thi đỗ là thuộc về làng 
- quê hương của người cha. Và tất nhiên Sắc cũng vậy, điều này có 
nghĩa là làng được coi là “đất văn vật, chốn thi thư”, chính là làng 
Kim Liên, nơi bố ông sinh ra chứ không phải là làng Hoàng Trù là 
nơi ông sống. Để thưởng cho người con của làng, chức sắc làng 
Kim Liên đã dùng tiền công dựng một ngôi nhà gỗ mái lá nhỏ trên 
mảnh đất của làng và mời ông tới sống ở đó. Sắc đồng ý và sống 
trong ngôi nhà mới và dành cho mình cùng ba người coni. Ngôi 
nhà rộng hơn ngôi nhà của ông ở làng Hoàng Trù một chút có ba 
gian, một gian làm chuồng trâu, một gian nhỏ đặt bàn thờ bà 
Hoàng Thị Loan. Ngoài ngôi nhà ra, Sắc còn được vài mẫu ruộng 
và mảnh vườn nhỏ trồng khoai lang. 

Trong xã hội Việt Nam xưa, học vị phó bảng là một vinh dự lớn 
đem lại danh tiếng và may mắn, thường là sự nghiệp quan trường. 
Tuy nhiên, Nguyễn Sinh Sắc không hề muốn ra làm quan, đặc biệt 
trong lúc nước nhà bị ô nhục. Từ chối làm quan trong triều với lý 
do đang để tang vợ, ông Sắc quyết định ở lại Kim Liên mở một lớp 
học nhỏ dạy chữ nho. Tiền dạy học đã ít ông Sắc còn gặp khó khăn 
hơn vì thường giúp những người nghèo trong làng. Tuy nhiên ông 
Sắc đã đổi tên thành Nguyễn Sinh Huy hay “sinh để huy hoàng” 
cho phù hợp với địa vị mới của mình. [91 

Lên 11 tuổi, khi Cung chớm tuổi thanh niên, ông Sắc đã có một 
quyết định rất quan trọng đối với cuộc đời cậu. Theo phong tục 
của xã hội Việt Nam, để dánh dấu sự kiện này, cha cậu đã đặt cho 
cậu tên mới là Nguyễn Tất Thành, hay “người sẽ thành đạt” [101 
ghi trong sổ sách của làng. Lúc đầu cậu bé tiếp tục học với cha, 


nhưng sau đó được gửi tới học tại lớp học của bạn của cha cậu là 
Vương Thúc Quý, con trai nhà nho Vương Thúc Mậu - người đã 


nhảy xuống ao tự vẫn để khỏi bị giặc Pháp bắt. Cũng là một người 
đỗ đạt giống như ông Sắc, ông Quý đã từ chối không ra làm quan 
và dạy học ở làng và bí mật tham gia các hoạt động lật đổ chính 
quyền bù nhìn Huế. Khi dạy học trò, ông phản đối cách dạy mô 
phạm truyền thống bắt học trò phải học thuộc lòng sách vở, thay 
vào đó rất quan tâm hướng học trò vào tính nhân đạo cốt lõi của 
sách thánh hiền, đồng thời khắc sâu trong óc các học trò tỉnh thần 
yêu nước nồng nàn đối với sự sống còn của nước Việt Nam độc 
lập. Để soi sáng thông điệp của mình trong tâm hồn các học trò, 
trước khi bắt đầu mỗi bài học ông thường thắp ngọn đèn trên bàn 
thờ cha trên tường lớp học. 

Nguyễn Tất Thành trưởng thành dưới sự dạy dỗ của người thầy 
mới, viết những bài luận yêu nước dưới sự hướng dẫn của ông 
Quý và giúp những người thường tới lớp giảng bài về những chủ 
đề khác nhau. Thật không may, việc này không kéo dài được lâu, 
ông Quý đóng cửa lớp học và rời làng tham gia hoạt động nổi dậy. 
Thành đã theo học một thầy giáo khác ở làng bên trong một thời 
gian ngắn tuy nhiên cách dậy của thầy giáo mới quá cổ hủ đối với 
Thành và chàng thanh niên quyết định trở lại học với cha - người 
có thái độ vị tha hơn trong việc dạy học. Cũng như Vương Thúc 
Quý, ông Sắc phê phán lối học vẹt và cho rằng học một bài tả “hoa 


Lb2 


lá” là việc vô ích xa rời thực tế. Ông khuyên học trò không nên chỉ 
bước trên con đường quan trường mà cố gắng hiểu những điều cốt 
lõi trong sách thánh hiền để giúp đỡ đồng bào. Sắc đã nói với một 
người bạn” “Tại sao tôi phải bắt học trò của mình học thuộc bài 
chỉ để thi? Tôi sẽ không bao giờ dạy con mình cách đó”. [11” 

Thành rất thích quan điểm của cha mình, bởi vì Thành rất thích 
đọc những pho truyện nổi tiếng của Trung Hoa như Tam Quốc 
diễn nghĩa, một truyền thuyết về chủ nghĩa anh hùng trong thời kỳ 
hỗn loạn sau khi nhà Hán suy vong, Tây du ký, kể về nhà sư 
Đường Tăng trên đường qua Trung Á tới Ấn Độ thỉnh kinh Phật. 
(Trong khi Thành học ở làng Dương Nỗ, một học trò lớn tuổi hơn 


được giao nhiệm vụ trông nom Thành thấy rằng cần phải buộc 
một sợi dây vào Thành để biết Thành ở đâu mỗi khi Thành có ý 
định bổ ra ngoài chơi. Và thường thì lúc đó Thành đã học xong 
bài). 

Nguyễn Tất Thành không chỉ học trong lớp. Nhà của cha Thành 
nằm cạnh một lò rèn của người thợ trong làng tên là Diễn - người 
đã dạy Thành cách sử dụng bễ rèn và thường cho cậu bắn chim. 
Sở thích kể chuyện của Diễn đã biến lò rèn thành một trong những 
nơi tụ họp quen thuộc trong vùng. Thường vào buổi tối, Thành 
cùng các thanh niên khác trong làng ngồi nghe Diễn kể chuyện về 
anh hùng địa phương theo nhóm Cần Vương đã thất bại trong việc 
đánh đuổi bọn hung tàn khỏi mảnh đất quê hương như thế nào. 
Cùng với những người khác, Thành được nghe về những chiến 
công hiển hách của những chiến sĩ đã hy sinh từ lâu như Lê Lợi và 
Mai Thúc Loan, những người đã chiến đấu bảo vệ quê hương 
chống quân xâm lược. Thành xúc động lắng nghe chuyện Vương 
Thúc Mậu tự vẫn, và chuyện về người lãnh đạo phong trào Cần 
Vương Phan Đình Phùng đã chết vì bệnh ly vào năm 1895, đem lại 
kết thúc bi thảm cho phong trào khi quân của ông bị suy yếu phải 
lùi sâu vào núi dọc theo biên giới Lào. Thành cũng rất vui khi được 
biết một số người trong gia đình của cha mình đã chiến đấu và hy 
sinh cho sự nghiệp cứu nước. 

Từ đó, Thành bắt đầu mang trong mình chủ nghĩa yêu nước 
nồng nàn. Khi còn sống với cha mẹ ở Huế, Thành đã tham dự một 
lễ tưởng niệm liệt sĩ tại một đền gần nơi ông ở. Họ là những tử sĩ 
chiến đấu chống Pháp và cũng như những người khác Thành đã 
rơi nước mắt trước sự hy sinh của họ. 

Trở về làng vào năm 1901, Thành rất khó chịu khi phát hiện ra 
hầu hết các cuốn sách cổ đang được sử dụng ở làng đều kể về lịch 


sử Trung Hoa thay vì lịch sử Việt Nam và quyết định đi bộ đến 
Vinh mua những cuốn sách nói về lịch sử đất nước mình. Khi thấy 
những cuốn sách đó quá đắt, Thành đã cố ghi nhớ những nội dung 
chính để có thể kể lại cho bạn bè khi trở về làng Kim Liên. 

Mãi đến tận lúc bấy giờ, sự hiểu biết của Thành về người Pháp 
mới chỉ dừng lại ở sự quan sát của một đứa trẻ con trên những 
đường phố Huế, những người thời đó sau này kể lại rằng Thành tò 
mò không hiểu tại sao ngay cả những quan lại danh tiếng của Việt 
Nam đều phải cúi chào tất cả những người châu Âu, đôi khi Thành 
và anh trai mải mê theo dõi công nhân Pháp đang xây cầu sắt bắc 
qua sông Hương ngay phía đông thành. Thỉnh thoảng những người 
công nhân chơi đùa và cho các cậu bé kẹo khiến Thành hỏi mẹ tại 
sao lại có người nước ngoài lại thân thiện hơn so với những người 
khác. Tuy nhiên, khi trở về quê, Thành càng trở nên không thích 
người nước ngoài khi nghe thấy việc người Pháp đối xử tồi tệ với 
những người lao động làm thuê trên một con đường đang được 
xây dựng chạy vòng vèo từ phía tây qua các ngọn núi sang Lào. 
Trong khi Thành và anh trai là con của một người thuộc tầng lớp 
có học được miễn lao dịch trong các dự án thì nhiều dân làng khác 
đã không có được may mắn đó. Trong số đó, những người may 
mắn trở về nhà mang theo thương tật cả thể xác lẫn tỉnh thần. 
Nhiều người khác sức khoẻ bị tàn phá bởi bệnh sốt rét, suy dinh 
dưỡng và làm việc quá sức đã bỏ xác. Mặc dù lao dịch thường áp 
dụng đối với những người nông dân vào thời kỳ đầu thực dân, 
nhưng những dự án như vậy thường có quy mô vừa và thời gian 
làm việc cũng không dài. Con đường sang Lào - là “con đường chết 
chóc” nổi tiếng với người Việt - đã trở thành nguyên nhân chính 
khiến nhân dân phản kháng chế độ thuộc địa mới. 

Một trong những người bạn thân thiết của Nguyễn Sinh Sắc là 
nhà nho yêu nước nổi tiếng Phan Bội Châu, sống cách Kim Liên vài 


cây số. Cha của ông Châu đỗ tú tài, vì thế Châu được học hành từ 
nhỏ. Đối với Châu thì nỗi thống khổ của nước nhà còn quan trọng 
hơn hứa hẹn nơi quan trường. Khi còn trẻ, ông Châu đã lập một 
đội dân quân nhỏ gồm các thanh niên trong làng để tiếp bước cha 
anh chiến đấu chống quân Pháp xâm lược. Khi quân Pháp tiến vào 
làng đàn áp phong trào Phan Bội Châu coi như chính bản thân 
mình bị sỉ nhục, trốn vào rừng cùng đồng đội ẩn náu. 

Sau đó, ông Châu tiếp tục học chữ nho và năm 1900 ông đỗ giải 
nguyên trong kỳ thi hội. Giống như Nguyễn Sinh Sắc, Phan Bội 
Châu cũng không muốn ra làm quan và ngay sau đó đã đi khắp các 
tỉnh miền trung đất nước chiêu mộ các sĩ phu cho phong trào liên 
kết chống lại triều đình phong kiến và chính phủ bảo hộ thực dân 
Pháp. Lúc này ông Châu bắt đầu đọc các tác phẩm của những 
người theo chủ nghĩa cải lương tiến bộ Trung Hoa như Khang Hữu 
Vi và Lương Khải Siêu và tin rằng Việt Nam cần học phương Tây 
để tồn tại. 

Khi đi đó đây, Phan Bội Châu thường dừng lại ở làng Kim Liên 
để thăm Nguyễn Sinh Sắc và Vương Thúc Quý, cùng bàn thế sự. 
Với khả năng ăn nói lưu loát và tính tình niềm nở, ông Châu là một 
người ủng hộ sự nghiệp cứu nước đầy thuyết phục đã gây được 
ấn tượng đối với Thành. Thành thường mang bình rượu hay ấm 
trà vào phòng khách khi ông Châu và ông Sắc cùng nhau đàm đạo 
trên chiếc chiếu mây. Người thanh niên nhạy cảm này đã đọc một 
số bài viết yêu nước của ông Châu khích lệ tỉnh thần phản kháng, 
cũng như coi thường truyền thống phong kiến và sự mục nát của 
triều đình Huế. 

Như nêu rõ trong các bài viết của mình, Phan Bội Châu cho rằng 
người Việt cần xoá bỏ hệ thống cũ tồn tại qua hàng nghìn năm để 
áp dụng những thể chế và công nghệ mới của nước ngoài. Tuy 


nhiên, ông tin rằng chỉ có tầng lớp sĩ phu mới có thể lãnh đạo nhân 
dân tiến hành cải cách và để nhận được sự ủng hộ của nhân dân, 
phong trào của ông phải đi theo con đường kỳ diệu của những thế 
kỷ trước. Kết quả là, đầu năm 1904, ông đã thành lập một tổ chức 
gọi là Duy Tân Hội nhằm thu hút sự ủng hộ của các sĩ phu yêu 
nước trên khắp đất nước, ông đã chọn Hoàng thân Cường Để - một 
người bất đồng chính kiến trong hoàng tộc nhà Nguyễn - làm 
người lãnh đạo trên danh nghĩa của hội với mục tiêu đánh đuổi 
giặc Pháp, và thành lập nền quân chủ lập hiến. 

Giống như những nhân vật tiến bộ đương thời ở Trung Hoa, 
Phan Bội Châu đã tìm được một mô hình cho chương trình của 
mình tại Nhật Bản nơi các thành phần theo chủ nghĩa cải lương 
thuộc tầng lớp quý tộc tập hợp xung quanh Nhật hoàng Minh Trị 
với mục đích thúc đẩy cải cách xã hội truyền thống Nhật Bản. Như 
nhiều người Việt Nam khác, ông thán phục thành công của quân 
đội Nhật trong cuộc chiến vừa diễn ra với quân Sa hoàng Nøa, coi 
đó là bằng chứng của việc người châu Á có khả năng đánh bại xâm 
lược phương Tây. Ông Châu tin rằng Việt Nam có thể yêu cầu hỗ 
trợ từ bên ngoài để biến kế hoạch của mình thành hiện thực. Cuối 
năm 1904, ông tới Nhật Bản và thành lập một trường học ở 
Yahama để đào tạo những thanh niên Việt Nam yêu nước cho cuộc 
đấu tranh giành độc lập dân tộc trong tương lai. Mùa hè năm sau, 
ông trở về Huế bắt đầu chiêu mộ người trên khắp đất nước. 

Ngay sau khi trở về Việt Nam, Phan Bội Châu đã tới làng Kim 
Liên, đề nghị Nguyễn Tất Thành và anh trai tham gia phong trào 
Đông Du của mình. Tuy nhiên, Thành đã từ chối lời đề nghị đó. 
Theo một số tài liệu, Thành quyết định như vậy vì cho rằng dựa 
vào người Nhật Bản để đuổi người Pháp tương đương với việc 
“đuổi hổ cửa trước, rước sói cửa sau”, Một số tài liệu khác thì cho 
rằng quyết định đó chính là của cha Thành. Trong tự thuật của 


mình, được viết với bút danh Hồ Chí Minh sau này đã giải thích 
rằng ông rất muốn tới Pháp để tìm hiểu tận nguồn bí quyết thành 
công của phương Tây. 12*1 

Thành quyết định từ chối lời đề nghị của Phan Bội Châu có thể 
là do một trong những lời giải thích của ông Châu. Khi Thành hỏi 
làm thế nào mà Nhật Bản có được sự thành công về công nghệ, 
ông Châu đáp lại người Nhật bản đã học hỏi phương Tây. Ngay 
sau đó, Thành nói với cha rằng mình muốn học tiếng Pháp. Ông 
Sắc lúc đó chần chừ không muốn, vì lúc đó chỉ có những người 
Việt Nam cộng tác với Pháp mới phải lo học tiếng Pháp. Nhưng 
bản thân ông Sắc cũng bắt đầu hiểu sơ qua văn hoá phương Tây 
khi ông tham gia một câu lạc bộ bạn đọc và đọc những bài viết của 
các tác giả là những trí thức Trung Hoa theo chủ nghĩa cải lương 
tìm cách thuyết phục triều đình nhà Thanh thay đổi đường lối, nên 
cuối cùng ông đã bị thuyết phục bởi lập luận của con trai. 

Lúc đầu, Thành có rất ít cơ hội để thực hiện mục tiêu mới của 
mình. Mùa hè năm 1905, Thành bắt đầu học tiếng Pháp và văn hoá 
Pháp dưới sự giúp đỡ của một người bạn của cha, cũng là nhà nho 
ở làng Kim Liên. Sau đó vào tháng chín, ông Sắc đã cho cả hai con 
theo học trường dự bị Pháp - Việt ở Vinh. Theo đề nghị của toàn 
quyền Paul Doumer, chính quyền Pháp đã quyết định thành lập các 
trường dự bị sơ cấp dạy tiếng Pháp và văn hoá Pháp tại tất cả các 
tỉnh miền trung Việt Nam. Chủ đích của Doumer là thu hút các học 
sinh từ trường dạy chữ nho để tạo nguồn nhân lực sau này cho 
chính quyền thuộc địa mới; các quỹ học bổng dành cho những học 
sinh khó khăn đã được thành lập. Nguyễn Sinh Sắc, tuy đã cố cống 
hiến toàn bộ sự nghiệp của mình cho nền giáo dục Nho giáo cổ 
truyền, lại bắt đầu tin rằng thế hệ trẻ cần phải thích nghi với thực 
tế mới và cần học những người chủ mới của đất nước. Ông 
thường trích lời Nguyễn Trãi - nho sĩ của thế kỷ XV - người từng 


cho rằng để chiến thắng kẻ thù cần phải hiểu kẻ thù. Trong năm 
học sau đó, Thành và anh trai lần đầu tiên được thực sự làm quen 
với tiếng Pháp và văn hoá Pháp. Họ cũng bắt đầu học chữ quốc 
ngữ, là ngôn ngữ thường ngày Việt Nam được chuyển sang hệ chữ 
cái La-tinh, được các nhà truyền giáo dòng Chúa Cứu thế sử dụng 
lần đầu tiên vào thế kỷ 17 và được các sĩ phu tiến bộ truyền bá 
nhằm thay thế chữ Hán rắc rối đang được sử dụng trong nhiều thế 
kỷ. 

Từ năm 1901, khi giành được học vị phó bảng, Nguyễn Sinh Sắc 
đã từ chối kiên quyết không ra làm quan với lý do sức khoẻ không 
tốt và nặng gánh gia đình, tuy nhiên khi được triệu vào triều vào 
tháng 5 năm 1906, ông thấy không thể từ chối được nữa nên đã 
nhận lời. Để người con gái trông nom ngôi nhà ở Kim Liên, ông Sắc 
trở lại kinh thành cùng với hai con trai vào tháng 6. Lần này họ lại 
đi bộ nhưng chắc thuận lợi hơn sơ với lần trước bởi hai cậu bé giờ 
đã đến tuổi trưởng thành. Trên đường đi, Sắc kể những câu 
chuyện về Nguyễn Trãi và các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác 
trong khi Thành đố anh trai tên của những vị vua Việt Nam. 

Kinh thành đã thay đổi khá nhiều so với trước. Hoàng thành, với 
những tường cao màu xám và cột cờ lớn, vẫn sừng sững nằm trên 
bờ bắc sông Hương êm đềm chảy dọc dưới nước từ những rặng 
núi trên dãy Trường Sơn ở phía tây. Trên những thuyền tam bản 
dọc sông, những cô gái làng chơi với mái tóc đen bồng bềnh làm 
người Việt Nam say đắm chào mời khách trên bờ sông. Tuy nhiên, 
cũng có một số thay đổi dễ nhận thấy. Mùa hè hai năm trước, một 
cơn bão lớn đã đổ vào toàn bộ khu vực duyên hải miền trung, phá 
huỷ cây cối để lại những vũng nước đầy rêu bên hai bờ sông. Dọc 
theo bờ Nam, ngang qua dòng sông phía kinh thành, những cửa 
hàng không có gì đặc biệt trong khu thương mại cổ của thành phố 
đã nhanh chóng được thay thế bởi những ngôi nhà kiểu châu Âu 


được quét vôi trắng là nơi đặt văn phòng của các cố vấn Pháp. 

Tới Huế, ông Sắc và hai con trai sống tạm tại nhà của một 
người bạn nhưng sau đó được phân một căn phòng nhổ ở gần 
cổng chợ Đông Ba ở nam kinh thành. Ngôi nhà được dựng bằng gỗ 
có lợp ngói từng là trại lính, nay là nơi của các quan nhỏ trong 
triều. Phòng của ông Sắc nhỏ chỉ vừa đủ kê một chiếc bàn và một 
cái giường. Căn phòng không có bếp riêng và nước máy, do đó 
những người trong gia đình phải đi lấy nước giếng hoặc nước 
kênh gần kề ngay bên ngoài cổng chợ Đông Ba. Họ ăn uống đạm 
bạc, bữa ăn chủ yếu gồm cá kho mặn, rau, muối vừng và loại gạo 
rẻ tiền. Công việc nấu nướng do Thành đảm nhận. Mặc dù điều 
kiện ở đây tốt hơn nhiều so với phần lớn đồng bào của họ ở nông 
thôn nhưng rõ ràng điều kiện ăn ở của họ thật sơ sài so với những 
quan lớn trong triều. 

Ngay sau khi tới Huế, ông Sắc đã nói chuyện với người đỡ đầu 
của mình là Cao Xuân Dục, một vị quan làm việc tại Viện Lịch sử 
và là người đã giúp đỡ ông trong lần đầu sống ở kinh thành. Nhờ 
sự can thiệp này tại triều đình, ông Sắc được bổ nhiệm làm thanh 
tra tại Bộ Lễ có trách nhiệm giám sát sinh viên trong Quốc Tử 
Giám. Đó không phải là vị trí có uy tín đặc biệt cho một người có 
bằng cấp như ông bởi phần lớn các phó bảng khoa 1901 đều đã 
được thăng tiến trở thành quan huyện hoặc các chức quan khác 
cao hơn trong triều. Tuy nhiên việc Nguyễn Sinh Sắc từ lâu đã từ 
chối ra làm quan khiến cho triều đình chú ý và nghi ngờ lòng trung 
thành của ông. 

Đối với ông Sắc, thời gian làm việc trong triều rõ ràng là quãng 
đời rất khó chịu. Ông bắt đầu không thoải mái đối với nghĩa vụ 
phục vụ nền quân chủ bù nhìn trong tay kẻ thống trị ngoại bang. 
Ông băn khoăn về ý nghĩa đương thời của câu nói truyền thống 


“trung quân ái quốc?” Ông bắt đầu trao đổi với bạn bè về sự cần 
thiết phải cách tân hệ thống cũ, vì theo ông đã ngày càng trở nên 
mục nát và không thích hợp, ông khuyên học trò không nên mưu 
cầu quan trường. Trong con mắt ông, sự hiện diện của quan lại chỉ 
để bức hại dân lành. 

Nỗi thất vọng của Nguyễn Sinh Sắc về sự suy đồi của chế độ cũ 
rất có cơ sở. Mô hình hành chính Nho giáo luôn dựa vào đạo lý 
như là phương tiện để duy trì năng lực và sự liêm chính của các 
quan lại được tuyển chọn qua hệ thống thi cử. Trên lý thuyết, các 
quan địa phương, được thấm nhuần từ thời thơ ấu về một hệ 
thống các giá trị đạo đức xã hội dựa trên sự cống hiến cho cộng 
đồng, sự chính trực cá nhân và lòng nhân đức phẩi tuân theo 
những nguyên tắc này trong việc sử dụng quyền lực với các đối 
tượng dưới quyền. Khuynh hướng ngạo mạn và tự tư tự lợi của 
quan lại có thể được khống chế bởi người trị vì đầy nghị lực và 
lòng nhân đức đứng ở vị trí tối cao trong chế độ. Tuy nhiên, vào 
cuối thế kỷ XIX, sự suy yếu của triều đình đã dẫn tới sự tan rã thật 
sự của các thể chế Nho giáo trong xã hội Việt Nam cũng như tới uy 
tín và quyền lực của nhà vua. Thiếu sự chỉ đạo từ Huế, quan lại dễ 
dàng lạm dụng quyền hạn vơ vét cho đầy túi, làm lợi cho bạn bè 
và người thân. Đất công dành cho gia đình nghèo giờ đây bị những 
người giầu chiếm đoạt và những người này được miễn - giảm tô 
hằng năm. 

Ông Sắc không phải là Nho sĩ duy nhất không tuân lệnh triều 
đình. Lúc đó tiếng nói của vị quan trong triều Phan Chu Trinh lần 
đầu tiên được nhân dân biết tới. Ông Trinh đỗ phó bẳng cùng năm 
với Nguyễn Sinh Sắc. Sinh tại tỉnh Quảng Nam năm 1872, ông 
Trinh là con út trong số ba người con trong gia đình. Cha ông là 
một quan võ đã từng thi trượt. Tin rằng con đường cũ là vô dụng, 
cha ông đã đứng trong đội ngũ phong trào Cần Vương nhưng sau 


đó ông bị nghỉ là phản bội và bị những người nổi dậy hành quyết. 
Bản thân ông Trinh từng làm việc tại Bộ Lễ vào năm 1903, nhưng 
ông đã rất khó chịu về tệ tham nhũng và thiếu năng lực của quan 
lại triều đình và các quan nắm quyền hành ở nông thôn. Ông công 
khai nêu vấn đề này trước học trò đang chuẩn bị cho kỳ thi hội 
năm 1904. Ông bắt đầu nghiên cứu các bài viết của các nhà cải 
lương Trung Hoa và năm 1905 ông từ chức để đi khắp đất nước 
trao đổi với các sĩ phu về các hoạt động tương lai. 

Cuối cùng ông Trinh gặp Phan Bội Châu ở Hồng Kông và cùng 
ông Châu tới Nhật Bản, ông Trinh ủng hộ nỗ lực của Châu trong 
việc đào tạo một thế hệ mới những trí thức Việt Nam nhằm cứu 
nước khỏi hoạ diệt vong, nhưng không tán thành quyết định của 
ông Châu dựa vào sự ủng hộ của một thành viên triều đình. Theo 
ông Trinh, nên hợp tác với người Pháp với hy vọng họ sẽ tiến hành 
cách tân để thay đổi xã hội Việt Nam. Tháng tám năm 1906 ông 
viết một bức thư gửi toàn quyền Paul Beau nói về những điều ông 
cho là “tình cảnh đặc biệt nguy cấp” của đất nước. 

Trong thư, ông Trinh thừa nhận người Pháp đã mang lại một số 
lợi ích cho nhân dân Việt Nam bao gồm giai đoạn phát triển đầu 
tiên hệ thống giao thông liên lạc hiện đại. Tuy nhiên, ông cho rằng 
dung túng bộ máy quan liêu triều đình ở miền trung Việt Nam, 
chính quyền thuộc địa đã duy trì bộ máy tham nhũng mục nát và 
làm phức tạp thêm tình hình bởi việc đối xử trịch thượng và khinh 
miệt đối với nhân dân Việt Nam, do đó làm nảy sinh thái độ thù 
địch trong dân chúng. Ông Trinh đề nghị Toàn quyền Paul Beau 
cách tân hệ thống pháp luật và giáo dục để phá bỏ chế độ cũ và 
đưa vào các thể chế chính trị hiện đại cũng như khái niệm dân chủ 
phương Tây. Nếu làm được như vậy, nhân dân Việt Nam sẽ biết 


ơn ông mãi mãi. 


“Với nỗi đau sâu thẳm từ đáy lòng và không biết bày tỏ sự thật 
với ai, tôi đành mượn ngòi bút viết những suy nghĩ thẳng thắn của 
tôi tới ông. Nếu chính phủ Pháp, thực sự muốn đối xử với nhân 
dân An Nam tự do hơn, họ nên chấp thuận sáng kiến và lời khuyên 
của tôi. Chính phủ Pháp sẽ mời tôi trình bày trước các đại diện 
của chính phủ về vấn đề này. Khi tới ngày đó, tôi sẽ cởi mở hết 
mình, sẽ cho họ biết chúng tôi đã chịu đựng đau khổ và cần những 
gì. Tôi thật sự hy vọng những điều đó sẽ thức tỉnh cũng như sự 
hồi sinh của dân tộc tôi”. 

Lá thư của Phan Chu Trinh được công bố đã gây chấn động giới 
trí thức trong nước, nhất là những nơi chống lại nhà cầm quyền 
thuộc địa đang phát triển. Đằng sau chiếc mặt nạ “sứ mệnh truyền 
bá văn minh”, người Pháp ra sức khai thác các nguồn tài nguyên 
kinh tế Đông Dương và truyền bá nghỉ lễ ngoại lai gây ra sự bất 
bình trong mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Quan lại, sĩ phu tức 
giận vì việc người Pháp chỉ trích các thể chế Nho giáo. Nông dân 
nổi giận vì các loại thuế mới ban hành đánh vào rượu, muối và 
thuốc phiện mà chính quyền Pháp áp đặt biến Đông Dương trở 
thành một lãnh địa tự cung tự cấp. Thuế rượu rất nặng, người Việt 
Nam bị cấm nấu rượu từ gạo - một truyền thống sẳn xuất rượu 
thủ công lâu đời qua nhiều thế kỷ - và bắt họ phải mua các loại 
rượu đắt tiền nhập từ Pháp. Những người nông dân phải rời làng 
quê đi kiếm việc làm nhưng môi trường mới không đem lại kết 
quả tốt hơn. Điều kiện sống và làm việc trong các đồn điền cao su 
ở Nam Bộ rất khắc nghiệt, các phu đồn điền thường bị ốm và chết. 
Mặc dù việc mộ phu dựa trên nguyên tắc tự nguyện nhưng trên 
thực tế họ thường bị cưỡng bức. Tình cảnh của những người công 
nhân làm việc trong nhà máy hay tại các mỏ than cũng chẳng tốt 
hơn vì lương thấp, thời gian làm quá việc dài và điều kiện sống rất 
cùng cực. 


Ấy thế Phan Chu Trinh vẫn hy vọng người Pháp sẽ thực hiện 
trách nhiệm truyền bá văn minh cho Đông Dương. Ông không phải 
là người duy nhất tìm kiếm câu trả lời từ phương Tây về nỗi thống 
khổ của dân tộc. Đầu năm 1907, một nhóm những người trí thức 
tiến bộ ở Hà Nội thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục theo 
khuôn mẫu của một trường mới được nhà cách tân Fukuzawa 
Yukichi thành lập ở Nhật Bản. Trường là một thể chế độc lập với 
mục đích khuếch trương tiến bộ phương Tây và tư tưởng của 
Trung Hoa trong thế hệ người Việt Nam sau này. Đến giữa hè năm 
đó, trường đã có hơn 40 lớp học với 1.000 học sinh. Trong khi đó 
Phan Bội Châu tiếp tục hoạt động tích cực tại Nhật Bản, thu hút 
thanh niên Việt Nam đến với chương trình đào tạo của mình và 
viết những cuốn sách nhỏ gửi về Đông Dương nhằm khơi dậy tỉnh 
thần yêu nước của nhân dân. Trong số đó có cuốn Việt Nam Vong 
Quốc Sử. Thật trớ trêu, cuốn sách lại viết bằng chữ Hán. 

Trong một vài tháng, các hoạt động của phong trào Đông Kinh 
Nghĩa Thục không hề bị quan chức Pháp ở Bắc Bộ để ý nhưng sau 
đó họ bắt đầu nghi ngờ rằng mục tiêu của trường không chỉ là 
giáo dục và buộc trường phải đóng cửa vào tháng 12. Tuy nhiên, 
người Pháp đã không làm øì để làm lắng xuống cuộc tranh luận sôi 
nổi giữa những người Việt Nam về việc bảo đảm sự tồn tại của 
đất nước. Bản thân Nguyễn Sinh Sắc cũng rất tức giận, khi nhận 
xét về một bài giảng tại Quốc Tử Giám, rằng làm việc cho triều 
đình là hình thức nô lệ tồi tệ nhất - quan lại chẳng là gì ngoài 
những kẻ nô lệ làm việc theo mệnh lệnh của một xã hội nô lệ. Tuy 
nhiên, ông Sắc thấy khó đưa ra một giải pháp. Nhiều năm sau, Hồ 
Chí Minh nhớ lại rằng cha ông thường hỏi đi hỏi lại rằng nước nào 
gười Việt có thể tìm kiếm sự giúp đỡ: Anh, Nhật Bản, hay Mỹ? 

Ngay sau khi trở về Huế, theo lời khuyên của Cao Xuân Dục, 
ông Sắc đã cho hai con trai theo học trường tiểu học cấp hai thuộc 


hệ thống giáo dục Pháp-Việt mới nằm ngay bên ngoài thành trước 
cổng chợ Đông Ba. Trường trước đây là một phần của chợ, nằm 
choán hết khu vực nhưng sau khi chợ được chuyển tới một địa 
điểm khác vào năm 1899 thì toàn bộ ngôi nhà được sử dụng làm 
trường học. Trường có năm phòng, bốn phòng được sử dụng làm 
lớp học và phòng còn lại làm văn phòng. Thực ra, Thành không có 
giấy chứng nhận để được theo học tại trường vì Thành chưa được 
giáo dục theo kiểu phương Tây, tuy nhiên vì Thành được thầy giáo 
ở làng Kim Liên dạy một ít tiếng Pháp và đã thể hiện rất tốt trong 
cuộc phồng vẫn nên đã được nhận vào học như một học sinh lớp 
đầu. Rõ ràng vốn tiếng Pháp của Thành chưa đủ để đọc những từ 
nổi tiếng của Cách mạng Pháp: Tự do, Bình đẳng, Bác ái được ghi 
trên chiếc biển gắn trước cổng trường. 

Các lớp được dạy bằng ba thứ tiếng: Việt Nam, Pháp và chữ 
Hán. Lên các lớp cao hơn thì tiếng Hán được sử dụng ít hơn. Một 
số người bảo thủ đã phản đối việc hạn chế vai trò tiếng Hán 
nhưng Thành và cha có lẽ rất vui lòng với quyết định đó. Thầy dạy 
tiếng Pháp của Thành ở Kim Liên đã khuyên Thành: “Nếu trò muốn 
đánh bại người Pháp thì trò phải hiểu họ. Để hiểu người Pháp, trò 
phải học tiếng Pháp”. 

Với đôi guốc mộc, quần áo nâu và mớ tóc dài, rõ ràng Thành là 
hình ảnh của một người nhà quê trong con mắt các bạn học - 
nhiều người trong số họ mặc quần chùng áo the hoặc mặc đồng 
phục kiểu phương Tây mua tại trường - nên Thành đã nhanh 
chóng quyết định cắt tóc ngắn và mặc quần áo giống như các bạn 
để khỏi bị chế nhạo. Thành đội mũ, bỏ chiếc nón lá gồi. Nhiều 
năm sau, một người bạn kể lại, Thành học rất chăm chỉ, ít chơi 
bời. Thành đã xin phép được làm bài tập sau mỗi buổi học tại nhà 
một thầy giáo và ôn bài cùng các bạn vào buổi tối. Một trong 
những người bạn của Thành kể lại, Thành thường nói với những 


bạn chán học rằng “Chỉ có khổ học mới thành công”. Thành học 
tiếng Pháp rất chăm chỉ, luyện âm với các bạn, viết những từ tiếng 
Pháp và tiếng Hán tương đương với những từ trong tiếng Việt vào 
vở. Do chăm học, chỉ một năm Thành đã hoàn thành khoá học hai 
năm. 

Mùa thu năm 1907, Thành và anh trai đã thi đỗ, được theo học 
trường Quốc Học, là cấp cao nhất trong hệ thống trường Pháp-Việt 
tại Huế. Trường được thành lập theo chiếu chỉ của Vua Thành 
Thái năm 1896 và được đặt dưới quyền của toàn quyền Pháp ở 
Trung Kỳ. Trường có bảy cấp học, bốn cấp đầu quan trọng, và kết 
thúc ở cấp cuối cùng dành cho các học sinh cấp cao. Triều đình hy 
vọng việc thành lập trường có thể thay thế được Quốc Tử Giám 
cũng như để tạo ra nguồn nhân lực được đào tạo theo phương Tây 
cho triều đình do đó chương trình học tập được tập trung vào văn 
hoá Pháp và tiếng Pháp, những người dân địa phương đã đặt cho 
trường cái tên “trường địa đàng”. 

Trường Quốc Học, toạ lạc bên bờ nam sông Hương, nhìn thẳng 
qua sông là cổng chính Hoàng Thành, nhưng điều kiện sống và học 
tập không tương xứng với danh tiếng của nhà trường. Toà nhà 
chính, hồi trước từng là doanh trại bộ binh, xiêu vẹo với trần nhà 
lợp tranh, dột khi trời mưa. Toà nhà này có vài phòng học, một hội 
trường lớn, và một văn phòng. Xung quanh toà nhà là vài bụi tre 
và chòi lợp rạ. Cổng trường mở ra đường Jules Ferry, một phố 
chính chạy sát bờ sông, và nổi bật với cổng bằng gỗ hai tầng theo 
lối Tầu, với tên trường viết bằng chữ Hán. 

Hoàn cảnh của các học sinh trong trường rất khác nhau. Một số 
giống như Thành và anh trai, là học sinh được cấp học bổng phải 
đi bộ tới trường. Một số khác là con cái trong gia đình giàu có, nội 
trú tại trường hoặc tới trường vào buổi sáng bằng xe ngựa. Theo 


truyền thống thời đó, học sinh bị đối xử rất nghiêm khắc đôi khi 
còn tàn nhẫn. Hiệu trưởng đầu tiên là một doanh nhân tên là 
Nordemamn. Ông đã lấy vợ Việt Nam và nói tiếng Việt. Người kế 
nhiệm tên là Logiou xuất thân từ lính Lê dương Pháp. 

Mặc dù nhiều năm sau, Thành thường phàn nàn nhiều điều về 
trường cũng như về hành vi đối xử tàn nhẫn của một số giáo viên, 
nhưng Thành vẫn tiếp tục chăm chỉ học hành và có tiến bộ trong 
học tập. Thành học lịch sử, địa lý, văn học và khoa học trong khi 
tiếp tục nâng cao trình độ tiếng Pháp. Các bạn học của Thành 
thường kể lại rằng Thành luôn ngồi cuối lớp và thường không để ý 
tới gì xảy ra trong lớp. Nhưng Thành cũng nổi tiếng là người hay 
đặt câu hỏi trong lớp và giỏi ngoại ngữ nên được hầu hết các giáo 
viên yêu quý. Các bạn học cũng kể lại rằng một số câu hỏi của 
Thành rất khiêu khích vì Thành muốn tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của 
các tác phẩm của các nhà triết học thời phục hưng Pháp. Một 
trong những thầy giáo mà Thành yêu thích là Lê Văn Miên, mới tốt 
nghiệp trường Mỹ thuật Paris. Mặc dù Miên thường hay chỉ trích 
chính sách của chính quyền thuộc địa, sự hiểu biết của ông về văn 
hoá Pháp đã khiến cho ông có được tiếng tốt đối với người Pháp 
sống ở kinh thành và giúp ông không bị chính quyền khiển trách. 
Miên kể cho các học sinh tại trường Quốc Học rằng những người 
Pháp ở chính quốc xử sự nhã nhặn hơn so với người Pháp ở Đông 
Dương. Điều này đã khiến cho Thành rất thích thú bởi những câu 
chuyện về thành phố Paris vĩ đại với những thư viện và bảo tàng 
cùng với những cuốn sách viết về nhiều lĩnh vực mà bất kỳ ai cũng 
có thể tự do đọc. Những câu chuyện của Miên đã khích lệ người 
thanh niên đạt nhiều thành tích hơn và khiến cho Thành được một 
trong những thầy giáo ngợi khen là “một học sinh thông minh và 
thực sự xuất sắc”. 


Tuy nhiên, cách ăn nói, phong cách nông dân của Thành làm 


nảy sinh mâu thuẫn với các bạn thời thuộc giới thượng lưu. Họ 
thường giễu cợt Thành là anh chàng thộn vì giọng nói nặng tiếng 
địa phương. Lúc đầu Thành không phản ứng, nhưng trong một lần 
mất bình tĩnh Thành đã đánh một người trêu ghẹo mình. Thày giáo 
trách Thành mất bình tĩnh và khuyên Thành tập trung vào những 
chuyện có ích hơn như nghiên cứu các vấn đề quốc tế. Thực ra, 
Thành cũng đã quan tâm nhiều đến chính trị và sau mỗi buổi học 
Thành thường lưi tới bờ sông, nơi những đám đông tụ tập tranh 
luận về những tin tức mới nhất về Phan Bội Châu và cùng nhau 
đọc thơ “Á Tế Á” của ông Châu ngợi ca một châu Á không có sự 
thống trị của người da trắng và kêu gọi người đọc tranh đấu vì độc 
lập dân tộc. 

Người khơi dậy lòng yêu nước của Thành là thày Hoàng Thông 
dạy chữ Hán, người có quan điểm chống Pháp nổi tiếng trong 
trường. Ông Thông nói với các học trò trong lớp, hoạ mất nước 
còn tồi tệ hơn hoạ mất gia đình, bởi khi mất nước thì toàn bộ 
giống nòi sẽ bị tuyệt duyệt. Thành đã đến chơi nhà ông Thông và 
say sưa đọc những cuốn sách trong tủ sách trong đó có tuyển tập 
các tác phẩm của những tác giả là nhà cải lương người Pháp, 
Trung Hoa và Việt Nam. Theo một số tài liệu, Hoàng Thông đã 
tham gia các hoạt động chính trị bí mật, thiết lập mối quan hệ 
giữa Thành với nhóm kháng chiến chống triều đình và chính quyền 
thuộc địa Pháp. 

Mặc dù mức độ tham gia của Thành vào các hoạt động đó 
không thể xác định được, nhưng rõ ràng Thành đã ngày càng lên 
tiếng chỉ trích nhà cầm quyền. Trong một số dịp, Thành đã công 
khai trước đám đông học sinh trong sân trường, chỉ trích thái độ 
hèn hạ của triều đình, đòi giảm các loại thuế nông nghiệp quá 
nặng đối với nông dân. Một học sinh tồ cáo hành động của Thành 
cho nhà chức trách, Thành đã bị gọi lên văn phòng của giám thị và 


bị khiển trách gay gắt. 

Mùa thu năm 1907, tình hình chính trị ngày càng trở nên căng 
thẳng. Vua Thành Thái, được người Pháp đưa lên ngôi từ năm 
1889, buộc phải thoái vị vì bị nghỉ ngờ có dính líu đến các hoạt 
động phiến loạn. Tuy nhiên, trong thành đã có những tin đồn rằng 
người kế vị mới tám tuổi của ông là vua Duy Tân còn có tư tưởng 
chống Pháp mạnh hơn. Mặc dù tuổi nhỏ, để thể hiện quyết tâm 
cách tân đất nước nhà vua đã chọn niên hiệu trong tiếng Việt 
nghĩa là “hiện đại hoá”, một cử chỉ như để tuyên bố quan hệ gắn 
bó về tỉnh thần của ông với Vua Minh Trị của Nhật Bản. 

Tuy vậy, đối với nhiều người Việt Nam tiến bộ, đã quá muộn 
không thể gắn triều đình với các hoạt động yêu nước. Nguyễn 
Quyến, sĩ phu trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đã viết một bài thơ 
kêu gọi tất cả những người Việt Nam cắt tóc để biểu thị phản đối 
chế độ phong kiến cũ (lúc đó, nhiều người Việt Nam búi tóc, như 
vẫn thường làm nhiều thế kỷ trước). Thành lúc này bỏ học cùng 
bạn bè đi khắp các đám đông cắt tóc cho những người qua đường 
cho dù có nhiều người chẳng yêu cầu gì cả. Nhiều năm sau, Hồ Chí 
Minh vẫn nhớ bài ca của họ: 

Lược bên tay trái 

Kéo bên tay phải 

Cắt! Cắt! 

Cắt bỏ sự ngu dốt 

Bỏ đi sự đần độn 

.CắH Cắt 

Rõ ràng những hành động như vậy đã khiến nhà chức trách 
Pháp lo ngại, dẫn tới việc chính quyền ở Bắc Kỳ quyết định ra lệnh 
đóng cửa Trường Đông Kinh Nghĩa Thục. 


Cho tới lúc này, hầu hết bất mãn chủ yếu nảy sinh trong giới trí 
thức. Những tháng đầu năm 1908, thái độ bất mãn đã lan rộng 
sang khu vực nông thôn. Nông dân các tỉnh duyên hải miền Trung 
bắt đầu lên tiếng bất bình đối với việc tăng thuế, luật lao dịch và 
nạn tham nhũng của quan lại. Trong lá thư gửi cho Paul Beau, 
Phan Chu Trinh cảnh báo rằng quần chúng nhân dân bị quan lại 
địa phương áp bức, sách nhiễu đã phải sống trong “nỗi thống khổ”. 
Ở một số vùng duyên hải, chế độ lao dịch rất hà khắc, chẳng hạn 
những người nông dân phải dành nhiều thời gian nạo vét cát ở các 
bến cẳng sau khi bão tan. Vào giữa tháng 3, một đám đông đã tụ 
tập tại huyện đường của một viên quan huyện ở tỉnh Quảng Nam 
sau đó kéo tới thủ phủ Hội An từng là một cảng biển phát triển 
cách Đà Nẵng 20 km về phía nam. Phong trào phản kháng nhận 
được sự ủng hộ tích cực của những trí thức là những người bắt 
đầu mở trường học và các cơ sở thương mại trên khắp miền Trung 
Việt Nam nhằm trang bị kiến thức mới cho giới trẻ và để huy động 
tài chính cho các hoạt động của mình. Giờ đây họ bắt đầu kêu gọi 
nông dân không đóng thuế cho nhà cầm quyền. 

Sau khi tin tức về cuộc biểu tình đầu tiên được phát đi, phong 
trào đã nhanh chóng lan rộng từ Quảng Nam ra các tỉnh lân cận. 
Đôi khi các cuộc biểu tình chuyển thành các cuộc bạo động. Những 
người chống đối chiếm giữ các toà nhà của triều đình hay nơi ở 
của quan lại địa phương. Đáp lại, triều đình đã huy động quân lính 
đến giải tán những người nổi loạn làm cho một số người bị chết 
và hàng trăm người bị bắt. Những người nông dân đã cắt tóc 
những người qua đường khiến cho các quan sát viên người Pháp 
đặt tên cho phòng trào là “cuộc nổi loạn của những người tóc 
ngắn”. 

Đến mùa xuân, làn sóng nổi dậy của nông dân bắt đầu lan tới 
cổng kinh thành Huế. Trong đầu tuần tháng 5, nông dân Công 


Lương ở ngoại ô đã biểu tình chống thuế cao. Khi một viên quan 
địa phương cùng một toán lính tới nơi thì bạo loạn đã nổ ra và 
viên quan huyện đã bị bắt. Ngày hôm sau, một đám đông đã dẫn 
viên quan huyện trong chiếc cũi tre tới kinh đô và tập trung trước 
phòng làm việc của viên toàn quyền Pháp yêu cầu giảm thuế và bỏ 
lao dịch. 

Đây là lần đầu tiên Thành trực tiếp tham gia hoạt động chính 
trị, Thành cũng đã theo dõi chặt chẽ các sự kiện tương tự thông 
qua mạng lưới truyền khẩu ở địa phương. Ngày 9 tháng 5, khi một 
nhóm học sinh tập trung bên bờ sông trước cửa trường Quốc Học 
theo dõi đám đông nông dân từ ngoại ô tràn vào thành phố, Thành 
bất ngờ túm lấy cổ áo hai người bạn và đề nghị cùng tham gia vào 
đám đông với tư cách là phiên dịch cho những người nông dân 
phản đối nhà cầm quyền Pháp. Trên đường vào kinh thành, Thành 
lật ngược chiếc mũ lá hàm ý cần phá bỏ hoàn toàn hiện trạng. Khi 
đám đông tới phòng làm việc của Khâm sứ Levecque thì tình hình 
đã rất căng thẳng, những người nông dân tức giận đối mặt với 
quan lại địa phương và lính tráng trong trạng thái căng thẳng. Bất 
ngờ viên quan chịu trách nhiệm ở đó ra lệnh cho toán lính xông tới 
dùng dùi cui đẩy lùi đám đông. Thành đứng hàng đầu cố gắng dịch 
yêu cầu của những người nông dân cho nhà cầm quyền, nên đã bị 
trúng vài gậy. 

Khi đám đông tiếp tục tràn lên, Levecque đã đồng ý cho phép 
một đại diện của những người biểu tình vào phòng làm việc của 
mình để thương thuyết các điều kiện khiến đám đông có thể giải 
tán. Thành đã trở thành phiên dịch. Tuy nhiên việc thương thuyết 
đã thất bại, không giải quyết được bất đồng và những người bên 
ngoài từ chối giải tán ngay cả khi vua Duy Tân đã cố can thiệp. 
Cuối cùng thì quân Pháp đã tới và bắn vào những người biểu tình 
đang tập trung trên chiếc cầu mới xây bắc qua sông Hương, gây 


nhiều tổn thất. 

Đêm đó, Thành đã trốn ở nhà một người bạn. Hôm sau các bạn 
học ở trường Quốc Học, nhiều người trong số họ rõ ràng đã được 
kể về hành động hôm trước của Thành, cho rằng Thành sẽ nghỉ 
học nhưng khi chuông vừa reo lần thứ hai thông báo giờ học bắt 
đầu thì Thành bất ngờ xuất hiện và ngồi vào chỗ của mình. Lúc 
chín giờ sáng, một viên cảnh sát Pháp đã tới trường cùng một toán 
cảnh sát và hỏi về cậu “học sinh cao và đen” đã tham gia cuộc biểu 
tình ngày hôm trước. Khi nhìn thấy Thành đang ngồi phía cuối lớp, 
viên cảnh sát đã nhận ra Thành và nói “Tôi có lệnh yêu cầu người 
có hành vi quấy rối này phải thôi học”. Đó là ngày cuối cùng của 
Thành đến trường. 

Nhiều tuần sau sự kiện diễn ra tại Huế, cuộc khủng hoảng 
chính trị đã trở nên căng thẳng hơn. Cuối tháng 6, những người 
theo Phan Bội Châu định đảo chính bằng cách đầu độc các sĩ quan 
Pháp tham gia một bữa tiệc tại Hà Nội. Những người chủ mưu hy 
vọng rằng các lực lượng nổi dậy trong vùng có thể phát động một 
cuộc tổng khởi nghĩa khi tình hình rối loạn và chiếm các đồn bốt 
chủ chốt ở thành phố. Tuy nhiên, liều thuốc độc quá nhẹ không 
đạt được mục đích nên không có người Pháp nào tại bữa tiệc bị 
chết mặc dù một số bị ngộ độc. Hơn nữa, kế hoạch bị một trong 
những người thực hiện làm lộ khiến nhà cầm quyền Pháp tuyên bố 
thiết quân luật trên toàn bộ khu vực. Trong cơn hỗn loạn sau đó, 
quân của ông Châu ở các vùng ngoại ô phải giải tán trong khi 
những người khác bị nhà cầm quyền bắt. Mười ba người tham gia 
bị hành quyết trong khi nhiều người khác bị tù trong nhiều năm. 
Các quan chức hoang mang đã bố ráp tất cả các sĩ phu bị tình nghỉ 
có thiện cảm với phong trào và thậm chí Phan Chu Trinh cũng đã 
bị bắt tại Hà Nội và bị đưa vào Huế xét xử. Công tố viên muốn ông 
bị hành quyết, nhưng nhờ sự can thiệp của viên toàn quyền nên 


ông chỉ bị tù chung thân và bị giam tại Côn Đảo. Đầu năm 1911, 
ông được trả tự do và được phép sống lưu vong tại Pháp. 

Sau cuộc bạo động, Nguyễn Sinh Sắc bị khiển trách vì các “hành 
động của hai con trai tại trường Quốc Học”. Là phó bảng cùng 
khoá với Phan Chu Trinh, ông Sắc cũng bị triều đình theo dõi chặt 
chẽ, tuy nhiên triều đình đã không tìm thấy mối liên hệ cụ thể nào 
với ông giữa sự kiện đó. Thực hiện ý đồ chuyển ông khỏi Huế, 
mùa hè năm 1909, ông được chỉ định làm quan huyện Bình Khê, 
tỉnh Bình Định, cách kinh thành 320 cây số về phía nam. Mặc dù 
khá trù phú, vùng này từng diễn ra cuộc nổi loạn lớn chống lại nhà 
Nguyễn và nay là nơi giam giữa những kể du đãng và chống đối. 
Anh trai của Thành là Khiêm cũng bị quản thúc và đến năm 1914 
bị kết tội mưu phản và bị tù vài năm. Ngay cả chị gái của Khiêm 
đang sống ở Kim Liên cũng bị thẩm vấn và bị nghỉ ngờ đã chứa 
chấp những người bị tình nghỉ là đồng loã trong cuộc bạo loạn. 

Sau khi bị đuổi học, Thành đã biệt vô âm tín trong vài tháng. Gó 
tin một người bạn đã cố tìm cho Thành một việc làm tại một mỏ 
đá vôi nhưng không được, vì Thành đã nằm trong sổ đen của cảnh 
sát. Có thể là Thành đã tìm được việc làm hay sống với bạn bè tuy 
nhiên Thành đã không trở về quê vì nơi đó đang bị nhà cầm quyền 
theo dõi. 

Cuối cùng, Thành quyết định rời bỏ Trung Kỳ đi về phía nam tới 
Nam Kỳ, thuộc địa của Pháp, để tránh sự theo dõi chặt chẽ của 
triều đình. Có thể là Thành đã quyết định ra nước ngoài tìm hiểu 
bí quyết thành công của phương Tây tận nguồn, trong trường hợp 
đó nơi an toàn nhất để ra đi là cảng Sài Gòn, một cảng thương mại 
phát triển do người Pháp thay triều đình kiểm soát. Tháng 7 năm 
1909, trên đường đi, Thành đã dừng lại ở Bình Khê, nơi cha Thành 
đã nhậm chức quan huyện. Để tránh bị bắt, Thành đã đi bộ suốt 


quãng đường từ Huế và làm các việc vặt kiếm sống. Tuy nhiên, 
theo một số tài liệu, cuộc gặp gỡ giữa hai cha con không được 
suôn sẻ vì ông Sắc lúc đó rất buồn và bắt đầu uống rượu. Ông Sắc 
đã trách con trai về những hành động đó và đánh con. 

Sau khi dừng chân trong một thời gian ngắn ở Bình Khê, Thành 
đã tới thị xã duyên hải Quy Nhơn, ở lại nhà Phạm Ngọc Thơ - bạn 
cũ của cha. Thành đã được học trong một thời gian ngắn tại 
trường địa phương và sau đó theo gợi ý của chủ nhà đã thi giáo 
viên trong một trường làng sử dụng tên Nguyễn Sinh Cung để khỏi 
lộ danh tính. Người đứng đầu hội đồng thi đã từng dạy Thành khi 
còn học ở trường Đông Ba ở Huế rất thiện cảm với Thành, tuy 
nhiên bằng cách nào đó viên toàn quyền tỉnh đã phát hiện ra mưu 
mẹo của Thành và đã gạt tên Thành ra khỏi danh sách thi. 

Thất vọng không tìm được việc làm ở Quy Nhơn, Thành tiếp tục 
đi về phía nam tới thị xã cảng Phan Rang. Tại đây, Thành gặp sĩ 
phu Trương Gia Mỗ - người đã từng làm việc trong triều với 
Nguyễn Sinh Sắc tại Huế và cũng là bạn của Phan Chu Trinh. 
Thành rất muốn rời đất nước càng sớm càng tốt, tuy nhiên ông Mỗ 
đã thuyết phục Thành làm giáo viên tại trường Dục Thanh cách 
Phan Thiết khoảng 100 cây số ngay phía bắc ranh giới giữa Trung 
Kỳ và Nam Kỳ. Vì hết tiền đi đường nên Thành đã nhận lời. Tuy 
nhiên trước khi tới Phan Thiết, Thành đã chứng kiến một sự kiện 
rất xúc động. Khi một cơn bão ập vào cảng Phan Rang, các quan 
Pháp ra lệnh cho công nhân cảng lặn xuống nước để cứu tàu. Theo 
Hồ Chí Minh thuật lại sau này, rõ ràng những người châu Âu đã 
rất thích thú khi đứng trên bờ nhìn nhiều người Việt bị chết đuối 
khi lặn xuống nước. 

Trường Dục Thanh do các sĩ phu yêu nước địa phương thành 
lập năm 1907 với hy vọng có được sự thành công như trường 


Đông Kinh Nghĩa Thục. Trường nằm trên bờ nam sông Phan Thiết 
cách biển Đông khoảng 5 cây số. Gian nhà chính xây bằng gạch 
trên mảnh đất của một thi sĩ mới mất. Trường do hai người con 
của thi sĩ trông nom, gần đó có một hiệu sách phục vụ trường và là 
nơi bán sách báo truyền bá tư tưởng mới của các nhà cải lương. 
Trước cửa hiệu sách có ghi khẩu hiệu “Xóa bỏ cái cũ, xây dựng cái 
mới và kiểu mẫu”. Các lớp trong trường dạy chữ quốc ngữ tuy 
nhiên cũng có lớp học bằng tiếng Pháp và tiếng Hán. Học sinh 
trường còn học các môn khoa học xã hội, tự nhiên, nghệ thuật và 
thể dục. 

Trong khi vẫn phải lẩn tránh lực lượng an nỉnh triều đình, 
Thành đã tới Phan Thiết trước Tết nguyên đán đầu năm 1910, bắt 
đầu dạy chữ Hán và chữ quốc ngữ. Là giáo viên trể nhất trong 
trường, Thành còn có một số trách nhiệm khác như dạy võ. Theo 
các học sinh trong trường nhớ lại, Thành là một giáo viên được 
nhiều người quý mến, tôn trọng học sinh và thường khuyên các 
bạn đồng nghiệp không nên đánh hay làm cho học sinh sợ hãi. 
Trong bộ quần áo ngủ mầu trắng và đôi guốc mộc, Thành sử dụng 
phương pháp của Socrat để khuyến khích học sinh động não và thể 
hiện suy nghĩ của bản thân. Thành cũng dẫn dắt học sinh đến với 
tư tưởng của Voltaire, Montesquieu và Rousseau, những người mà 
Thành đã hấp thụ qua tác phẩm của họ từ khi còn học ở trường 
Quốc Học Huế. Ngoài giờ học, Thành là người dễ gần gũi, cùng ăn 
với các học sinh và giáo viên khác trong đình của trường. Thành ở 
nội trú, sống như một học sinh. Thành thường dẫn học sinh đi 
thăm những di tích lịch sử, đi chơi trong rừng hay dọc theo bờ 
biển những vùng lân cận. Tuy nơi đó là phong cảnh đồng quê 
nhưng có mùi khó chịu do xưởng nước mắm trong vùng đôi khi 
nồng nặc làm ảnh hưởng tới việc học tập. 


Chương trình giảng dạy của trường mang tính dân tộc chủ 


nghĩa. Buổi sáng, mỗi lớp cử một học sinh lên hát một bài yêu 
nước, sau đó tất cả mọi người thảo luận về bài hát. Thành đưa ra 
những chủ đề về lịch sử Việt Nam trong các bài giảng của mình và 
những câu thơ trong các bài thơ nổi tiếng như bài hớt tóc và bài 
thơ “Á Tế Á” của Phan Bội Châu. Bắt đầu buổi học Thành yêu cầu 
các học sinh đọc những câu thơ trong hợp tuyển thơ ca của 
Trường Đông Kinh Nghĩa Thục. 

Non sông thẹn với nước nhà, 

Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu... 

Cũng có lúc bầm gan tím ruột, 

Vạch trời kêu mà tuốt gươm ra. 

Cũng xương cũng thịt cũng da 

Cùng hòn máu đỏ, giống nhà Lạc Long. 

Tuy nhiên, đối với cả nước nói chung, chủ đề gây nhiều tranh 
luận không phải là mục tiêu độc lập dân tộc mà làm thế nào để đạt 
được mục tiêu cuối cùng đó. Các giáo viên trong trường chia làm 
hai phe giữa những người ủng hộ cách giải quyết vấn đề theo chủ 
nghĩa cải lương của Phan Chu Trinh và những người ủng hộ kế 
hoạch kháng chiến bạo lực của Phan Bội Châu. Nguyễn Tất Thành 
là một trong số ít người không đứng về phía nào cả. Như ông viết 
sau này, ông muốn ra nước ngoài tìm hiểu tình hình trước. Theo 
một nguồn tin của Việt Nam ông tỏ ra kính trọng cả Phan Chu 
Trinh và Phan Bội Châu nhưng ông lo ngại cách tiếp cận của hai 
người này. Ông không tán thành việc Phan Chu Trinh tin vào thiện 
chí của người Pháp, coi đó là ngây thơ và cũng không tán thành 
với việc Phan Bội Châu dựa vào Nhật bản và các thành viên triều 
đình vì cho rằng làm như vậy là lạc hướng. 

Đầu năm 1911, trước khi năm học kết thúc, Nguyễn Tất Thành 
biến mất. Lý do chính xác cho việc ra đi bất ngờ của Thành không 


được rõ ràng mặc dù có thể điều này liên quan đến tin cha của 
Thành tới Nam Kỳ. Đầu năm 1910, ông Sắc bị bãi nhiệm ở Bình 
Khê. Nhậm chức ở đây mùa hè năm trước, ông được nhân dân yêu 
quý, ông đã trả tự do cho những tù nhân bị bắt vì tội tham gia các 
cuộc biểu tình, bảo vệ những người nông dân trước bọn địa chủ 
tham tàn và trừng phạt những kể ức hiếp dân chúng. Ông đối xử 
nhân hậu với những người phạm tội vặt và cho rằng thật là ngớ 
ngẩn để mất nhiều thời gian cho chuyện này trong khi toàn bộ đất 
nước đã bị mất. Nhưng ông rất cứng rắn trong các bản án giành 
cho những kẻ giàu có và có quyền thế. Một lần vào tháng Giêng 
năm 1910 ông đã ra lệnh đánh một nhân vật có thế lực trong vùng 
100 roi. Vài ngày sau khi người đàn ông này chết, họ hàng của ông 
ta kêu oan lên bạn bè trong triều và ông Sắc đã bị triệu về Huế xét 
xử. Ngày 19 tháng 5, hội đồng nhiếp chính buộc tội ông lạm dụng 
quyền lực đã phạt đòn và giáng chức ông xuống bốn cấp. Đến 
tháng 8, bản án chuyển thành giáng cấp và chính thức bãi nhiệm. 
Để sống, ông Sắc đã dạy học trong thời gian ngắn ở Huế. Đối với 
bạn bè ông không tỏ vẻ cay cú về việc mất chức, như ông kể lại 
với một người quen: “Khi nước mất làm thế nào anh giữ được nhà 
của mình”. Tháng riêng năm 1911, ông gửi thư cho nhà chức trách 
Pháp yêu cầu được tới Nam Kỳ, có thể là với hy vọng được gặp 
con trai. Tuy nhiên, yêu cầu của ông đã bị nhà chức trách từ chối 
có thể do nhà chức trách nghi ngờ rằng ông có liên quan tới các 
hoạt động nổi dậy. Theo một báo cáo của cảnh sát Pháp lúc đó: 

“Nguyễn Sinh Sắc rất có khã năng là đồng đẳng của Phan Bội 
Châu, Phan Chu Trinh và nhiều ngước khác. Con trai của Sắc, hai 
năm trước là học sinh ở Đông Ba, đã bất ngờ biệt tích. Người ta cho 
rằng anh ta đang ở Nam Kỳ. Nguyễn Sinh Sắc có thể có ý định tìm gặp 
anh ta và Phan Chu Trinh”. 


Ông Sắc đã tảng lờ việc nhà chức trách từ chối lời đề nghị và 


ngày 26 tháng 2 năm 1911 ông đã tới Tourane (tên mới của Đà 
Nẵng do người Pháp đặt) và lên một con tàu tới Sài Gòn, tại đó 
ông dạy tiếng Hán và mở cửa hàng thuốc bắc kiếm sống tại đây. 

Liệu Nguyễn Tất Thành có biết quyết định của cha tới Nam Kỳ 
khiến cho Thành rời Phan Thiết để tới Sài Gòn với hy vọng gặp 
được cha ở đó hay không? Một trong những bạn của Thành ở 
trường sau này kể lại,Thành đã chuẩn bị ăn Tết với cha. Hay 
Thành sợ rằng danh tính thực của mình đã bị nhà chức trách địa 
phương phát hiện ra và họ đã theo dõi trường học nên nói vậy. 
Chưa thể khẳng định nhà chức trách có biết Nguyễn Tất Thành đã 
dạy học tại trường hay không, tuy nhiên, ngay sau khi Thành biến 
mất, một viên quan Pháp đã tới trường hỏi Thành đi đâu, nhưng 
Thành đã không để lại một manh mối về việc ra đi của mình cho 
các học sinh mà đã ra đi ngay sau khi viết giấy báo lại cho học sinh 
rằng các cuốn sách của Thành phải trả lại cho một giáo viên khác. 
Bạn bè ở trường sau này phỏng đoán rằng có thể Thành đã rời 
Phan Thiết trên một chiếc tàu chở nước mắm đi Sài Gòn. Ít lâu sau, 
trường bị nhà chức trách buộc tạm đóng cửa. 

Vài ngày sau khi rời Phan Thiết, Nguyễn Tất Thành đã tới Sài 
Gòn. Thành phố đã mở rộng tầm mắt cho người thanh niên quê 
mùa Nghệ An. Từng là một thương cảng nhỏ trên sông Sài Gòn, 
sau khi người Pháp chiếm đóng, thành phố được chọn làm thủ phủ 
của thuộc địa mới ở Nam Kỳ. Khi dân số thuộc địa tăng nhanh 
chóng - vào năm 1910, Nam Kỳ có dân số bằng một phần tư tổng 
số 12 triệu dân sống trên toàn bộ ba miền Việt Nam, thành phố Sài 
Gòn phát triển theo và tới năm 1900 đã trở thành thành phố lớn 
nhất ở Đông Dương của Pháp sau Hà Nội. Ngay sau đó Sài Gòn đã 
vượt kinh đô cũ với dân số khoảng vài trăm nghìn người. 


Tăng trưởng của thành phố chủ yếu dựa vào lợi thế kinh tế. 


Trong những năm người Pháp chiếm đóng, Nam Kỳ trở thành 
nguồn lợi của tầng lớp doanh nhân gồm những người châu Âu và 
Việt Nam, kể cả những người Hoa mà tổ tiên của họ đã tới đây 
sinh sống từ nhiều thế kỷ trước. Phần lớn lợi nhuận thu được là 
các đồn điền cao -su dọc biên giời Campuchia (giống cây cao su 
được mang tới Đông Dương từ Brasil suốt 25 năm cuối thế kỷ 
XIX), và mở rộng diện tích trồng lúa nhờ nỗ lực của người Pháp 
trong việc cải tạo các kênh đào, đầm lầy ở đồng bằng sông Cửu 
Long. Các địa chủ giàu có mua những mảnh đất hoang sơ đó rồi 
cho nông dân thuê lại với giá cắt cổ (phần lớn nông dân là những 
người di cư đến từ những tỉnh đông dân phía bắc). Thóc người 
nông dân thuê đất trả cho địa chủ đất sau đó được chế biến tại các 
máy xay lúa của người Hoa và được chở tới các tỉnh phía bắc hoặc 
được xuất khẩu. Trong 25 năm đầu của thế kỷ XX, Nam Kỳ là nơi 
xuất khẩu gạo lớn thứ ba trên thế giới. 

BỊ thu hút bởi lợi nhuận thu được từ kinh doanh cao su và và 
lúa gạo, hàng nghìn người châu Âu đã tới sống ở Sài Gòn với hy 
vọng tìm được may mắn cho chính mình. Tại đây họ cạnh tranh 
với các thương nhân Trung Hoa và giai cấp tư sẩn Việt Nam mới 
giàu lên cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho dân cư đang gia tăng. 
Với các xưởng dệt, nhà máy sản xuất xi măng và các nhà máy chế 
biến thực phẩm, Sài Gòn nhanh chóng trở thành trung tâm công 
nghiệp và thương mại quan trọng của Việt Nam. Tại trung tâm 
thành phố, mọc lên các toà nhà lớn mang phong cách kiến trúc tỉnh 
lẻ của Pháp và là văn phòng của các quan chức thuộc địa. Những 
đại lộ lớn nằm vuông góc với nhau, với những hàng cây chắn ánh 
sáng mặt trời nhiệt đới nóng bồng. Đằng sau những bức tường cao 
là những ngôi nhà to đẹp của những người châu Âu và một số 
người Việt Nam - những người làm giàu nhờ sự có mặt của người 
nước ngoài. Còn lại đa số là công nhân trong các nhà máy, công 


nhân bốc vác, người kéo xe tay, những người nông dân tha hương 
đến từ vùng ngoại ô, phải sống chưi rúc trong những ngôi nhà ổ 
chuột bẩn thỉu dọc kênh Bến Nghé và ngoại vi thành phố. 

Khi tới Sài Gòn, Thành ở nhờ tại một kho thóc cũ. Chủ nhân Lê 
Văn Đạt là một người sản xuất chiếu có quan hệ với các giáo viên 
trường Dục Thanh ở Phan Thiết. Tại đó Thành đã tìm được cha 
đang tạm sống trong một kho hàng cho tới khi tìm được nơi ở ổn 
định. Thông qua các mối liên hệ khác ở trường, Thành chuyển tới 
một ngôi nhà trên phố Châu Văn Liêm, gần cảng Sài Gòn, một khu 
ổ chuột với những ngôi nhà mái tôn lụp xụp nằm giữa một con 
kênh và sông Sài Gòn. Được cha khuyến khích, Thành bắt đầu vạch 
ra kế hoạch đi ra nước ngoài. Vào tháng ba, Thành được biết 
người Pháp đã thành lập trường học vào năm 1904 dạy nghề thợ 
mộc và cơ khí. Với hy vọng dành đủ tiền cho chuyến xuất ngoại, 
Thành nộp đơn xin học, nhưng phát hiện khóa học 3 năm, Thành 
đã bỏ học đi bán báo cùng một người cùng làng Kim Liên tên là 
Hoàng. 

Làng công nhân nơi Thành sống, gần bến Nhà Rồng của Sài Gòn 
nơi những chiếc tàu chở khách lớn cập bến trên đường tới châu Âu 
và các hải cảng khác ở châu Á. Thành đã quyết định tìm việc làm 
trên một trong những con tàu đó để có thể ra nước ngoài. Nhiều 
năm sau Hồ Chí Minh đã miêu tả trong cuốn tự thuật viết dưới bút 
danh Trần Dân Tiên: 

“Trong khi tôi (một người bạn của Thành, được tác giả trích lời) 
chuẩn bị kết thúc việc học hành tại trường Chasseloup-Laubat ở Sài 
Gòn... tôi đã gặp một thanh niên từ miền Trung Việt Nam tới. Tôi gặp 
anh ta tại nhà của một người bạn, vì bằng tuổi nhau nên chúng tôi đã 
nhanh chóng trở thành bạn thân. Tôi dẫn anh ta tới trước cửa một 
quán café mà người Pháp thường lui tới và cùng nhau ngắm nhìn ánh 


đèn điện. Chúng tôi đi xem phim. Tôi đã chỉ cho anh ta những đài phun 
nước công cộng. Rất nhiều thứ mà chàng trai trễ Quốc Nguyễn Tất 
Thành trước đây chưa từng thấy. Vào một ngày tôi mua cho Quốc một 
vài cây kem. Quốc rất ngạc nhiên bởi vì đó là lần đầu tiên Quốc được 
ăn kem. 

Vài hôm sau, đột nhiên Quốc hỏi tôi: 

“Này Lê, anh có yêu nước không?” 

Rất ngạc nhiên tôi đã trả lời “tất nhiên rồi” 

“Anh có giữ được bí mật không”? 

“Được” 

“Tôi muốn ra nước ngoài để tới Pháp và một số nước khác, khi tôi 
biết được họ làm gì ở đó tôi sẽ trở về giúp đỡ đồng bào. Nhưng nếu tôi 
đi một mình sẽ có nhiều rủi ro, chẳng hạn tôi có thể bị ốm...Anh có 
muốn đi cùng tôi không?” 

“Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền để đi?” 


./?7 


“Tiền của chúng ta ở đây” và Quốc chìa đôi bàn tay ra. “Chúng ta 
sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ những gì cần thiết để sống và đi. 
Anh sẽ cùng đi với tôi chú”, 

BỊ thuyết phục bởi sự nhiệt thành tôi đã đồng ý. Tuy nhiên sau khi 
ngẫm nghĩ hồi lâu về những điều có thể xẵy ra trong chuyến đi tôi đã 
không còn đủ can đảm để giữ lời hứa. 

Vài ngày sau, tôi không gặp lại anh bạn nữa. Tôi đoán là anh ta đã 
đi ngoại quốc. Anh ta đi bằng cách nào? Tôi không biết. Về squ, tôi chÏ 
biết người thanh niên yêu nước đầy nhiệt huyết ấy là Nguyễn Ái 
Quốc, là Hồ Chủ tịch của chúng ta ngày nay”. 

Vài tháng sau, Thành thường tới bến cảng quan sát những con 
tàu cập và rời bến. Tại đây có hai công ty tàu hơi nước với các con 
tàu hoạt động ngoài khu vực Sài Gòn - là công ty Messageries 


Maritimes và Chargeurs Reunis. Công ty Chargeurs Reunis thuê 
người Việt Nam làm công việc bồi bàn hoặc phụ bếp trên tàu và 
công ty quảng cáo rằng hành trình của tàu có đi qua các thành phố 
lãng mạn như Singapore, Colombo, Djibouti, Port Said, Marseilles, 
và Bordeaux. Qua một người bạn ở Hải Phòng làm việc cho công 
ty, Thành đã được thuyền trưởng tàu khách Admiral Latouche- 
Tréville thuộc hãng Chargeurs Réunis của công ty Chargeurs Réunis 
mới từ Tourane tới cảng Nhà Rồng phỏng vấn. Thành đã xếp hai 
bộ quần áo thuỷ thủ vào một chiếc va li nhỏ do một người bạn ở 
Phan Thiết đưa cho. 

Ngày 2 tháng 6, một thanh niên tự xưng là “anh Ba” đã tới bến 
tàu. Thuyền trưởng Louis Eduard Maisen lúc đó rất ái ngại về 
người tới xin việc vì anh ta trông thông minh, nhưng quá gày gò. 
Khi Ba khăng khăng cho rằng mình có thể “làm được mọi việc” 
Maisen đã đồng ý thuê Ba làm phụ bếp. Ngày hôm sau, Ba được gọi 
đến làm việc ngay lập tức được giao việc trong cả ngày, rửa bát 
đĩa và chảo, lau chùi sàn bếp, rửa rau và xúc than vào lò. Ngày 
mồng 5, con tàu Admiral Latouche-Tréville đã đi qua vùng đầm lầy 
sông Sài Gòn hướng ra biển Đông để tới bến tiếp theo là Singapore, 
quân cảng Anh. 

Tại sao Nguyễn Tất Thành đã quyết định đi ra ngước ngoài? 
Nhiều năm sau, khi trao đổi với nhà báo Liên Xô Ossip 
Mandelstam, Thành (lúc đó đang hoạt động dưới cái tên Nguyễn Ái 
Quốc) đã kể lại “Khi tôi khoảng mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi nghe 
thấy những từ tiếng Pháp “tự do”, “bình đẳng”, “bác ái”. Lúc đó tôi 
nghĩ rằng tất cả những người da trắng đều là người Pháp. Bởi vì 
những từ đó do người Pháp viết ra, nên tôi muốn tìm hiểu về nền 
văn minh Pháp để hiểu ý nghĩa của những từ đó”. Sau này Nguyễn 
Ái Quốc cũng trả lời tương tự như vậy khi được nhà báo người Mỹ 
Amna Louis Strong phỏng vấn. 


“Những người Việt Nam, trong đó có cả cha tôi, thường tự hỏi 
nước nào có thể giúp phá bỏ ách đô hộ của người Pháp. Một số 
cho rằng Nhật Bản, những người khác cho rằng nước Anh, và một 
số khác lại cho rằng nước Mỹ. Tôi cho rằng cần phải ra nước ngoài 
để tự tìm lấy câu trả lời cho mình. Sau khi tôi biết được họ sống ra 
sao tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi”. 

Những người chuyên bình tiểu sử về những thánh nhân ở Hà 
Nội đã viết rất nhiều những lời bình trong những hồi ký. Họ mô tả 
quyết định rời Việt Nam của ông như một sứ mệnh cứu nước. Với 
xu hướng thần thánh hoá các sự kiện về cuộc đời ông với mục 
đích để người khác tự khám phá, chúng ta cần phải thận trọng khi 
xem xét những điều ông thuật lại. Tuy nhiên, điều chắc chắn ông 
rời Sài Gòn mùa hè năm 1911 với tấm lòng yêu tổ quốc cao độ 
cũng như thấu hiểu sự bất công mà chính quyền thuộc địa đã gây 
ra cho đồng bào của ông. Đối với Thành, dường như không có cách 
để giải quyết vấn đề này ở trong nước. Biết đâu điều đó có thể tìm 
thấy ở nước ngoài. 


(HUUNG 


(0N TIIẾN II 


Mặc dù hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi rời Sài Gòn 
không được ghi lại đầy đủ, nhưng chứng cho thấy Thành đã lênh 
đênh trên biển trong gần hai năm trời. Thế giới bên ngoài Việt 
Nam đã tác động tới suy nghĩ và thái độ của Thành về cuộc sống. 
Hơn một thập niên sau, Thành bắt đầu viết những bài báo cho các 
nhà xuất bản ở Pháp. Những bài viết xúc động lòng người của 
Thành về những điều tồi tệ trong cuộc sống ở những thành phố 
cảng thuộc địa ở châu Á, châu Phi, và châu Mỹ la-tinh đã kể lại nỗi 
thống khổ trong cuộc sống cũng như sự đối xử dã man tàn bạo của 
những người châu Âu với dân bản xứ. Vào đầu thế kỷ XX, nhiều 
nơi trên thế giới đã rơi vào ách thuộc địa. Các thành phố cảng ở 
châu Phi và châu Á tràn ngập công nhân cảng, phu kéo xe tay và 
những người lao động chân tay, tất cả đều làm theo lệnh của 
người da trắng. Có thể trong thời gian ở nước ngoài những suy tư 
về sự nghiệp cách mạng sau này của Thành đã được hình thành. 
Cuộc hành trình trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville từ Sài 
Gòn đi Marseilles mất vài tuần. Điều kiện ngoài khơi rất khó khăn; 
con tàu quá nhỏ so với một tàu chở khách xuyên đại dương, chỉ dài 
khoảng 100 mét và nặng chưa tới 6.000 tấn. Trong các cuốn tự 
thuật, là nguồn thông tin duy nhất về cuộc đời ông trong thời kỳ 


đó, Thành kể “Những cơn bão với những ngọn sóng “cao như núi” 
nhiều lần suýt nữa hất Thành khỏi tàu”. 

Những ngày Thành sống trên biển thường rất dài và đơn điệu, 
phải dậy từ sáng sớm và chỈ hoàn thành công việc sau khi trời tối. 
Nhiều năm sau, Thành dùng một nhân vật khác để kể lại trong 
cuốn tự truyện: 

“Phụ bếp trên tàu, mỗi ngày anh ta phải làm từ bốn giờ sáng, quét 
dọn sạch sẽ nhà bếp lớn trên tàu, tối đốt lửa trong các lò. Sau đó đi 
khuân than, rồi xuống hầm lẫy rau, thịt cá, nước đá v.v. Công việc 
khá nặng nhọc vì dưới bếp rất nóng và trong hầm rất rét. Nhất là khi 
vừa phải vác một bao nặng vừa leo lên những bậc thang trong khi tàu 
tròng trành”. 

Tuy nhiên, Thành dường như an tâm chịu đựng và nhiệt tình 
làm việc. Trong một lá thư gửi cho một người quen ở Sài Gòn, 
Thành đã đùa: “Người anh hùng vui về suốt ngày làm những gì anh ta 
cảm thấy thích như đánh bóng các vật dụng bằng đồng, lau chùi nhà 
vệ sinh, buồng tắm, dọn sạch thùng phân”. Hàng ngày làm xong mọi 
việc khoảng 9 giờ tối, Thành lại đọc sách hoặc viết lách đến tận 
nửa đêm, thỉnh thoảng giúp những người không biết chữ trên tàu 
viết thư cho gia đình. Kỹ sư nông học kiêm nhà báo Bùi Quang 
Chiêu - sau này là lãnh đạo tổ chức đối lập phong trào cộng sẳn 
của Hồ Chí Minh - kể lại, “Ông đã gặp Thành trong chuyến đi và hỗi 
tại sao một người thông mỉnh như thế lại kiếm một công việc nặng 
nhọc như vậy”. Thành chỉ cười, “Muốn tới Pháp để tìm cách lật 
ngược quyết định của triều đình cách chức cha Thành”. 

Sau khi dừng lại ở Singapore, Colombo và Port Said, tàu Đô đốc 
Latouche - Tréville cập cẳng Marseilles ngày 6-7-1911. Thành nhận 
được tiền công - khoảng mười quan tiền Pháp - số tiền chỉ đủ ăn ở 
vài ngày trong khách sạn rẻ tiền. Thành rời tàu cùng với một người 


bạn để chiêm ngưỡng phong cảnh đầu tiên về nước Pháp. Lần đầu 
tiên Thành nhìn thấy tàu điện “nhà di động”, (người Việt Nam lúc 
đó gọi), cũng là lần đầu tiên Thành được người ta gọi là “ông” khi 
dừng lại uống một ly cà phê trong tiệm nằm trên đường 
Cannebiere nổi tiếng của thành phố. Điều này làm Thành nhớ mãi, 
kể với bạn, “Người Pháp ở trong nước rất tử tế, lịch sự, khác hẳn 
bọn Pháp ở Đông Dương”. Thành đã phát hiện ra, ngay tại nước 
Pháp cũng có những người nghèo giống như ở vùng Đông Dương 
thuộc Pháp. Hồi ấy cũng như bây giờ, Marseilles vẫn là một thành 
phố xô bồ, đường phố đầy thuỷ thủ, ma cà bông, lái buôn và 
những tên trộm cắp gồm tất cả các dân tộc. Trông thấy các cô gái 
điếm lên tàu với các thuỷ thủ, Thành hỏi bạn “Tại sao người Pháp 
không khai hóa văn mình cho đồng bào của họ trước khi khi ãi “khai 
hoá” chúng ta”. 

Thành quay trở lại tàu trước khi tàu rời đi Le Havre; tàu tới Le 
Havre ngày 15-7. Vài ngày sau tàu tới Dunkirk, sau đó trở lại 
Marseilles và cập cảng thành phố vào giữa tháng chín. Tại đây, 
Thành đã viết một bức thư gửi tổng thống Cộng hoà Pháp. Sự kiện 
này rất lạ do vậy cần in lại toàn văn bức thư: 

Marseiles ngày 15 tháng 9 năm 1919 

Thưa Ngài Tổng thống, 

Tôi rất vinh dự đề nghị ngài giúp đỡ để tôi có thể được nhận vào 
học tại Trường Thuộc địa như một học sinh nội trú. 

Tôi đang làm việc cho công ty Chargeurs Réunis (Đô đốc Latouche- 
Tréville) để sinh sống. Tôi hoàn toàn không có nguồn giúp đỡ và tôi rất 
muốn được đi học. Tôi mong muốn có thể giúp nước Pháp trong vấn 
đề có liên quan tới đồng bào tôi đồng thời có thể tạo thuận lợi cho 
đồng bào tôi thông qua việc truyền đạt lại kiến thức. 


Tôi sinh ra tại tỉnh Nghệ An, Trung Kỳ. Tôi hy vọng ngài ủng hộ đề 


nghị của tôi. Tôi xin gửi tới ngài Tổng thống lời cảm ơn trân trọng 
nhất. 

Nguyễn Tất Thành 

Sinh tại Vĩnh, 1892 

Con trai Nguyễn Sinh Huy (tiến sỹ văn chương) 

Sinh viên Tiếng Pháp và Trung Quốc 

Marseilles 

Ngày 15 tháng 9 năm 1911 

Trường Thuộc địa thành lập năm 1885 để đào tạo các công chức 
của chính phủ tại các vùng thuộc địa của Pháp, trường có “khoa 
bản xứ” dạy các vấn đề liên quan đến thuộc địa với khoảng hai 
mươi xuất học bổng dành cho các sinh viên từ vùng Đông Dương 
thuộc Pháp. Một số học giả băn khoăn không hiểu tại sao, một 
thanh niên như Nguyễn Tất Thành, người kịch liệt phẩn đối sự 
thống trị của người Pháp, lại muốn học trường thuộc địa để phục 
vụ nước Pháp. Họ đã phỏng đoán, có thể Thành đã có ý định đổi 
lòng yêu nước lấy sự nghiệp trong bộ máy chính quyền Pháp. Tuy 
nhiên, nhìn vào việc học tập trước đây của Thành tại trường Quốc 
Học Huế thì hành động của Thành không có gì đáng ngạc nhiên. 
Mặc dù thái độ thù nghịch của Thành đối với chính quyền thuộc 
địa Pháp ở Đông Dương rất rõ ràng, Thành vẫn chưa quyết định cụ 
thể đi con đường nào để giải phóng đất nước. Theo Thành kể lại, 
ông rất muốn tiếp tục học để nâng cao hiểu biết về tình hình thực 
tế. Trong một bức thư viết vào năm 1911, Thành đã nói với người 
chị, hy vọng tiếp tục được học ở Pháp và sẽ trở về Đông Dương 
trong vòng năm hoặc sáu năm. Hơn nữa, như trong bức thư Thành 
gửi cho Tổng thống Pháp đã nêu rõ mục tiêu cuối cùng là trở thành 
người có ích cho đất nước. Có lẽ và không phải là lần cuối, Thành 
đã che giấu ý định thật sự của mình để đạt được mục đích. 


Từ Marseilles, Thành trở lại Sài Gòn trên con tàu Đô đốc 
Latouche-Tréville. Thành đã rời tàu khi tàu tới nơi vào giữa tháng 
mười và cố liên hệ với cha. Ông Sắc vẫn chưa tìm được công việc 
ổn định từ khi bị triều đình cách chức và đã bị bắt trong một lần vì 
say rượu. Sau khi làm việc trong một thời gian dài tại đồn điền cao 
su ở Thủ Dầu Một, gần biên giới Campuchia, ông Sắc bắt đầu bán 
thuốc bắc trên khắp Nam Kỳ. Mặc dù có thể ông Sắc sống ở đâu đó 
trong vùng phụ cận Sài Gòn khi con trai tới, không có dấu hiệu nào 
chứng tỏ cả hai cha con biết nhau ai đang ở đâu. Ngày 31-10-1911, 
Thành viết thư gửi toàn quyền Pháp ở Trung Kỳ giải thích rằng 
Thành và cha bị ly tán vì cảnh bần cùng trong hơn hai năm và gửi 
kèm theo mười lăm đồng cho cha. Thành đã không nhận được thư 
trả lời. 

Từ Sài Gòn, Thành quay trở lại Marseilles, tại đó Thành được 
biết đơn xin học của mình tại Trường Thuộc địa đã bị từ chối. Đơn 
xin học đã được gửi tới giám hiệu nhà trường và họ trả lời rằng 
“chÌ các thí sinh được quan Toàn quyền Đông Dương giới thiệu mới 
được nhận vào học,”- một quy định rõ ràng đã loại Thành khỏi việc 
được xét đơn. Sau đó, Thành quyết định trở lại tàu cho tới khi tàu 
rời đi xưởng sửa chữa tại Le Havre. Hầu hết các thuỷ thủ nhận 
làm việc trên một con tàu khác và trở lại Đông Dương; Thành đã 
trở lại Le Havre và nhận làm vườn tại nhà một chủ tàu ở Saint 
Adresse, một bãi biển nghỈ mát (sau này được Claude Monet, hoạ sĩ 
người Pháp, theo trường phái ấn tượng vẽ lại trên vải) chỉ cách 
thành phố vài dặm về phía tây. Trong lúc rảnh rỗi, Thành đọc các 
tạp chí trong tủ sách và học tiếng Pháp với con gái của người chủ 
tàu. Thỉnh thoảng Thành vào thành phố nói chuyện với những 
người Việt Nam. Có thể Thành đã tới Paris gặp Phan Chu Trinh. 
Theo một số tài liệu, cha của Thành đã đưa cho Thành thư giới 
thiệu gửi người bạn cùng đỗ phó bảng trước khi Thành rời Việt 


Nam. Sau khi được trả tự do khỏi nhà tù, ông Trinh đã tới Paris 
vào khoảng mùa xuân năm 1911. Nếu họ gặp nhau, hẳn họ đã trao 
đổi về những tin vui từ Trung Quốc. Những người cách mạng 
Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tôn Dật Tiên đã lật đổ triều 
đình nhà Thanh và thành lập một nền cộng hoà kiểu phương Tây. 

Thành sống rất hòa hợp với gia chủ và họ đã giúp Thành trở lại 
làm việc cho công ty Chargeurs Reunis trên một con tàu tới châu 
Phi. Mặc dù một người bạn đã nói với Thành rằng châu Phi nóng 
hơn nhiều so với Việt Nam, Thành vẫn thích đi đó đây. “Tôi muốn 
được nhìn thấy thế giới” - Thành đáp lại, và vẫn quyết định đi. Vài 
tháng sau, Thành đã tới nhiều nước châu Phi và châu Á, trong đó 
có Algeria, Tunisia, Morocco, Ấn ĐỘ, Đông Dương, Saudi Arabia, 
Senegal, Sudan, Dahomey, và Madagascar. 

Những gì trông thấy Thành rất thích và học hỏi thêm nhiều điều 
khi tàu cập bến. Thành đã kể lại trong hồi ký của mình: 

“Ba quan sát tất cả những gì xung quanh. Mỗi khí con tàu cập bến, 
Ba tranh thù tham quan thành phố. Khi trở lại tàu, trong khi túi Ba 
toàn những bức ảnh và những bao diêm bởi vì Ba rất thích sưu tập 
những thứ đó”. 

Thành thường nhớ lại hình ảnh ghê rợn chế độ thuộc địa. Tại 
Dakar, Thành đã nhìn thấy những người châu Phi bị chết đuối khi 
người Pháp ra lệnh cho họ bơi ra những con tàu trong bão. Sau này 
Thành viết: 

“Những người Pháp ở Pháp phần nhiều là tốt. Song những người 
Pháp thực dân rất hung ác, vô nhân đạo. Ở đâu chúng nó cũng thế. Ở 
ta, tôi cũng thấy chuyện như thế xẵy ra ở Phan Rang. Bọn Pháp cười 
sặc sụa trong khi đồng bào ta chết đuối vì chúng nó. Đối với bọn thực 
dân, tính mạng của người thuộc địa, da vàng hay da đen cũng không 
đáng một xu”. 


Trong những năm tháng lênh đênh trên biển, Thành đã tới một 
số cảng vùng Tây Bán Cầu. Nhiều năm sau, Thành nói với người 
Cuba quen biết là anh đã tới Rio de Janeiro và Buenos Aires. Đôi 
khi tàu của Thành dừng lại ở các thành phố cảng dọc bờ biển phía 
Đông Mỹ trong đó có thành phố New York, nơi Thành đã quyết 
định rời tàu đi tìm việc làm. Hình như Thành ở lại Mỹ vài tháng. 

Giai đoạn Hồ Chí Minh ở Mỹ vẫn là một trong những thời kỳ bí 
ẩn và khó hiểu nhất trong cuộc đời ông. Theo ông kể với những 
người quen, ông đã ở một thời gian tại New York và rất sửng sốt 
khi nhìn những ngôi nhà chọc trời khu Manhattan. Đi dạo với bạn 
bè khu phố Tầu đã gây cho ông ấn tượng là những người nhập cư 
châu Á ở Mỹ dường như có đủ các quyền lợi theo luật pháp, chứ 
không phải chỉ trên pháp lý. Ông làm lao công, công việc vặt cho 
một gia đình giàu có - lương bốn mươi đô - la một tháng - nhưng 
vẫn có thời gian tham dự các cuộc họp hoạt động xã hội của 
“Phong trào vì sự tiến bộ cho người da đen” ở Harlem, một tổ chức 
được thành lập dưới sự tài trợ của một người theo chủ nghĩa dân 
tộc da đen sinh ra ở Jamaica là Marcus Garvey. Nhiều năm sau, ông 
phát biểu với các nhà hoạt động vì hoà bình tới thăm Hà Nội - giai 
đoạn chiến tranh ở Việt Nam ác liệt nhất - ông đã rất xúc động bởi 
nỗi thống khổ của người da đen trên toàn thế giới và đã đóng góp 
rất nhiều cho phong trào của họ. Khi một đại biểu trong đoàn hỏi 
tại sao ông đã tới New York, ông trả lời, lúc đó ông nghĩ Mỹ phản 
đối chủ nghĩa đế quốc phương tây và có thể sẵn sàng giúp đỡ nhân 
dân Việt Nam lật đổ chế độ thuộc địa của Pháp. Nhưng ông kết 
luận, ở đó không hề có sự giúp đỡ nào. 

Những năm sau này, Hồ Chí Minh thường nói rằng ông cũng đã 
từng sống ở Boston, nơi ông làm đầu bếp trong một thời gian ngắn 
tại khách sạn Parker House, và đã tới một số bang ở miền nam 
trong một chuyến đi ngắn, tại đó ông đã chứng kiến đẳng Ku Klux 


Klan (3K) hành hình người da đen. Sống ở Moscow trong thập niên 
1920, ông đã viết một bài báo kể lại những sự việc đó với những 
chi tiết sinh động. Thật không may, không một chỉ tiết nào về 
chuyến đi của ông tới Hoa Kỳ có thể chứng thực. Hầu như chỉ có 
một bằng chứng duy nhất không thể chối cãi khẳng định ông đã có 
mặt tại nước Mỹ là hai bức thư ông đã gửi đi. Bức thư thứ nhất, 
được ký tên Paul Tất Thành gửi toàn quyền Pháp tại Trung Kỳ 
ngày 15-12-1912 với dấu bưu điện của thành phố New York. Bức 
thư thứ hai là một tấm bưu thiếp từ Boston gửi cho Phan Chu 
Trinh ở Pháp; bức thư có nói rằng đang làm phụ bếp trong khách 
sạn Paker House. 

Rất có thể Thành rời Mỹ năm 1913. Thành công nhận, thời gian 
ở Mỹ đã ảnh hưởng rất ít đến thế giới quan của Thành khi ông nói 
với nữ nhà báo Mỹ - Anna Louis Strong - trong khi ở Mỹ ông chẳng 
biết gì về chính trị. Sau một lần dừng chân ở Le Havre, Thành đã 
tới nước Anh để học Anh ngữ. Trong một bức thư ngắn gửi cho 
Phan Chu Trinh ở Pháp, Thành đã kể, trong bốn tháng rưỡi vừa 
qua Thành đã ở London học tiếng Anh, giao lưu với những người 
nước ngoài. Thành viết, “Trong vòng bốn hoặc năm tháng nữa, cháu 
hy vọng được gặp lại chú”. Bức thư không đề ngày, tuy nhiên bức 
thư đó phải được viết trước khi nổ ra Thế chiến I vào tháng 
8-1914, vì trong thư Thành hỏi ông Trinh dự định nghỉ hè ở đâu. 

Trong bức thư thứ hai, Thành nhận xét về xuất phát điểm 
nguyên nhân xảy ra Thế chiến I. Theo Thành, bất kỳ nước nào cố 
gắng can thiệp vào vấn đề này sẽ bị kéo vào cuộc chiến tranh và 
kết luận: “Cháu cho rằng trong vòng ba hoặc bốn tháng nữa, tình hình 
châu Á sẽ thay đổi, và sẽ thay đổi rất lớn. Tình hình sẽ tồi tệ hơn, gây 
rối loạn đối với những người phải chiến đấu. Chúng ta chÏỉ có một 
cách là đứng sang một bên”. 


Có thể Thành đã lường trước được rằng cuộc chiến sẽ dẫn tới 
sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa Pháp. 

Trong bức thư đầu tiên gửi Phan Chu Trinh, Thành cũng đã nói 
rằng Thành cũng phải làm việc cơ cực để khỏi bị đói. Việc làm đầu 
tiên của Thành là dọn tuyết ở một trường học, sau này trong cuốn 
tự thuật Thành đã viết: 

“Một công việc rất mệt nhọc. Mình mẩy tôi đẫm mồ hôi mà tay 
chân thì rét cóng. Và cuốc được đống tuyết cũng rất khó khăn vì tuyết 
trơn. Sau tám giờ làm công việc này, tôi mệt lử và đói bụng. Tôi đành 
phải bỏ việc”. 

Thành nhanh chóng từ bỏ công việc này để làm một người đun 
lò hơi. Tuy nhiên, công việc này thậm chí còn tồi tệ hơn: 

“Từ năm giờ sáng, một người nữa với tôi chui xuống hầm để nhóm 
lửa. Suốt ngày chúng tôi đồ than thay than trong lò. Ở đây thật đáng 
sợ. Luôn luôn ở trong cảnh tranh tối tranh sáng. Tôi không biết người 
ta làm cái gì ở tầng trên, vì không bao giờ tôi lên đấy. Người bạn tôi là 
một người âm thầm, có lẽ anh ta câm. Suốt hai ngày làm việc, anh ta 
không hề nói một tiếng. Anh vừa làm việc vừa hút thuốc. Khi nào anh 
ta cần tôi làm việc thì anh ta ra hiệu. Nhưng không nói một tiếng. 
Trong hầm hết sức nóng, ngoài trời hết sức rét, và không có đủ quần 
áo, tôi luôn bị cằm”. 

Cuối cùng thì Thành đã tìm được việc làm trong nhà bếp của 
khách sạn Drayton Court ở trung tâm London. Sau đó Thành 
chuyển sang khách sạn Carlton và làm việc cho đầu bếp nổi tiếng 
Auguste Escoffier. Nếu như trong cuốn tự thuật của Hồ Chí Minh là 
chính xác thì Thành thật sự đã là một đầu bếp: 

“Mỗi ngày có một người dọn dẹp đồ đạc. Những người phục vụ, 
sau khi dọn chỗ khách ăn, phải dọn bát đĩa bỏ tất cả chén bát và thức 
ăn lẫn lộn vào trong một cái thang điện đưa xuống bếp. Lúc bẫy giờ 


người dọn dẹp phải để đồ đạc riêng một bên, bát đĩa để riêng một bên 
để người ta đem đi rửa. Khi đến lượt anh Ba, anh làm rất cần thận. 
Đáng lẽ vứt thức ăn thừa vào một cái thùng, đôi khi còn cả phần tư 
con gù, những miếng bít-tết to tướng v.v. thì anh giữ gìn sạch sẽ và 
đưa lại cho nhà bếp. Chú ý đến việc này, ông già Ét-cốp-phi-e hỏi anh: 
“Tại sao anh không quẳng thức ăn thừa vào thùng, như những người 
kia?” 

“Không nên vứt đi. Ông có thể cho người nghèo những thứ ấy”. 

“Ông bạn trễ của tôi ơi, anh nghe tôi”. Ông Escoffier vừa nói vừa 
cười và có về bằng lòng. “Tạm thời anh hãy gác ý nghĩ cách mạng của 
anh lại một bên, và tôi sẽ dạy cho anh cách làm bếp. Làm ngon và anh 
sẽ được nhiều tiền. Anh bằng lòng chứ?” 

Và ông Escoffier không để cho anh Ba phải rửa bát nữa mà đưa 
anh vào chỗ làm bánh, với một số lương cao hơn. 

Thật là một việc lớn xảy ra trong nhà bếp, vì chính là lần đầu tiên 
mà ông “vua bếp” làm như thế. 

Trong lúc rảnh rỗi Thành đã dùng số tiền ít ỏi của mình để học 
tiếng Anh với một thầy giáo người Ý, như Thành kể lại, thường 
ngồi “trong Hyde Park với quyển sách và một cái bút chì trên tay”, 
Thành cũng đã trở thành người hoạt động trong các tổ chức chính 
trị, rất nhiều tài liệu cho thấy Thành đã tham gia các hoạt động 
công đoàn và trở thành thành viên của Hiệp Hội Công Nhân Hải 
Ngoại, một tổ chức bí mật bao gồm chủ yếu những người lao động 
Trung Quốc ở nước ngoài mong muốn cải thiện điều kiện trong các 
nhà máy ở Anh. Thành đã tự tuyên bố là đã tham gia những cuộc 
biểu tình trên đường phố ủng hộ nền độc lập của Ireland cũng như 
những sự nghiệp khác của phe phái cánh tả. Gó thể trong thời gian 
này, lần đầu tiên Thành được biết đến các tác phẩm của Karl Marx, 
nhà cách mạng người Đức. 


Cao hơn sự nghiệp trên, Thành còn canh cánh nỗi thống khổ của 
đất nước. Trong bài thơ ngắn đề trên tấm bưu thiếp gửi cho ông 
Trinh, Thành viết: 

“Đứng làm trai sinh trong trời đất 

Phải làm sao cho rõ mặt non sông. 

Kìa kìa mấy bực anh hùng... ” 

Nhưng Thành đâu hay, những bức thư của ông gửi cho ông 
Trinh đã rơi vào tay nhà cầm quyền Pháp. Cuối mùa hè năm 1941, 
ông Trinh và luật sư Phan Văn Trường - người đồng sự thân tín 
của ông - đã bị chính quyền pháp bắt giữ do bị nghi ngờ là đã tiếp 
xúc với các điệp viên Đức. Tuy sau đó họ được trả tự do vì thiếu 
chứng cớ, cảnh sát Pháp đã lục lọi căn phòng của họ ở Paris và 
phát hiện ra các bức thư của một người Việt Nam tên là Nguyễn 
Tất Thành ngụ tại số 8 Stephen Street, Tottenham Court Road, 
London. Trong khi điều tra cảnh sát còn phát hiện thấy trong một 
bức thư gửi cho ông Trinh (hiện không còn nữa), Tất Thành đã 
phàn nàn về tình hình ở Đông Dương và hứa rằng trong tương lai 
sẽ tìm cách tiếp tục công việc của Trinh. Theo yêu cầu của Đại sứ 
quán Pháp tại London, cảnh sát Anh tiếp tục tìm kiếm nhưng 
không tìm được ai có tên như vậy ở địa chỉ trên. Họ đã tìm thấy 
hai anh em, tên là Tất Thành và Thành, tại một địa chỉ khác. 
Những người này lại là sinh viên cơ khí và vừa rời đi học ở 
Bedford, và đương nhiên họ không tham gia các hoạt động chính 
trƑ”. 


Những năm tháng trong thời chiến ở Vương Quốc Anh là thời 
kỳ ít có tư liệu nhất về cuộc đời của Thành. Những tư liệu về các 
hoạt động của Thành chủ yếu dựa trên những cuốn tự thuật của 
Thành những năm sau này. Một số nhà sử học không tin rằng 
Thành đã hư cấu ra chuyện này nhằm tăng lòng tin của mọi người 


vào một nhà cách mạng có nguồn gốc từ giai cấp lao động. Điều 
này rất có thể không đúng vì Thành thường không mấy khi che 
giấu về bản thân gia đình mình, là con của một nhà nho. Mặc dù 
thực tế cho thấy không thể chứng kiến được những giai thoại 
trong thời kỳ này, có những bằng chứng rõ ràng cho thấy Thành đã 
sống tại London mặc dù thực chất những hoạt động của Thành tại 
đó như thế nào thì vẫn còn là điều bí ẩn. 

Việc xác định ngày Thành quay lại Pháp cũng là một số vẫn đề 
gây tranh cãi. Chính quyền Pháp không hề biết việc Thành có mặt 
ở Pháp cho tới tận mùa hè năm 1919 khi Thành tham gia một sự 
kiện đã làm cho Thành trở thành một người nổi tiếng nhất trên đất 
Pháp. Trong tự thuật của mình, Hồ Chí Minh viết ông đã trở lại 
Pháp trong lúc chiến tranh. Một số người quen của ông ở Paris cho 
rằng Thành đã quay trở lại Pháp vào năm 1917 hoặc 1918 và một 
mật vụ cảnh sát theo dõi Thành vào năm 1919 lại báo cáo rằng 
Thành đã “đến Pháp từ lâu”. Hầu hết các tài liệu lại cho rằng thời 
điểm đó là vào tháng 12 năm 1917. 

Động cơ quay trở lại Pháp của Thành không rõ, nhưng xét trên 
khía cạnh mục tiêu dân tộc ông đã đề ra là rất lô-gic. Trong thời 
gian chiến tranh, hàng ngàn người Việt Nam buộc phải làm việc 
trong các công xưởng của Pháp để thay thế cho các công nhân 
Pháp tham gia quân đội. Từ khoảng dưới 100 người năm 1911 con 
số người Việt sống tại Pháp đã tăng rất nhanh trong thời chiến. 
Đối với một người yêu nước quyết tâm giải phóng đất nước mình 
thì Pháp là nơi thích hợp để hoạt động và tuyển mộ những người 
cùng chí hướng. Thành coi Phan Chu Trinh và Phan Văn Trường - 
đồng sự của ông Trinh - là địa chỉ liên lạc để qua đó thâm nhập 
vào thế giới của những người nhập cư hoạt động chính trị Việt 
Nam ở Paris. Do nổi tiếng khi viết thư cho Paul Beau năm 1906, 
Trinh được công nhận là người lãnh đạo cộng đồng người nhập cư 


tại Pháp. Sau khi bị bắt do bị nghi ngờ mưu phản khi cuộc chiến 
bắt đầu, Trinh đã rất thận trọng mặc dù đã có lời đồn đại cho rằng 
Trinh vẫn hoạt động tích cực trong phong trào Việt Nam độc lập. 

Sau khi đến Pháp, Thành lập tức tham gia vận động công nhân 
Việt Nam. Sự mất ổn định trong xã hội xảy ra do Thế chiến I tàn 
khốc kéo dài. Năm 1917, binh biến đã xảy ra trong quân đội Pháp. 
Các phần tử cấp tiến bắt đầu các chiến dịch chống chiến tranh và 
tổ chức các công đoàn trong toàn quốc. Công nhân các nhà máy, 
xưởng đóng tàu tại các nước thuộc địa do lương thấp và điều kiện 
sống tồi tệ đã hưởng ứng sự vận động đó. Một chiến sĩ trẻ Việt 
Nam đầy nhiệt huyết chống thực dân đã đóng một vai trò rất hữu 
ích trong các hoạt động này. 

Thành bắt đầu tham gia các hoạt động đó như thế nào vẫn còn 
chưa rõ. Có thể Thành đã trở lại Paris với tư cách là đại biểu Hiệp 
Hội Công Nhân Hải Ngoại để thiết lập liên lạc với các nhóm công 
nhân tại Pháp. Trong trường hợp này, có thể Thành đi đi về về 
giữa hai nước vài lần. Hoặc có thể đơn giản hơn là Thành đã thiết 
lập được mối quan hệ độc lập với một số nhân vật lãnh đạo cánh 
tả ở Paris, những người đã tận dụng lòng nhiệt tình của Thành để 
hỗ trợ các hoạt động của họ. 

Boris Souvarine - một sử gia nổi tiếng sau này - hồi đó là một 
nhà hoạt động xã hội cấp tiến ở Paris, kể lại, “ông đã gặp Thành lần 
đầu ngay sau khi Thành tới London và cho rằng đó là vào năm 19177”. 
Thành đã tìm được một chỗ tạm trú trong một nhà trọ tồi tàn trong 
một ngõ cụt ở khu Montmartre và bắt đầu tham dự các cuộc họp 
của một chỉ bộ địa phương của Đảng Xã hội Pháp. Chính tại đây, 
Thành đã gặp Boris Souvarine là người đã giới thiệu Thành với Léo 
Poldes, sáng lập và phát ngôn viên của Câu lạc bộ Faubourg. Thành 
tham dự các cuộc họp hàng tuần của câu lạc bộ bàn về nhiều vấn 


đề khác nhau, từ các vẫn đề chính trị cấp tiến cho tới tâm lý học 
và những điều huyền bí. Các cuộc họp này diễn ra tại nhiều phòng 
họp khác nhau ở Paris. Thành hay xấu hổ, dụt dè, (Souvarine kể lại 
anh là “một người đàn ông trễ rụt rè, khiêm tốn, rất nhã nhặn, ham 
học hỏi,”) đến nỗi những người tham dự cuộc họp gán cho Thành 
biệt danh “Người câm của Montmartre”. 

Tuy nhiên, cuối cùng Poldes đã khuyến khích Thành nói trước 
đám đông để xua tan sự rụt rè. Lần đầu tiên, Thành đã rất lo lắng 
nên đã nói lắp. Mặc dù chỈ có ít người hiểu được những gì Thành 
nói, họ đã rất thiện cảm với chủ đề của Thành. Khi Thành phát 
biểu xong, mọi người đã vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó Thành đã được 
mời phát biểu tiếp. 

Nguồn tin của Souvarine trùng hợp với nguồn tin của Léo 
Poldès, người đã nói với nhà văn Mỹ - Stanley Karnow - ông đã gặp 
Thành lần đầu tiên tại một cuộc họp của câu lạc bộ Faubourg. Ông 
nhớ lại “Người ta thấy anh giống như danh hài Charles vừa buồn vừa 
khôi hài”. Poldès có ấn tượng về đôi mắt sáng và sự khao khát hiểu 
biết những điều xung quanh của Thành. Thành đã vượt qua sự 
ngại ngùng của mình, tham gia tích cực vào các cuộc bàn luận 
trong các cuộc họp hàng tuần của câu lạc bộ. Một lần nhân việc 
chỉ trích quan điểm của một người ủng hộ thuật thôi miên, Thành 
cho rằng nhà cầm quyền thuộc địa Pháp thường sử dụng thuốc 
phiện và rượu để thôi miên những người dân ở Đông Dương. Anh 
bắt đầu làm quen với các nhà lãnh đạo của phong trào cấp tiến và 
trí thức ở Paris như nhà văn thuộc đảng xã hội - Paul Louis, nhà 
hoạt động quân sự - Jacques Doriot - và tiểu thuyết gia cấp tiến 
Henri Barbusse là người có các tác phẩm mô tả sinh động điều kiện 
cùng cực của các binh lính ngoài mặt trận. 


Giờ đây Nguyễn Tất Thành đã gần 30 tuổi. Kinh nghiệm quốc tế 


rất ít ổi, mới chỉ ở việc dạy học, nấu ăn và một vài công việc làm 
thuê. Có lẽ Thành đã gặp rất nhiều khó khăn để tìm được một việc 
làm ổn định tại Pháp vì Thành không có giấy phép lao động. Có 
nhiều tài liệu nói rằng Thành từng bán đồ ăn Việt Nam, đeo biển 
hàng quảng cáo, dạy tiếng Trung Quốc và làm nến. Cuối cùng 
Thành đã nhận được công việc sửa ảnh, tô màu những bức ảnh 
đen trắng (công việc phổ biến thời đó), trong cửa hiệu do Phan 
Chu Trinh quản lý. Lúc rỗi Thành thường tới thư viện Quốc gia 
hoặc thư viện Sorbon đọc sách. Thành là một người ham đọc và 
ngoài những tác phẩm của Barbusse, Thành đặc biệt thích những 
tác phẩm của Shakespeare, Charles Dickens, Victor Hugo, Emile 
Zola, Léo Tolstoy và Lỗ Tấn. Tài sản của Thành có độc một chiếc 
va-li và thường xuyên di chuyển từ một quán trọ hay một căn 
phòng tồi tàn sang một khu khác của người lao động trong thành 
phố. 

Paris sau chiến tranh là một nơi hấp dẫn đối với người châu Á 
trể tuổi quan tâm đến chính trị. Thủ đô của nước Pháp vẫn được 
coi như trung tâm chính trị, văn hoá của thế giới phương Tây. 
Nhiều nhân vật cấp tiến nổi tiếng của thế kỷ XIX sống và hoạt 
động tại Paris. Sự hung tàn của cuộc chiến vừa qua tiếp thêm sinh 
lực cho những người kế thừa tư tưởng cấp tiến tiếp tục cuộc khẩu 
chiến chống lại hệ thống tư bản chủ nghĩa. Dọc theo tả ngạn sông 
Seine, trí thức, sinh viên Pháp và thế giới thường tập trung trong 
các quán cà phê, nhà hàng thảo luận về vấn đề chính trị và vạch kế 
hoạch cho các cuộc cách mạng. Trong đó một số người được bí 
mật tuyển mộ làm mật thám cho Pháp để theo dõi các đồng nghiệp 
của mình, báo cáo lại bất kỳ hoạt động lật đổ nào cho cảnh sát. 

Sau chiến tranh, cộng đồng người Việt đông đảo nhất trong số 
các cộng đồng sống lưu vong tại Paris. Khi chiến tranh kết thúc, có 
khoảng năm mươi nghìn người Việt tại Pháp. Đa số họ làm việc tại 


các nhà máy, nhưng có vài trăm người là du học sinh, con các gia 
đình giàu có. Do bầu không khí chính trị sôi động trong cộng đồng 
trí thức ở Pháp, những sinh viên này đã đủ độ chín muồi tham gia 
những cuộc vận động về chính trị. Tuy tỉnh thần dân tộc rất mạnh 
mẽ trong người Việt sống tại Pháp, nhưng có rất ít cuộc vận động 
biến tinh thần đó thành sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Trong 
chiến tranh, Pháp khẳng định, bổn phận của công dân các nước 
dưới đế chế thuộc địa là phải bảo vệ mẫu quốc. Thật bất ngờ, một 
số chiến sĩ nòng cốt lại cho rằng, phải đổi sự ủng hộ người Pháp ở 
Châu Âu bằng tăng quyền tự trị, thậm trí còn đòi độc lập hoàn 
toàn cho Việt Nam sau chiến tranh. Nhiều người còn đi xa hơn 
nữa, thân với gián điệp Đức, hy vọng sự thất bại của Pháp sẽ phá 
bỏ bộ máy cai trị ở nước ngoài, dẫn tới việc lật đổ chính quyền 
thuộc địa. 

Hình như người Pháp có bằng chứng Phan Chu Trinh và cộng 
sự Phan Văn Trường, nên đã tìm cách kiểm tra cả hai. Sinh năm 
1878 tại Hà Đông gần Hà Nội, ông Trường được đào tạo trở thành 
luật gia, định cư tại Pháp từ năm 1910, đã trở thành công dân có 
quốc tịch Pháp. Trước khi xảy ra chiến tranh, ông Trường và ông 
Trinh thành lập Hội Người Việt Nam Lưu Vong. Ông Trinh, người 
đầy lý tưởng nổi trội, nhưng chưa bao giờ biểu lộ có quyền lực lớn 
trong tổ chức chính trị. Hội Ái Hữu thành lập - một tổ chức không 
được sự ủng hộ rộng rãi của người Việt trong và ngoài Paris - chỉ 
có khoảng 20 thành viên, hầu như không hoạt động gì. Tuy nhiên 
người ta đồn rằng - tin này được cơ quan mật thám Pháp coi là 
thật - hai người đã ngấm ngầm tổ chức một phong trào nhằm thúc 
đẩy một cuộc tổng nổi dậy ở Việt Nam. Chính vì vậy ngay khi 
chiến tranh bùng nổ, họ bị giam giữ trong thời gian ngắn do bị 
nghi ngờ đã tham gia các hoạt động tạo phản. Chính vì họ bị bắt 
nên những bức thư của Thành đã rơi vào tay của nhà cầm quyền. 


Sau khi được trả tự do, Trinh và Trường tránh không đối đầu với 
chính quyền thuộc địa ở Đông Dương, và phải một thập niên sau 
thì mới có người đưa ra được thách thức đối với chính quyền. Có 
thể người Pháp đã có những hành động ngăn chặn hiệu quả hoặc 
vì thiếu năng lực, cộng đồng người Việt tại Pháp hầu như chẳng 
làm được gì trong thời gian chiến tranh để thúc đẩy sự nghiệp 
dành độc lập dân tộc. Trên thực tế, cộng đồng người Việt Nam đã 
dậm chân tại chỗ về chính trị. 

Thành đã nhanh chóng làm thay đổi tình hình. Mãi đến năm 
1919, mặc dù đã làm quen được với một vài nhân vật quan trọng 
trong phong trào chống thuộc địa của Việt Nam, thành tích chính 
trị của Thành mới chỉ làm phiên dịch trong cuộc biểu tình của 
nông dân Huế. Bề ngoài không gây được ấn tượng, ăn mặc xuềnh 
xoàng, vì thế những người dân qua lại chẳng ai để ý đến Thanh. 
Tuy nhiên, bạn bè nhớ lại, Thành có một đặc điểm đặc biệt chứng 
tỏ anh không phải là một con người bình thường - đôi mắt đen rực 
sáng, mỗi khi nói chuyện dường như Thành có sức thuyết phục đi 
sâu vào tâm hồn người nghe. Một người quen thậm chí nhận xét, 
tính mãnh liệt của Thành làm cho vợ anh ta e sợ. 

Mùa hè đó, được hai đồng sự lớn tuổi đồng ý, Thành đã lập một 
tổ chức mới của người Việt Nam sống tại Pháp; Hội Những Người 
Yêu Nước An Nam. Vì Thành chưa được nhiều người biết tới, ông 
Trinh và Phan Văn Trường trong danh sách là những người lãnh 
đạo của tổ chức, nhưng Thành, với tư cách là thư ký, hiển nhiên là 
người lãnh đạo. Những hội viên ban đầu của tổ chức là những 
người trí thức, nhưng người ta kể rằng Thành đã sử dụng những 
mối liên hệ của mình để chiêu mộ một số người lao động Việt 
Nam, trong đó có một số thủy thủ ở các cảng biển Toulon, 
Marseilles và Le Havre. 


Bề ngoài, Hội không theo đuổi các mục tiêu cấp tiến. Thực ra, 
những người sáng lập hội đã hy vọng tránh các mục tiêu này để có 
thể giành được sự ủng hộ rộng lớn của cộng đồng người Việt và 
tránh bị nhà chức trách nghi ngờ. Việc dùng từ “An Nam” thay cho 
từ “Việt Nam” trong tên gọi của hội có lẽ là một thông điệp gửi tới 
chính quyền là Hội sẽ không tạo ra một mối nguy hiểm thực sự 
cho chính quyền thuộc địa. 

Nhưng ngay mới thành lập hội, Thành đã có ý định biến hội trở 
thành cộng đồng người Việt nam trực tiếp chống lại chế độ thuộc 
địa ở Đông Dương. Anh đã thường xuyên liên hệ với các nhóm 
thuộc quốc gia khác như Hàn Quốc, Tunisia... họ cũng thành lập 
những tổ chức tương tự và tìm cách giành độc lập trong tay chính 
phủ thuộc địa. 

Thành lập các tổ chức như vậy khi đó là thích hợp. Sau Thế 
chiến I, Paris trở thành trung tâm vận động thế giới của các nhóm 
chống thực dân. Các cuộc tranh luận về chủ nghĩa thực dân diễn ra 
thường xuyên trong Quốc hội Pháp. (Trong một bài phát biểu tại 
Hà Nội tháng 4-1918, nhà hùng biện Albert Sarraut - Toàn quyền 
Đông Dương, được giữ chức vụ này lần thứ hai trong một thời 
gian ngắn - đã hứa, nhân dân Việt Nam sẽ sớm được thấy các 
quyền của mình được mở rộng về chính trị). Vấn đề này cũng 
được nêu ra vào tháng 1-1919 khi các nhà lãnh đạo các cường 
quốc Đồng Minh thắng trận họp tại điện Versailles để thương 
lượng thoả ước hoà bình với các lực lượng bại trận và đưa ra các 
nguyên tắc điều phối quan hệ quốc tế sau chiến tranh. Tổng thống 
Mỹ, Woodrow Wilson, đã khích lệ tinh thần các dân tộc dưới ách 
thuộc địa trên toàn thế giới bằng việc đưa ra Tuyên Bố Mười Bốn 
Điểm nổi tiếng, trong đó kêu gọi trao quyền tự quyết cho tất cả các 
dân tộc. 


Vào đầu mùa hè, một số tổ chức của những người theo chủ 
nghĩa dân tộc có trụ sở tại Paris đã phát hành các bản tuyên ngôn, 
công khai cho mọi người biết mục tiêu của mình. Thành và các 
đồng sự trong Hội Những Người Yêu Nước An Nam đã quyết định 
tranh thủ thời cơ đưa ra một bản yêu sách. Với sự hỗ trợ của Phan 
Văn Trường về tiếng Pháp, Thành đã soạn yêu cầu 8 điểm, kêu gọi 
các nhà lãnh đạo đồng minh tại Versailles vận dụng ý tưởng của 
Tổng thống Wilson vào các vùng thuộc địa của Pháp ở Đông Nam 
Á. Với tiêu đề “Yêu sách của nhân dân An Nam”. Bản yêu sách có 
thái độ ôn hoà, không đề cập độc lập dân tộc nhưng yêu cầu quyền 
độc lập chính trị cho người Việt Nam, quyền tự do dân chủ cơ bản 
như quyền lập hội, tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do đi lại, ân 
xá cho các tù nhân chính trị, bình đẳng giữa người Việt Nam và 
người Pháp ở Việt Nam, bãi bỏ chế độ lao dịch, các loại thuế cao 
đánh vào muối, thuốc phiện và rượu. Bản yêu sách đề ngày 
18-6-1919, tác giả của bản yêu sách là Nguyễn Ái Quốc, 56 đường 
Monsieur-le-Prince dưới danh nghĩa Hội Những Người Yêu Nước 
An Nam. Cho dù đối với một độc giả Việt Nam, cái tên Nguyễn Ái 
Quốc chỉ là biệt danh có nghĩa là “Nguyễn yêu nước” thì không ai 
biết ai là của tác giả ngoài nhóm đồng sự của ông. 

Đã có nhiều tranh luận diễn ra giữa những người viết tiểu sử về 
Hồ Chí Minh và những người nghiên cứu lịch sử hiện đại Việt 
Nam về việc liệu Nguyễn Tất Thành có phải là tác giả của bản yêu 
sách đó không hay đó là nỗ lực chung của một số thành viên trong 
nhóm người Việt tại căn hộ của Phan Chu Trinh tại biệt thự Villa 
des Gobelins. Nhà chức trách Pháp lúc đó rất bối rối; họ chưa bao 
giờ biết tới cái tên đó. Một số phỏng đoán rằng tác giả thực sự 
chính là Phan Văn Trường người được coi là “thế lực ma quỷ” 
đứng đằng sau nhóm và là thành viên khôn ngoan nhất. Tuy nhiên, 
trong hồi ký của mình, Hồ Chí Minh đã xác nhận rằng ông chính là 


tác giả “bản yêu sách” mặc dù ông cũng xác nhận rằng Phan Văn 
Trường đã giúp ông soạn thảo yêu sách bằng tiếng Pháp để dễ 
hiểu. 

Cho dù Thành có là tác giả bản yêu sách hay không có lẽ không 
quan trọng bằng việc Thành là người chịu trách nhiệm chính công 
bố bản yêu sách. Vài tháng sau, người ta đã xác minh được tên 
Nguyễn Ái Quốc, một biệt danh Thành sử dụng với niềm kiêu hãnh 
trong ba thập niên sau. Thành đã tự tay chuyển bản yêu sách tới 
các thành viên quan trọng trong Quốc hội và tới Tổng thống Pháp, 
Thành cũng đã đi dọc các hành lang trong cung điện Versailles để 
gửi bản yêu sách tới các phái đoàn của các cường quốc lớn. Để 
đảm bảo bản yêu sách phát huy hết tác dụng, Thành đã thu xếp 
xuất bản bản yêu sách trên báo Nhân Đạo, một tờ báo cấp tiến Ủng 
hộ chủ nghĩa xã hội. Thành cũng tranh thủ sự ủng hộ của các 
thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động để in thêm sáu nghìn bản 
và phân phát trên các đường phố Paris. 

Bản yêu sách đã không nhận được hồi âm chính thức từ phía 
nhà chức trách Pháp. Mặc dù vấn đề thuộc địa vẫn là chủ đề chính 
vẫn được tranh luận tại Quốc hội và cũng đã gây ra nhiều tranh 
cãi trong Hội nghị hoà bình Versailles, và khi kết thúc hội nghị 
những người tham gia hội nghị đã không đưa ra được một hành 
động cụ thể để giải quyết vấn đề. Đại tá House, cố vẫn cao cấp 
của Tổng thống Wilson trong phái đoàn Mỹ tại Versailles, đã trả lời 
ngắn gọn thư của Nguyễn Ái Quốc, thông báo đã nhận được thư 
và cảm ơn tác giả đã gửi thư nhân dịp thắng lợi của đồng minh. Lá 
thư thứ hai ngày hôm sau chỉ nói rằng thư của Nguyễn Ái Quốc có 
thể được trình cho Tổng thống Wilson xem xét. Từ đó không thấy 
phái đoàn Mỹ trao đổi lại về vấn đề này. Trên thực tế, Woodrow 
Wilson đã gặp phải sự chống đối quyết liệt đối với tuyên bố mười 
bốn điểm của mình tại Versailles và buộc phải nhượng bộ để đạt 


được một hiệp định hoà bình, một quyết định đã gây tức giận và 
thất vọng trên toàn thế giới thuộc địa. 

Tuy nhiên, bản yêu sách đã gây hoảng sợ trong giới chức Paris. 
Ngày 23-6 Tổng thống Pháp gửi thư cho Albert Sarraut, nay đã trở 
lại Paris sau khi hết nhiệm kỳ làm Toàn quyền Đông Dương, nói 
rằng ông đã nhận được bản yêu sách và yêu cầu Sarraut nghiên 
cứu vấn đề và tìm hiểu tác giả bản yêu sách. Tháng Tám năm đó, 
viên Thống sứ Bắc Kỳ đã gửi điện về Paris thông báo rằng yêu sách 
đã được rải khắp các đường phố Hà Nội và được báo chí địa 
phương bình luận. Đến tháng chín, Thành đã chấm dứt những 
phỏng đoán về tác giả của bản yêu sách, bằng công khai nhận 
mình là Nguyễn Ái Quốc trong cuộc trả lời nhà báo Mỹ làm việc 
cho một tờ báo của Trung Quốc đóng tại Paris. Tuy nhiên, Thành 
làm như vậy mà không tiết lộ tên thật của mình. Cũng trong thời 
gian đó, Thành đã làm quen với Paul Arnoux, một cảnh sát có 
nhiệm vụ theo dõi các hoạt động của người Việt Nam nhập cư ở 
Paris. Khi dự một buổi nói chuyện của một viện sĩ người Pháp 
từng chỉ trích chính sách thuộc địa ở Đông Dương, Arnoux đã nhìn 
thấy một người đàn ông trẻ sôi nổi đang phân phát những tờ 
truyền đơn. Sau vài lần nói chuyện trong một quán cà-phê gần nhà 
hát Opera, Arnoux đã liên lạc với Bộ Thuộc địa và gợi ý Albert 
Sarraut thu xếp gặp anh ta. 

Ngày 6-9, Thành được Bộ Thuộc địa nằm trên đường Oudinot 
triệu đến phỏng vấn trong khi đó mật vụ hoạt động trong cộng 
đồng người Việt Nam lưu vong đã chụp ảnh Thành và bắt đầu dò 
la tin tức về tên thật của Thành. 

Rất khó biết, liệu Nguyễn Ái Quốc, như Thành thường xưng 
như vậy, thực sự hy vọng rằng những yêu sách về công lý và 
quyền tự quyết cho nhân dân Việt Nam sẽ được đáp lại, hay 


Nguyễn Ái Quốc chỉ dựa vào tác động của bản yêu sách để truyền 
bá sự nghiệp chống chủ nghĩa thực dân và cấp tiến hoá cộng đồng 
người Việt ở Pháp. 

Không thể không cho rằng Nguyễn Ái Quốc lúc đầu đã hy vọng 
bản yêu sách của mình có thể đem lại những thay đổi tích cực ở 
Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc lạc quan và dường như luôn tin 
tưởng vào những điều tốt đẹp nhất của con người kể cả kẻ thù của 
mình. Thái độ đó không chỉ giành cho đồng bào của Nguyễn Ái 
Quốc, hay ngay cả cho những người châu Á, mà còn cho cả những 
người châu Âu. Trong một chuyến đi ngắn ngày tới Đức, Thuy Sĩ 
và Italy trong khoản thời gian này, Nguyễn Ái Quốc đã nói với một 
người bạn rằng: “Tất cả đều là người. Mọi nơi chúng ta đều gặp 
những người tốt và những người xấu, thật thà và dối trá. Nếu chúng 
ta là người tốt chúng ta sẽ gặp được những người tốt ở khắp mọi 
nơi”, Nguyễn Ái Quốc tin rằng chính mối quan hệ thuộc địa đã làm 
mất phẩm chất và làm đồi bại bản chất con người. Tuy nhiên, 
Nguyễn Ái Quốc đã rất thất vọng vì yêu sách của mình không được 
đáp ứng. Một thập niên sau Nguyễn Ái Quốc đã phàn nàn với các 
cộng sự của mình rằng nhiều người đã thất vọng vì “bài ca quyền 
tự do” của Woodrow Wilson. 

Cũng có thể là như những người Việt Nam khác, Thành đã bị 
những lời lẽ của viên Toàn quyền Albert Sarraut thuyết phục. 
Trong cuộc phỏng vấn của Thành với nhà báo Mỹ của tờ tạp chí 
Trung Quốc “ích Dạ Báo” vào tháng chín, Thành đã phàn nàn về 
những điều kiện tồi tệ tại Đông Dương, nhưng thừa nhận rằng 
bước đi đầu tiên là đạt được quyền tự do ngôn luận giáo dục 
người dân và sau đó phấn đấu cho quyền tự trị và độc lập dân tộc. 

Tuy vậy, có bằng chứng cho thấy sự kiên nhẫn và lạc quan của 
Thành chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Ngày hôm sau cuộc 


phỏng vấn với Sarraut, Thành đã gửi cho Sarraut một bản sao yêu 
sách với thư kèm theo có nội dung: 

“Như chúng ta đã trao đổi ngày hôm qua, tôi xin gửi ngài bản yêu 
sách. Bởi ngài đã nói với tôi rằng ngài sẵn sàng nói chuyện thằng thắn 
nên tôi mạnh dạn yêu cầu ngài cho chúng tôi biết tám yêu sách của 
chúng tôi đã được giải quyết như thế nào... Bởi tôi cho rằng tám yêu 
cầu đó vẫn chưa được giải quyết, không có yêu cầu nào được giải 
quyết thoả đáng. 

Tôi xin gửi tới Ngài Toàn quyền lời chào trân trọng. 

Nguyễn Ái Quốc” 

Vài ngày sau, hai mật vụ được giao nhiệm vụ theo dõi mọi mọi 
hành động và hoạt động chính trị của Nguyễn Ái Quốc. Đến 12, 
Nguyễn Ái Quốc đã tạm thời được xác định là Nguyễn Tất Thành, 
con trai của viên quan bị cách chức Nguyễn Sinh Sắc và cũng là 
người đàn ông trẻ đang lẩn trốn từng bị trục xuất khỏi trường 
Quốc Học Huế vì các hoạt động nổi loạn năm 1908. 

Bất kể động cơ trong việc công bố và vận động thực hiện yêu 
sách là gì, Nguyễn Ái Quốc đã làm mọi người biết đến sự nghiệp 
phấn đấu cho quyền tự quyết của người Việt Nam. Tin tức về yêu 
sách đã nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng người Việt ở Pháp 
và đã tác động mạnh đến đồng bào của ông. Những người yêu 
nước cao tuổi rất ngạc nhiên vì sự táo bạo của người thợ sửa ảnh 
trẻ tuổi. Những người trẻ hơn thì biểu lộ thái độ nhiệt tình hăng 
hái trong sự nghiệp đấu tranh. Những người thận trọng hơn thì 
cho rằng Nguyễn Ái Quốc là người “cuồng ngôn” và bắt đầu lẳng 
tránh Nguyễn Ái Quốc. Họ rỉ tai nhau, “ta có thể trông cậy gì vào 
một con trâu ơng ngạnh xứ Nghệ?”. 

Thất vọng về những yêu sách đòi độc lập dân tộc đã khiến rất 
nhiều trí thức yêu nước ở các nước thuộc địa ở châu Á và châu Phi 


theo đuổi chính trị cấp tiến. Rất có thể Hồ Chí Minh cũng không 
phải là một ngoại lệ, rõ ràng ông đã quan tâm tới chính trị chủ 
nghĩa xã hội trước khi soạn thảo yêu sách. Việc tham gia vào các 
hoạt động công đoàn khi sống ở Anh đã tạo ra những mối liên hệ 
giúp ông trở thành người hoạt động tích cực trong các tổ chức 
tương tự ngay sau khi ông đến Pháp. Michel Zecchini, đẳng viên 
Đảng Xã hội Pháp, đã gặp Nguyễn Tất Thành vào cuối Thế chiến I 
và nhận thấy Thành đã quen biết với những nhân vật có ảnh 
hưởng lớn của Đảng Xã hội Pháp như Marcel Cachin, Paul Vaillant- 
Couturier, Léon Blum, Edouard Herriot, Henri Barbusse và Jean 
Longuet - cháu ngoại của Karl Marx. Qua các đầu mối của Đảng Xã 
hội Pháp, cuối cùng Thành đã có được các giấy tờ tùy thân và giấy 
phép lao động. Tuy nhiên, theo Michel Zecchini, Thành chưa được 
công nhận là đẳng viên chính thức của Đảng Xã hội Pháp cho tới 
khi Thành chứng tổ mình là Nguyễn Ái Quốc vào tháng 6-1919. Là 
tác giả của bản yêu sách nổi tiếng, đồng chí Nguyễn - hay ông 
Nguyễn như đôi khi người ta gọi - rất được mọi người kính trọng. 
Hồ Chí Minh có lẽ được những người theo chủ nghĩa xã hội chú 
ý tới vì, theo ông, họ “đồng cằm với tôi, với cuộc đấu tranh của các 
dân tộc bị áp bức”., Đồng thời, khuynh hướng tư tưởng của ông 
thiên về chủ nghĩa xã hội có thể được nhìn nhận như kết quả tất 
yếu của việc ông căm ghét chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc. 
Như nhiều người châu Á khác, kinh nghiệm đầu tiên của ông về hệ 
thống tư bản chủ nghĩa là kết quả của sự bóc lột của bọn thực dân 
trên đất nước ông đã gây ra những hậu quả tàn khốc đối với cuộc 
sống của nhiều đồng bào ông. Quan điểm đó càng được củng cố 
trong những năm tháng ông lênh đênh trên biển, từ hải cảng này 
đến hải cảng khác trên khắp thế giới thuộc địa, và có lẽ trong cả 
thời gian sống ở Anh và Mỹ. Nhiều năm sau đó ông thường chỉ 
trích bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản Mỹ, mặc dù đôi khi 


ông biểu lộ sự thán phục đối với tính năng động và khả năng của 
người Mỹ. Có thể là, giống như những người theo chủ nghĩa dân 
tộc châu Á khác, sự quan tâm ban đầu của ông tới chủ nghĩa xã hội 
là kết quả của việc phát hiện ra sự tương phản giữa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bản. 

Tuy nhiên, khuynh hướng của những người theo Chủ Nghĩa Dân 
Tộc Á Châu thiên về chủ nghĩa xã hội không thể hoàn toàn quy về 
vì động cơ cá nhân. Đối với nhiều trí thức Á châu, nguyên tắc xử 
thế của những người theo chủ nghĩa xã hội phương Tây phù hợp 
với những quan điểm họ thừa hưởng hơn là của những người theo 
chủ nghĩa cá nhân với nguyên tắc xử thế dựa trên lợi nhuận của 
chủ nghĩa tư bản phương Tây. Và không ở đâu điều này được thể 
hiện rõ như trong xã hội Nho giáo Trung Quốc và Việt Nam. Người 
Trung Quốc và Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc xuất thân từ 
những gia đình quý tộc Nho giáo thường nhìn thấy cảnh hào 
nhoáng của những thành phố thương mại mới một cách khó chịu 
mơ hồ. Theo cách suy nghĩ của những người Nho giáo, nền công 
nghiệp phương Tây dễ dàng sinh ra thói tham lam và tự phụ. 
Ngược lại chủ nghĩa xã hội chú trọng nỗ lực cộng đồng, lối sống 
giản đị, đồng đều về của cải và cơ hội. Tất cả những điều này có 
tác động mạnh tới đời sống Nho giáo. Trong bối cảnh đó, sự 
chuyển đổi về mặt triết học từ Khổng Tử sang Marx dễ hơn nhiều 
sang Adam Smith và John Stuart Mill - những người luôn coi trọng 
chủ nghĩa thực dụng và cá nhân chủ nghĩa - không phù hợp với 
người châu Á. 

Năm 1920, ông Nguyễn bắt đầu thường xuyên tham dự các cuộc 
họp của Đảng Xã hội Pháp và Tổng Liên đoàn Lao động cũng như 
của Liên đoàn nhân quyền, (một tổ chức không giống như Hội 
Quyền tự do dân sự Mỹ) - và đóng một vai trò tích cực hơn trong 
các cuộc tranh luận chính trị. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho 


thấy ông đã bắt đầu khó chịu với thái độ của các đồng sự. Đối với 
Nguyễn Ái Quốc, vấn đề cốt lõi của thời đại là các dân tộc thuộc 
địa bị chủ nghĩa đế quốc phương Tây bóc lột. Ông phát hiện ra, 
đối với hầu hết những người Pháp ông quen, chủ nghĩa thực dân 
chỉ là một mặt của vấn đề lớn hơn - đó là chủ nghĩa tư bản thế 
giới. Marx có thiên hướng lấy châu Âu làm trung tâm cuộc vận 
động và hầu hết những người theo Marx ở châu Âu đã đi theo 
hướng của ông. Sau cùng, thuộc địa đã đem lại sự giàu có cho 
nước Pháp và công việc cho công nhân Pháp. Chính vì vậy, ông 
Nguyễn nhận được rất ít sự ủng hộ khi nêu ra các vấn đề thuộc 
địa tại các cuộc họp chính trị. Điều này dẫn tới việc trong cơn thất 
vọng ông đã to tiếng với một đồng sự “Nếu như anh không tố cáo 
chủ nghĩa thực dân, nếu như anh không đứng về phía các dân tộc 
thuộc địa, làm sao anh có thể làm cách mạng được?” 

Chia rẽ nghiêm trọng đã xảy ra trong hàng ngũ phong trào chủ 
nghĩa xã hội giữa những người lãnh đạo ôn hoà như Jean Longuet 
và Léon Blom và những người cứng rắn hơn như Marcel Cachin và 
Paul Vaillant-Couturier là những người dường như có quan điểm 
cấp tiến hơn về tương lai xã hội loài người. Nguyễn Ái Quốc đứng 
về phía những người cấp tiến. Một trong những vấn đề mà hai phe 
có quan điểm khác nhau là cuộc cách mạng Bolsevich. Nhóm cứng 
rắn chủ trương hành động đảng phải thống nhất, ủng hộ một số 
sáng kiến quan trọng: phản đối dàn xếp hoà bình Versailles; thành 
lập phong trào chủ nghĩa xã hội quốc tế mới tiến bộ hơn (năm 
1889, Quốc tế thứ nhất của Marx được thay thế bằng Quốc tế thứ 
hai ôn hoà hơn nhằm tiến tới chủ nghĩa xã hội thông qua con 
đường nghị viện), đồng cẩm với các dân tộc bị áp bức ở thuộc địa 
và tích cực ủng hộ cách mạng Bolsevich. Cuối năm 1919, Đẳng Xã 
hội Pháp đã thành lập một ủy ban ủng hộ Quốc tế II mới của 
Lenin có lập trường nghiêng về việc cần phải tiến hành bạo lực 


cách mạng và thành lập chuyên chính vô sản. Nguyễn Ái Quốc đã 
đóng một vai trò tích cực trong các hoạt động đó và thường tham 
dự các cuộc họp nhằm quyên góp tiền bảo vệ cách mạng Xô viết 
trước kẻ thù tư bản chủ nghĩa. 

Nguyễn Ái Quốc vẫn còn thiếu kinh nghiệm về chính trị cấp tiến 
thế giới. Một số đồng sự của ông trong những năm đầu đó kể lại 
“Lúc đó Nguyễn Ái Quốc hầu như không biết gì về lý thuyết hay về 
sự khác biệt giữa Quốc tế thứ Hai và Quốc tế thứ Ba”. Có lần 
Nguyễn Ái Quốc đã đề nghị Jean Longuet giải thích về chủ nghĩa 
Marx. Longuet lưỡng lự và nói rằng câu hỏi quá phức tạp và gợi ý 
Nguyễn Ái Quốc đọc bộ “Tư bản” của Marx. Sau đó Nguyễn Ái 
Quốc đã tới một thư viện gần Quảng trường Place dTtalie để mượn 
tác phẩm đồ sộ đó để đọc cùng với một số tác phẩm Marxist khác. 
Sau này trong cuốn tự thuật của mình ông kể lại rằng ông đã dùng 
cuốn Tư bản làm gối đầu giường. 

Tuy nhiên, chính tác phẩm nổi tiếng của Lenin “Luận cương về 
các vấn đề Dân tộc và Thuộc địa” gửi cho Đại hội Quốc tế Cộng sản 
II mùa hè năm 1920 đã khiến cho Nguyễn Ái Quốc từ một người 
yêu nước đơn thuần đến với thiên hướng xã hội chủ nghĩa trở 
thành một người cách mạng Marxist. Trong một bài báo viết cho 
một nhà xuất bản Liên Xô năm 1960, Nguyễn Ái Quốc đã xác nhận 
rằng trong các cuộc tranh luận giữa những người ủng hộ Quốc tế 
thứ Hai và thứ Ba trong Đảng Xã hội Pháp ông đã “không thể hiểu 
được hết” diễn biến của các cuộc tranh luận. Sau này, vào giữa 
tháng bảy năm 1920, một người đã đưa cho ông bản “Luận 
Cương” của Lenin trên báo Nhân đạo. Ông kể lại việc này một cách 
sôi nổi: 

“Luận cương có những thuật ngữ chính trị rất khó hiểu, tuy nhiên, 
khi đọc đi đọc lại cuối cùng tôi đã hiểu được ý chính của bản luận 


cương. Sự xúc động, nhiệt huyết, tầm nhìn rộng và niềm tin của bản 
luận cương đã thấm đẫm trong tôi. Tôi mừng phát khóc. Mặc dù ngồi 
một mình trong phòng tôi đã nói to như đang phát biểu trước công 
chúng: Đồng bào ơi! Đây là cái chúng ta cần, đây chính là con đường 
giải phóng chúng ta”. 

Ngay sau đó, ông đã gửi một bức thư cho Ủy ban Đoàn kết với 
Quốc tế II yêu cầu được kết nạp. Đơn xin gia nhập của ông đã 
được chấp thuận. 

Bỏ qua vấn đề ý thức hệ tạp nham, thông điệp của Lenin rất 
đơn giản và rõ ràng. Trong cuộc đấu tranh nhằm lật đổ hệ thống 
tư bản chủ nghĩa ở các nước công nghiệp phát triển, các đẳng 
cộng sản ở phương Tây cần phải phối hợp chặt chẽ với các phong 
trào của những người theo chủ nghĩa dân tộc ở các thuộc địa tại 
châu Á và châu Phi. Lenin cho rằng nhiều trong số các phong trào 
này do tầng lớp trung lưu cầm lái và về lâu dài tầng lớp này sẽ 
không ủng hộ cách mạng xã hội. Do đó, bất kỳ sự liên minh nào 
với các nhóm của những người theo chủ nghĩa dân tộc thuộc giai 
cấp tư sản cần phải được tiến hành một cách thận trọng và chỉ với 
điều kiện, các đảng cộng sản địa phương phải duy trì được bản sắc 
riêng của mình và được tự do hành động. Mặc dù có những hạn 
chế như vậy, Lenin cho rằng các phong trào giải phóng dân tộc ở 
châu Á và châu Phi là liên minh tất yếu, dù chỉ là tạm thời, của 
những người cộng sản chống lại kể thù chung là chủ nghĩa đế 
quốc trên thế giới. Chính việc các nước tư bản chủ nghĩa phương 
Tây tìm kiếm thị trường và tài nguyên ở các nước kém phát triển 
đã duy trì và tránh được sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống tư bản 
chủ nghĩa trên thế giới. 

Ách thống trị đế quốc tại các thuộc địa không những trì hoãn 
ngày cách mạng xã hội tiêu diệt bất công và bất bình đẳng tại 


phương Tây, mà còn ngăn chặn sự trỗi dậy của các lực lượng tiến 
bộ trong các xã hội châu Á và châu Phi. Tầng lớp tư sẳn trong 
nước bị ngăn cản không được đóng một vai trò tích cực trong sự 
phát triển công - thương nghiệp do sự thống trị của chủ nghĩa đế 
quốc phương Tây đem lại, cho nên giai cấp tư sản địa phương vẫn 
còn yếu và chưa phát triển; do vậy giai cấp tư sản không thể thực 
hiện được vai trò tiến bộ của mình trong việc tiến hành cách mạng 
tư sản chống lại các thế lực phong kiến trong xã hội là bước đầu 
cần thiết dẫn tới chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Giai cấp tiểu tư 
sản ở các nước thuộc địa cần đến sự giúp đỡ của các lực lượng 
tiến bộ khác - như tầng lớp nông dân nghèo và giai cấp vô sản ở 
thành thị còn mỏng nhưng đang lớn mạnh - để lật đổ chế độ phong 
kiến và mở cửa phát triển thương mại và công nghiệp. 

Trên thực tế, Lenin kêu gọi những người cộng sản ở các nước 
phương Tây sát cánh với những người theo chủ nghĩa dân tộc ở 
châu Á và châu Phi trong sự nghiệp cách mạng chung. Liên minh 
này chỉ là tạm thời; khi chủ nghĩa đế quốc và các đồng minh phong 
kiến trong các xã hội kém phát triển bị lật đổ, phong trào cộng sản 
cần phải tự tách mình khỏi liên minh với các lực lượng chính trị 
tư sản lúc này ngày càng trở nên phẳẩn động, và cần phải đấu tranh 
để tiến tới giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng, giai đoạn xã hội 
chủ nghĩa. 

Lenin đã đề nghị giúp đỡ nhân dân Việt Nam và các dân tộc 
khác khi họ đang rất cần. Lenin đã thể hiện rất rõ quan điểm - đây 
cũng là cốt lõi đối với thế giới quan của Nguyễn Ái Quốc - cho 
rằng các khu vực thuộc địa là một tuyến phòng thủ quan trọng của 
hệ thống tư bản trên thế giới. Mất đi những cái vòi bạch tuộc của 
chủ nghĩa thực dân ở các thuộc địa rộng lớn, hệ thống tư bản có 
thể bị lật đổ. 


Những người theo chủ nghĩa xã hội ở Paris, trừ một số ít người, 
đều có xu hướng nói mà không làm. Lenin không phải là một nhà 
lý thuyết mà là một con người hành động. Đối với Nguyễn Ái 
Quốc, Lenin là một người gây cảm hứng đặc biệt và là người đáng 
để ông phụng sự. 

Được những người quen giỏi văn chương Pháp như nhà báo cấp 
tiến Gaston Monmousseau và Jean Longuet giúp trau chuốt văn 
phong, ý tứ còn yếu kém và lộ liễu, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu viết 
cho các tờ báo cánh tả ở Paris vào cuối mùa hè năm 1919, và tiếp 
tục là người ủng hộ tích cực sự nghiệp tiến bộ cho tới khi ông rời 
Pháp gần bốn năm sau. Bài báo đầu tiên của ông với tiêu đề “Vấn 
đề thuộc địa” được đăng trên tờ Nhân đạo ngày 2-8-1919, chỉ trích 
chính sách của Pháp ở Đông Dương mà theo ông đã không mang 
lại gì ngoài nỗi thống khổ của nhân dân Việt Nam. Mặc dù trên lý 
thuyết người Pháp thực hiện sứ mệnh truyền bá văn minh, nhưng 
trên thực tế chính sách giáo dục của họ chỉ là tuyên truyền và làm 
cho người Việt Nam không sẵn sàng cạnh tranh với những người 
láng giềng trong tương lai. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản đã 
khôn ngoan chuẩn bị cho nhân dân của họ phát triển kinh tế. Sau 
cùng, ông tiên đoán rằng các thương nhân Nhật Bản sẽ vào Đông 
Dương và làm cho cuộc sống của người Việt Nam thậm chí còn 
khổ sở hơn. 

Nguyễn Ái Quốc đã có lý. Cuối Thế chiến I, hệ thống giáo dục 
được người Pháp áp dụng nhằm trang bị cho nhân dân Đông 
Dương những kiến thức phương Tây chỉ đến được một bộ phận 
nhỏ dân chúng. Chí có 3.000 trong số hơn 23.000 làng xã ở Việt 
Nam có trường theo kiểu phương Tây. Giáo dục truyền thống nho 
giáo Hán học tiếp tục được các nhà nho dạy ở nông thôn, nhưng 
sau khi người Pháp bãi bỏ chế độ thi cử kiểu cũ, hệ thống giáo dục 
này đã mất đi tính hướng nghiệp ban đầu. Giáo dục tại các bậc 


học cao hơn được giành cho những người Việt sống ở các thành 
phố. nhưng chủ yếu chỉ giới hạn trong một số trường trung học 
giành cho các công tử và tiểu thư của tầng lớp thượng lưu. 

Về chiến lược mở rộng sự tham gia chính trị của Sarraut đưa ra, 
Thành cho rằng chẳng có chính sách nào hết. Khi nhân dân đứng 
lên phản đối, như năm 1908, họ đã bị đàn áp đẫm máu. Ông kết 
luận, “Liệu người Pháp có nhận ra rằng đến lúc phải giải phóng những 
người dân bằn xứ và giúp họ sẵn sàng cạnh tranh với láng giềng trong 
tương lai?” 

Tiếp sau bài báo đó, Nguyễn Ái Quốc viết tiếp một bài báo khác 
có tựa đề “Đông Dương và Triều Tiên” và “Thư Gửi Ngài Outrey” 
đăng trên tờ Dân Chúng (Le Populaire) vào tháng Mười. Cũng như 
bài báo trước, bài này, tuy cực lực lên án một số chính sách của 
Pháp, nhưng khá ôn hoà và đưa ra những giải pháp. Các bài báo 
này không nhắc đến việc sử dụng bạo lực hay một liên minh công 
nông theo chủ nghĩa Lenin. Trong bài báo tháng 10, tác giả ưu ái 
nhắc đến các chính sách, nhận xét của cựu Toàn quyền Albert 
Sarraut và tuyên bố phản đối Maurice Outrey, một quan chức 
thuộc địa và đại diện của Nam Kỳ trong Quốc hội Pháp - người mà 
có tin đồn rằng sẽ thay Sarraut làm Toàn quyền. Outrey đã chỉ trích 
Hội Những Người Yêu Nước An Nam ở Quốc hội, đồng thời bác bỏ 
việc chế độ thực dân Pháp đàn áp người An Nam. Nguyễn Ái Quốc 
hỏi một cách châm biếm, anh đại diện cho ai? Hai mươi triệu 
người An Nam, Outrey thậm chí còn không biết tên, trừ một số 
viên chức và một vài cử tri giàu có ở Nam Kỳ? Ông kết luận, giữa 
quan điểm của Outrey và Sarraut có một “khoảng cách lớn”. 

Nghề sửa ảnh tô màu của Nguyễn Ái Quốc không cần nhiều thời 
gian, trong khi viết những bài báo ngắn, ông cũng bắt đầu chuẩn 
bị một bản thảo dài hơn có tựa đề “Những Người Bị Áp Bức”, phê 


phán chính sách của Pháp ở Đông Dương. Hầu như ít khi người ta 
thấy những nỗ lực viết sách không thành công của một tác giả lại 
được ghi lại một cách kỹ lưỡng như vậy, bởi vì cảnh sát được 
thông báo rõ về hoạt động của ông qua các báo cáo định kỳ của 
các đặc vụ. Ông bắt đầu viết vào cuối năm 1919 với sự giúp đỡ 
của một ông chủ nhà xuất bản chống thực dân là Paul Vigné 
d'Octon và miệt mài đọc báo và các tạp chí ở Thư viện Quốc gia để 
thu thập các tư liệu, những trích dẫn có ích. Khi có người bạn 
cảnh báo Quốc về những trích dẫn không nêu xuất xứ, ông bảo, 
“các nhà xuất bản khác sẽ đòi tiền vì những trích dẫn và điều đó sẽ 
giúp quẳng bá cho cuốn sách”. Lại có người khuyên ông không nên 
sử dụng tựa đề mang tính thách thức nhưng ông vẫn khăng khăng 
giữ nguyên như vậy. 

Theo các báo cáo của mật thám, Nguyễn Ái Quốc không đủ kinh 
phí để xuất bản và định tự mình xuất bản bản thảo đó. Nhưng 
chẳng bao lâu sau khi hoàn thành, một đêm trở về nhà ông phát 
hiện bản thảo bị mất cắp. Một số nhà viết tiểu sử cho rằng, cảnh 
sát đặc nhiệm đã đánh cắp. Khả năng này là có thật, mặc dù hồ sơ 
cảnh sát không hề đề cập. Nội dung bản thảo không được đề cập 
rõ ràng, rất có thể ông đã sử dụng nhiều tư liệu từ những ghi chép 
trong một cuốn sách ra đời sau đó năm 1925, tên là “Bản án chế độ 
thực dân Pháp”. Cuốn sách này phê bình mạnh mẽ hơn các chính 
sách thực dân Pháp và phản ánh rõ nét ảnh hưởng của chủ nghĩa 
Marx đối với thế giới quan của ông. 

Nguyễn Ái Quốc dọn đến căn hộ của Phan Chu Trinh ở Villa des 
Gobelins vào tháng 7-1919, sau khi đưa ra “Bản yêu sách đối với 
lực lượng đồng minh” ít lâu. Nằm trong một quận trung lưu có đủ 
tiện nghi gần Place dTtalie ở tả ngạn sông Seine, nơi này khá hơn 
nhiều so với chỗ ở tồi tàn trước kia. Ông không chỉ ở chung với 
Phan Chu Trinh mà cả với một số cộng sự khác nữa. 


Tuy nhiên, việc chuyển chỗ ở làm nảy sinh một số vấn đề. Đầu 
tháng 12-1919, một thám tử trong nhóm đặc vụ cảnh sát, báo cáo 
có một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra giữa Nguyễn Ái Quốc và 
Phan Chu Trinh tại căn hộ về việc nên tiếp tục đi theo con đường 
nào. Quốc lên án quan chức Việt Nam như những chú cừu nhu 
nhược và trở thành kẻ đồng lõa với người Pháp kiềm chế dân 
chúng và bóc lột họ. Trinh phản đối coi quan điểm đó thật nông 
cạn. Ông cho rằng người Việt Nam vẫn còn quá yếu, chưa đủ khả 
năng chống Pháp. Ông lập luận, chống đối giai đoạn này đồng 
nghĩa với tự sát. Ông nhắc nhở: “Này anh Quốc, cho tôi được nhận 
xét đôi lời, anh còn trẻ, nhưng ai cũng thấy anh bướng bỉnh. Anh 
muốn 20 triệu đồng bào của chúng ta vùng lên trong khi họ không có 
vũ khí trong tay để chống lại vũ khí tối tân của người châu Âu. Tại sao 
chúng ta lại tự sát một cách vô ích?” 

Theo Phan Chu Trinh, vẫn cần dựa vào người Pháp để thúc đẩy 
quá trình hiện đại hoá xã hội Việt Nam, xã hội vẫn còn chịu ảnh 
hưởng của bàn tay tử thần của truyền thống Nho giáo. Nhưng 
Quốc cảm thấy rằng người Pháp là kẻ thù số một và không thể tin 
cậy để thực hiện lời hứa cải cách của họ. Ông hỏi: 

“Tại sao hai mươi triệu đồng bào ta lại không làm gì để buộc chính 
phủ đối xử với chúng ta như đối với con người? Chúng ta là người và 
chúng ta phải sống như con người. Bất kỳ ai không muốn đối xử với 
chúng ta như đồng loại đều là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta không 
muốn sống chung với họ trên trái đất này. Nếu những người khác 
không muốn sống chung với ta như với đồng loại, thì thật là chẳng có 
lý gì để sống cuộc sống nhục nhã và bị xúc phạm trên trái đất này”. 

Về quan điểm cho rằng người Việt Nam phải dựa vào người 
Pháp để thực hiện cải cách cần thiết, Nguyễn Ái Quốc lập luận 
rằng Pháp đã chẳng làm gì để giáo dục người dân hay chỉ cho họ 


cách tự trị. Ông công nhận “Bác lớn tuổi hơn và nhiều kinh nghiệm 
hơn cháu, nhưng đồng bào của ta đã yêu cầu điều đó trong 60 năm 
qua và đã nhận được cái gì? Chằng được gì cả”. 

Dù khác biệt về quan điểm chính trị giữa họ ngày càng tăng, 
Nguyễn Ái Quốc vẫn tôn trọng Phan Chu Trinh và cố gắng thuyết 
phục ông thay đổi quan điểm. Vài lần ông đã dẫn người đồng chí 
lớn tuổi hơn đến các cuộc họp cấp tiến ở Paris. Cảnh sát luôn theo 
sát Quốc và cố thu thập thông tin chính xác về xuất thân của ông. 
Các nhà chức trách tin rằng Nguyễn Ái Quốc chính là Nguyễn Tất 
Thành - người đã tham gia vụ bạo động ở Huế vào mùa hè năm 
1908. Họ đã phỏng vấn cha ông, chị gái ông, anh trai ông và tìm 
kiếm những đặc điểm trên người ông để nhận dạng. Thí dụ, họ 
nghe nói ông có một cái sẹo trên tai do tai nạn lúc nhỏ. Khi phải 
vào bệnh viện năm 1920 để điều trị áp-xe khuỶỷu tay phải, cảnh sát 
đã cố chụp hình ông. 

Ngày 17-8-1920, Albert Sarraut, bấy giờ là Bộ Trưởng Thuộc 
địa, gửi công văn cho quận trưởng cảnh sát yêu cầu cung cấp thêm 
chỉ tiết chính xác về Nguyễn Ái Quốc. Sarraut nổi xung, giải thích: 
“Anh ta không có quyền làm xáo trộn nền chính trị của chúng ta dưới 
một cái tên giả”. Tháng sau, Quốc bị gọi đến Bộ Thuộc địa một lần 
nữa để thẩm vấn. Lời tự thuật của ông về việc này: 

“Một hôm tôi viết một bức thư cho một văn sĩ, bốn ngày squ, tôi 
nhận được một bức thư từ BỘ Thuộc địa, do ngài Guesde ký, trong đó 
ông ta bảo rằng đã nhận được thư tôi và yêu cầu tôi đến văn phòng 
của ông. Cái gì? Tôi tự hỏi. Tôi không biết ông Guesde! Tôi chưa bao 
giờ viết thư cho ông ta cũng như cho bất kỳ ai trong bộ đó. Một ý nghĩ 
lóe sáng. Tôi tự nhủ, Ngài Guesde không biết tôi, vì vậy để làm quen và 
mua chuộc, ông ta tìm cớ gọi tôi đến cơ quan của ông ta”. 


Vài ngày sau, tôi đến Bộ Thuộc địa. Ngài Guesde không có ở đó, vì 


đang công du nước Anh. Ông Pasquier một quan chức cao cấp của Bộ 
tiếp và hỗi xem tôi có cần gì ở chính phủ không. Nếu có thì ông ta sẽ 
cố gắng giúp. 

Tôi trả lời là tôi chằng cần gì, trừ tám yêu sách mà tôi đã đưa ra ở 
Hội nghị Hoà bình. Nếu ông có thể can thiệp với chính phủ Pháp để 
đáp ứng những yêu sách, chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn. Ông Pasquier 
không trả lời câu hỗi của tôi và nói lằng sang chuyện khác”. 

Không ai biết sự phẩn ứng của Pasquier đối với cuộc đối thoại 
này như thế nào. Nhưng sự phẫn nộ ngày càng gia tăng của các 
nhà chức trách được thể hiện trong một báo cáo về Nguyễn Ái 
Quốc do Pierre Guesde viết gửi Bộ Trưởng Thuộc địa ngày 12 
tháng 10. Nguyễn Ái Quốc đã bị triệu đến quận cảnh sát, ba ngày 
sau Bộ Thuộc địa đã thẩm vẫn ông. Tại quận cảnh sát, ông khai là 
sinh ngày 15 tháng 1 năm 1894 tại Vinh và cả 6 anh chị em đều đã 
qua đời. 

Guesde giận dữ: “Nguyễn Ái Quốc là ai?” 

“Ông ta thường xuyên thay đổi tên và đang giấu tung tích dưới một 
cái tên giả mà cái tên đó không thể đánh lừa được bất cứ ai kể cả 
những người không thông thạo tiếng Việt. Ông ta cho rằng không có tài 
liệu nào của nhà cầm quyền Đông Dương có thể nhận dạng ông ta, 
nhưng ông ta đã can thiệp vào nền chính trị của chúng ta, tham gia các 
nhóm chính trị, nói chuyện ở các tổ chức cách mạng và ngay cả chúng 
tôi còn không biết mình thuộc nhóm nào. Những thông tin mà ông ta 
cung cấp rõ ràng là giả dối”. 

Thực ra, Guesde nói, sau những nỗ lực hết mức, các nhà chức 
trách có bằng chứng rõ ràng là Quốc chính là Nguyễn Tất Thành, 
“một kễ kích động nguy hiểm”, đã tham gia cuộc biểu tình ở An Nam 
vào năm 1908”. 


Trong thời gian hơn một thế hệ, phong trào chủ nghĩa xã hội ở 


Pháp bao gồm các nhà tư tưởng tiến bộ thuộc nhiều mầu sắc khác 
nhau: những nhà hoạt động theo Auguste Blanqui, nhà cách mạng 
thế kỷ XIX, chủ trương tiến hành nổi dậy ngay lập tức và không 
chú ý gì đến vấn đề xây dựng một xã hội tương lai; các nhà cải 
cách theo con đường tiệm tiến của Eduard Bernstein và Quốc tế II; 
những người có quan điểm cấp tiến lý thuyết, xuất phát từ cuộc 
cách mạng Pháp hơn là từ tư tưởng Karl Marx; và những người 
lãnh đạo công đoàn, những người đã làm dấy lên cuộc đấu tranh 
giai cấp chống giới chủ, nhưng hầu như không dùng đến hệ tư 
tưởng. Thế chiến I đã giáng một đòn mạnh vào lợi ích chung trước 
đó còn đeo đẳng trong các nhóm hỗn tạp này, và khi Lenin đưa ra 
yêu cầu đối với những người theo Đảng Xã hội ở khắp nơi tham 
gia một cuộc chiến tranh thần thánh chống chủ nghĩa tư bản, ông 
đã buộc các đảng viên phải có quan điểm dứt khoát. 

Tại Hội nghị Đẳng Xã hội Pháp tổ chức ở Strabourg tháng 
2-1920, đã nổ ra một cuộc tranh luận lớn về việc liệu gia nhập 
Quốc tế II tương đối ôn hoà hay gia nhập Quốc tế HI mới của 
Lenin. Nguyễn Ái Quốc cũng có mặt nhưng không tham gia thảo 
luận. Khi bỏ phiếu, đại đa số muốn từ bỏ phe Quốc tế II, nhưng 
cũng có một đa số tương tự tỏ ý chống việc gia nhập Quốc tế cộng 
sản III. Cánh tả Pháp không sẵn sàng chọn lựa. 

Trong những tháng tiếp theo, cuộc thảo luận về con đường 
tương lai của phong trào xã hội đã trở nên sôi nổi hơn. Mùa hè đó, 
hai đảng viên xuất chúng, Marcel Cachin và Tổng bí thư Louis 
Frossard tham gia Hội nghị Quốc tế Cộng sản II ở Moscow. Hội 
nghị này đã thông qua “Luận cương về các vấn đề quốc gia và thuộc 
địa” của Lenin. Khi trở về Pháp, họ triệu tập cuộc mét tỉnh lớn 
ngày 13-8 để bàn bạc về kết quả của hội nghị. Trong số 30.000 
người đứng chật quảng trường Paris ở phía tây thành phố có 
Nguyễn Ái Quốc. Ông đã nghe Marcel lớn tiếng ủng hộ Quốc tế 


Cộng sản mới của Lenin, cho rằng chỉ có Quốc tế Cộng sản mới có 
thể giải phóng các dân tộc nô lệ trên thế giới và tiến hành đấu 
tranh tới tận sào huyệt của chủ nghĩa đế quốc toàn cầu. 

Những lời đó dĩ nhiên được Nguyễn Ái Quốc hoan nghênh, mặc 
dù có thể Nguyễn thất vọng điều kiện thứ tám của Lenin đối với 
việc gia nhập Quốc tế Cộng sản mới - kêu gọi các Đẳng cộng sản ở 
các nước đế quốc chủ nghĩa tiếp tục đấu tranh tích cực chống lại 
các chính sách đế quốc của chính phủ - hầu như không được chú ý 
tại hội nghị. Tuy nhiên, có thể ông cảm thấy phấn khởi vào tháng 
9 khi nghe tin về hội nghị của các dân tộc phương Đông được tổ 
chức sau đó ít lâu tại Baku, khi Platovich - một đại diện của Quốc 
tế Cộng sản - kêu gọi đấu tranh mạnh mẽ để giải phóng cho các 
dân tộc bị áp bức ở châu Á. 

Đảng Xã hội Pháp dự kiến tổ chức Hội nghị Toàn quốc tại Tours 
cuối tháng 12 để quyết định khả năng gia nhập Quốc tế Cộng sản 
mới của Lenin. Trong những tháng trước khi diễn ra hội nghị, 
Nguyễn Ái Quốc đã dự tất cả các phiên họp cấp quận và nghe tất 
cả các lập luận từ cả hai phía. Một đẳng có ba phe, với những 
người theo trường phái ôn hoà và cấp tiến ở hai thái cực và một 
nhóm của Jean Longuet ở giữa. Nguyễn Ái Quốc hầu như không 
đóng góp ý kiến gì vào các cuộc tranh luận. Khi tham gia tranh 
luận thì ông bao giờ cũng phàn nàn về việc thiếu quan tâm tới các 
vấn đề thuộc địa. Theo lời tự thuật của ông thì có lúc ông đã kêu 
gọi thống nhất mục đích chung: 

“Các bạn tân mến! Các bạn đều là những người xã hội rất tốt. 
Tất cả các bạn đều muốn giải phóng cho giai cấp công nhân. Cho 
dù đó là Quốc tế II, Quốc tế Hai rưỡi hay Quốc tế III thì tất cả 
cũng đều nhằm đạt mục tiêu đó. Các Quốc tế này không phải là 
cách mạng cả sao? Phải chăng không phải tất cả họ đều đấu tranh 


cho xã hội? Dù bạn gia nhập Quốc tế này hay Quốc tế nọ, các bạn 
vẫn phải đoàn kết. Vậy thì tại sao lại phải tranh luận nhiều thế? 
Trong khi chúng ta đang mất thời gian để tranh luận, thì đồng bào 
của chúng tôi ở Việt Nam đang đau khổ và chết chóc”. 

Khi chọn đại biểu tham gia hội nghị, ông tìm cách để được mời 
với tư cách là đại diện cho một nhóm nhỏ các đảng viên của Đông 
Dương. 

“Đại hội khai mạc ngày 25-12-1920 tại một trường đua ngựa 
gần Nhà thờ St. Julian, nam bờ sông Loire. Hội trường ở tầng hầm 
chăng đèn kết hoa cùng với bức chân dung nhà hoạt động xã hội 
kỳ cựu Jean Kaures và những băng rôn, biểu ngữ kêu gọi toàn thể 
giới cần lao trên thế giới đoàn kết lại. Đối diện với bục diễn đàn 
được trải khăn trắng, ngay phía trước là hàng ghế bằng những tấm 
ván xẻ xếp ngang. Hai trăm tám mươi nhăm đại biểu và những 
khách mời thay mặt cho 178 nghìn đẳng viên toàn quốc, ngồi theo 
từng phe phái chính trị. Nguyễn Ái Quốc ngồi cùng phái cánh tả do 
Marcel Cachin năng nổ lãnh đạo. 

Các đại biểu bắt tay vào thảo luận chủ đề chính của hội nghị 
ngay hôm ấy để đưa ra quyết định có hay không tham gia Quốc tế 
Cộng sản III. Là người châu Á duy nhất, mặc một bộ đồ sẫm màu 
quá khổ so với vóc dáng gầy của mình, Nguyễn Ái Quốc dường 
như lạc lõng trong hàng trăm người châu Âu râu ria xồm xoàm. 
Ngay lập tức ông làm xôn xao trong hội nghị. Ngày đầu tiên, một 
nhà nhiếp ảnh đã chụp ảnh ông và tấm ảnh đó đã được đăng trên 
số báo ngày hôm sau xuất bản ở Paris có tên là “Buổi sáng”. Cảnh 
sát được báo về sự hiện diện của ông và ngay lập tức xuất hiện với 
lệnh bắt ông, nhưng một số đại biểu đã vây quanh ông và ngăn 
không cho họ bắt. Cuối cùng cảnh sát đã bỏ cuộc. 


Cũng ngày hôm đó, Nguyễn Ái Quốc đứng lên phát biểu, ông nói 


trong 15 phút không cần bài chuẩn bị sẵn. Ông đi thẳng vào vấn 
đề, chỉ trích các chính sách thuộc địa của Pháp về việc đàn áp và 
bóc lột đồng bào của ông. Ông nói, bất cứ ai phản đối đều bị bắt 
và số nhà tù còn nhiều hơn số trường học và luôn chật cứng người 
bị bắt giữ. Người dân không có quyền tự do ngôn luận và quyền tự 
do đi lại. Họ bị ép hút thuốc phiện và uống rượu để mang lại lợi 
nhuận cho chính phủ Pháp, vì chính phủ này đánh thuế đối với cả 
hai mặt hàng trên. Ông đề nghị, những người Pháp theo chủ nghĩa 
xã hội phải hành động để ủng hộ dân thuộc địa bị áp bức. 

Về điểm này, Nguyễn Ái Quốc bị Jean Longuet ngắt lời. Nhà 
lãnh đạo xã hội phản đối vì ông đã lên tiếng Ủng hộ người bản xứ. 
Quốc đã trả lời bằng một giọng hài hước về quan niệm của Marx 
về chuyên chính vô sản “Tôi áp đặt chuyên chính im lặng”, và nói 
thêm rằng đảng Xã hội phải thúc đẩy mạnh mẽ tuyên truyền chủ 
nghĩa xã hội ở tất cả các nước thuộc địa. Ông nói rằng quyết định 
gia nhập Quốc tế Cộng sản III khẳng định rằng Đảng đã dự đoán 
đúng tầm quan trọng của vấn đề thuộc địa. Ông kết thúc với một 
lời kêu gọi: “Nhân danh toàn nhân loại, nhân danh tất cả những 
người theo phe xã hội chủ nghĩa cả cánh tả và cánh hữu, chúng tôi kêu 
gọi các bạn, các đồng chí hãy cứu chúng tôi”. 

Sau khi Nguyễn Ái Quốc kết thúc bài phát biểu, Jean Longuet lại 
tiếp tục phát biểu và khẳng định công khai ủng hộ sự nghiệp của 
người Việt Nam tại Quốc hội và nói thêm rằng vấn đề này đang 
được thảo luận ở Quốc hội. Nhưng Paul Vaillant-Couturier, một 
ngôi sao đang lên của phong trào cấp tiến, đồng thời là người ủng 
hộ Nguyễn Ái Quốc mạnh mẽ nhất, vặn lại rằng điều cần thiết 
hiện nay không chỉ là cuộc thảo luận tại Quốc hội mà là hành động 
của Quốc hội vì các dân tộc bị áp bức. 


Ngày 27-12, Marcel Cachin đã chính thức đề nghị Đảng Xã hội 


Pháp chấp nhận điều kiện của Lenin về gia nhập Quốc tế Cộng sản 
II và Nguyễn Ái Quốc đã lên tiếng ủng hộ đề nghị này. Hai ngày 
sau, bản kiến nghị được hơn 70% số đại biểu ủng hộ. Các đại biểu 
phản đối việc gia nhập Quốc tế Cộng sản đã ùa ra khỏi phòng họp 
để phản đối. Những người còn lại thì bỏ phiếu từ bỏ Đảng Xã hội 
Pháp và thành lập Đảng cộng sản Pháp mới. Nhưng không có thêm 
cuộc thảo luận nào nữa về vấn đề thuộc địa và giới lãnh đạo đã 
bác bổ một đề nghị, chắc chắn do Nguyễn Ái Quốc đưa ra, việc 
đưa ra một tuyên bố công khai ủng hộ nhân dân các nước thuộc 
địa. 

Tại Đại hội Tours, Nguyễn Ái Quốc đã thông báo cho các cộng 
sự biết, ông quyết tâm trở thành một người tích cực phát biểu đòi 
hỏi quan tâm nhiều hơn nữa đến nhu cầu của nhân dân các nước 
thuộc địa, coi đó là một nhân tố mang tính quyết định của cuộc 
đấu tranh nhằm lật đổ chủ nghĩa tư bản. Ông đã chứng minh bằng 
cả những lời bình luận công khai và không công khai, ông không 
chỉ lo lắng về thành công của cuộc cách mạng thế giới mà còn về 
số phận của đất nước ông. Tinh thần đó đã được phản ánh trong 
một lời nhận xét của ông với một người quen lúc đó: “Tôi không có 
nhiều tiền để theo học các khoá học tại trường đại học. Nhưng cuộc 
sống đã cho tôi cơ hội học lịch sử, khoa học xã hội và thậm chí cả 
khoa học quân sự. Người ta nên yêu thích cái gì? Người ta nên coi 
thường cái gì? Đối với người Việt chúng tôi, cần phải yêu độc lập, 
công việc và Tổ quốc”. 

Nhưng chẳng bao lâu sau ông đã thất vọng vì tất cả đẳng viên 
của Đảng mới không theo theo quan điểm của ông. Tháng 2-1921, 
ông bị ốm và nằm viện một thời gian. Sau khi ra viện, ông viết một 
bài “Đông Dương” cho tờ “Tạp chí Cộng sản” số tháng tư. Trong bài 
báo đó, ông đã chỉ trích các đẳng viên của Đảng cộng sản Pháp 
không quan tâm đúng mức tới các vấn đề thúc đẩy cách mạng ở 


thuộc địa và không nghiên cứu vẫn đề này một cách có hệ thống. 
Ông lý giải, dù người Pháp đang cố tình hủy diệt tinh thần nhân 
dân Đông Dương, nhưng người Đông Dương không chết, không 
những thế “dân Đông Dương vẫn sống và sẽ sống mãi”- thật khó diễn 
đạt của chủ nghĩa Quốc tế vô sản Marxist. Bài báo đã cho thấy ông 
đã từ bỏ hy vọng có thể thay đổi mà không cần đến bạo lực. Trong 
khi cho rằng Đông Dương vẫn chưa chín muồi để tiến hành cách 
mạng, chủ yếu là vì dân không được học hành và không có quyền 
tự do ngôn luận hay hành động, theo ông, dưới cái vỏ ngài dễ bảo 
và thụ động “Có một cái gì đó đang âm Ì trỗi dậy và chuyển động, 
đến một thời điểm thích hợp nó sẽ nổ tung khủng khiếp”. Ông lập 
luận, tiến trình đó nhanh chóng xảy ra hay không tuỳ thuộc vào 
tầng lớp trí thức. Ông kết luận “Sự chuyên chế của chủ nghĩa tư bằn 
là sự chuẩn bị đất trồng. Chủ nghĩa xã hội chỉ cần gieo hạt giải 
phóng”. 

Trong bài báo thứ hai cùng với tựa đề vào tháng năm, Nguyễn 
Ái Quốc đã thảo luận vấn đề liệu có nên áp dụng chủ nghĩa cộng 
sản ở châu Á nói chung và ở Đông Dương nói riêng không. Đây là 
một vấn đề rất thích hợp, vì tại thời điểm đó hầu hết những người 
châu Âu cấp tiến vẫn tin rằng ở hầu hết các nước “lạc hậu” nhất, 
còn lâu mới có cách mạng. Josif Stalin cũng có bài đăng trên tờ “Sự 
Thật” (Pravda) cùng tháng vạch ra rằng các quốc gia tiến bộ, sau 
khi tự giải phóng mình, có nhiệm vụ giải phóng cho các “dân tộc 
lạc hậu”. 

Trong bài báo của mình, Nguyễn Ái Quốc đã tranh luận với các 
quan điểm như vậy, lập luận rằng học thuyết và chiến lược Marx- 
Lenin phù hợp cả ở châu Á và phương Tây. Ông chỉ ra rằng ở Nhật 
Bản, nước châu Á đầu tiên trở thành nước tư bản chủ nghĩa, một 
đẳng xã hội đã được thành lập. Trung Quốc tuy vẫn phụ thuộc vào 
châu Âu và Mỹ, vừa thức tỉnh và một chính phủ cách mạng mới do 


lãnh đạo phe nổi dậy Tôn Dật Tiên cầm đầu ở Nam Trung Quốc 
hứa hẹn khai sinh “một Trung Hoa được tái tổ chức và vô sẵn hoá”. 
Ông dự đoán, có thể một ngày không xa, Nga và Trung Quốc sẽ cùng 
tiến bước. Các dân tộc khác ở châu Á đang phải chịu đau khổ, 
Triều Tiên vẫn nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản, trong khi Ấn Độ 
và Đông Dương nằm trong tay những kẻ bóc lột Anh, Pháp. 

Dự đoán của Nguyễn Ái Quốc về hợp tác giữa Trung Hoa và 
Nga là mang tính tiên tri. Lúc đó, ông đang bình luận về những sự 
kiện vừa xảy ra tại Trung Quốc, dẫn đến việc Tôn Dật Tiên liên 
minh với một nhà lãnh đạo quân sự để thành lập một chế độ cách 
mạng ở thành phố Quảng Châu. Tôn Dật Tiên sống lưu vong trong 
vài năm, sau khi nhà lãnh đạo chính trị Viên Thế Khải làm thất bại 
nỗ lực của các môn đệ của Tôn Dật Tiên xây dựng một Trung Quốc 
phương Tây hoá và tự mình giành quyền kiểm soát. Sau khi Viên 
Thế Khải qua đời năm 1916, Trung Quốc rơi vào rối loạn, do các 
tướng lãnh tranh quyền kiểm soát nhiều vùng ở Trung Quốc. 

Nguyễn Ái Quốc lập luận, có những bằng chứng chắc chắn về 
lịch sử giải thích tại sao chủ nghĩa cộng sản thích nghỉ ở châu Á dễ 
dàng hơn ở châu Âu. Theo ông, người châu Á, dù bị người phương 
Tây coi là lạc hậu, hiểu rõ hơn sự cần thiết phải cải cách toàn diện 
xã hội đương thời. Họ cũng có thiện cảm đối với ý tưởng cộng 
đồng và công bằng xã hội. Trung Hoa cổ đại đã thực hiện một “sân 
chơi bình đẳng”, chia đất nông nghiệp ra thành các phần bằng nhau 
và để riêng một lô đất làm công thổ. Hơn 4.000 năm trước, Nhà Hạ 
đã áp dụng hình thức lao động bắt buộc. Ngay từ thế kỷ thứ 6 
trước Công nguyên, đại triết gia Khổng Tử đã dự đoán trước về 
Quốc tế Cộng sản và giảng thuyết bình đẳng về tài sản. Vị sư phụ 
này đã dự đoán, hoà bình thế giới sẽ không có khi chưa thiết lập 
nền cộng hoà toàn cầu. Ông giảng giải: “Không sợ ít mà chỈ sợ 
không được phân phối bình đẳng”. Môn đồ Mạnh Tử của ông tiếp 


tục theo học thuyết của thầy, xây dựng một kế hoạch cụ thể để tổ 
chức sản xuất và tiêu dùng. Trả lời một câu hỏi của nhà cầm 
quyền, Mạnh Tử nói “nhu cầu của nhân dân là trên hết, sau đó là 
nhu cầu của quốc gia, cuối cùng mới đến nhu cầu của quốc vương”. 

Quốc đưa thêm dẫn chứng về truyền thống xã hội Á châu, ví dụ 
như, theo luật đất đai của Việt nam hạn chế việc mua bán đất, một 
phần tư tổng số đất canh tác được coi là đất công thổ quốc gia. 
Ông kết luận, do đó đến cái ngày mà hàng triệu người châu Á bị áp 
bức thức tỉnh, họ sẽ trở thành một lực lượng khổng lồ có thể lật 
đổ chủ nghĩa đế quốc và sẽ giúp những người anh em ở phương 
Tây thực hiện sứ mạng giải phóng hoàn toàn khỏi sự bóc lột của 
tư bản. châu Á sẽ đóng vai trò tích cực trong cách mạng thế giới. 

Nguyễn Ái Quốc cũng dùng ngòi bút của mình để xé toạc những 
bí ẩn của nền văn minh Pháp rực rỡ. Trong một bài báo viết vào 
tháng 9 có tựa đề “Nền văn minh ưu việt hơn”, ông chế nhạo ba trụ 
cột của cách mạng Pháp là tự do, bình đẳng và bác ái, nêu ra 
những thí dụ về sự tàn ác của Pháp như đã được kể lại trong nhật 
ký của một người lính Pháp. Trong một bài báo ngắn được đăng 
vào tháng mười trên tờ Tự do (Le Liberte), ông kể lại một thí dụ 
của chính ông rằng khi còn là sinh viên ở Quốc Học Huế năm 
1908, ông đã chứng kiến một đồng môn bị một giáo viên người 
Pháp sỈ nhục một cách tàn bạo. Ông nhận xét một cách châm chọc 
rằng việc này xảy ra ngay dưới tấm bảng được treo ở mọi lớp học: 
HÃY YÊU NƯỚC PHÁP, NƯỚC PHÁP BẢO VỆ BẠN. 

Thái độ càng ngày càng trở nên cấp tiến của Nguyễn Ái Quốc 
khiến nhà chức trách Pháp theo dõi ông rất sát sao. Đầu năm 1921, 
một lần nữa ông lại bị triệu đến Bộ Thuộc địa để ông Albert 
Sarraut thẩm vẫn. Bộ trưởng tuyên bố: 


“Nếu nước Pháp trao trả Đông Dương cho các anh thì các anh 


cũng không quản lý được vì các anh không có đủ phương tiện”. 
Quốc trả lời “Trái lại, hãy nhìn vào nước Xiêm và Nhật Bằn. Nền văn 
mình của hai nước này không lâu đời hơn nền văn minh của chúng 
tôi, thế mà họ vẫn sánh ngang với các nước trên thế giới. Nếu Pháp 
trả lại đất nước cho chúng tôi, nước Pháp chắc chắn sẽ thấy là chúng 
tôi biết cách quản lý nó”. Khi nghe những lời này, ông Sarraut lẳng 
sang chuyện khác. 

Quyết định gia nhập Đảng cộng sản Pháp của Nguyễn Ái Quốc 
đã làm tăng thêm sự căng thẳng vốn đã có từ trước ở căn hộ Villa 
des Gobelins, nơi mà không phải tất cả các đồng sự đều tán thành 
những ý kiến của ông. Trong thời gian hội nghị Tours, Trần Tiến 
Nam, một người bạn thân nhất của ông, nói với một người quen 
rằng các quan điểm cấp tiến của Quốc không được những người ở 
cùng căn hộ đồng tình. Vài tháng sau đó, cảnh sát tiếp tục báo cáo, 
các cuộc tranh luận gay gắt thường xuyên nổ ra. 

Mâu thuẫn giữa Nguyễn Ái Quốc và đồng sự của ông cuối cùng 
đã lên đến đỉnh điểm vào tháng 7, sau khi đã trở nên căng thẳng 
hơn trong vài tháng. Ngày 6-7-1921, ông tham gia một cuộc biểu 
tình ở nghĩa trang Pere Lachaise, một quận phía đông Paris nơi rất 
đông tầng lớp lao động sinh sống, để tưởng nhớ những người đã 
hy sinh trong thời kỳ Công Xã Paris năm 1871. Quốc đã bị cảnh sát 
đánh đập dã man nhưng đã thoát được. Tin tức về vụ việc đó đã 
làm cho một số người quen của ông lo lắng. Vài tuần sau đó, Trần 
Tiến Nam, một trong những thành viên ôn hoà hơn của nhóm, đã 
chuyển khỏi căn hộ, cho rằng những quan điểm chính trị của 
Nguyễn Ái Quốc là quá cấp tiến. 

Ngày 11-7-1921, theo mật vụ báo cáo, một cuộc tranh luận gay 
gắt đã nổ ra giữa Nguyễn Ái Quốc và những người bạn của ông, 
kéo dài từ 9 giờ tối đến tận sáng sớm hôm sau. Hôm sau, cảnh sát 


bám đuôi thấy Quốc rời khỏi căn hộ đến ở với bạn ông là Võ Văn 
Toàn, số 12 đường Buot. Một tuần sau đó, bạn ông là Paul Vaillant- 
Couturier đã giúp ông tìm một căn hộ nhỏ ở số 9 ngõ Compoint, 
một ngõ cụt ở Batignolles, khu ở công nhân ở tây bắc Paris. 

Chỗ ở mới của Nguyễn Ái Quốc vô cùng đơn sơ, kém tiện nghỉ 
so với nơi ở tương đối rộng rãi và tiện nghỉ của ông ở Villa des 
Gobelins. Căn hộ một phòng chỉ đủ kê một chiếc giường, một chiếc 
bàn nhỏ và một tủ quần áo. Cửa sổ duy nhất lại nhìn sang bức 
tường của nhà kế bên, muốn nhìn trời, ông phải nghển cổ ra khỏi 
cửa sổ. Không có điện nên ông phải dùng đèn dầu; không có nước 
nên ông dùng một cái chậu để rửa mặt và giặt quần áo ở bên 
ngoài. Để sưởi ấm, ông dùng một viên gạch đã ủ nóng trong lò 
sưởi của chủ nhà và sau đó gói vào một tờ giấy. Ngày ăn hai bữa 
gồm một ít cá muối hoặc chút thịt. Đôi khi ông chỉ ăn một mẩu 
bánh mì và phô-mai. 

Nguyễn Ái Quốc chia tay nhóm bạn ở Villa des Gobelins và 
chuyển đến nơi ở mới cũng khiến ông phải thay đổi chỗ làm. Ông 
vẫn làm thợ sửa ảnh cùng với Phan Chu Trinh cho đến tháng 
7-1920. Sau đó, theo đơn khai của ông gửi cho cảnh sát ngày 17-9, 
ông trở thành một người trang trí tranh tường Trung Quốc cho một 
người Hoa sản xuất đồ gỗ giả cổ ở khu La-tinh. Tháng 9, khi công 
nhân ở cửa hàng đình công, ông nhận một việc mới ở cửa hàng 
nhiếp ảnh ở phố Froidevaux, chỉ cách căn hộ mới của ông mấy nhà 
ở ngõ Compoint. Là thợ học nghề, ông chỉ kiếm được 40 quan một 
tuần. 

Hoàn cảnh túng quẫn của Nguyễn Ái Quốc không ảnh hưởng gì 
đến cuộc sống của ông. Ông vẫn thường xuyên tham dự các cuộc 
họp chính trị, các cuộc biểu diễn nghệ thuật và thường xuyên đến 
Thư viện Quốc gia. Trong các hoạt động, ông gặp những nhân vật 


nổi tiếng như ca sĩ kiêm diễn viên Maurice Chevaliet và nhà viết 
truyện ngắn Colette. Theo báo cáo của cảnh sát, ông thường tiếp 
đãi khách thăm, nấu bữa tối gồm rau xanh và xì dầu, pha trà nhài 
ở bếp lò nhỏ trên một cái bàn ở góc căn hộ. Mặc dù lương của ông 
sau khi đã trả tiền thuê nhà, tháng chỉ còn lại chút xíu, ông vẫn cố 
gắng đến dự nhiều cuộc họp trên khắp nước Pháp, điều này cho 
mọi người thấy rằng ông nhận được trợ cấp từ Đảng cộng sản. 
Việc Nguyễn Ái Quốc chia tay với nhóm ở căn hộ Villa des 
Gobelins diễn ra nhanh dự đoán là do bất đồng về quyết định 
thành lập Uỷ ban Nghiên cứu thuộc địa của Đảng cộng sản Pháp 
để thúc đẩy việc học chủ nghĩa Marxist ở các thuộc địa của Pháp. 
Nguyễn Ái Quốc trở thành một thành viên tích cực và giữa tháng 
6-1921, ông đưa Phan Chu Trinh đến một trong những cuộc họp 
của Uỷ ban. Vài tuần sau, ông dự cuộc họp thứ hai tại 
Fontainebleau, cách Paris 60 cây số về phía đông nam. Hai ngày 
sau khi trở về, ông đã có cuộc khẩu chiến cuối cùng tại căn hộ. 
Một trong những kết quả tức thì của việc thiết lập Ủy ban 
Nghiên cứu Thuộc địa là việc hình thành một tổ chức mới để đại 
diện cho công dân các nước thuộc địa ở Pháp, đó là Liên hiệp 
Thuộc địa. Trong vài tháng, Nguyễn Ái Quốc đã cân nhắc việc thiết 
lập một nhóm như vậy. Trong một cuộc nói chuyện với một người 
quen khi nằm ở bệnh viện tháng 2-1921, ông có nhắc đến sự cần 
thiết phải thiết lập một tổ chức dưới hình thức của một hiệp hội 
tương hỗ để đoàn kết nhân dân các nước thuộc địa trong cuộc đấu 
tranh giành độc lập. Cũng chỉ trong vài tháng, Hội những người 
yêu nước An Nam của ông đã hợp tác không chính thức với một 
nhóm người Madagasca - thuộc địa của Pháp - và đã thiết lập một 
uỷ ban hành động chung để điều phối các hoạt động chính trị. Các 
nhóm tương tự đã được những người châu Phi sống ở Paris và 
London thiết lập. Giờ đây, theo lệnh của uỷ ban, hình mẫu hợp tác 


không chính thức này được thể chế hoá bằng việc thành lập Liên 
hiệp Thuộc địa, Liên hiệp tự cho mình là có tiếng nói chủ chốt 
trong việc bảo vệ lợi ích của mọi người dân của các nước thuộc 
địa đang sinh sống ở Pháp. Thành lập từ tháng 7-1921, liên hiệp 
này có gần 200 thành viên. Hầu hết là người Madagasca và Việt 
Nam, một số là người Bắc Phi và Tây Ấn. Theo bản tuyên ngôn đưa 
ra, mục tiêu công khai có tính ôn hoà của tổ chức này là chỉ tìm 
cách thông báo cho nhân dân các nước thuộc địa về những sự kiện 
xảy ra ở Pháp và nghiên cứu tất cả các vấn đề chính trị và kinh tế 
ở các nước thuộc địa - trừ mục tiêu cuối cùng là tìm cách xoá bỏ 
hệ thống thuộc địa Pháp. 

Ngay từ đầu, Nguyễn Ái Quốc là động lực chính của tổ chức 
mới này. Ông được bầu vào Ban điều hành cùng với một số đẳng 
viên có uy tín khác của Đảng cộng sản Pháp - người đồng hương 
của ông là Nguyễn Thế Truyền, Max Bloncourt, một thành viên 
người Madagasca và Hadj Ali người Algerie. Ông Quốc là ủy viên 
của ban điều hành và thường xuyên tham dự các cuộc họp của 
ban. Các cuộc họp lúc đầu diễn ra ở đại lộ Valois, gần công viên 
Monceau. Được Đảng cộng sản Pháp tài trợ một phần, trụ sở của 
Liên hiệp nằm ở số 3 Marché des Patriarches, một con đường hẹp 
gần ga Austerlitz ở tả ngạn sông Seine. Với nhiều nỗ lực, ông đã 
bước đầu hợp nhất được các quyền lợi khác nhau của các nhóm. 
Theo như báo cáo của cảnh sát Pháp, điều này không dễ thực hiện 
chút nào. Sự ghen tị và cạnh tranh giữa các nước thường xuyên 
làm gián đoạn các hoạt động của nhóm, trong khi những người 
cánh tả gốc châu Âu thỉnh thoảng than phiền rằng họ bị ngăn 
không cho gia nhập tổ chức này một cách bất công vì hàng rào sắc 
tộc. Một số thành viên người Việt cáo buộc rằng các hoạt động 
giao lưu văn hoá được chú trọng quá nhiều và yêu cầu lập lại một 
tổ chức thuần túy của người Việt. Người châu Phi vặn lại rằng các 


thành viên châu Á cố chấp và ngạo mạn. Nguyễn Ái Quốc nhận 
thấy rằng khó có thể đưa những người dân thuộc địa vốn rất khác 
nhau vào cùng một tổ chức hoạt động theo chung một nguyên tắc. 

Số người tham gia các cuộc họp toàn thể của đại hội liên hiệp 
đã giảm từ cao điểm 200 xuống còn 50 người mỗi phiên. Tại phiên 
họp tháng 2-1923 chỉ còn 27 thành viên tham dự. Trong đó có hai 
thành viên là phụ nữ Pháp. Hai người này đều được cho là tình 
nhân của các nhà hoạt động. Nguyễn Ái Quốc cũng có nữ liên lạc 
viên, mặc dù người ta không rõ những người bạn gái của ông có 
tham gia các hoạt động cấp tiến hay không. Ông đạt được thành 
công nhỏ: Phan Văn Trường, một thời đã cộng tác với ông soạn 
thảo yêu sách gửi các nhà lãnh đạo đồng minh ở Versailles, đồng ý 
gia nhập Liên hiệp. 

Công tác tổ chức Liên hiệp Thuộc địa không phải là hoạt động 
duy nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm cuối cùng sống ở 
Paris. Qua liên lạc với các nhân vật cấp tiến Pháp, ông đã nhận 
biết giá trị của báo chí trong việc tuyên truyền về công cuộc cách 
mạng. Đầu năm 1922, được sự khuyến khích của Ủy ban Nghiên 
cứu Thuộc địa và các thành viên khác của Liên hiệp Thuộc địa, ông 
quyết định thành lập một tờ báo mới có mục đích là kêu gọi nhân 
dân các nước thuộc địa đang sống tại Paris, và cũng là tiếng nói 
của nhân dân các nước thuộc địa trên khắp đất Pháp. Tờ báo này 
có tên là “Người cùng khổ” (Le Paria), bằng tiếng Pháp, nhưng tiêu 
đề của nó được in bằng tiếng Trung Quốc và tiếng A-rập. Số báo 
đầu tiên ra ngày 1-4-1922, các số tiếp theo ra đều đặn hàng tháng; 
sau đó, do các khó khăn về tài chính chồng chất nên các số báo 
phát hành thưa dần. Tờ báo có hình thức và kiểu cách đơn giản, 
mục đích là thông báo độc giả tin tức và quan điểm về các vấn đề 
thuộc địa. 


Nguyễn Ái Quốc, hoạt động không mệt mỏi, là chủ biên của tờ 
báo này. Ông cũng là cây viết chính cho tờ báo và khi không có 
mặt những người khác thì ông thậm chí còn kiêm vẽ tranh, duyệt 
báo và chuyển báo đến với người mua định kỳ. Như ông đã kể lại: 

“Gó lần tôi vừa là chủ bút kiêm thủ quỹ và nhà phân phối tờ Người 
cùng khổ, vừa là người bán. Các đồng chí từ các nước thuộc địa châu 
Á và châu Phi viết bài và kêu gọi sự đóng góp, tất cả những việc còn 
lại đều do tôi đảm nhiệm”. 

Qua các trang báo “Người cùng khổ”, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục 
cải tiến phong cách viết báo của mình. Trong các bài xã luận - đôi 
khi mỗi số báo có từ hai đến ba bài xã luận - ông viết về các vấn 
đề quốc tế. Lúc thì là một bài báo phê phán một khía cạnh nào đó 
của đời sống thuộc địa, thí dụ như hành động độc ác của chính 
quyền Pháp ở châu Phi hoặc Đông Dương. Lúc thì là một mầu 
chuyện về cuộc sống ở nước Nga, luôn được tả như một bức tranh 
về cảnh đồng quê thơ mộng, dù ông chưa bao giờ đặt chân đến đó. 

Bài viết của ông không có gì là đặc biệt. Ông đã biết được tầm 
quan trọng của việc dùng lối viết đơn giản và trực tiếp qua việc 
đọc các tác phẩm của Lev Tolstoy, tác giả của những cuốn tiểu 
thuyết mà ông ưa thích. Những bài báo của ông cũng không tỉnh 
tế. Ông chủ yếu dựa vào các thực tế và con số để đưa ra quan 
điểm, dường như đối với độc giả, ông là một cuốn từ điển thống 
kê sống về cuộc sống ở các nước thuộc địa, từ mức thuế thân ở Bờ 
Biển Ngà đến ngân sách thuộc địa giành cho Đông Dương thuộc 
Pháp. Khi ông không chôn vùi kẻ thù trong đống dữ liệu của mình 
thì ông sử dụng cách nói châm biếm, nhưng ngôn từ của ông 
không đủ sức mỉa mai, châm biếm như Lỗ Tấn, một nhà văn tài 
hoa của Trung Quốc. Ông có xu hướng bỏ qua lý luận mà dựa vào 
việc chỈ trích một cách cay nghiệt trực diện hệ thống thuộc địa và 


những tác động tàn bạo đối với những người bị đè nặng bởi guồng 
máy cai trị. 

Trong những năm sau, nhiều nhà nghiên cứu về ông ngỡ ngàng 
khi thấy một người có sức thu hút cá nhân lớn như vậy và một 
nhân cách tỉnh tế lại có một lối viết tể nhạt và tầm thường đến 
thế. Tuy nhiên, đây chính là điểm mấu chốt tính cách ông và hiệu 
quả chính trị trong nhiều năm. Không giống nhiều nhà lãnh đạo 
theo chủ nghĩa Marx khác, Nguyễn Ái Quốc thấy độc giả của mình 
không chỉ bao gồm chủ yếu là trí thức mà còn có cả dân thường 
như công nhân, nông dân, bộ đội và nhân viên hành chính. Ông 
không mong muốn gây ấn tượng đối với độc giả bằng trí tuệ uyên 
bác của mình mà ông cố gắng thuyết phục họ bằng cách viết đơn 
giản và sinh động để chia sẻ thế giới quan và quan điểm của ông 
về phương cách tạo nên thay đổi. Những bài tệ nhất của ông gây 
nhàm chán đối với độc giả tỉnh tế. Những bài tốt nhất đôi khi gây 
phẩn ứng mạnh mẽ mỗi khi ông mô tả nỗi kinh hoàng của hệ 
thống thuộc địa. 

“Người cùng khổ” chẳng mấy chốc trở thành nổi tiếng và là 
tiếng nói chủ chốt ủng hộ những người bị áp bức ở Pháp. Như 
Nguyễn Ái Quốc đã viết sau này: 

“Chúng tôi bán báo cho các công nhân Việt Nam, tuy họ không đọc 
được Pháp ngữ, nhưng thích mua bởi vì họ biết rằng tờ báo chống Tây 
và sau khi mua nhờ các công nhân Pháp đọc hộ. Ngoài ra, ở Paris còn 
có những nơi mà chúng tôi có thể bán nhiều báo và có lãi. Bởi vì họ và 
chúng tôi đều là những người đồng chí, họ bán báo không lấy tiền thù 
lao, nhưng bán không được nhiều, bởi vì trên thực tế mọi số Người 
Cùng Khổ ïn ra đều bị Bộ Thuộc địa Pháp tìm mọi cách mua”. 

Bất cứ ai bị bắt quả tang đang đọc báo này sẽ bị bắt ngay lập 
tức. Tuy nhiên, Nguyễn Ái Quốc đã tìm cách bí mật chuyển báo 


đến các thuộc địa, lúc đầu ông thu xếp để các thuỷ thủ có thiện 
cảm với cách mạng mang báo trong hành lý của họ. Khi các nhà 
chức trách Pháp bắt được thì lại có một cách mới. Cuối cùng, các 
báo được gửi đi bằng cách nhét vào các đồng hồ đồ chơi. Đó là 
một cách tuyên truyền tốn kém nhưng đạt được mục đích. 

Tuy nhiên, thiếu kinh phí vẫn luôn là vấn đề phải lo liệu. Tờ 
báo nhận được trợ cấp thường xuyên từ Liên hiệp Thuộc địa, 
nhưng ít nhất nó phải tự trang trải một phần kinh phí. Nhìn chung, 
tờ báo bán không chạy. Số báo đầu tiên có 300 độc giả đặt báo, 
nhưng sau đó giảm xuống 200 trong tổng số 1.000 bản in cho mỗi 
số. Một số được bán tại các cuộc họp của Liên hiệp, vài trăm tờ 
được gửi qua nhiều đường khác nhau đến các nước thuộc địa. Số 
còn lại được bán tại các cửa hàng nhỏ. Chưa đủ, báo này còn được 
đem cho không. Cảnh sát vẫn lo ngại về tờ báo mà họ cho là 
phương tiện tuyên truyền của cộng sản. Tất cả những người đăng 
ký mua báo dài hạn đều nằm trong sổ đen của cảnh sát. 

Nguyễn Ái Quốc tiếp tục viết bài cho các báo và tạp chí cánh tả 
khác ở Paris. Ông cũng đã chuyển sang viết truyện. Năm 1922, Vua 
Khải Định được mời sang Pháp nhân kỷ niệm và dự triển lãm 
thuộc địa được tổ chức tại Marseilles từ tháng tư đến tháng tám. 
Tin đồn có âm mưu ám sát và một số người nghi ngờ Nguyễn Ái 
Quốc hoặc Phan Chu Trinh có liên quan đến vụ này. Nhằm tránh 
dư luận không có lợi, Albert Sarraut cố thuyết phục Phan Chu 
Trinh không tỏ ra phẩn đối chuyến thăm đó, nhưng Trinh đã bỏ 
qua đề nghị đó và viết một bức thư công khai gửi vua Khải Định. 
Trong thư, ông cực lực chỉ trích vai trò của ông ta như một nhà 
cầm quyền bù nhìn của một nước bại trận. Nguyễn Ái Quốc cũng 
nhân dịp đó thúc đẩy những mục tiêu của riêng ông, chủ biên các 
bài báo viết về chuyến thăm này và tự tay viết một bức thư, được 
công bố vào ngày 9-8-1922, trên tờ Nhân dân (Journal du Peuple). 


Bức thư mô tả Khải Định như một thứ đồ trang sức rẻ tiền được 
trưng bày tại một cuộc triển lãm, được giữ trong tủ kính cửa hàng 
trong khi người dân của ông ta còn ngập ngụa trong vũng bùn. 
Ông cũng sáng tác một vở kịch có tên “Con Rồng tre”, nhạo báng vị 
hoàng đế và chuyến đi Pháp theo nghỉ lễ hoàng gia. Vở kịch trình 
diễn thời gian ngắn tại Câu lạc bộ Faubourg, để lại ấn tượng sâu 
sắc với khán giả. Khi tin đó lan sang Đông Dương, nó càng gây 
thêm sự chia rẽ giữa hai cha con Nguyễn Ái Quốc. Khi được thông 
báo về các nhận xét của Quốc, ông Sắc tuyên bố, “bất cứ người con 
trai nào không chấp nhận vua thì cũng chằng công nhận cha mình”. 

Chuyến thăm của vua Khải Định là cơ hội cuối cùng để Nguyễn 
Ái Quốc và Phan Chu Trinh cùng đứng về một phe trong một vấn 
đề chính trị, nhưng họ đã không thể thống nhất về phương thức 
tốt nhất để giải phóng đất nước. Tháng 2-1922, ông Trinh gửi một 
bức thư cho người đồng sự trễ trong khi ông thăm Marseilles. Bức 
thư không đả động gì đến sự khác biệt rõ ràng về ý thức hệ giữa 
hai người mà tập trung vào vấn đề chiến thuật. 

Trong khi giữ quan điểm của mình là coi trọng việc nêu cao tỉnh 
thần và tri thức của người Việt Nam thông qua giáo dục, ông Trinh 
công nhận rằng ông là người bảo thủ và một “con ngựa già đã mệt” 
so sánh với Quốc, “con tuấn mã hăng say”. Nhưng ông lập luận rằng 
Quốc đang phí thời gian ở lại nước ngoài và viết những bài báo 
bằng thứ tiếng mà chẳng mấy người Việt Nam hiểu được. Ông nói, 
đó là sai lầm của Phan Bội Châu khi ông tìm cách tuyển những người 
yêu nước sang học ở Nhật Bằẳn. Ông khuyên Quốc nên về nước và 
kêu gọi người dân trong nước. Ông kết luận, nếu được như vậy thì 
“tôi tin rằng học thuyết mà anh hằng ấp ủ có thể được thấm nhuần 
trong tâm trí nhân dân chúng ta. Ngay cả nếu anh có thất bại thì 
những người khác sẽ tiếp tục gánh vác nhiệm vụ đó”. 


Nguyễn Ái Quốc đang quá thiết tha với sự nghiệp đang tiến 
triển của mình trong phong trào cách mạng Pháp đến mức không 
lưu ý đến lời khuyên của ông Trinh. Trong vòng vài năm, từ chỗ 
được ít người biết đến, ông đã trở thành người đi đầu trong phong 
trào cấp tiến ở Pháp và là thành viên có uy tín nhất của cộng đồng 
người Việt ly hương. Được sự trợ giúp của Georges Pioch, một trí 
thức cấp tiến uy tín có liên hệ với Câu lạc bộ Faubourg, ông đã 
trau đồi kỹ năng nói và bắt đầu tham gia tích cực vào các cuộc 
thảo luận với các đẳng viên có uy tín của Đẳng cộng sản Pháp. Tại 
Đại hội đầu tiên của Đảng tổ chức ở Marseilles cuối tháng 
12-1921, ông đã phát biểu về vấn đề thuộc địa và được bầu làm 
đại diện của quận Seine. 

Ngay sau khi Quốc đến Marseilles để dự Đại hội, hai cảnh sát 
mặc thường phục tìm cách bắt giữ ông, nhưng ông đã thoát và đến 
toà nhà nơi đang diễn ra cuộc họp. Cuối thời gian diễn ra hội nghị, 
ông được các đại biểu hộ tống qua nhóm cảnh sát tuần tra đến một 
nơi bí mật cho tới khi ông có thể trở lại Paris. 

Tại thủ đô, cảnh sát tiếp tục giám sát mọi hành động đi lại của 
Nguyễn Ái Quốc, và vào tháng 11, có thể do áp lực từ cảnh sát, 
ông đã bị chủ đuổi việc tại cửa hàng nhiếp ảnh cạnh căn hộ ông ở. 
Thất nghiệp, ông tìm các công việc khác, nhưng cuối cùng ông đã 
quay lại với nghề nhiếp ảnh bằng cách thành lập một văn phòng ở 
ngay căn hộ của ông. Ông chỉ làm việc vào buổi sáng để thời gian 
còn lại tham gia các hoạt động chính trị. 

Là đẳng viên hàng đầu của Đảng cộng sản Pháp và đại diện có 
uy tín nhất của các nước thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục thu 
hút sự quan tâm đáng kể của cơ quan an nỉnh Pháp. Cảnh sát theo 
dõi chặt chẽ các hoạt động hằng ngày của ông và hai đặc vụ được 
cử riêng để theo dõi ông thường xuyên. Ngày 22-6-1922, Albert 


Sarraut một lần nữa mời ông đến Bộ Thuộc địa để thẩm vấn. 
Trong suốt cuộc gặp, Bộ trưởng hết đe doạ lại mua chuộc ông. 
Sarraut mở đầu cuộc nói chuyện bằng việc tuyên bố rằng những kẻ 
gây rối liên kết với các phần tử “Bolsevich” ở Pháp đang có dự tính 
gây rắc rối ở Đông Dương tất yếu sẽ bị đập tan. Nhưng ông ta nói 
thêm rằng ông ngưỡng mộ những người như Nguyễn Ái Quốc vì 
có mục đích vững vàng và ý chí đạt mục đích đó. Nhưng với sức 
mạnh của ý chí thì phải có sự hiểu biết, Sarraut kết luận, những gì 
đã qua thì cho qua. “Nếu ông cần bất cứ điều gì thì tôi luôn sẵn sàng 
phục vụ ông. Bây giờ chúng ta đã biết nhau, ông có thể đề cập thẳng 
với tôi”, Nguyễn Ái Quốc đứng dậy và cảm ơn Bộ trưởng rồi nói 
“Mục tiêu chính của cuộc đời tôi và cái mà tôi cần nhất là tự do cho 
đồng bào tôi. Tôi có thể đi được chưa?”. 

Vài ngày sau, Quốc viết một bức thư gửi Bộ Thuộc địa, thư này 
được đăng trên tờ “Người cùng khổ”, “Nhân đạo” (nay là cơ quan 
ngôn luận của Đảng cộng sản Pháp) và “Nhân dân”. Ông bày tỏ 
lòng biết ơn về việc các nhà cầm quyền Pháp đã cung cấp cho ông 
một “sĩ quan hầu cận riêng” (rõ ràng là ám chỉ đến sự theo dõi của 
mật vụ) và nhận xét rằng: 

“Trong khi Quốc Hội đang cố tìm cách tiết kiệm tiền, giảm biên chế 
hành chính do ngân sách thâm hụt quá lớn, ngành nông nghiệp và công 
nghiệp thiếu lao động, nhà nước tăng thuế đánh vào lương công nhân 
và khi việc tái Ổn định dân số để có nhiều sức sẳằn xuất chưa hoàn 
thành, nếu ai đó chấp nhận ân huệ mà ân huệ cá nhân ấy làm yếu 
quyền lực của công dân - các sĩ quan phụ tá - người đó không phải là 
người yêu nước, họ chỉ là kẻ vô dụng, xài đồng tiền mà giai cấp vô 
sản phải đồ mồ hôi mới kiếm được”. 

Ông nói thêm, để giải quyết vấn đề này, ông thông báo công 
khai các hoạt động thường ngày của mình: 


Buổi sáng: từ 8-12 giờ ở xưởng 

Buổi chiều: ở toà báo (tất nhiên của cánh tả) hoặc thư viện. 

Buổi tối: ở nhà hoặc tham dự các cuộc nói chuyện mang tính giáo 
dục. 

Chủ nhật và các ngày nghỉ: thăm các bảo tàng và các nơi khác. 

ChỈ có vậy. 

Hy vọng rằng cách làm việc thuận tiện và hợp lý này sẽ làm cho 
Ngài hài lòng, chúng tôi xin gửi lời chào. 

Nguyễn Ái Quốc 

Rất có thể Sarraut không thấy bức thư ngắn của Nguyễn Ái 
Quốc mang tính châm biếm một chút nào, vẫn tiếp tục quan tâm 
đến hành tung của ông Quốc. Có lần Sarraut gửi cho Toàn quyền 
Maturice Long ở Đông Dương một bức điện, thông báo rằng chính 
phủ đang xem xét đề nghị bắt Nguyễn Ái Quốc và trả ông về nước. 
Tuy nhiên, Lông nhìn nhận vấn đề theo một cách riêng, ông lập 
luận rằng nếu để Quốc ở Pháp thì sẽ dễ theo dõi các hoạt động của 
Quốc hơn. Khi Sarraut đề nghị đày Quốc đến một vùng chịu ảnh 
hưởng của Pháp ở nam Trung Hoa, Long trả lời rằng ông Quốc có 
thể sẽ gây ảnh hưởng đối với các sự kiện ở Đông Dương từ một 
nơi gần về mặt địa lý như vậy. 

Cho đến lúc đó, việc các nhà chức trách gây khó khăn chỈ gây 
khó chịu không đáng kể cho Nguyễn Ái Quốc, nhưng thái độ của 
các đồng chí đối với cuộc đấu tranh chung mới khiến ông buồn 
nắn hơn nhiều. Mặc cho mọi nỗ lực, nhưng người bạn Pháp vẫn 
bỏ qua không coi vấn đề thuộc địa là quan trọng. Sau sự khởi đầu 
được quảng cáo rầm rộ, Ủy Ban Nghiên Cứu Thuộc địa đã thật sự 
rơi vào tình trạng suy thoái. Các tạp chí của đảng ít khi đề cập đến 
vấn đề thuộc địa. Ông phàn nàn, ngay cả tờ “Nhân Đạo” cũng 
không đề cập đến sự nghiệp của nhân dân thuộc địa trong một vai 


trò xứng đáng. Ông viết, các tờ báo của giai cấp tư sẳẩn còn đưa tin 
nhiều hơn đến các thuộc địa, trong khi đó rất nhiều chiến hữu 
“vẫn nghĩ rằng các thuộc địa chả có gì ngoài đất cát dưới chân và 
nắng chói chang trên đầu. Hầu như chỈ có vậy”. 

Ông Quốc than vãn rằng việc Đảng cộng sản Pháp không giải 
quyết vấn đề thuộc địa dẫn đến việc thiếu hiểu biết chung giữa 
giai cấp công nhân Pháp và giai cấp công nhân ở các nước thuộc 
địa. Các công nhân Pháp coi dân bản xứ là kém cỗi hơn và không 
đáng kể, không hiểu biết chứ chưa nói gì đến hành động. Tuy nhiên, 
ông cũng công nhận rằng thành kiến đến từ cả hai phía. Ở các 
thuộc địa, tất cả những người Pháp, bất kể thuộc tầng lớp nào, 
đều bị coi là “những kể bóc lột tàn ác”. 

Nguyễn Ái Quốc kiên trì thúc giục đồng chí của mình về vấn đề 
thuộc địa. Tại đại hội Đẳng cộng sản Pháp tổ chức tại Paris tháng 
10-1922, ông và các đại diện khác các nước thuộc địa đã trình một 
nghị quyết thúc giục phong trào Cộng sản thế giới chú ý hơn nữa 
đến vấn đề thuộc địa. Nhưng sau hội nghị Tours và những người 
có ý kiến ôn hoà ra đi, thái độ trọng châu Âu vẫn bao trùm trong 
các phần tử cấp tiến gia nhập Đảng cộng sản. Đôi khi giới lãnh đạo 
có những cố gắng không dứt khoát trong việc tổ chức cộng đồng 
công nhân Việt Nam ở Pháp (hầu hết là những người lao động 
chân tay, công nhân bốc vác và đầu bếp). Một số người Việt được 
bổ nhiệm vào các chức vụ có uy tín của đẳng. Nhưng chỉ là những 
chuyện nho nhỏ như vậy. 

Sự bất bình của Nguyễn Ái Quốc về vấn đề này có thể đã làm 
tăng giọng chống Pháp trong các bài viết của ông. Cuối năm 1921, 
khi trở về từ Marseilles, nơi ông chứng kiến điều kiện làm việc khổ 
sở của công nhân người Việt, ông bắt đầu ký các bài báo của mình 
với bút danh mới là Nguyễn Ô Pháp, có nghĩa là “Nguyễn ghét 


người Pháp”, Có lần ông giận dữ bỏ đi sau một cuộc nói chuyện với 
một đẳng viên kỳ cựu của Đẳng, người có trách nhiệm giải quyết 
các vấn đề thuộc địa. Đáp lại, Jacques Doriot - đảng viên cộng sẳn 
Pháp trẻ tuổi mới nổi - chỉ ôn tồn khuyên ông bớt giọng trong các 
bài báo. 

Tháng 3 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc rời căn hộ nhỏ ở ngõ 
Compoint và chuyển vào trụ sở của tờ “Người cùng khổ”, bấy giờ là 
trụ sở của Liên hiệp Thuộc địa trên đường Marche des Patriarches. 
Có thể việc chuyển chỗ ở là để tạo thuận lợi hơn cho công việc của 
ông hoặc cho việc giữ quỹ. Văn phòng của tờ báo nằm ở tầng trệt, 
ông ở một phòng ở tầng trên với giá 100 quan một tháng. Đây là 
nơi trú ngụ cuối cùng của ông ở Paris. 

Trong việc xuất bản tờ báo, ông nhận được sự giúp đỡ của 
Nguyễn Thế Truyền - một ngôi sao trẻ đang lên trong phong trào 
dân tộc Việt Nam. Sinh năm 1898 gần Hà Nội, ông Truyền đến 
Paris năm 1920 để học nghề kỹ thuật. Một năm sau, ông gia nhập 
Đảng cộng sản Pháp và bắt đầu cộng tác với Quốc tại Liên hiệp 
Thuộc địa. Trong thời gian dài ông gần như là đồng sự gần gũi 
nhất của ông Quốc trong cộng đồng người Việt. 

Tháng mười trước đó, khi dự Đại hội Đảng ở Paris, Nguyễn Ái 
Quốc đã gặp Dimitri Manunsky, một quan chức cao cấp của Quốc 
tế Cộng sản ở Liên Xô. Tại Đại hội, Manunsky đã nghe Quốc công 
khai chỉ trích việc thiếu quan tâm đến vấn đề thuộc địa trong nội 
bộ đẳng. Nhiều tháng sau đó, khi Manunsky được lệnh của Ủy ban 
điều hành của Quốc tế cộng sản chuẩn bị một báo cáo về các vấn 
đề quốc gia và thuộc địa để trình bày tại Đại hội Quốc tế cộng sản 
lần thứ năm mùa hè năm 1924, ông đã nhớ đến người Việt Nam 
trẻ tuổi đầy nhiệt huyết ở Paris. Nguyễn Ái Quốc đã được mời đến 
Moscow theo đề nghị của đồng chí Manunsky để làm việc cho 


Quốc tế Cộng sản II. 

Với Nguyễn Ái Quốc, lời mời đến Moscow là một phần thưởng 
cho những nỗ lực của ông nhân danh Đẳng, và có thể là một cơ 
hội để quay lại châu Á nhằm thúc đẩy công cuộc cách mạng ở Việt 
Nam. Nhưng ông giải quyết việc này với sự thận trọng cố hữu của 
mình. Để tránh lộ tin tức về chuyến đi của ông cho cảnh sát, ông 
báo với bạn bè rằng ông sắp đi miền nam nước Pháp nghỉ 3 tuần. 
Sau đó, khi đã lên lịch hoạt động thường xuyên nhằm đánh lạc 
hướng hai “vệ sĩ mật vụ” để họ nới lỏng việc giám sát, ngày 13 
tháng 6 ông đã bí mật rời một rạp chiếu bóng bằng cửa sau và vội 
vã đến nhà ga phía Bắc, nơi một người bạn trao hành lý cho ông và 
sau đó ông đi tàu đến Berlin trong vai một thương nhân châu Á 
giàu có, miệng ngậm xì-gà. Ông đến Berlin vào ngày 18 khi mà tiền 
đã cạn nhanh chóng do tỈ lệ lạm phát khủng khiếp ở nước Đức 
thời hậu chiến. Nhờ liên lạc với Đẳng cộng sản Đức, ông tiếp tục 
đến Hamburg. Sau đó, ông lên tàu khách Karl Liebknecht để đến 
nước Nga Xô viết. Ông đến Petrograd vào ngày 30-6-1923 với thị 
thực mang tên Trần Vang - một thương gia người Trung Quốc. 

Việc Nguyễn Ái Quốc rời Paris đột ngột làm cảnh sát ngạc 
nhiên. Những người vẫn theo dõi ông lúc đầu báo cáo lên Bộ 
Thuộc địa rằng ông đã rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng nhưng 
không trở lại. Sau đó họ đã mắc mưu ông và cho rằng ông đã đi 
nghỈ ở phương nam. Sau đó nhiều tuần, họ mới nhận ra rằng ông 
đi đến nước Nga Xô viết. Việc ông biến mất đã làm cho người quen 
của ông hoang mang. Ông đã gửi thư cho bạn bè nói rằng ông đã 
rời Pháp và xin lỗi vì ông đã không báo cho đồng sự của ông về 
cuộc ra đi đột ngột này. Ông nói một cách gián tiếp là sẽ rút lui vào 
bí mật và sẽ không trở về sau nhiều năm. Ông còn hứa sẽ viết thư 
cho họ. 


Rời Paris đi nước Nga Xô viết, Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện 
cuộc đoạn tuyệt mang tính biểu tượng cuối cùng với con đường 
cải cách của bạn ông là ông Phan Chu Trinh và đi theo sự nghiệp 
cách mạng của Viladimir Lenin. Nhưng người bạn già của ông ở 
Villa des Gobelins chúc ông thành công. Trong một bức thư gửi 
một người quen là người Việt Nam vào tháng 9, ông Trinh đã bảo 
vệ ông Quốc trước những chỉ trích nhắm vào ông: “Mặc dù Nguyễn 
Ái Quốc còn trễ và các hành động của ông ấy không được suy xét một 
cách khôn ngoan, nhưng điều đó không quan trọng bởi vì Nguyễn Ái 
Quốc có một trái tim yêu nước”. Ông Trinh kết luận, Quốc đã lựa 
chọn con đường khó khăn và đơn độc để giải phóng đồng bào 
mình và mọi người phải tôn trọng trái tim đầy nhiệt huyết của 
Quốc. 


(HUUNG 


NIÌ li WINU TẬP 3ƒ 


Cuối mùa hè năm 1923, nước Nga Xô viết vẫn trong giai đoạn 
phục hồi sau gần 7 năm chiến tranh, cách mạng và nội chiến đầy 
gian khó. Bên ngoài Petrograd, Moscow và một số thành phố lớn 
khác ở các vùng châu Âu của nước Nga, theo hồi ức của Lev 
Trotsky, cách mạng tháng Mười là một “cuộc cách mạng qua điện 
tín”. Ở các làng quê và thị trấn nằm rải rác thuộc đế quốc Nga rộng 
lớn, Lenin chỉ có khoảng 50.000 người Bolsevich - thời điểm diễn 
ra các cuộc nổi dậy - và được sự ủng hộ ít ỏi của hàng triệu nông 
dân Nga, những người không hiểu gì về tư tưởng Marx và thậm 
chí còn không quan tâm đến số phận của cách mạng thế giới. 

Lúc đầu, Ban lãnh đạo cuộc cách mạng đã cố gắng hợp pháp hoá 
bằng cách thông báo về sự ra đời của chính phủ mới bằng cách gửi 
điện tín cho tất cả các đơn vị hành chính. Nhưng chẳng mấy chốc 
mọi người nhận thấy rằng một tờ giấy như vậy chưa đủ để đưa ra 
quyền lực cách mạng đến được vùng xa xôi của Sa hoàng. Vài tuần 
sau khi tấn công Cung điện Mùa đông vào tháng 10-1917 (lịch 
Nga), các lực lượng đối lập bắt đầu xuất hiện: Các phần tử Bạch 
vệ trung thành với Sa hoàng Nikolai đệ nhị và nền quân chủ cũ; 
các lực lượng dân tộc trong các nhóm dân tộc thiểu số dưới đế chế 
cũ, từ Ukraina đến Trung Á; thậm chí cả các đội quân nước ngoài 


đóng ở Nga để giúp đánh Đức. 

Đảng Bolsevich đã cấp tốc huy động nhân lực từ lực lượng công 
nhân và nông dân nghèo để xây dựng Hồng quân. Sau ba năm đổ 
máu, cuối cùng chính phủ đã trấn áp được các lực lượng phản 
cách mạng và thiết lập sự kiểm soát chặt chẽ đối với nhà nước Xô 
viết mới. Nhưng trong quá trình đó, chính phủ đã xa rời các tầng 
lớp chủ chốt trong xã hội Nga, trong đó có nông dân, những người 
mà mùa màng của họ bị nhà nước trưng thu để nuôi Hồng quân và 
người lao động trong các thành phố, các thành viên của các nhóm 
dân tộc không phải là người Nga mà lãnh đạo của họ đã bị đánh 
bại và làm suy yếu một cách không thương tiếc bởi lực lượng an 
ninh Xô viết, và những người khác bị lực lượng an ninh của Feliks 
Dzerzhinsky bắt giữ và hành quyết, thường được biết đến với cái 
tên Cheka (UỶ ban đặc biệt) 

Trong khi nước Nga cố gắng phục hồi sau cuộc nội chiến, Lenin 
cũng nhận thấy rằng Nga cần phải trải qua giai đoạn tư bản chủ 
nghĩa trước khi bắt đầu quá trình chuyển đổi khó khăn lên chủ 
nghĩa xã hội. Năm 1921, ông thúc đẩy một chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội ôn hoà hay còn gọi là Chính sách kinh tế mới gọi là 
NEP. Các nhân tố chính của chương trình này là kết hợp các kỹ 
thuật của tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa để tăng cường sản 
xuất, trong khi đó phổ biến khái niệm sở hữu của chủ nghĩa xã hội 
và duy trì sự quản lý vững chắc của Đảng đối với hệ thống chính 
trị. Các ngành mũi nhọn và công ích và các ngân hàng vẫn nằm 
trong tay nhà nước nhưng doanh nghiệp tư nhân thì hoạt động ở 
các cấp độ thấp hơn. Việc trưng thu ngũ cốc bắt buộc, gây ra sự 
bất ổn nghiêm trọng ở khu vực nông thôn, đã được thay thế bằng 
việc đánh thuế sản xuất. Đất đai vẫn nằm trong tay tư nhân. 


Những ngày đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc ở thiên đường xã hội 


chủ nghĩa mới mà trước đó ông đã mô tả đầy nhiệt huyết trong các 
bài báo viết ở Pháp, chắc hẳn đã làm cho ông ít nhiều mất đi nhuệ 
khí. Sau khi rời tàu Karl Liebknecht ở bến cảng Petrograd, ông đã 
bị một nhân viên nhập cảnh trẻ nghỉ ngờ, thẩm vấn. Do thiếu giấy 
tờ chính thức ngoại trừ thị thực giả mang tên một nhà buôn Trung 
Quốc. Thị thực này trước đó được lãnh sự quán Xô viết ở Berlin 
chấp nhận, nhưng lại không có địa chỉ liên lạc trong thành phố, 
ông đã bị giam vài tuần “trong một không khí căng thẳng” cho đến 
khi lai lịch của ông được xác minh bởi một đại diện của Đẳng cộng 
sản Pháp ở Moscow. Sau đó ông được phép đi lại và lên tàu đi 
Moscow vào cuối tháng 7. Sau khi ở tạm trong một khách sạn gần 
điện Kreml, ông được vào làm ở Văn phòng Viễn Đông (gọi tắt là 
Dalburo) tại trụ sở của Quốc tế Cộng sản đối diện với Bảo tàng 
Rumyantsev (nay là thư viện Lenin). 

Văn phòng Viễn Đông được thành lập do kết quả Đại hội lần 
thứ hai của Quốc tế Cộng sản năm 1920 theo đề nghị của Maring 
(tên thật là Hendrik Sneevliet), đại biểu người Hà Lan, sau này có 
uy tín lớan, làm cố vấn của Đảng cộng sản Trung Quốc. Là một 
người tin tưởng sâu sắc vào tầm quan trọng của các vùng thuộc 
địa đối với tương lai của cách mạng thế giới, Maring đã đề nghị 
thành lập các phòng tuyên truyền cho Trung Đông và Viễn Đông 
cũng như mở một Viện Marxist ở Moscow để đào tạo cho các nhà 
lãnh đạo cách mạng châu Á có triển vọng. Với việc các luận chứng 
của Lenin sắp được thông qua, đề nghị của Maring cũng đã được 
chấp thuận, và tháng 6-1920, tại một cuộc họp của Uỷ ban điều 
hành của Quốc tế Cộng sản, Văn phòng Viễn Đông đã được thành 
lập dưới sự dẫn dắt của G. Safarov - nhà Đông phương học người 
Nga. 

Những tháng sau đó, các nhà lãnh đạo Quốc tế Gộng sản đã 
thực hiện một số bước đi khác để thúc đẩy thiết lập phong trào 


cách mạng ở châu Á và châu Phi. Tất cả các Đẳng cộng sản ở Tây 
Âu đã được hướng dẫn thiết lập các Uỷ ban thuộc địa để đánh giá 
tình hình và ủng hộ cuộc đấu tranh của những người bị áp bức ở 
thuộc địa của họ (do đó Ban nghiên cứu thuộc địa đã được đặt ở 
Pháp). Trong khi đó, đã có các kế hoạch thiết lập các viện đào tạo 
ở nước Nga Xô viết để truyền bá cho những người có tư tưởng cấp 
tiến của châu Á và châu Phi và chuẩn bị cho họ quay về quê hương 
để tiến hành các hoạt động cách mạng. 

Đến lúc đó, Quốc tế Cộng sản III bắt đầu tham gia vào một số 
hoạt động ban đầu ở Đông Á. Mùa xuân năm 1920, Grigori 
Voitinsky - đại diện của Quốc tế Cộng sản - được cử sang Trung 
Hoa để liên lạc với các nhà cách mạng ở đó. Các đại diện khác 
đóng ở Vladvostok cũng sang Thượng Hải, Sài Gòn và Singapore để 
thiết lập đường dây liên lạc với các phần tử cấp tiến và giúp họ 
hoạt động cách mạng. Tháng 11-1920, có tin là hai người Nga vừa 
chân ướt chân ráo đến Sài Gòn đã bị trục xuất do bị nghỉ vấn là đã 
thực hiện các hoạt động đó. 

Với bản chất hăng hái, nhiệt tình, Nguyễn Ái Quốc đã không để 
phí thời gian làm cho mọi người biết đến sự hiện diện của mình. 
Chẳng bao lâu sau khi đến Moscow, ông viết một bức thư gửi Uỷ 
ban Trưng ương Đảng cộng sản Pháp, chỉ trích các đồng sự của 
mình đã không chú ý gì đến các quyết định của Đại hội Quốc tế 
Cộng sản lần thứ tư và mở rộng các hoạt động về các vấn đề thuộc 
địa. Trong khi ông công nhận rằng Đảng cộng sản Pháp đã bước 
đầu tuân thủ lệnh của Quốc tế Cộng sản II thiết lập Ban nghiên 
cứu thuộc địa cũng như có một chuyên mục thường kỳ về vấn đề 
thuộc địa trên tờ báo của đẳng LHumanite (Nhân Đạo), ông phàn 
nàn rằng trong những tháng gần đây, chuyên mục đó đã bị đình lại 
vì do thiếu ông, uỷ ban trên hầu như đã chết rồi. Ông nêu rõ, “các 
tuyên bố đưa ra tại Đại hội toàn quốc ủng hộ người dân thuộc địa đã 


giúp củng cố tình cảm của họ đối với Đẳng”, nhưng “nếu chỉ lặp đi 
lặp lại một điều mà không thực hiện thì không hợp lý”. Người dân 
thuộc địa, thấy có nhiều lời hứa mà có rất ít việc làm cụ thể, sẽ 
bắt đầu tự hỏi liệu những người cộng sản có nghiêm túc không 
hay chỈ bịp bợm. Cuối thư, ông nhắc nhở rằng một điều kiện then 
chốt để gia nhập Quốc tế Cộng sản III là vận động một cách hệ 
thống để ủng hộ công cuộc giải phóng người dân thuộc địa. 

Nguyễn Ái Quốc cũng đã viết một báo cáo lên Đoàn chủ tịch của 
Ban điều hành Quốc tế Cộng sản III, nêu chỉ tiết ý tưởng của mình 
về phương cách thúc đẩy đấu tranh cách mạng ở Đông Dương. 
Theo như ông mô tả, tình hình hầu như chẳng có hứa hẹn gì. Bắc 
Kỳ và Nam Kỳ dưới sự kiểm soát trực tiếp của người Pháp, trong 
khi Trung Kỳ về danh nghĩa vẫn nằm dưới quyền của triều đình, 
nhưng thực tế cũng nằm dưới ách đô hộ thực dân. Giới vô sản 
thành thị chỉ chiếm 2% tổng dân số và chưa có tổ chức. Tầng lớp 
trung lưu nhỏ, chủ yếu sống ở các thành phố lớn là Hà Nội và Sài 
Gòn và ở các thành phố là thủ phủ của các tỉnh trên toàn đất nước, 
tuy nhiên, về mặt kinh tế, bộ phận dân cư này chủ yếu bao gồm 
Hoa kiều. Giai cấp tư sản bao gồm các tiểu thương, viên chức, 
nhân viên chính phủ ở cấp thấp, và thợ thủ công có rất ít và không 
có quan điểm chính trị kiên định, mặc dù họ thực sự có xu hướng 
ủng hộ sự nghiệp độc lập dân tộc. Nông dân bị đàn áp nặng nề và 
nếu được tổ chức họ sẽ là lực lượng đầy tiềm năng của phong trào 
cách mạng. Lực lượng chủ chốt hành động mạnh mẽ về chính trị 
là trí thức và sĩ phu yêu nước. Ông nói, chính họ đã phát động các 
cuộc khởi nghĩa chống chính quyền trước đây. Do đó nhu cầu cấp 
thiết là có hoạt động phối hợp giữa những người yêu nước “cách 
mạng dân tộc” và một Đảng cộng sản. 

Các khuyến nghị của Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn theo chủ nghĩa 
Lenin, như đã được phản ánh trong các “Luận cương về các vấn đề 


dân tộc và thuộc địa” của Lenin. Nhưng trong bối cảnh các sự kiện 
đang diễn ra tại Moscow, sự quan tâm đến thuộc địa đã giảm sút 
mạnh mẽ kể từ Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ hai, người ta 
không biết các ý tưởng của ông có thu hút sự quan tâm của những 
người cấp trên hay không. Trong khi đó, các quan chức Xô viết có 
ảnh hưởng, dần dần nhận ra sự có mặt của nhà cách mạng trẻ đầy 
tham vọng đến từ Đông Dương và thực tế Quốc là một trong số ít 
nhà cộng sản châu Á sống ở Moscow lúc đó và họ nhận thức được 
những gì ông có thể làm. Trong suốt mùa hè năm 1923, đã có sự 
quan tâm mạnh mẽ tới quan điểm của Lenin về một chính phủ 
công nông ở các xã hội chưa trải qua thời kỳ cách mạng công 
nghiệp. Ở Praha, các phần tử theo chủ nghĩa dân tuý đã thiết lập 
một “Quốc tế Xanh” nhằm nhận được sự hỗ trợ của các nhóm nông 
dân ở khu vực. Nổi lên trong nỗ lực này là Thomas Dombal (còn 
gọi là Dabal - cộng sản người Ba Lan), trước đó đã bị chính phủ Ba 
Lan bắt và đưa sang Moscow vào mùa xuân năm 1923 để trao đổi 
tù binh với nước Nga Xô viết. 

Trong bối cảnh hầu hết những người Bolsevich, phẳẩn ánh quan 
điểm của những người theo chủ nghĩa Marxist châu Âu khác, luôn 
nghỉ ngờ nông dân về bản chất là “tư sản” trên cơ sở khái niệm tài 
sản tư nhân, nên rất ít quan chức của Quốc tế Cộng sản III quan 
tâm đến các ý tưởng của Dombal, nhưng họ đồng ý thúc đẩy thực 
hiện những ý tưởng này. Để chuẩn bị một hội nghị mang tính tổ 
chức, họ tận dụng một cuộc triển lãm nông nghiệp quốc tế ở 
Moscow vào tháng 8, và quyết định tìm kiếm một phòng họp rộng 
cho đại biểu nước ngoài có quan tâm đến nông dân. Nguyễn Ái 
Quốc, dường như quan tâm đến mọi sự việc đang diễn ra ở 
Moscow, đã tham dự triển lãm khai trương lần đầu vào tháng 8, và 
người ta phỏng đoán rằng ông được chọn làm đại biểu đại diện 
cho Đông Dương tại Hội nghị Nông dân Quốc tế tổ chức tại 


Moscow vào ngày 10-10-1923. Ông đã nói lên quan điểm của mình 
về vai trò của giai cấp nông dân trong báo cáo gửi Ban điều hành 
Quốc tế Cộng sản, khi ông nhận xét rằng vì họ bị bóc lột một cách 
tàn nhẫn, họ “rất yêu nước”. 

Hội nghị được tổ chức tại Cung điện Andreyevsky, trong Điện 
Kreml, và Nguyễn Ái Quốc tham dự với tư cách là một trong 150 
đại biểu đến từ 40 nước khác nhau. Mikhail Kalinin, một đẳng viên 
kỳ cựu, vừa được cử làm Chủ tịch Liên bang Nga, phát biểu khai 
mạc, trong khi cựu trào Bolsevich là Grigori Zinoviev, lúc đó lđứng 
đầu Quốc tế Cộng sản, đã trình bày quan điểm chính thức của 
Đảng về vai trò của nông dân trong cách mạng thế giới. 

Ngày 13-10-1923, Nguyễn Ái Quốc đã phát biểu tại Hội nghị. 
Phát biểu bằng tiếng Pháp (vì chưa thạo tiếng Nga). Ông không đề 


^ Lb2 


cập khả năng thông qua “chiến lược nông thôn” ở các vùng thuộc 
địa cũng như việc nông dân phải có vai trò cụ thể trong tiến trình 
cách mạng châu Á, mà trình bày một cách đơn giản không hoa mỹ 
về những điều kiện khó khăn của người dân nông thôn ở nhiều xã 
hội thuộc địa châu Á, nêu rõ ràng nông dân là những nạn nhân 
chịu nhiều đau khổ nhất của chế độ áp bức đế quốc trong khu vực. 
Ông khẳng định, Quốc tế Cộng sản III sẽ trở thành Quốc tế Cộng 
sản theo đúng nghĩa chỉ khi có sự tham gia tích cực của đại diện 
của giới nông dân châu Á. 

Kết thúc Hội nghị, ban tổ chức đã đồng ý thành lập Quốc tế 
nông dân mới (tiếng Nga là Krestiansky International, viết tắt là 
Krest-intern). Mục đích của tổ chức này là “thiết lập và duy trì quan 
hệ vững chắc với các hợp tác xã và các tổ chức chính trị và kinh tế 
của nông dân ở khắp các nước” và “điều phối các tổ chức nông dân 
và các nỗ lực của nông dân nhắm thực hiện khẩu hiệu xây dựng một 
chính quyền công nông”. Một Hội đồng nông dân quốc tế cũng đã 


được thiếp lập và Nguyễn Ái Quốc được bầu làm một trong 11 
thành viên của Đoàn chủ tịch của Hội đồng. Chức vụ Tổng thư ký 
của Quốc tế nông dân được trao cho một quan chức có uy tín của 
phe Bolsevich là Alexandr Smirnov. Dombal được cử làm trợ lý. 

Tháng 12-1923, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu theo học tại Trường 
đại học Lao động cộng sản phương Đông. Được thành lập theo 
lệnh của Lenin năm 1921 theo các quyết định của Đại hội Quốc tế 
Cộng sản lần thứ hai vào năm trước, lúc đầu trường được đặt 
dưới quyền của Uỷ ban nhân dân các dân tộc của Josiff Stalin và 
do đó trở nên nổi tiếng với cái tên “Trường Stalin”. Dưới sự chỉ 
đạo của Stalin, trường này đã trở thành học viện hàng đầu đào tạo 
các nhà cách mạng châu Á được mời đến nước Nga Xô viết để học 
cũng như các cán bộ không phải người Nga đến từ các vùng phía 
đông của đế quốc Sa hoàng cũ. Học viện thứ hai, Trường Quốc tế 
Lenin, được thành lập để đào tạo các cán bộ cao cấp đến từ các 
nước Tây Âu. 

Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc có một bài báo ngắn trên tờ La Vie 
ouvriere (Đời sống công nhân) trong đó mô tả đặc điểm của 
trường, và thông tin này, cùng với tài liệu mà các sở tình báo Pháp 
thu thập được lúc đó và công trình mới hoàn tất của các nhà 
nghiên cứu Nga ở Moscow đã cho thấy một bức tranh khá rõ nét về 
trường này và các hoạt động của trường. Trong thời gian ông học 
ở đó, có hơn 1.000 sinh viên đến từ 62 nước khác nhau. Hầu hết 
những người nhập học đến từ các vùng Xô viết chiếm đóng ở 
Trung Á, nhưng cũng có một số người nước ngoài, trong đó có một 
vài người Trung Quốc và Triều Tiên. Không có sinh viên nào đến 
từ Đông Dương trước khi ông Nguyễn Ái Quốc đến. Gần 900 
người là đẳng viên của các Đẳng cộng sản và khoảng 150 người là 
phụ nữ. Khoảng một nửa trong số đó xuất thân từ các gia đình 
nông dân, trong khi số người còn lại là công nhân và “các trí thức 


vô sẵn”. 

Có 150 giáo viên ở trường, dạy nhiều khoa học khác nhau, trong 
đó có khoa học xã hội và tự nhiên, toán học, lịch sử cách mạng và 
phong trào công nhân và học thuyết Marx về chủ nghĩa duy vật 
lịch sử. Cách dạy không dùng bài giẳng mà sử dụng phương pháp 
Socrat, theo đó sinh viên được giao cho các chủ đề cá nhân để 
chuẩn bị với sự giúp đỡ của giáo viên và thảo luận trên lớp. Các 
giáo trình gồm có cuốn “Nhà nước và Cách mạng của Lenin”, 
“Cách mạng tháng Mười và các chiến thuật của chủ nghĩa cộng sản 
Nga” của Stalin, và cuốn “Lịch sử Nga: Một chặng đường ngắn” 
của LM. Yaroslavsky. Trường đóng trong một toà nhà mười tầng 
với trụ sở đặt ở tu viện cổ ở phố Tverskaya và các quán cà-phê và 
nhà ở tập thể ở gần đồn công an cũ. 

Trường được quản lý theo quy định nghiêm ngặt của quân đội 
và sinh viên không chỉ học trên lớp mà còn được đào tạo nghiệp 
vụ quân sự và được dạy về các hoạt động cách mạng có ích như 
làm thế nào để kêu gọi đình công và tuyên truyền. Ban đầu các lớp 
được dạy bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng mẹ đẻ của sinh viên, 
nhưng sau đó sinh viên được khuyến khích nói chuyện bằng tiếng 
Nga (không phải lúc nào cũng được thực hiện). Chỗ ở được miễn 
phí nhưng tất cả các sinh viên được khuyến khích thay phiên nhau 
làm các công việc hành chính hoặc làm việc trong nhà bếp. Các chỉ 
bộ đẳng được thành lập để kiểm soát hành vi của các đảng viên và 
bảo đảm sự chính thống về tư tưởng. Khi nhập học, mỗi sinh viên 
được đặt cho một bí danh và chỉ có cán bộ an ninh của trường mới 
biết được lai lịch của sinh viên đó. 

Học ở trường không phải là khó nhọc lắm. Năm học bắt đầu từ 
tháng 9 đến đầu tháng 7 trong đó có 3 tuần nghỉ lễ Giáng Sinh và 
một tuần nghỈ vào mùa xuân. Mỗi tuần sinh viên được đến rạp 


chiếu phim hai lần và có hai trại ở Krym để sinh viên tham gia các 
hoạt động vừa làm việc vừa học tập trong kỳ nghỉ hè. Ở đó một số 
sinh viên được dạy cách nuôi gia súc, trong khi những người khác 
trồng trọt trên một trăm mẫu đất để làm thực phẩm phục vụ trại 
hè. Trong suốt kỳ nghỉ, sinh viên giúp nông dân địa phương thu 
hoạch hoặc tham gia các dịch vụ cộng đồng khác. Tuy nhiên, nhiều 
sinh viên, có thể do không quen với cái lạnh kinh khủng của mùa 
đông nước Nøa, bị ốm và vì lý do đó mà một số bị loại không được 
tham gia chương trình nữa. Một sinh viên Việt Nam mắc bệnh lao 
và được chuyển đến một thành phố ở phía nam Liên Xô. 

Như Nguyễn Ái Quốc mô tả trong bài báo của mình, trường là 
một nơi thanh bình để học tập. Có hai thư viện với 47.000 đầu 
sách và mỗi quốc gia có học sinh học ở trường có một ngăn sách và 
tạp chí bằng ngôn ngữ của quốc gia đó. Các sinh viên “nghiêm túc 
và đầy nhiệt huyết” và “có niềm đam mê cháy bỗng muốn thu kiến 
thức và học tập”. Nhân viên và giáo viên đối xử với các sinh viên 
nước ngoài “như những người anh em” và thậm chí còn mời họ 
“tham gia vào đời sống chính trị của đất nước”. 

Nguyễn Ái Quốc không hài lòng với tất cả hoạt động của trường 
này. Chẳng bao lâu sau khi tham dự lễ kỷ niệm lần thứ ba của 
trường vào tháng tư năm 1924, ông viết một bức thư gửi đồng chí 
Petrov, thư ký của Văn phòng Viễn Đông, phàn nàn rằng thực tế 
không có người Việt Nam trong trường và gợi ý cần xây dựng một 
khu riêng cho sinh viên châu Á. Ông nêu rõ, trường Stalin làm một 
khuôn mẫu định hướng tư tưởng của thế hệ các nhà cách mạng 
châu Á sau này và sẽ trở thành cơ sở để cuối cùng thành lập một 
“hiệp hội” Cộng sản của phương Đông. 

Trường Stalin có hai cấp - một chương trình cơ bản kéo dài 3 
năm về chủ nghĩa Marx-Lenin và các ngành khoa học, và một 


“khoá ngắn hạn” trong khoảng 7 tháng cho các sinh viên học ngắn 
hạn. Nguyễn Ái Quốc theo học khoá ngắn hạn, có lẽ vì ông đang 
làm việc cho Quốc tế Cộng sản và không có ý định ở lại thêm 
Moscow. Ông cũng tham gia một số tổ chức khác do Xô viết thành 
lập cách đó ít lâu, thí dụ như Quốc tế Lao động đỏ, Quốc tế Thanh 
niên và Quốc tế phụ nữ. Rõ ràng là giới lãnh đạo Quốc tế Cộng sản 
coi ông là biểu tượng của các dân tộc thuộc địa, người đóng góp 
một nét châu Á cho vô số các hoạt động mặt trận trong những 
ngày sôi động ấy. Đầu tháng 5 năm 1924, ông được mời tham gia 
các lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động hằng năm và nói chuyện về 
tình đoàn kết công nhân quốc tế tại lễ ở Quảng trường Đỏ. Hai 
tháng sau, ông là đại diện của Đông Dương dự Đại hội lần thứ ba 
Quốc tế Lao động Đỏ. Ông cũng dự Đại hội phụ nữ quốc tế, và tiếp 
chuyện với bà Nadezda Krupskaya - vợ goá Lenin. 

Qua nhiều hoạt động khác nhau, Nguyễn Ái Quốc dần trở thành 
một nhân vật nổi tiếng ở Moscow và quen biết các nhân vật chủ 
chốt của phong trào Cộng sản quốc tế, thí dụ cựu trào Bolsevich 
Nikolai Bukharin, nhà cộng sản Phần Lan Otto Otto Kuusinen, thủ 
lĩnh Quốc tế Cộng sản người Bulgary Georgi Dimitrov và Ernst 
Thalmann, lãnh tụ Đẳng cộng sản Đức. Ông cũng gặp một số đồng 
chí Trung Quốc đang theo học tại trường (trong đó có thủ tướng 
tương lai Chu Ân Lai, mà ông từng gặp lần đầu tại Paris), cũng 
như Cố vấn trưởng quân đội của Tôn Dật Tiên là Tưởng Giới 
Thạch, người đã thăm Moscow trong 3 tháng vào cuối mùa hè và 
mùa thu năm 1923. 

Nhìn chung, những người quen ông có vẻ quý mến ông. Ruth 
Fischer, một nhà cộng sản có uy tín người Đức, nhận xét, tuy ông 
không gây được ấn tượng lúc ban đầu nhưng ít lâu sau ông được 
tất cả mọi người kính trọng và yêu mến do “đức tính tốt và sự 
giản dị”. Là một người hành động thực tế hơn là một nhà lý 


thuyết, ông tỏ ra thông thạo trong việc tránh các tranh chấp bè 
nhóm căng thẳng đã bắt đầu nảy sinh trong giới lãnh đạo Xô viết 
và cuối cùng dẫn đến sự suy yếu của Đảng Bolsevich (sắp được đổi 
tên thành Đảng cộng sản Liên Xô) và Quốc tế Cộng sản trong thập 
niên sau đó. Thời kỳ Chính sách kinh tế mới là một khoảng giao 
thời tương đối ngắn khi mà đối với nhiều người dân Xô viết và 
người nước ngoài tương lai lẽ ra phải sáng sủa hơn. Nội chiến kết 
thúc, Liên Xô đã bãi bỏ chính sách cưỡng chế và áp bức những kẻ 
thù tiềm tàng và bắt đầu khuyến khích dân tham gia việc xây dựng 
kinh tế (“làm giàu cho mình” là một khẩu hiệu phổ biến vào thời 
đó). Đời sống văn hoá vẫn phong phú và đa dạng, vì các nhà văn, 
nghệ sĩ và tác giả Xô viết tìm cách tạo nên một phương tiện cách 
mạng mới có thể diễn tả một cách chính xác những thay đổi sâu 
sắc đang diễn ra trên đất nước. Một vài năm sau đó, với thái độ 
độc đoán, chuyên chính của Stalin, thời kỳ tốt đẹp này bất ngờ đi 
đến kết thúc. 

Rõ ràng là Nguyễn Ái Quốc không bị mất đi nhiệt huyết cách 
mạng một chút nào. Nhà báo Ossip Mandelstam, phỏng vấn ông 
cho tạp chí Ogonyok (Ngọn lửa nhỏ) vào tháng 12-1923, nhận thấy 
người đàn ông trẻ tuổi này có đầy đủ phẩm chất của tầng lớp trí 
thức nho giáo, có đôi mắt to đen láy, và khi ông nói về các điều 
kiện sống ở đất nước ông, toàn thân ông như không kìm nén được 
và đôi mắt ông dường như ánh lên dữ dội. Trong cuộc phỏng vấn, 
ông đã nói đến từ “khai hoá văn minh” với thái độ ghê tổởm và chỉ 
trích gay gắt Nhà thờ Thiên chuá giáo ở Đông Dương đã chiếm gần 
một phần trăm đất canh tác của đất nước. Theo Boris Souvarine - 
nhà cộng sản người Pháp sau này từ bỏ phong trào cách mạng - thì 
Nguyễn Ái Quốc giờ đây đã trở thành “một người theo Stalin hoàn 
toàn”. 


Chỉ có một người trong những người quen của Nguyễn Ái Quốc. 


đánh giá thấp ông. Nhà cộng sản lỗi lạc người Ấn Độ M.N. Roy, 
sau này là đại diện Quốc tế Cộng sản ở Trung Quốc và (theo quan 
điểm của nhiều quan sát viên) do thiếu trình độ là yếu tố chính 
dẫn đến sự thất bại của các nhà cộng sản Trung Quốc dưới bàn tay 
của Tưởng Giới Thạch năm 1927, cảm thấy chàng thanh niên Việt 
Nam này về tư tưởng cũng như hình dáng không có gì gây ấn 
tượng và là một sinh viên nghèo nữa. Thật mỉa mai, Nguyễn Ái 
Quốc lại là một trong số ít người ở Moscow đồng ý luận chứng của 
Roy rằng cách mạng châu Á là bước khởi đầu quan trọng để lật đổ 
chủ nghĩa tư bản thế giới. 

Nguyễn Ái Quốc cũng dành nhiều thời gian để viết, ông là cộng 
tác viên thường xuyên cho các tờ báo cánh tả của Pháp và cho báo 
chí Xô viết, xuất bản một số bài báo trên tờ Inprecor (Cơ quan 
ngôn luận chính thức của Quốc tế Cộng sản). Chủ đề của bài báo 
rất phong phú, nhưng luôn luôn có thiên hướng cách mạng. Ông 
viết về sự áp bức của chủ nghĩa đế quốc ở Trung Quốc, về các 
hoạt động của Đảng Ku Klux Klan ở Hoa Kỳ, về cuộc sống sôi động 
của nhân dân Liên bang Xô viết, và tất nhiên là về sực bóc lột dân 
bản địa ở châu Á và châu Phi của thực dân. Cùng với các sinh viên 
Trung Quốc ở Trường Stalin, ông đã chủ biên một cuốn sách nhỏ 
“Trung Quốc và Thanh niên Trung Quốc”, xuất bản năm 1925 bằng 
tiếng Trung, tiếng Pháp và tiếng Nga. Ông cũng viết về lịch sử 
Đông Dương dưới chế độ Pháp thuộc, mà theo hồ sơ của Quốc tế 
Cộng sản thì cuốn sách này vẫn chưa được xuất bản. 

Tuy nhiên, bài viết chính của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian 
ông ở Moscow là “Le procès de la colonisation ƒransaise” (Bẳn án chế 
độ thực dân Pháp). Dựa trên những bài báo mà ông đã viết khi sống 
ở Paris cũng như bản thảo có tựa đề Những người bị áp bức bị mất 
cắp trước khi xuất bản năm 1920, cuốn sách được hoàn thành ở 
Moscow và do nhà xuất bản Lao động ấn hành ở Paris năm 1926, 


ba năm sau khi ông rời Pháp đi Moscow. Đây là một bản cáo trạng 
không có trật tự về điều kiện của thuộc địa trên toàn thế giới và 
kết thúc bằng lời kêu gọi thiết tha thanh niên Đông Dương vùng 
lên chống những kẻ bóc lột. Nhiều tư liệu trong cuốn sách nói về 
Đông Dương nhưng cũng có những chỗ đề cập các thuộc địa châu 
Phi. Mặc dù có thể đó là một trong những tác phẩm được biết đến 
nhiều nhất của Hồ Chí Minh, cuốn sách được bố cục rất tồi và viết 
dở đến mức một nhà chuyên viết tiểu sử đã dự đoán rằng nó có 
thể do người Việt khác viết và sau đó được in dưới cái tên của 
ông. Nhưng lời văn và phong cách thì rất gần với các bài viết khác 
của Nguyễn Ái Quốc mà hầu hết các học giả không ngi ngờ có phải 
là tác phẩm của ông hay không. Có thể nói, cuốn sách này được 
viết một cách vội vàng. 

Trong những phát biểu công khai, Nguyễn Ái Quốc dường như 
vẫn là một người có lòng tin đích thực. Những bài viết của ông về 
Liên bang Xô viết đều có những lời lẽ ca ngợi và dường như sự 
ngưỡng mộ của ông đối với Lenin là vô bờ. Rõ ràng là ông rất thất 
vọng khi không thể gặp được Lenin khi Lenin qua đời. Khi được 
hỏi về mục đích chuyến đi khi ông đến Petrograd vào tháng 
7-1923, ông trả lời rằng ông muốn được gặp Lenin và rất buồn rầu 
khi biết Lenin bị ốm. Tháng 1-1924, ông đau khổ khi biết rằng 
Lenin đã qua đời. Giovanni Germanetto, một người Ý quen ông, đã 
kể lại: 

“Moscow tháng 1 năm 1924. Mùa đông nước Nga đang ở vào thời 
kỳ lạnh giá nhất. Đôi khi nhiệt độ xuống đến mức âm 40 độ. Vài ngày 
trước Lenin qua đời. Buổi sáng hôm đó, một tiếng gõ cửa nhẹ ở phòng 
chúng tôi trong khách sạn Lux đã đánh thức tôi. Cửa mở và một người 
đàn ông trễ gầy gò bước vào. Ông nói ông là người Việt Nam, tên là 
Nguyễn Ái Quốc. Ông cũng nói là ông định đến Nhà Công đoàn để tiễn 
biệt Lenim. 


Tôi nói với ông rằng ông mặc quá phong phanh so với thời tiết giá 
lạnh ở bên ngoài. Tôi nói rằng ông nên đợi, chúng tôi sẽ đưa cho ông 
một số quần áo ấm. Nguyễn Ái Quốc thở dài và ngồi xuống uống trà 
với chúng tôi, và cuối cùng về phòng ông. Chúng tôi nghĩ rằng ông đã 
nghe theo lời khuyên của chúng tôi và đã ở lại trong phòng. Khoảng 10 
giờ tối hôm đó, tôi lại nghe thấy một tiếng gõ cửa nhẹ. Đó là đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc. Mặt xanh nhợt, và mắt, mũi, các ngón tay cũng xanh 
nhợt do cái lạnh tê tái. Nguyễn Ái Quốc nói rằng vừa gặp đồng chí 
Lenin. Ông lạnh run lên trong khi giải thích với chúng tôi rằng ông 
không thể chờ đến sáng mai đề tiễn đưa người bạn tốt nhất của nhân 
dân thuộc địa... Cuối cùng ông hỗi chúng tôi có trà nóng không”. 

Theo Evgeny Kobelev - sử gia Liên Xô, viết tiểu sử Hồ Chí Minh 
- sau khi tham dự đám tang Lenin trở về, Nguyễn Ái Quốc tự nhốt 
mình trong phòng và viết bài bút ký về sự đau buồn của ông trước 
cái chết của nhà lãnh đạo thiên tài Bolshevik, người đã dành thời 
gian và sức lực để chăm lo cho việc giải phóng nhân dân thuộc địa. 
Ông kết luận “Trong cuộc đời mình, Lenin là người cha, người thầy, 
người đồng chí và người cố vấn của chúng ta. Giờ đây, ông là ngôi sao 
soi đường cho chúng ta trong quá trình cách mạng xã hội. Lenin vẫn 
sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ông là người bất tử”. 

Tuy nhiên, một số chỉ tiết lại cho thấy không phải tất cả mọi 
thứ đều có thể mê hoặc ông. Khi chuyển đến khách sạn Lux vào 
đầu tháng 12-1923, việc ông được xếp ở chung một phòng nhỏ với 
4 hay 5 sinh viên, khiến ông không hài lòng. Tháng 3-1924, ông 
viết một bức thư phàn nàn về các điều kiện - ban ngày thì ông bị 
đánh thức bởi tiếng ồn, ban đêm thì tiếng côn trùng làm ông không 
ngủ được - và ông tuyên bố rằng ông rút lại 5 rúp tiền thuê phòng 
một tháng để phản đối. Rốt cuộc, ông cũng được thu xếp ở phòng 
khác. 


Trong một tư liệu quan trọng hơn, Nguyễn Ái Quốc không phải 
lúc nào cũng hài lòng với các quyết định chiến lược. Trong nhiều 
tháng trời, ông đã khuấy động những người quen của mình về vấn 
đề chủ nghĩa thực dân. Tháng 2-1924, ông viết cho một người bạn 
ở Trụ sở Quốc tế Cộng sản (có thể là Dimitri Manyusky) để cảm ơn 
vì đã nêu vấn đề thuộc địa tại hội nghị của Đảng Cọng sản Pháp 
tại Lyons. Cũng ngày hôm đó, ông viết thư cho Tổng Thư ký Quốc 
tế Cộng sản Grigori Zinoviev yêu cầu được phỏng vấn để thảo luận 
vấn đề thuộc địa. Không có hồi âm, ông viết một lá thư thứ hai 
phàn nàn rằng ông không nhận được hồi âm về đề nghị phỏng vẫn 
của mình. Không tìm thấy tài liệu nào Zinoviev đã trả lời đề nghị 
của ông. 

Không rõ ông muốn thảo luận với Zinoviev vấn đề gì, nhưng 
trong một bài báo xuất bản trong số tháng 4 của tờ Inprecor có tựa 
đề “Đông Dương và Thái Bình Dương”, Nguyễn Ái Quốc đã tuyên 
bố rằng mặc dù thoạt nhìn vấn đề châu Á không có liên quan gì 
đến các công nhân châu Âu, trên thực tế vấn đề Đông Dương và 
châu Á có tầm quan trọng đối với công nhân trên tất cả các nước. 
Ông nói, sự bóc lột của thực dân ở khu vực không chỉ làm giàu cho 
các nhà tư bản và các chính trị gia làm bừa, mà còn có nguy cơ 
làm bùng nổ một cuộc chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc mới. 
Những hành động đó đã trở thành mối đe doạ đối với công nhân ở 
Đông Dương và châu Á và cả với giai cấp vô sản quốc tế nữa. 

Khi đề cập mối quan hệ giữa các điều kiện ở châu Âu và châu Á, 
không biết Nguyễn Ái Quốc cố tình hay vô ý, đã đề cập đến một 
khu hầm mỏ lúc đó đang là đề tài tranh luận gay gắt ở các cuộc 
họp của Quốc tế Cộng sản kể từ sau Đại hội thứ hai năm 1920. 
Những người phát ngôn của nhân dân phương Đông thuộc địa như 
M.N. Roy đã tranh luận, một giải pháp cho “vấn đề phương Đông” 
là cần thiết quyết định số phận cuối cùng của cách mạng thế giới, 


nhưng nhiều nhà cộng sản châu Âu phản bác lại rằng không thể có 
cách mạng ở châu Á chừng nào các đẳng cộng sản chưa cầm quyền 
ở các nước châu Âu. 

Thoạt đầu, những người chủ trương một chiến lược dựa vào 
châu Á có thuận lợi là có bạn bè ở địa vị cao - trong đó có cả Lenin 
và thậm chí Josiff Stalin - những người rất thấu hiểu các quan 
điểm của họ. Nhưng đến năm 1924, Lenin mất và Stalin bận rộn 
với cuộc đấu tranh nội bộ đảng để giành vị trí chủ chốt ở Moscow, 
thì Zinoviev, lúc đó đứng đầu Quốc tế Cộng sản, tổ ra không hứng 
thú gì với vấn đề này. Nhà cộng sản người Hà Lan, ông Maring, đã 
bỏ Quốc tế Cộng sản và thậm chí Manyusky - nhà bảo trợ lúc đầu 
của Nguyễn Ái Quốc, một người Ukraina và rất ít biết về châu Á - 
giờ lại tập trung hoạt động của mình ở vùng Balkans. 

Khi đó người ta chẳng quan tâm gì đến vai trò của nông dân. 
Sau sự khởi đầu rầm rộ, Krest-intern đã mất thanh thế và không 
được các quan chức trong đẳng quan tâm đến Văn Phòng Công 
Nhân Đông Phương ở Moscow để ý đến. Ngay cả Nikolai Bukharin, 
một trong những nhà lãnh đạo có hiểu biết hơn của đảng 
Bolshevik, cười khẩy coi Thomas Dombal có “tầm nhìn của nông 
dân”. Nguyễn Ái Quốc đã cố gắng không để cho vấn đề này bị lãng 
quên, nêu vấn đề giai cấp nông dân tại một hội nghị của 
Krestintern vào tháng Sáu năm 1924, nhưng không được hưởng 
ứng. Tự nhận xét với bạn, ông cười nhạo, coi mình đã “sào khóc 
trong sự hoang đã trên chính trường”. 

Khi đó người ta chẳng quan tâm gì đến vai trò của nông dân. 
Sau sự khởi đầu rầm rộ, Krest-intern đã mất thanh thế và không 
được các quan chức trong đẳng công nhân ở Moscow qua tâm đến. 
Ngay cả Nikolai Bukharin, một trong những nhà lãnh đạo có hiểu 
biết của Bolsevich, cười khẩy coi Thomas Dombal có “tầm nhìn của 


nông dân”, Nguyễn Ái Quốc đã cố gắng không để cho vấn đề này bị 
lãng quên, nêu vấn đề giai cấp nông dân tại một hội nghị Krest- 
intern vào tháng 6-1924, nhưng ông ít được hưởng ứng. Tự nhận 
xét với bạn, ông cười nhạo, coi đã “sào khóc trong sự hoang dã trên 
chính trường”. 

Đại hội V Quốc tế Cộng sản diễn ra đầu mùa hè năm 1924, là 
một cơ hội hiếm hoi cho Nguyễn Ái Quốc trình bày quan điểm của 
mình với đông đảo ban điều hành của tổ chức. Lý do ban đầu họp 
đại hội có thể vì việc ông đến Moscow, khi mà Dimitri Manuilsky 
coi ông là một nguồn thông tin và ông sẽ phát biểu về vấn đề 
thuộc địa tại hội nghị. Vì ở Đông Dương chưa có Đảng cộng sản, 
Nguyễn Ái Quốc tham gia hội nghị với tư cách thành viên của đoàn 
đại biểu Đẳng cộng sản Pháp. 

Đại hội V khai mạc vào ngày 17-6-1924 và các phiên họp diễn 
ra tại Nhà hát lớn ở trung tâm Moscow. Hơn 500 đại biểu đại diện 
cho gần 50 nước đã tham dự. Ban lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản 
ngày càng trở nên nhạy cảm với những lời buộc tội của những đại 
diện châu Á về thái độ xao lãng và họ quyết định dành một phiên 
đặc biệt thảo luận về vấn đề thuộc địa và các vấn đề liên quan đến 
các dân tộc không phải dân tộc Nga. Ngoài ra, Đại hội đã thành lập 
một uỷ ban giải quyết vấn đề này. Nhưng Đại hội lại diễn ra đúng 
vào lúc cao điểm của cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa Stalin 
và Lev Trotsky - đối thủ của ông, nên các lãnh tụ Đẳng cộng sản 
Liên Xô bận rộn với cuộc đấu tranh trong điện Kreml, chẳng quan 
tâm gì đến vấn đề phương Đông. Trong phát biểu khai mạc, Tổng 
Thư ký Zinoviev - ít lâu sau là người tranh giành vai trò lãnh đạo 
Đảng với Stalin - chỉ nhắc qua vấn đề quốc gia và thuộc địa chủ 
yếu tập trung vào các nước ở Đông Âu. Có thể là do Nguyễn Ái 
Quốc hối thúc - trước đó đã làm phiền ông về việc nêu vấn đề đó - 
Zinoviev chỉ trích Đẳng cộng sản Pháp đã không quan tâm đầy đủ 


đến vấn đề thuộc địa. 

Ngay từ đầu, Nguyễn Ái Quốc đã làm cho mọi người chú ý sự có 
mặt của ông. Trong phiên khai mạc, khi đại biểu Vaxili Kolarov 
đang đọc bản thảo nghị quyết để công bố sau khi kết thúc Hội 
nghị, Nguyễn Ái Quốc đứng lên hỏi liệu Đại hội có đáp ứng một 
lời kêu gọi đặc biệt cho nhân dân các nước thuộc địa không. 
Kolarov lo ngại trả lời “vấn đề thuộc địa đã có trong chương trình 
nghị sự rồi và do đó bất cứ đại biểu nào cũng có thể nêu lên tại 
hội nghị”. Nhưng Nguyễn Ái Quốc vẫn giữ ý kiến của mình và yêu 
cầu mọi bài phát biểu đều phải có câu “đối với nhân dân các nước 
thuộc địa”. Đề nghị này được các đại biểu chấp thuận. 

Ngày 23-6, Nguyễn Ái Quốc lên bục phát biểu với các đại biểu: 

“Hôm nay tôi có mặt ở đây để liên tục nhắc nhở Quốc tế Cộng sẵn 
về sự tồn tại của các thuộc địa và vạch ra cuộc cách mạng sẽ phải đối 
mặt với một hiểm hoạ cũng như tương lai huy hoàng từ các thuộc địa. 
Dường như tôi thấy các đồng chí không hiểu hết một thực tế về số 
phận của giai cấp vô sẵn thế giới và đặc biệt là số phận của giai cấp 
vô sản ở các nước hiếu chiến đã xâm lược các thuộc địa, có quan hệ 
mật thiết với số phận của những người bị áp bức ở các nước thuộc 
địa. Chính vì những điều này tôi sẽ tận đụng mọi cơ hội có thể được 
hoặc, nếu cần thiết, tạo cơ hội để chỉ rõ tầm quan trọng của vấn đề 
thuộc địa. 

Các bạn hãy thông cảm cho sự bộc trực của tôi, vì tôi không thể 
không vạch ra các bài phát biểu của các đồng chí từ các mẫu quốc đã 
để lại cho tôi ấn tượng họ định giết con rắn bằng cách đánh giập đuôi. 
Tất cả các bạn đều biết ngày nay nọc độc và sức sống của con rắn tư 
bản tập trung nhiều ở thuộc địa hơn là ở mẫu quốc. Các thuộc địa 
cung cấp nguyên liệu thô cho công nghiệp, cung cấp lính cho quân đội. 
Trong tương lai, các thuộc địa sẽ là những thành trì phần cách mạng. 


Thế mà trong các cuộc thảo luận về cách mạng, các bạn đã bỗ qua 
không nói về thuộc địa. Nếu bạn muốn đập vỡ một quả trứng hay một 
hòn đá, bạn phải cần tìm một công cụ mà sức mạnh của nó tương Ứng 
với vật mà bạn định làm vỡ. Tại sao trong cuộc cách mạng này bạn lại 
không làm cho sức mạnh và sự tuyên truyền của bạn ngang tầm với kẻ 
thù mà bạn định đánh bại? Tại sao bạn lại bỗ qua thuộc địa, tại sao 
chủ nghĩa tư bản lại sử dụng chúng để hỗ trợ cho chính nó, tự bảo vệ 
và đánh bại bạn?” 

Ngày 1-7-1924, Nguyễn Ái Quốc một lần nữa lại phát biểu để 
nhấn mạnh việc Dimitri Manuilsky chỉ trích các Đảng cộng sản 
châu Âu đã thất bại trong việc đưa ra vấn đề thuộc địa. Trong một 
báo cáo dài, ông đã nêu ra không chỉ các Đảng cộng sản Pháp mà 
còn các Đẳng cộng sản Anh và Hà Lan thiếu nỗ lực thực hiện một 
chính sách thuộc địa mạnh mẽ và liên lạc với các nhân tố cách 
mạng ở các nước thuộc địa. Vạch ra thực tế các tờ báo của Đẳng 
cộng sản Pháp đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để làm cho độc giả chú ý 
đến vấn đề này, ông kêu gọi cần có một số biện pháp cụ thể để cải 
thiện tình hình. Trong bài phát biểu tại hội nghị về nông dân, ông 
không khẳng định vai trò trung tâm của nông thôn trong cuộc cách 
mạng tới, nhưng ông đã cố gắng chỉ ra rằng nông dân sẽ đóng vai 
trò tích cực. 

Trong tất cả các thuộc địa của Pháp, nạn nghèo đói đều tăng, sự 
phẫn uất ngày càng lên cao. Sự nổi dậy của nông dân bản xứ đã chín 
muồi. Ở nhiều nước thuộc địa, họ đã vài lần nồi dậy nhưng lần nào 
cũng bị đìm trong biển máu. Nếu hiện nay nông dân vẫn còn Ở trong 
tình trạng tiêu cực, thì nguyên nhân là vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu 
người lãnh đạo. Quốc tế Cộng sẵn cần phải chỈ cho họ con đường đi 
tới cách mạng và giải phóng. 


Với những gì ông làm tại Đại hội Quốc tế Cộng sản V, Nguyễn 


Ái Quốc đã làm cho các nhà lãnh đạo của phong trào cộng sản thế 
giới để ý. N.I Krovchenko - hoạ sĩ Liên Xô - đề nghị ông cho vẽ 
chân dung, bức chân dung này sau đó xuất hiện trên tờ “Rabotaya 
Gazeta” (Báo Công nhân) vào cuối tháng 7, trong khi tờ Pravda (Sự 
Thật) kể lại các nhận xét của ông với tựa đề mang tính khiêu khích 
“Từ lời nói đến việc làm, phát biểu của đại biểu Đông Dương Nguyễn 
Ái Quốc”. Lúc đó, ông vẫn theo chính sách chính thống, nhưng 
chẳng bao lâu sau,việc ông nhấn mạnh vào tầm quan trọng của 
giai cấp nông dân đối với cuộc cách mạng ở châu Á bị coi là lập dị 
và bị trừng phạt nặng nề ở Moscow. 

Kết quả là Đại hội V không mang lại sự thay đổi nào đối với 
chính sách của Quốc tế Cộng sản, nhưng nó đã cho thấy nhận thức 
về vấn đề thuộc địa đã được cải thiện. Giới lãnh đạo dường như 
đã nhận ra là phải cần thiết tăng cường tuyên truyền và vận động 
ở các vùng thuộc địa, và đã thiết lập một uỷ ban về tuyên truyền 
quốc tế. Nguyễn Ái Quốc được coi là một trong những thành viên 
sáng lập ra uỷ ban này. Tuy nhiên, Đại hội đã không đưa một 
tuyên bố đặc biệt nào về vấn đề thuộc địa vào nghị quyết cuối 
cùng - một sai sót sau này đã được sửa chữa tại Đại hội sau, bốn 
năm sau đó. Nhưng Quốc tế Cộng sản đã đưa ra một lời kêu gọi 
rộng rãi “những nô lệ ở thuộc địa”, như Nguyễn Ái Quốc đã đề xuất 
tại phiên khai mạc. 

Không biết có phải để đáp lại sự chỉ trích của Nguyễn Ái Quốc 
hay không, lãnh đạo Quốc tế Cộng sản đã bắt đầu chú ý đến việc 
đưa nhiều nhà cách mạng châu Á hơn sang học ở Liên Xô. Trong 
những năm sau khi Đại hội diễn ra, nhiều người ở châu Á hơn, 
trong đó có hơn 100 người Việt Nam được cử đến Moscow hoặc 
Leningrad (thành phố Petrograd đổi tên sau khi Lenin mất) để đào 
tạo và cuối cùng trở về quê hương để hoạt động. Nhóm đầu tiên 
gồm ba người Việt Nam đã đến từ Pháp vào giữa năm 1925. 


Cơ sở chính của chương trình đào tạo các nhà cách mạng châu 
Á vẫn là trường Stalin. Đảng cộng sản Pháp đã được chỉ dẫn sửa 
những sai lầm của mình. Uỷ ban nghiên cứu thuộc địa được tái tổ 
chức thành Uỷ ban Thuộc địa, do Jacque Doriot phụ trách. Đầu 
năm 1925, Đảng đã thành lập một trường thuộc địa bí mật gần 
Port de Clignacourt, ngoại ô phía bắc Paris để đào tạo các nhà cách 
mạng từ các thuộc địa để chuẩn bị gửi sang Liên Xô học tập. Lớp 
học đầu tiên, một trong tám sinh viên là người Việt Nam. Trong 
nhiều năm sau, nhóm từ 5 đến 10 người Việt Nam đến Moscow 
hằng năm. Đa số đến từ Pháp nhưng có một số người đến thẳng từ 
Đông Dương. 

Việc Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản V đã 
đánh dấu sự chấm dứt giai đoạn ông học làm cách mạng và bắt 
đầu chyển sang giai đoạn trở thành nhà lãnh đạo châu Á của 
phong trào cộng sản quốc tế. Giờ đây ông được công nhận là người 
phát ngôn về vấn đề phương Đông và ủng hộ chính sách quan tâm 
nhiều hơn đến các vấn đề liên quan đến giai cấp nông dân. Bằng 
lòng với chính mình và thoả mãn mong muốn hướng được Quốc tế 
Cộng sản chú ý hơn đến vẫn đề thuộc địa, ông cảm thấy đã hoàn 
thành nhiệm vụ ở Moscow và sẵn sàng quay lại châu Á để phát 
động quá trình xây dựng phong trào cách mạng ở Đông Dương. 

Ban đầu, Nguyễn Ái Quốc đến Moscow với ý đồ sẽ chỉ ở đó 
trong thời gian ngắn trước khi trở về tổ quốc. Trong một bức thư 
gửi Ban Chấp hành Quốc tế Gộng sản tháng 4-1924, ông đã phàn 
nàn, “cả Ban Quốc tế Cộng sản lẫn Đảng cộng sẵn Pháp đều không 
biết nhiều về tình hình ở các thuộc địa của Pháp”. Ông khẳng định 
điều thiết yếu là phải thiết lập kênh liên lạc với thuộc địa, và ông 
tự nhận mình làm cán bộ liên lạc. Bức thư đã bày tỏ một cách đầy 
đủ ý định của ông: 


“Khi đến Moscow, tôi đã quyết định, sau ba tháng ở đây, tôi sẽ đi 
Trung Quốc để thiết lập kênh liên lạc với nước tôi. Tôi ở đây đến nay 
đã là tháng thứ chín và đây là tháng thứ sáu mà tôi chờ đợi, tuy nhiên 
việc ra đi vẫn chưa được quyết định. 

Tôi không cảm thấy cần thiết phải nói thêm với các bạn về các 
phong trào cách mạng hay quốc gia dù cũ hay mới, về sự tồn tại hay 
không tồn tại của các tổ chức công nhân, hay về các hoạt động của 
các tổ chức bí mật và các nhóm khác, bởi vì ở đây tôi không có ý định 
trình bày một luận văn, nhưng tôi muốn nêu rõ sự cần thiết chúng ta 
phải nghiên cứu tình hình một cách thận trọng và ít ra cũng tạo ra một 
cái gì đó. 

Chuyến đi của tôi sẽ là chuyến đi điều tra và nghiên cứu. Tôi phải 
cố gắng. 

a) Thiết lập các kênh liên lạc giữa Đông Dương với Quốc tế Cộng 


? 


sản. 

b) Nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế và xã hội ở thuộc địa đó. 

c) Thiết lập kênh liên lạc với các tổ chức đã có từ trước, 

đ) Cố gắng tổ chức một cơ sở thông tin và tuyên truyền. 

Làm thế nào tôi có thể hy vọng hoàn thành công việc đó? Trước 
hết, tôi phải đi Trung Quốc. Từ đó, làm bất cứ gì trong khä năng có 
thể. Số tiền cần có để hỗ trợ cho các hoạt động của tôi sẽ là bao 
nhiêu? Tôi sẽ phải di chuyển nhiều, duy trì quan hệ với nhiều nhóm, 
trả tiền thư từ, mua các ấn phẩm phát hành ở Đông Dương, thu xếp 
chỗ ăn ở v.v... Sau khi thảo luận với các đồng nghiệp người Trung 
Quốc ở đây, tôi dự tính sẽ cần một ngân sách khoảng 100 đô - la một 
tháng, không kể tiền đi từ Nga đến Trung Quốc. Tôi không tính tiền 
thuế. 

Tôi hy vọng những điều trên đây sẽ là cơ sở để thảo luận vấn đề 
cho tôi trở lại Viễn Đông”. 


Nguyện vọng trở lại châu Á của Nguyễn Ái Quốc có thể đã trở 
nên mạnh mẽ hơn sau các cuộc nói chuyện với đặc vụ Liên Xô S.A. 
Dalin, vừa tiến hành các hoạt động tuyên truyền ở Quảng Châu trở 
về. Ở Quảng Châu, nhà ái quốc Tôn Dật Tiên đã thiết lập các trụ sở 
tạm thời của phong trào cách mạng. Năm trước đó, Tôn Dật Tiên 
đã ký một thoả thuận cho phép một phái đoàn cố vấn Xô viết dưới 
sự lãnh đạo của đặc vụ Quốc tế Cộng sản Mikhail Borodin đóng ở 
Quảng Châu để giúp tổ chức lại Quốc dân đẳng của ông Tôn Dật 
Tiên theo đường lối của chủ nghĩa Lenin. Dalin đã là thành viên 
của nhóm đến Quảng Đông cùng với Borodin vào tháng 10. Khi trở 
về Moscow, Dalin ở khách sạn Lux, gặp Nguyễn Ái Quốc và nói 
chuyện về các điều kiện ở nam Trung Quốc. Rõ ràng là Nguyễn Ái 
Quốc đã rất vui mừng khi được biết là có một số đáng kể người 
Việt Nam di cư sang đó, tham gia các hoạt động nhằm tiêu diệt chế 
độ thực dân Pháp ở Đông Dương. 

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, chuyến đi của ông bị trì hoãn. Tháng 
4-1924, ông được cử đến Irkusk, một thành phố ở vùng Sibir (Liên 
Xô), để tháp tùng đoàn đại biểu Trung Quốc đến Moscow. Chẳng 
bao lâu sau khi quay trở lại, người bảo hộ ông là Dimitri Manyusky 
mời ông đến nói chuyện. Manuilsky vui vẻ đón tiếp: “Thế nào, đồng 
chí, đồng chí đang nóng lòng muốn tham gia chiến đấu lắm phải 
không?”. Nguyễn Ái Quốc nhân dịp này nói lên quan điểm của 
mình, lập luận rằng các điều kiện đã chín mùi lập “một đẳng 
Bolsevich” ở Đông Dương. Phong trào công nhân đang lên và có 
nhiều người Việt Nam di cư đang sống ở Nam Trung Quốc. Ông đề 
nghị tổ chức họ thành các hạt nhân của một Đảng cộng sản trong 
tương lai. Manyusky tán thành, nhưng với điều kiện Nguyễn Ái 
Quốc sẽ dùng kinh nghiệm của mình để giúp đỡ các dân tộc khác ở 
khu vực. Ít lâu sau, Nguyễn Ái Quốc được bổ nhiệm làm một uỷ 
viên của Ban thư ký Viễn Đông thuộc Ban Điều hành Quốc tế Cộng 


? 


sản. 

Dù vậy, các bộ máy quan liêu chuyển động một cách chậm 
chạp. Trong một bức thư gửi Grigori Voitinsky vào ngày 11 tháng 
9, ông Quốc đã phàn nàn rằng chuyến đi đến Trung Quốc của ông 
đã bị trì hoãn “vì lý do này hay lý do khác” và “từ tuần này đến tuần 
khác”, và sau đó “từ tháng này đến tháng khác”. Ông rất thất vọng 
khi phát hiện Văn phòng Viễn Đông không thể tài trợ cho chuyến 
đi của ông hoặc bổ nhiệm ông vào một chức vụ chính thức ở phái 
đoàn của Quốc tế Cộng sản với tư cách nào đó, nhưng khi các kế 
hoạch này không được thông qua thì chuyến đi lại bị hoãn. Không 
đủ kiên nhẫn để chờ, cuối cùng ông đề nghị tự xin việc làm sau khi 
đến Quảng Đông nếu Văn phòng Viễn Đông có thể cung cấp vé cho 
ông. Ngày 25 tháng 9, do thúc giục của đại diện của Đảng cộng 
sản Pháp ở Moscow, Văn phòng Viễn Đông đã chấp nhận yêu cầu 
“Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cần đi đến Quẳng Châu. Chi phí sẽ do Văn 
phòng Viễn Đông tài trợ”. 

Cuối cùng Nguyễn Ái Quốc đã thuyết phục được Quốc tế Cộng 
sản cho phép trở lại châu Á để hoạt động cách mạng. Tuy nhiên, 
như ông nói với một người bạn, sự sắp xếp đó có “những điểm bất 
tiện” vì ông bị buộc phải hoạt động một cách bất hợp pháp ở 
Quảng Đông, dưới con mắt giám sát của Sở Mật thám Pháp ở tô 
giới Pháp trong thành phố (trong thế kỷ thứ 19, nhiều nước châu 
Âu gây áp lực với triều đình nhà Thanh buộc nhượng cho họ các 
vùng đất dọc theo bờ biển để người nước ngoài có thể hoạt động 
dưới quyền tài phán của châu Âu). Ông phải tự trang trải các chỉ 
phí ở một nước mà ông chưa bao giờ đến và làm việc đó bằng một 
ngôn ngữ mà ông chỉ có thể đọc và viết nhưng không nói được. Để 
tìm cho mình một chỗ dựa và một nguồn tài trợ nào đó, ông đã 
đến các văn phòng của cơ quan thông tấn Xô viết ROSTA và đồng ý 
gửi đến Moscow các bài báo viết về tình cảnh ở Trung Quốc. 


Tháng 10, Nguyễn Ái Quốc đã rời Moscow bằng tàu hoả từ ga 
Yaroslavsky. Cũng như trước kia, ông đi mà không báo cho bạn bè, 
chỉ yêu cầu Thomas Dombal nói lại với mọi người là ông bị ốm, 
bởi vì ông sẽ sống bất hợp pháp ở Trung Quốc. Để xoá mọi dấu vết 
của chuyến đi, ông viết thư cho một người quen Pháp, giải thích 
rằng ông sẽ trở lại Pháp vì không được phép đến Đông Dương. Lá 
thư được một điệp viên báo lên cho Sở mật thám Pháp. 

Đi Vladivostok trên tàu tốc hành xuyên Sibir thường mất 3 tuần, 
vì tàu thường xuyên dừng để lấy than và nước, và thỉnh thoảng đỗ 
lại để tránh tàu. Từ cửa sổ, Nguyễn Ái Quốc đã chứng kiến thiệt 
hại lớn ở các thị trấn và làng mạc ở Sibir do hậu quả của cuộc nội 
chiến đau thương giữa Bolsevich và Bạch vệ, tuy nội chiến đã kết 
thúc bốn năm trước đó. Nhiều lần, các đơn vị Hồng quân mang 
súng máy lên tàu và kiểm tra hành khách xem có mang tài liệu 
chống cách mạng không. Dừng ở Vladivostok một thời gian ngắn, 
ông ở tại Khách sạn Lenin trên đại lộ chính của thành phố. Ông lại 
lên một con tàu biển Liên Xô đi Trung Quốc. Tàu cập bến ở Quảng 
Châu ngày 11-11-1924. 


(HUUNG 


fIIN MU 0IIÍU TIỆN 


Châu Á ngày Nguyễn Ái Quốc quay trở về vào cuối năm 1924 khác 
nhiều so với châu Á mà ông ra đi 13 năm trước. Trong khi hệ 
thống thuộc địa ở Nam Á và Đông Nam Á vẫn không thay đổi sau 
Thế chiến I (1914-1918), tình hình ở Trung Hoa đã thay đổi mạnh 
mẽ. Mùa thu năm 1911, một biến động lớn đã gây ra sự tan rã của 
hệ thống phong kiến cũ ở Bắc Kinh. Bốn tháng sau khi Nguyễn Ái 
Quốc rời cảng Nhà Rồng vào tháng 6, một cuộc nổi dậy của các 
thành viên đẳng cách mạng của Tôn Dật Tiên đã nhanh chóng dẫn 
đến sự sụp đổ của triều đại Mãn Thanh và ra đời một chính phủ 
mới ở Trung Hoa. Nhưng những đẳng viên của Tôn Dật Tiên đã 
không tận dụng được tình thế. Tướng Viên Thế Khải, Tổng tư lệnh 
các lực lượng vũ trang Mãn Thanh, khéo léo và khôn ngoan hơn cả 
về chính trị lẫn quân sự, nên vào tháng 2-1912, Tôn Dật Tiên bị 
buộc phải nhường cho tướng Viên Thế Khải chức Chủ tịch nước 
cộng hoà mới sẽ được thiết lập ở Bắc Kinh. 

Viên Thế Khải hy vọng sẽ thành lập một triều đại mới mang tên 
mình nên ra sức khôi phục luật pháp và lập lại trật tự dựa vào các 
phương pháp cai trị của nền quân chủ chuyên chính cũ. Điều này 
gây xung đột với đẳng của Tôn Dật Tiên mà số đẳng viên của Tôn 
chiếm gần một nửa số ghế trong Quốc hội mới được thành lập. 


Tháng 1-1914, Viên Thế Khải giải tán Quốc hội, nắm quyền cai trị 
bằng sắc lệnh, tuyên bố đảng của Tôn vi phạm pháp luật. Tôn Dật 
Tiên trốn sang Nhật. Nhưng khi Viên Thế Khải chết đột ngột sau 
cơn bạo bệnh năm 1916, Trung Hoa lại bắt đầu lâm vào khủng 
hoảng, tan rã, vì các tư lệnh vùng đã trở thành các lãnh chúa nắm 
quyền kiểm soát từng tỉnh trên toàn quốc. Mặc dù chính phủ suy 
yếu nhưng vẫn nắm quyền ở Bắc Kinh, làn sóng bất an trong xã 
hội và sự chống đối của giới trí thức bắt đầu bùng nổ khắp nơi. 
Năm 1919, nhiều cuộc biểu tình lớn của sinh viên đã nổ ra ở thủ 
đô và các thành phố lớn khác. Cùng năm đó, Tôn Dật Tiên đã thiết 
lập thành công cơ sở đẳng cách mạng - tên mới Quốc Dân Đẳng - ở 
Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, dưới sự bảo hộ của 
Trần Quýnh Minh - Tư lệnh vùng. Tháng 4-1921, Tôn Dật Tiên 
chính thức tuyên bố thành lập một chính phủ quốc gia mới do ông 
làm tổng thống. 

Trong hai năm sau cuộc cách mạng Bolsevich, chính phủ Xô viết 
mới ở Moscow không thể tận dụng được những sự kiện đang diễn 
ra ở Trung Hoa và chính phủ quan tâm hơn đến việc thiết lập 
quyền kiểm soát ở nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của đất nước một 
thời là đế chế Nga ở Sibir, lúc đó tạm thời bị các lực lượng chống 
cộng chiếm giữ. Nhưng đến mùa xuân năm 1920, Liên Xô đã củng 
cố xong sự thống trị ở vùng này và một Ban Bí thư Viễn Đông 
được thành lập ở Irkusk để chỉ đạo các hoạt động của cộng sản ở 
khu vực Đông Á và Thái Bình Dương rộng lớn. Tháng 4 năm đó, 
Grigori Voitinsky, đặc vụ Quốc tế Cộng sản đóng ở Irkusk, đã đi 
Bắc Kinh. Sau khi dừng lại ở Bắc Kinh một thời gian ngắn, ông đi 
tiếp đến Thượng Hải, giúp địa phương thành lập một tổ chức lâm 
thời gồm những nhà cách mạng đang hoạt động trong thành phố. 
Hè năm sau, những người theo đường lối cấp tiến trên khắp đất 
nước Trung Hoa đã tập trung tại Thượng Hải, chính thức thành 


lập đẳng cộng sản Trung Quốc. 

Một trong những quyết định đầu tiên của đẳng mới có nên hợp 
tác với chế độ cách mạng mới của Tôn Dật Tiên ở Quảng Châu hay 
không? Một số đảng viên, do tin rằng các thành viên chủ chốt của 
đẳng của ông Tôn về cơ bản là phản cách mạng, nên không muốn 
hợp tác với Quốc Dân Đảng. Nhưng nhà cộng sản người Hà Lan, 
ông Maring, người kế nhiệm Voitinsky, làm trưởng đại diện của 
Cộng sản Quốc tế ở Trung Hoa lại rất cương quyết muốn hợp tác. 
Tháng Một năm 1923, Tôn Dật Tiên và đại diện Liên Xô, Adolf 
Joffe, ký một thoả thuận ở Thượng Hải nhằm thiết lập mặt trận 
thống nhất giữa hai đảng và dàn xếp để Liên Xô hỗ trợ cho việc 
hoàn thành thống nhất Trung Hoa. Thoả thuận đó, được mô tả 
“Liên mình bên trong”, kêu gọi các đẳng viên Đảng cộng sản Trung 
Quốc gia nhập Quốc Dân Đảng, lực lượng chính trị chủ chốt ở 
Quảng Châu. 

Một trong những quyết định đầu tiên mà đẳng mới phải đưa ra 
là có hợp tác với chế độ cách mạng mới của Tôn Dật Tiên ở Quảng 
Châu hay không. Một số đảng viên, do tin rằng các thành viên chủ 
chốt của đẳng của ông Tôn Dật Tiên về cơ bản là phản cách mạng, 
nên không muốn hợp tác với Quốc dân đảng. Nhưng nhà cộng sản 
người Hà Lan, ông Maring, người kế nhiệm Voitinsky làm trưởng 
đại diện của Quốc tế Cộng sản ở Trung Hoa lại rất cương quyết. 
Tháng 1-1923, Tôn Dật Tiên và đại diện Liên Xô Adolf Joffe đã ký 
một thoả thuận ở Thượng Hải nhằm thiết lập một mặt trận thống 
nhất giữa hai đẳng và dàn xếp để Liên Xô hỗ trợ cho việc hoàn 
thành thống nhất Trung Hoa. Thoả thuận đó, được mô tả là “liên 
mình bên trong”, kêu gọi các đẳng viên đẳng cộng sản Trung Quốc 
gia nhập Quốc dân đẳng, là lực lượng chính trị chủ chốt ở Quảng 
Châu. 


Từ cuối năm 1923, hai đẳng này với sự giúp đỡ phái bộ mới của 
Cộng sản Quốc tế Mikhail Borodin, bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc 
hành trình về phương bắc để hạ bệ các lãnh chúa tư lệnh tham 
lam ở Trung Hoa kể từ sau cái chết của Viên Thế Khải. Tuy là 
thành phần nhỏ trong liên minh và thiếu sự ủng hộ cũng như uy 
tín như Quốc Dân Đảng, nhưng Đảng cộng sản Trung Quốc là một 
lực lượng mới, năng động trong nền chính trị Trung Hoa, một đẳng 
của tương lai chứ không phải của quá khứ. 

Ở Đông Dương thuộc Pháp cũng đang có những thay đổi, mặc 
dù không cùng tốc độ với Trung Hoa. Dân số của ba vùng này gia 
tăng nhanh chóng. Từ bảy triệu năm 1880 đã lên đến khoảng mười 
sáu triệu năm 1926, với sáu triệu ở Bắc Kỳ, năm triệu ở Trung Kỳ 
và khoảng bốn triệu ở Nam Kỳ. Mặc dù hơn ba phần tư dân số vẫn 
sống ở nông thôn, dân số thành thị đã tăng mạnh, lên đến gần một 
triệu người vào giữa những năm 1920. Hầu hết sống ở các thành 
phố lớn Sài Gòn và Hà Nội. 

Trong mười ba năm kể từ khi Nguyễn Ái Quốc rời Sài Gòn, 
phong trào khôi phục nền độc lập của Việt Nam đã mất chỗ đứng. 
Với việc Phan Châu Trinh bị bắt và đày sang Pháp, người chủ 
trương cải cách phi bạo lực uy tín nhất đã tạm thời im lặng. Trong 
khi đó, tổ chức của Phan Bội Châu - một thời đầy hứa hẹn, được 
sự ủng hộ của nhiều nhà yêu nước có uy tín nhất Việt Nam - đã 
dần dần không còn quan trọng như trước nữa sau nhiều lần nổi 
dậy không thành công và tiếp đó là việc chính nhà lãnh đạo phong 
trào dân tộc chủ nghĩa bị bắt và bị đày ở nam Trung Hoa. 

Khi nghe tin về cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung 
Hoa, Phan Bội Châu bỏ kế hoạch thành lập một chế độ quân chủ 
lập hiến và thay vào đó thành lập một chính đẳng mới - Quang 
Phục Hội - nhằm thiết lập một nền cộng hoà độc lập theo mô hình 


của Tôn Dật Tiên. Phan Bội Châu hy vọng sẽ được Trung Hoa giúp 
đỡ để lật đổ Pháp. Trong một cuộc họp với Tôn Dật Tiên ở Quảng 
Châu đầu năm 1912, ông Tôn hứa với Phan Bội Châu, Việt Nam sẽ 
là nước đầu tiên được Trung Hoa giúp đỡ một khi các nhà cách 
mạng củng cố và nắm quyền ở Trung Hoa. Tuy nhiên, ít lâu sau, 
Phan Bộ Châu bị một tư lệnh địa phương bắt vì tội thực hiện các 
hoạt động lật đổ. Phan Bội Châu ra tù năm 1917, đảng của Tôn 
Dật Tiên đã mất quyền và bản thân ông Tôn đang ở Nhật Bản. Hy 
vọng được sự giúp đỡ của nước ngoài lại một lần nữa tiêu tan, 
Phan Bội Châu mất phương hướng. Trong lúc tuyệt vọng, ông 
thậm chí đã đề xuất hợp tác với người Pháp miễn là họ giữ lời hứa 
thực hiện các cuộc cải cách kinh tế chính trị ở Đông Dương. Cho 
đến đầu những năm 1920, tổ chức cách mạng ở Việt Nam hầu như 
đã tan rã. Phan Bội Châu bị đày ở Trung Hoa, xung quanh là một 
nhóm môn đệ trung thành, ông trở thành nhân vật ngày càng 
không hợp thời - rõ ràng ông đã hết thời. 

Sự sụp đổ phong trào của Phan Bội Châu và việc Phan Châu 
Trinh bị đi đày là những thay đổi lớn diễn ra trong xã hội Việt 
Nam. Dấu chấm hết của hai người họ Phan trùng với sự đi xuống 
của giới nhà Nho đã từng có ảnh hưởng lớn đối với nền chính trị 
Việt Nam trong nhiều thế kỷ. Mặc dù được hối thúc của các nhà 
yêu nước như Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, nhiều nhà Nho 
đã bỏ niềm tin cũ, cố gắng tham gia vào chính trị quần chúng, với 
tư cách một giai cấp họ chưa bao giờ cảm thấy thoải mái thực sự 
trong vai trò mới này. Nhiều người thấy khó có thể thích nghi với 
những điều kiện đang thay đổi dưới sự thống trị của thực dân 
Pháp. Phan Bội Châu rất thích phong trào “mười nghìn anh hùng vô 
danh” được in trên sách báo. Họ là những người sẽ đuổi Pháp ra 
biển, nhưng xét cho cùng, đẳng của ông chủ yếu bao gồm những 
người thuộc giới thượng lưu, được giáo dục trong xã hội và hầu 


như không có nông dân tham gia. Phong trào đã cố gắng thúc đẩy 
thương mại và công nghiệp làm phương tiện để làm giàu cho xã 
hội Việt Nam, các thành viên có thâm niên của phong trào lại là 
đại diện của giới quý tộc địa chủ. Các nhà Nho yêu nước có thiện 
chí lại mặc quần chùng áo thụng mở cửa hàng để gây quỹ và 
khuyến khích thương mại ở địa phương. Nhưng sau đó đã làm 
khách hàng xa lánh do thái độ kẻ cả, hách dịch của họ. 

Sự sụp đổ phong trào của Phan Bội Châu và việc Phan Chu 
Trinh bị đi đày cho thấy có những thay đổi lớn hơn diễn ra trong 
xã hội Việt Nam; dấu chấm hết thời của hai người họ Phan trùng 
với sự đi xuống của giới sĩ phu truyền thống đã từng có ảnh hưởng 
lớn đối với nền chính trị Việt Nam trong nhiều thế kỷ. Mặc dù 
được hối thúc bởi các nhân vật yêu nước như Phan Bội Châu và 
Phan Chu Trinh, nhiều sĩ phu đã bỏ niềm tin trước kia của họ và 
cố gắng tham gia vào chính trị quần chúng, với tư cách một giai 
cấp họ chưa bao giờ cảm thấy thoải mái thực sự trong vai trò mới 
này; nhiều người thấy khó có thể thích nghi với những điều kiện 
đang thay đổi dưới sự thống trị của thực dân Pháp. Phan Bội Châu 
rất thích phong trào gồm “mười nghìn anh hùng vô danh” chỉ tồn 
tại trên sách báo. Họ là những người sẽ đuổi người Pháp ra biển, 
nhưng xét cho cùng đẳng, của ông chủ yếu bao gồm những người 
thuộc giới thượng lưu và được giáo dục tốt trong xã hội và hầu 
như không có nông dân tham gia. Mặc dù phong trào của ông đã cố 
gắng thúc đẩy thương mại và công nghiệp làm phương tiện để làm 
giàu cho xã hội Việt Nam, các thành viên có thâm niên của phong 
trào là đại diện của giới quý tộc địa chủ. Các nhà Nho yêu nước có 
thiện chí mặc áo thụng mở cửa hàng để gây quỹ và khuyến khích 
thương mại ở địa phương và sau đó đã làm khách hàng xa lánh 
mình do thái độ kẻ cả của họ. 


Cuối Thế chiến I, ảnh hưởng của các nhà Nho, (khoảng 20.000 


người vào cuối thế kỷ XIX), trong xã hội Việt Nam đã bắt đầu suy 
yếu. Các kỳ thi Nho học đã bị loại bỏ trên cả ba vùng lãnh thổ và 
được thay thế bằng một hệ thống giáo dục mới do người Pháp đặt 
ra. Quốc ngữ, tiếng Việt - tiếng nói hàng ngày - chuyển sang hệ 
chữ cái La tinh, lúc đó được thúc đẩy mạnh mẽ bởi cả các nhà 
truyền giáo Đạo Gơ Đốc ở Nam Kỳ, các trí thức theo đường lối cải 
cách ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và ngày càng được thừa nhận là hệ thống 
thay thế hữu ích cho hệ thống chữ Hán - Nôm phức tạp. Trong khi 
hầu hết trể em Việt Nam tiếp tục học theo hệ thống giáo dục cũ ở 
làng quê thì con em trong giới Nho sĩ theo hệ thống giáo dục mới, 
tiến bộ được đào tạo ở các trường Pháp Việt mới, như trường 
Quốc Học Huế, nơi mà các bài giảng bằng tiếng Pháp. Nhiều người 
sang Pháp học tiếp. 

Trong khi đó, một tầng lớp trung lưu người Việt mới và Âu hoá 
đã xuất hiện. Một số thành lập các công ty thương mại, nhà máy 
đáp ứng như cầu và nguyện vọng của các gia đình khá giả sống ở 
các thành phố lớn. Những người khác làm cho các công ty của 
châu Âu, theo các nghề khác nhau hoặc giữ một vị trí trong bộ máy 
hành chính quan lại. Mặc dù nhiều thành viên của giới thành thị 
mới này ngưỡng mộ Phan Bội Châu và các môn đệ của ông về lòng 
yêu nước, nhưng họ kín đáo chế nhạo các bậc đàn anh về thái độ 
bảo thủ và cổ hủ. Những người thuộc thế hệ mới cũng cam kết đối 
với sự nghiệp độc lập dân tộc, từ bỏ quá khứ và có kiến thức tỉnh 
tế hơn về phương Tây. Nhiều người mặc đồ Tây, uống rượu Pháp 
và nói chuyện bằng tiếng Pháp. Nhà báo Pháp Paul Monet viết, 
những người thuộc thế hệ mới này là “bản sao mẫu của nền văn 
hoá (Pháp) của chúng ta, không còn niềm tin truyền thống và rời bỗ 
mảnh đất của tổ tiên, hoàn toàn không quan tâm đến đạo Khổng, đạo 
đức mà họ không thích bởi vì họ không hiểu về nó”. Các quan chức 
Pháp thường coi những bước phát triển này như là một dấu hiệu 


về sự thành công của sứ mệnh khai hoá, nhưng họ cũng sớm nhận 
ra thế hệ này sẽ là một thách thức lớn hơn so với các cha ông của 
họ. 

Quan chức cao cấp của Pháp đã vô tình làm người Việt Nam 
càng bực tức hơn đối với những hậu quả của chế độ thực dân. 
Năm 1919, kể thù tương lai của Nguyễn Ái Quốc là Albert Sarraut - 
toàn quyền Đông Dương lúc đó - đã làm cho những trái tim Việt 
Nam cảm động vì ông hứa về một kỷ nguyên cải cách mới. Ông nói 
với những người cấp dưới: “Tôi sẽ đối xử với các bạn như một 
người anh đối với một người em và sẽ dần dần trả lại cho các bạn 
chân giá trị của một con người”. Những lời lẽ đó đã làm loé lên hy 
vọng ở Việt Nam và thậm chí Nguyễn Ái Quốc đã khâm phục lời lẽ 
đó. Ông vẫn là người luôn ngưỡng mộ nền văn hoá đã sẵn sinh ra 
khẩu hiệu cách mạng “tự do, bình đẳng và bác đi”. 

Sau khi Sarraut rời Hà Nội đi Paris nhận chức Bộ trưởng Bộ 
Thuộc địa, những lời hứa của ông về cải cách vẫn chưa được thực 
hiện. Thí dụ, hệ thống giáo dục mới hầu như không nhận được 
nguồn tài trợ từ chính quyền thực dân và kết quả chỉ có ảnh 
hưởng rất hạn chế đối với dân chúng địa phương. Các trường làng 
quê đặc biệt thiếu kinh phí và đa số trẻ Việt Nam được đi học 
không đến bốn năm. Vào giữa những năm 1920, chỉ khoảng năm 
ngàn học sinh trên toàn quốc được học đến bậc trung học. Những 
thống kê đó cho thấy đạo đức giả của người Pháp khi họ nói đang 
thực hiện sứ mệnh khai hoá văn minh ở Đông Dương. Trong khi đó 
theo hệ thống cũ, khoảng một phần tư dân số có thể đọc được các 
bài viết bằng chữ Hán, trong thập niên sau Thế chiến I, tỷ lệ biết 
chữ quốc ngữ và chữ Nôm ước tính chỉ khoảng năm phần trăm 
dân số. 


Trong khi đó, mặc dù nhiều người Việt Nam đã đóng góp cho sự 


nghiệp của Pháp trong Thế chiến I, nhà cầm quyền thực dân vẫn 
từ chối cho dân chúng quyền đóng một vai trò tích cực trong nền 
chính trị quốc gia. Khoảng 10.000 viên chức thực dân ở Đông 
Dương được trả lương cao hơn so với người Việt Nam làm cùng 
một công việc. Nhiều người trong số 40.000 người châu Âu sống 
và làm việc ở Đông Dương, một số khi đến hầu như tay không 
ngoài bộ quần áo khoác trên người, ấy thế hàng ngày họ đối xử 
thô bạo, thái độ trịch thượng đối với dân bản xứ. Người nước 
ngoài, kể cả hơn 200.000 Hoa kiều sống chủ yếu ở các thành phố 
và thị trấn chỉ phối nền kinh tế đô thị. Một nhà văn Pháp đã cho 
các chính sách cải cách của Sarraut là sự ghê tởm, những chính 
sách đôi khi được mô tả là “nền chính trị hợp tác”, là sự gian dối, 
trong khi Tổng thống Pháp Raymond Poincaré thừa nhận “các chính 
sách đó chỉ được thể hiện về mặt hình thức”. 

Đa số dân chúng phải chịu các mức thuế gia tăng và sự độc 
quyền của chính phủ trong việc sản xuất và buôn bán thuốc phiện, 
muối và rượu, làm tăng cao giá bán lẻ ba loại sản phẩm này. Ở 
Nam Kỳ, các chủ đất giấu mặt mua đất hoang ở châu thổ sông Cửu 
Long đã đòi thu tô quá cao với người thuê mới, đôi khi lên tới hơn 
50 phần trăm tổng giá trị mùa màng trên mảnh đất đó, trong khi 
địa chủ sống trong các dinh cơ ở Sài Gòn. Cả nước có khoảng hơn 
nửa triệu nông dân không có đất, so với khoảng 50 nghìn địa chủ. 
Trong cuốn “Quyền Con Người” (Forceries Humaines) viết vào giữa 
thập niên, tác giả Georges Garros nhận xét, nếu người Pháp cũng 
bị áp bức như vậy chắc hẳn đã nổi dậy rồi. Thực ra, như Nguyễn 
Ái Quốc nhận xét một cách cay đắng với nhà báo Ossip 
Mandelstam trong cuộc phồng vấn năm 1923 ở Moscow, Việt Nam 
là “quốc gia bị chìm trong bóng tối”. 

Sự thất vọng đã dấy lên làn sóng chính trị mạnh mẽ mới vào 
giữa những năm 1920. Đứng đầu là một thế hệ trí thức trẻ tuổi 


thuộc tầng lớp trung lưu được giáo dục theo hệ thống của Pháp. 
Như những người cùng cảnh ngộ ở thế giới thuộc địa, nhiều người 
có suy nghĩ đa dạng với nền văn hoá phương Tây, ngưỡng mỘ 
nhưng không chấp nhận nền văn hoá đó. Nhiều người trong số họ 
đọc tiểu thuyết và tạp chí bằng Pháp ngữ, trong đó có các tạp chí 
bằng chữ quốc ngữ như Phụ Nữ Tân Văn phục vụ theo thị hiếu 
phương Tây, viết theo cách nhìn nhận của các thanh niên có học 
thức. Nhưng họ lại phẫn nộ về việc người Pháp đối xử với dân 
bản xứ bằng một thái độ trịch thượng và nảy sinh nghi ngờ, tại sao 
các quan niệm của Pháp được quảng cáo nhiều như tự do, bình 
đẳng và bác ái mà họ được học ở trường lại không áp dụng ở Đông 
Dương. 

Những dấu hiệu thay đổi đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn - thành 
phố chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất bởi sự có mặt của thực dân 
Pháp. Một tỷ lệ lớn người châu Âu ở Đông Dương đã đến định cư 
ở đây vì Nam Kỳ là thuộc địa, trực thuộc chính quyền Pháp và vì 
cơ hội thu lợi nhuận từ các đồn điền cao su, chè và cà phê được 
dựng nên các khu vực phụ cận. Ở Sài Gòn, có nhiều công nhân nhà 
máy hơn bất cứ vùng nào ở Việt Nam. Tại Sài Gòn, khoảng cách 
giữa người giàu và người nghèo, người bản xứ và người nước 
ngoài rõ ràng nhất. Ngay cả người Việt Nam giàu có nhất cũng có 
lý do bất bình về việc người nước ngoài thâu tóm toàn bộ nền kinh 
tế. Các thương nhân Hoa Kiều quản lý các nhà máy sản xuất gạo, 
các ngân hàng và các tiệm cầm đồ, trong khi người châu Âu sở hữu 
hầu hết các nhà máy lớn và chi phối xuất nhập khẩu. Nhà nông 
học giàu có Bùi Quang Chiêu - Nguyễn Ái Quốc gặp trước khi đi 
sang châu Âu - đã đi đầu trong việc thổi bùng lên thái độ bất bình 
này. Là một chủ đất nhưng sống ở Sài Gòn, ông Chiêu cũng tham 
gia nhiều hoạt động kinh doanh và sáng lập ra tạp chí “Diễn đàn 
người bẳn xứ” đại diện cho lợi ích của thương gia địa phương. Vài 


năm sau, ông cùng với người quen thành lập Đảng Lập Hiến Đông 
Dương - đẳng chính trị chính thức đầu tiên ở Đông Dương thuộc 
Pháp. Bùi Quang Chiêu và các cộng sự của mình hy vọng ép người 
Pháp dành cho người Việt Nam một vị trí cao hơn trong tiến trình 
chính trị và một mục tiêu nữa là giảm sự chỉ phối của các thương 
nhân Trung Hoa đối với nền kinh tế ở Nam Kỳ. 

Cũng như ở nhiều xã hội khác ở Đông Nam Á, các thương gia 
Trung Hoa từ lâu đã là lực lượng chỉ phối các nền kinh tế đô thị ở 
Việt Nam, Lào và Campuchia. Con cháu của những người nhập cư 
trong các thế kỷ trước đến nơi này từ các vùng duyên hải ở nam 
Trung Hoa thường được đám chúa đất địa phương khuyến khích 
tham gia sản xuất và thương mại trong khi dân bản xứ không được 
đối xử như vậy. Thường thì họ sống trong các khu nhà ổ chuột ở 
đô thị và tiếp tục duy trì văn hoá Trung Hoa, trong đó có đạo 
Khổng và tiếng Trung. Khi Bùi Quang Chiêu và các cộng sự của ông 
chú trọng đến việc giảm ảnh hưởng của Hoa Kiều hơn là các nhà 
cầm quyền thực dân, họ có thái độ tương tự như thái độ ở một số 
thuộc địa khác trong khu vực. 

Một đối thủ nguy hiểm hơn ông Chiêu, theo quan điểm người 
Pháp - một trí thức được đào tạo ở Paris - Nguyễn An Ninh. Là con 
của một nhà nho Nam Kỳ có liên hệ với Trường Đông Kinh Nghĩa 
Thục Hà Nội, sau đó phục vụ trong phong trào của Phan Bội Châu, 
ông Ninh học luật ở Pháp - nơi ông đã gặp Nguyễn Ái Quốc - và từ 
đó say mê chính trị. Khi trở về Sài Gòn vào đầu những năm 1920, 
ông sáng lập tờ báo Cái Chuông Rè, nhằm nâng cao tỉnh thần yêu 
nước của người Việt Nam và thúc giục người Pháp tiến hành cải 
cách chính trị. Giống như Phan Châu Trinh, Nguyễn An Ninh cũng 
là người ngưỡng mộ cuồng nhiệt văn hoá phương Tây, tin rằng nó 
là chuẩn mực để điều chỉnh hệ thống Nho giáo truyền thống đã 
bóp nghẹt khả năng sáng tạo của đồng bào mình và giúp Pháp 


chinh phục họ. 

Vào đầu và giữa thập niên 1920, nhà báo trẻ theo trường phái 
châm biếm này đã trở nên nổi tiếng trong giới thanh niên Nam Kỳ. 
Các bài phát biểu không thường xuyên của ông được người đọc 
mong đợi. Trong một bài phát biểu tháng 10-1923 tại Nha học 
chính ở Sài Gòn, ông đã kêu gọi mọi người hưởng ứng một nền 
văn hoá mới không bị ảnh hưởng bởi các ý tưởng du nhập của 
Khổng Tử, Mạnh Tử và Lão Tử. Giống như Mahatma Gandhi ở Ấn 
Độ, ông Ninh lập luận rằng giải pháp cho các vấn đề của Việt Nam 
cơ bản là tỉnh thần và câu trả lời chỉ có thể do người dân tìm ra. 

Ảnh hưởng của các hoạt động của Nguyễn An Ninh đối với 
thanh niên Nam Kỳ ngày càng làm cho các nhà chức trách Pháp lo 
ngại. Cuối cùng ông bị triệu đến gặp Toàn quyền lâm thời Maurice 
Cognacgq, cảnh báo các hoạt động của ông bị nhà chức trách kiểm 
soát chặt chẽ và nếu ông quyết định thực hiện các hoạt động của 
mình, họ sẽ dùng các biện pháp cần thiết để buộc ông chấm dứt. 
Cognacq cho rằng người Việt Nam quá thật thà, chất phác làm sao 
có thể hiểu thông điệp của ông Ninh. Ông nói thêm một cách châm 
biếm, nếu ông Ninh muốn kêu gọi các trí thức thì hãy đến Moscow. 
Lời cảnh báo của Cognacq bị bỏ qua và Nguyễn An Ninh lại thực 
hiện chiến dịch của mình. 

Ngày Nguyễn Ái Quốc đến Quẳng Châu bằng tàu từ Vladivostok 
giữa tháng 11-1924 đúng ngày thành phố sôi động, hàng ngàn 
người chen lấn trên đường phố gần bến cảng bày tỏ sự ủng hộ 
chính phủ Tôn Dật Tiên và tiễn tổng thống đi Bắc Kinh. Từ tháng 
2-1923, ông Tôn thực hiện chiến lược “Khối Liên minh bên trong” 
sau khi thương lượng với đặc vụ Maring của Cộng sản Quốc tế 
mấy tháng trước. Ông Tôn đã chuyển Quốc Dân Đảng sang cánh tả 
bằng cách đưa thêm một số đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc 


vào các vị trí quan trọng. TỪ tháng Mười khi đặc vụ Cộng sản 
Quốc tế Mikhail Borodin từ Moscow đến, đảng tổ chức lại theo 
đường lối của chủ nghĩa Lenin, một học viện quân sự được thành 
lập ở đảo Hoàng Phố để đào tạo các sĩ quan. Tưởng Giới Thạch - 
một trong những sĩ quan trẻ tin cậy của Tôn Dật Tiên - được chỉ 
định phụ trách nhà trường. Trường nằm cách thành phố vài dặm 
xuôi theo dòng sông. Chu Ân Lai trở thành chính uỷ nhà trường. 

Tuy vậy, việc Tôn Dật Tiên chuyển sang cánh tả không phải là 
không phải trả giá. Quan hệ giữa chính phủ ông với các đại diện 
quyền lợi châu Âu ở Quảng Châu đã bắt đầu xấu đi. Đối với nhiều 
thương gia và nhà ngoại giao phương Tây ở thành phố, quyết định 
của ông Tôn thiết lập một quan hệ chính thức với nước Nga Xô 
viết và Đảng cộng sản Trung Quốc là bằng chứng hiển nhiên, ông 
và đảng của ông về cơ bản chống phương Tây và đã trở thành tay 
sai của Moscow. 

Những tháng tiếp theo, tình hình càng trở nên căng thẳng hơn. 
Mùa hè năm 1924, các cuộc đình công phản đối các công ty của 
Anh ở Quảng Châu đã nổ ra trước một sự cố do các nhà chức trách 
Anh gây ra. Người Anh đã áp đặt sự kiểm soát của cảnh sát để trấn 
áp các cuộc biểu tình trên đường phố ở đảo Sa Diện - đất nhượng 
tô của người Pháp dọc bờ sông phía tây. Chính phủ Tôn Dật Tiên 
tuyên bố ủng hộ những người đình công. Mùa thu năm đó, Hiệp 
hội các thương gia Quảng Châu - bị chỉ phối bởi những lợi ích 
thương mại của châu Âu - đã thiết lập một lực lượng quân sự 
chống chính phủ Tôn Dật Tiên và các vụ xô xát đã xảy ra giữa các 
đơn vị dân quân và quân đội của chính phủ. 

Trong khi đó, tình hình bên ngoài Quảng Châu thay đổi đột 
ngột, Ngô Bội Phu, một tư lệnh nhiều năm kiểm soát các vùng ở 
phía bắc Trung Hoa, bị lật đổ bởi “vị tướng theo Thiên Chúa Giáo”, 


Phùng Ngọc Tường. Mặc dù Phùng cũng là một tư lệnh, ở Quảng 
Châu ông được coi là thấu hiểu công cuộc cách mạng Trung Hoa 
hơn là Ngô Bội Phu khi Phùng mời Tôn Dật Tiên đến Bắc Kinh để 
đàm phán một dàn xếp hoà bình, ông Tôn đã đồng ý. 

Mặc dù Nguyễn Ái Quốc không được cử đi Trung Hoa với tư 
cách chính thức nhưng không phải là ông không có liên lạc với ai. 
Ngay lập tức ông đã liên hệ với Mikhail Borodin. Mikhail Borodin 
đã mời Nguyễn Ái Quốc đến ở căn hộ của ông ở Bảo Công Quán, 
một biệt thự kiểu phương Tây rộng rãi, bao quanh là một khu 
vườn trải dài từ các trụ sở của Cộng sản Quốc tế đến trung tâm 
thành phố. Tầng trệt toà nhà là văn phòng của hai mươi đại diện 
của Gộng sản Quốc tế được cử từ Moscow đến. Trên tầng hai là 
căn hộ riêng của Borodin - Nguyễn Ái Quốc sử dụng một phòng để 
ở. Để tự vệ trước sự giám sát của Pháp và không bị các nhà chức 
trách bắt giữ vì nhập cư trái phép, Nguyễn Ái Quốc tự nhận là 
người Trung Hoa với cái tên Lý Thuy. Chỉ có vợ chồng Borodin biết 
danh tính thực của ông. 

Borodin quen biết Nguyễn Ái Quốc tại khách sạn Lux khi cả hai 
sống ở Moscow một năm trước đây. Cả hai nói tiếng Anh, (Borodin 
từng có thời gian là người tổ chức công nhân ở Chicago trước Thế 
chiến I) và họ chia sẻ mối quan tâm chung khát khao thúc đẩy phát 
triển phong trào cách mạng ở châu Á. Là người đứng đầu phái bộ 
Cộng sản Quốc tế bên cạnh chính phủ Tôn Dật Tiên ở Quảng Châu, 
Borodin có thể là người rất cần thiết cho người đồng sự trẻ của 
mình. 

Sau khi dọn đến ở nơi ở mới, Nguyễn Ái Quốc được cử làm tại 
văn phòng của Thông tấn xã Xô viết (ROSTA) nằm ở tầng trệt của 
trụ sở của Quốc tế Cộng sản ở Bao Công Quán. Nguyễn Ái Quốc đã 
viết bài cho thông tấn xã, những bài báo này được gửi về Moscow 


đăng với bút danh Nilovesky, làm phiên dịch và đại diện địa 
phương không chính thức của Quốc tế Nông dân. Tuy vậy, mục tiêu 
chính của ông là gây dựng hạt nhân cho đảng cách mạng Việt Nam 
mới được xây dựng theo mô hình của Lenin. Sau đó ông có thể 
theo đuổi mục tiêu dài hạn hơn là lập trật tự cho phong trào kháng 
chiến của Việt Nam và biến nó thành một lực lượng đáp Ứng 
những mong ước của ông. 

Chiến lược cách mạng do Cộng sản Quốc tế đưa ra tại Đại hội 
lần thứ II ở Moscow đã cho ông đường lối chung để khởi động tiến 
trình cách mạng. Một trong những chỉ dẫn đó là cần phải có biện 
pháp hợp tác với các nhóm chủ nghĩa dân tộc phi cộng sản hiện 
đang hoạt động, một mục tiêu mà ông đã đưa ra trong các báo cáo 
của mình gửi lãnh đạo của Cộng sản Quốc tế ở Moscow. Nhưng 
Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức được những chỉ dẫn đó chưa đáp 
ứng hoàn toàn và đầy đủ nhu cầu ông đòi hỏi. Tại một cuộc họp 
nhằm thảo luận vấn đề thuộc địa tại Đại hội Cộng sản Quốc tế V 
mùa hè năm 1924, ông đã hỏi Dimitri Manuilsky - chuyên gia về 
thuộc địa - những người công nhân cộng sản châu Á cần phải làm 
øì khi không có đẳng dân tộc nhân dân lớn mạnh. Không rõ 
Manuilsky - một người ít có kinh nghiệm về các vấn đề châu Á - đã 
bao giờ nghĩ đến câu hỏi này chưa. Tuy nhiên, ông vẫn cố gắng 
giải thích chiến lược “mặt trận thống nhất” của Lenin theo lối Ứng 
khẩu, cho rằng khi không có phong trào dân tộc quần chúng, đẳng 
cộng sẵn trong nước cần phải có sáng kiến thành lập một phong 
trào dưới sự lãnh đạo của đẳng. 

Thực hiện gợi ý của Manuilsky ở Đông Dương không dễ chút 
nào. Như Nguyễn Ái Quốc đã báo cáo cho các đồng nghiệp của 
Cộng sản Quốc tế khi ông sống ở Moscow, giai cấp công nhân Việt 
Nam, có thể là lực lượng đầu đàn trong đẳng Marx Lenin sau này, 
nhưng vẫn còn trong giai đoạn phôi thai, chỉ chiếm khoảng 2 phần 


trăm dân số, bao gồm công nhân mỏ, những người sống rải rác ở 
cả ba miền Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Về nhận thức chính trị, 
công nhân Việt Nam xếp sau các đồng nghiệp của mình ở nước 
Trung Hoa láng giềng và thiếu nhiều khả năng lãnh đạo phát động 
một cuộc khởi nghĩa của nhân dân chống thực dân Pháp. 

Ở Moscow, Nguyễn Ái Quốc nhận thấy, các trí thức yêu nước đã 
lãnh đạo cuộc kháng chiến đầu tiên của người Việt Nam chống lại 
hệ thống thuộc địa. Thật không may, ở Pháp chẳng mấy người 
hiểu biết tư tưởng Marxist. Ở Pháp quan điểm cấp tiến về xã hội 
trong giới trí thức đã có ít nhất từ cuộc cách mạng năm 1789. Tại 
Nga, những quan điểm này đã nảy sinh vào giữa thế kỷ 19 với 
những người theo chủ nghĩa dân tuý. Ngay ở Trung Hoa, các tư 
tưởng cấp tiến từ phương Tây như chủ nghĩa vô chính phủ và chủ 
nghĩa cộng sản đã trở nên quen thuộc với các thành viên hàng đầu 
của phong trào tiến bộ vào đầu thế kỷ XX. Nhưng ỏ Việt Nam, 
những tư tưởng cách mạng nước ngoài bị cấm đoán, chỉ bắt đầu 
du nhập trong những năm sau Thế chiến II. Ngay cả khi các trí 
thức Việt Nam bắt đầu biết về cuộc cách mạng Bolsevich thì 
những tin tức về cuộc cách mạng chủ yếu là tin tiêu cực hoặc bị 
Pháp kiểm duyệt bóp méo nghiệm trọng. Sách về Karl Marx hay 
nước Nga Xô viết bị cấm ở Đông Dương trong khi các bài trên 
những tờ báo và tạp chí địa phương nói đến các đề tài đó bị các 
quan chức Pháp thường xuyên tịch thu. Chỉ một số người có đủ 
may mắn để có được các bản sao về các tác phẩm của Karl Marx 
hoặc tờ Người Cùng Khổ của Nguyễn Ái Quốc được lén lút truyền 
cho nhau đọc hiểu mặt trái của sự kiện. 

Người Việt Nam bình thường do không có kiến thức sâu sắc về 
chủ nghĩa Marx nên không thể hiểu về cách mạng Bolsevich. Thành 
phần xã hội và quan điểm thế giới của giới cách mạng của Việt 
Nam làm cho các tư tưởng Marxist khó được chấp nhận một cách 


thực sự, khi những tư tưởng này trở nên phổ biến hơn. Đối với đa 
số trí thức Việt Nam, cuộc sống đô thị khá mới mẻ. Trong tư tưởng 
Nho giáo - tư tưởng có thành kiến sâu sắc chống lại việc chạy theo 
lối sống đô thị công - thương - nghiệp - họ hầu như không thấy 
mối liên quan giữa học thuyết Marx với những vấn đề của một 
nước Việt Nam thuần nông. Tuy nhiên, chủ nghĩa Marx được 
những người đang chờ đợi sự thay đổi có thể thay thế cho thế giới 
quan Nho giáo đã chấp nhận. Những người theo chủ nghĩa Marx có 
ác cảm sâu sắc đối với chủ nghĩa đế quốc phương Tây chẳng gây 
hại cho ai. Như một người theo chủ nghĩa dân tộc Việt Nam đã 
nói: “Chúng tôi không đi theo chủ nghĩa cộng sẵn mà đến với những 
người theo chủ nghĩa cộng sản. Vì ở đây, giống như ở các nước khác, 
khi những người cộng sẵn hứa hẹn đem lại cho người dân quyền tự 
quyết, họ sẽ được mong đợi như những vị cứu tỉnh”. Nhưng như lẽ 
thường, thái độ của họ là ngây thơ. Một người Việt yêu nước khác 
nói: “Nếu bị phương Tây ghét thì người Nga và những người cộng sản 
phải là những người tốt”. 

Nguyễn Ái Quốc ý thức được điều này. Năm 1922, trong một 
bài báo viết ở Paris, ông đã nhận xét, chỉ có một số ít trí thức ở các 
thuộc địa như Việt Nam hiểu được ý nghĩa của chủ nghĩa cộng 
sản, còn hầu hết những người hiểu được lại thuộc giới tư sẳn 
trong nước và thích “mặc áo hàng hiệu và chỈ quan tâm đến quyền 
lợi bẫn thân”. Ông nhận thấy, hầu hết người dân ở các thuộc địa, 
chủ nghĩa Bolsevich “có nghĩa là thủ tiêu tất cả hoặc giải phóng khỏi 
ách áp bức của nước ngoài”. Ý nghĩa thứ nhất lôi kéo dân chúng ít 
học, nhút nhát rời xa chúng ta. Ý nghĩa thứ hai đưa họ lại gần với 
chủ nghĩa dân tộc. Cả hai nghĩa này đều nguy hiểm như nhau. 

Có nghĩa là Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng cho sự thành lập một 
đẳng cộng sản. Dân chúng “tỏ ra sẵn sàng nổi dậy nhưng hoàn toàn 
không có hiểu biết. Họ muốn tự giải phóng nhưng lại không biết làm 


như thế nào”. Giới trí thức bồn chồn không biết phải làm gì nhưng 
không sẵn sàng chấp nhận luận thuyết Marx. Cần phải có thời gian 
để người Việt Nam dần dần nhận thấy, cách mạng xã hội chính là 
câu trả lời cho các vấn đề của họ. Trong khi đó, một chính đẳng 
cần được thành lập để có thể đại diện cho các ý tưởng của Marx 
và Lenin tuy ở dạng phôi thai nhưng có thể tập hợp quần chúng 
xoay quanh một vấn đề chính: độc lập dân tộc. 

Phan Bội Châu - người bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất - lúc 
đó sống ở Trung Hoa. Ra tù năm 1917 và sau một thời gian thử 
nghiệm tư tưởng thoả hiệp với người Pháp, Phan Bội Châu đã 
quay lại với quan điểm chống Pháp trước khi ông bị bắt. Tuy già 
nhưng vẫn khoẻ mạnh, với bộ râu màu muối tiêu và cặp kính, 
người chiến binh năm mươi nhăm tuổi đến ở Hàng Châu, một khu 
nghỉ có quang cảnh đẹp ở tây nam Thượng Hải - nhà của Hồ Học 
Lâm - một người ủng hộ sau này đóng vai trò chính của phong trào 
trong suốt thời kỳ Thế chiến II. Dù Phan Bội Châu không còn các 
hạt nhân của tổ chức chống thực dân yêu nước ở Đông Dương, 
nhưng tên tuổi ông vẫn có sức lôi cuốn quần chúng. Đầu thập niên 
1920, một số người Việt Nam yêu nước đầy nhiệt huyết đã đến 
nam Trung Hoa gia nhập đội ngũ của những môn đệ của ông. 
Trong số này nổi bật nhất có Lê Hồng Phong, Lê Văn Phan (Lê 
Hồng Sơn), Lê Quang Đạt và Trương Văn Lệnh. Tất cả những 
người này cuối cùng đã trở thành thành viên sáng lập của tổ chức 
cách mạng đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc. 

Khi ở nam Trung Hoa, những thanh niên đầy nhiệt huyết này 
trở nên mất kiên nhẫn trước hoạt động kém hiệu quả của tổ chức 
của Phan Bội Châu. Tháng 3-1924, tám tháng trước khi Nguyễn Ái 
Quốc đến Quảng Châu, họ quyết định tách ra, thành lập một đẳng 
mới gọi là Tâm Tâm Xã. Cũng như hầu hết các tổ chức yêu nước 
được thành lập ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX, lãnh đạo của đẳng 


mới đều là các sĩ phu yêu nước. Các cuộc biểu tình của học sinh 
sinh viên nổ ra vào giữa thập niên 1920, những người có tư tưởng 
cấp tiến, họ quyết định bãi khóa để tham gia các hoạt động chống 
thực dân. Một vài người trong số họ làm lao động chân tay trước 
khi quyết định ra nước ngoài. Hầu hết tất cả đều cùng quê Nghệ 
An với Nguyễn Ái Quốc. 

Các thành viên của tổ chức mới, với tính hoạt động sôi nổi và 
dễ nghiêng ngả về thiên hướng chính trị, đã cho rằng hệ tư tưởng 
không phù hợp với nhu cầu cách mạng trước mắt. Triết lý của họ 
tương tự như triết lý trong phong trào nổi dậy của Auguste 
Blanqui ở châu Âu ở thế kỷ XIX. Phong trào khuyến khích nổi dậy, 
tuy không thành công ở Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Mục tiêu cuối 
cùng của họ là dùng tuyên truyền và các hành động khủng bố để 
làm dấy lên một biến động của dân chúng nhằm lật đổ chế độ thực 
dân Pháp ở Đông Dương. 

Một trong những việc đầu tiên mà đẳng mới dự định thực hiện 
là ám sát viên Toàn quyền Đông Dương Martial Merlin, nhân 
chuyến thăm Quảng Châu của ông sau chuyến thăm chính thức 
một số thành phố ở Đông Á giữa tháng 6-1924. Với sự cố vấn và 
hỗ trợ về tài chính của Lâm Đức Thụ, một công dân 36 tuổi từ Bắc 
Kỳ, đã đến Quảng Châu để gặp Phan Bội Châu cách đó vài năm, 
nhóm này đã đưa ra kế hoạch giết Merlin bằng cách đánh bom 
trong lễ kỷ niệm ở tô giới châu Âu - đảo Sa Diện. Mặc dù lấy một 
người vợ giàu có và bản thân ông già hơn nhiều so với các đồng sự 
của mình, ông Thụ (tên thật là Nguyễn Công Viễn) được xem là 
một thành viên tích cực của tổ chức vì có khả năng gây quỹ và liên 
hệ với người Pháp. Do xuất thân từ một gia đình phản đối Pháp 
xâm lược, không ai nghỉ ngờ sự trung thành của ông đối với công 
cuộc chống chủ nghĩa thực dân. Trụ sở của tổ chức được đặt ở 
tiệm thuốc tây do ông Thụ và vợ quản lý trong một ngõ nhỏ trên 


đường Tô Trương và cách các trụ sở của Quốc tế Cộng sản không 
Xã: 

Lúc đầu, người ta quyết định, nhà cách mạng trẻ tuổi đẹp trai 
có nước da sẫm Lê Hồng Sơn sẽ được chọn để thực hiện, bởi vì 
ông đã ám sát một gián điệp nhị trùng trong nội bộ đẳng. Do cách 
biểu lộ tình cảm mạnh mẽ của ông nên thậm chí các đồng sự cũng 
sợ ông nằm trong một tổ chức “chuyên đâm thuê chém mướn”. 
Nhưng Lê Hồng Sơn cũng bị các nhà chức trách biết rõ tung tích, 
do đó việc này cuối cùng được giao cho Phạm Hồng Thái, một 
thanh niên Việt Nam vừa mới đến từ Đông Dương để gia nhập tổ 
chức khủng bố. Thái là con trai của một công chức tỉnh Nghệ An, 
thời thanh niên tham gia phong trào Cần Vương của Phan Đình 
Phùng. Thái đã học tại trường Pháp Việt ở Hà Nội và sớm say mê 
các lý tưởng cách mạng. Sau khi học xong, ông xin làm thợ cơ khí 
ở xưởng chữa ô-tô và sau đó làm việc ở mỏ than. Đầu năm 1924, 
ông đến Trung Hoa với bạn là Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Phong và 
trở thành thành viên của Tâm Tâm Xã. 

Khao khát được hy sinh vì sự nghiệp, Phạm Hồng Thái đã đồng 
ý nhận trách nhiệm đem bom đến mục tiêu định trước. Tối ngày 
19-6-1924, các quan chức Pháp mở tiệc chiêu đãi ở khách sạn 
Victoria trên đảo Sa Diện để chào mừng Toàn quyền Merlin và giới 
thiệu ông với các thành viên có uy tín của cộng đồng doanh nhân 
địa phương. Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh đường lớn gần khu phố 
đó. Vào khoảng 8 giờ 30 tối, ngay khi món súp được đem ra, ông 
Thái đã ném quả bom qua cửa sổ vào phòng tiệc. Quang cảnh được 
một tờ báo địa phương mô tả như sau: 

“Tiếng nổ kinh hoàng vang khắp đảo Sa Diện. Sức của nó mạnh 
đến nỗi tất cả dao đĩa trên bàn tiệc văng vào các khách mời, gây ra 
những vết thương khủng khiếp... Một nhân chứng ở gần khách sạn 


vào thời điểm xảy ra vụ việc đến giúp, mô tả cảnh tượng cho chúng tôi 
bằng những từ đơn giằn: kinh hoàng, rất kinh hoàng. Khách nằm trên 
shế hoặc trên đất với những vết thương khủng khiếp”. 

Năm người khách thiệt mạng - ba người chết tại chỗ, hai người 
do vết thương quá nặng - và hàng chục người bị thương. Tuy 
nhiên, thật kỳ lạ Toàn quyền Martial Merlin đã sống sót. Trong khi 
tìm cách chạy vào đất liền, Phạm Hồng Thái đã nhảy từ trên cầu 
xuống sông Châu Giang và chết đuối. Merlin đã trở về Hà Nội trên 
một tàu chở khách của Pháp ngay hôm sau để tránh có thể lại bị 
tấn công trong lễ tang của kẻ ám sát trẻ tuổi. 

Merlin đã thoát chết vì trong số khách mời, một người có ngoại 
hình rất giống Merlin, người ấy đã chết vì trúng bom. Nhưng 
những người chủ mưu lại nghỉ ngờ có kể phẳn bội trong hàng ngũ 
đã chuyển thông tin về kế hoạch ám sát cho Pháp. Nghi ngờ dồn về 
Lâm Đức Thụ do những thói quen và mối quan hệ với các quan 
chức Pháp đã làm ông trở thành kẻ bị tình nghỉ. Lê Quang Đạt, một 
trong những thành viên của Tâm Tâm Xã đã kể cho Lê Hồng Sơn 
về mối nghỉ ngờ của mình, nhưng Sơn trả lời, chính Lâm Đức Thụ 
đã liên hệ với người Pháp để gây các quỹ cho các hoạt động bí mật 
của tổ chức. Vì thế quan hệ của Thụ với tổ chức vẫn tạm được 
duy trì. 

Vụ đánh bom ở khách sạn Victoria là cố gắng đầu tiên của các 
nhà cách mạng châu Á nhằm ám sát một quan chức cao cấp thực 
dân Pháp. Việc này làm cho cộng đồng người Pháp ở Đông Dương 
bị sốc. Ở Hà Nội, báo chí thực dân đổ lỗi vụ tấn công cho các đặc 
vụ của phong trào Xô viết. Nhưng vụ ám sát này đã làm cho Phạm 
Hồng Thái thành người đầu tiên hy sinh vì sự nghiệp chống chủ 
nghĩa đế quốc. Chính phủ Tôn Dật Tiên đã xây một ngôi mộ cho 
người thanh niên Việt Nam yêu nước tại nghĩa trang ở Quảng 


Châu, nghĩa trang dành riêng cho các liệt sĩ hy sinh vì cách mạng 
Trung Hoa. Phan Bội Châu gián tiếp tuyên bố, ông Thái là một 
thành viên của tổ chức của ông và tuyên bố kế hoạch ám sát nhằm 
trả đũa các hoạt động tàn ác của người Pháp ở Đông Dương. Phan 
Bội Châu đặt một câu hỏi có tính chất hùng biện, “giết người và áp 
bức người thì việc nào tồi tệ hơn?” Sau đó ông viết một bài miêu tả 
đầy chỉ tiết không đúng sự thật về cuộc đời của Phạm Hồng Thái. 

Sự kiện Sa Diện cũng được Phan Bội Châu lợi dụng để khôi 
phục tổ chức chính trị của mình ở nam Trung Hoa - tổ chức này đã 
trở nên suy yếu trong những năm ông ở trong tù. Tháng 7 năm 
1924, ông đến Quảng Châu tham dự một lễ xây mộ cho Phạm 
Hồng Thái. Ở đó ông nói chuyện với một số môn đệ việc thay thế 
Việt Nam Quang Phục Hội của ông bằng một số tổ chức chính trị 
mới có tên là Việt Nam Quốc Dân Đẳng, theo đường lối Quốc Dân 
Đảng của Tôn Dật Tiên. Phan Bội Châu trở lại Hàng Châu vào 
tháng 9. 

Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu năm tháng sau vụ ám sát hụt 
ở đảo Sa Diện. Vài ngày sau đó, trong vai nhà báo Trung Hoa 
Hoàng Sơn TỬ, ông đã liên lạc với các thành viên của Tâm Tâm Xã. 
Hoạt động cấp tiến của họ rõ ràng là đã làm nhà cách mạng trẻ 
tuổi đồng cảm. Việc họ thiếu lý tưởng chủ đạo sẽ tạo nhiều thuận 
lợi vì như vậy chủ nghĩa Marxit - Lenin sẽ lấp lỗ hổng đó. Hơn nữa 
nhiều thành viên hàng đầu của nhóm là đồng hương nên không 
gây phiền phức gì cả. Nguyễn Ái Quốc có ấn tượng tốt với Lê 
Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu, nhưng đặc biệt với Lê Hồng Phong, 
người thấp, chắc nịch, có đôi vai rộng, con của một gia đình gia 
giáo ở Nghệ An mà Phan Bội Châu đã tuyển để đi du học. 

Nguyễn Ái Quốc đã không mất nhiều thời gian thuyết phục 
những người này theo quan điểm của ông. Trong một bức thư gửi 


trụ sở của Quốc tế Cộng sản ở Moscow đề ngày 18 tháng 12 năm 
1924, ông báo cáo đã liên lạc với một số “nhà cách mạng dân tộc” 
Việt Nam và bắt đầu hợp tác với họ. Cho đến tháng 2-1925, ông đã 
thành lập một nhóm bí mật gồm 9 thành viên, lấy tên là Đông 
Dương Quốc Dân Đảng. Một số người trở về Đông Dương để tuyển 
thêm người, trong khi những người khác gia nhập quân đội của 
Tôn Dật Tiên hoặc gia nhập đẳng cộng sản Trung Quốc. Năm 
người trong số này được ông mô tả là ứng cử viên của một đẳng 
cộng sản tương lai. Mặc dù vậy, ông nhấn mạnh, rất cần có thêm 
kinh phí và tài liệu tuyên truyền để thực hiện các hoạt động bổ 
xung. 

Có thể qua các thành viên của Tâm Tâm Xã, Nguyễn Ái Quốc 
liên lạc được với Phan Bội Châu. Mặc dù Nguyễn Ái Quốc không 
đồng tình với các phương pháp của nhà hoạt động lớn tuổi này, có 
thể ông đã coi Phan Bội Châu là một công cụ hữu ích để xây dựng 
một tổ chức cho riêng mình. Về phần mình, Phan Bội Châu đã 
nghe nhiều những kỳ công của một con người bí ẩn Nguyễn Ái 
Quốc khi ông sống ở Hàng Châu, mặc dù có thể ông chưa nhận ra 
ngay được lai lịch thực của Nguyễn Ái Quốc, con trai người bạn 
đồng khoa Nguyễn Sinh Sắc. Hơn nữa, Phan Bội Châu đã quan tâm 
hơn đến chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Karl Marx, mặc dù nhìn 
chung, sự hiểu biết của ông về hệ tư tưởng Marx còn rất sơ sài. 

Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu hai tháng sau khi Phan Bội 
Châu đi Hàng Châu vào tháng Chín, nhưng ông đã biết đến bài 
phát biểu từ các thành viên của Tâm Tâm Xã. Theo các nguồn tin 
tình báo Pháp, Nguyễn Ái Quốc đến Thượng Hải vào tháng Một 
năm 1925 để gặp Phan Bội Châu. Tuy nhiên, mật thám Pháp đã 
tường trình, không có sự liên hệ nào giữa hai người vào thời điểm 
đó. 


Đến lúc đó, Phan Bội Châu biết được lai lịch thật của Lý Thuy, 
vì vào khoảng tháng 2 hay tháng 3-1925, Phan viết thư cho 
Nguyễn Ái Quốc từ Hàng Châu, ca ngợi công việc của Quốc và làm 
ông nhớ về cuộc gặp gỡ ở làng Kim Liên hai thập niên trước. Phan 
Bội Châu cũng bày tỏ mong muốn cộng tác với người đồng hương 
trẻ và muốn đến Quảng Châu để gặp mặt. Đáp lại, Nguyễn Ái Quốc 
cố gắng giải thích về sự cần thiết phải tổ chức lại đẳng của Phan 
Bội Châu và nói về chiến lược của ông và học thuyết Lenin đằng 
sau chiến lược đó. Phan Bội Châu đã đồng ý hợp tác, cung cấp cho 
Quốc danh sách các thành viên trong tổ chức của mình. 

Nhưng Nguyễn Ái Quốc nhanh chóng nhận ra, Phan Bội Châu và 
nhiều đồng sự lớn tuổi của ông không thể làm cơ sở cho phong 
trào cách mạng mới. Ông nhanh chóng tập trung mọi sức lực để 
chuyển Tâm Tâm Xã thành một tổ chức cách mạng Marx - Lenin 
mới. Bước đầu tiên, ông thành lập một tổ chức hạt nhân gồm 
những môn đệ tận tâm thành một Cộng sản Đoàn, hoạt động dưới 
danh nghĩa một tổ chức lớn hơn mà ông vừa thành lập. Trong số 
những thành viên sáng lập này là năm nhân vật chủ chốt của Đông 
Dương Quốc Dân Đẳng, trong đó có Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong 
và Hồ Tùng Mậu. Họ cùng lập một danh sách các cá nhân từ năm 
tỉnh khác nhau ở Đông Dương làm cơ sở cho một tổ chức cách 
mạng trong nước. Các đặc phái viên được cử từ Quảng Châu đến 
tháp tùng họ sang Trung Hoa để đào tạo phương pháp tổ chức. Sau 
đó, những người được tuyển dụng sẽ quay về các tỉnh nhà. Các 
thành viên nhiều hứa hẹn khác của phong trào sẽ được cử đến 
Moscow để được truyền bá học thuyết và thực hành cách mạng ở 
Trường Stalin. Nguyễn Ái Quốc cũng thực hiện các bước để thiết 
lập một cơ sở cách mạng ở Xiêm cũng như ở một số thành phố 
khác ở nam Trung Hoa, nơi một trụ sở tạm thời có thể sẽ được đặt 
ở đó trong trường hợp các hoạt động ở Quảng Châu bị gián đoạn. 


Cuối cùng, ông có kế hoạch tuyển dụng các đảng viên trong số 
những thuỷ thủ Việt Nam phục vụ trên tàu chạy dọc theo bờ biển 
Nam Trung Hoa, làm đầu mối liên lạc tin cậy giữa các trụ sở với 
những cơ sở đẳng ở Đông Dương. 

Sự xuất hiện đột ngột của người thanh niên lạ mặt đầy nhiệt 
huyết ở trụ sở của Cộng sản Quốc tế đã không qua khỏi con mắt 
của các nhà chức trách Pháp ở Quảng Châu và cả ở Đông Dương. 
Trung tuần tháng 2-1925, theo các báo cáo, người mới đến tự xưng 
Lý Thuy đã liên lạc với các thành phần quá khích trong cộng đồng 
người Việt lưu vong ở nam Trung Hoa dẫn đến việc các nhà chức 
trách Pháp ở Hà Nội và Quảng Châu lo lắng kêu gọi Bộ Thuộc địa 
làm rõ nơi ở hiện tại của Nguyễn Ái Quốc. Lúc đầu, Paris báo cáo 
Nguyễn Ái Quốc vẫn đang ở Moscow, nhưng sau vài tuần các nhà 
chức trách Pháp bắt đầu nghi ngờ ông Lý Thuy đầy bí ẩn thực ra là 
Nguyễn Ái Quốc giả danh. Ở Quảng Châu, viên sĩ quan cảnh sát 
người Pháp mới đến, biệt danh “Noel”, đã thúc điệp viên của mình 
xác minh lai lịch của người lạ đó. 

Điệp viên sáng giá nhất của Noel lại là đồng sự của Nguyễn Ái 
Quốc - Lâm Đức Thụ, tuy yêu nước nhưng lại đồng ý làm chỉ điểm 
cho Pháp. Với bí danh “Pinot”, Thụ đã cung cấp cho Pháp tin tức 
rất hữu ích về các hoạt động của phong trào cách mạng Việt Nam 
cho đến cuối thập niên 1920. Lúc đầu, Thụ khó chịu khi phải cố 
sức thu thập thông tin để xác minh lai lịch của người mới đến. 
Ông cho biết, Lý Thuy rất thận trọng và từ chối không chụp ảnh. 
Nhưng ông đã chụp được ảnh của Lý Thuy cùng với một nhóm 
đông người trước trụ sở của Quốc Dân Đẳng vào tháng 3-1925. Từ 
bức ảnh đó, các điệp viên của Sở Mật thám khẳng định, Lý Thuy 
chính là Nguyễn Ái Quốc. 


Cuối mùa xuân, nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc nhằm thiết lập một 


tổ chức cách mạng hoạt động theo các nguyên tắc Marx - Lenin với 
sự hướng dẫn của Cộng sản Quốc tế tiến triển tốt đẹp. Theo một 
trong những thành viên chính nhớ lại, quyết định chính thức về 
việc thành lập một đẳng cách mạng mới được đưa ra vào đầu 
tháng 6-1925. Vài ngày sau đó, cuộc họp đầu tiên được tổ chức tại 
nhà của Lâm Đức Thụ ở khu thương mại Quảng Châu. Các thành 
viên chủ chốt của Cộng sản Đoàn của Nguyễn Ái Quốc tham gia 
với tư cách là sáng lập viên. Mặc dù tên chính thức của tổ chức 
mới này vẫn còn chưa ngã ngũ, chẳng bao lâu sau nó được biết 
đến với cái tên Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng. 

Nguyễn Ái Quốc xuất bản tạp chí Thanh Niên, tuyên truyền tư 
tưởng của nhóm, thành lập một trường huấn luyện ở trung tâm 
buôn bán Quảng Châu tuyên truyền cho những người mới được 
tuyển. Nguyễn Ái Quốc áp dụng chiến thuật đã sử dụng thành 
công ở Paris bằng cách thiết lập một liên minh mở rộng gồm các 
nhà hoạt động cấp tiến từ một số nước thuộc địa và bán thuộc địa 
ở châu Á. Vào cuối tháng 6, phối hợp với đặc vụ Cộng sản Quốc tế 
người Ấn Độ - M.N. Roy và nhà lãnh đạo cánh tả Quốc Dân Đảng 
Liêu Trọng Khải thành lập “Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức”. 
Liêu Trọng Khải lãnh đạo tổ chức, Nguyễn Ái Quốc làm tổng thư 
ký kiêm thủ quỹ. Hội bao gồm các thành viên từ Triều Tiên, Ấn 
ĐỘ, Trung Hoa, Đông Ấn thuộc Hà Lan và từ Đông Dương - (Vì 
Quảng Châu đã thu hút rất nhiều người nên mang biệt danh “Đông 
Moscow”, do quan hệ giữa Tôn Dật Tiên với Quốc tế Cộng sản). 
Hội tổ chức cuộc họp đầu tiên ở Quảng Châu vào trung tuần tháng 
7-1925. Nhân địp đó, ra tuyên bố lên án nghiêm khắc những hành 
động tàn ác của chủ nghĩa đế quốc và kêu gọi nhân dân bị áp bức 
ủng hộ phong trào cách mạng thế giới. 

Trong thời gian ngắn lưu lại ở Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc 
chủ yếu dành thời gian cho hoạt động của hội. Hội thể hiện sự 


từng trải bằng những đánh giá đúng của ông về tình hình đang nổi 
lên ở Đông Dương. Nhu cầu trước mắt là thu hút các trí thức yêu 
nước, các thành phần cách mạng dân tộc khác tham gia sự nghiệp 
chung để chọn lọc những nhân vật chủ chốt cho việc thành lập 
đẳng cộng sản. Vấn đề thực tiễn là nền tảng chính cho lời kêu gọi 
đấu tranh vì độc lập dân tộc. Nhưng điều cần thiết trước mắt là 
giành được sự ủng hộ của công nhân và nông dân bị áp bức, 
những người mà đối với họ độc lập dân tộc không thiết thực bằng 
cuộc đấu tranh cùng cực vì miếng cơm manh áo hằng ngày. Hội 
cũng cần đặt nền móng cho giai đoạn hai của cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Những bài của tờ Thanh Niên, nhiều mục do chính 
Nguyễn Ái Quốc viết, đã thận trọng đặt nền móng cho một tầm 
nhìn mới vượt qua vấn đề độc lập dân tộc và bao gồm cả mục tiêu 
liên kết với cách mạng thế giới rộng lớn. 

Do đó, chương trình của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng 
đã tập trung vào hai trụ cột là chủ nghĩa dân tộc và cách mạng xã 
hội. Gắn kết hai vấn đề này, Nguyễn Ái Quốc trung thành với mô 
hình của Lenin mà trước đó đã được Đại hội Cộng sản Quốc tế lần 
thứ II thông qua năm 1920. Nhưng Lenin coi tình cảm dân tộc chủ 
yếu chỉ là một tiểu xảo mang tính chiến thuật để giành sự ủng hộ 
của các thành phần theo chủ nghĩa dân tộc chống kể thù chung là 
chủ nghĩa đế quốc thế giới, chương trình của Hội và nhiều bài viết 
trong tờ báo của Hội dường như coi trọng vấn đề chủ nghĩa dân 
tộc không kém, nếu không muốn nói là hơn so với vấn đề cách 
mạng thế giới. 

Việc nhấn mạnh chủ nghĩa dân tộc trong Cương lĩnh của hội, 
một đặc điểm sau này trở thành một phần không thể thiếu được 
của hình ảnh Nguyễn Ái Quốc với tư cách là một người yêu nước 
và một nhà cách mạng, là một trong các yếu tố mà qua thời gian, 
một số quan sát viên đã đặt dấu hỏi về sự gắn bó của ông đối với ý 


thức hệ Marxist và cuộc đấu tranh để xây dựng xã hội cộng sản 
không tưởng. Thực ra, trong những năm 1920, nghỉ ngờ về sự 
trung thành của ông với học thuyết Marxist thậm chí đã xuất hiện 
ở Moscow và một số thành viên của chính tổ chức đẳng của ông; 
như chúng ta thấy, vài năm sau, sự chỉ trích đó đã xuất hiện trên 
các ấn phẩm. 

Có nhiều lý do xác đáng để lý giải, Nguyễn Ái Quốc trước hết là 
một nhà yêu nước. Năm 1960, chính ông đã thừa nhận trong một 
bài báo ngắn “Con đường đưa tôi đến chủ nghĩa Lenin”, chính khát 
vọng giành độc lập cho Việt Nam trước tiên đã đưa ông đến với 
chủ nghĩa Marx. Trong khi người thầy của ông, Lenin, dường như 
xem mối quan hệ giữa những người cộng sản và những người tư 
sản dân tộc như một xảo thuật để tăng cường sức mạnh của đẳng 
cộng sản ở các xã hội mà giai cấp công nhân còn yếu kém thì 
Nguyễn Ái Quốc lại nhìn nhận vấn đề độc lập dân tộc như là mục 
tiêu cuối cùng. Còn với chế độ cộng sản không tưởng chỉ là một ý 
tưởng đến sau và có thể trì hoãn đến một tương lai vô định. Ông 
thường nói, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sẽ được tiến 
hành vào thời điểm thích hợp. 

Tuy nhiên, lại cũng có các bằng chứng thuyết phục chứng tỏ 
Nguyễn Ái Quốc thời trẻ nhìn nhận chủ nghĩa Marx - Lenin không 
chỉ là một công cụ để đánh đuổi người Pháp. Dù it khi đề cập học 
thuyết Marxist trong các bài viết trong những năm ông ở Paris và 
trong thời gian học tập sau này ở Moscow, ông luôn nói về tương 
lai của cách mạng thế giới với sự nhiệt thành ngày càng tăng. Theo 
suy nghĩ của ông, cách mạng thế giới nhất định sẽ chấm dứt hệ 
thống bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Ông cho rằng cuộc đấu tranh 
chống lại các lực lượng đế quốc ở châu Á sẽ lên đến đỉnh cao 
chính là cuộc cách mạng toàn cầu. Trả lời phỏng vấn một nhà báo 
Xô viết trước khi qua đời, Hồ Chí Minh thừa nhận, nhiệt tình cách 


mạng tuổi trẻ của ông có thể đã hơi thái quá và buồn rầu nói rằng 
khi sống ở Liên Xô, ông đã mắng một thiếu nữ vì đã mặc váy lụa 
và đi giày cao gót. Ông nhớ lại, cô này đã đáp lại đầy phẫn uất, cô 
đã phải làm việc để có tất cả những thứ đó. Cô hỏi: “Thanh niên 
ngày nay có cơ hội để ăn ngon mặc đẹp có phải là điều tồi tệ không?” 
. Nhiều thập niên sau, lời nói của cô vẫn còn đọng lại trong tâm trí 
ông. 

Nếu nói hồi đó ông vừa là người quốc gia, vừa là nhà Marxist là 
đúng thì làm thế nào ông có thể kết hợp hài hoà giữa chủ nghĩa 
yêu nước và những đòi hỏi của chủ nghĩa Marxist quốc tế? Câu trả 
lời có thể tìm thấy ở Lenin. Khi định nghĩa về khái niệm cuộc cách 
mạng hai giai đoạn trong “Luận cương về các vấn đề dân tộc và 
thuộc địa”, Lenin đã đưa ra khái niệm “Tiên bang” đóng vai trò như 
một giai đoạn chuyển tiếp giữa độc lập dân tộc và giai đoạn cuối 
cùng của chủ nghĩa cộng sản, khi có sự “thống nhất hoàn toàn của 
nhân dân lao động thuộc các quốc gia khác nhau”, Lenin xem các liên 
bang được lập ra vào đầu những năm 1920 giữa nước Nga cách 
mạng và Phần Lan, Hungary và Latvia, giữa Azerbaijan và Armenia 
như là các mô hình có thể cho các nước liên kết các quốc gia độc 
lập và “các liên minh liên bang” như các thí dụ làm thế nào các liên 
minh có thể được thiết lập trong giai đoạn quá độ chuyển sang chủ 
nghĩa cộng sẳn toàn cầu trong một tương lai lâu dài. Nguyễn Ái 
Quốc rõ ràng đã tiếp thụ các học thuyết đó khi ông sống tại Liên 
Xô thời kỳ 1923-1924, và ông đã đề cập khái niệm này trong một 
bức thư gửi Ban Chấp hành Cộng sản Quốc tế vào tháng 5 năm 
1934 khi ông cố gắng biện minh cho đề xuất tuyển thêm các nhà 
cách mạng châu Á vào Trường Stalin như là một bước tạo “nền 
tảng mà trên đó Liên bang Cộng sẵn của phương Đông có thể được 
xây dựng”. 


Lần thứ hai Nguyễn Ái Quốc đề cập vấn đề một liên bang quá 


độ trong một văn bản được phát hiện mới đây trong kho lưu trữ 
của Moscow. Trong khi tác giả văn bản chỉ được nêu là “Nguyễn” 
thì gần như chắc chắn tài liệu này được Nguyễn Ái Quốc viết vào 
khoảng thời gian năm 1924. Trong báo cáo, “Nguyễn” bàn về ý 
tưởng một đẳng cộng sản Việt Nam tương lai và tuyên bố, với tầm 
quan trọng của vấn đề quốc gia tại đó, điều tối quan trọng phải 
“giương cao ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc bản địa dưới danh nghĩa Quốc 
tế Cộng sản”. Theo nhận xét của một người quan sát tư sản, đây là 
một “nghịch lý táo bạo”, nhưng lại là một “thực tế tuyệt vời”. Ông lý 
giải, thời kỳ ấy không thể nào giúp nhân dân Việt Nam mà lại 
không tôn trọng thực tế cơ bản về tình hình xã hội đặc trưng của 
họ. Ông tiên đoán, vào thời điểm cuộc đấu tranh giành độc lập dân 
tộc của họ thắng lợi “phần lớn thế giới đã được Xô viết hoá, và như 
vậy, chủ nghĩa quốc gia tất yếu sẽ trở thành chủ nghĩa quốc tẾ”. 

Sau khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc một lần nữa đề cập 
khái niệm này trong một dự thảo cương lĩnh cho tương lai của Hội 
Việt Nam Thanh niên Cách mạng được viết vào tháng 2-1925. Bản 
thảo hứa hẹn dành cho tất cả những ai muốn gia nhập tổ chức 
mới: đầu tiên, tham gia cuộc đấu tranh lật đổ chủ nghĩa đế quốc 
và tái thiết lập độc lập dân tộc. Sau đó chuyển sang cuộc đấu tranh 
xoá bỏ phân biệt giai cấp và tham gia cách mạng thế giới, "mục tiêu 
cuối cùng của cuộc đấu tranh của chúng ta”. Lời cam kết xuất hiện 
trong chương trình của Hội. Cuối cùng được đưa ra vào tháng Sáu 
và được đề cập trong một bài báo phát hành tháng Bảy trên tờ 
Thanh Niên: “Sau cuộc cách mạng chính trị và xã hội vẫn còn có 
những dân tộc bị áp bức. Vẫn còn có sự khác biệt giữa các quốc gia. 
Khi đó điều cần thiết phải có một cuộc cách mạng thế giới. Sau đó, các 
dân tộc ở khắp bốn phương trên trái đất sẽ là bè bạn của nhau. Đó sẽ 
là kỷ nguyên của tình anh em trên toàn thế giới”. 


Tại sao Nguyễn Ái Quốc lại tin cần phải có cuộc cách mạng thế 


giới? Tại sao cuộc đấu tranh phi bạo lực để giành độc lập dân tộc 
lại không thực hiện được? Suy nghĩ về các vấn đề này thường 
không xuất hiện trên các ấn phẩm, nhưng một bức thư ông viết từ 
Quảng Châu cho Nguyễn Thượng Huyền, một học trò của Phan Bội 
Châu đang sống cùng với nhà yêu nước lớn tuổi này ở Hàng Châu, 
đã cho thấy một số điểm thú vị về những quan điểm của ông. Ông 
Huyền là cháu họ Nguyễn Thượng Hiền, một học giả yêu nước, 
từng làm hiệu trưởng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội. Mùa 
xuân năm 1925, ông Huyền đã gửi cho ông Nguyễn Ái Quốc một 
bản sao về cách mạng mà ông vừa viết dự định sẽ cho xuất bản và 
hỏi ý kiến ông Nguyễn. Trong bài viết, ông Huyền lấy nguồn gốc 
khái niệm cách mạng từ cuốn Kinh Dịch - sách cổ Trung Hoa, trong 
đó nói, cách mạng đồng nghĩa thay đổi triều đại. Sau đó, ông kết 
luận, cuộc đấu tranh chống chế độ thuộc địa đã thất bại bởi sự tàn 
bạo của người Pháp và cách tốt nhất để giành độc lập là bằng các 
chiến thuật phi bạo lực tương tự phong trào tẩy chay mà Mahatma 
Gandhi phát động ở Ấn Độ thuộc Anh. 

Trong thư trả lời, Nguyễn Ái Quốc nêu lên sự hoài nghi về 
nguồn gốc Trung Hoa của khái niệm này, (Nguyễn Ái Quốc cho 
rằng cách mạng có nguồn gốc văn hoá phương Tây), đưa ra định 
nghĩa riêng của mình, trong đó đối lập cách mạng với cải cách. Cải 
cách, theo như Nguyễn Ái Quốc, liên quan đến những thay đổi về 
thể chế của một nước cụ thể nào đó. Cho dù cải cách có hay không 
đi kèm bạo lực thì một số trật tự cũ vẫn luôn tồn tại. Cách mạng - 
khác hoàn toàn, xoá bỏ một hệ thống và thay bằng một hệ thống 
khác. Vì vậy, thay đổi triều đại không tương đương với cách mạng, 
vì những người chiến thắng vẫn giữ lại hệ thống quân chủ. Đối 
với trường hợp của Mahatma Gandhi, Nguyễn Ái Quốc nói thêm, vị 
lãnh đạo tỉnh thần của Ấn Độ là một người cải cách hơn là nhà 
cách mạng, vì ông chỉ đòi hỏi người Anh cải cách các thể chế của 


Ấn Độ mà không kêu gọi người Ấn Độ nổi dậy giành độc lập. Ông 
cũng không đòi hỏi người Anh tiến hành thay đổi toàn diện trong 
chính phủ Ấn Độ. Nguyễn Ái Quốc nhận xét, chỉ sau khi Anh từ 
chối các yêu sách của mình, Mahatma Gandhi mới kêu gọi tẩy 
chay. 

Đối với nhận xét của ông Huyền, cách mạng đã thất bại ở Việt 
Nam vì sự tàn ác của người Pháp, Nguyễn Ái Quốc đáp lại với sự 
bực bội: 

“Anh trông đợi điều gì? Anh nghĩ rằng họ sẽ cho chúng ta tự do 
muốn làm gì thì làm, để chúng ta tìm mọi cách đánh đuổi họ đi ử? Anh 
nghĩ rằng họ sẽ khoanh tay ngồi nhìn chúng ta tấn công vào lợi ích của 
họ ư? Thay vì trách cứ người khác, tôi cho rằng tốt hơn hết là tự 
trách mình. Chúng ta phải tự hỏi “Tại sao người Pháp lại có thể đàn 
áp chúng ta? Tại sao nhân dân chúng ta lại ngu muội như vậy? Tại sao 
cách mạng của chúng ta chưa thành công? Bây giờ chúng ta phải làm 
øì?” Anh so sánh chúng ta với những kinh nghiệm thành công của Ai 
Cập và Ấn Độ, nhưng họ giống như cái ô tô có bánh xe và cả tài xế, 
còn chúng ta chỉ như cái khung xe. Ấn Độ và Ai Cập có các đẳng chính 
trị, có các đẳng viên, các nhóm nghiên cứu, các hội nông dân. Và tất cả 
họ đều biết phải yêu nước như thế nào. Gandhi đã thực hiện được 
chính sách tẩy chay, liệu chúng ta có làm được như vậy không? Các 
đẳng của chúng ta đâu? Chúng ta chưa có đảng, không có tuyên 
truyền, không có tổ chức và anh vẫn muốn chúng ta sẽ tẩy chay người 
Pháp”. 

Nguyễn Ái Quốc kết luận bằng một chuyện ngụ ngôn của La 
Fontaine về những con chuột không dám gắn chuông vào con mèo 
để được báo động trước khi bị tấn công. Còn những Con Rồng 
Cháu Tiên (tức là người Việt Nam) thì sao, ông nêu câu hỏi: “Chúng 
ta mà lại như chuột à? Thật là nhục nhấ”. 


Tại Hàng Châu, Phan Bội Châu đã quan tâm đôi chút đến sự 
xuất hiện của tổ chức Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng. 
Nguyễn Ái Quốc hứa sẽ giúp nhà yêu nước cao tuổi theo kịp các 
nhà hoạt động của mình, nhất trí Phan Bội Châu sẽ dàn xếp một 
chuyến đi đến Quảng Châu trong mùa hè năm 1925. Trong bức thư 
gửi Nguyễn Ái Quốc đầu năm đó, Phan Bội Châu đã ca ngợi sự 
sáng suốt và bề dày kinh nghiệm của người thanh niên này và 
tuyên bố, ông vui mừng khi biết có ai đó sẽ làm tiếp công việc khi 
ông đã cao tuổi và trở nên lỗi thời. Tuy nhiên, Phan Bội Châu cũng 
nói rõ, ông muốn tham gia phong trào. Trong một lá thư gửi Hồ 
Tùng Mậu, đồng sự của Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội Châu đã ngầm 
chỉ trích Quốc bằng việc cảnh cáo người yêu nước trẻ tuổi này 
không nên hấp tấp. 

Trước khi Phan Bội Châu có thể thực hiện các kế hoạch đi 
Quảng Châu, ông đã phàn nàn Nguyễn Ái Quốc đang phớt lờ mình. 
Vào giữa tháng 5-1925, Phan Bội Châu rời Hàng Châu đi Thượng 
Hải bằng tàu hoả, nhưng giới chức Pháp ở Trung Hoa đã được mật 
thám - chính là người tháp tùng của ông, thông báo về kế hoạch 
này. Khi tới nhà ga Thượng Hải, tô giới quốc tế của thành phố, 
Phan Bội Châu đã bị mật thám Pháp cải trang thành tài xế taxi bắt 
và đưa về Hà Nội xét xử với tội danh phản quốc. 

Câu chuyện này gây tranh cãi kéo dài nhất trong lịch sử rối rắm 
của phong trào dân tộc chủ nghĩa Việt Nam. Ngay từ đầu, nhiều 
đẳng viên của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng đã nghỉ ngờ 
người phản bội Phan Bội Châu thông báo cho người Pháp chính là 
Nguyễn Thượng Huyền, thư ký riêng của ông. Bản thân Phan Bội 
Châu cũng viết trong hồi ký của mình như vậy. Tuy nhiên, một số 
nguồn tin dân tộc chủ nghĩa phi cộng sản lại cho rằng thủ phạm 
chính là người cộng sự gần gũi của Nguyễn Ái Quốc, Lâm Đức 
Thụ, hoặc chính Nguyễn Ái Quốc đồng loã với Thụ cố tình phản 


bội Phan Bội Châu lấy tiền thưởng và tạo ra một vật tế thần cho 
sự nghiệp dân tộc chủ nghĩa. Lời cáo buộc này cũng được một số 
cây viết phương Tây nhắc lại, dù không có bằng chứng cụ để 
khẳng định. Các nguồn tin cộng sản luôn luôn phủ nhận lời cáo 
buộc, cho rằng âm mưu phản bội Phan Bội Châu chính là Nguyễn 
Thượng Huyền, người sau này rời bỏ phong trào cách mạng làm 
việc cho Pháp. 

Cuộc tranh luận nổ ra gay gắt chủ yếu theo hướng ý thức hệ. 
Bằng chứng từ kho lưu trữ của Pháp đưa ra không có kết luận dứt 
khoát, nhưng dường như Nguyễn Ái Quốc không chịu trách nhiệm 
về vụ này. Có nhiều khả năng để buộc tội Lâm Đức Thụ là chỉ 
điểm, vì khi là thành viên của Hội, ông đã là chỉ điểm. Có thông 
tin, những năm sau này ông đã nhận trách nhiệm về hành động đó. 
Nhưng giả thuyết đó có thể không có cơ sở. Theo một báo cáo của 
mật vụ viết tại thời điểm đó, khẳng định chỉ điểm là người Pháp - 
có thể, nhưng không chắc chắn là Nguyễn Thượng Huyền - sống 
với gia đình Hồ Học Lãm ở Hàng Châu. Ông ta có các thông tin 
chính xác hơn về phong trào của Phan Bội Châu, có thể cung cấp 
các thông tin đó cho người Pháp. Ông Thụ được nhiều người biết 
chỉ là kể khoác lác vì vậy có thể đã nhận có dính líu đến vụ bắt giữ 
này để khuếch trương tầm quan trọng cá nhân. Rất có khả năng 
ông Huyền chính là người đã phẳn bội Phan Bội Châu. 

Dù thế nào đi nữa, Nguyễn Ái Quốc không kiếm được lợi lộc gì 
khi Phan Bội Châu bị Pháp bắt. Điều này không có nghĩa loại bỏ 
Quốc cũng có thể phản bội nhà yêu nước cao tuổi nếu ông tin điều 
đó có lợi cho cách mạng. Giá trị của Phan Bội Châu rõ ràng đã bị 
hạn chế bởi tuổi tác, thiếu tinh tế trong chính trị và thái độ miễn 
cưỡng tán thành bạo lực. Năm 1925, ông là một biểu tượng của 
chủ nghĩa dân tộc hơn là một người thực sự tham gia phong trào 
kháng chiến. Việc ông bị bắt và kết án dấy lên sự căm thù ở Việt 


Nam có thể là hành động tuyên truyền nào đó cho sự nghiệp cách 
mạng. Mặt khác, Hội cũng không chú trọng tuyên truyền việc Phan 
Bội Châu bị bắt mà tiếp tục tập trung sự chú ý vào sự hy sinh anh 
dũng của Phạm Hồng Thái. Sự hy sinh của Thái là phương tiện 
thúc đẩy chính trong việc giáo dục người mới tuyển mộ ở Quảng 
Châu. 

Liệu nhu cầu tài chính có thể là động cơ để Nguyễn Ái Quốc 
trao Phan Bội Châu cho Pháp như một số người nghi ngờ? Khó có 
thể phủ nhận hoàn toàn lời cáo buộc, bởi vì Nguyễn Ái Quốc chỉ có 
được nguồn tài trợ eo hẹp của Đảng cộng sản Trung Quốc, đôi khi 
buộc phải dùng quỹ riêng để tiến hành các hoạt động. Nhưng mặt 
khác, Nguyễn Ái Quốc chưa chắc đã dám mạo hiểm làm việc đó vì 
có thể chính người Pháp lại công khai tiết lộ âm mưu này và làm 
mất uy tín của Hội và người lãnh đạo bí mật của Hội. Xét cho 
cùng, ông chắc phải nhận thấy việc Phan Bội Châu tự do có lợi 
hơn là bị ngồi tù ở Việt Nam, vì ông Châu tuy đóng vai trò người 
đứng đầu nhưng không có thực quyền để kiểm soát mặt trận thống 
nhất do những người cộng sản chiếm đa số. Điều đáng lưu ý, tất 
cả các phát biểu đưa ra trong thời gian sống lưu vong cho đến cuối 
đời, Phan Bội Châu vẫn đánh giá cao Nguyễn Ái Quốc và chưa bao 
giờ công khai buộc trách nhiệm về việc mình bị bắt giữ ở Thượng 
Hải cho người đồng sự trẻ tuổi này. 

Phiên toà xử Phan Bội Châu mở ở Toà Hình sự Hà Nội ngày 
23-11-1925. BỊ cáo có hai luật sư bào chữa, mặc dù có sự có mặt 
của một đám đông lớn biểu tình ủng hộ Phan Bội Châu - khi công 
tố viên yêu cầu tử hình, có một cụ già đã yêu cầu nhận án chết 
thay cho ông. Phan Bội Châu bị kết án chung thân khổ sai, năm đó 
ông năm mươi tám tuổi. Ngay hôm sau, các cuộc biểu tình diễn ra 
trên toàn quốc, học sinh sinh viên Hà Nội in truyền đơn rải trên các 
đường phố. Vài ngày sau, viên toàn quyền mới đến Hà Nội, 


Alexandre Varenne, một đẳng viên Đẳng Xã hội và là người chỉ 
trích chính sách thuộc địa của Pháp, không hề mong muốn bắt đầu 
nhiệm kỳ của mình với một vụ tai tiếng như thế. Sau khi gửi bức 
điện về Pháp để xin phép, tháng 12 -1925, ông giảm án cho Phan 
Bội Châu thành quản thúc tại gia ở Huế. 

Trước khi giảm án, Varenne tìm cách dụ dỗ kể nổi loạn cao tuổi 
nên hợp tác với chế độ thuộc địa. Ban đầu, Phan Bội Châu từ chối, 
nhưng sau này, ông dịu dần và mặc dù vẫn có quan hệ thường 
xuyên với các thành viên của phong trào dân tộc chủ nghĩa, thỉnh 
thoảng ông lại đưa ra các bài phát biểu trước học sinh trường 
Quốc Học Huế, Phan Bội Châu ca ngợi chất lượng giáo dục cao của 
Pháp tại Đông Dương. Những bài phát biểu như vậy làm dấy lên 
sự giận dữ trong phong trào dân tộc chủ nghĩa, khiến Nguyễn Ái 
Quốc ở Quảng Châu bình luận, đó là những Tời hoàn toàn vô nghĩa”. 
Theo thông tin của một chỉ điểm của Pháp, một số người dân tộc 
chủ nghĩa còn có cuộc tranh luận xem liệu có nên có hành động 
bạo lực chống lại Phan không. Phan Bội Châu tạ thế năm 1940. 

Trước khi giảm án, Varenne tìm cách dụ dỗ kể nổi loạn cao tuổi 
này hợp tác với chế độ thuộc địa. Ban đầu, Phan Bội Châu từ chối, 
nhưng sau này, ông dịu dần và mặc dù vẫn có quan hệ thường 
xuyên với các thành viên của phong trào dân tộc chủ nghĩa, thỉnh 
thoảng ông lại đưa ra các bài phát biểu trước sinh viên của trường 
Quốc Học Huế, Phan Bội Châu ca ngợi chất lượng giáo dục cao của 
Pháp tại Đông Dương. Những bài phát biểu như vậy làm dấy lên 
sự giận dữ trong phong trào dân tộc chủ nghĩa và khiến Nguyễn Ái 
Quốc ở Quảng Châu bình luận rằng đó là những “lời chẳng có 
nghĩa lý gì”, Theo thông tin của một chỉ điểm của Pháp, một số 
người dân tộc chủ nghĩa còn có cuộc tranh luận xem liệu có nên có 
hành động bạo lực chống lại ông không. Phan Bội Châu chết năm 
1940. 


Trong khi việc xét xử Phan Bội Châu đang được tiến hành, nhà 
cải cách cao tuổi Phan Chu Trinh trở về Đông Dương sau hơn một 
thập niên ở nước ngoài. Việc ông về đến Sài Gòn khiến cho dân 
chúng phấn khởi và các bài phát biểu của ông trong vài tháng sau 
đó với nội dung ủng hộ một chính sách cải cách phi bạo lực đã thu 
hút được nhiều sự quan tâm. Ông qua đời đầu năm 1926 vì bệnh 
ung thư, ở tuổi năm mươi ba. Đám tang của ông biến thành cuộc 
tuần hành toàn quốc biểu lộ sự thương tiếc. Hàng ngàn người xếp 
hàng trên các đường phố để nhìn quan tài của ông đưa từ Sài Gòn 
tới khu nghĩa trang ở gần sân bay Tân Sơn Nhất. Nguyễn Ái Quốc 
không tán thành tuần hành đông đảo như vậy, với lý do, nó làm 
phân tán sự chú ý của công chúng những vấn đề quan trọng hơn. 
Theo một báo cáo của sở mật thám, khi nghe báo cáo về biểu tình 
xung quanh đám tang của Phan Chu Trinh, Nguyễn Ái Quốc đã 
nhận xét, có thể chúng đã được báo chí Pháp thổi phồng lên để 
làm bẽ mặt Toàn quyền Varenne, người tìm cách làm cho chính 
sách thuộc địa của Pháp ở Đông Dương trở nên nhân đạo hơn. 

Qua các nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc, các cộng sự gần gũi ở 
trong Cộng sản Đông Dương Đoàn đã dần dần được tiếp thụ các ý 
tưởng của chủ nghĩa Marx - Lenin. Đồng thời, dòng người Việt 
Nam yêu nước liên tục được tuyển mộ và đưa sang Quảng Châu, 
nơi họ được đào tạo và giáo dục tại trường đào tạo có cái tên rất 
ấn tượng là Viện Chính trị Đặc biệt Cách mạng Việt Nam. Viện này 
lúc đầu đặt ở phố Dân Sinh. Khi trở nên quá chật chội, trường 
được chuyển sang một toà nhà ba tầng lớn hơn của những chủ 
nhân có thiện cảm với cộng sản ở phố Văn Minh, qua trường Đại 
học Quảng Châu, (bây giờ là bảo tàng Lỗ Tấn), gần với đại bản 
doanh của Đảng cộng sản Trung Quốc. Trường xây theo kiểu Trung 
Hoa, tầng trệt làm cửa hàng. Các lớp học được tổ chức ở tầng hai 
trong một phòng học lớn có số ghế, một chiếc bàn và có ảnh của 


các bậc tiền bối cộng sản treo trên tường. Sau lớp học là một văn 
phòng nhỏ, có chiếc giường dành cho Nguyễn Ái Quốc. Tầng ba là 
chỗ ngủ cho học viên. Có một cửa ẩn dẫn ra lối đi bí mật trong 
trường hợp bị cảnh sát tấn công. Bếp nằm ở mảnh vườn phía sau 
khu nhà. 

Hầu hết các giáo viên Việt Nam ở trường như Hồ Tùng Mậu hay 
bản thân Nguyễn Ái Quốc đều là thành viên của Hội Việt Nam 
Thanh niên Cách mạng, nhưng đôi khi cũng có những giảng viên 
được mời từ Đảng cộng sản Liên Xô như Vasily Bliicher (Galen), P. 
A. Pavlov, M. V. Kuibyshev và V. M. Primakov, hoặc từ phía Đảng 
cộng sản Trung Quốc, các nhà lãnh đạo tương lai như Lưu Thiếu 
Kỳ, Chu Ân Lai và Lý Phú Xuân cũng như nhà tổ chức nông thôn 
Bành Bái. Một phần ba chi phí của lớp học là do Đảng cộng sản 
Trung Quốc chịu, phần còn lại được tài trợ từ các tổ chức địa 
phương hoặc từ nguồn quyên góp của học viên Việt Nam của Học 
viện Quân sự Hoàng Phố từ học bổng hằng tháng của họ. Chương 
trình của học viện được mô phỏng khá giống với các viện đào tạo 
ở Liên Xô, với các lớp học có các môn như Sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bẳn, Tư tưởng Marx - Lenin, tổ chức của Hội Việt Nam 
Thanh niên Cách mạng và tình hình thế giới hiện tại. Để giúp làm 
quen với các điều kiện địa phương, cũng có các khoá học về tư 
tưởng của Tôn Dật Tiên, (Nguyễn Ái Quốc cho là một dạng chủ 
nghĩa xã hội sơ khai) và tiếng Trung. Một trong những khoá học do 
Nguyễn Ái Quốc giảng dạy là khái niệm của Lenin về mặt trận 
thống nhất. 

Theo trí nhớ của nhiều học viên, Nguyễn Ái Quốc, dưới biệt 
danh thày Vương, là giáo viên được ưa chuộng nhất ở trường. 
Thân mình ông mảnh dẻ, mắt sáng, giọng ấm áp, thánh thiện và 
hài hước mặc dù ít khi cười. Ông Vương rất dễ gần và kiên nhẫn 
với học viên. Ông giải nghĩa các từ và khái niệm khó bằng cách 


đưa ra những chỉ tiết rất cụ thể. Ông đọc nhiều, là cuốn từ điển 
sống về các con số thống kê. Một học viên nhớ lại “Với việc thuộc 
làu làu ngày tháng và các con số, ông có thể nói cho chúng tôi về số 
tấn gạo mà thực dân Pháp đã cướp đoạt để gửi về mẫu quốc, về lãi 
ròng lớn của Ngân hàng Đông Dương, về các thùng đồ cổ quý từ các 
cuộc khai quật khảo cổ mà Toàn quyền Varenne đã chất lên tàu đưa 
về Pháp”. 

Như ở Paris, Nguyễn Ái Quốc không những chỉ là giảng viên mà 
còn là cố vấn tinh thần, người phụ huynh và là cổ động viên. Ông 
dạy cách ăn nói và hành xử sao cho chính trực để phục vụ sự 
nghiệp cách mạng, cách nói trước công chúng, cách phát biểu 
trước đám đông công nhân, nông dân, trẻ em và phụ nữ, cách nhấn 
mạnh về sự nghiệp dân tộc và nhu cầu có cách mạng xã hội, cách 
đối xử bình đẳng với người nghèo và ít chữ. Ông rất chăm lo xem 
xét các điều kiện sống, ăn ở để bảo đảm họ khoẻ mạnh, được 
chăm sóc tốt. Mỗi khi họ buồn nắn, ông động viên. Một cựu học 
viên nhớ lại về tỉnh thần lạc quan của ông. Khi các sinh viên tỏ ra 
thất vọng vì sự tham nhũng thối nát của các quan chức Việt Nam 
và sự thiếu quan tâm về đời sống người dân trong các làng bản, 
ông đáp: “Họ chính những vật cần trở và là sự suy đồi của xã hội 
khiến cho việc làm cách mạng trở nên cần thiết. Người cách mạng 
trước hết phải lạc quan và tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng”. 

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo từ ba đến bốn tháng, các 
học viên thường đi cùng Nguyễn Ái Quốc trong một chuyến thăm 
có tính nghi thức tới mộ của bảy mươi hai liệt sĩ cách mạng Trung 
Hoa ở gò Hoàng Hoa, ngoại ô Quảng Châu và mộ liệt sĩ yêu nước 
Phạm Hồng Thái, họ đọc lại những lời thề có tính nghỉ lễ là phụng 
sự cho sự nghiệp cách mạng. Sau đó, hầu hết trong số họ trở về 
Việt Nam. Một số học viên tài năng hơn như Lê Hồng Phong, hội 
viên Tâm Tâm Xã được gửi đi Moscow để đào tạo thêm. Một số 


khác làm việc cho cảnh sát Trung Hoa hoặc các lực lượng vũ trang 
hoặc được đưa vào làm cho Học viện Quân sự Hoàng Phố nổi tiếng 
do Quốc Dân Đảng điều hành với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng 
sản. Nguyễn Lương Bằng, một thành viên xuất thân từ gia đình tá 
điền, được chỉ thị tìm việc làm tại một hãng tàu biển chạy hơi 
nước để thiết lập mạng lưới liên lạc giữa Hồng Công và cảng Hải 
Phòng. Đến mùa xuân năm 1927, hơn bẩy mươi học viên đã theo 
học tại trường. 

Khi trở về Việt Nam, học viên tốt nghiệp từ học viện tìm cách 
quảng bá học thuyết cách mạng cho bạn bè, người quen và tuyển 
những người mới gửi đi Quảng Châu. Hầu hết các học viên tốt 
nghiệp đều xuất thân từ tầng lớp gia đình trí thức, cũng như 
những người đầu tiên mà họ tuyển thuộc thành phần tương tự. 
Các nguồn tin tình báo Pháp ước tính khoảng 90 phần trăm số học 
viên thuộc tầng lớp trí thức tiểu tư sản, số còn lại là công nhân 
hoặc nông dân. Họ từ khắp mọi miền của đất nước, nhưng đa số 
cùng quê Nghệ An của Nguyễn Ái Quốc và các nơi khác thuộc miền 
Trung. Đến năm 1928, Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng có 
khoảng 300 hội viên ở Đông Dương, 150 người từ Nam Bộ, (chủ 
yếu là Sài Gòn và các thị xã của các tỉnh Mỹ Tho, Cần Thơ), 80 
người ở Trung Kỳ, (đặc biệt là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi) 
và 70 ở Bắc Kỳ, (Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Hải 
Phòng). Một năm sau, số đẳng viên đã tăng lên hơn 1.700 người. 

Việc thành lập Hội, Nguyễn Ái Quốc đã có bước đi đầu tiên 
hướng tới cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đó là một 
bước đi nhỏ và thận trọng, nhưng là một sự khởi đầu cần thiết. 
Như ông đã viết vài năm trước đó: “Ta nói, ở khu vực nào đó, (thí 
dụ Đông Dương), với hơn hai mươi triệu dân bị bóc lột đã sẵn sàng 
cho một cuộc cách mạng như thế là sai. Nhưng nếu nói khu vực đó 
không muốn có một cuộc cách mạng và bằng lòng với chế độ lại càng 


sai hơn”. 

Nguyễn Ái Quốc đã có đủ kinh nghiệm nhận ra việc tuyên 
truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một phong 
trào thời kỳ phôi thai. Tạp chí Thanh Niên đã quảng bá thông điệp 
của ông. Được in tại Quảng Châu, tuần báo này gửi bằng đường 
biển về Việt Nam. Tổng số 208 số báo đã được phát hành trong 
thời gian từ 21-6-1925 đến tháng 5-1930. Tạp chí viết với văn 
phong giản dị quen thuộc của ông và được minh hoạ thêm bằng 
các khẩu hiệu, tranh biếm hoạ chế nhạo chế độ thuộc địa Pháp và 
triều đình Huế yếu hèn. Cũng như tờ Người Cùng Khổ, Nguyễn Ái 
Quốc viết rất nhiều các bài xã luận dù không ký tên thật. Hội cũng 
xuất bản hai tạp chí khác, tờ bán nguyệt san Lính Kách Mệnh và tờ 
nguyệt san Việt Nam Tiền Phong. 

Phù hợp với các mục tiêu đã tuyên bố của Hội Việt Nam Thanh 
niên Cách mạng, tờ Thanh Niên chủ yếu nhấn mạnh vẫn đề độc 
lập dân tộc. Nhưng một số bài cũng đề cập chung chung đến vẫn 
đề toàn cầu do chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản gây ra. Nói 
một cách gián tiếp, chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới đem lại sự giải 
phóng và hạnh phúc. Trong một số báo, Nguyễn Ái Quốc chỉ ra, 
cách mạng là phương thuốc duy nhất điều trị cho căn bệnh của 
nước ông: “Cách mạng là sự thay đổi từ xấu sang tốt; Nó là tổng thể 
của mọi hành động và qua đó một dân tộc bị áp bức trở nên mạnh 
mẽ. Lịch sử của mọi xã hội đã dạy chúng ta, chÌ có cách mạng mới có 
thể đem lại một hình thức chính phủ, giáo dục, công nghiệp và tổ chức 
xã hội tốt hơn, v.v”. Số phát hành đầu mùa hè năm 1926 nói một 
cách công khai về chủ nghĩa cộng sản là một giải pháp cho các vấn 
đề đang gây đau khổ cho các dân tộc Đông Dương. 

Đối với các học viên dự khoá đào tạo, ông làm việc một cách 
nghiêm túc hơn. Hồi đó, không có bất kỳ tài liệu gì về chủ nghĩa 


Marx - Lenin bằng chữ Việt. Mặc dù Nguyễn Ái Quốc thường 
xuyên kêu gọi giúp đỡ, nhưng ông nhận được rất ít tài liệu tuyên 
truyền từ Moscow. Để lấp vào chỗ trống, ông viết những tài liệu cơ 
bản sử dụng cho khoá học tại học viện, đề cập các vấn đề cơ bản 
của cách mạng Việt Nam. Quyển sách mỏng nhan đề “Đường Kách 
Mệnh” giới thiệu khái quát chủ nghĩa Marx - Lenin, giải thích tính 
phù hợp của nó với Việt Nam. Hầu hết các bản sao phát cho các 
học viên trong lớp sử dụng, một số ít đưa về Việt Nam cùng với tờ 
Thanh Niên. 

Trong cuốn sách, thông điệp của Nguyễn Ái Quốc rất đơn giản. 
Vì các học viên thiếu sự tỉnh nhanh và không quen với các thuật 
ngữ phương Tây - từ Kách Mệnh tiếng Việt chỉ xuất hiện vào đầu 
thế kỷ XX - ông mở đầu cuốn sách bằng một định nghĩa ngắn gọn 
về cách mạng. Ông nói, cách mạng là xoá bỏ cái cũ và xây dựng cái 
mới, hoặc xoá bỏ cái xấu để xây dựng cái tốt. 

Sau đó, tác giả giải thích một cách ngắn gọn về các hình thức 
cách mạng. Theo ông, có ba loại hình cách mạng trên thế giới: 

1. Cách mạng tư bản chủ nghĩa, như trường hợp nổi dậy ở Pháp, 
Nhật Bẳn và Mỹ. 

2. Cách mạng dân tộc chủ nghĩa, như cuộc cách mạng hồi thế kỷ 
XIX ở Italy và cuộc cách mạng năm 1911 (Tân Hợi) ở Trung Hoa. 

3. Cách mạng giai cấp, như cuộc cách mạng Bolsevich ở Nga. 

Tất cả các cuộc cách mạng đó, ông giải thích, cuối cùng sẽ xảy 
ra theo hai giai đoạn riêng biệt, giai đoạn đầu tiên là “cách mạng 


2x? 


dân tộc chủ nghĩa” và giai đoạn thứ hai là “cách mạng thế giới”, khi 
công nhân và nông dân trên toàn thế giới đoàn kết để lật đổ trật tự 
của chủ nghĩa tư bẳn và đem lại hạnh phúc và sự đoàn kết cho 
nhân dân của mọi dân tộc. 


Ý tưởng về một cuộc cách mạng có hai giai đoạn, đương nhiên 


là hoàn toàn theo chủ thuyết của Lenin, nhưng Nguyễn Ái Quốc đã 
tự thêm vào một số sắc thái mới. Thứ nhất, mặc dù ông đã thận 
trọng khi viết, giai đoạn dân tộc chủ nghĩa của cách mạng thế giới 
sẽ được tiếp nối bởi một giai đoạn chủ nghĩa xã hội để đem lại 
hạnh phúc toàn xã hội và đoàn kết toàn cầu. Nguyễn Ái Quốc 
không nói cụ thể khi nào giai đoạn thứ hai sẽ xảy ra và nói gián 
tiếp rằng ở Việt Nam, điều đó sẽ không xảy ra cho đến khi toàn bộ 
thế giới đã sẵn sàng chuyển từ dân tộc chủ nghĩa sang giai đoạn 
cuối cùng chủ nghĩa quốc tế. Điều này có thể phản ánh niềm tin 
của ông lúc đó, giai đoạn thứ hai sẽ không xảy ra ở Việt Nam cho 
đến khi đa số các nước trên thế giới đã trải qua các cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa của chính họ. Khi đưa ra khái niệm hai giai 
đoạn, Lenin đã cho rằng giai đoạn đầu tiên sẽ nhanh chóng chuyển 
sang giai đoạn hai, như đã xảy ra ở nước Nga Xô viết. 

Vấn đề thứ hai, Nguyễn Ái Quốc đề cao giá trị độc lập dân tộc 
trong tiến trình cách mạng hơn Lenin, giải thích điều đó như là 
một kết quả đáng mong muốn của sự liên kết giữa các giai cấp 
trong xã hội Việt Nam. Ông dự đoán, các cuộc đấu tranh tương tự 
nhằm giải phóng dân tộc cuối cùng sẽ nổ ra ở các nơi khác ở châu 
Á. Những giai cấp nào sẽ lãnh đạo cách mạng ở Việt Nam? Tất 
nhiên, đó là một trong các vấn đề mấu chốt trong cuộc tranh luận 
về chiến lược của Quốc tế Cộng sản. Lenin đưa ra chiến lược dựa 
trên khái niệm liên minh bốn giai cấp, với nòng cốt liên minh công 
nông. Trong cuốn Đường Kách Mệnh, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra liên 
minh công - nông, (người làm việc nặng nhọc nhưng không được 
hưởng thành quả lao động), là kể thù chính của những người tư 
bản, (kẻ không làm việc nhưng lại hưởng tất cả lợi nhuận). Nhưng 
ông cũng lấy ý tưởng của Lenin về một mặt trận thống nhất đa giai 
cấp của các giai cấp tiến bộ để đi đến giai đoạn hai của cách 
mạng. Liên minh này có thể bao gồm học sinh sinh viên, tiểu 


thương, ngay cả tiểu địa chủ. Tuy nhiên, các nhóm như vậy sẽ 
không thể là đồng minh tin cậy của công nhân và nông dân khi tiến 
hành giai đoạn hai của cách mạng, bởi vì họ có thể chống lại giai 
đoạn xã hội chủ nghĩa. Như ông đã viết trong cuốn “Đường Kách 
Mệnh”, công nhân và nông dân là lực lượng lãnh đạo chủ chốt của 
cách mạng: 

“Bởi vì thứ nhất, công nhân và nông dân bị đàn áp nặng nề nhất; 

Thứ hai, công nhân và nông dân nếu đoàn kết sẽ có được sức mạnh 
lớn nhất; Và thứ ba họ đã nghèo, nếu bị thất bại, họ chả có gì để mất 
ngoài sự khốn khổ, còn thắng lợi họ sẽ có cả thế giới. Đó là lý do tại 
sao công nhân và nông dân là gốc của cách mạng, trong khi sinh viên, 
tiểu thương và địa chủ, dù có bị đàn áp, nhưng không bị đau khổ như 
công nhân và nông dân, vì thế ba tầng lớp kia chỈ có thể là những 
người bạn cách mạng của công nhân và nông dân”. 

Cuối cùng, mặc dù Nguyễn Ái Quốc theo Lenin nhấn mạnh tới 
sự cần thiết phải có sự lãnh đạo của giai cấp vô sản, đặc biệt là 
trong giai đoạn hai của cuộc cách mạng giai cấp. Nhấn mạnh trong 
toàn bộ cuốn sách một thông điệp ngầm, nông dân là nhân tố tối 
quan trọng của liên minh cách mạng. Đây là một lập trường ông đã 
nêu lên nhưng không thành công ở Moscow. Ông lý giải, vì thiếu 
liên minh chặt chế giữa nông thôn và thành thị là nguyên nhân sự 
thất bại của cuộc cách mạng Công xã Paris năm 1870-1871 và cuộc 
cách mạng Nga năm 1905. Chỉ khi hai giai cấp này liên minh lại, 
như đã xảy ra trong cuộc cách mạng Bolsevich năm 1917, cách 
mạng mới thành công. Ông cho rằng, điều này đặc biệt đúng với 
một nước như Việt Nam, nơi 90 phần trăm dân số sống dựa và 
nông nghiệp và rất nghèo. Giống như giai cấp vô sản trong Tuyên 
Ngôn Cộng sản của Karl Marx, nông dân của Nguyễn Ái Quốc 
không có gì để mất ngoài xiềng xích. Tất cả những gì họ cần, như 


ông từng chỉ ra trong các bài báo viết ở Pháp, là sự lãnh đạo và tổ 
chức. 

Nguyễn Ái Quốc thừa nhận thắng lợi không phải dễ dàng, bởi vì 
khó có thể thay đổi một xã hội hàng nghìn năm thành một xã hội 
mới. Điều quan trọng nhất phải có một đẳng cách mạng có khả 
năng huy động được quần chúng bị áp bức trong nước và liên lạc 
được với các đẳng khác trên toàn thế giới. Ông viết, giống như 
một con tàu không thể tiến lên nếu không có người chèo lái tốt, 
cuộc cách mạng không thể thành công nếu không có một đẳng 
vững mạnh. Ông tiếp, một nhóm người nổi loạn có thể có đôi chút 
thành công bằng cách ám sát vài quan chức chính phủ. Những 
hành động như vậy chỉ có thể dẫn đến bị đàn áp chứ không dẫn 
đến giải phóng. Chìa khoá để có được một đẳng vững mạnh là học 
thuyết của nó. Một đẳng cần có một ý thức hệ mà các đảng viên có 
thể hiểu và theo đuổi. Một đẳng không có ý thức hệ cũng giống 
như một người đàn ông không có trí khôn hoặc một con tàu không 
có la bàn. 

Trong phần mở đầu “Đường Kách Mệnh”, tác giã đã liệt kê một 
danh sách các đặc điểm có thể xác định “hành vi của nhà cách 
mạng”. Thật thú vị nếu đem so sánh danh sách này với cuốn “Hỏi 
đáp của một nhà cách mạng” nổi tiếng của tên khủng bố người Nga 
thế kỷ thứ XIX, Sergey Nechayev. Nechayev nhấn mạnh vai trò của 
nhà cách mạng cũng giống như một công cụ mù quáng của sự 
nghiệp cách mạng. Anh ta phải biết tàn nhẫn, thậm chí xảo quyệt 
để xúc tiến mục đích của mình. Anh ta phải tuân thủ tuyệt đối đối 
với đảng của mình, sẵn sàng từ bỏ mọi mối quan hệ với bạn bè và 
gia đình. Anh ta cũng phải sẵn sàng hy sinh những chuẩn mực đạo 
đức thông thường để nói dối và lừa bịp vì lợi ích của cách mạng. 
Trong khi sự thái quá của Nechayev bị chỉ trích nhiều bởi các 
thành viên khác trong phong trào cấp tiến Nga, bản thân tất cả 


nguyên tắc này lại được Lenin khá ngưỡng mộ và trở thành kinh 
thánh cho những người Bolsevich của ông. 

Có một số điểm giống nhau giữa các nguyên tắc Ứng xử của 
Nguyễn Ái Quốc và Lenin đều bị ảnh hưởng bởi Nechayev. Cả hai 
đều nhấn mạnh nghĩa vụ của các đòi hỏi của sự nghiệp cách 
mạng. Sự khác biệt chính nằm ở tinh thần phía sau hai loại chuẩn 
mực cách mạng này. Trong khi Lenin cho các chuẩn mực đạo đức 
đương thời ít thích ứng với quy tắc ứng xử cách mạng, với thực tế 
và có những mâu thuẫn không thể điều chỉnh giữa hai mặt trên. 
Chuẩn mực đạo đức cơ bản trong danh mục nguyên tắc ứng xử 
của Nguyễn Ái Quốc làm người ta nhớ lại truyền thống của đạo 
Khổng: cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, cầu thị, cẩn trọng, 
hiếu học, biết quan sát và phân tích, tránh tự cao tự đại và phải có 
lòng vị tha. Thực tế, trừ những phần đề cập đến đẳng, những điều 
răn dạy cách mạng của Nguyễn Ái Quốc có thể dễ dàng được chấp 
nhận như là các chuẩn mực hành vi cho bất kỳ gia đình Nho giáo 
nào. 

Cũng có thể nói, nguyên tắc đạo đức cách mạng của Nguyễn Ái 
Quốc chỉ là việc khoác một khái niệm mới lên một chiếc áo quen 
thuộc, chứ không phải ý nghĩ đó thoảng qua trong đầu. Rốt cuộc, 
nhóm người được tuyển mộ ban đầu cho sự nghiệp của ông đều 
xuất thân từ những gia đình có học. Mặc dù hầu hết từ chối ý thức 
hệ Nho giáo truyền thống, họ vẫn bị ảnh hưởng một cách vô ý 
thức bởi nhiều giá trị của nó và Nguyễn Ái Quốc luôn tìm cách làm 
cho thông điệp của mình phù hợp với thiên hướng của người nghe. 
Dù vậy, các chuẩn mực đạo đức cá nhân ông dạy ở viện đã trở 
thành một trong những khía cạnh quan trọng trong di sẳn của ông 
cho phong trào cộng sản Việt Nam và không nên xem chúng như 
một thứ hình thức giả tạo. Đối với nhiều đồng sự của Nguyễn Ái 
Quốc, chính cách cư xử của ông, hình ảnh về lòng tốt và sự giản 


dị, sự lạc quan vô tận, sự nghiêm túc và tận tuy với sự nghiệp của 
ông là những gì được người ta ghi nhớ nhất sau khi ông qua đời. 
Đạo đức cách mạng của Nguyễn Ái Quốc đã trở thành dấu son 
trong ảnh hưởng của ông đối với đảng và đối với nhiều người, đó 
là đặc điểm riêng biệt của chủ nghĩa cộng sản Việt Nam. 

Thông điệp của Nguyễn Ái Quốc chứa đựng một logic sâu xa 
cho Việt Nam. Tự bản thân mình, đất nước này dường như không 
có sức mạnh để tự giải phóng. Kể cả nhà dân tộc chủ nghĩa gan dạ 
Phan Bội Châu cũng đã đi ra nước ngoài, đầu tiên là Nhật Bản, sau 
đó là Trung Hoa để tìm sự giúp đỡ. Điều đó được khẳng định trong 
cuốn “Đường Kách Mệnh”, dân tộc Việt Nam sẽ phải tìm kiếm sự 
giúp đỡ của quần chúng cách mạng trên toàn thế giới để đấu tranh 
tự giải phóng. Điều cũng rất thuyết phục khi được biết là chính 
phương Tây cũng phải trải qua những giai đoạn biến động xã hội. 

Những chỉ trích trong cuốn sách đối với các phong trào dân tộc 
chủ nghĩa trước đó đặc biệt có ý nghĩa đối với những người yêu 
nước Việt Nam trẻ tuổi. Điểm yếu của các tổ chức dân tộc chủ 
nghĩa rất rõ ràng, tất cả các tổ chức này đều thiếu ý thức hệ. Họ 
đơn giản chỉ ra sự nghiệp chung, hiện đại hoá và độc lập dân tộc. 
Không có tổ chức nào vạch ra một cách chi tiết cụ thể những đặc 
điểm của một Việt Nam độc lập trong tương lai. Khác với các tổ 
chức trong khu vực, các phong trào dân tộc chủ nghĩa Việt Nam 
không có khả năng tập hợp xung quanh những biểu tượng của một 
tín ngưỡng tôn giáo chung. Đạo Phật không chấp nhận sự tồn tại 
thế giới vật chất và thuyết giáo một triết lý khổ hạnh, không thể là 
một tác nhân thay đổi thích hợp nữa. Nho giáo, mặc dù ăn sâu như 
một tập hợp các phương châm chính trị và xã hội vào giới quý tộc 
Việt Nam đã bị mất tín nhiệm vì sự đầu hàng hèn hạ của triều đình 
phong kiến trước sự xâm lược của người Pháp. Kết quả, hầu hết 
các phong trào dân tộc chủ nghĩa phi cộng sẳn đều có xu hướng 


thiên về khu vực địa lý, bởi các chiến thuật hoặc bởi cá nhân. 
Hành động của các thành viên, dù dũng cẩm, nhưng lại thường là 
những hành động căm thù vô nghĩa chống lại một kẻ thù hùng 
mạnh, kể có thể làm các lực lượng nổi loạn chạy tán loạn chỉ cần 
một cái vỗ tay. 

“Đường Kách Mệnh” là nỗ lực đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc 
nhằm truyền bá học thuyết Marx - Lenin với đồng bào mình. Là 
một tuyên bố về ý thức hệ, nó không mang lại được nhiều cho các 
nhà nghiên cứu nghiêm túc Việt Nam hiện đại hoặc sử học của 
phong trào cộng sản thế giới. Nguyễn Ái Quốc từng thừa nhận với 
các đồng sự, việc miêu tả học thuyết Marx - Lenin và thực tiễn của 
nó vào trong cuốn sách chỉ có tính chất sơ đẳng, một số phần rất 
khó hiểu. Phần trình bầy thiếu tỉnh tế và sự mập mờ về ý thức hệ 
trong cách xử lý của Nguyễn Ái Quốc về khái niệm hai giai đoạn 
và liên minh bốn giai cấp đã khiến một số người nghỉ ngờ liệu ông 
có thấu hiểu học thuyết Marx - Lenin hay không. Nếu không hiểu, 
vậy sự cam kết của ông đối với học thuyết này như thế nào. Bởi vì 
ông không miêu tả một cách cụ thể “vai trò lãnh đạo” của giai cấp 
công nhân, (nguyên lý then chốt của chủ nghĩa Lenin), trong cuộc 
cách mạng Việt Nam, một số quan sát viên đã cho rằng cuốn sách 


22? 


là một thí dụ về “chủ nghĩa cộng sẵn nông dân”, một cách tiếp cận 
không chính thống đối với chiến lược cách mạng Marxist - Lenin 
mà sau này người ta gán cho Mao Trạch Đông. 

Sẽ sai lầm nếu như cố gắng suy luận quá nhiều về quan điểm 
của Nguyễn Ái Quốc được thể hiện trong cuốn sách ấy. Khi đó, ông 
đang cố quảng bá các ý tưởng Marxist trong một xã hội chủ yếu là 
nông thôn và thiếu sự tinh tế chính trị. Có thể Nguyễn Ái Quốc - 
theo niềm tin của mình về tuyên truyền - càng đơn giản càng tốt, 
đã cố tình tạo ra một thứ chủ nghĩa Marx phổ thông hay “bình dân” 
mà người dân Việt Nam có thể hiểu được trong bối cảnh riêng. 


Mặc dù chưa thể hiện rõ sự am hiểu của ông đối với học thuyết 
Marxist, nhưng cuốn sách là một công cụ hữu hiệu để giới thiệu 
chủ nghĩa Marx - Lenin cho những người mới học. 

Trong những năm sống ở Moscow, Nguyễn Ái Quốc bầy tỏ niềm 
tin, nông dân Việt Nam cũng như ở châu Phi và châu Á, nạn nhân 
chính của chủ nghĩa thuộc địa phương Tây. Như vậy, đương nhiên 
sẽ liên minh chặt chẽ với giai cấp công nhân. Trong cuốn sách, ông 
đã nêu lên sự ủng hộ của nông dân sẽ là điều kiện tiên quyết cho 
thắng lợi. Ông giải thích quan điểm của mình theo cách hiểu chính 
thống của chủ nghĩa Lenin, ngay cả dù đường lối chính thức của 
Moscow từ lâu đã không phải như vậy. Dù sao chăng nữa, Nguyễn 
Ái Quốc chẳng quan tâm đến vấn đề lý thuyết. Nhận xét của ông 
trong cuốn “Đường Kách Mệnh” có thể đơn giản là nhằm mục đích 
làm rõ hơn các lời bình luận ông đã đưa ra ở Moscow vài năm 
trước đây. 

Tuy vậy, nhấn mạnh vai trò của nông dân, Nguyễn Ái Quốc đã 
có một bước tiến dài trong phát triển phong trào cách mạng Việt 
Nam. Các nhà lãnh đạo và các nhóm dân tộc chủ nghĩa khác chỉ 
nói đãi bôi về vai trò của quần chúng nông dân trong cuộc đấu 
tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam. Phan Bội Châu đã nêu 
lên mong muốn có được sự ủng hộ của nông dân, nhưng lời kêu 
gọi của Phan Bội Châu lại chung chung và không có bước đi cụ thể 
nào để biến nó thành hiện thực. Bằng việc nói lên quyết tâm của 
mình tập trung chú ý vào quần chúng ở nông thôn, Nguyễn Ái 
Quốc đã cố gắng cảnh tỉnh đồng bào cũng như các nhà cách mạng 
trên toàn thế giới thuộc địa về tầm quan trọng của nông thôn trong 
cuộc cách mạng sắp tới ở châu Á. 

Trong vòng một vài tháng sau khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái 
Quốc tuyển được một nhóm những người cấp tiến trẻ tuổi có thể 


lãnh đạo phong trào kháng chiến dân tộc mới và mạnh mẽ trong 
tương lai. Từ vị trí thuận lợi ở nam Trung Hoa nhìn vào Việt Nam, 
tình hình có về như khả quan. Bước vào năm 1925, sự bất bình âm 
Ï lâu ngày của nhân dân Việt Nam đối với những kẻ cai trị thuộc 
địa bùng phát thành cuộc phản đối công khai. Được châm ngòi do 
vụ bắt giữ và xét xử Phan Bội Châu và đám tang của Phan Chu 
Trinh - xảy ra vài tháng sau đó - thái độ chống Pháp đã dâng cao 
nhanh chóng đến mức chưa từng thấy kể từ trước khi bùng nổ Thế 
chiến I. 

Trong hoàn cảnh đó, vài đẳng chính trị phôi thai như đẳng 
Thanh Niên ở Nam Kỳ đã bắt đầu xuất hiện. Ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ, 
Tân Việt Cách mạng Đảng được các đảng viên cũ của tổ chức của 
Phan Bội Châu cùng cộng tác với một số các sinh viên trẻ yêu nước 
ở Hà Nội thành lập. Đẳng Tân Việt có trong hàng ngũ các đẳng 
viên có nhiều xu hướng chiến thuật khác nhau và niềm tin về ý 
thức hệ khác nhau - từ những người theo trường phái cải cách cho 
đến những người ủng hộ bạo lực cách mạng, từ những người ủng 
hộ mô hình phương Tây cho đến những nhà cách mạng Marxist và 
những người đi theo con đường Lenin. Mẫu số chung của họ là 
chống lại sự cai trị của người Pháp và sự cống hiến đối với sự 
nghiệp độc lập dân tộc. 

Trong khi đó Nguyễn An Ninh, nhà báo trẻ, người đã chọc giận 
Thống sứ lâm thời Maurice Cognacq bằng thái độ khiêu khích, tiếp 
tục khuấy động công chúng với những bài phát biểu và bài báo 
nảy lửa. Một lần, ông diễn thuyết trước mọi người, cho họ là 
người phải chịu trách nhiệm cho chính những đau khổ của mình, 
bởi vì “các bạn không có khả năng áp đặt ý tưởng của mình, các bạn 
không buộc chính phủ chấp nhận điều mình muốn”. Miêu tả sự cộng 
tác mà Albert Sarraut trao cho người Việt Nam cũng giống như mối 
quan hệ giữa con trâu và chủ, ông cảnh cáo: 


“Đừng hy vọng quá nhiều vào những điều mà viên Toàn quyền xã 
hội chủ nghĩa, (chỉ Alexandre Varenne), đã chuyển đến các bạn. Ông 
ta đến đây để lừa dối các bạn, ông ta nói rất nhiều, nhưng sẽ chẳng 
làm gì cả. Không thể có sự cộng tác giữa người Pháp và người An 
Nam. Người Pháp không còn có gì hơn để làm ở đây cả. Hãy buộc họ 
trả lại chúng ta đất đai của tổ tiên, buộc họ trao cho chúng ta quyền 
tự do ngôn luận và để chúng ta tự làm chủ mình. Đất nước chúng ta 
đã sản sinh ra vô số anh hùng, những con người biết hy sinh cho tổ 
quốc mình! Nòi giống của chúng ta chưa bị tuyệt diệt!” 

Bài phát biểu của ông Ninh đã gợi lại những kỷ niệm về Phan 
Bội Châu, người đã chống Pháp từ khi sống lưu vong ở Nhật Bản. 
Người Pháp cho rằng cần phản ứng. Vào ngày 24-3-1926, khi đội 
tang lễ chuẩn bị đưa thi hài Phan Chu Trinh đến nơi an nghỉ cuối 
cùng, Nguyễn An Ninh đã bị bắt. 

Buổi chiều cùng ngày, tàu biển Pháp Amboise cập bến Sài Gòn. 
Trong số hành khách có Bùi Quang Chiêu, người lãnh đạo Đẳng 
Lập Hiến mà Nguyễn Ái Quốc đã gặp trên con tàu Admiral 
Latouche Tréville gần 15 năm trước đây. Cũng giống như Nguyễn 
An Ninh, ông Chiêu rất thất vọng trước việc Toàn quyền Alexandre 
Varenne không giữ lời hứa hào phóng của mình. Đầu năm 1926, 
ông đã đến Paris để kêu gọi cải cách chính trị và kinh tế. Trong các 
cuộc đàm thoại với các quan chức ở đó, ông đã cảnh cáo, nếu tình 
hình ở Đông Dương không được cải thiện, người Pháp sẽ bị đuổi 
khỏi đó sau 15 năm nữa. Ông Chiêu cũng gặp gỡ những người dân 
tộc chủ nghĩa trong cộng đồng người Việt lưu vong tập trung 
quanh Nguyễn Thế Truyền, người kế nhiệm Nguyễn Ái Quốc ở 
Liên hiệp Thuộc địa Quốc tế, nhưng cuối cùng, ông cũng từ chối 
hợp tác với ông Truyền. Việc này làm cho ông lo lắng. Khi trở về 
Sài Gòn, ông buộc phải chú ý đến các yêu sách của đám đông trên 
đường phố nhằm tăng áp lực lên chính phủ thuộc địa. Bài phát 


biểu của ông khi đến Sài Gòn chứa đựng lời kêu gọi ủng hộ hoà 
hợp Pháp - Việt. Với việc Nguyễn An Ninh bị bỏ tù và Bùi Quang 
Chiêu không sẵn sàng nắm ngọn đuốc dẫn đường, các cuộc bạo 
động ở thành thị tại Nam Bộ nhanh chóng xẹp xuống, dẫn đến việc 
một nhà yêu nước trể kêu lên một cách tuyệt vọng: “Tất cả chúng 
ta đã quên mất Phan Chu Trinh rồi sao?” 

Nguyễn Ái Quốc, đang ở Quảng Châu chăm chú theo dõi lòng 
căm thù chống thực dân đang tăng lên trong nhân dân, tình hình 
này đưa đến cả những cơ hội lẫn nhiều thách thức. Tổ chức cách 
mạng của ông đang trưởng thành, nên cộng tác với các thành phần 
dân tộc của chủ nghĩa ở Đông Dương và hải ngoại đến mức độ 
nào? Mặc dù M.N. Roy và một số người khác ở Moscow, những 
người cho rằng cộng tác với các nhóm tư sản dân tộc chủ nghĩa là 
nguy hiểm và bảy tỏ không tán thành. Ban đầu, Nguyễn Ái Quốc 
quyết tâm tạo ra một mạng lưới rộng lớn huy động sự ủng hộ 
nhằm chống lại chế độ thực dân. Trong báo cáo viết ở Moscow 
năm 1924, ông đã nhận xét, chính tỉnh thần dân tộc chủ nghĩa đã 
gây ra cuộc nổi dậy ở miền Trung Việt Nam, dạy cho những người 
cu-li biết phẳn đối các điều kiện làm việc của mình, khêu gợi quyết 
tâm của các thương gia Việt Nam cạnh tranh với người châu Âu, 
Hoa kiều, khuyến khích học sinh sinh viên biểu tình và gia nhập tổ 
chức của Phan Bội Châu. Ông viết, ngọn đuốc giờ đây đang được 
chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông tin, khi những người 
Việt Nam trẻ tuổi bắt đầu sử dụng các chiến thuật của phương 
Tây, các hoạt động của họ có thể được sử dụng cho mục đích của 
ông. 

Nguyễn Ái Quốc chuyển sang chú ý đến việc mở rộng nền tảng 
của phong trào bằng việc liên minh với các tổ chức chống thực dân 
khác ngay sau khi ông đến Quảng Châu, cố gắng thiết lập quan hệ 
với các thành phần tập hợp xung quanh Nguyễn Hải Thần - học trò 


của Phan Bội Châu, đã giúp Phan Bội Châu chuyển Quang Phục 
Hội thành Việt Nam Quốc Dân Đảng theo mô hình tổ chức của Tôn 
Dật Tiên ở Trung Hoa. Nguyễn Ái Quốc cũng đã thảo luận với Lâm 
Đức Thụ khả năng liên hệ với những thành phần dân tộc chủ 
nghĩa trong nước. Ở miền Trung Việt Nam, ông tìm cách liên lạc 
với cái mà ông gọi là “Tầng lớp thanh niên tân tiến”, (như Tân Việt 
Đảng), nhưng ông cũng muốn tiếp cận với các thành phần dung 
hoà ở Nam Kỳ như Bùi Quang Chiêu và Khánh Kỳ, (người quen cũ 
ở Paris), xem họ có chịu hợp tác không. Các đồng nghiệp cũng 
cảnh báo ông cần phải thận trọng trong việc thiết lập quan hệ với 
ông Chiêu trừ khi biết chắc Phan Bội Châu nhất trí. Nguyễn Ái 
Quốc phản biện, nếu như ông Chiêu nhất trí cộng tác, ông ta sẽ 
sẵn sàng cung cấp tài chính. 

Tuy nhiên, đối với Nguyễn Ái Quốc, các đảng dân tộc chủ nghĩa 
cũng đặt ra một vẫn đề tế nhị. Hội Việt Nam Thanh niên Cách 
mạng nên hợp tác với họ đến mức nào? Đại hội lần thứ Hai của 
Quốc tế Cộng sản năm 1920 đã kết luận, các phong trào giải phóng 
tư sản như vậy nên ủng hộ “Chỉ khi nào các phong trào này thực sự 
cách mạng và khi những nhân vật tiêu biểu của họ không cẳn trở công 
việc của chúng ta là giáo dục và tổ chức nông dân và quần chúng rộng 
rãi thuộc tầng lớp bị bóc lột theo tình thần cách mạng”. Nhưng một số 
lãnh đạo của tổ chức này như nhà cộng sản Pháp Jacque Doriot lại 
có lời khuyên khác. Trong một bức thư gửi một trong các đại hội 
của các tổ chức mặt trận đề ngày 4 tháng 3 năm 1927, Doriot đề 
xuất một cách tiếp cận rộng hơn. Ông nói “Đẳng của các bạn cần 
nhớ, các lực lượng cơ bằn của cuộc đấu tranh ở Đông Dương là giai 
cấp công nhân, nông dân và tiểu thương thành thị”, nhưng: 

“Không được quên, dưới ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, toàn 
thể nhân dân (công nhân, nông dân, tiểu chủ, trí thức) - trừ một phần 
rất nhỏ những kẻ trục lợi, đều có lợi trong việc đấu tranh chống chủ 


nghĩa đế quốc. Không được xem nhẹ bất kỳ nỗ lực nào lôi cuốn họ và 
tổ chức họ hằng ngày trong cuộc đấu tranh. Không được từ chối bất 
kỳ sự hợp tác nào. Ngược lại, phải làm tất cả để khuyến khích điều 
đó. 

Nguyễn Ái Quốc thận trọng nghe theo lời khuyên của Doriot. 
Phù hợp với đường lối của Cộng sản Quốc tế chỉ hợp tác với các 
nhóm dân tộc chủ nghĩa thiết thực cách mạng”. Theo chỈ thị của 
ông, Hội rất thận trọng trong việc thiết lập các liên minh. Sau việc 
bày tỏ sự quan tâm đến Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Ái Quốc tỏ ra 
coi thường các nhóm của “những kể theo đường lối cải lương quốc 
øia” như Đảng Lập Hiến của ông Chiêu. Trong một báo cáo của ông 
gửi cho Moscow, ông mô tả nhóm này chống lại chủ nghĩa cộng 
sản và ủng hộ hợp tác với Pháp. Hướng tới các đẳng có tính cấp 
tiến hơn như đẳng Thanh Niên ở Nam Kỳ và Tân Việt ở miền 
Trung Việt Nam. Hội dung hoà hơn, gửi các đại diện đàm phán với 
họ để thiết lập một liên minh nếu có thể được. 

Nhưng lập trường đàm phán của Hội lại luôn cứng rắn. Hội bác 
bỏ ý tưởng về việc sáp nhập một cách bình đẳng và chỉ trao cho 
các nhà lãnh đạo đối địch vai trò thứ yếu trong Hội. Trong khi các 
cuộc đàm phán đang tiếp diễn, các thành viên của Hội tích cực lôi 
kéo các đại biểu của đảng đối địch vào tổ chức của mình. Khi các 
đẳng viên của các nhóm đối địch đến Quảng Châu để học tập tại 
viện đào tạo, họ được chỉ thị không nối lại liên lạc với các đồng 
chí cũ khi quay về Việt Nam. Không có gì đáng ngạc nhiên, các 
lãnh đạo các đảng dân tộc chủ nghĩa bất bình trước những cách 
làm như vậy và bác bỏ liên minh với Hội Việt Nam Thanh niên 
Cách mạng theo các điều kiện của Hội. 

Do Nguyễn Ái Quốc buộc phải ở lại Trung Hoa để tránh mật 
thám bắt, sự tham gia đàm phán trực tiếp của ông với các lãnh đạo 


của các nhóm ở Việt Nam rất ít. Nhưng rất có thể các quyết định 
cuối cùng là của ông. Các nhận xét ông đưa ra đối với đồng sự và 
học viên tại trường ở Quảng Châu cho thấy thái độ đối với các 
đẳng đối địch là sự kết hợp giữa sự sẵn sàng một cách thận trọng 
hợp tác vì sự nghiệp đấu tranh với sự hoài nghỉ cơ bản về những 
động cơ cuối cùng của họ. Ông thường xuyên nhận xét, liên minh 
với các đảng có thể hữu ích, nhưng chỉ nhằm các mục đích chiến 
thuật mà thôi. 

Trong khi đẩy mạnh nỗ lực xây dựng phong trào cách mạng 
Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc cùng tìm cách hoàn thành nghĩa vụ vô 
sản của mình bằng cách cộng tác với các thành phần tiến bộ ở nam 
Trung Hoa và các phong trào cách mạng Trung Hoa. Trước khi 
Nguyễn Ái Quốc rời Moscow, Thomas Dombal đề nghị ông làm việc 
với tư cách là đại diện của Nông dân Quốc tế tại Quảng Châu và 
giúp huy động lực lượng nông dân Trung Quốc. Trong khoảng thời 
gian ngắn, việc này dường như thành công với sự hợp tác của 
Quốc Dân Đẳng, đại diện của họ ở Moscow đã tìm kiếm sự giúp đỡ 
của Nông Dân Quốc tế soạn ra một cương lĩnh nông dân. Dombal 
gợi ý Nguyễn Ái Quốc lập ra các hội nông dân ở toàn bộ các vùng 
thuộc tỉnh Quảng Đông, đang dưới sự kiểm soát của nhà đương 
cục Quảng Châu. 

Để thực hiện nhiệm vụ này, sau khi đến Quảng Châu, Nguyễn 
Ái Quốc thăm Học viện Phong trào Nông dân, cơ sở đào tạo do 
chính phủ Quốc Dân Đảng lập ra năm 1924, để thúc đẩy cách 
mạng nông thôn chống lại các chế độ lãnh chúa cát cứ ở phương 
Bắc. Viện được đặt ở một ngôi chùa cổ không xa đại bản doanh 
của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng ở Quảng Châu và 
Nguyễn Ái Quốc đã báo cáo các hoạt động của mình bằng một bài 
viết gửi về Moscow. Trong quá trình nghiên cứu các điều kiện của 
nông dân Trung Hoa, ông đã quen với Bành Bái, một nhà hoạt động 


xuất sắc của Đảng cộng sản Trung Quốc và là một trong các cán bộ 
lãnh đạo của viện. Ông Bành Bái là người thúc đẩy chính để thiết 
lập Xô viết Hải Lục Phong, những hội nông dân được thành lập 
năm 1923 dưới sự thúc ép của ông ở hai huyện miền đông của 
Quảng Châu. Nguyễn Ái Quốc rất thích những thí nghiệm đó, một 
lần ông đã đến thăm khu vực này, viết một bài báo về chủ đề đó. 
Đáp lại, Bành Bái đôi khi tham gia dạy tại học viện của Nguyễn Ái 
Quốc. 

Nguyễn Ái Quốc đến Trung Hoa vào thời điểm khi phong trào 
cách mạng đang trong giai đoạn biến chuyển nhanh chóng. Mùa hè 
năm 1925, các cuộc biểu tình lớn của ngươi lao động diễn ra tại 
Quảng Châu để phản ứng lại cái gọi là “Sự kiện 30-5” tại Thượng 
Hải khi cảnh sát Anh đã bắn vào những người biểu tình, làm chết 
vài người. Nguyễn Ái Quốc tham gia các cuộc biểu tình, đọc các 
bài diễn văn khuyến khích những người biểu tình và tuyên bố 
bằng giọng đặc sệt Quảng Châu - rằng nhân dân Quảng Châu ủng 
hộ họ. Ông cũng tham gia các hoạt động chính thức hơn như Đại 
hội lần thứ II của Quốc Dân Đảng tổ chức vào tháng 1-1926 theo 
yêu cầu các thành phần cánh tả chống lại ảnh hưởng của các lực 
lượng chống cộng ngày càng tăng trong đẳng. Nguyễn Ái Quốc đã 
phát biểu trước đại hội và miêu tả tình hình ở Đông Dương. Ông 
tuyên bố, người Pháp đang cố gắng một cách tuyệt vọng để ngăn 
chặn các tin tức về tình hình bất an ở Trung Hoa đến với nhân dân 
Việt Nam. Ông hứa, đồng bào ông và tất cả các dân tộc thuộc địa ở 
châu Á sẵn sàng đoàn kết với nhân dân Trung Hoa để chống lại 
những kẻ thù xâm lược chung. Tuy nhiên, tuyên bố có tính chất 
phóng đại hơn là thực tế. Lúc đó, Hiệp hội các dân tộc bị áp bức ở 
châu Á mà ông đã giúp thành lập năm trước đang gặp phải chịu 
những tranh cãi giữa các nhóm dân tộc (Quốc nhớ lại vấn đề gặp 
phải với Liên hiệp Thuộc địa ở Paris) - và tan rã. 


Mùa xuân năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã có mặt ở Quảng Châu 
hơn hai năm. Ông đã trở thành nhân vật nổi bật, một thành viên 
được tôn trọng của cộng đồng cách mạng, đã có các mối quan hệ 
gần gũi với các đảng viên Đẳng cộng sản Trung Quốc như Chu Ân 
Lai, nhà tổ chức thanh niên Trương Đại Lợi và nhà lãnh đạo tả 
khuynh Quốc Dân Đảng Liêu Trọng Khải. Cuộc sống của ông ở nam 
Trung Hoa, ít nhất cho đến lúc đó, có vẻ ổn định, và (có lẽ vì lý do 
đó), ông đã nghĩ đến việc có một người vợ Trung Hoa để giúp ông 
học tiếng Trung và chăm lo các nhu cầu cá nhân. Để có được 
người phù hợp, ông đã thảo luận vấn đề với người đồng sự gần 
gũi, Lâm Đức Thụ, đã sống ở Trung Hoa nhiều năm và có rất nhiều 
người quen trong dân chúng địa phương. Tuy nhiên, Nguyễn Ái 
Quốc khăng khăng không tuân theo phong tục cưới truyền thống 
của Trung Hoa, ông từ chối nộp khoẩn tiền thách cưới. 

Ít lâu sau, Lâm Đức Thụ giới thiệu cho Nguyễn Ái Quốc một 
thiếu nữ Trung Hoa - Tăng Tuyết Minh, con gái vợ lẽ thứ ba của 
một thương gia Quảng Châu giàu có. Bị đuổi khỏi nhà sau khi bố 
chết, Tuyết Minh sống trong hoàn cảnh khó khăn cho đến khi cô 
làm bạn với vợ của Lâm Đức Thụ, người đã giới thiệu cô với 
Nguyễn Ái Quốc. Người phụ nữ trẻ này ít được học hành, do vậy 
một số cộng sự phản đối cuộc hôn nhân, nhưng Nguyễn Ái Quốc 
phớt lờ những lời khuyên của họ và cầu hôn. Sau đám cưới, đôi 
uyên ương chung sống ở căn phòng của Nguyễn Ái Quốc ở biệt thự 
Borodin. Mặc dù Tuyết Minh hấp dẫn về mặt hình thức, (một 
người quen mô tả: thân hình mảnh dẻ, da trắng, tóc đen ngang vai, 
mặt tròn, miệng nhỏ), nhưng lại ít quan tâm đến chính trị. Sau vài 
nỗ lực bất thành, chồng cô nhanh chóng từ bỏ việc cải hoá cô theo 
những tư tưởng chính trị của mình. Có những nguồn tin cho rằng, 
cuộc hôn nhân giữa hai người có một cô con gái. 


Dù sao chăng nữa, những ngày Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu 


sắp kết thúc. Trong khi ông đang vật lộn để thổi bùng ngọn lửa bất 
bình ở Việt Nam, tình hình ở Trung Hoa cũng chuyển biến nhanh 
chóng. Trong vài năm, Đảng cộng sản Trung Quốc đã hợp tác một 
cách không thoải mái với Quốc Dân Đảng của Tôn Dật Tiên ở các 
tỉnh phía nam Trung Hoa. Liên minh này được duy trì chủ yếu do 
sức ép cá nhân của ông Tôn và mối quan hệ công việc của ông với 
cố vấn của Cộng sản Quốc tế Mikhail Borodin. Nhưng ông Tôn 
chết vì ung thư gan tháng 2-1925, trong khi ở Bắc Kinh cuộc đàm 
phán với viên tư lệnh cát cứ Phùng Ngọc Tường, và sau một hồi 
đấu tranh quyền lực, Tưởng Giới Thạch, cố vấn quân sự của Tôn 
Dật Tiên và là tư lệnh của Học viện Quân sự Hoàng Phố, đã kế 
nghiệp ông. Vì các lý do chiến thuật, Tưởng tạm thời vẫn duy trì 
liên minh với Đảng cộng sản Trung Quốc, bất chấp thái độ chống 
cộng đang gia tăng trong phái bảo thủ. Tuy nhiên, bản thân Tưởng 
cũng nghỉ ngờ những người cộng sản. Có thể do chuyến thăm của 
ông ta tới Liên Xô năm 1923, ông ta đã có ý thức được các mục 
tiêu lâu dài của Moscow sử dụng liên minh với đẳng rồi sau đó vứt 
bỏ. Ngày 12-4-1927, giữa cuộc Bắc Phạt chống lại chính phủ của 
các tư lệnh lãnh chúa ở miền Trung và miền Bắc Trung Hoa do cả 
hai bên tiến hành, liên minh này tan vỡ. Khi phái tả của Quốc Dân 
Đảng kêu gọi loại bổ Tưởng Giới Thạch, ông ta đã ra lệnh thảm sát 
hàng ngàn người cộng sản và những người ủng hộ ở Thượng Hải, 
thành phố lớn nhất của Trung Hoa, khi quân đội của ông ta được 
phái tới đó. 

Hành động của Tưởng lập tức được tái diễn ở Quảng Châu. 
Ngày hôm sau, các đơn vị quân đội do tư lệnh dân tộc chủ nghĩa 
Lý Tế Thâm vây ráp hai nghìn người tình nghỉ cộng sản trên toàn 
bộ tỉnh Quảng Đông. Học Viện Quân sự Hoàng Phố bị chiếm, hàng 
trăm người bị tình nghỉ là phái tả, trong đó có các học viên Việt 
Nam thuộc Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng đã bị bao vây và 


bị bắn. Trương Đại Lợi, bạn của Nguyễn Ái Quốc, là một trong số 
các nạn nhân. Khi quân đội của Lý Tế Thâm bao vây các ngôi nhà 
của các quan chức làm việc tại Toà lãnh sự Xô viết, Mikhail 
Borodin và một vài cố vấn của ông đã chuyển đến Vũ Hán, nơi 
chính phủ Quảng Châu đã chuyển đại bản doanh vào mùa đông 
trước. 

Thoạt đầu, giới chức Pháp tưởng Nguyễn Ái Quốc theo Borodin 
và tuỳ tùng của ông ta đã đến miền trung Trung Hoa. Nhưng thực 
ra Nguyễn Ái Quốc vẫn ở lại Quảng Châu vì tin rằng mình là người 
Việt Nam có quan hệ tốt với nhiều quan chức Quốc Dân Đảng sẽ 
không bị bắt. Để bảo đảm an toàn, ông đã ẩn náu tại một địa điểm 
bí mật và kiếm sống bằng cách bán báo. Nhưng vào khoảng cuối 
tháng 4 hoặc đầu tháng 5-1927, ông đã được Trương Văn Lệnh, 
một trong các đồng sự gần gũi của Tâm Tâm Xã, làm việc cho lực 
lượng bảo vệ thành phố địa phương, cho biết ông có thể bị bắt. 
Ông Lệnh đã khuyên Quốc trốn khỏi Quảng Châu càng sớm càng 
tốt. 

Mỉa mai thay, chính một người mà Nguyễn Ái Quốc cho là đồng 
mỉnh trong cộng đồng Việt Nam lưu vong đã báo cho cảnh sát Lý 
Tế Thâm biết ông là cộng sản. Kể từ khi đến Quảng Châu, Nguyễn 
Ái Quốc đã tìm cách thiết lập mối quan hệ hợp tác với Nguyễn Hải 
Thần và các cựu binh khác thuộc Việt Nam Quốc Dân Đảng của 
Phan Bội Châu. Ông Nguyễn Hải Thần là bạn thân của Lâm Đức 
Thụ và đã từng sống tại nhà ông ta. Vào mùa thu năm 1926, quan 
hệ của Nguyễn Ái Quốc với ông Thần đã trở nên căng thẳng bởi 
ông này ngày càng chỉ trích xu hướng cộng sản của Hội Việt Nam 
Thanh niên Cách mạng. Nguyễn Ái Quốc cũng giận dữ trước các 
nỗ lực của ông Thần làm suy yếu hoặc thu hút tổ chức của mình. 
Cuối năm 1926, Trương Bội Công, một trong các thành viên lãnh 
đạo của Quốc Dân Đảng từ Bắc Kinh đến Quảng Châu để thúc đẩy 


Nguyễn Hải Thần thành lập một đẳng chính trị mới tập trung vào 
độc lập dân tộc và chống lại ảnh hưởng của Hội. Hố ngăn cách 
giữa hai nhóm Việt Nam trở nên rộng thêm và người ta cho rằng 
chính Nguyễn Hải Thần đã báo cho chính quyền Trung Hoa về sự 
có mặt của Nguyễn Ái Quốc vào đầu tháng 5-1927. 

Điều kỳ lạ, chính Lâm Đức Thụ, dù là người thông báo thường 
xuyên về các hoạt động của Hội cho mật thám, nhưng chưa bao 
giờ phẩn bội Nguyễn Ái Quốc cho người Pháp, có lẽ vì sợ vai trò 
làm nhân viên mật thám bị tiết lộ. Tuy nhiên, ông ta đã dàn xếp để 
chụp ảnh các thành viên của Hội. Một lần, ông ta đã trao những 
bức ảnh này cho lãnh sự Pháp. Những bức ảnh này, (hiện đang 
nằm trong hồ sơ lưu trữ của Pháp), rõ ràng đã giúp chính quyền 
thuộc địa nhận diện các cộng sự của Nguyễn Ái Quốc. Sự bất cẩn 
của Nguyễn Ái Quốc trong việc để cho những bức ảnh như thế 
được chụp và sự tin cẩn vào Lâm Đức Thụ sau này đã bị một số 
cộng sự phê phán mạnh mẽ. 

Ngày 5-5-1927, Nguyễn Ái Quốc rời nơi cư trú bí mật của mình 
lên tàu hỏa đi Hồng Công, bỏ lại người vợ ở Quảng Châu. Cùng 
ngày, nơi cư trú của ông bị các quan chức Trung Hoa khám xét. 
Một lần nữa, ông lại lên đường. 


(HUUNG 


TIIÌ BÍ) KIẾM 


Nhìn qua cửa sổ toa tàu hỏa trên đường tới Hong Kong, Nguyễn Ái 
Quốc ngắm những tia nắng ban mai chiếu trên cánh đồng lúa xanh 
mơn mởn, những cảm giác thú vị cùng với tình thế thực tại xen 
lẫn trong lòng ông. Kết quả đã đạt được sau hai năm làm việc vừa 
qua ở Quảng Châu khiến ông cảm thấy rất hài lòng. Ông đã xây 
dựng nền tảng vững chắc cho một Đảng cộng sản tương lai ở Đông 
Dương, huấn luyện gần một trăm chiến sĩ trung kiên, một số chuẩn 
bị trở về ba miền Việt Nam để xây dựng mạng lưới cách mạng. 
Tuy nhiên, cuộc tấn công phủ đầu của Tưởng Giới Thạch vào Đẳng 
cộng sản Trung Quốc ở Quảng Châu là một đòn khốc liệt giáng 
xuống một tổ chức non trẻ. Sự tiếp tục hoạt động của Hội Thanh 
niên Cách mạng ở nam Trung Hoa trở nên khó khăn, trụ sở của 
Hội phải di chuyển. Bản thân ông cũng đang phải lao vào cuộc 
hành trình tới một nơi xa lạ và mối liên lạc với các đồng sự có thể 
gặp khó khăn trong nhiều năm nữa. 

Nguyễn Ái Quốc, (với tên Lý Thuy), ban đầu hy vọng trú chân ở 
Hong Kong, thuộc địa Anh, trong một thời kỳ dài để duy trì mối 
liên lạc với những thành viên khác của hội và tìm địa điểm mới 
làm trụ sở. Nhưng chính quyền địa phương nghỉ ngờ những bài 
báo ông viết, ra lệnh phải rời khỏi Hong Kong trong vòng hai mươi 


bốn giờ. Hôm sau, ông đáp tàu thuỷ tới Thượng Hải. Thành phố 
thương mại lớn này đang quằn quại vì bị “khủng bố trắng” do 
Tưởng Giới Thạch tiến hành tháng trước chống lại những người 
cộng sẳn trong vùng. Để tránh bị phát hiện, Nguyễn Ái Quốc thuê 
phòng trong khách sạn sang trọng, ăn mặc ra dáng một người giàu 
có. Nhưng tiền quỹ cạn nhanh quá, ông đành phải đáp tầu thuỷ tới 
Vladivostok. 

Tại Vladivostok, đại bản doanh những hoạt động cách mạng Xô 
viết ở Viễn Đông vẫn hoạt động, Nguyễn Ái Quốc gặp bạn cũ - 
Jacques Doriot - ngôi sao trẻ mới nổi của Đảng cộng sản Pháp. Ông 
cũng tình cờ gặp Grigory Voitinsky, đặc vụ Quốc tế Cộng sản, đang 
thúc đẩy việc hình thành phong trào cộng sản ở Trung Hoa. Doriot 
muốn Quốc trở lại châu Âu rồi sau đó tới Xiêm để xây dựng lại 
phong trào ở Đông Dương với sự giúp đỡ của Đảng cộng sản Pháp 
và những thành viên tích cực của hội đang hoạt động. Nhưng 
Voitinsky lại đề nghị ông quay lại Thượng Hải làm việc với những 
binh sĩ Việt Nam đang đồn trú ở tô giới Pháp tại thành phố này. 

Nguyễn Ái Quốc khiêm tốn lắng nghe ý kiến Voitinsky, nhưng 
ông tán thành dự kiến của Doriot hơn. Thực vậy, trước khi rời 
Quảng Châu, ông đúc kết, chỉ có hai sự lựa chọn: ở lại Trung Hoa 
với nguy cơ bị bắt, hoặc tới Xiêm để nối lại liên lạc với phong trào 
ở nước láng giềng của Đông Dương. Ông đáp tàu hoả tới Moscow 
vào đầu tháng Sáu. Tại đây, ông gửi thư cho Văn phòng Viễn Đông 
yêu cầu cho chuyến đi chính thức, viện lẽ tới Xiêm thích hợp hơn 
quay trở lại Trung Hoa. Ông biện luận, nhiệm vụ quan trọng nhất 
là củng cố phong trào ở Đông Dương, nơi những sự kiện mới đây ở 
Trung Hoa gây nên sự hoang mang, thất vọng. Quốc cảm thấy bản 
thân có thể gây ảnh hưởng tới những sự kiện ở Đông Dương có 
hiệu quả hơn khi ông có mặt ở Xiêm hơn là ở Thượng Hải. 


Nguyễn Ái Quốc gửi tới Văn phòng Viễn Đông lời đề nghị cung 
cấp ngân quỹ cho chuyến tới Xiêm, từ đó tiếp tục tới Đông Dương 
để có “một thời gian cư trú dài khoảng hai năm đánh giá tình hình 
thuộc địa này”. Trong khi chờ Quốc tế Cộng sản trả lời, ông tạm trú 
tại trụ sở Quốc tế Cộng sản. Trong thời gian rảnh rỗi ông viết bài 
đăng trên tờ Thư Tín Quốc tế (Inprecor) về tình hình Đông Dương. 
Sau khi nghỉ an dưỡng tại Eppatoria, gần Krym, Hắc Hải để trị 
bệnh, Trường Stalin yêu cầu ông xây dựng một khoa riêng dành 
cho học viên Việt Nam mà ông đã thu xếp đưa họ đến từ Quảng 
Châu trước đây. Trong số ba người đang có mặt ở Moscow lúc ấy, 
có Trần Phú, một chiến sĩ trẻ đầy nhiệt huyết với nét mặt thanh tú, 
quê Quảng Ngãi, con trai của nhân viên toà án. Trần Phú đã học 
Trường Quốc Học Huế, gia nhập chỉ bộ Quốc Dân Đảng ở Trung 
Kỳ. Được các đồng chí của mình cử tới Quảng Châu thương lượng 
với Nguyễn Ái Quốc nhằm tạo ra một liên minh, Trần Phú đã quyết 
định gia nhập Hội, được cử đến Moscow năm 1927. Ông gây được 
ấn tượng rất nhanh do học vấn và lòng hăng say công việc. 

Tháng 11-1927, Quốc tế Cộng sản trả lời Nguyễn Ái Quốc về 
yêu cầu cho chuyến đi. Thay cho việc tới Xiêm, ông được cử đến 
Paris để trợ giúp Đảng cộng sản Pháp soạn thảo chương trình hành 
động có hiệu quả để xây dựng phong trào cách mạng ở Đông 
Dương, không chỉ trong hàng ngũ Việt Kiều ở Pháp mà còn xây 
dựng căn cứ ở Xiêm hoặc một nơi khác trong khu vực. Tuy nhiên, 
họ chẳng hề nhắc tới tiền nong cho chuyến đi sắp tới của ông trở 
lại châu Á. 

Trên đường tới Pháp, Quốc dừng chân ít ngày ở Berlin, giúp các 
đồng chí người Đức lập Phân hội phản đế mới, một tổ chức bao 
trùm cho những hoạt động của Liên Xô ở nước ngoài. Sau đó, ông 
dùng tên giả đi Paris để báo cáo với Trụ sở Đảng cộng sản Pháp ở 
Montmartre. Đẳng cộng sản Pháp cũng không giao công việc hoặc 


tiền bạc khiến ông không hài lòng. Trong bức thư gửi một đồng 
nghiệp ở Moscow vào tháng Năm, ông bày tỏ sự thất vọng việc 
Đảng cộng sản Pháp không thực hiện vấn đề thuộc địa. Tuy vậy 
ông thừa nhận Đẳng cộng sản Pháp cũng có đôi chút quan tâm đối 
với vấn đề thuộc địa, nhưng phàn nàn, phần lớn những tiến bộ chỉ 
trên giấy. Để làm rõ thêm, ông kể lại kinh nghiệm bản thân: 

“Trong khi tôi mất một tháng rưỡi ở Paris, còn Doriot lại đang trong 
tù. Tôi không có cơ hội gặp gỡ trao đổi với những người khác. Tôi 
thường xuyên yêu cầu xin một địa chỉ để có thể gặp họ sau khi tôi trở 
lại Viễn Đông, nhưng họ từ chối. Họ nói, Uỷ Ban Thuộc địa có một 
ngân quỹ riêng dành cho những hoạt động thuộc địa, nhưng tôi biết 
ngân quỹ này rỗng tuếch. Theo tôi, vấn đề tài chính của Uỷ Ban Thuộc 
địa nên được kiểm soát và thường xuyên báo cáo cho các đồng chí 
khác về hoạt động và kế hoạch của nó. Trong tương lai, cần phải tổ 
chức một cách hiệu quả để sao tôi có thể liên lạc với nhân dân chúng 
tôi ở Đông Dương”. 

Nguyễn Ái Quốc dự định ở lại Pháp cho tới khi nhận được tiền 
để trở về châu Á, nhưng người quen cảnh báo, mật thám đã nghe 
tin đồn ông trở lại Pháp, họ đang nỗ lực tìm kiếm. Đầu tháng Mười 
Hai, ông tới Brussels tham dự cuộc họp ban chấp hành Hội Phản 
đế. Không thấy có tài liệu nào nhắc tới việc ông phát biểu tại hội 
nghị hay không, nhưng ông đã có dịp làm quen với một số đại biểu 
tại hội nghị này, gồm Sukarno - người theo chủ nghĩa quốc gia 
Indonesia, Motilal Nehru, (cha của thủ tướng Ấn Độ sau này 
Jawaharlal Nehru) và quả phụ Tôn Dật Tiên - Tống Khánh Linh. 
Ông nối lại tình bạn với Katayama Sen - người cộng sản Nhật Bản - 
quen biết ở Paris và Moscow. Bà Tống Khánh Linh là trường hợp 
đặc biệt, sau này đã chứng tỏ vai quan trọng của bà đối với ông 
trong thời điểm quyết định không xa. 


Sau khi hội nghị kết thúc vào giữa tháng Mười Hai, Nguyễn Ái 
Quốc trở lại Pháp ít ngày rồi đi tầu hỏa tới Berlin. Khi đến Berlin, 
ông viết một bức thư cho Thomas Dombal ở Moscow, hy vọng trở 
lại Đông Dương sau hai hoặc ba tuần lễ và đề nghị Hội Nông Dân 
Quốc tế tài trợ chuyến đi và cho ông kế hoạch hành động trong 
tương lai. Thư đáp của Dombal, đầu tháng Giêng mới chuyển tới, 
không đả động gì tới lời đề nghị giúp đỡ của Quốc. Dombal biết 
ông không có khái niệm rõ ràng về tình hình Đông Dương, nên ông 
đề nghị Quốc trước hết nên chú tâm vào nhiệm vụ vận động nông 
dân ở những tỉnh cả hai bên nằm dọc biên giới Trung Hoa, tổ chức 
những đoàn thể nông dân, tiến hành tuyên truyền, nhưng cũng 
chẳng đếm xỉa đến chuyện trợ giúp tiền bạc. 

Trong khoảng thời gian vài tháng sau, Nguyễn Ái Quốc nằm ở 
Berlin chờ câu trả lời dứt khoát về đề nghị của mình. Để hạn chế 
chỉ tiêu tối thiểu, ông sống chung với một đảng viên Đẳng cộng 
sản Đức. Ông viết những bài báo theo những chủ đề khác nhau, từ 
phong trào Xô viết “Hải Lục Phong” của Bành Bái ở tỉnh Quảng 
Châu, đặt kế hoạch viết loạt bài sưu tập những kinh nghiệm công 
tác trong phong trào nông dân ở Trung Hoa. Trong một bức thư 
viết cho một đồng chí ở Moscow, Quốc ước tính cuốn sách dày 
khoảng 120 trang và chia thành năm phần riêng biệt. Tuy nhiên, 
đến tháng Tư, tiền túi đã cạn, ông hết kiên nhẫn đành gửi một thư 
ngắn cho Văn phòng Viễn Đông báo cáo tình trạng của mình. Thư 
viết dài dòng, lộn xộn, nhưng cảm động: 

Công tác ở Pháp không xong, sống ở Đức thì vô tích sự, nhưng xứ 
Đông Dương lại rất cần, vì thế tôi nhiều lần đề nghị được trở lại đó. 
Trong những thư gửi các đồng chí, tôi đã sẵn sàng miễn giảm một ngân 
khoản cho chuyến di chuyển và công tác phí. Khi Doriot ghé qua Berlin, 
đã hứa lưu ý đến tình trạng của tôi. Tôi nói với Doriot liệu còn ngân 
sách hoạt động không, đề nghị cấp ít tiền để tôi có thể rời khỏi đây, 


hơn một năm nay tôi đã lang bạc hết nước này sang nước khác trong 
khi có nhiều việc cần phải làm ở Đông Dương. Nhưng cho tới bây giờ, 
tôi chưa nhận được chỉ thị từ các đồng chí hoặc câu trả lời từ Doriot. 
Hiện nay tôi đang trong tình thế khó khăn: 

1) Chờ đợi vô hạn (chờ chÌ thị đã bốn tháng), 

2) Chẳng có gì để sống, vì thế tôi đã đề nghị MOPRE, (cơ quan 
thuộc Quốc tế Cộng sản có nhiệm vụ giúp đỡ các đồng chí cách mạng), 
nhưng họ trả lời, chỉ có thể giúp tôi một khoản hạn chế, tám Marks 
một tuần (số tiền này chằng đủ sống...). Đề nghị gửi cho tôi càng sớm 
càng tốt bằn hướng dẫn chỉ tiết tôi phải làm gì và khi nào tôi có thể rời 
khỏi đây. 

Cuối cùng, hai tuần sau, ông nhận được một bức thư từ Moscow 
cho phép ông trở về Đông Dương, với khoản tiền cho chuyến đi và 
chi phí ăn ở trong 3 tháng do Đẳng cộng sản Pháp đài thọ. Vào 
giữa tháng Năm ông viết cho Văn phòng Viễn Đông, đã được phép 
ra đi và sẽ lên đường vào cuối tháng. 

Đầu tháng Sáu, Nguyễn Ái Quốc rời Berlin, đáp tàu hoả qua 
Thuy Sĩ tới Ý. Nhiều năm sau, ông hồi tưởng lại chuyến đi: 

Khi (tôi) xin phép qua Italy, chính quyền phát - xít đưa ra nhiều câu 
hỏi phức tạp. Tại cửa khẩu, lính biên phòng nhìn vào cuốn số “Danh 
sách Chống Cộng sản Quốc tế” dày hai nghìn trang, ghi tên những 
người cách mạng trên toàn thế giới từ A đến Z. Họ không thấy tên, thế 
là họ cho tôi qua. 

Qua Milan, ông tiếp tục tới Rome, ở đó ông bị đưa đến một đồn 
cảnh sát và bị tra khảo. Theo chính lời ông kể - đã bị đánh gần như 
bất tỉnh. Sau đấy, viên phụ trách thẩm vấn bắt tay ông và mời ông 
một điếu thuốc lá, rồi lại tiếp tục hồi cung. Sau này Nguyễn Ái 
Quốc cảnh báo bạn đọc rằng nếu thiếu kinh nghiệm có thể rơi vào 
cái bẫy của bọn tư bản. Sau khi được thả, ông tiếp tục tới Naples, 


đáp tàu thuỷ Nhật Bản đến Xiêm vào cuối tháng Sáu. 

Nguyễn Ái Quốc tới Bangkok khoảng tháng 7-1928. Do Xiêm 
không phải là thuộc địa châu Âu và xã hội tương đối ổn định, 
chính phủ chấp nhận hoạt động của người nước ngoài tương đối 
dễ dàng, thậm chí cho cả nhà cách mạng tai tiếng Nguyễn Ái Quốc. 
Vương quốc này cũng có một lượng Việt Kiều đáng kể, phần đông 
sống ở vùng đồng bằng và cao nguyên Khorat khô ráo ở tây bắc. 
Điều này đã giúp Nguyễn Ái Quốc đi lại tự do không phải giữ ý 
quá đáng. Tại vùng đông bắc, hội viên Hội Thanh niên Cách mạng, 
theo chỉ thị của ông, đã thành lập một chỉ nhánh địa phương hoạt 
động trong cộng đồng Việt Kiều. Đặc biệt, chỉ cần đi bộ hai tuần 
từ đông bắc Xiêm vượt qua những dẫy núi ở Trung Kỳ là tới Trung 
Bộ Việt Nam. 

Những người Việt Nam chống Pháp đã sử dụng khu vực này 
làm nơi ẩn náu nhiều năm qua. Phần đông trong số hơn hai mươi 
nghìn người Việt Nam đang sống ở Xiêm khi đó đã di cư trong thế 
kỷ này. Nhiều người đã ủng hộ phong trào Cần Vương và phong 
trào chống pháp của Phan Bội Châu. Sau khi một số cộng sự của 
ông định cư ở đó, Phan Bội Châu đã tới thăm Bangkok năm 1908 
và đề nghị Chính phủ Hoàng gia cho phép họ làm nông trại. Nhiều 
quan chức Xiêm không ưa người Pháp và có thiện cảm với sự 
nghiệp của Việt Nam nên họ tán thành yêu cầu của ông và một 
nông trại Việt Kiều được lập ra tại Phichit, thung lũng Chao Phraya 
phía bắc Bangkok. Vài năm sau, Quang Phục Hội của Phan Bội 
Châu lập một văn phòng chỉ nhánh Hội ở Xiêm. Một số người Việt 
Nam cấp tiến - kể cả những hội viên tương lai như Hồ Tùng Mậu, 
Lê Hồng Sơn và Phạm Hồng Thái - cũng ghé qua xứỨ này trên 
đường tới Trung Hoa. Sau khi từ Moscow tới Quảng Châu năm 
1924, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu thực hiện kế hoạch thành lập một 
cơ sở của Hội Thanh niên Cách mạng tại xứ này. Năm 1925, Hồ 


Tùng Mậu được cử để lập bốn chi bộ ở Phichit và trong cộng đồng 
Việt Kiều tại Nakhon Phanom, Udon Thani và Sakon Nakhon ở 
vùng đông bắc. Nơi nào cộng đồng Việt Kiều được tổ chức tốt, 
người ta thành lập hợp tác xã để tiến hành cày cấy và sản xuất 
hàng hoá thông dụng. 

Tháng 8-1928, một người Việt Nam ăn mặc theo lối dân địa 
phương, tự xưng Thầu Chín (ông Chín) - tới huyện Bandong, tỉnh 
Phichit, cách Bangkok hai trăm dặm về phía bắc. Làng này có 
khoảng trên hai chục gia đình Việt Kiều, đã thành lập một chỉ bộ 
của Hội năm 1926. Thầu Chín lưu trú trong làng chừng hai tuần lễ, 
thăm từng gia đình và kể cho họ nghe về tình hình thế giới và tình 
hình ở Đông Dương. 

Vào tháng Chín, khi biết chắc cộng đồng Việt Kiều ở đây ít ỏi, 
không thể thành lập được cơ sở hoạt động, Nguyễn Ái Quốc, (Thầu 
Chín), rời Bandong tới Udon Thani nằm ở đông bắc Xiêm. Chuyến 
đi kéo dài mười lăm ngày gồm mười ngày trèo đèo lội suối dọc 
theo đường rừng. Những người đi chia thành nhóm nhỏ, tự mang 
thực phẩm dự trữ cũng như hành lý. Thoạt đầu, Thầu Chín gặp rất 
nhiều khó khăn, tụt lại sau những người khác, chân trầy da và 
miệng thở hổn hến. Nhưng vẫn quyết tâm, kết thúc chuyến đi ông 
đã thể hiện tinh thần bất khuất, kiên cường mỗi ngày đi bộ được 
bẩy mươi cây số. 

Thị trấn Udon rộng hơn Bandong và cộng đồng Việt Kiều đông 
hơn, đường thông tin thuận lợi nối với những trung tâm thành thị 
ở cao nguyên Khorat. Vì thế, chi bộ của Hội được thành lập năm 
1926 trở thành đại bẳn doanh cho tất cả hoạt động của Hội tại 
Xiêm. Dưới tên Thầu Chín, (rất ít người trong cộng đồng Việt Kiều 
biết tên thật của ông), Quốc hướng dẫn các cộng sự mở rộng tổ 
chức, xây dựng cơ sở quần chúng cho Hội bằng cách lôi cuốn nhân 


dân địa phương, trừ những thanh niên cực đoan. 

Nguyễn Ái Quốc ở lại Udon vài tháng, giúp thay đổi thói quen 
làm việc và cuộc sống của cộng đồng Việt kiều. Phần đông Việt 
Kiều ở tây bắc Xiêm là người buôn bán hoặc thợ thủ công không 
quen làm công việc tay chân nặng nhọc. Một số Việt Kiều có mối 
quan hệ với dân địa phương hoặc ngại học tiếng Thái. Quốc nỗ lực 
thay đổi những thói quen này, nhằm tạo ra một hình mẫu để lôi 
kéo hàng ngũ lao động chân tay. Khi nhà cầm quyền lập ra một 
trường học, ông đã tham gia việc chở gạch. Buổi sáng, ông nói 
chuyện với dân làng về những sự kiện trên thế giới và Đông 
Dương. Cộng đồng Việt Kiều ở đây dần dần cải thiện mối quan hệ 
với dân chúng người Thái bằng cách đào giếng, trồng cây và xây 
dựng những trường học. Bản thân Quốc cũng ra sức học tiếng Thái 
bằng cách mỗi ngày học mười từ, ông lập những trường học để 
Việt Kiều học tiếng Thái và hiểu được tập quán của dân địa 
phương. Ông làm cho đồng bào yêu nước của ông tin rằng nhân 
dân Xiêm có thiện cảm với cuộc đấu tranh ở Đông Dương, vì Xiêm 
vừa thoát khỏi thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập nhờ lòng 
khoan dung của chính quyền thực dân tại xứ này. 

Nguyễn Ái Quốc cũng bắt đầu từng bước nâng dần nhận thức 
chính trị của Việt Kiều bằng cách làm thơ và viết kịch nói lên nỗi 
thống khổ của dân Việt Nam bị mất độc lập vào tay người Pháp. 
Thông qua vỏ bọc Hội Ái Hữu thành lập ở đây, ông thường xuyên 
đi lại, xây dựng những chi bộ mới của Hội từ Mukdahan ở miền 
đông cho tới Nong Khai, chỉ cần vượt qua sông Mekong sang tới 
thủ đô Vientiane của chính phủ Lào. Để nâng cao công tác tuyên 
truyền của Hội, ông chỉnh đốn báo Đồng Thanh - tờ báo tiếng Việt 
của Việt Kiều địa phương, đổi tên thành Ái Hữu, cách viết giản dị 
để báo dễ hiểu đối với bạn đọc địa phương. 


Đầu năm 1929, Nguyễn Ái Quốc tới Sakon Nakhon, nơi có số 
Việt Kiều đông hơn ở Udon. Tuy vậy, theo hồi ức của những hội 
viên sinh sống ở vùng này, Việt Kiều ở Sakon Nakhon thiếu hiểu 
biết về chính trị hơn ở Udon. Nhiều người theo đạo Thiên Chúa, 
những người khác theo đạo Phật hoặc ngưỡng mộ tỉnh thần người 
anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Nhận thấy nhiều người thường 
đến đền chùa địa phương cúng bái để chữa khỏi bệnh, Quốc giới 
thiệu về y học hiện đại, mời bác sĩ tới thăm vùng này. Tuy vậy, 
ông không hối tiếc việc lợi dụng tín ngưỡng vào mục đích của 
chính ông, viết những vần thơ cho một bài hát ca ngợi Trần Hưng 
Đạo: 

Cúi đầu lễ tạ thần linh 

Trước Diên Hồng Điện chứng mỉnh lòng thành 

Chúng con dân Việt đồng thanh 

Một lòng vì nước vì dân diệt thù 

Xương tan thịt nát mặc dù 

Quyết tâm đánh giặc đuổi thù khôn nguôi 

Non sông gấm vóc đất trời 

Việt Nam mãi mãi của người Việt Nam. 

Nhà cầm quyền Pháp vẫn không tìm được tung tích Nguyễn Ái 
Quốc suốt hai năm kể từ khi ông rời Quảng Châu vào tháng 
5-1927. Tuy nhiên, có tin đồn ông đang ở Moscow, như vậy mật 
thám chỉ biết ông đã từng ở Paris một thời gian ngắn cuối năm 
1927. Nhưng họ mất dẫu vết ngay sau khi ông rời Brussels vào 
tháng 12-1927. Trong khoảng thời gian 1928 và 1929, họ nghe tin 
đồn có một người lạ mặt đang lang thang qua những làng Việt 
Kiều ở miền đông nước Xiêm và nghi ngờ đó là Nguyễn Ái Quốc. 
Quốc phải rất thận trọng trong hoạt động, vì cả người Pháp lẫn 


triều đình ở Huế đều đang truy lùng. Ngày 10- 10-1929, phiên toà 
ở Vinh kết án tử hình vắng mặt ông với tội danh xúi giục nổi loạn 
ở Trung Kỳ. Trong hồi ký, Quốc viết, người Pháp biết ông đang ở 
Xiêm, nhưng không biết chính xác chỗ nào vì thế họ cử cảnh sát dò 
tìm. Có lần bị truy đuổi gắt gao, ông phải trốn trong ngôi chùa, cạo 
trọc đầu để cải trang. 

Trong khi Nguyễn Ái Quốc trên đường đến Xiêm, các cộng sự 
của ông ở nam Trung Hoa cố gắng duy trì hoạt động của Hội 
Thanh niên Cách mạng. Đa số thành viên của tổ chức này đã bị 
bắt, nhưng được thả ngay sau đó và cố gắng trở lại hoạt động ở 
Quảng Châu dưới sự lãnh đạo của Lê Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu. 
Tuy nhiên, họ phải di chuyển trụ sở đến ngõ nhỏ gần phố Dân 
Sinh, sát Đại Đông Môn, chỗ ban đầu của Viện Huấn luyện. Tháng 
12-1927, những đẳng viên cực đoan của Đảng cộng sản Trung 
Quốc lại tiến hành một cuộc nổi dậy mới ở thành phố. Có một số 
hội viên tham gia bị quân đội Quốc Dân Đẳng sát hại khi quân 
chính phủ đập tan cuộc nổi dậy. Lê Hồng Sơn và một số người bị 
bắt, bị mang đi xử về tội lật đổ. Nhưng nhà cầm quyền Quốc Dân 
Đảng không có bằng chứng, cuối cùng những người bị bắt được 
thả và bị trục xuất. Trong lúc chờ đợi, Hồ Tùng Mậu đã di chuyển 
trụ sở Hội tới Hong Kong, tạm thời mất liên lạc với Đảng cộng sản 
Trung Quốc và Quốc tế Cộng sản ở Moscow. 

Dù thoái trào, nhưng đến đầu năm 1928 Hội đã trở thành một 
cột trụ trong phong trào kháng chiến ở Việt Nam. Tổ chức này mở 
rộng mạng lưới của mình ở trong nước, tiếp tục thương thảo với 
những đẳng quốc gia không cộng sản để hình thành một mặt trận 
thống nhất chống lại chế độ thực dân Pháp. Tuy nhiên, những 
cuộc thương lượng với những nhóm quốc gia khác kéo dài do ngờ 
vực lẫn nhau, khó khăn nảy sinh do hội kiên quyết yêu cầu tất cả 
các đảng phái khác phải chấp nhận sự lãnh đạo của hội. Tháng 


12-1927, Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập do những 
người quốc gia cấp tiến ở Hà Nội. Dù đẳng mới này có tên giống 
với tổ chức lưu vong do Phan Bội Châu lập ra ở Trung Hoa đã suy 
tàn. Đảng này là phe phái khác, thu hút giới giáo viên, nhà báo trẻ 
tuổi ở Bắc Kỳ và bắc Trung Kỳ. Sau khi thành lập được vài tháng, 
Việt Nam Quốc Dân Đảng thương thảo với Hội. Thậm chí có lần 
Việt Nam Quốc Dân Đảng cử người tới Xiêm hội đàm, nhưng đại 
diện của Hội không tới chỗ hẹn. Vì hai bên có nhiều khác biệt lớn 
về ý thức hệ: giới lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng lấy “chủ 
nghĩa tam dân” của Tôn Dật Tiên làm cương lĩnh, không chấp nhận 
chủ nghĩa Marxist về đấu tranh giai cấp. Khác biệt nữa là về mức 
độ chiến thuật, giới lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đẳng chủ trương 
duy trì hoạt động tổ chức của mình ở trong nước. Kết quả, cuộc 
đấu tranh giữa hai phe nhóm nhanh chóng trở nên khốc liệt. 

Ngoại trừ những khó khăn để có được một quan điểm chung với 
các tổ chức khác chống Pháp ở trong nước, trong nội bộ Hội bắt 
đầu có sự rạn nứt. Dù Hội đã nhanh chóng trở thành lực lượng 
năng động nhất trong phong trào dân tộc chủ nghĩa Việt Nam, thu 
hút nhiều hội viên mới từ khắp ba miền Việt Nam cũng như Việt 
Kiều hải ngoại, nhưng có sự bất hòa trong nội bộ. Hội được xây 
dựng theo hai xu hướng cạnh tranh nhau, được Nguyễn Ái Quốc - 
người sáng lập, đã khôn khéo sắp đặt. Dù khát khao độc lập dân 
tộc, giới lãnh đạo Hội do Nguyễn Ái Quốc cầm cương, lại tận tâm 
phục vụ cho mục tiêu quốc tế của chủ nghĩa Marx - Lenin. Theo 
quan điểm Marxist, mâu thuẫn cơ bản trong thế giới hiện đại là sự 
bất bình đẳng giai cấp trong xã hội, giữa nhân dân bị áp bức và 
những kẻ bóc lột. Song tuyên truyền của Hội lại tập trung vào vấn 
đề độc lập dân tộc, thực tế do nhiều hội viên cựu trào của Hội đã 
từ những đẳng phái dân tộc chủ nghĩa khác chuyển sang. 

Nguyện vọng của Nguyễn Ái Quốc phù hợp với Luận Cương của 


Lenin kết hợp song song hai vấn đề chủ nghĩa dân tộc và đấu tranh 
giai cấp trong hoàn cảnh Đông Dương, tiếp tục thể hiện trong ban 
lãnh đạo ngay sau khi ông rời Quảng Đông vào mùa xuân 1927. 
Một số đàn em của ông, chẳng hạn Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn - 
cựu trào của Tâm Tâm Xã, trở thành những người Marxist, trong 
khi những người khác, như vị cựu trào dân tộc chủ nghĩa Lâm Đức 
Thụ lại không phải như vậy. Sự đổ vỡ này tăng lên thấy rõ vào 
mùa xuân 1928, khi Hội tổ chức một cuộc họp không chính thức 
tại nhà Lâm Đức Thụ ở Hong Kong. Tại cuộc họp, Thụ chiếm 
quyền lãnh đạo Hội và ra sức hô hào chủ nghĩa dân tộc đánh bại 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Suốt ba năm đầu kể từ ngày Hội ra đời, cuộc đấu tranh giữa 
chủ nghĩa quốc gia và cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra không 
ngừng. Nhưng sau cuộc họp ở Hong Kong, kết quả sự xung đột đã 
phá vỡ Hội. 

Trước hết, sự bất mãn trong nội bộ nhóm Bắc Kỳ do Trần Văn 
Cung cầm đầu. Sinh ở Nghệ An, cựu đảng viên Tân Việt Cách 
mạng Đẳng, từng tham gia khởi nghĩa Quảng Châu tháng 12-1927, 
từng ngồi tù ở Trung Hoa. Trần Văn Cung dự cuộc họp tại nhà Lâm 
Đức Thụ ở Hong Kong, hết sức buồn nản về ý thức hệ non kém 
trong đường lối do giới lãnh đạo mới đề ra. Ông không tin có thể 
bàn về độc lập dân tộc, về lòng yêu nước và hy vọng tranh thủ 
được sự ủng hộ của nông dân nghèo và công nhân. Ông thấy phải 
nhấn mạnh quyền lợi kinh tế thực sự của họ. Luận điểm của Cung 
không được hội nghị đón nhận. Trên đường về Hà Nội, ông thuyết 
phục những uỷ viên xứ uỷ Bắc Kỳ theo quan điểm của ông và bắt 
đầu vạch kế hoạch đối phó. 

Một lý do để họ quan tâm là thành phần hội viên tổ chức. Theo 
quan điểm của Cung, hội chưa tìm cách kết nạp hội viên từ tầng 


lớp vô sản của nền công nghiệp tuy nhỏ bé nhưng đang phát triển. 
Tôn Đức Thắng - người tổ chức hội đoàn công nhân - là một 
trường hợp ngoại lệ. Sau khi làm thợ máy trong hải quân Pháp Thế 
chiến I, ông trở lại Đông Dương xây dựng một công đoàn trong 
đám công nhân đóng tàu tại Sài Gòn và một vài công đoàn “đỏ” 
được thành lập trong những nhà máy ở nhiều thành phố nằm ở 
Trung Kỳ. Tuy nhiên, rất ít công nhân được kết nạp vào công đoàn. 
Việc kếp nạp hội viên tiếp tục dựa vào điều kiện trước tiên là 
những thành viên tích cực trong đám sinh viên từ Trung Quốc hồi 
hương - đa số xuất thân từ gia đình Nho giáo - những người này 
truyền bá sự ủng hộ phong trào trong bạn bè và người thân. 

Tương tự, có rất ít những hoạt động của Hội ở nông thôn, mặc 
dù một số nông hội được thành lập năm 1928. Dù những cuộc bạo 
động chống Pháp xảy ra ở nông thôn kể từ khi người Pháp xâm 
lược cuối thế kỷ trước, Hội không có một nỗ lực nào để xây dựng 
một căn cứ nằm ngoài thành phố. Đa số hội viên của Hội, (mật 
thám dự đoán 90 phần trăm), xuất thân từ thành phần tiểu tư sản. 

Lý do thứ hai Trần Văn Cung và các đồng chí của ông bất đồng 
do thái độ trì hoãn của lãnh đạo hội thành lập Đảng cộng sản, một 
quyết định hoàn toàn cần thiết để giữ vững nền tảng tư tưởng của 
phong trào cách mạng Việt Nam. Trần Văn Cung cho biết, khi ông 
đứng lên tranh cãi tại cuộc họp tháng 5-1928 ở Hong Kong, Lâm 
Đức Thụ đã gạt phắt lời ông bằng một câu cụt lủn: “Chúng ta phải 
chờ đợi”. 

Những bất đồng gay gắt có lẽ bắt đầu xuất hiện trước khi Đại 
hội VI của Quốc tế Cộng sản tổ chức ở Moscow mùa hè năm 1928. 
Đại hội như thế này - Nguyễn Ái Quốc đã tham dự hội nghị đầu 
tiên năm 1924 - làm tăng thêm khiếu nại với những quyết định 
Moscow đưa ra đánh dấu sự chuyển hướng cơ bản trong chiến 


lược toàn cầu của cộng sản quốc tế. Bị thất vọng trước những sự 
kiện mới đây ở Trung Hoa, nơi mà khối liên minh Leninist giữa 
những người theo chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa cộng sản đã kết 
thúc bằng một cuộc tàn sát đẫm máu các đảng viên Đảng cộng sản 
Trung Quốc. Do sức ép những vấn đề chính trị trong nước đưa đến 
đường lối tả khuynh trong đối nội, Josiff Stalin, (lúc này đang bận 
rộn chống Lev Trotsky để giành quyền lãnh đạo Đảng cộng sản 
Liên Xô), đã ép các đại biểu dự Hội nghị phải từ bỏ chiến lược mặt 
trận thống nhất quốc tế mà Đại hội II của Quốc tế Cộng sản đưa ra 
tám năm trước. Đảng cộng sản ở các nước thuộc địa được chỉ thị 
phải từ bỏ liên minh với những đảng phái tư sản dân tộc chủ 
nghĩa ở những nước mà giai cấp tư sản bản xứ đã từ bỏ cách 
mạng và không còn được tin tưởng là đồng minh của giai cấp vô 
sản. Hơn nữa, chính bản thân đẳng cộng sản cũng phải tự thanh 
lọc những phần tử tiểu tư sản không tin cậy và phải “Bolsevich 
hoá”. Trên thực tế, có nghĩa là đại diện tầng lớp lao động trong tất 
cả những tổ chức cộng sản phải được tăng lên và những cuộc 
chỉnh lý Đảng phải bắt đầu loại bỏ những phần tử không trong 
sạch. Đảng viên xuất thân từ tầng lớp trung lưu phải chịu đựng 
thử thách quá trình “vô sản hoá” (thường hiểu một cách văn vẻ, 
mặc quần áo công nhân vào nhà máy làm việc) để tăng thêm nhận 
thức quan điểm vô sản. 

Dưới sức ép của Stalin, Đại hội VI của Quốc tế Cộng sản tuyên 
bố sẽ mở ra một làn sóng cách mạng mới, khi sự bất ổn kinh tế ở 
châu Âu làm tăng suy thoái mới của thế giới. Các tổ chức cộng sẵn 
và tiền - cộng sản toàn thế giới được chỉ thị phải làm hết sức, 
không những tăng khả năng của chính họ để đáp ứng với mức độ 
bất mãn trong xã hội tăng lên mà còn phải khuyến khích tăng 
cường nhận thức cách mạng bằng cách khởi xướng đình công, các 
cuộc biểu tình trong giới công nhân và nông dân nghèo và phải 


thành lập các chỉ bộ đẳng trong nhà máy, trường học và nông 
thôn, tất cả để chuẩn bị cho cách mạng bùng nổ trong tương lai. 

Vì chưa phải là một Đảng cộng sản, Hội Việt Nam Thanh niên 
Cách mạng không có đại diện chính thức tại Đại hội VI, nhưng có 
ba người Việt Nam tham dự Hội nghị dưới danh nghĩa đại biểu 
Đảng cộng sản Pháp. Một trong ba người này là Nguyễn Văn Tạo, 
quê Nghệ An, từng bị đuổi học tại Sài Gòn vì hoạt động tích cực 
trong thời gian giữa thập niên 1920 và sau đó bí mật sang Pháp. 
Dự Đại hội với tên An, Nguyễn Văn Tạo đã đọc một bài diễn văn 
quan trọng. Tạo lý luận, mặc dù một số người cảm thấy Việt Nam 
chưa sẵn sàng cho một Đảng cộng sản, nhưng thực sự đã có một 
giai cấp vô sản tuy nhỏ bé nhưng đang phát triển và việc có một 
Đảng cộng sản là nhu cầu bức thiết, vì giai cấp tư sản địa phương 
không có khả năng lãnh đạo cách mạng. Trên thực tế, những tổ 
chức “cải cách dân tộc chủ nghĩa” như Đảng Lập Hiến và Đẳng An 
Nam Độc lập do Nguyễn Thế Truyền, (đồng sự một thời của 
Nguyễn Ái Quốc), lập ra ở Paris là “hoàn toàn nguy hiểm” trong 
cuộc tranh cãi về việc Pháp rút lui hoà bình khỏi Đông Dương. Một 
tình huống như thế có thể làm giảm sự ủng hộ của dân chúng đối 
với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thực thụ. Sau khi Đại hội VI 
kết thúc, Quốc tế Cộng sản gửi một bản hướng dẫn bí mật cho 
Hội, thông qua Đảng cộng sản Pháp cung cấp thêm những chỉ dẫn 
cụ thể cho những hoạt động trong tương lai. 

Những quyết định của Đại hội VI về tới Việt Nam vào cuối năm 
làm tăng thêm tranh cãi và nhóm cấp tiến Bắc Kỳ có động lực 
mạnh mẽ thúc đẩy chuyển đổi Hội thành một Đảng cộng sản. 
Người lãnh đạo công khai của nhóm là Trần Văn Cung - tự tin 
bằng kinh nghiệm của mình từng làm công nhân trong nhà máy - 
cho rằng những khẩu hiệu yêu nước mơ hồ không thuyết phục nổi 
những công nhân thành thị ủng hộ Hội. Tổ chức này phải nhẫn 


mạnh những vấn đề quan trọng thiết yếu cho công nhân như đòi 
tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn, giảm giờ làm việc 
- để giành sự ủng hộ vững chắc của giới cần lao. Ông cảm thấy 
điều này lẽ ra được làm mà không cần phải chuyển đổi Hội thành 
một Đảng cộng sản chính danh. 

Sự tranh cãi xảy ra ngay lúc bắt đầu Đại hội chính thức đầu tiên 
của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Hội họp ở Hong Kong vào 
tháng 5-1929. Bảy mươi đại biểu tại Hội nghị, đại diện cho 1.200 
hội viên gồm 800 ở Bắc Kỳ, 200 ở Trung Kỳ và 200 ở Nam Kỳ. Vừa 
tới nơi, Trần Văn Cung gặp Lê Hồng Sơn đề nghị giải tán Hội và 
thay thế bằng một đẳng cộng sản. Lê Hồng Sơn không chống bản 
dự thảo một cách mạnh mẽ. Là hội viên của nhóm cộng sản trong 
nước của Nguyễn Ái Quốc từ khi Hội mới hình thành, một trong 
những gương mặt sừng số của phong trào, Sơn chắc chắn tận tâm 
với việc tất yếu chuyển đổi Hội thành một tổ chức Marxist - 
Leninist đúng nghĩa. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, Lê Hồng 
Sơn cảm thấy hội nghị chưa chín mùi để ra một quyết định như 
thế. Thứ nhất, như ông nói chuyện riêng với Trần Văn Cung, nhiều 
đại biểu tại hội nghị khá ngây thơ về chính trị hoặc chưa đủ năng 
lực để trở thành những đẳng viên chân chính của đẳng mới. Thứ 
hai, việc hình thành một Đảng cộng sản tại Hội nghị này ở Hong 
Kong hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý của chính quyền Trung Hoa ở 
tỉnh Quảng Đông liền kề và sẽ khuyến khích họ tăng thêm biện 
pháp đàn áp Hội. Lê Hồng Sơn khuyên nên thận trọng, từ từ và kín 
đáo chuyển hội thành một tổ chức sao cho có thể thực hiện có hiệu 
quả qua những chỉ thị của Đại hội VI Quốc tế Cộng sản. 

Tuy nhiên, Trần Văn Cung là người cứng đầu, vẫn quyết định 
đem ra tranh luận tại Hội nghị toàn thể. Khi ông và những đại biểu 
Bắc Kỳ chính thức đưa dự thảo của họ ra trước khi họp, gặp phải 
một người chống đối quyết liệt - đó là Lâm Đức Thụ - Chủ tịch 


Hội, quyết liệt chống đối việc lập Đẳng cộng sản, bác bỏ bản dự 
thảo ngay lập tức. Trong cơn giận dữ, Trần Văn Cung và tất cả 
thành viên đoàn đại biểu bỏ Hội nghị, chỉ để một người ở lại, 
tuyên bố quyết định thành lập đẳng mới gồm những hội viên của 
họ ở Việt Nam. Ngay sau khi trở về Hà Nội, họ thành lập một tổ 
chức mới mang tên Đông Dương Cộng sản Đảng, bắt đầu cạnh 
tranh với Hội trong việc thu nạp những thành viên mới, coi Hội chỈ 
gồm “những nhà cách mạng giã hiệu”, những người “chưa bao giờ cố 
sắng cống hiến cho quần chúng vô sản hoặc trung thành với Quốc tế 
Cộng sẵn”. 

Trong khi đó, các đại biểu còn lại tại Hội nghị cố gắng giải 
quyết sự chia rẽ đau buồn. Phần đông đại biểu đồng ý về nguyên 
tắc với dự thảo của Trần Văn Cung, nhưng không dám phát biểu 
chống lại đồng sự cựu trào Lâm Đức Thụ. Sau khi những đại biểu 
Bắc Kỳ bỏ về, Hội nghị dự thảo chương trình hành động và một 
quyết nghị thành lập Đẳng cộng sản Đông Dương. Việc thành lập 
Đảng cộng sản ở Đông Dương, lúc này chưa chín mùi do sự yếu 
kém của giai cấp công nhân Việt Nam và sự thiếu hiểu biết về lý 
luận cách mạng. Sau khi thông qua nghị quyết, các đại biểu chính 
thức yêu cầu Quốc tế Cộng sản công nhận và kết thúc Hội nghị. 

Cuộc tranh luận nhanh chóng chuyển từ chỉ trích sang xuẩn 
ngốc. Nhiều tháng sau hội nghị, Đông Dương Cộng sản Đảng bắt 
đầu lôi kéo các hội viên bỏ Hội, ép buộc ban lãnh đạo ở Hong Kong 
phải tự nhận đã có sai lầm nghiêm trọng về chiến thuật, không 
ủng hộ Đảng cộng sản trong hàng ngũ hội viên trong nước. Tháng 
8-1929, Hồ Tùng Mậu, Lê Quang Đạt được nhà tù Quảng Đông 
phóng thích, họ trở lại Hong Kong. Được Lê Hồng Sơn tán thành, 
quyết định lập một đảng cộng sản bí mật riêng nằm trong khuôn 
khổ Hội - An Nam Cộng sản Đảng, gồm những hội viên tiến bộ 
nhất của tổ chức. Ban điều hành được trao cho một “chỉ nhánh đặc 


biệt” gồm Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Quang Đạt và hai người 
khác. Vì không tin Lâm Đức Thụ, nên ông không được hỏi ý kiến. 

Những chỉ bộ đầu tiên của đẳng mới được thành lập ở Nam Kỳ 
tháng 8-1929, dù với cái tên như thế, An Nam Cộng sản Đảng tích 
cực tuyển mộ đẳng viên khắp nơi. Nhưng rạn nứt nội bộ phong 
trào vẫn chưa được hàn gắn. Cũng trong tháng Tám, Hồ Tùng Mậu 
gửi một bức thư cho Trần Văn Cung và giới lãnh đạo Đông Dương 
Cộng sản Đảng đề nghị đại biểu của cả hai đẳng mới thành lập 
nên gặp nhau ở Quảng Châu thảo luận việc hợp nhất. Nhưng giới 
lãnh đạo Đông Dương Cộng sản Đảng khinh thường trả lời”rất 
bận” nên không tham dự. Thất vọng, Hồ Tùng Mậu đề nghị Quốc 
tế Cộng sản tìm cách nào để tạo ra một Đảng cộng sản thống nhất: 

Nếu không chú ý đến việc hình thành một Đẳng cộng sẵn thống 
nhất ngay lập tức, tôi e rằng chúng tôi sẽ biến thành hai Đẳng riêng rẽ, 
đẳng ở Bắc Kỳ và đẳng ở Nam Kỳ. Cùng một lúc có hai đẳng trong một 
nước, điều này sẽ khó đạt được sự thống nhất. Giờ đây chúng tôi phải 
trông cậy vào Quốc tế Cộng sản để giải quyết vấn đề trên như thế 
nào? Giá như chúng tôi tự giải quyết việc đó thì tốt biết mấy? 

Những đẳng viên cấp tiến Đẳng Tân Việt ở Trung Kỳ lúc này lại 
tăng thêm rắc rối bằng một hành động kỳ quặc. Trong một cố gắng 
tuyệt vọng để bảo vệ chính những người ủng hộ họ, nhiều người 
đã chạy sang phía đối thủ, họ đã đổi tên tổ chức của mình thành 
Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Như thế, cùng lúc ba đẳng cộng 
sản ganh đua nhau ở Đông Dương thuộc Pháp cộng thêm Hội, dù 
gần như tan rã. Lê Hồng Sơn, vẫn còn ở Hong Kong, nghe tin 
Nguyễn Ái Quốc đang ở Phichit, Xiêm La. Là người sáng lập Hội và 
là người lãnh đạo có uy tín nhất, Quốc có thể dùng tài thương 
lượng xuất chúng giải quyết vấn đề này. Không thông báo cho Lâm 
Đức Thụ, Sơn cử Lê Duy Diễm - cộng sự của ông - tới Xiêm tìm 


Nguyễn Ái Quốc và đề nghị Quốc trở về Hong Kong để tháo gỡ mối 
bòng bong. Diễm lên đường vào cuối tháng 8-1929. 

Phản ứng của Moscow trước những sự kiện rối ren xảy ra ở 
Việt Nam có thể đoán trước được. Ngày 27-10, Moscow gửi một 
chỉ thị tới giới lãnh đạo An Nam Cộng sản Đảng, nghiêm khắc phê 
phán việc họ không ngăn cẩn sự tan rã của những lực lượng cách 
mạng Việt Nam chia thành ba phái đối lập. Sự yếu kém của một 
đẳng thống nhất tại thời điểm nhiều hứa hẹn này, bản chỉ thị viết, 
là một nguy hiểm nghiêm trọng đến sự phát triển của chủ nghĩa 
cộng sản và là “hoàn toàn sai lầm”. Bản chỈ thị của Quốc tế Cộng 
sản công khai ủng hộ phe Trần Văn Cung ở Hà Nội, khẳng định 
những điều kiện khách quan cho một cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đang có mặt ở Việt Nam và “sự vắng mặt của một đẳng cộng 
sản giữa thời điểm phát triển của phong trào công nhân và nhân dân 
đang trở nên hết sức nguy hiểm cho tương lai trước mắt của cách 
mạng ở Đông Dương”. Hội bị chỉ trích vì “tính do dự và sự thờ ơ” và 
vì không cố gắng lôi kéo công nhân Việt Nam. Cuối cùng, Moscow 
kết luận” nhiệm vụ quan trọng và bức thiết nhất của tất cả những 
người cộng sẵn ở Đông Dương là phải hình thành một đẳng cách mạng 
mang đặc tính giai cấp vô sẵn, đó là Đẳng cộng sản ở Đông Dương”. 
Để giải quyết tức khắc tình trạng này, bản chỉ thị đề nghị mở hội 
nghị thống nhất được triệu tập dưới sự điều khiển của đại diện 
Quốc tế Cộng sản, người được cử tới làm người trung gian hòa 
giải. 

Phản ứng tức thời và mạnh mẽ của Moscow có thể do nhiều sự 
kiện xảy ra trong thế giới tư bản, nguy cơ cuộc khủng hoảng kinh 
tế vì ngân hàng ở Áo phá sản, đang tăng lên trong thời gian gần 
đây. Tin tức về sự sụp đổ bất ngờ thị trường chứng khoán New 
York lan tới Liên Xô, khiến giới lãnh đạo Xô viết tin rằng sự sụp đổ 
tài chính của hệ thống tư bản mà họ tiên đoán từ lâu, cuối cùng 


cũng sắp xảy ra. 

Suốt những tháng cuối năm 1929, ba phái tiếp tục tranh cãi 
nhau, đồng thời cạnh tranh lôi kéo những người ủng hộ và mạt sát 
nhau bằng từ “Menshevik” - đối thủ ôn hoà trong nội bộ phong 
trào cách mạng Nga trước khi nổ ra Cách mạng tháng Mười. Một 
bức thư của nhóm Cung nói, An Nam Cộng sản Đảng và Hội là 
những tổ chức phản động, phải bị giải thể và sát nhập với Đông 
Dương Cộng sản Đảng. Nếu Quốc tế Cộng sản khăng khăng thống 
nhất phong trào, giới lãnh đạo Đông Dương Cộng sản Đẳng sẽ 
đồng ý làm việc đó, nhưng sẽ vạch ra những khó khăn nảy sinh. 
Từ Hong Kong, Hồ Tùng Mậu, thay mặt An Nam Cộng sản Đẳng, 
cố xoa dịu đối thủ của mình, tranh luận rằng toàn thể hội viên của 
Hội mùa xuân 1929 quá hỗn độn và phức tạp nên không thể lập ra 
Đảng cộng sản. Nhiều hội viên thiếu những phẩm chất cách mạng 
trong khi đòi hồi người cộng sản phải tốt, nên việc đề nghị thành 
lập một đẳng cộng sản vào lúc đó là điên rồ. Nếu chỉ đơn giản 
thành lập một đẳng cộng sản bí mật rồi gắn nhãn “Bolsevich”, ông 
cảnh báo, đó chỉ là hội cũ dưới cái tên mới. 

Nhưng Đông Dương Cộng sản Đảng không dễ øì thoả hiệp. Đầu 
tháng 10-1929, Đông Dương Cộng sản Đảng lặp lại yêu cầu đòi Hồ 
Tùng Mậu phải giải tán Hội. Cung và các đồng chí của ông cho biết 
không có ai tại Hội nghị tháng Năm vừa rồi muốn thành lập một 
đẳng bí mật ngoài họ ra. Bản dự thảo của họ viết, ”để ghỉ dấu trong 
lịch sử cách mạng, Hội Thanh niên Cách mạng không phải là tổ chức 
cộng sản, và để quần chúng thấy rõ sự khác nhau giữa Hội và những 
người cộng sẵn thật sự”. Khi hội nghị bác bỏ dự thảo, họ đã quyết 
định từ bỏ Hội và thành lập một tổ chức của riêng mình. Với trách 
nhiệm tìm cách giải quyết đổ vỡ, Cung đề nghị bất cứ cá nhân nào 
có phẩm chất cách mạng thích đáng có thể gia nhập Đông Dương 
Cộng sản Đảng, những người khác phải chờ và phải được thử 


thách. Ông cũng nói Đông Dương Cộng sản Đẳng sẵn lòng cộng tác 
với Việt Nam Quốc Dân Đẳng trên nền tẳng tạm thời, nhưng coi nó 
là một tổ chức chủ nghĩa quốc gia thuần tuý. Sự cộng tác có thể 
làm được với điều kiện duy nhất, Việt Nam Quốc Dân Đảng không 
chống đối sự cố gắng của Đông Dương Cộng sản Đảng lôi kéo 
đẳng viên Việt Nam Quốc Dân Đẳng vào đẳng của mình. Khả năng 
Nguyễn Ái Quốc có thể trở lại Hong Kong lo toan việc thống nhất, 
“Nếu Nguyễn Ái Quốc trở lại,” Cung tuyên bố một cách bí hiểm, 
“chúng tôi sẽ theo ông ta giống như theo các anh”. 

Cuối tháng 10-1929, theo đề nghị của Hồ Tùng Mậu, Đông 
Dương Cộng sản Đảng cử Đỗ Ngọc Dzu làm đại diện, đến Hong 
Kong gặp giới lãnh đạo An Nam Cộng sản đẳng cố gắng giải quyết 
bất đồng, không cần sự can thiệp từ bên ngoài. Nhưng Dzu, dường 
như hành động cứng nhắc theo chỉ thị, vẫn khăng khăng việc 
thống nhất diễn ra chỉ khi nào An Nam Cộng sản Đảng phải giải 
tán trước, sau đó những đảng viên ấy có thể xin gia nhập Đông 
Dương Gộng sản Đảng theo từng cá nhân. Chẳng ngạc nhiên, khi 
đại diện An Nam Cộng sản Đẳng bác bỏ đề nghị này. 

Trong khi cuộc tranh luận đang tiếp diễn, giới lãnh đạo An Nam 
Cộng sản Đảng ở Hong Kong mong đợi cuộc đi thăm của viên 
thanh tra mà Quốc tế Cộng sản đã đề cập trong bức thư ngày 
27-10. Họ nhận được thông tin qua thư của một đồng sự ở 
Moscow, yêu cầu của họ để được công nhận vào Quốc tế Cộng sản 
sẽ không được chấp thuận chừng nào việc thanh tra chưa hoàn 
thành. Sự thật Dalburo đã mở một chi nhánh mới ở Thượng Hải, 
đó là Văn phòng Viễn Đông (Far Eastern Bureau - FEB) vào mùa thu 
năm 1928, ngay sau đó quyết định hình thành một tổ chức mới chỉ 
huy những tổ chức cộng sản khác nhau trong khu vực. Tổ chức 
mới này có tên Liên đoàn Những nhóm Cộng sản Insulinde, có trụ 
sở đặt tại Singapore. Tất cả những tổ chức cộng sản nào ở châu Á 


chưa được tổ chức thành Đảng Quốc gia - những tổ chức non trẻ ở 
Đông Nam Á, kể cả Đông Dương - phải đặt dưới sự điều khiển của 
tổ chức này và chính tổ chức này được chỉ đạo trực tiếp từ “Ban 
thư ký nhân dân bị áp bức phương Đông” thuộc Văn phòng Viễn 
Đông ở Thượng Hải. Hình như, giới lãnh đạo An Nam Cộng sản 
Đảng cũng nhận thức được kế hoạch này vào khoảng mùa Thu. 
Thư Hồ Tùng Mậu viết giữa tháng 11 cho biết, một đại diện Trung 
Quốc, đang trên đường từ Singapore tới Thượng Hải để thảo luận, 
dừng lại ở Hong Kong ngày 2-11 và đã nói với họ về dự án. Tuy 
nhiên phía Việt Nam chẳng vui gì về ý tưởng đó. Đảng cộng sản 
Nam Dương được lập ra ở Singapore giữa thập niên 1920 và xem 
ra đã chỈ đạo văn phòng khu vực mới thành lập ở đó, gồm chủ yếu 
Hoa Kiều ở Singapore và dưới sự giám sát chung của trụ sở Đẳng 
cộng sản Trung Quốc ở Thượng Hải. Như thế, theo hiệu lực, phong 
trào cách mạng Việt Nam có lẽ dưới quyền chỉ đạo của Đẳng cộng 
sản Trung Quốc. Theo quan điểm của các đồng chí Việt Nam, 
những người cách mạng Trung Hoa có xu hướng chú trọng riêng 
vào những đối tượng của chính họ và thường áp đặt quan điểm 
của họ đối với những hoạt động của các dân tộc khác. Lê Hồng 
Sơn cử Lê Quang Đạt tới Thượng Hải để tranh luận về trường hợp 
An Nam Cộng sản Đảng mang danh là một đẳng quốc gia trực tiếp 
dưới quyền Văn phòng Viễn Đông. 

Ngày 16-12-1929, Hồ Tùng Mậu và một đồng chí của ông gặp 
đại diện Quốc tế Cộng sản vừa tới Hong Kong trong chuyến đi 
thanh tra tất cả những tổ chức cộng sản trong khu vực. Vị đại diện 
này khuyên Hồ Tùng Mậu, Hội Thanh niên Cách mạng (hoặc người 
thừa kế là An Nam Cộng sản đảng), Đông Dương Cộng sản Đẳng 
và Liên đoàn Cộng sản Đông Dương chẳng có ai xứng đáng là “cộng 
sản” cả và cũng chẳng được Quốc tế Cộng sản chính thức công 
nhận. Từ nay cho tới khi thành lập một đẳng thống nhất, Đẳng 


cộng sản Trung Quốc sẽ chỉ đạo tất cả những nhóm Marxist Ở 
Đông Dương. 

Tại Xiêm, Nguyễn Ái Quốc đã biết tin rạn nứt trong nội bộ Hội 
từ hai đại biểu tham dự Hội nghị tháng 5-1929, và tháng 9-1929. 
Ông viết thư gửi tới giới lãnh đạo mới của Đông Dương Cộng sản 
Đảng, thẳng thừng tuyên bố, không tin bất cứ ai, trừ những người 
cộng sản chân chính. Ông cho rằng họ có thể thể hiện những cử 
chỉ đẹp, muốn được Quốc tế Cộng sản công nhận, ông mời họ cử 
đại diện tới cuộc họp vào năm 1930 ở Vladivostok. Giới lãnh đạo 
Đông Dương Cộng sản Đảng, nhận thư này qua một Việt Kiều ở 
Xiêm và đã đọc to trong một cuộc họp của đẳng ở Hà Nội nhưng 
chẳng đưa ra quyết định gì. Quốc hai lần định về Việt Nam, nhưng 
không thể qua nổi biên giới do sự kiểm tra ngặt nghèo của cảnh 
sát. Ông chuẩn bị thử lần thứ ba thì một đồng sự của ông vừa từ 
Hong Kong về - có thể Lê Duy Diễm - thông báo cho ông biết tình 
hình khẩn cấp. Quốc ngay lập tức đến Bangkok, đáp tàu thuỷ tới 
Quảng Châu. 

Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu ngày 20-1-1930, sống ở khách 
sạn, viết thư cho các đồng chí ở Hong Kong, đề nghị gặp ông ở 
Quảng Châu. Có lẽ, ông sợ cảnh sát Anh canh phòng cẩn mật ở 
biên giới bắt giam. Tuy nhiên, họ cam đoan với ông họp ở Hong 
Kong an toàn hơn, vì nhà cầm quyền Anh ở đây tương đối khoan 
dung những hoạt động của những người nước ngoài cư trú chừng 
nào họ còn giữ được sự ổn định thuộc địa hoàng gia. Hoàn cảnh 
sinh sống ở Hong Kong nói chung tốt hơn ở Trung Hoa, người 
Trung Quốc chiếm đa số ở đây sống hiền lành, cho dù có những 
cuộc đình công của thợ thuyền đã nổ ra vài lần trong thập niên 
1920. Hồ Tùng Mậu cử một người tới Quảng Châu để tháp tùng 
Quốc trở lại Hong Kong bằng tầu hoả, ông tạm trú tại khách sạn ở 
Cửu Long. 


Vừa đến Hong Kong, Nguyễn Ái Quốc lập tức tới chỗ ở của Lê 
Hồng Sơn để làm quen với tình hình và thảo luận với Mậu cùng 
những hội viên khác. Ông phê bình họ không gần gũi quần chúng, 
không tiên đoán được sự rạn nứt, điều mà ông coi là “trễ con”. Ông 
cũng liên lạc với Trụ sở Đẳng cộng sản Trung Quốc tại đây. Sau đó 
ông mời đại diện của ba phái đang gầm ghè nhau ở Đông Dương 
tới Hong Kong để chuẩn bị cho việc sát nhập ba nhóm thành một 
đẳng mới. 

Cuối tháng 1-1930, đại diện An Nam Cộng sản Đảng và Đông 
Dương Gộng sản Đảng ở Đông Dương đã tới Hong Kong. Đại biểu 
của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã rời Đông Dương bằng tầu 
thuỷ, nhưng bị bắt trên đường đi do bị tình nghi đánh bạc. Ngày 
3-2-1930, hội nghị nhóm họp tại căn nhà nhỏ trong khu lao động ở 
Cửu Long. Những phiên họp sau này phải chuyển đi chuyển lại tới 
nhiều địa điểm khác nhau, kể cả trong sân xem bóng đá ở Cửu 
Long. An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Đẳng mỗi 
bên có hai đại biểu. Lê Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu dự hội nghị với 
tư cách đại diện của Hội Thanh niên Cách mạng cũ ở Hong Kong. 

Những người tham dự cho biết, một thoả thuận đã đạt được dễ 
dàng đến kinh ngạc. Nguyễn Ái Quốc khai mạc cuộc họp bằng cách 
tự giới thiệu bản thân rồi thuyết trình một cách nhẹ nhàng, khiển 
trách những đại biểu đã để xảy ra sự rạn vỡ. Ông quy trách nhiệm 
gây ra rạn nứt cho cả hai bên, nhấn mạnh vấn đề trọng yếu lúc 
này là khôi phục sự thống nhất của phong trào. Việc đó nhanh 
chóng sẽ trở thành một bằng chứng những khác biệt hiện thời giữa 
những thành viên của hai phái chỉ do những tự ái cá nhân, tính khí 
từng miền hơn là do khác biệt về tư tưởng. Những thành viên Bắc 
Kỳ và Nam Kỳ nghi ngờ nhau về phẩm chất cách mạng chân chính 
- người Bắc Kỳ thường chê người Nam Kỳ lười biếng và dễ dãi, 
trong khi người Nam Kỳ chỉ trích người Bắc Kỳ nghèo và cố chấp - 


nhưng cả hai bên đều không hài lòng về giới lãnh đạo do những 
thành viên đồng hương Nghệ An của Nguyễn Ái Quốc chiếm giữ. 
Với giới lãnh đạo An Nam Cộng sản Đảng, sau khi bị Moscow phê 
bình trong bức thư gửi hồi tháng Mười, lúc này thấy cần thành lập 
một Đẳng cộng sản chính danh. Vấn đề duy nhất còn tranh cãi, 
giải quyết như thế nào để kết thúc rạn nứt và hoà nhập các phe 
phái, kể cả Đông Dương Cộng sản Liên đoàn hiện vắng mặt, thành 
một đẳng duy nhất trong những điều khoản thoả đáng giữa các 
bên. Vị thế của Nguyễn Ái Quốc là đại diện Quốc tế Cộng sản tạo 
thuận lợi cho ông. Ông cho rằng cách giải quyết đơn giản nhất, 
chấm dứt mọi sự lôi kéo người của đảng này sang đảng khác, cũng 
không sát nhập mà giải tán cả hai đảng, lập ra một tổ chức mới, có 
cương lĩnh mới, có quy chế mới. Tất cả những ai tán thành mục 
đích và đạt những tiêu chuẩn có thể được kết nạp thành đẳng 
viên. Tất cả đại biểu chấp thuận bản dự thảo một cách nhanh 
chóng hầu như không có căng thẳng. 

Điểm duy nhất còn bất đồng là tên gọi của đẳng mới. Nguyễn Ái 
Quốc đã nghĩ đến điều này trước khi nhóm họp hội nghị. Trong 
bản ghi chép riêng của mình ngày 6-1, ông đã liệt kê năm điểm 
chính mang đến hội nghị. Tên gọi mới của đẳng. Tại cuộc họp, ông 
bám sát ý kiến của mình, cho rằng dùng tên những đảng hiện thời 
đang tồn tại là không xứng đáng, bởi vì “Đông Dương” ngụ ý tất cả 
Đông Nam Á, còn “Annam,” đó là tên Trung Quốc nghĩa là “vùng 
phía nam thái bình,” hiện được người Pháp sử dụng cho chế độ bảo 
hộ của họ ở Trung Kỳ. Ông đề nghị một đẳng mới phải có một tên 
mới “Đẳng cộng sẵn Việt Nam”. Quốc đã xác định sự thuận lợi 
trước khi nhóm họp hội nghị. Việt Nam không những là tên chính 
thức của đất nước dưới thời triều Nguyễn độc lập vào thế kỷ XIX, 
mà còn gợi lên hình ảnh quốc gia đầu tiên Nam Việt từng hình 
thành ở châu thổ sông Hồng trước thời Bắc thuộc ở nửa sau thế kỷ 


thứ II trước công nguyên. Tên này được thông qua tức thì. 

Những vấn đề hóc búa nhất đã giải quyết xong, những tranh 
luận còn lại cũng dễ dàng được giải quyết. Những phiên họp sau, 
diễn ra “trong bầu không khí thống nhất và thân đi”, đã thảo ra 
chương trình hành động, điều lệ và quy chế của đẳng mới. Nguyễn 
Ái Quốc đã được xem bản báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội VI Quốc 
tế Cộng sản và ít ra cũng lĩnh hội tổng quát những thay đổi về 
đường lối chung của phong trào tại thời gian ấy. Nhưng, hình như 
ông vẫn chưa nhận được bản sao bài phê bình rất dài về Chương 
trình Hội Thanh niên Cách mạng 1929 vừa được viết tại trụ sở 
Quốc tế Cộng sản ở Moscow. Những giải pháp cần giải quyết ngay 
của Đẳng cộng sẵn Đông Dương (“Tâches immédiates des Communistes 
indochinoises,”) hình như được viết vào khoảng tháng 12-1929, gửi 
đến Đảng cộng sản Pháp ở Paris, không biết vì lý do nào đó không 
đến hội ở Hong Kong. Lê Hồng Phong, một trong những người 
đồng sáng lập Hội lúc đó đang học tập tại Liên Xô, đã có một bản 
sao ở Moscow, gửi nó cho một đồng sự ở Nam Kỳ. Thật không 
may, bản sao tới tay người nhận thì hội nghị thống nhất đã kết 
thúc. 

Quốc tế Cộng sản phê bình chương trình của Hội mơ hồ. Dù họ 
thừa nhận, cuộc cách mạng ở Việt Nam lúc này chỉ là cách mạng 
dân chủ tư sản, cuộc cách mạng sống còn mà giai cấp công nhân 
đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc đấu tranh. Để xác lập ưu thế đối 
với phong trào, Đẳng cộng sẵn tương lai phải chiến đấu với tất cả 
những ảnh hưởng “cải cách dân tộc chủ nghĩa” đang mạnh mẽ - 
Đảng Lập Hiến - và theo đuổi lợi ích từ những bộ phận trong giai 
cấp tư sản dân tộc. Tài liệu này cũng phê bình cách tiếp cận 
chương trình về cách mạng hai thời kỳ của Lenin. Liên quan tới lý 
thuyết tham gia chính quyền trong từng thời kỳ, tài liệu cho rằng 
lý thuyết này “là một dạng của chủ nghĩa cải lương và không phải là 


chủ nghĩa cộng sản, vì không thể tiên đoán được sự tồn tại những gia 
đoạn trong phong trào cách mạng trải qua từ một thành công nhỏ nhất 
tới việc tấn công trực tiếp vào chế độ”, Việc tiếp cận như thế, “trên 
thực tế chỉ là đặt cái phanh (thắng) vào những hành động của quần 
chúng và làm cho quần chúng yếu đi, thay vì khuyến khích họ”. Tài 
liệu vạch ra, trong mọi tình huống, lý thuyết cách mạng chia thành 
nhiều giai đoạn sẽ bỏ hướng đấu tranh nằm trong tay một số 
lượng nhỏ trí thức cộng sản, một kết quả trái ngược với những 
nguyên lý nền tẳng của chủ nghĩa Marx. “Đây là quần chúng làm 
cách mạng và những người cộng sản phải có mặt ở đó đề chỉ dẫn, tổ 
chức và lãnh đạo quần chúng”. Cuối cùng, tài liệu kết luận, không 
cần chờ đến khi An Nam Cộng sản Đảng được tổ chức hoàn chỉnh 
trước khi nổ ra một cuộc nổi dậy cách mạng. 

Bản dự thảo cương lĩnh tại hội nghị tháng 2-1930 cho thấy, sự 
chuyển hướng chiến lược được Đại hội VI vào tháng 7-1928 thông 
qua trước đây đã có một ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng Quốc. 
Khi bản cương lĩnh nhằm vào số đông dân chúng ở Việt Nam bao 
gồm công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh sinh 
viên, “những người anh em” bị áp bức và bóc lột, nó đã xoá hẳn ý 
tưởng cũ của Quốc về đội tiên phong vô sản - bần cố nông (sẽ đưa 
đến sự mở rộng giai cấp cách mạng), công khai tuyên bố, tổ chức 
mới là “đẳng của giai cấp vô sản” sẽ đấu tranh để lật đổ chủ nghĩa 
đế quốc Pháp, chủ nghĩa phong kiến, cũng như giai cấp tư sẳn 
phản cách mạng, lập ra một “chính phủ của công nhân - bần cố nông 
và binh lính”. Chính phủ đó sẽ dần dần đưa đường tới thời kỳ thứ 
hai, thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa của cách mạng. 

Nguyễn Ái Quốc vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn việc tiếp cận mặt 
trận thống nhất mở rộng chủ nghĩa Lenin mà ông đã tán thành 
trong thời gian sinh hoạt ở Hội. Một tài liệu chiến lược được thông 
qua tại hội nghị kêu gọi mọi nỗ lực để thu phục sự ủng hộ của trí 


thức, trung nông, giai cấp tiểu tư sản, cũng như những nhóm dân 
tộc chủ nghĩa như Thanh Niên Hy Vọng Đảng của Nguyễn An 
Ninh. Ngay cả phú nông và địa chủ nhỏ có thể đồng hành với sự 
nghiệp chừng nào họ chưa hoàn toàn phản cách mạng. Chỉ có 
Đảng Lập Hiến, do Bùi Quang Chiêu lãnh đạo là kể phản cách 
mạng. 

Từ những nhận xét trong bức thư ngày 18 tháng 2 gửi Văn 
phòng Viễn Đông, viết sau khi kết thúc hội nghị vài ngày, Nguyễn 
Ái Quốc tin rằng tài liệu được thảo ra tại hội nghị thống nhất tuân 
theo đường lối mới của Quốc tế Cộng sản. Trên thực tế, họ đi 
chệch khỏi chiến lược mới của Moscow ở một vài điểm, dù Quốc 
là người trung thành tận tuy cho chiến lược chủ nghĩa Lenin ở 
những nước thuộc địa, Moscow tiếp tục tiến về phía trước. Sự 
chệch hướng sau này trở thành nguyên nhân chính gây khó dễ cho 
ông trong những năm sắp tới. 

Hội nghị bế mạc, bầu ra một UỶ ban trung ương lâm thời, sau 
đó các đại biểu trở về Đông Dương thành lập những đảng bộ địa 
phương của đẳng mới. Vài ngày sau, Nguyễn Ái Quốc tới Thượng 
Hải. Trước khi lên đường, ông viết cho Lê Quang Đạt, dự định bàn 
với Văn phòng Viễn Đông về mối quan hệ của họ với đẳng mới của 
Đông Dương. Trong thư ngày 18 tháng 2, ông báo cáo kết quả hội 
nghị thống nhất cho Hilaire Noulens, sếp mới Văn phòng Viễn 
Đông ở Thượng Hải. Hội - được Quốc miêu tả như là “quả trứng nở 
ra con chỉm non cộng sẵn” - giờ đây chính thức bị giải tán và một 
đẳng mới được thành lập. Đảng có 204 đẳng viên ở Bắc Kỳ và 
Trung Kỳ, 51 ở Nam Kỳ, 15 ở Trung Quốc và 40 ở Xiêm. Những tổ 
chức quần chúng của học sinh sinh viên, nông dân và công nhân do 
Hội lập ra và những đảng thừa kế của nó trong thời kỳ cuối thập 
niên 1920 bây giờ có hơn 3.500 người. 


Với việc đẳng mới thành lập tháng 2-1930, Nguyễn Ái Quốc sắp 
chuyển tới một giai đoạn mới của cách mạng ở Việt Nam. Như ông 
miêu tả trong thư gửi Noulens, Đảng này chỉ là một trong số vài 
đẳng và phe phái ở Việt Nam, bao gồm Đảng Lập Hiến, Đông 
Dương Cộng sản Liên đoàn (sau này giải tán, phần đông gia nhập 
Đảng cộng sản Việt Nam), Việt Nam Quốc Dân Đẳng ở Hà Nội, và 
Hội Thanh niên Cách mạng vừa xóa sổ. Ông nói, dù Đẳng cộng sản 
còn non trẻ và nhỏ bé, nhưng là “một đẳng được tổ chức tốt nhất và 
năng động nhất trong tất cả các đẳng”. Bây giờ cuộc xung đột giữa 
hai phái cộng sản chủ yếu đã chấm dứt, ông tin tưởng Đẳng cộng 
sản Việt Nam, được vũ trang bằng đường lối đúng đắn, đoàn kết 
nội bộ sẽ phát triển nhanh chóng. Thần Bảo Kiếm, vũ khí thế kỷ 
thứ XV mà người anh hùng dân tộc Lê Lợi đã sử dụng để giải 
phóng đồng bào mình khỏi kể thù ngoại bang, cuối cùng thanh 
gương đó nằm trong tay Nguyễn Ái Quốc. 


(HUUNG 


\Ỉ \IẾT NI TỈMI 


Đối với Nguyễn Ái Quốc, việc thành lập Đảng cộng sẵn Việt Nam 
là sự hoàn thành của một giấc mơ, đỉnh cao tột bực của một quá 
trình hoạt động cách mạng kể từ khi ông rời bến cảng Sài Gòn gần 
hai mươi năm trước. Do cuộc Đại khủng hoảng nổ ở phương Tây 
và thời kỳ mới của những hoạt động mạnh mẽ ở Đông Dương, như 
Cộng sản Quốc tế tiên đoán, thời kỳ ổn định tạm thời trong trật tự 
thế giới tư bản đã đến hồi kết thúc, đưa đến một kỷ nguyên mới 
của cuộc cách mạng toàn cầu. 

Nhưng việc thành lập Đẳng cộng sản Việt Nam lại nảy sinh 
những vấn đề cần có câu trả lời. Đẳng mới nằm ở vị trí nào trong 
bộ máy tổ chức của Quốc tế Cộng sản? Đảng được đặt dưới quyền 
của Ban thư ký mới đóng ở Singapore hoặc - như Nguyễn Ái Quốc 
hy vọng - liệu có được chấp nhận là một đảng độc lập trực tiếp 
dưới quyền của Văn phòng Viễn Đông ở Thượng Hải hay không? 
Thêm nữa, vai trò mới của chính bản ông là gì? Liệu Moscow có để 
ông tiếp tục làm việc với chức danh đại diện Quốc tế Cộng sản 
hoặc đảm đương lãnh đạo đảng Việt Nam mới? Nếu đảm đương 
lãnh đạo đảng mới của Việt Nam, ông sẽ sống ở đâu, không thể trở 
về Đông Dương vì có thể bị bắt và bị tử hình? 


Tìm được lời đáp cho những câu hỏi này, cũng là để báo cáo với 


Hilaire Noulens - cấp trên của ông - việc thành lập tổ chức mới, 
ông tới Thượng Hải ngày 13-2-1930, chỉ vài ngày sau khi bế mạc 
hội nghị thống nhất. Mặc bộ quần áo mỏng không đủ ấm với mùa 
đông lạnh lẽo, giá buốt ở Thượng Hải, ông thuê một phòng của 
khách sạn xoàng xĩnh và tìm cách liên lạc với Noulens. Trụ sở Văn 
phòng Viễn Đông của Noulens toạ lạc trong toà nhà kiểu Âu nằm 
dọc theo phố Nam Thanh sầm uất, trung tâm buôn bán chính của 
thành phố. 

Đối với nhà cầm quyền địa phương, kể cả người Trung Hoa và 
Phương Tây, theo quan điểm cấp tiến, việc gặp cấp trên rất khó. 
Đến ngày thứ mưới tám, quá thất vọng, Quốc gửi một bức thư chỉ 
tiết cho Noulens, báo cáo việc thành lập đẳng mới và tái bút bằng 
tiếng Anh có đôi câu kỳ cục: 

Tôi muốn gặp ông càng sớm càng tốt, 1)Bởi vì bản báo cáo đã viết 
xong hai ngày mà không đến tay ông. Quả là muộn. 2) Những câu hỏi 
chúng ta có thể giải quyết trong vài giờ, thế mà tôi phải chờ ông đã 
năm ngày rồi. 3) Tôi chÌ còn biết chờ đợi và chờ đợi chẳng thể được 
làm gì, trong khi công việc nhiều nơi đang cần tôi. 

Trong thư, Nguyễn Ái Quốc cũng bày tổ sự bất đồng mạnh mẽ 
về kế hoạch của Moscow đặt Đảng cộng sản Việt Nam dưới quyền 
tân Ban bí thư Đông Nam Á đóng ở Singapore, tranh luận, về mặt 
địa lý Việt Nam gần Trung Hoa và thực tế lực lượng chủ yếu của 
đẳng ở miền bắc như vậy nó thích hợp như một tổ chức độc lập 
nằm trực tiếp dưới quyền Văn phòng Viễn Đông qua văn phòng 
thuộc cấp ở Hong Kong. Quốc tế Cộng sản muốn thành lập những 
đẳng ở khu vực nhưng lại không quan tâm đến bản sắc của mỗi 
dân tộc, mỗi quốc gia, còn Quốc muốn mỗi đảng phải mang tính 
cách riêng của từng sắc tộc đó. 


Cuối cùng, Quốc cũng gặp được Noulens, vì vài ngày sau, ông 


viết cho Văn phòng Viễn Đông ở Moscow nói ông đã gửi bản báo 
cáo. Hiển nhiên ông được Noulens chấp thuận đặt Đẳng cộng sản 
Việt Nam dưới quyền Văn Phòng Phương Nam sẽ thành lập dưới 
sự chỉ đạo của ông ở Hong Kong. Nhưng tất nhiên, không phải tất 
cả những câu hỏi của ông được giải đáp: 

Giờ đây tôi không biết chính xác vị thế của tôi. Tôi là đẳng viên 
Đẳng cộng sản Pháp hay Đẳng cộng sản Việt Nam? Cho tới khi nhận 
được lệnh mới, tôi sẽ chỉ đạo công việc Đẳng cộng sẵn Việt Nam. 
Nhưng dưới chức danh nào? Tôi không trực tiếp tham gia những hoạt 
động của Đảng cộng sản Việt Nam vì tôi không thể trở về Đông 
Dương. Lúc này có một bằn án tử hình vắng mặt đang chờ tôi. Việc tôi 
đại diện cho Cộng sẵn Quốc tế vẫn còn hiệu lực hay đã chấm đứt? 
Nếu đã chấm dứt, tôi còn được liên lạc với Văn Phòng khu vực ở đây 
không? Xin đề nghị Ban Chấp hành cho ý kiến quyết định. 

Trước khi đi, Nguyễn Ái Quốc gặp Nguyễn Lương Bằng, đã tốt 
nghiệp trường huấn luyện của Hội ở Quảng Châu, đang công tác ở 
Thượng Hải, để hướng dẫn Nguyễn Lương Bằng phương pháp 
tuyên truyền cách mạng cho hơn bốn nghìn binh sĩ Việt Nam dưới 
sự chỉ huy của các sĩ quan người Âu ở tô giới Pháp. Quốc cảnh báo 
Nguyễn Lương Bằng phải thận trọng khi tổ chức binh lính tham 
gia dưới sự lãnh đạo của đẳng. Binh lính nói chung tốt nhưng dễ 
xốc nổi và bốc đồng. Ông cũng nhấn mạnh cần phải duy trì mối 
liên lạc với đại điện Đảng cộng sản Trung Quốc tại địa phương, để 
họ có thể giúp đỡ khi cần. 

Trong lúc chờ ý kiến của Moscow về vai trò mới, Nguyễn Ái 
Quốc trở lại Hong Kong lập văn phòng thuộc cấp dưới sự chỉ đạo 
của Văn phòng Viễn Đông mà ông đã nói trong thư. Theo sử gia Xô 
viết Yevgeny Kobelev, trá hình dưới danh nghĩa một công ty 
thương mại, trụ sở Văn Phòng Phương Nam nằm ở tầng hai của 


một toà nhà xây bằng đá ở Hong Kong. Ông trọ ở một phòng nhỏ 
sần sân bay Hong Kong ở bán đảo Cửu Long. Quốc hoạt động dưới 
vỏ bọc một nhà báo tên L. M. Vương. Ở Hong Kong, ông tìm mọi 
cách liên lạc với những tổ chức cộng sản khác ở Đông Nam Á. 
Trong một báo cáo ngày 18 tháng 2 gửi Noulens, ông đề nghị Đẳng 
cộng sản Việt Nam nên duy trì mối liên kết chặt chẽ với Singapore 
và cử một đẳng viên tới đó công tác. Ông cũng đề nghị được liên 
lạc với Đảng cộng sản Trung Quốc tại địa phương xin địa chỉ đẳng 
viên Trung Quốc ở Xiêm để bắt mối với họ. 

Cuối tháng 3-1930, Nguyễn Ái Quốc rời Hong Kong qua Đông 
Nam Á để tái tổ chức Đẳng cộng sản Nam Dương, theo quyết định 
của Moscow từ năm ngoài. Sau khi đến Bangkok, trước tiên ông tới 
Udon Thani, ở cao nguyên Khorat, thông báo với Việt kiều về sự 
thành lập Đẳng cộng sản Việt Nam và việc chỉ đạo hoạt động sắp 
tới ở vùng này. Theo Hoàng Văn Hoan, một đảng viên trẻ của Đẳng 
cộng sản Việt Nam, Quốc theo đúng chỉ thị Quốc tế Cộng sản kêu 
gọi tất cả những người cộng sản nên tham gia hoạt động cách 
mạng tại nước sở tại để đóng góp cho phong trào cách mạng quốc 
tế. Quốc đề nghị các hội viên của Hội - đã giải thể - đang sinh sống 
tại đây nên gia nhập Đảng cộng sản Xiêm sắp thành lập để thực 
hiện giai đoạn đầu của cách mạng Xiêm - cách mạng dân chủ tư 
sản. Để giảm bớt mối lo của Việt Kiều ở đây cho rằng họ không 
còn được quyền tham gia đấu tranh giải phóng Việt Nam, ông đề 
nghị văn phòng Hội ở Udon Thani chuyển thành Ban Chấp hành 
cấp tỉnh thuộc Đảng cộng sản Việt Nam. 

Giữa tháng 4-1930 Nguyễn Ái Quốc trở lại Bangkok, chủ trì 
cuộc họp thành lập Đẳng cộng sản Xiêm, bầu Ban Chấp Hành lâm 
thời trong đó có một đẳng viên Việt Nam từ nhóm Udon Thani. Sau 
đó ông đến Malaya và Singapore, dự hội nghị Đẳng cộng sẳn Nam 
Dương vừa được lệnh chuyển thành tân Đảng cộng sản Malaysia. 


Cả hai Đảng cộng sản Malaysia và Xiêm dưới quyền chỉ đạo của 
Văn phòng Viễn Đông ở Thượng Hải, thông qua Văn Phòng 
Phương Nam của Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong. Ông trở lại Hong 
Kong vào giữa tháng 5-1930. 

Trong khi Nguyễn Ái Quốc đang bận rộn giúp đỡ những đảng 
cộng sản khắp vùng, tình hình Đông Dương trở nên căng thẳng. 
Dấu hiệu đầu tiên bất an xảy ra đầu tháng 2-1930. Cuộc bạo động 
do Việt Nam Quốc Dân Đẳng phát động tấn công một loạt đồn bốt 
ở nhiều tỉnh Bắc Kỳ. Khi bắt đầu bạo động, những người lãnh đạo 
Việt Nam Quốc Dân Đẳng tỏ ra quá vội vàng. Coi thường sự học 
hỏi đường lối Leninist cần phải xây dựng một tổ chức quần chúng 
có chân rết khắp đất nước, họ lại xây dựng một nhóm người cách 
mạng ở tầng lớp trên thích sử dụng bạo lực lật đổ chế độ Pháp 
bằng khởi nghĩa vũ trang. Kế hoạch chủ chốt của họ là lôi kéo 
nhóm binh sĩ gốc Việt trong hàng ngũ quân đội thuộc địa. 

Quân đội thuộc địa được Ly Myre de Villers, Thống đốc Nam Kỳ, 
thành lập năm 1879 có khoảng 30.000 binh sĩ, hai phần ba số binh 
sĩ này thuộc dân tộc ít người của Việt Nam. Đội quân chia thành 
31 tiểu đoàn, tất cả đặt dưới sự chỉ huy của các sĩ quan Pháp. 
Ngoài ra còn một lực lượng dân vệ gồm 15.000 người do các hạ sĩ 
quan Pháp chỉ huy. Phần lớn binh sĩ Việt Nam bị bắt theo quân 
dịch, số tình nguyện rất ít, do quan lại địa phương bắt thực theo tỷ 
lệ dân số trong khu vực cai trị, họ không đếm xỉa đến cách thức 
tuyển dụng. Cuối thập niên 1920, rất nhiều binh sĩ Việt Nam trong 
quân ngũ oán giận sâu sắc, nổi lên chống lại thói hung ác của 
những sĩ quan Pháp, nhưng một phần cũng do ảnh hưởng tỉnh 
thần quốc gia chủ nghĩa. 

Vào năm 1929, Việt Nam Quốc Dân Đảng bắt đầu tàng trữ vũ 
khí tại nhiều điểm bí mật rải rác cả nước. Nhưng phần lớn những 


chỗ cất giấu như thế chẳng mấy chốc bị người Pháp phát hiện và 
phá huỷ. Sau đó hoặt động của đảng bắt đầu leo thang. Một người 
Pháp mộ phu cho đồn điền bị ám sát khi rời nhà tình nhân ở một 
phố tại Hà Nội, nhà cầm quyền nghỉ ngờ Việt Nam Quốc Dân Đẳng 
chủ mưu. Hàng trăm đảng viên và những người ủng hộ bị bắt, bị 
buộc tội đồng loã trong vụ ám sát. 

Biết chắc nếu không hành động nhanh phong trào sẽ bị bóp 
chết, giới lãnh đạo đảng quyết định phát động cuộc khởi nghĩa. 
Trước đó họ có sự ủng hộ vững chắc trong đám binh sĩ Việt Nam ở 
các đồn Pháp khắp Bắc Kỳ: hơn một nghìn chi bộ, mỗi chỉ bộ có ba 
đến năm người. Đầu tháng 2-1930, cuộc nổi dậy theo kế hoạch đã 
nổ ra ở vài đồn bốt nhỏ ở vùng núi Bắc Kỳ, kể cả đồn Yên Bái, một 
thị trấn nhỏ nằm dọc sông Hồng, phía tây bắc Hà Nội. Cuộc binh 
biến này là một thảm hoạ. Những người nổi dậy tại Yên Bái có kế 
hoạch đầu độc những sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp rồi sẽ nổi dậy 
vào nửa đêm. Nhưng một người tham gia quá hoảng sợ, tiết lộ âm 
mưu cho viên sĩ quan chỉ huy. Tuy lúc đầu hoài nghỉ, song viên sĩ 
quan chỉ huy này quyết định ra biện pháp đề phòng. Do vậy, khi 
cuộc tấn công nổ ra ngay sau nửa đêm rạng sáng ngày 10-2, người 
Pháp đã được chuẩn bị. Đến sáng quân nổi dậy rút lui và Pháp đã 
kiểm soát được tình hình. Những cuộc tấn công khác vào những 
tiền đồn nằm rải rác gần đó cũng bị bẻ gẫy dễ dàng. Hầu hết 
những người lãnh đạo đẳng bị bắt. Mười ba trong số những người 
cầm đầu bị xử tử ngày 17 6-1930. 

Cuộc khởi nghĩa thất bại thẳm hại. Không có kế hoạch phát 
động nhân dân nổi dậy, lại không có biện pháp rút lui khi thất bại. 
Thông tin liên lạc bị phá vỡ bất ngờ ở phút cuối cùng, đến nỗi gần 
như không có sự phối hợp nào giữa những người cầm đầu nổi dậy 
với nhau tại những đồn bốt trong vùng. Điều tệ hại nhất là cuộc 
khởi nghĩa chỉ được hưởng ứng yếu ớt trong nước, những đẳng 


viên trốn thoát, vượt biên giới chạy sang Trung Hoa, ở đây họ lại 
chia thành hai phái - phái quyết tâm với chiến lược bạo động ban 
đầu - phái kia thiên về chủ trương cải cách. Chỉ sau một thời gian 
ngắn, người Pháp có thể thở phào nhẹ nhõm và yên tâm. 

Nếu nói không có sự hưởng ứng của quần chúng đối với cuộc 
binh biến Yên Bái là không đúng, vì sự bất mãn trong dân chúng ở 
Đông Dương ngày càng tăng. Những dấu hiệu sơ bộ cho thấy hoạt 
động của học sinh sinh viên ở những thành phố lớn thời kỳ giữa 
thập niên 1920 đang gia tăng. Dù số học sinh sinh viên tăng đều 
đặn hàng năm (năm 1930, có khoảng 7.000 trường công thu hút 
tổng cộng hơn 340.000 học sinh), nhưng sự bất bình của thanh 
niên Việt Nam đã tăng lên do nhiều yếu tố thay đổi, kể cả vấn đề 
không có cơ hội được học lên cao. Phần lớn học sinh theo học 
trường tiểu học ở thôn quê. Không quá 5.000 học sinh theo học 
bậc trung học và chỉ khoảng 500 sinh viên học tại các trường Đại 
học Hà Nội, trường dạy kiến thức cao duy nhất ở Đông Dương. 
Sinh viên cũng nẩn lòng vì thiếu những cơ hội kiếm được công 
việc hấp dẫn sau khi tốt nghiệp. Trên thực tế, trong nhiều ngành 
nghề, người Việt được trả lương ít hơn người châu Âu cùng làm 
công việc tương tự. Vấn đề nhậy cảm như thế chắc chắn làm tăng 
thêm phản ứng của nhân dân ba miền chống lại sự thống trị của 
người nước ngoài. 

Sau khi những hoạt động tuyên truyền tích cực của học sinh 
sinh viên giữa thập niên 1920 đi vào thoái trào thì làn sóng mới 
bất mãn của công nhân lại nảy sinh. Do vốn đầu tư của tư bản 
Pháp gia tăng, thương mại và các cơ sở sản xuất đã phát triển 
mạnh ở Đông Dương, đặc biệt từ khi kết thúc Thế chiến I. Hưởng 
lợi chủ yếu trong việc gia tăng hoạt động kinh doanh này là hàng 
ngàn người Âu sống tại Đông Dương, cũng như cộng đồng Hoa 
Kiều. Điều này tác động mạnh đến dân bản xứ, đáng chú ý nhất là 


sự phát triển của một tầng lớp trung lưu thành thị tuy nhỏ nhưng 
tăng nhanh. Đồng thời, giai cấp vô sản với số lượng 200.000 cuối 
thập niên 1920 đã hình thành. Một số công nhân làm việc trong 
những xí nghiệp ở những thành phố lớn, sẳn xuất hàng tiêu dùng 
như diêm, vải, đồ gỗ, và thực phẩm. Một số khác làm việc ở 
những mỏ than nằm dọc bờ biển phía đông Hà Nội (khoảng 50.000 
thợ mỏ năm 1929, gấp 4 lần số lượng vào cuối Thế chiến ]), và 
trong các xưởng đóng tầu ở tại Sài Gòn và Hải Phòng. 

Điều kiện làm việc của phu đồn điền chè và cao su ở Tây 
Nguyên và dọc biên giới Campuchia đặc biệt tồi tệ. Một quan sát 
viên miêu tả: 

Tại tất cả các đồn điền cao su, công nhân phải dậy từ 4 giờ sáng... 
Nhiều người không có thời gian ăn điểm tâm, rồi khi tiếng cồng vang 
lên lúc 5 giờ sáng, sau khi giục họ để điểm danh, tất cả công nhân phải 
ở ngoài sân trước - không ai được phép chậm trễ. Điểm danh khoảng 
20 phút, nhưng đây là 20 phút rất căng thằng thần kinh! Lồng ngực 
công nhân luôn đập thình thịch do sợ hãi vì trong thời gian điểm danh, 
tụi cai và những ông chủ người Pháp thường cố tìm lỗi người công 
nhân để có lý do chửi rủa và đánh đập họ. 

Sau khi điểm danh, công nhân đi đến lô đất cây cao su bắt đầu một 
ngày lao động cực nhọc. Một công nhân chịu tránh nhiệm chăm sóc 
một cụm từ 280 tới 350 cây mỗi ngày. Trước tiên phải cạo mù từng 
cây, sau đó từng thùng mũ nhỏ được đổ đồn vào một thùng lớn chở 
tới chỗ thu nhận. 

Những người ốm yếu không thực hiện đủ hạn mức thường bị đánh, 
trừ khi họ hối lộ cho bọn cai để lờ đi sự vi phạm. Buổi chiều họ phải 
làm những công việc tạp dịch cho những ông chủ, chằng hạn nhổ cỏ 
hoặc quét dọn lau chùi khuôn viên vườn tược. Đến xế chiều, mặt trời 


? 
° 


sắp lặn, công nhân mới có thể trở về nơi ở. “Vì những lý do kể trên”, 


người quan sát nhấn mạnh, “ở đồn điền cao su người dân có một câu 
cửa miệng “con không nhìn thấy cha, chó không biết mặt chủ”. 

Tác động về mặt xã hội của thời kỳ công nghiệp hoá thời trước 
không được xã hội nào hài lòng - điều kiện sống của những thành 
phố công nghiệp châu Âu thế kỷ XIX đã chứng minh điều đó. Tình 
hình ở Việt Nam không ngoại lệ, đời sống và điều kiện làm việc 
của tầng lớp lao động mới tồi tệ như nhau, dù làm việc ở những 
xưởng ở Hà Nội và Hải Phòng, hoặc ở vùng mỏ than Hòn Gai dọc 
Vịnh Bắc Bộ, hay là ở đồn điền cao su ở Nam Kỳ họ cũng đều đẫm 
mồ hôi. Việc tuyển mộ phu là sự áp đặt và cách áp dụng tuyển mộ 
rất tàn bạo, vì bọn chủ thuê bọn du côn, mồi chài lừa đảo người 
dân hiền lành, dùng sức mạnh bắt ép họ lên xe tải chở tới chỗ làm 
việc. Đồng lương rẻ mạt chỉ đủ sống cầm hơi, giờ làm việc kéo dài, 
hơn 12 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Nhiều người trong công 
nhân mới là nông dân nghèo, buộc phải bỏ ruộng đất do nợ hoặc 
bị địa chủ thu hồi để trừ nợ. Tuy vậy, công việc mới của họ chẳng 
hơn gì, không những thế thường xuyên bị đánh đập, hoàn cảnh 
làm việc tồi tệ, thiếu ăn và hoàn toàn không có bảo hộ lao động. 
Đó là sự thật về tình hình lao động mà nhà văn Charles Dickens đã 
đau xót vạch ra. 

Dòng tư bản chảy vào Việt Nam cũng tệ hại chẳng kém, chúng 
càng trở nên tệ hại hơn khi làn sóng Đại khủng hoảng kinh tế thế 
giới bắt đầu tác động tới Đông Dương. Tư bản Pháp bỏ chạy khỏi 
Đông Dương, dẫn tới nạn thất nghiệp tăng nhanh. Một số xí 
nghiệp, quá nửa công nhân bị sa thải. Nhiều người buộc phải trở 
về nông thôn, nơi trước đó họ ra đi tìm cách thoát khổi đói nghèo. 
Một số người khác chọn cách phản đối. Cuối thập niên 1920, đình 
công trở nên hiện tượng phổ biến có chiều hướng gia tăng. Mục 
đích đình công theo từng hoàn cảnh cụ thể, nhưng phổ biến nhất 
là đòi giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc, yêu cầu cấm đối 


xử thô bạo bằng roi vọt của bọn đốc công - đánh người ốm yếu, 
kiệt sức bắt làm việc - yêu cầu bãi bỏ trả lương theo khoán sản 
phẩm. Trong một số trường hợp, họ được những nhà hoạt động 
chính trị của Hội Thanh Niên Cách mạng hoặc Đảng Tân Việt lãnh 
đạo, nhưng đa số do tự phát. 

Dù những hoạt động bãi công còn rời rạc nhưng như thế cũng 
không làm an lòng người Pháp, tuy chưa đáng báo động, vì công 
nhân tổ chức còn quá kém và chưa phối hợp những hoạt động với 
nhau. Tuy nhiên, sự bất ổn có dấu hiệu đáng kể bắt đầu xuất hiện 
ở nông thôn, đặc biệt ở vùng đồng bằng ven biển miền Trung Việt 
Nam. Cuộc biểu tình lớn lần cuối cùng của dân nghèo bất hạnh ở 
vùng này xảy ra đã hơn hai thập niên trước - cuộc nổi dậy “Cắt tóc 
ngắn” năm 1908. Từ đấy, điều kiện sống ở nông thôn vẫn không 
được cải thiện. Sưu cao, thuế nặng, cùng với quan lại tham nhũng 
hối lộ là những đặc thù riêng ở An Nam, nơi bọn quan lại phong 
kiến vẫn còn rớt lại ở chính quyền địa phương. 

Sự độc quyền thật ghê tổm của người Pháp trong việc bán 
muối, thuốc phiện và rượu v.v... đã góp thêm sự oán giận của 
nông dân nghèo. Một quan chức Pháp thú nhận, dân nghèo bị buộc 
phải mua muối từ chính phủ với giá đắt gấp 10 lần giá gốc. Trong 
cuốn “Bản án chế độ thực dân Pháp”, Nguyễn Ái Quốc trích bức thư 
của Toàn quyền Albert Sarraut chỉ thị cho tất cả Công Sứ Pháp 
chuẩn bị “những kho” rượu và thuốc phiện sẽ được xây dựng mỗi 
làng trong khu vực dưới chính quyền của họ. Sarraut phàn nàn, 
một số làng hoàn toàn không có rượu và thuốc phiện. Ông nói tiếp, 
“đó chỉ là sự thoả thuận hai bên giữa sự quản lý của anh và của 
chúng tôi, điều đó chúng ta sẽ thu được những kết quả tốt nhất, lợi 
nhuận tốt nhất cho Ngân khố”. Rõ ràng, Quốc mỉa mai ngài Sarrau 
tự nhận mình là “người cha nhỗ bé của nhân dân” và được nhân 
dân kính trọng. 


Báo cáo của quan chức Pháp thường ca tụng những cải thiện 
mà chế độ thực dân mang lại cho nông thôn ở Đông Dương. Đưa 
ra những thí dụ, xuất khẩu gạo và cao su (xuất khẩu cao su tăng từ 
200 tấn năm 1914 tới hơn 10.000 tấn năm 1929) và sự tăng lên 
đều đặn được dẫn ra như là bằng chứng lợi nhuận của chính 
quyền Pháp đem lại cho nông dân. Nhưng theo những thống kê 
khác, chỉ một số trung nông Việt Nam có chút lợi nhuận ít ỏi từ 
chính sách nông nghiệp của Pháp. Với việc thương mại hoá nông 
nghiệp, sở hữu đất tập trung vào tay những địa chủ giàu có, đặc 
biệt ở những vùng đất canh tác mới khai hoang ở đồng bằng Cửu 
Long, trong khi những tá điền buộc phải làm thuê. 

Trong nhiều trường hợp, địa chủ buộc những người làm thuê 
phải lao động không công cho họ vài tuần trong một năm, hoặc 
phải góp phẩm vật hoặc tiền bạc ngày lễ tết hàng năm. Nhiều địa 
chủ cũng hành nghề cho nông dân vay lấy lãi với lãi xuất cắt cổ, 
họ vay để nuôi gia đình hoặc mua giống má cho vụ sau. Ruộng đất 
công điền, từ lâu như là một chiếc van an toàn chia cho dân nghèo 
không tấc đất cắm dùi, nay bị bọn địa chủ có thế lực chiếm đoạt 
bằng mọi thủ đoạn hợp pháp và phi pháp. Nguyễn Ái Quốc viết, có 
trường hợp, một quan chức Pháp sung công vài héc - ta ruộng của 
một làng này và đem cho một làng Công Giáo gần đấy. Khi dân 
nghèo bị cướp ruộng lên tiếng phẳẩn ứng, họ bị bỏ tù. Một số quan 
sát viên phê phán chế độ thuộc địa Pháp đã khẳng định, mặc dù 
sản lượng ngũ cốc cả nước tăng trong phần tư đầu tiên của thế kỷ 
XX, nhưng mức tiêu thụ gạo trên đầu người thực tế lại giảm đi 
trong cùng thời kỳ. Những đánh giá như thế có thể phóng đại, 
nhưng ngay cả quan chức Pháp lúc đó cũng thừa nhận, trước thập 
niên 1930, người dân vùng này vẫn rất nghèo khổ. Ở một số làng ở 
Nghệ An, quê của Quốc, tình trạng quá đông dân đã thành một vấn 
nạn nghiêm trọng, vì quá nửa nông dân không có ruộng. 


Điều kiện địa lý khắc nghiệt ngàn đời, bây giờ lại thêm ba thảm 
hoạ khác: những trận lụt thảm hại ở Trung Kỳ, nạn hạn hán ở 
vùng khác và giá gạo giảm mạnh. Gạo bị mất giá trong cuộc Đại 
khủng hoảng kinh tế thế giới, giá trị đất đai cũng giảm theo và 
nông dân đành bỏ hoang vô số ruộng đất. Pháp thừa nhận, ở một 
số huyện, có tới một phần ba dân làng lâm vào cảnh đói. 

Xu hướng bất ổn lan tràn, dẫn đến rất bất mãn, tác động mạnh 
đến xã hội Việt Nam đầu thập niên 1930. Tháng 3-1930, những vụ 
bạo động nổ ra tại đồn điền cao su Phú Riềng, vùng đất đỏ nằm ở 
phía tây Nam Kỳ gần biên giới Campuchia. Vài tuần sau, công nhân 
đình công ở nhà máy dệt Nam Định, một trung tâm công nghiệp ở 
Bắc Kỳ và ở nhà máy diêm Bến Thuỷ, ngoại ô thị xã Vinh, thủ phủ 
tỉnh Nghệ An. Chính quyền Pháp đàn áp, một số người biểu tình bị 
giết, nhiều người bị thương. Vụ xô xát ở Vinh có ý nghĩa đặc biệt, 
vì đa số công nhân tham gia là những người vừa mới từ nông thôn 
ra thành thị, lại có quan hệ mật thiết họ hàng ở những làng gần 
đó. Khi tình hình nông thôn căng thẳng, nông dân bắt đầu tham gia 
những vụ bạo động với các cuộc biểu tình của công nhân. Tại 
huyện Thanh Chương, cách làng Kim Liên vài đặm về phía bắc - 
quê của Nguyễn Ái Quốc, một trong những vùng phải chịu đựng 
những bất ổn nhất về kinh tế ở các tỉnh miền Trung, hàng nghìn tá 
điền nổi giận đã đi bộ tới một đồn điền địa phương mà chủ nhân 
của nó đã từng chiếm ruộng công và đối xử tàn bạo với người làm 
công. Tài sản bị đập phá và một lá cờ búa liềm được treo lên toà 
nhà hành chính. Pháp đưa lính Lê dương tới đàn áp cuộc bạo động, 
hàng chục người biểu tình bị giết và bị thương. 

Theo báo cáo của Pháp, sau khi vụ bạo động này bị đàn áp, mục 
tiêu của những người biểu tình thay đổi. Đa số những người lãnh 
đạo biểu tình là trí thức có lòng khát khao độc lập dân tộc hoặc 
muốn xây dựng “thiên đường cộng sẵn”. Nông dân gia phong trào là 


để thoát khỏi nghèo đói và vì bất mãn, căm thù người Pháp do bị 
kích động. Thái Văn Giai, một nhà hoạt động bị Pháp bắt và bị tra 
tấn, nói: “Quần chúng không phải là những người cộng sẵn, nhưng họ 
bất mãn. Bọn địa chủ bóc lột nông dân. Chính phù không mở rộng 
mạng lưới tưới tiêu để tăng năng suất trồng trọt. Còn bọn quan lại 
sống không cần biết đến dân”. 

Khi được hỏi tại sao nông dân căm thù người Pháp, Giai đáp 
“Người dân không biết gì sự thống trị của người Pháp, cái đó xa vời 
với cuộc sống hàng ngày của họ. Họ chỉ biết bọn quan lại, kể đang 
trực tiếp đè nén, áp bức khinh rẻ họ”. 

Những người cộng sản đóng vai trò chính trong việc gây nên 
cuộc bạo động ở Trung Bộ. Cuối năm 1929, lãnh đạo Đông Dương 
Cộng sản Đảng cử Nguyễn Phong Sắc, quê Nghệ An, tới Trung Kỳ 
tổ chức công nhân ở Vinh. Để thực hiện nhiệm vụ này, ông vào 
làm việc tại nhà máy diêm Bến Thuỷ. Tháng 2-1930, chỉ hai tuần lễ 
sau hội nghị thống nhất đẳng ở Hong Kong, Tỉnh uỷ Nghệ An được 
thành lập, bắt đầu thành lập các chỉ bộ trong nhà máy và các nông 
hội ở nông thôn. Thiếu sự chỉ đạo sát sao của đẳng, các cán bộ địa 
phương hành động theo phương cách tự phát của họ. Như Thái 
Văn Giai bình luận với những người bạn tù của ông vài tháng sau 
đó: 

Đẳng cộng sẵn đã chuẩn bị phong trào. Đẳng đã thành lập những 
chỉ bộ, tuyên truyền rộng rãi và tổ chức những cuộc họp. Họ có thể 
toàn quyền hành động ở những làng nơi mà không bị di cần trở. 
Những người giàu sợ hãi, không đủ cam đảm chống đối, còn bọn quan 
lại chẳng chú ý tới và người Pháp thì bàng quan trước những gì đang 
xảy ra. 

Hỏi làm thế nào để tổ chức được cuộc biểu tình, Giai nói, 
những người hoạt động đánh trống tại đình làng huy động quần 


chúng địa phương. Những ai chần chừ hoặc chống lại sẽ bị hăm 
doạ bằng gậy gộc. Giai thừa nhận, một vài trường hợp, nhà cửa 
hoặc chùa chiền bị đốt cháy, đồng thời một số người chống lại 
cuộc biểu tình đã bị đánh đập hoặc bị giết chẳng theo một tiêu 
chuẩn nào. Những người tình nghỉ là Việt gian bị ám sát bí mật, vì 
Đảng “không muốn làm quần chúng hoằng sợ”. 

Trước tình hình nhiều đảng viên trẻ tuổi nôn nóng, Moscow tiên 
đoán châu Á đang ở ngưỡng cửa cuộc nổi dậy, có lẽ là sáng suốt. 
Trong lời khuyên lãnh đạo Hội Thanh Niên Cách mạng cuối năm 
1929, Quốc tế Cộng sản nhấn mạnh, sự yếu kém của một Đẳng 
cộng sản cũng không cản nổi những người cách mạng ủng hộ tích 
cực cuộc nổi dậy tự phát của công nhân và nông dân. Moscow đặc 
biệt nhấn mạnh Hội phải tích cực tuyên truyền cách mạng trong 
quần chúng. Khi tình hình thuận lợi cho lực lượng cách mạng, 
Quốc tế Cộng sản có thể trợ giúp nhỏ, nhưng ban lãnh đạo địa 
phương phải tự quyết định vấn đề. 

Quốc tế Cộng sản rất chú trọng về sự bất ổn ở Trung Quốc, nơi 
những nhóm nổi dậy dưới quyền Mao Trạch Đông - lãnh tụ đầy 
tham vọng của Đảng cộng sản Trung Quốc - trước sự điên cuồng 
đàn áp của Tưởng Giới Thạch phải đi tản vào vùng rừng núi tỉnh 
Giang Tây, tây nam Thượng Hải. Tuy nhiên, đối với Đẳng cộng sản 
Việt Nam mới ra đời, cuộc khủng hoảng đang gia tăng ở Việt Nam 
mang đầy cơ hội và nhiều thử thách. Dù Moscow đưa ra lời khuyên 
“không cần thiết phải chờ” tới khi một Đẳng cộng sản được tổ chức 
hoàn thiện trước khi phát động cuộc khởi nghĩa. Đẳng mới lập 
chưa sẵn sàng cho những cuộc đụng độ lớn với chế độ thuộc địa 
Pháp. Đảng lại vừa trải qua một rạn nứt đau buồn trong nội bộ 
phong trào, những người lãnh đạo lại chưa qua nhiều thử thách và 
thiếu kiên quyết. Ban chấp hành trung ương chính thức cũng chưa 
thành lập, hệ thống Đảng bộ địa phương còn đang trong quá trình 


hình thành. Trước khi Ban chấp hành được lập ra, giới lãnh đạo 
đẳng còn ở Hong Kong, cách xa những sự kiện trong nước. Nếu 
Đảng âm mưu châm ngòi cuộc khởi nghĩa ở các tỉnh miền Trung, 
không có gì dám đảm bảo những tỉnh khác sẽ hưởng ứng. Thậm 
chí nếu sự chống đối và sự bất mãn ở công nhân và nông dân có 
thể biến thành hành động, cũng không rõ tầng lớp tiểu tư sản giao 
động sẽ trợ giúp hoặc đơn thuần chỉ khoanh tay đứng nhìn người 
Pháp đàn áp, lập lại trật tự ở những vùng nổi dậy. Đối với một 
người cách mạng nhậy bén lịch sử, điều kiện ở Việt Nam giai đoạn 
này tương tự như điều kiện ở Nga năm 1905 hơn là năm 1917. 

Những đảng viên thận trọng, sáng suốt của giới lãnh đạo Đẳng 
có cùng quan điểm đó. Ngay cả Trần Văn Cung, từng cầm đầu một 
nhóm ít người đã phá vỡ Hội để hình thành Đông Dương Cộng sản 
Đảng năm 1929, cũng thận trọng. Theo tình báo Pháp, khi những 
người lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng tiếp xúc với Cung để xin 
ông giúp đỡ cho kế hoạch nổi dậy của họ tháng 2-1930, Cung đã 
từ chối đề nghị, viện cớ, điều kiện cho một cuộc cách mạng chưa 
chín muồi. Khi một số đẳng viên địa phương của Cung muốn tham 
gia cuộc nổi dậy Yên Bái, những người lãnh đạo khuyên họ nên 
chống lại cuộc nổi dậy đó. 

Nguyễn Ái Quốc chắc chắn hoàn toàn đồng ý. Trước hết, Việt 
Nam Quốc Dân Đảng không có kỷ luật của một tổ chức đảng. Hơn 
nữa, ông khuyên Nguyễn Lương Bằng ở Thượng Hải phải hết sức 
thận trọng trong ý đồ vận động binh lính vì họ không đủ tin cậy. 
Nói với các đồng chí ở Xiêm vài tuần sau vụ nổi dậy Yên Bái, Quốc 
nhấn mạnh, ông và những đại biểu khác dự hội nghị thống nhất 
tháng 2-1930 ở Hong Kong cố gắng một cách vô ích liên lạc với 
lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng nhằm khuyên họ đừng nổi dậy. 


Cán bộ Đảng tham gia trong làn sóng nổi giận bất ổn ở Trung 


Kỳ, đã nghi ngờ và thiếu niềm tin về tương lai sán lạn, do vậy họ 
đã không cố gắng. Bị Nguyễn Phong Sắc thúc ép, những dân quân 
hăng hái giờ đảm nhận trọng trách của Tỉnh Đảng bộ mới thành 
lập, còn những cán bộ trong vùng tiếp tục thổi bùng ngọn lửa cách 
mạng ở nông thôn. 

Đến đầu tháng 9-1930, sự bất ổn có nguy cơ vượt khỏi tầm tay. 
Những người biểu tình ở một vài huyện dọc sông Cả, tây bắc thị 
xã Vinh, do Tỉnh uỷ chỉ đạo, bắt đầu cướp chính quyền vào tay 
mình, đánh đuổi chính quyền địa phương cũ và lập ra những tổ 
chức nông hội để thành lập chính quyền của nông dân ở cấp địa 
phương. Những hội đồng nông dân được tổ chức vội vàng như 
thế, mang tên “Xô viết” theo kiểu Bolsevich và phần đông là những 
nông dân nghèo hoặc bần cố nông - những người cùng đỉnh ở làng, 
xoá bỏ các món nợ, thuế khóa và ra lệnh tịch thu các ruộng công 
trước đây bị địa chủ và “bọn chủ nợ địa phương” chiếm đoạt. Đồng 
thời, thành lập những đơn vị tự vệ để duy trì luật lệ và trật tự. 
Trong lúc ấy, những cuộc đình công của công nhân tiếp tục lan ra 
ở những nhà máy tại Bến Thuỷ, đồng thời học sinh sinh viên ở 
Vinh và Trường Quốc Học Huế cũng tổ chức những Hiệp Hội Học 
sinh Sinh viên và lên tiếng ủng hộ sự kiện này. 

Đôi khi, những người quá khích thậm chí đã có những hành 
động xấu, chiếm đất địa chủ và ám sát những “bạo chúa địa 
phương”, huỷ bỏ những phong tục truyền thống, như ma chay cưới 
xin tốn kém và kiên quyết đòi trừng phạt những thói quen “lạc 
hậu” như cờ bạc, trộm cắp, đi điếm. Thậm chí họ còn lập ra những 
“hợp tác xã” tình nguyện, kêu gọi dân chúng cùng nhau làm việc và 
chia nhau sản phẩm thu hoạch ở những gia đình trong làng. 

Lo sợ mất toàn bộ chính quyền khắp các tỉnh miền Trung, chính 
quyền Pháp điều những đơn vị lính Lê dương tới giúp Bảo An binh 


của hoàng triều. Theo báo cáo, ngày 12-9-1930, hàng ngàn người 
biểu tình tuần hành từ làng Yên Xuyên tới tỉnh ly, cướp chỉ nhánh 
Ngân hàng Đông Dương ở đây. Quân đội triều đình được điều 
động tới để chặn con đường tới Vinh, đồng thời máy bay Pháp 
ném bom xuống giòng người tuần hành. Sau trọn một ngày đánh 
nhau - viên Toàn quyền Pháp, Rene Robin miêu tả là “ngày tồi tệ 
nhất” - con đường từ Vinh đến Yên Xuyên có hàng trăm người Việt 
Nam chết và bị thương. 

Khi Đảng bộ địa phương đang bận tâm với nhiệm vụ đối phó sự 
bất ổn ở nông thôn thì các lãnh đạo đảng chuẩn bị phiên họp đầu 
tiên của Ban chấp hành trung ương lâm thời ở Hong Kong. Kế 
hoạch ban đầu được thảo ra tại hội nghị thống nhất vào tháng 
2-1930, đề nghị thành lập ngay ba Xứ uỷ ở Bắc Kỳ, An Nam, và 
Nam Kỳ. Mỗi Xứ uỷ sẽ bầu đại diện vào Ban chấp hành trung ương 
lâm thời gồm chín người, dự kiến họp ở một địa điểm ở Bắc Kỳ 
ngay khi tất cả các đại biểu được chỉ định. Khi Trần Phú, sinh viên 
sáng giá Trường Stalin ở Moscow, trở lại Hong Kong vào tháng 
3-1930, Nguyễn Ái Quốc đã hội ý sau đó cử ông về Việt Nam để 
trợ giúp những hoạt động của giới lãnh đạo đẳng trong nước. 

Ban đầu cuộc họp dự kiến vào tháng 4-1930, nhưng không 
thành, hoãn đến tháng 7-1930, địa điểm họp chuyển về Hong 
Kong. Do hai đại biểu bị bắt trên đường tới Hong Kong, ngày họp 
lại bị hoãn một lần nữa, đến tận cuối tháng 10-1930. Để chuẩn bị 
những công việc lần cuối, Trần Phú trở lại Hong Kong vào tháng 
9-1930 để hội ý với Nguyễn Ái Quốc và báo cáo về tình hình Đông 
Dương. Do nắm vững học thuyết Marxist - Leninist nhờ nhiều năm 
học ở Liên Xô, Trần Phú được bầu vào Xứ uỷ Bắc Kỳ và là uỷ viên 
Ban chấp hành Trung ương lâm thời, được trao nhiệm vụ viết dự 
thảo cương lĩnh dựa trên xu hướng mới nhất của đường lối Quốc 
tế Cộng sản, thay cho bản dự thảo đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc 


soạn ra trong hội nghị thống nhất tháng 2-1930. Những khác biệt 
về mặt tư tưởng giữa hai bản này, báo trước những cuộc tranh cãi 
nẩy lửa tại hội nghị sắp tới. 

Sau khi Nguyễn Ái Quốc và Trần Phú có chuyến đi ngắn ngày 
tới Thượng Hải để báo cáo cho Noulens và nhận phê chuẩn của 
ông đối với cương lĩnh mới của đảng, các đại biểu tới Hong Kong 
tham dự Hội nghị Đảng chính thức lần đầu tiên kể từ tháng 
2-1930, (từ đây trở đi gọi là Hội nghị I Ban Chấp Hành Trung 
ương). Qua báo cáo của những đại biểu, Nguyễn Ái Quốc lần đầu 
tiên nhận được những chỉ tiết về tình hình bất ổn mới xảy ra ở 
trong nước. Trong quãng thời gian tử mùa xuân tới mùa hè, ông 
mất khá nhiều thời gian ở Hong Kong, Đông Nam Á và Thượng Hải 
nên không thể theo dõi tình hình một cách chỉ tiết. Sau khi thu 
thập được tin tức, ông báo cáo Moscow những sự kiện đang xảy ra 
ở Đông Dương. Ông đề nghị Quốc tế Cộng sản kêu gọi tất cả đồng 
chí cộng sản ủng hộ quần chúng bị áp bức trong các huyện đang bị 
bao vây ở Trung Kỳ. Tới lúc này, những cuộc biểu tình ở đó ít thu 
hút báo chí thế giới, dù những tin tức bất ổn này đã lan tới Paris. 

Có nhiều lý do để tin Nguyễn Ái Quốc rất lo ngại về xu hướng 
bạo lực vũ trang trong phong trào. Dù khủng hoảng nhanh chóng 
leo thang ở các tỉnh miền Trung chứng tỏ tiên đoán của ông là 
đúng, quần chúng nông dân ở Đông Dương đang ở ngưỡng cửa 
cuộc nổi dậy chống lại bọn phong kiến và thực dân áp bức họ, 
Đảng lại đang ở tình thế khó khăn không thể có chỉ đạo cần thiết 
để biến nó thành mối đe doạ nghiêm trọng chế độ thực dân. Nhiều 
năm sống ở Quẳng Đông, Nguyễn Ái Quốc đã từng chứng kiến tận 
mắt cái giá đắt phải trả cho sự chuẩn bị yếu kém. Trong bài 


212?? 


báo”Sự nghiệp vũ trang của Đẳng trong nông dân” ông viết ở Berlin 
năm 1928, đã rút ra bài học ở Hoa Nam, phân tích những điều kiện 


để một cuộc cách mạng thành công có thể xảy ra ở một xã hội tiền 


công nghiệp giống như Việt Nam. Trong bài báo đó, ông đã nhấn 
mạnh tầm quan trọng việc sống còn của một liên minh có hiệu quả 
giữa công nhân thành thị và nông dân. Dù ông thừa nhận, nông 
dân không thể thu được thắng lợi nếu thiếu sự lãnh đạo của 
những người vô sẳn và sự tham gia tích cực của công nhân, ông 
cũng khẳng định: 

Thắng lợi cách mạng vô sẵn không thể có ở những nước nông 
nghiệp hoặc bán nông nghiệp nếu giai cấp vô sẵn cách mạng không 
được sự ủng hộ tích cực của khối quần chúng nông dân... Ở Trung 
Hoa, Ấn Độ, châu Mỹ La tỉnh và ở nhiều nước châu Âu, (các nước 
bán đão Balkan, Rumaria, Ba Lan, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, v.v...), giai 
cấp vô sản phải liên minh dứt khoát với quần chúng lao động trong 
cách mạng. ChỈ khi làn sóng cách mạng hướng tới quần chúng nông 
dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản, cách mạng mới có thể giành 
chiến thắng. Kể từ đây sự ủng hộ của Đẳng có tầm quan trọng đặc 
biệt ở nông thôn. 

Tất nhiên, đây là chỉ một thông điệp quen thuộc, các đồng sự 
của Nguyễn Ái Quốc đã nghe từ trước. Và nó là một thông điệp 
hoàn toàn phù hợp với đường lối chỉ đạo hiện nay của Cộng sản 
Quốc tế, khi Moscow thông qua chúng để thâm nhập vào những 
Đẳng cộng sản châu Á từ đầu năm đó. Theo trách nhiệm riêng, 
mùa hè năm 1930, Lý Lập Tam, tân Tổng Bí thư thúc ép Đẳng cộng 
sản Trung Quốc cố gắng khuấy động nổi dậy kết hợp thành thị và 
nông thôn ở một số tỉnh miền Trung và Nam Trung Hoa do chính 
quyền nắm giữ, hòng giành được thắng lợi ở một tỉnh hay nhiều 
tỉnh. 

Việc Moscow thừa nhận những cuộc nổi dậy ở châu Á dựa trên 
liên minh công - nông đã làm tăng nhiều câu hỏi cần trả lời. Trong 
điều kiện nào, cuộc nổi dậy theo kiểu này sẽ thành công? Và 


những chính sách nào nên được đưa ra để đem đến cơ hội thành 
công tối đa? Lenin đã luôn né được những câu hỏi như thế, nhấn 
mạnh, cách mạng là một nghệ thuật chứ không phải khoa học. 
Trong bài báo của mình viết năm 1928, như thượng dẫn, Nguyễn 
Ái Quốc đồng tình, trích lời Lenin nói về tác động bạo lực vũ trang 
ở nông thôn, cũng như ở những thành thị, không được phóng tay 
“tại bất kỳ thời điểm nào”, chỉ trừ trong những điều kiện cách mạng 
kinh điển, khi mà “sự áp bức của những tầng lớp thống trị trở thành 
quá quắt, không chịu đựng nổi, khi quần chúng nông dân trong tình 
trạng sôi sục cách mạng và sẵn sàng chiến đấu tích cực chống lại trật 
tự được thành lập”. Vẫn trích dẫn lời Lenin, Quốc vạch ra, những 
hoạt động tự phát của nông dân chứng tỏ quần chúng bị áp bức 
không chấp nhận con đường cũ, đất nước đã bước vào “một tình 
thế cách mạng trực tiếp”. 

Nhưng ngay cả Đảng cộng sản xác định được điều kiện kinh 
điển đang tồn tại cho một cuộc cách mạng thành công, nó còn phải 
được quyết định hành động như thế nào để tăng khả năng thành 
công. Trong bài báo, Nguyễn Ái Quốc thừa nhận, không thể áp 
dụng “những công thức chung và những công thức đa năng về tổ chức 
và chiến thuật”, bởi vì điều kiện trong từng nước rất khác nhau. 
Đặc biệt, đó là “nghĩa vụ của đẳng vô sản luôn luôn phải nắm bắt tin 
tức những điều kiện cụ thể của thời khắc” và phải hiểu biết cặn kẽ 
tình hình chính trị và đặc điểm riêng của dân chúng địa phương và 
văn hoá, để đưa ra chiến thuật và chiến lược phù hợp. 

Để cuộc khởi nghĩa thành công, Lenin đưa ra một trong những 
điều kiện tiên quyết, sự ủng hộ để lật đổ trật tự cũ phải được lan 
rộng trong cả nước. Nhưng Nguyễn Ái Quốc đã rút kinh nghiệm 
của chính ông ở Trung Hoa, cuộc nổi dậy cách mạng có thể nổ ra 
ban đầu ở một tỉnh, sau đó lan dần sang những khu vực khác. Để 
tạo ra cơ hội thành công tốt nhất, ông đề nghị một tiến trình hành 


động riêng, giai đoạn đầu tiên của cuộc nổi dậy nên nổ ra ở một 
tỉnh, nơi có một số khu công nghiệp nằm giữa nơi đông dân cư 
nông thôn. Tại thời điểm thích hợp, khi điều kiện cách mạng chín 
muồi, nông dân sẽ tổ chức những đơn vị vũ trang và sau đó cùng 
với công nhân và dân nghèo thành thị ở những vùng khác tham gia 
chiến dịch trong nước. Cuộc đấu tranh vũ trang ở nông thôn theo 
cách này dần dần lôi kéo khí thế quần chúng và đi từ phòng vệ 
sang phản công. Quốc thừa nhận, ở một số quốc gia, đa dạng về 
mặt địa lý, kinh tế và nhiều điều kiện chính trị khác nhau thì việc 
lực lượng cách mạng cướp chính quyền sẽ không xảy ra trong 
khoảng thời gian vài tuần hoặc vài tháng, mà có thể là một thời kỳ 
kéo dài hoạt động cách mạng trong cả nước. 

Những gì Nguyễn Ái Quốc chứng kiến ở Hong Kong, tình hình ở 
Trung Kỳ trong chín tháng đầu năm 1930 có một số dấu hiệu đúng 
như ông đã vạch ra trong bài báo ông viết cách đây hai năm. Sự 
bất ổn ở Trung Kỳ đã dẫn đến một liên minh chính thức giữa công 
nhân và nông dân, đồng thời những hành động tương tự đang xuất 
hiện ở những nơi khác trong cả nước. Mặt khác, ông bớt lạc quan 
do hoài nghi trước viễn cảnh thành công. Như trong nhiều bài báo 
ông đã viết trước đây, trình độ hiểu biết về chính trị và tổ chức ở 
Việt Nam còn sơ đẳng hơn nhiều so với những nước bán thuộc địa 
như Trung Hoa. Việt Nam nhỏ hơn Trung Hoa, ít có khả năng duy 
trì thành công được ở một khu vực. Ngoài ra, người Pháp là một 
đối thủ ghê gớm, khủng khiếp hơn chính phủ quân phiệt yếu ớt ở 
Trung Hoa. Cuối cùng, dù được Moscow tin tưởng, ông cẩm thấy 
đẳng cách mạng ông mới thành lập vẫn chưa đủ sức chuẩn bị làm 
chủ được tình hình. 

Vì thế, cuối mùa hè năm 1930 khi Nguyễn Ái Quốc nhận được 
những báo cáo về bất ổn ở Trung Kỳ, ông thận trọng phẩn ứng 
trước tin tức này. Thảo luận với các đồng sự ở Hong Kong trước 


khi họp Hội nghị tháng Mười của Ban Chấp hành Trung ương, ông 
nói, vì thiếu thông tin bổ xung về tình hình, nên không dám có lời 
khuyên các lãnh đạo đẳng ở Đông Dương ứng phó ra sao. Nhiều 
đẳng viên Đảng cộng sản Trung Quốc sống ở Hong Kong, khuyên 
nên có hành động mạnh mẽ, chỈ ra rằng đảng của họ đã nắm bắt 
những lợi thế những cơ hội như vậy ở Trung Hoa. Nhưng Quốc 
vẫn cho hoàn cảnh ở Đông Dương chưa chín muồi để chuyển 
thành một giai đoạn tổng nổi dậy, dù ông công nhận nó có thể 
thích hợp với những tổ chức được bầu ra ở những làng nổi dậy và 
chia ruộng đất cho dân nghèo địa phương. Các đồng chí của Quốc 
đón nhận lời khuyên với thái độ hoài nghỉ, ngay cả một số người 
thận trọng hơn cũng cho hoàn cảnh này chưa đảm bảo cho bất kỳ 
can thiệp nào của Đẳng. 

Dù thâm tâm Nguyễn Ái Quốc nghỉ ngờ về hậu quả thế nào đi 
nữa, ông cảm thấy Đảng bị sức ép cả về tỉnh thần lẫn chính trị để 
tranh thủ sự ủng hộ của lực lượng nổi dậy ở các tỉnh miền Trung. 
Nếu Đẳng cộng sản Việt Nam - và duy nhất Đảng cộng sản Việt 
Nam - đứng hẳn về phía quần chúng bị chà đạp, áp bức trong cuộc 
đấu tranh chống lại thế lực đàn áp họ, thì Đảng mới có thể củng 
cố mối quan hệ của mình với nhân dân Việt Nam, chuẩn bị cơ sở 
cho cuộc cách mạng tương lai. Nếu tiếng vang cuộc nổi dậy được 
thế giới biết đến, nó sẽ chứng tỏ sự yếu kém của Pháp ở Đông 
Dương, thuyết phục Moscow rằng nhân dân Đông Dương có thể 
đóng góp quan trọng vào làn sóng cách mạng ở châu Á. 

Lúc này, Nguyễn Ái Quốc có những thăm dò thích hợp để đạt 
được cân bằng tế nhị giữa hành động thận trọng và sự liều lĩnh 
dại dột, đang ủng hộ mạnh mẽ những phần tử nổi dậy ở các tỉnh 
miền Trung, đồng thời cố gắng giảm sự tổn thất nhất khi cuộc nổi 
dậy bị đàn áp. Khoảng tháng Chín, giới lãnh đạo Đảng cộng sản 
Việt Nam ở Hong Kong gửi thư tới Xứ uỷ Trung Kỳ, khuyên: 


Ở Thanh Chương và Nam Đàn lúc này, Ban chấp hành Tỉnh uỷ 
Nghệ An tán thành bạo lực (lập những Xô viết, chia đất, v.v... ); những 
chính sách như thế chưa thích hợp, vì sự chuẩn bị của Đẳng và quần 
chúng của cả nước chưa sẵn sàng, cũng không phải là bạo lực vũ 
trang. Bạo lực đơn lẻ, cô lập với nhiều vùng là hấp tấp, là một hành 
động phiêu lưu mù quáng. Nhưng với những thứ họ đang làm, chúng 
ta cần phải ứng xử theo cách bảo vệ đẳng và ảnh hưởng Xô viết để 
thậm chí nếu thất bại, ý nghĩa của những Xô viết sẽ thấm sâu vào ý 
nghĩ quần chúng và ảnh hưởng của đẳng và những hội nông dân nghèo 
sẽ vẫn còn được duy trì. 

Vẫn không rõ khi nào Xứ uỷ Trung Kỳ nhận được chỉ thị để 
chuyển tới Tỉnh uỷ hay không. Để trả lời với phê bình đó, đầu 
tháng 10-1930, báo “Người Lao Khổ” (The Oppressed), tờ báo chính 
thức của Đảng - đăng bài xã luận nhằm vào Đảng uỷ địa phương. 
Bài xã luận viết “Lúc này chưa phải là lúc sử dụng bạo lực”, những 
ai còn duy trì điều này thì đó là sai lầm. Không những không được 
sự ủng hộ mức độ cao ở các vùng, mà quần chúng còn có rất ít 
kinh nghiệm cách mạng, đồng thời những đơn vị dân quân ở địa 
phương mới được thành lập gần đây còn yếu kém cả về kỷ luật 
lẫn vũ khí. Bài xã luận kết luận, Đảng đòi hỏi tình hình chung có 
thuận lợi giống như chuẩn bị một cuộc chiến lớn, để khi tiến hành 
nổi dậy phải thành công. 

Nhưng Tỉnh uỷ Nghệ An, đơn vị chính có trách nhiệm chỉ đạo 
hoạt động Đảng tại địa phương, có cách nhìn khác. Trong một 
thông tư đưa ra đầu tháng Mười, Tỉnh uỷ hướng dẫn những đơn vị 
địa phương cấp dưới tiếp tục tiến hành chính sách bạo lực vũ 
trang chống lại những phần tử phản cách mạng, lập luận, nếu 
không làm như vậy quần chúng sẽ thoái chí và tố cáo cán bộ Đẳng 
với nhà cầm quyền. Bản thông tư kết luận, bạo lực làm kẻ thù 
khiếp sợ và giúp sự nghiệp cách mạng thêm mạnh mẽ, đồng thời 


cuộc đấu tranh mang ý nghĩa sống còn. Thông tư của Ban chấp 
hành hướng dẫn tất cả những đơn vị tiếp tục tịch thu ruộng công 
vẫn còn nằm trong tay địa chủ và tiến hành ám sát có chọn lọc bọn 
quan lại phản cách mạng. Tuy nhiên, Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh 
những quyết định như thế cần phải được báo cáo rõ với cấp trên 
từ trước. 

Dưới bóng mây cuộc nổi dậy đang lan rộng ở Trung Bộ, lãnh 
đạo đảng ở Hong Kong vẫn tiếp tục chuẩn bị phiên họp toàn thể 
lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương. Cuối tháng 9-1930, đại 
biểu Nam Kỳ đã tới, nhưng chưa thấy tăm hơi những đại biểu Bắc 
Kỳ và Trung Kỳ. Được Nguyễn Ái Quốc chấp thuận, những người 
sáng lập Đảng có kế hoạch trở về Đông Dương, nhưng ngay trước 
lúc họ xuất phát, vài đại biểu Bắc Kỳ từ Hải Phòng tới, vì thế họ 
đã quyết định tiếp tục họp hội nghị. 

Trước khi tiến hành hội nghị, Nguyễn Ái Quốc và Trần Phú đi 
lần chót tới Thượng Hải báo cáo tình hình và tham khảo ý kiến 
Noulens về nội dung những quyết định sẽ đưa ra tại hội nghị. Trần 
Phú trở lại Hong Kong đầu tháng 10-1930, còn Nguyễn Ái Quốc ở 
lại Thượng Hải thêm vài ngày để tham khảo trước khi lên tàu thuỷ 
Mỹ vào giữa tháng về Hong Kong. 

Ngày 20-10-1930, vài ngày sau khi Nguyễn Ái Quốc trở lại Hong 
Kong, Ban Chấp hành Trung ương họp tại một căn hộ nhỏ ở phố 
Khai Nguyên, Hong Kong. Tới lúc này, đại biểu từ khắp ba miền 
thay mặt cho toàn thể 900 đẳng viên tới dự - một đại biểu tới 
Hong Kong bị lạc, không tìm được nơi họp. Nguyễn Ái Quốc làm 
việc với cả hai chức danh - chủ tịch và đại diện Quốc tế Cộng sản. 
Cùng tham dự còn có một uỷ viên dự khuyết - Nguyễn Thị Minh 
Khai, nữ đẳng viên trẻ, nước da ngăm ngăm, khá đẹp, được cử tới 
Hong Kong vào tháng 4-1930 làm trợ lý cho Nguyễn Ái Quốc tại 


Văn Phòng Phương Nam. 

Chủ đề đầu tiên thảo luận là thông qua cương lĩnh chính trị mới 
thay thế cương lĩnh tạm thời do Nguyễn Ái Quốc thảo ra tại hội 
nghị thống nhất tháng 2-1930. Bản cương lĩnh tạm thời do Nguyễn 
Ái Quốc thảo không còn hoàn toàn phù hợp với tư tưởng chiến 
lược đương thời ở Moscow, được vạch ra trong thư phê bình của 
Quốc tế Cộng sản gửi tới Paris tháng 12-1929. Thư phê bình này, 
không tới tay Nguyễn Ái Quốc khi ông triệu tập hội nghị thống 
nhất, đã chỉ ra một số thiếu sót về tư tưởng trong bản tuyên ngôn 
của Hội Thanh Niên Cách mạng - những thiếu sót này vẫn còn 
phản ánh trong bản cương lĩnh tạm thời tháng 2-1930. Theo quan 
điểm Moscow, bản cương lĩnh không những chưa nhấn mạnh đày 
đủ vai trò chính của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam, 
mà nó còn giữ chủ thuyết Leninist không hợp thời về cách mạng 
hai giai đoạn. 

Đa số đại biểu dự Hội nghị toàn thể chấp nhận quan điểm 
Moscow về những khuyết điểm trong cương lĩnh tháng 2-1930, do 
vậy thông tri của Ban Chấp Hành Trung ương mới gửi cho tất cả 
đẳng viên sau khi kết thúc hội nghị toàn thể, ngày 9-12, phê bình 
nặng nề chiến lược mặt trận thống nhất mà Hội nghị tháng 2-1930 
thông qua. Trong khi chiến lược mặt trận thống nhất tìm kiếm sự 
ủng hộ của những phần tử tư sản và địa chủ nhỏ trong sự nghiệp 
độc lập dân tộc, thì bản thông tri, (do Trần Phú viết), giờ đây nhấn 
mạnh - những phần tử như thế là kẻ phản cách mạng và cuối cùng 
họ sẽ phản bội lại sự nghiệp cách mạng. Bản thông tri cũng phê 
bình một thực tế là sau hội nghị thống nhất, tất cả những phe phái 
thuộc phong trào cách mạng đã gộp lại với nhau một cách bừa bãi 
hơn là chọn lọc những người cách mạng trung thành nhất trong 
những phe phái đó. 


Bản cương lĩnh chính trị mới, được nhất trí thông qua, dứt 
khoát sửa chữa những thiếu sót của bản cương lĩnh trước. Đặt tên 
mới cho mặt trận thống nhất - “Mặt trận phần đế” - tuyên bố, liên 
minh của giai cấp công nhân Việt Nam với nông dân nghèo và 
trung nông là chính. Được phép hợp tác với tiểu tư sản trí thức và 
những đảng phái khác nhưng phải thận trọng, vì phần đông những 
phần tử đó - dựa trên kinh nghiệm xương máu của Đẳng cộng sản 
Trung Quốc năm 1927 - có thể từ bỏ cách mạng khi thoái trào và 
chạy sang phía đế quốc. Được phép quan hệ với những đảng đó, 
nếu họ không cản trở những nỗ lực của Đảng để tuyên truyền 
quần chúng. Phải cố gắng chống lại “chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi” và 
ảnh hưởng của họ trong quần chúng. Ngoài ra, bản cương lĩnh mới 
tuyên bố, tất cả những xu hướng “tiểu tư sản” như khủng bố, ám 
sát, hoặc làm yếu lòng tin trong quần chúng phải được Đảng loại 
bỏ không thương tiếc. (Lời phê bình này, thường đưa ra trong 
những chỉ thị mà Liên Xô gửi tới các Đẳng cộng sản các nước trên 
thế giới, vì Moscow cho rằng trí thức hăng hái thường có xu hướng 
dựa vào những hành động bạo lực gây tiếng vang hơn là chịu khó 
nỗ lực để xây dựng phong trào cách mạng trong quần chúng. Nó 
cũng phản ánh sự phê bình của chính Nguyễn Ái Quốc về phương 
pháp ganh đua của Đảng, chẳng hạn như với Việt Nam Quốc Dân 
Đảng, để làm suy yếu chế độ thuộc địa). 

Hội nghị tháng 10-1930 cũng đã đổi tên Đẳng cộng sản Việt 
Nam. Theo đề nghị của Moscow, đẳng đổi tên thành Đảng cộng sản 
Đông Dương. Dù rõ ràng nguyên nhân đổi tên mang chiến lược của 
Đảng vào đường lối Quốc tế Cộng sản, tin tưởng phong trào cách 
mạng ở những nước nhỏ sẽ lôi kéo những nỗ lực của họ bằng sự 
hình thành những đảng trong khu vực để thoát khỏi ách thực dân, 
nó tương tự nên tham khảo “Việt Nam” để chuyển sự nghiệp độc 
lập dân tộc - lúc này Moscow cho là mối quan tâm “tiểu tư sẳn” - 


sang đấu tranh giai cấp. Sau khi kết thúc Hội nghị, Ban Chấp hành 
Trung ương đưa ra một bản thông cáo chung, công khai giải thích 
nguyên nhân việc đổi tên: 

Dù Việt Nam, Campuchia và Lào là ba dân tộc riêng rẽ, nhưng trên 
thực tế họ hình thành chỉ từ một khu vực. Về kinh tế họ gắn kết chặt 
với nhau, đồng thời về chính trị tất cả ba nước đều bị đế quốc Pháp 
cdi trị và áp bức. Nếu công nhân và tất cả quần chúng lao động trong 
ba nước này muốn để lật đồ đế quốc, phong kiến và địa chủ để khôi 
phục độc lập và giải phóng chính mình, họ không thể chiến đấu riêng 
rẽ. Vì thế Đẳng cộng sẵn, đội tiên phong của giai cấp công nhân và 
người lãnh đạo tất cả quần chúng trong việc tiến hành cách mạng, 
không được tách rời sự hiện diện của Việt Nam, Campuchia và Lào. 
Nếu kẻ thù của cách mạng là một khối thống nhất, khi đó Đẳng cộng 
sản cũng cần phải tập hợp lực lượng công nhân trên toàn cối Đông 
Dương. 

Sau khi thay đổi cương lĩnh và tên Đảng, hội nghị tập trung vào 
tình hình Đông Dương. Sự bất ổn ở các tỉnh miền Trung đặt những 
người lãnh đạo vào tình thế khó xử. Tình thế ngày càng tăng nguy 
cơ bùng nổ ở những tỉnh ven biển Trung Kỳ dường như không 
giống một cuộc nổi dậy toàn dân chống lại cai trị Pháp. Dù vài 
cuộc bùng nổ bạo lực riêng biệt chống lại nhà cầm quyền đã xảy 
ra ở vài huyện nông thôn ở miền Nam, nông dân ở Bắc Kỳ vẫn im 
lặng, kể cả ở những làng nghèo đói cùng cực ở đồng bằng sông 
Hồng. Tình hình cũng tương tự ở khu vực thành thị. Tại Sài Gòn 
và Hà Nội, chỉ có một số ít công nhân bãi công ủng hộ đồng bào 
các tỉnh miền Trung, còn hầu hết dân chúng ở thành phố tỏ ra thờ 
ơ. Tầng lớp trung lưu thành thị nhìn những sự kiện ở An Nam 
bằng sự mê say hoặc kính nể, nhưng không đứng dậy. Vì Việt Nam 
Quốc Dân Đảng đã thất bại sau bạo động Yên Bái, chẳng có nhóm 
tổ chức dân tộc chủ nghĩa nào ở Việt Nam đủ sức tập hợp quần 


chúng chống lại sự áp bức của đế quốc - ngoại trừ đẳng cộng sản. 
Ngoài ra, hình ảnh bạo lực bí mật và đấu tranh giai cấp đang được 
phong trào Xô viết ở các tỉnh miền Trung tiến hành chắc chắn đã 
làm cho nhiều người có thiện cảm sợ hãi, khiến những người theo 
đường lối cứng rắn Marxist nghĩ rằng giai cấp tư sản đang dao 
động và không thể được xem là liên minh đáng tin cậy của lực 
lượng cách mạng. 

Ban lãnh đạo Đẳng ở Hong Kong theo dõi chặt chẽ tình hình 
này. Một quyết nghị đưa ra khi kết thúc Hội nghị toàn thể tháng 
Mười tuyên bố, phong trào cách mạng địa phương phải cố gắng 
mở rộng ra toàn cõi Đông Dương để tập trung sức mạnh quần 
chúng chống lại “khủng bố trắng” của chính quyền thực dân. 
Nhưng trong cùng thời gian này bản nghị quyết hướng dẫn họ 
khẩn trương chống lại tất cả những xu hướng bạo lực sớm, phiêu 
lưu mù quáng, những khuynh hướng sai lầm được đổ lỗi cho các 
phần tử yếu kém và không thực tế đã chui vào Đẳng sau hội nghị 
thống nhất. Bản nghị quyết buộc tội những phần tử đó đã quá 
nhấn mạnh vào đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc và thiếu 
đấu tranh giai cấp. Ban Chấp hành Trung ương chỉ ra, điều quan 
trọng nhất bây giờ là củng cố gốc rễ Đảng với quần chúng bị áp 
bức để cuộc nổi dậy tương lai sẽ có cơ hội thành công tốt hơn. 
Muốn làm được điều này, công tác tuyên truyền phải tập trung vào 
những vấn đề ở nông thôn, như chống sưu cao thuế nặng nề, đòi 
giảm tô và hạn chế độc quyền. 

Sau đó, Hội nghị gửi một thông cáo đặc biệt tới ban lãnh đạo 
Đảng ở hai tỉnh đang nổi dậy Nghệ An và Hà Tĩnh, bày tỏ quan 
điểm của mình về những Xô viết mới thành lập: 

Nếu quần chúng ở nơi nào đó hành động tự phát, Đẳng không còn 
lựa chọn khác, nhưng phải lãnh đạo họ tức thời. Trong trường hợp 


như thế này, ban chấp hành (có lẽ Tỉnh uỷ Nghệ An) đang tiến hành 
những hành động như thế và rất sai lầm, vì: 

a) Mặc dù tình hình ở một số nơi đang là cách mạng, mức hiểu biết 
chung và cuộc đấu tranh của công nhân và dân nghèo trong vùng không 
cao, 

b) Dù có sự hiểu biết cao hơn và hăng hái ở một số làng, nhưng 
không đủ vũ khí. 

Nhận định tình hình chung ở Việt Nam và sức mạnh tương quan 
và sự chuẩn bị giữa lực lượng cách mạng và kẻ thù, bản thông cáo 
kết luận, tiến hành bạo lực chỉ trong một vùng thôi cũng không 
phải là đường lối đúng. Ở các tỉnh miền Trung, những hoạt động 
của đẳng nên tận dụng tình hình thuận lợi do nạn đói lan rộng và 
sự tàn ác của đế quốc để mở rộng đấu tranh quần chúng, nhưng 
không dựa vào những hành động bạo lực sớm và cô lập, đồng thời 
chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang để thu được thắng lợi hoàn toàn 
trong tương lai. 

Kết thúc Hội nghị toàn thể lần đầu tiên, các đại biểu bầu ra Ban 
Thường trực Trung ương, cũng như Ban Thường Vụ gồm Trần 
Phú, Nguyễn Trọng Nghĩa, nhà hoạt động Trung Kỳ Nguyễn Phong 
Sắc, dù Nguyễn Phong Sắc không tham dự hội nghị ở Hong Kong. 
Thoạt đầu, Ban Thường Vụ, hy vọng sẽ lãnh đạo Đảng trong 
khoảng thời gian giữa những phiên họp Ban Chấp Hành Trung 
ương, dự kiến đóng tại Hải Phòng, nhưng khi đại biểu Bắc Kỳ cho 
rằng ở Hải Phòng kém an toàn, nên quyết định lập trụ sở Đảng tại 
Sài Gòn, vì đường thông tin liên lạc với Pháp và Trung Hoa tương 
đối tiện lợi. Trần Phú, bây giờ nổi lên là nhân vật chính của đẳng, 
giữ chức Tổng Bí Thư, đồng thời Nguyễn Ái Quốc ở lại Hong Kong 
là đại điện Văn Phòng Phương Nam thuộc Quốc tế Cộng sản. 

Nguyễn Ái Quốc nhận thức, những quyết định đưa ra tại hội 


nghị toàn thể là sự vứt bỏ rõ ràng, thậm chí trắng trợn một số ý 
tưởng của chính ông và phong cách lãnh đạo của ông. Điều làm 
ông đau lòng, trong một số trường hợp, sự phê bình là vô căn cứ. 
Trong nhiều năm lãnh đạo Hội, ông cố gắng nâng cao trình độ tư 
tưởng của những hội viên, đã kiên trì thúc đẩy tất cả cán bộ đang 
hoạt động ở Việt Nam tìm kiếm những công nhân có phẩm chất tốt 
cho Hội và đào tạo họ. Bị những đồng sự trẻ hơn và ít kinh nghiệm 
hơn cáo buộc hoàn toàn về tư tưởng yếu mềm khiến ông đau lòng. 

Thực tế, đường lối mới của Quốc tế Cộng sản không chỉ đơn 
giản gạt bỏ bản thân Nguyễn Ái Quốc, mà còn gạt bỏ quan điểm 
chiến lược do chính Lenin đề ra năm 1920 tập trung vào vấn đề 
độc lập dân tộc và tìm kiếm sự cộng tác tích cực của những phần 
tử cấp tiến nằm trong tầng lớp trung lưu và Nho giáo nông thôn. 
Trong kỷ nguyên mới, khi việc thành lập một liên minh hiệu quả 
với những đẳng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Hoa và Ấn Độ thuộc Hà 
Lan đã thất bại, thì những ý tưởng của Nguyễn Ái Quốc, nhà cách 
mạng giàu kinh nghiệm nhất ở toàn cõi Đông Dương, có lẽ không 
còn thích hợp nữa. 

Dù bị mất thể diện, ông chấp nhận lui xuống với thái độ khiêm 
nhường. Theo lời kể của một người tham dự hội nghị, Quốc “rất 
khiêm tốn, lắng nghe và tôn trọng những quan điểm của tập thể”, 
những quan điểm mà trong nhiều trường hợp đối lập mạnh mẽ với 
quan điểm của chính ông. Trong những lần trao đổi riêng với các 
đồng chí của mình trước hội nghị toàn thể, ông thú nhận, những 
quyết định tại hội nghị thống nhất là thiển cận và thông qua một 
cách hấp tấp, nhưng ông quy trách nhiệm về “những khoảng trống” 
đó cho Ban Chấp Hành khu vực của Hội ở Việt Nam, đã không 
cung cấp cho ông thông tin đầy đủ tình hình trong nước. Sau đấy, 
với chức danh đại diện Quốc tế Cộng sản ở Hong Kong, ông báo 
cáo những kết quả của Hội nghị cho Hilaire Noulens ở Thượng 


Hải. 

Nguyễn Ái Quốc vẫn còn mong muốn các đồng chí tiếp thu ý 
tưởng của ông. Giữa tháng 11-1930, Ban Thường Vụ đưa ra một 
chỉ thị hướng dẫn cấp dưới thành lập Mặt trận phản đế. Bản chỉ 
thị đã úp mở sự răn đe những quan điểm của Quốc về thành phần 
mặt trận thống nhất vẫn còn rơi rớt trong Đảng. Bản chỉ thị nhấn 
mạnh, phải xây dựng mặt trận thống nhất rộng rãi gồm các tầng 
lớp khác nhau trong xã hội Việt Nam - đặc biệt tại các tỉnh nóng 
bỏng ở Trung Kỳ. Bản chỉ thị vạch ra, gần đây nhiều cán bộ không 
có hiểu biết kỹ mục đích của mặt trận thống nhất, họ thành lập 
“những công đoàn đỗ” và “hội nông dân đỗ” mà không thấy được 
tầm quan trọng việc thành lập những tổ chức quần chúng cho giới 
trí thức, tầng lớp trung lưu và địa chủ yêu nước. Bản chỉ thị nói 
thêm, một số đẳng viên không nhìn thấy tính chất tiến bộ của 
những đảng cách mạng quốc gia chủ nghĩa như Việt Nam Quốc 
Dân Đảng, vừa bị đàn áp tàn bạo hồi đầu năm. Những nhóm như 
thế thường sợ hãi, tại một số nơi trong nước đã biểu hiện đối lập 
với cách mạng, nhưng ở nơi khác, chẳng hạn các tỉnh Trung Kỳ, họ 
thường nghiêng về phía tiến bộ. Bản chỉ thị kết luận: điều quan 
trọng là phải nhận ra cách mạng dân tộc là một phần không thể 
tách rời của cách mạng giai cấp. 

Theo quan điểm của những đẳng viên liên quan tới thành phần 
mặt trận thống nhất, bản chỉ thị này cho thấy dù có bất cứ động 
thái nào đi nữa, có thể đã phủ nhận thông tri tháng 12 của Ban 
Chấp hành Trung ương. Thông tri đó giải thích những quyết định 
đưa ra tại hội nghị toàn thể và những khuyết điểm phạm phải 
trước hội nghị thống nhất tháng Hai. Bản thông tri phê bình mạnh 
mẽ vai trò của giai cấp tư sản trong cách mạng Việt Nam. Dù một 
số thành viên giai cấp tư sẩn dân tộc chống lại đế quốc, nhưng họ 
không đủ khả năng để chống lại một cách mạnh mẽ. Khi cách 


mạng thoái trào, họ sẽ chuyển sang phe đế quốc. Ảnh hưởng của 
giai cấp tư sản trong quần chúng như vậy rất nguy hiểm và phải bị 
vạch mặt. Địa chủ cũng có quan điểm tương tự bọn phản cách 
mạng, ruộng đất của họ phải bị tịch thu và chia cho nông dân và 
trung nông. 

Trong thời gian từ cuối thu tới mùa đông 1930-1931, Pháp cố 
gắng ngăn chặn sự bất ổn đang tăng. Những cuộc biểu tình của 
nhân dân bị đàn áp tàn bạo, những làng từng ủng hộ cuộc nổi dậy 
bị quân đội chính phủ tàn phá, chiếm đóng, toà án đế quốc ra lệnh 
bắt giam hàng loạt những người bị tình nghỉ ủng hộ cuộc nổi dậy. 
Nhiều Tỉnh uỷ Trung Kỳ báo cáo về sự sa sút về tỉnh thần và quần 
chúng nhân dân kém ủng hộ phong trào. Trong tuyệt vọng, giới 
lãnh đạo Đẳng phớt lờ lời khuyên của Quốc và quay sang thực 
hiện khủng bố, kể cả những cuộc tấn công vào bộ máy chính phủ 
và ám sát những nhân vật bị tình nghi thân Pháp. 

Đầu năm 1931, Ban thường vụ, bây giờ đóng tại Sài Gòn, gửi 
một chỉ thị mới tới ba Xứ uỷ, nhắc nhở họ chống lại sự hoang 
mang hoặc bi quan trong phong trào cách mạng. Bản chỉ thị nhấn 
mạnh, mục đích đấu tranh là để tiến hành cuộc cách mạng. Chỉ khi 
nào đảng viên tiến hành cách mạng và thành lập chính quyền Xô 
viết, mới thu được lợi ích lâu dài. Bẳn chỉ thị nói rõ, quần chúng 
đang bị thoái chí, đã mất phương hướng, lịch sử đã chứng minh, 
nếu quần chúng là những người tham gia cách mạng, thì cuộc đấu 
tranh ấy không bao giờ bị dập tắt. Ban Thường Vụ gạt bỏ những 
yêu cầu của đẳng bộ địa phương về quyền của họ làm một thứ gì 
đó - hoặc bất cứ thứ gì - để bảo vệ quần chúng khỏi bọn áp bức 
bóc lột họ, giải thích, Đẳng không có phương pháp kỳ diêu, cũng 
không có đũa thần để phát động một cuộc cách mạng thành công. 
Đảng không có quân đội, không có máy bay chiến đấu. Tất cả 
những phương tiện mà Đảng có là thức tỉnh quần chúng tìm 


đường tự giải phóng mình, dùng sức mạnh của chính mình để tiến 
hành đấu tranh, tự tổ chức để chống lại bọn áp bức. 

Bản chỉ thị kết luận bằng một loạt hướng dẫn cho các đẳng bộ 
địa phương làm sao tránh hoang mang sợ hãi, thúc đẩy đấu tranh 
quần chúng, chẳng hạn tổ chức công nhân đình công và nông dân 
biểu tình chống khủng bố trắng của kẻ thù. Bản chỉ thị vạch ra, 
quần chúng có ý thức cách mạng và sẵn sàng chịu sự lãnh đạo. Nói 
khác đi, họ sẽ hành động theo cách riêng của họ và phớt lờ Đẳng, 
Đảng sẽ phải theo đuôi họ. Đồng thời, Ban Thường Vụ cố gắng can 
ngăn việc sử dụng bạo lực vũ trang, không đồng ý với những ai, 
yêu cầu phong trào cần thu thập vũ khí để tự vệ trước kẻ thù. Dù 
quần chúng là những người cách mạng, đất nước chưa ở trong 
tình thế cách mạng trực tiếp, và Tự Vệ Đỏ (Xích vệ) không phải là 
Hồng quân. Xích vệ có thể giúp công tác tuyên truyền, thúc đẩy sự 
thống nhất bên trong phong trào, biểu thị tỉnh thần tự nguyện hy 
sinh. Và với những mục đích này, vũ khí không cần thiết. 

Trở lại Hong Kong, Nguyễn Ái Quốc cố gắng hướng dư luận thế 
giới vào những thử thách của nhân dân Việt Nam. Trong báo cáo 
gửi Moscow, ông miêu tả bản thân là người làm việc hết sức mình 
tại Văn phòng Viễn Đông ở Thượng Hải để quảng bá cuộc nổi dậy 
và hướng dẫn những tổ chức công nhân trên thế giới ủng hộ của 
các đồng chí của mình ở Đông Dương. Trong bài báo nhan đề 
“Nghệ Tĩnh Đỏ” (Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi lực lượng nổi dậy mạnh 
nhất), viết đầu năm 1931, ông bóng gió nói về sức mạnh bùng nổ 
của sự bất mãn giữa công nhân và nông dân nghèo ở Trung Kỳ và 
kết luận rằng cuộc nổi dậy ở đó đáng được vinh danh “đỏ”. 

Nhưng Nguyễn Ái Quốc nản vì bất lực trong vai trò chỉ đạo 
phong trào. Căng thẳng leo thang nhanh chóng trong quan hệ giữa 
ông với Trần Phú, người đã phê bình Nguyễn Ái Quốc về khuynh 


hướng “dân tộc chủ nghĩa” và thiếu khả năng nắm bắt đường lối 
mới nhất của Quốc tế Cộng sản. Quốc cố nuốt giận trước đồng sự 
trẻ tuổi hơn mình, nhưng việc Trần Phú hăng hái đả kích ông và 
chiếm lấy vị trí lãnh đạo Đảng được xem là đòn tấn công mạnh 


mẽ. 

Căng thẳng giữa hai người bắt đầu công khai từ đầu năm 1931. 
Trong một bức thư gửi Quốc tháng 1-1931, Trần Phú phàn nàn về 
việc mất đường dây liên lạc giữa Sài Gòn với Văn phòng Viễn 
Đông ở Thượng Hải. Trần Phú bực mình hỏi, “Ai chịu trách nhiệm 
về việc gián đoạn đường dây liên lạc này? Nếu Quốc không thể đẳằm 
nhận liên lạc giữa Ban Thường Vụ với Thượng Hải và Quốc tế Cộng 
sản ở Moscow, thì chức năng của Quốc ở Hong Kong là gì? Chẳng lễ 
không còn cách nào khác để Thượng Hải và Moscow có thể liên lạc với 
Ban Thường Vụ?” Trần Phú tuyên bố, ít ra Ban Thường Vụ tại Sài 
Gòn phải nhận được những bức thư mà Văn phòng Viễn Đông và 
Quốc tế Cộng sản đã hứa gửi cho họ. Cuối thư, Trần Phú với giọng 
kẻ cả chê bai đồng sự lớn tuổi của mình. 

Dù Nguyễn Ái Quốc có thể bực mình trước giọng kể cả của Trần 
Phú trong thư, nhưng ông tìm cách trả lời trung thực những phàn 
nàn của Trần Phú. Trong một bức thư không đề ngày tháng gửi 
Noulens ở Thượng Hải, ông nói “công ty chúng tôi” tại Sài Gòn “cần 
thư của ông”. Quốc lưu ý, “công ty” chỉ mới hoạt động và vẫn chưa 
nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào tiếp theo. Không có những chỉ thị 
và ủng hộ chính thức từ công ty mẹ, đại diện tại Sài Gòn khó thực 
hiện nhiệm vụ ở tất cả những chỉ nhánh của họ. Vì thế, việc sống 
còn đối với họ là nhận được thư càng sớm càng tốt. 

Nhiều đồng sự trể của Nguyễn Ái Quốc thông cảm với những 
thất vọng của ông. Trong một bức thư khác gửi Noulens vài ngày 
sau, ông phàn nàn về việc thiếu những chỉ thị của Cộng sản Quốc 


tế, vạch ra, suốt vài tháng chẳng có một bức thư nào tới văn phòng 
ở Hong Kong từ bất kỳ tổ chức nào dưới quyền Moscow, hoặc 
ngay cả từ Đảng cộng sản Pháp, người đóng vai trò không chính 
thức đỡ đầu Đảng cộng sản Đông Dương. Ông đau xót nói, nhân 
dân Đông Dương, thực tế đang phải chịu đựng, trong cuộc đấu 
tranh hàng triệu người bị bắt và hàng trăm người bị chết nhưng 
hoàn toàn bị các đồng chí của họ trên thế giới phớt lờ. Họ cảm 
thấy bị bỏ rơi và quên lãng, chẳng mong chờ được gì từ đoàn kết 
quốc tế. Cuối thư, Quốc nói, để có thêm chỉ thị, ông yêu cầu được 
chuyển tới Thượng Hải. 

Đầu tháng 3-1931, một du khách tới Hong Kong mang đến một 
số hướng dẫn bổ xung tạm thời. Joseph Ducroux, đặc vụ Quốc tế 
Cộng sản mang bí danh Serge Lefranc, làm việc tại Ban Thư Ký 
Liên đoàn Lao động Thái Bình Dương thuộc Cộng sản Quốc tế ở 
Thượng Hải, tới Hong Kong hội ý với Nguyễn Ái Quốc trong chặng 
dừng chân đầu tiên trong chuyến đi Đông Nam Á, tư vấn với giới 
lãnh đạo Đảng cộng sản khắp khu vực. Lefranc và Nguyễn Ái Quốc 
từng quen biết nhau đầu thập niên 1920, hai người có mối liên lạc 
với Liên đoàn Thanh Niên Cộng sẵn ở Paris, Nguyễn Ái Quốc nhân 
cơ hội cuộc gặp này muốn xẻ bớt gánh nặng bản thân đối với 
người khách của mình. Lefranc tức khắc chuyển những lời phàn 
nàn của Quốc tới Noulens. Ủng hộ những yêu cầu Nguyễn Ái Quốc 
về tăng quỹ hoạt động, Lefranc kết luận: “Chúng ta cũng cần xem 
xét cách tốt nhất sử dụng ông ta. Ông Quốc có thể làm nhiều việc hơn 
là công việc liên lạc, phiên địch và ở đây ông chỉ làm việc đó thôi. Do 
làm nhân viên liên lạc, ông bị tách khỏi Đông Dương, vì thế ông ta có 
thể làm việc (công việc chính trị) không chính thức”. Xin lưu ý, 
Nguyễn Ái Quốc một trong những đặc vụ dầy dạn kinh nghiệm, 
làm việc có hiệu quả nhất trong khu vực. Lefranc dự định đưa 
Quốc tới Thượng Hải để nắm công việc Đông Dương dưới sự chỉ 


đạo trực tiếp Văn phòng Viễn Đông, cùng với một người nào đó 
được chỉ định làm công tác liên lạc ở Hong Kong. Lefranc xác 
nhận, kể từ tháng Mười, Đảng cộng sản Đông Dương chưa hề 
nhận được những chỉ thị từ Moscow và giới lãnh đạo Đảng gần 
như bị cô lập. Lefranc kết luận, giá như Nguyễn Ái Quốc ở Thượng 
Hải, Đảng có thể hoạt động tốt hơn. 

Hai tuần sau, Lefranc tới Sài Gòn. Do được Nguyễn Ái Quốc báo 
trước, Trần Phú cử Ngô Đức Trì, một cộng sự đã tham dự hội nghị 
tháng 10-1930, tới gặp Lefranc trước khách sạn Sài Gòn Palace. 
Ngô Đức Trì, vừa thay thế Nguyễn Phong Sắc trong Ban Thường 
Vụ vì Sắc đang bận trong cuộc nổi dậy ở Trung Kỳ, Trì mong gặp 
Lefranc vì hai người từng biết nhau khi học tại Trường Stalin ở 
Moscow. Ngày 23-3-1931, Trì gặp Lefranc tại buồng của Lefranc 
trong khách sạn, sau đó thu xếp Lefranc gặp hai uỷ viên Ban 
Thường Vụ tại nhà Trần Phú vào ngày hôm sau. Sau khi nhận báo 
cáo của họ về tình hình ở Đông Dương, Lefranc chuyển tiền vào 
quỹ để trợ giúp Đảng hoạt động, thông báo Noulens muốn gặp giới 
lãnh đạo Đảng cộng sản Đông Dương càng sớm càng tốt. Ông cũng 
nói, Nguyễn Ái Quốc sẽ sớm chuyển tới Thượng Hải để có điều 
kiện dễ dàng liên lạc giữa lãnh đạo đẳng và Quốc tế Cộng sản. Sau 
khi gửi một danh thiếp cho Nguyễn Ái Quốc cho ông biết nơi ở của 
mình, Lefranc rời Sài Gòn ngày 27-3-1931. 

Lúc này, những cố gắng của Pháp lập lại trật tự và luật pháp ở 
các tỉnh miền Trung bắt đầu mang lại một số kết quả, dù các quan 
chức thuộc địa thú nhận, những người cộng sản vẫn còn có mặt 
trong dân chúng địa phương. Các cuộc tấn công của chính phủ vào 
những làng mạc do lực lượng nổi dậy chiếm giữ và những hành 
động bạo lực do những người ủng hộ phong trào đang bắt đầu bị 
tác động. Những đẳng bộ địa phương hết dần cán bộ, vũ khí, tiền 
bạc, và cảm giác tuyệt vọng bắt đầu lan khắp nội bộ phong trào. 


Những điều kiện đó ảnh hưởng tới nhiều người trung lập, khiến 
họ bắt đầu cộng tác với nhà cầm quyền. Cảnh sát cũng có một số 
thành công trong việc bắt giữ những người lãnh đạo Đẳng và thu 
được thông tin qua thẩm vấn họ (do tra tấn). Tù nhân thường bị 
đánh bằng bằng dùi cui, bị treo lên tường hoặc thậm chí bị gí điện 
vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể. Những thành công của 
Pháp trong việc dẹp bất ổn đã tạo ra nỗi khiếp sợ và chia rễ trong 
phong trào, lo sợ gián điệp chui vào hàng ngũ đã trở thành căn 
bệnh địa phương. Khi Nguyễn Đức Cảnh, một cựu trào cách mạng, 
người đã tham dự hội nghị tháng 5-1929 của Hội, bị nhà cầm 
quyền thực dân ở Hà Tĩnh bắt, Tỉnh uỷ thông báo, quyết định ám 
sát ông trong tù để ông khỏi phản bội những người khác trong 
phong trào. Trong một thông báo khác, theo báo cáo Tỉnh uỷ, bất 
kỳ người Việt Nam nào bị nghi ngờ có quan điểm có lợi cho bọn đế 
quốc - chẳng hạn một thương gia, một địa chủ, hoặc thậm chí một 
người hầu việc trong nhà - có thể bị kết tội tử hình. 

Cuối tháng 3-1931, Trần Phú triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ 
Hai Ban Chấp hành Trung ương tại Sài Gòn. Dù không có tin tức 
chính xác của cuộc thảo luận, nhưng khi kết thúc cuộc họp, một 
nghị quyết dũng cảm đưa ra tuyên bố phong trào đang có nhiều 
triển vọng do tình hình thế giới cũng như qua những cố gắng khẩn 
trương của Đảng. Nhưng bản nghị quyết thừa nhận, vẫn tồn tại 
những vấn đề nghiêm trọng. Phong trào ở các tỉnh miền Bắc hầu 
như hoàn toàn suy sụp do thiếu sự lãnh đạo của Xứ uỷ Bắc Kỳ, 
một vấn đề mà Ban Chấp hành Trung ương quy cho tàn dư do ảnh 
hưởng “riểu tư sản” (di sản Hội Thanh Niên Cách mạng) trong Xứ 
uỷ. Do đó, những cán bộ địa phương không tuyển lựa một cách 
hiệu quả từ công nhân nhà máy và dân nghèo nông thôn. Bản nghị 
quyết kêu gọi cố gắng mở rộng đấu tranh giai cấp trong nông dân, 
xây dựng nhiều chỉ bộ Đẳng trong nhà máy, cắt đứt ảnh hưởng 


của những đảng phái dân tộc chủ nghĩa trong quần chúng. 

Vài ngày sau khi kết thúc hội nghị toàn thể, mật thám Pháp dò 
ra trụ sở Ban Thường Vụ tại Sài Gòn và vây ráp trong lúc Ban 
Thường Vụ đang họp với các uỷ viên Xứ uỷ Nam Kỳ. Tất cả mọi 
người tại cuộc họp bị bắt trừ Tổng Bí thư Trần Phú. Ông tình cờ 
đến nhà vệ sinh trong vườn đúng lúc cảnh sát ập tới, ông cố gắng 
tránh bọn mật thám đuổi theo bằng cách thoát qua cổng hậu. 
Trong số những người bị bắt có Ngô Đức Trì, người đã phản bội 
các đồng chí của mình khi bị tra tấn. Đến 17-4-1931, Trần Phú là 
thành viên duy nhất của giới lãnh đạo Đảng vẫn còn lẩn trốn. 

Ngay hôm ấy, Trần Phú viết một báo cáo lộn xộn gửi Văn phòng 
Viễn Đông, ông thuật lại chi tiết sự kiện tại hại này. Ông đổ lỗi tai 
hoạ vào những phần tử nằm trong đảng, tiếp tục hành động trên 
cơ sở của những chính sách sai lầm được ban bố bởi sự lãnh đạo 
trước đây. Trần Phú phàn nàn, Đẳng cộng sản Đông Dương vẫn 
chưa phải đảng vô sản, mà là một đẳng của tất cả các tầng lớp bị 
áp bức. Việc thiếu công nhân trong tổ chức dẫn đến “tư tưởng tiểu 
tư sản” và đối lập với đường lối chính sách bởi những phần tử 
nằm trong Xứ uỷ Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Trần Phú vẫn bày tỏ sự lạc 
quan về tương lai của phong trào, đánh giá, có khoảng 2.400 đẳng 
viên đủ tài đức, so với chỉ có 1.600 ở tháng Mười. Hơn 63.000 dân 
nghèo gia nhập phong trào so với 2.800 vào tháng Tám. Để đảm 
nhận trách nhiệm như thế, ông yêu cầu tăng tiền quỹ hoạt động. 

Khi Trần Phú trong vòng nguy hiểm phải lẩn tránh bàn tay mật 
thám, Hilaire Noulens ở Thượng Hải và Nguyễn Ái Quốc ở Hong 
Kong cùng nhau cố gắng tháo gỡ tình hình. Vào tháng 4-1931, 
Noulens viết cho Quốc, cho biết ông từng nhận những báo cáo của 
Quốc về những vấn đề nghiêm trọng ở Đông Dương và xác nhận, 
đang chuẩn bị một báo cáo chi tiết tình hình và sẽ nhanh chóng 


gửi tới Hong Kong. Trong lúc chờ đợi, ông bày tỏ sự không hài 
lòng trước việc thiếu tin tức mà ông nhận từ Quốc về tình hình 
Đông Dương. 

“Chúng tôi thiếu tin tức trong những thư của anh, về tình hình nội 
bộ đẳng và những hoạt động của các hiệp hội khác nhau. Có quá ít tin 
tức vì sao và những người bị bắt như thế nào, để rút ra bài học làm 
sao tránh bị bắt trong tương lai”. Noulens kết luận, sẽ “không thực 
tế” nếu Nguyễn Ái Quốc chuyển tới Thượng Hải vào lúc này. Tất 
cả những biện pháp chuẩn bị sơ bộ được chấp thuận trên đây, có 
thể sẽ được thực hiện trước khi đủ điều kiện để nói tới việc tổ 
chức một cuộc họp khác. 

Ngày 20- 4-1931, vẫn còn chưa biết về làn sóng bắt bớ mới ở 
Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc viết cho giới lãnh đạo Đảng cộng 
sản Đông Dương tại Sài Gòn một danh sách những phê bình theo ý 
Noulens. Về đề xuất của Xứ uỷ Trung Kỳ, tên của Đảng không nên 
thay đổi chính thức cho tới khi nào thành lập hai tổ chức đảng 
riêng rẽ ở Campuchia và Lào, Quốc né tránh, giải thích, chỉ thị 
Cộng sản Quốc tế đề nghị đẳng mới giúp đỡ thành lập các chỉ bộ 
từ những người thuộc tầng lớp lao động ở cả hai xứ bảo hộ. 

Dù vậy, Nguyễn Ái Quốc lo lắng về vai trò của chính mình. 
Ngày 24 - 4-1931, trong bức thư thứ hai gửi về Sài Gòn, phàn nàn 
ông chỉ là “một hộp thư” không hơn không kém và nói, đã yêu cầu 
Văn phòng Viễn Đông bổ nhiệm người thay và cử ông làm nhiệm 
vụ mới. Trong lúc chờ đợi, ông phản ứng một cách bực dọc trước 
những lời phàn nàn của Trần Phú bằng một danh sách vạch rõ 
rằng giá như báo cáo từ Ban Thường Vụ tới Hong Kong đều đặn, 
ông không phải dựa vào tin tức do đẳng bộ địa phương cung cấp. 
Ông nói, thật không may Ban Thường Vụ đã không liên lạc với Văn 
Phòng Phương Nam của Quốc theo quy tắc thường kỳ, và tin tức 


về tình hình ở Bắc và Trung bộ Việt Nam không tới được Hong 
Kong kể từ tháng 12. Dù Quốc thừa nhận, hoàn cảnh ở Đông 
Dương là khó khăn, song ông nhấn mạnh, cần phải cung cấp tin 
tức cho những đơn vị quản lý ở ngoài nước về tình hình Đông 
Dương. Nói khác đi, chẳng có cách nào đưa chỉ đạo và hướng dẫn 
cho những đơn vị như thế. 

Trần Phú không nhận được bức thư này. Ngày 18-4-1931, một 
ngày sau khi bức thư đài giòng do chính ông viết chưa tới Thượng 
Hải, ông bị nhà cầm quyền Pháp bắt. Vài tháng sau, Trần Phú chết 
trong tù. Có nhiều sự giải thích khác nhau quanh cái chết của ông. 
Nhà cầm quyền thuộc địa báo cáo với Paris, ông chết do lao phổi, 
nhưng những nguồn tin của Đảng, ông bị tra tấn đến chết. Ngô 
Đức Trì và Nguyễn Trọng Nghĩa, hai uỷ viên Ban Thường Vụ, cũng 
trong tù. Khi Nguyễn Phong Sắc bị xử tử vào tháng 4-1931, Đảng 
hoàn toàn bị mất sự lãnh đạo trong nước. 

Sự đàn áp của Pháp đối với sự bất ổn ở các tỉnh ở Trung Kỳ tiếp 
tục tàn bạo. Theo báo cáo của mật thám, đến cuối mùa xuân 1931 
ít nhất 2.000 người chết, và 51.000 người ủng hộ phong trào bị 
giam cầm. Các tài liệu của Đảng bị Pháp tịch thu cho thấy chiều 
hướng gia tăng sự tuyệt vọng, mất chí khí và sự ẩu đả lẫn nhau 
trong nội bộ, nhà cầm quyền địa phương không ngừng tẫn công 
những người nổi dậy. Như một nhà sử học của Đảng kể lại sau 
này: 

Ở Quảng Ngãi các cuộc biểu tình thông thường khoàng 300 đến 
500 người xẫẵy ra trong những tháng đầu năm 1931... Sau tháng 
5-1931, những cuộc biểu tình bạo lực kèm theo với tử hình những kẻ 
phản bội. Cuộc biểu tình lớn nhất xảy ra tại Bồng Sơn, tỉnh Bình Định 
ngày 23-7. Ba đoàn người biểu tình, vũ trang bằng dao, gậy và súng, đi 
đọc quốc lộ, đẫn cây làm chướng ngại vật, cắt dây điện thoại và đốt ô 


tô họ gặp dọc đường. Vài người giàu có bị giết. 

Cùng với sự đàn áp phong trào của chế độ thực dân, nạn hạn 
hán lan rộng ở các tỉnh Trung Kỳ. Một báo cáo của Pháp viết tháng 
7-1931, do mất mùa, 90 phần trăm dân chúng huyện Nam Đàn 
(Nghệ An) bị đói. Ngay cả những người ôn hoà như Bùi Quang 
Chiêu cũng ghê tổởm sự đàn áp hung bạo của Pháp. Dù các tỉnh 
Trung Kỳ bấy giờ yên tĩnh, tờ Tribune Indochinoise - Diễn Đàn 
Đông Dương - của ông nói, đó là “sự yên lặng của chết chóc”. 

Ngày 12-5-1931, Hilaire Noulens gửi Nguyễn Ái Quốc bài dài 
phê phán về tình hình xảy ra ở Đông Dương. Noulens phê bình giới 
lãnh đạo đảng đi trệch đường lối chỉ đạo của Cộng sản Quốc tế 
trong một số mặt. “Nổi dậy” - đảng dán nhãn cho cuộc nổi dậy còn 
non yếu chống lại chế độ thực dân - chẳng có giá trị gì với chủ 
nghĩa cộng sản và những hành động lật đổ như bắn vào cảnh sát 
và những hành động khủng bố cá nhân sẽ chỉ làm tổn thương 
phong trào, mang tính anh hùng rơm. Những cuộc họp quá dài và 
công tác bí mật thường lỏng lẻo, đồng thời công việc tổ chức trong 
quần chúng thường lôi thôi, nhếch nhác. Tuy vậy, Noulens hứa sẽ 
cố gắng tới mức tối đa để phong trào cách mạng thế giới chú ý 
tình hình Đông Dương. Trong lúc chờ đợi, ông kết luận, “bằng mọi 
cách, hãy viết cho chúng tôi về công việc của đồng chí kể cả thành tích 
và khuyết điểm v.v... ”... 

Trong lúc chờ trả lời đề nghị của ông được chuyển đi Thượng 
Hải, Nguyễn Ái Quốc ở lại Hong Kong. Ông từng sống nhiều tháng 
trong một căn hộ ở Cửu Long, dính vào mối tình lãng mạn với 
Nguyễn Thị Minh Khai, uỷ viên dự khuyết tại hội nghị toàn thể 
tháng 10-1930. Cũng như bản thân Nguyễn Ái Quốc, “Duy” (bí 
danh của Nguyễn Thị Minh Khai) là cầu nối giữa quá khứ và hiện 
tại. Sinh năm 1910 trong một gia đình danh tiếng ở Hà Đông, gần 


Hà Nội, Minh Khai là cháu gái một quan chức ở Bắc Giang, người 
đã có học vị phó bảng. Cha của cô, Nguyễn Văn Bình, từng học 
tiếng Pháp nhưng sau khi trượt cuộc thi tuyển công chức, quyết 
định làm viên chức hoả xa ở Vinh sau năm 1907. Sau khi học 
trường nữ sinh tiểu học ở Vinh, Minh Khai chuyển sang trường 
trung học khi mười bốn tuổi. Tại đây, cô được Trần Phú truyền bá 
tư tưởng cách mạng, Trần Phú thuyết phục cô gia nhập Đảng Tân 
Việt. Đẹp và thông minh, cô tới Hong Kong, đã lọt vào mắt Quốc. 

Người ta vẫn không biết rõ mối quan hệ lãng mạn của Minh 
Khai với Nguyễn Ái Quốc ra sao, họ đã làm đám cưới hay chưa cho 
đến nay vẫn không rõ. Mối quan hệ trước đây của Quốc với Tuyết 
Minh, người vợ Trung Hoa của ông ở Quảng Đông, có lẽ đã chấm 
dứt sau khi ông rời Trung Quốc tháng 4-1927, mặc dù có một số 
tin đồn, Tuyết Minh tình cờ gặp ông sau khi ông cư trú ở Hong 
Kong đầu năm 1930. Nếu vậy, mối tình này không được hàn gắn. 
Lâm Đức Thụ, đồng sự một thời của Nguyễn Ái Quốc trong Hội, kể 
với mật thám, Tuyết Minh chê Quốc quá già so với cô và đã đồng ý 
lấy ông chỉ vì túng thiếu. Cảm nghĩ của Quốc trong vấn đề này 
không rõ ràng, nhưng khoảng một năm sau khi rời Quảng Châu, 
ông viết cho Tuyết Minh một bức thư ngắn, thư này Thụ đưa cho 
mật thám Pháp: “Dù chúng ta xa nhau gần một năm, tình cằm của 
chúng ta vẫn còn, dù không nói lên lời. Anh muốn nhân địp này gửi tới 
em vài dòng để em an tâm, và nhờ em chuyển những lời chúc tốt nhất 
tới mẹ em”. 

Mối quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc với Tuyết Minh chấm dứt, 
mùa xuân 1931 ông có cảm tình với nữ liên lạc Việt Nam trẻ tuổi 
và đề nghị Văn phòng Viễn Đông cho phép cưới. Trong một bức 
thư gửi Quốc vào tháng 4-1931, Noulens đáp, cần biết ngày cưới 
trước hai tháng. Không lâu sau, Minh Khai bị cảnh sát Anh bắt ở 
Hong Kong vì tình nghi dính líu đến những hoạt động lật đổ. Vì cô 


khai là công dân Trung Hoa mang tên Trần Thái Lan, nên bị chuyển 
giao cho chính quyền Trung Hoa ở Quảng Châu và bị tống giam vài 
tháng trước khi được thả do không đủ chứng cớ. 

Thái độ của Nguyễn Ái Quốc trước việc Minh Khai bị bắt và bị 
dẫn độ vẫn còn là bí ẩn. Trong thư gửi Noulens cuối tháng 4 hoặc 
đầu tháng 5-1931, ông coi đó là một tai nạn, nhấn mạnh một cách 
ngắn gọn, một trong các đồng chí làm nhiệm vụ liên lạc trong văn 
phòng ông đã bị nhà cầm quyền theo dõi. Ông quay lại vấn đề tình 
thế của chính mình và lặp lại yêu cầu của ông được chuyển đi 
Thượng Hải. Ông đề nghị “Hãy làm những gì mà ông có thể làm 
được cho tôi, dù đó là điều khó chịu”. 

Trong lúc Nguyễn Ái Quốc chờ tin tức phản hồi về đề nghị của 
mình, Serge Lefranc vẫn đang tiếp tục chuyến đi khắp Đông Nam 
Á. Sau khi dừng chân tại Sài Gòn, Lefranc tới một vài nước khác 
trong khu vực và sau đó lên tàu thuỷ President Adams tới 
Singapore, thuộc địa Anh. Dù đóng vai thương gia, mục đích của 
ông, hội ý với những người lãnh đạo Đảng cộng sản Malaysia và 
chuyển thông tin về hoạt động của đẳng này tới Nguyễn Ái Quốc ở 
Hong Kong và Hilaire Noulens ở Thượng Hải, cả hai đang háo hức 
hàng tháng trời mong ngóng. Được Nguyễn Ái Quốc gửi thư báo 
trước chuyến đi của Serge Lefranc, lãnh tụ Đẳng cộng sản Malaysia 
Phó Đại Khánh, Hoa Kiều, trước đây từng hợp tác với Nguyễn Ái 
Quốc thành lập Đẳng cộng sản Xiêm, thu xếp gặp Lefranc bí mật ở 
bến cảng Collier, dọc bờ biển Singapore. 

Nhà cầm quyền Anh ở London từ lâu đã biết chuyến đi của 
Lefranc, ra sức truy tìm trong thời gian ông dừng chân ngắn ở Ấn 
Độ và Ceylon, nhưng họ đã mất dấu vết. Tuy nhiên, giờ đây họ gặp 
may. Phó Đại Khánh bị cảnh sát theo dõi ở Singapore do ông liên 
lạc với Tan Malaka, đẳng viên Đảng cộng sản Indonesia. Khi được 


tin Phó và một đồng sự đã gặp một người châu Âu mang tên 
Lefranc ở bến cảng Collier, cảnh sát địa phương kết luận, Lefranc 
có thể là Joseph Ducroux người mà London đã cảnh báo họ. Sau 
khi bắt Lefranc và những người tiếp xúc với ông, cảnh sát khám 
phòng ông ở khách sạn và thu giữ toàn bộ giấy tờ. Lefranc không 
cẩn thận đối với những tài liệu cần phải huỷ bỏ, trong mớ giấy tờ 
đó có những bức thư của Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong (với bí 
danh T. V. Vương), và của Noulens ở Thượng Hải. Dựa trên những 
chứng cớ này, Lefranc và những người tòng phạm với ông bị xử án 
ở Singapore và bị kết án tù, đồng thời cảnh sát địa phương đánh 
điện thông báo cho cảnh sát Anh ở Hong Kong và Thượng Hải. 

Lúc 2 giờ sáng ngày 6-6-1931, cảnh sát Anh tới căn hộ của Quốc 
ở khu đông dân cư ở Cửu Long. Ở đây họ phát hiện một người đàn 
ông trong căn hộ ở tầng hai cùng với một thiếu nữ Việt Nam. 
Người đàn ông nhận mình là người Trung Quốc mang tên T.V. 
Vương, còn người phụ nữ nhận mình là cháu gái của ông, Lý Sâm. 
Nhiều bài luận văn chính trị và những bản tuyên ngôn bị thu giữ 
tại căn hộ, khẳng định, người đàn ông này chính là Nguyễn Ái 
Quốc, nhà cách mạng kỳ cựu của Quốc tế Cộng sản. Người thiếu 
nữ sau này được biết là Lý Ưng Thuận, vợ của Hồ Tùng Mậu. Việc 
Nguyễn Ái Quốc bị bắt là một thiệt hại lớn lao, nó không chỉ làm 
gián đoạn mối liên lạc vốn đã mong manh với các đảng viên ở 
Đông Dương mà còn có nguy cơ giao ông vào tay người Pháp, hoặc 
triều đình An Nam. Nếu việc đó xảy ra, vai trò tương lai của ông là 
một đặc vụ Gộng sản Quốc tế và lãnh tụ phong trào cách mạng 
Việt Nam sẽ lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. 


(HUUNG 


$ÍUUTIIIA0 (Ỳ\U IIUIA IÍ 


Việc bắt Nguyễn Ái Quốc năm 1931 ở Hong Kong là một phần 
trong hàng loạt chiến dịch lớn của chính quyền thực dân vây bắt 
những nhà hoạt động cộng sản khắp Đông Á. Chiến dịch mở màn 
vào đầu tháng 6-1931, bằng việc bắt Serge Lefranc ở Singapore, 
điệp vụ Cộng sản Quốc tế, đang thực hiện chuyến đi Đông Nam Á 
thay mặt Ban Bí thư Liên đoàn Thương Mại Thái Bình Dương ở 
Thượng Hải. Ngày 5-6-1931, Lê Quang Đạt, đẳng viên Đảng cộng 
sản Đông Dương, người được Quốc chỉ định làm liên lạc với Văn 
phòng Viễn Đông, bị bắt tại tô giới Pháp ở Thượng Hải. Sáng sớm 
hôm sau, Nguyễn Ái Quốc và đồng sự của ông Lý Sâm bị bắt ở 
Hong Kong. Vài ngày sau, Hilaire Noulens và vợ bị cảnh sát thành 
phố bắt tại một khu cư dân Quốc tế ở Thượng Hải. Noulens, danh 
tính của ông vẫn bí ẩn đối với nhà cầm quyền thực dân, tự nhận 
mình một công dân BỈ, nhưng ngay sau đó người ta phát hiện ông 
có vài hộ chiếu mang tên khác nhau, quốc tịch khác nhau và lời 
khai của ông bị lãnh sự BỈ ở Thượng Hải bác bỏ. 

Dù không có chứng cớ Noulens làm điều gì sai trái trong bất cứ 
hành động tấn công ở khu cư dân quốc tế, nhưng các quan chức an 
ninh châu Âu tin vai trò bí mật của ông là đại diện Cộng sản Quốc 
tế ở Viễn Đông. Sau vài ngày tạm giam ở Thượng Hải, Noulens và 


vợ bị giao cho chính quyền Trung Hoa ở tỉnh Giang Tô, ông bị tống 
giam sau khi bị xử án ở thành phố Nam Kinh. Nhờ những cố gắng 
của Cứu Tế Đỏ (do Liên Xô tài trợ), cuối cùng Noulens và vợ được 
thả tự do và trở lại Moscow. 

Trong lúc ấy, Nguyễn Ái Quốc (tự nhận là nhà báo Trung Hoa 
Tống Văn Sơ) bị bắt mà không có trát của toà, đồng thời cảnh sát 
địa phương thu được những bằng chứng có thể khép ông vào 
những hoạt động lật đổ do Cộng sản Quốc tế xúi giục. Dù ông 
không vi phạm luật pháp ở Hong Kong, nhưng cảnh sát Anh không 
cho phép dùng lãnh địa Anh để xúi giục sự bất ổn ở những nước 
lân bang. Chính quyền địa phương tin chắc người bị bắt chính là 
Nguyễn Ái Quốc. Một số tìm cách trao ông cho nhà cầm quyền 
Pháp ở Đông Dương. Nhưng có một hiệp định Pháp - Anh không 
cho phép dẫn độ những người hoạt động chính trị, nên chỉ có thể 
ra trát trục xuất ông ra khỏi đất Hong Kong. Sau khi xác định Tống 
Văn Sơ chính là Nguyễn Ái Quốc, chính phủ Hong Kong đã quyết 
định sáu ngày sau khi bắt giữ ông, sẽ làm thủ tục điều tra theo 
pháp lý để ra lệnh trục xuất. Thời bấy giờ việc trục xuất thường 
được tiến hành trên một tàu thuỷ đặc biệt, chạy tới một cẳng đặc 
biệt và diễn ra dưới sự canh gác của cai tù có vũ trang. 

Dù Nguyễn Ái Quốc không trình được hộ chiếu, nhưng nói ông 
có hộ chiếu mang tên Tống Văn Sơ, khẳng định không phải người 
Việt Nam mà là người Trung Quốc. Những trường hợp như thế 
này, thủ tục thông thường phải tiến hành điều tra để xác định 
danh tính thực và nơi sinh người bị bắt trước khi ra quyết định xử 
lý. Cuộc điều tra như thế tiến hành ngày 10-7-1931, nói bằng tiếng 
Anh, người tù phủ nhận là Nguyễn Ái Quốc, sinh quán Đông Hưng, 
thị trấn nhỏ ở tỉnh Quảng Đông gần biên giới Đông Dương. Ông 
tuyên bố đã từng tới Pháp, nhưng không đến nước Nga Xô viết, 
cũng chưa từng liên hệ với Cộng sản Quốc tế. Ông khẳng định là 


người theo chủ nghĩa quốc gia, không phải cộng sản. Ông phủ 
nhận sự quen biết với Serge Lefranc, nhưng thú nhận đã ký tên vào 
bưu thiếp được tìm thấy trong túi của Lefranc ở Singapore. Ông 
tranh cãi kịch liệt chống lại việc bị trục xuất về Đông Dương, yêu 
cầu dẫn độ về nước Anh. 

Trước khi kết thúc phiên điều trần trục xuất, Nguyễn Ái Quốc 
bắt đầu nhận được sự giúp đỡ hợp pháp từ một cơ sở bất ngờ. Có 
nhiều giả thuyết đưa ra. Tại sao vị luật sư trẻ tuổi ở Hong Kong 
Frank Loseby lại dính vào vụ này? Gó giả thuyết cho rằng, có một 
nhân viên trong văn phòng của Frank Loseby là người Việt Nam 
nhờ ông làm việc này. Trong hồi ký của mình, Hồ Chí Minh giải 
thích, ông và Loseby từng có một tình bạn không ai biết ở Hong 
Kong. Theo nguồn tin ở Hà Nội ngày nay, Loseby được Cứu Tế Đỏ 
Quốc tế và Hội phản đế (một tổ chức đóng ở Moscow chuyên trợ 
giúp cho những người cấp tiến xuất chúng bị bắt ở những nước tư 
bản) chính thức thuê làm luật sư bào chữa cho Nguyễn Ái Quốc. 

Loseby ngay lập tức tham gia vụ kiện. Bị từ chối khả năng một 
lệnh dẫn độ, chính phủ Pháp ở Đông Dương - đang theo dõi sát 
cuộc điều tra - thông qua tổng lãnh sự Pháp ở Hong Kong đề nghị 
thông báo khi nào và bằng cách nào Nguyễn Ái Quốc bị trục xuất 
khỏi thuộc địa Anh. Tuy nhiên, Loseby cảnh báo chính quyền Hong 
Kong rằng nếu áp dụng những thủ tục trục xuất thông thường, 
Nguyễn Ái Quốc và Lý Sâm - người phụ nữ trẻ bị bắt cùng với ông 
- bị đặt vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, vì Pháp sẽ bắt ông tại điểm 
rời tầu và đưa về Đông Dương để xử án. Do vậy Loseby đề nghị 
cho phép Quốc và Lý Sâm được rời đi theo cách tự họ thu xếp và 
tới một nơi họ lựa chọn. 

Thống đốc Hong Kong miễn cưỡng đồng ý. Ngày 24 tháng 7, 
Loseby gọi điện tới Văn phòng Thuộc địa ở London nói có thể 


Nguyễn Ái Quốc sẽ được trả tự do, với điều kiện ông phải rời 
Hong Kong trong vòng bẩy ngày. Thống đốc Hong Kong thú nhận 
việc trục xuất Quốc về Đông Dương, đơn thuần chỉ là nguy trang 
việc dẫn độ và đã “chống lại những nguyên tắc của nước Anh”. 

Đến lúc này, những thông cáo báo chí do Cộng sản Quốc tế tài 
trợ và những chi nhánh đăng tải việc bắt Nguyễn Ái Quốc để thu 
hút dư luận khắp thế giới. Jules Cambon, đại sứ Pháp ở London, 
đã bày tổ mối quan tâm của chính phủ Pháp đối với sự kiện này, 
nói rõ, Quốc là “một kẻ nguy hiểm quốc tế” và không cho phép được 
trả tự do. Dù Paris không có lý lẽ hợp pháp yêu cầu dẫn độ Nguyễn 
Ái Quốc về Đông Dương, Cambon muốn nhà cầm quyền Anh biết 
quan điểm của Pháp về việc này. Cambon cũng lặp đi lặp lại đề 
nghị của Tổng lãnh sự Pháp ở Hong Kong, Nguyễn Ái Quốc sẽ bị 
trục xuất theo cách “tạo điều kiện dễ dàng cho nhiệm vụ của Toàn 
quyền Đông Dương”. BỘ ngoại giao Anh, muốn làm hài lòng Pháp 
về vấn đề liên kết trong việc chống những hoạt động lật đổ, đồng 
ý với yêu cầu của Tổng lãnh sự Pháp, đề xuất Quốc sẽ bị trục xuất 
về An Nam, như Paris yêu cầu. 

Đề xuất của Bộ ngoại giao Anh làm nổ ra làn sóng tranh luận tại 
Văn phòng Thuộc địa ở London qua việc trao Nguyễn Ái Quốc cho 
Pháp. Một số quan chức cảm thấy ông không phạm điều gì chống 
lại luật pháp Anh, lý do duy nhất trục xuất chỉ vì ông là người 
cộng sản. Điều này, theo lời một quan chức, chẳng khác gì “quàng 
thòng lọng Pháp vào cổ ông ta”. Nhưng người khác cho rằng phải 
trao cho người Pháp. Một quan chức thuộc địa ghi nhận vào tháng 
8-1931: 

Cá nhân tôi ủng hộ việc trả người đàn ông này về tổ quốc ông ta 
như Bộ ngoại giao Anh đã đề xuất. Ông là một trong những người kích 
động tai hại nhất đang bị nằm trong túi, sau khi bắt Lefranc ở Thượng 


Hải. Chỉ vì kém may mắn chúng ta không đủ chứng cớ bỏ tù ông ta tội 
hoạt động cách mạng ở Hong Kong. 

Chỉ vì tỉnh thần thượng võ nên đã nghiêng về hướng cho phép người 
đàn ông này đi tới Nga thay vì trao ông ta vào tay kẻ thù, nhưng tôi 
nghĩ đây là một trường hợp cần tước bỗ bằn tính cao thượng này. Tội 
ác của kẻ làm cách mạng ở An Nam là những việc làm tỉ tiện bẩn thỉu, 
bao gồm các kiểu giết người, thậm chí đốt phá công sở và tra tấn 
người tới chết. Với những tội ác kiểu này, cá nhân Nguyễn phải chịu 
trách nhiệm, dù những sự việc sẵy ra ông chỉ đạo từ xa chứ bằn thân 
không tự tay nhúng vào. 

Ngoài ra, nếu được thả tự do, ông ta sẽ tiếp tục xúi giục gây tội ác, 
tôi hoàn toàn đồng ý với Bộ ngoại giao và chính phù Pháp, đây là lợi 
ích chung của văn minh Đông phương mà các chính quyền thuộc địa 
nên sát cánh cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau để triệt bỏ những kiểu tội ác 
này, loại tội ác có tính lây lan cao. 

Do yêu cầu của Bộ ngoại giao Anh, Thống đốc Hong Kong ra 
lệnh mới trục xuất Quốc về thẳng Đông Dương. Để chặn trước khả 
năng này, Loseby tới Toà Thượng Thẩm Hong Kong yêu cầu lệnh 
đình quyền giam giữ để bắt buộc có phiên toà công khai. Ngày 
14-8 -1931, Toà Thượng Thẩm triệu tập để nghe vụ án. Trong thời 
gian vụ kiện kéo dài vài tuần, Loseby chống lệnh trục xuất mới của 
chính phủ, tuyên bố việc điều tra trục xuất đã sai thủ tục, bởi việc 
hỏi bị cáo về bản chất chính trị mà điều đó không nằm trong phạm 
vi mục đích ban đầu của cuộc điều tra. Khi Chánh án Joseph Kemp 
cảnh báo chính quyền Hong Kong ông có quyền chống lại lệnh trục 
xuất, một lệnh mới lập tức được thảo ra theo những điều khoản 
khác nhau của Sắc lệnh trục xuất năm 1917. Toà Thượng Thẩm 
thông qua sự thay đổi, lưu ý rằng mặc dù lệnh trục xuất hậu quả 
của nó tương đương với việc dẫn độ có thể bị chê trách về lý do 


chính sách, nhưng nó không trái với luật pháp Anh. Đòi hỏi của 
Nguyễn Ái Quốc về lệnh đình quyền giam giữ đã bị từ chối ngay 
sau đó, ông một lần nữa là đối tượng trục xuất về Đông Dương. Lý 
Sâm được lệnh thả và được phép rời Hong Kong theo cách riêng 
của cô. 

Frank Loseby đã thấy trước phán quyết của Toà Thượng Thẩm, 
ông lập tức gửi yêu cầu khẩn cấp tới Hội đồng Cơ mật ở London 
với lý lẽ quyết định này lạm dụng quyền lực hành pháp. Tiếp nhận 
vụ án, Hội đồng Cơ mật cho Nguyễn Ái Quốc một cơ hội. Vì yêu 
cầu khẩn không được xem xét suốt vài tháng, ông được chuyển từ 
nhà tù Victoria tới bệnh viện đường Bowen. Loseby thông báo cho 
nhà cầm quyền rằng nếu lệnh trục xuất về Đông Dương theo điều 
khoản 6 Sắc lệnh trục xuất bị huỷ bỏ, Quốc đồng ý chủ động rời 
Hong Kong theo cách riêng. Ông yêu cầu cho phép tạm thời tới 
nước Anh. 

Tuy không ốm nặng, nhưng Nguyễn Ái Quốc kiệt quệ và hốc 
hác. Trong hồi ký, ông phàn nàn ở Hong Kong bị giam trong ngục 
tối, bị hành hạ, thức ăn là gạo hẩm, cá ươn, một chút thịt bò. Đôi 
khi, ông cũng thoáng qua sự tuyệt vọng trong giây lát vì không 
được thả. Ông kể bắt rệp, chấy rận là thứ tiêu khiển duy nhất. Để 
giết thời gian ông cũng hát hoặc làm thơ và viết thư cho bạn bè 
trên những mẩu giấy ông tìm được trong tù. 

Theo một số nguồn tin, tại bệnh viện đường Bowen ông cũng 
được ở phòng tương đối tiện nghi và được ngài thư ký thuộc địa 
và vợ (bạn thân của bà Loseby), cũng như một số người châu Âu 
khác tới thăm thường xuyên. Do thức ăn trong bệnh viện không 
đủ, Frank Loseby đặt thêm đồ ăn từ một nhà hàng địa phương. 
Nguyễn Ái Quốc dùng thời gian nhàn rỗi đọc sách, viết báo cáo, 
viết một cuốn sách bằng tiếng Anh về triết lý bản thân mình. 


Không may, vợ chồng Losebys đánh mất cuốn sách này trong Thế 
chiến II. 

Như thường lệ, Nguyễn Ái Quốc không bỏ lỡ dịp may để tuyên 
truyền cách mạng. Khách người Anh thường thăm nhà tù hoặc 
bệnh viện chăm chú nhìn nhân vật Bolsevich “lạ lùng”. Nhân viên 
người Trung Quốc và bạn bè của họ thỉnh thoảng cũng dừng lại, 
nhưng họ lễ phép hơn. Như Quốc viết trong một cuốn tự truyện: 

Một hôm, một hộ lý người Trung Quốc, người được phân công 
chăm sóc Bác (tác giả trong cuốn sách) bí mật hỗi ông: “Bác ơi, cộng 
sản là gì? Người cộng sẵn đã làm gì để bị bắt?” Cô hộ lý biết rằng 
những người cộng sẵn không phải là bọn buôn lậu, trộm cắp, hoặc giết 
người, nhưng cô không thể hiểu tại sao những người cộng sản bị bắt. 

Bác đáp “Đơn giản thôi, những người cộng sản hy vọng làm nó để 
những hộ lý Trung Quốc không phải nhận lệnh từ những người Anh 
cai trị họ”. Cô hộ lý nhìn Bác với cặp mắt mở to và đáp, “Thực thế 
ư?” 

Trong thời gian bị giam, Nguyễn Ái Quốc được phép gửi và 
nhận thư. Vài tuần sau khi bị bắt, ông gửi một bức thư cho Lâm 
Đức Thụ, cựu hội viên Hội Thanh Niên Cách mạng - bị các đồng 
chí của ông mất lòng tin vì nghỉ làm gián điệp cho Pháp. Quốc giải 
thích đang bị tù ba tuần và rất xấu hổ. Ông đau xót nói “Tôi không 
có cha mẹ. Ai sẽ làm chứng cho sự vô tội của tôi?” Quốc khẩn khoản 
nhờ người đồng sự một thời làm mọi cách để ông được tự do và 
thề biết ơn suốt đời. 

Đề nghị của Nguyễn Ái Quốc thật viển vông. Vài tháng sau, Thụ 
báo cáo với viên sĩ quan Pháp mà Thụ ngầm liên lạc, Quốc đề nghị 
xin 1.000 đô-la Hong Kong để có thể đi tới châu Âu sau khi được 
thả. Khi Thụ hồi âm không có tiền giúp, Quốc yêu cầu Thụ thuyết 
phục vợ bán một đồ tư trang đồng thời đề nghị Thụ giúp tổ chức 


lại Đảng, nhưng Thụ trả lời không thể làm được, vì các đồng chí 
vẫn nghi ngờ ông. Dù Thụ khước từ và thực tế Nguyễn Ái Quốc 
phải biết Lâm Đức Thụ là kể phản bội, song ông vẫn liên lạc thư 
từ. Cuối tháng 11 -1931, ông viết cho Thụ rằng sức khoẻ của ông 
tồi tệ và thường ho ra máu. Ông đau xót nói rằng “nếu căn bệnh 
này tiếp tục, tôi sợ sẽ chết trong tù. Nhưng tôi tin Ở mệnh Trời”. Ông 
khuyên Lâm Đức Thụ đừng thăm ông để tránh rắc rối với chính 
quyền. 

Thực vậy, đây có thể là thời gian cô đơn nhất của ông. Người 
tình của ông, Nguyễn Thị Minh Khai trẻ tuổi, hiện đang trong nhà 
tù Trung Hoa. Cha ông đã mất hai năm trước ở Nam Kỳ, trong 
cảnh nghèo túng. Quốc đã cố gắng giữ liên lạc qua thư từ với anh 
trai và chị gái. Ông Khiêm, anh trai ông, bị Pháp tống tù vì những 
hoạt động lật đổ năm 1914. Năm 1920, sau khi được thả, ông 
Khiêm bị cảnh sát Huế theo dõi, ở đó ông hành nghề bốc thuốc 
kiêm thầy địa lý, một công việc cho phép ông kín đáo thu xếp 
những hoạt động bí mật. Ông cũng nghèo khó, năm 1926 Quốc bí 
mật gửi một số tiền nhỏ qua sự giúp đỡ của Phan Bội Châu. 

Nguyễn Thị Thanh, chị gái của Quốc, cũng gặp rắc rối với nhà 
cầm quyền. Bà bị bắt vì tàng trữ vũ khí năm 1918, được thả năm 
1922 nhưng bị đặt dưới sự theo dõi. Bà sống ở Huế, giống như ông 
Khiêm - em trai, hành nghề bốc thuốc đồng thời bí mật tham gia 
chống Pháp. Khi cha bà mất năm 1929, bà về Kim Liên một thời 
gian ngắn để an ủi những người thân trong gia đình. 

Số phận Nguyễn Ái Quốc nằm trong tay Hội đồng Cơ mật ở 
London, quan chức Anh tiếp tục thảo luận vấn đề này. Quan điểm 
của Văn phòng Thuộc địa ủng hộ khuyến nghị của Thống đốc, ông 
sẽ được thả và được phép rời Hong Kong theo ý muốn của ông. 
Nhưng Bộ ngoại giao Anh vẫn tìm mọi cách vừa lòng Pháp, đề 


nghị nhà cầm quyền Hong Kong cứ giam Quốc cho tới khi Pháp thu 
thập được những chứng cứ buộc tội ông. Trong lúc chờ đợi, Văn 
phòng Thuộc địa đồng ý trì hoãn việc thả ông cho tới khi Hội đồng 
Cơ mật quyết định việc này. 

Ngày 22 tháng 12, Jacques Truelle, đại sứ mới của Pháp ở 
London, phúc đáp những yêu cầu của Anh về thông tin buộc tội 
Nguyễn Ái Quốc ở Đông Dương. Truelle nói với Văn phòng Thuộc 
địa, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa ở Paris có bằng chứng mới nhất 
khẳng định những nghi ngờ của Pháp rằng Nguyễn Ái Quốc thực 
sự là đặc vụ của Cộng sản Quốc tế làm liên lạc với tất cả những 
đảng cộng sản ở Đông Nam Á. Ông nhấn mạnh, trong số những 
đẳng này, có Đảng cộng sản Mã Lai, thuộc địa của Anh. Truelle 
giải thích, triều đình An Nam đã buộc tội Quốc là kẻ chủ mưu kích 
động nổi loạn xảy ra gần đây ở các tỉnh Trung Kỳ. Thoạt đầu, Toà 
án thành phố Vinh kết án tử hình Quốc, nhưng tháng 10-1929, Toà 
Thượng Thẩm ở Huế xem lại, bản án được giảm thành khổ sai 
chung thân. Tháng 2-1930, toà án quyết định Nguyễn Ái Quốc sẽ bị 
xử thêm một lần nữa sau khi bị nhà cầm quyền Pháp giữ. Truelle 
giải thích thêm, tại phiên toà mới này, Quốc sẽ bị buộc tội chủ 
trương và kích động nổi loạn chống lại chính phủ Nam triều, tội 
giết người, cướp phá và tuyên truyền học thuyết lật đổ chính phủ. 
Truelle tuyên bố, những lời buộc tội, dựa trên chứng cớ có trong 
một số tài liệu, có chữ ký của Quốc, hiện nằm trong tay nhà cầm 
quyền Pháp. Truelle quả quyết với London, những lời buộc tội đó 
chắc chắn sẽ được đưa ra sau khi Thống Sứ Pháp ở Trung Kỳ thông 
qua. Truelle trấn an đồng nghiệp Anh, nếu Nguyễn Ái Quốc bị 
buộc tội, thống sứ cam đoan sẽ không có bản án nặng. 

Cuối năm 1931, yêu cầu của Nguyễn Ái Quốc cuối cùng cũng tới 
Hội đồng Cơ mật ở London. Bào chữa cho ông là luật sư D. N. Pritt 
thuộc hãng luật gia Light & Fulton, còn đại diện cho chính phủ 


Hong Kong là nhà hoạt động chính trị xuất sắc Công Đẳng Anh - 
Staford Cripps. Theo luật sư của Quốc, Cripps nhanh chóng phát 
hiện những điều vớ vẩn trong vụ án gây ảnh hưởng uy tín chính 
phủ Hong Kong. Ông gặp Pritt với bản dự thảo giải quyết vấn đề 
bằng cách cho phép Nguyễn Ái Quốc rời Hong Kong “theo cách 
riêng của ông ta”. Nhưng cố vấn luật sư tại Văn phòng Thuộc địa 
trách cứ Cripps đã từ chối tranh cãi vụ án, cho ông có thiện cảm 
với những người làm chính trị bị kết án. Một số nhà văn thậm chí 
còn cho là Nguyễn Ái Quốc được thả sau khi đồng ý trở thành đặc 
vụ Anh. 

Luật sư của Nguyễn Ái Quốc đồng ý chấp nhận đề nghị thoả 
hiệp. Chính phủ Anh chấp thuận yêu cầu của ông với Hội Đồng Cơ 
Mật, giúp ông đi đến nơi ông muốn. Nguyễn Ái Quốc bày tổ sự 
mãn nguyện, chấp nhận quyết định. Do vậy cuộc dàn xếp giữa hai 
bên diễn ra vào buổi sáng hôm điều trần, ngày 27-6-1932. Vì thế 
vụ án chưa bao giờ được đem ra tranh cãi tại phiên toà công khai. 

Dù bây giờ ông có đủ tư cách không bị cảnh sát giam cầm, 
Nguyễn Ái Quốc vẫn lo sợ khả năng nhà cầm quyền Pháp cố tình 
bắt ông trên đường tới London. Do tàu thuỷ Liên Xô không cập 
cảng Hong Kong, Loseby đề nghị chính phủ thu xếp quy chế tạm 
thời cho ông sống tại Anh. Quan chức Anh ở Hong Kong thoạt đầu 
thông báo với ông, họ không phản đối sự thu xếp. Tuy nhiên, một 
vấn đề mới nảy sinh, khi kế hoạch ra đi của ông được đề cập với 
nhà cầm quyền Anh. Nguyễn Ái Quốc rất lo ngại đi trên một con 
tàu, qua kênh Suez, điệp viên Pháp có thể bắt ông tại Port Said (Ai 
Cập). Ông đề nghị cho phép tới châu Âu quá cảnh Australia và 
Nam Phi. Tuy nhiên, chẳng có nước nào vui lòng tiếp ông. Quan 
chức Hong Kong thông báo cho Loseby, không phản đối thu xếp 
quy chế tạm thời cho ông tại Anh trên đường tới Liên Xô. Hóa ra 
sau này mới biết do có sai sót về văn bản. Chính phủ Anh khởi 


thuỷ cho biết ông không được đến Anh, nhưng chữ “không” đã bị 
xoá một cách tình cờ từ bản thông báo. 

Buộc phải từ bỏ kế hoạch tới Anh, Nguyễn Ái Quốc tìm cách 
khác tới Moscow. Ông quyết định đi Singapore, lên một tàu thuỷ 
Liên Xô xuất phát từ đó đi Vladivostok. Tuy nhiên, lúc này nhà cầm 
quyền bực tức do chậm trễ tống khứ người khách gây phiền nhiễu 
của họ, những cuộc thương lượng về chuyến đi và nơi ở sắp tới 
của ông đã kéo dài vài tuần lễ, như lời một quan chức Anh nói với 
một quan chức mật thám Pháp: “Chẳng ai muốn ông ta”. Buổi chiều 
ngày 28-12-1932, ông rời bệnh viện, được trở lại sống tự do trên 
phố với lệnh phải ra khỏi thuộc địa Hong Kong trong vòng hai 
mươi mốt ngày. 

Sau khi tá túc ngắn ngày ở nhà vợ chồng Losebys, Nguyễn Ái 
Quốc - cải trang ông đồ nho với bộ râu lún phún, thuê một buồng 
trọ tại Hội Thanh Niên Thiên Chúa Giáo của người Trung Quốc ở 
Cửu Long. Cố gắng làm giảm thiểu nguy hiểm do mật thám Pháp 
theo dõi, vợ chồng Losebys tung tin trên thế giới, Nguyễn Ái Quốc 
đã chết vì bị lao phổi trong bệnh viện. Cộng sản Quốc tế cũng góp 
một tay phao tin này. Tờ Daily Worker (Công nhân hàng ngày) xuất 
bản ở London đăng tin Quốc chết trong tù ngày 11-8-1932. Với sự 
giúp đỡ của bà Loseby, Quốc tìm đường lên tàu tới Singapore. 

Nhưng những rắc rối vẫn chưa tha ông. Khi tới Singapore ngày 
6-1-1933, ngay lập tức ông bị cơ quan nhập cư bắt và tống trở lại 
Hong Kong trên tàu Hà Sinh. Xuống tàu tại Hong Kong, người ta 
nhận ra ông và bắt giam ông với lý do nhập cảnh không có giấy tờ 
hợp lệ. Nhà cầm quyền quyết định bỏ qua lỗi vi phạm lệnh trục 
xuất - bất chấp sự phản đối của cảnh sát địa phương - lại thả ông 
ngày 22-1, với lệnh phải rời khổi thuộc địa Hong Kong trong vòng 
ba ngày. Vợ chồng Loseby thu xếp một chỗ ở bí mật cho ông ở Tân 


lãnh địa, đồng thời tìm con đường khác đưa ông ra khỏi thuộc địa. 
Nguyễn Ái Quốc ra đi với một người tháp tùng, trên tàu thuỷ 
Trung Hoa dự kiến rời Hong Kong đi Hạ Môn ngày 25-1-1932. Để 
tránh con mắt tọc mạch của mật thám Pháp, Quốc được hộ tống 
vào ban đêm tới một bến tàu trong bộ áo choàng toàn thân. Từ đây 
một chiếc xuồng máy được chính phủ giấu sẵn chở ông tới eo biển 
Lý Ngư Môn, sát bến cảng, nơi chiếc tàu thuỷ đang chờ ông. 

Tầu tới Hạ Môn - cảng nhượng địa của nước ngoài ở tỉnh Phúc 
Kiến, còn gọi là cảng Amoy - vào sáng hôm sau. Nguyễn Ái Quốc 
và người tháp tùng xuống tầu, đi tới Hội Thanh Niên Thiên Chúa 
Giáo Trung Quốc ở thị trấn thuộc lãnh thổ Trung Hoa. Nghỉ Tết 
cùng bạn bè, ông ở lại vài tuần vì quá mệt mỏi. Sau khi nhận tiền 
từ một người Trung Hoa giàu có quen biết Loseby, cuối cùng ông 
tới Thượng Hải bằng tầu thuỷ. Thành phố công nghiệp và thương 
mại lớn này, từng diễn ra hoạt động mạnh mẽ của phong trào lao 
động cánh tả, vừa bị Tưởng Giới Thạch ra tay đàn áp tháng 
4-1927, quét sạch những phần tử cấp tiến trong “vụ thẳm sát 
Thượng Hải”. Chỉ còn lại một số ít đẳng viên Đẳng cộng sản Trung 
Quốc, sống lẩn quất trong thành phố tránh lực lượng an ninh 
Tưởng Giới Thạch. Để tránh mật thám ở tô giới Pháp, Quốc sống ở 
một khách sạn sang trọng đồng thời cải trang là một thương gia 
giàu có. Vì tiền túi eo hẹp, ông ăn một mình, tự giặt quần áo trong 
phòng. Người ta khuyên Quốc nên thận trọng, vì mật thám tuy đã 
mất tăm hơi ông, nhưng hiện giờ nghe đồn ông đang ở nam Trung 
Hoa, Đông Dương, hoặc Xiêm. Khi ông ở Thượng Hải, cảnh sát tô 
giới Pháp tăng cường truy lùng và treo giải thưởng lớn bắt ông. 

Nguyễn Ái Quốc không tìm thấy trụ sở Đẳng cộng sản Trung 
Quốc địa phương hoạt động dưới vỏ bọc để bắt liên lạc với các 
đồng chí Trung Quốc, giúp ông tiền bạc cho chuyến đi, nhưng ông 
gặp may khi phát hiện ra Paul Vaillant-Couturier, đồng sự thân 


thiết, người đỡ đầu ông từ những ngày đầu thành lập Đảng cộng 
sản Pháp, thành viên đoàn đại biểu những người chống chiến 
tranh của Quốc Hội Pháp đang ở thăm Thượng Hải. TỪ trước, qua 
bạn bè trong Đảng cộng sản Trung Quốc, Quốc biết trong trường 
hợp khó khăn nhất, ông có thể liên lạc với họ qua bà Tống Khánh 
Linh, vợ goá Tôn Dật Tiên. Sau khi chồng qua đời, bà Tống Khánh 
Linh, lúc này sống trong một biệt thự lớn ở phố Molière thuộc tô 
giới Pháp của thành phố, đã có mối quan hệ bí mật thân thiết với 
Đảng cộng sản Trung Quốc. 

Không còn sự lựa chọn nào khác, Nguyễn Ái Quốc quyết định 
dùng cách liên lạc này. Thuê một taxi, ông yêu cầu người lái xe 
chở tới phố Molière, ở đó ông bí mật bỏ bức thư không ký tên vào 
thùng thư của bà. Như ông thuật lại sau này, suýt nữa thành một 
tai hoạ: 

Lúc lên taxi quay về, (Quốc) thấy cảnh sát Pháp đã bao vây đường 
phố xung quanh đang xét hỗi những người đi đường. Người lái taxi tỗ 
vẻ ngập ngừng. Bác kêu to “Cứ đi!” May mắn, do taxi thuộc hãng xe 
sang trọng, nó không bị cảnh sát ngăn lại kiểm tra. Một lần nữa, thoát 
trong đường tơ kẽ tóc! 

Nhờ mưu mẹo, ông liên lạc được với Vaillant-Couturier, thu xếp 
gặp nhau tại công viên thành phố. Sau khi bất ngờ biết rằng, trái 
ngược với những tin tức báo cáo, người bạn cũ của mình vẫn còn 
sống, Vaillant-Couturier giúp Quốc tỉếp xúc với những đại diện bí 
mật Đảng cộng sản Trung Quốc, người có thể thu xếp chuyến đi 
trên tàu thuỷ của Liên Xô đến Vladivostok. Vì cảnh sát Pháp đang 
canh gác bến tàu rất chặt chẽ, Quốc lên tầu ăn vận như một 
thương gia Trung Quốc giàu sang. 

Từ Vladivostok đi tàu hoä qua vùng băng giá Siberia, Nguyễn Ái 
Quốc đến Moscow vào mùa xuân 1934. Kế hoạch năm năm phát 


triển kinh tế Xô viết được thông qua tại Đại hội Đảng năm 1928, 
cũng như chương trình tập thể hoá và công nghiệp hoá xã hội chủ 
nghĩa đang tiến hành khắp đất nước. Đối với khách vãng lai và 
những người chỉ quanh quẩn ở Moscow, Leningrad hoặc những 
thành phố lớn khác, tình hình tổ ra có nhiều sự tiến bộ hơn so với 
thập niên trước. Những nhà báo tới thăm Liên Xô viết nhiều báo 
cáo sinh động, lạc quan. Kịch tác gia George Bernard Shaw miêu tả 
nó là một “thử nghiệm lớn của xã hội” sau chuyến thăm Liên Xô 
giữa thập niên 1930. Nguyễn Ái Quốc có vẻ đồng ý, theo hồi tưởng 
của ông, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, Liên Xô đang chuyển mình 
từ một xã hội nông nghiệp lạc hậu sang một cường quốc công 
nghiệp tiến bộ. 

Tuy nhiên, đối với hàng triệu nhân dân Liên Xô, thực tế lại khác 
xa. Khi quyết định tập thể hoá nông nghiệp, đầu thập niên 1930 
Stalin ra lệnh xóa bỏ nền kinh tế nông nghiệp tư nhân. Phú nông, 
người Nga gọi là “kulaks” - hoặc “fists”, do bản chất tham lam keo 
kiệt của họ - đã bị “xóa bỗ như xóa bỗ một giai cấp”. Những người 
chống lại tập thể hoá sẽ bị giết hoặc đày đi Siberia. Hàng ngàn 
người buộc phải làm việc như nô lệ để thực hiện những dự án xây 
dựng đại trà như đào kênh Karelian, nối vịnh Phần Lan với Bạch 
Hải và sau đó hoàn thành tàu thuỷ chạy vào năm 1933. Dù có 
nhiều hàng hoá xếp trên các kệ trong cửa hàng mậu dịch quốc 
doanh ở thành thị, chính quyền vẫn trưng thu ngũ cốc của nông 
dân để nuôi dân thành phố hoặc xuất khẩu mua máy móc. Do đó, 
khủng hoảng ở nông thôn phát sinh. Nạn đói bắt đầu ở Ukraine 
năm 1932. Sau hai năm, có từ 5 đến 7 triệu người chết đói. 

Giữa thập niên 1930, sự chống đối những nỗ lực tàn bạo của 
Stalin biến nước Nga thành một cường quốc kinh tế xã hội chủ 
nghĩa đã lan rộng mạnh mẽ trong Đảng cộng sản Liên Xô. Tại Đại 
hội XVII Đẳng cộng sản Liên Xô năm 1934, cuộc vận động thay thế 


Stalin bằng Sergey Kirov, bí thư thành ủy Leningrad tăng lên mạnh 
mẽ. Nhưng Stalin đã củng cố vững chắc quyền lực, đè bẹp đối thủ, 
dùng sức mạnh đàn áp những người bị nghi ngờ đã vạch kế hoạch 
chống ông. Leon Trotsky buộc phải lưu vong. Những lãnh tụ khác, 
như Lev Kamenev và Grigory Zinoviev - một thời đứng đầu Cộng 
sản Quốc tế - bị cô lập. Vào tháng 12, Stalin ra lệnh ám sát Kirov, 
mở hàng loạt phiên toà trong toàn quốc nhằm thanh trừng nhưng 
đồng chí Bolsevich kỳ cựu đã từng sát cánh với Vladimir Lenin tiến 
hành Cách mạng năm 1917. Năm 1935, chỉ riêng ở Leningrad, 
100.000 người tình nghi “kẻ thù nhà nước” bị bắt. 

Bề ngoài, sự căng thẳng trong Đảng cộng sản Liên Xô hình như 
không ảnh hưởng đến cá nhân Nguyễn Ái Quốc. Khi tới Moscow, 
ông được đón tiếp như một anh hùng của Ban Bí thư Văn phòng 
Viễn Đông, bây giờ dưới quyền lãnh đạo của Otto Kuusinen, người 
cộng sản Phần Lan. Sinh viên Việt Nam đang học tại Trường Stalin 
- đổi tên thành Viện Nghiên Cứu Những Vấn Đề Dân Tộc và Thuộc 
địa - nhận được tin Quốc chết “vì lao phổi” đã tổ chức lễ truy điệu 
ông cùng Trần Phú, Tổng bí thư Đảng cộng sản Đông Dương, chết 
trong nhà tù Pháp mùa thu năm 1931. 

Nguyễn Ái Quốc ngay lập tức được bổ nhiệm phụ trách 144 
sinh viên Việt Nam đang học tại Viện này, văn phòng nằm ở tầng 4 
một ngôi nhà trên đường Moskovsky Bulvard. Ở đó ông tham gia 
giảng bài, viết báo, trông coi sinh viên. Nguyễn Khánh Toàn, một 
trong những sinh viên, nhớ lại: 

Ông duy trì mối quan hệ cực kỳ thân thiết với nhóm sinh viên Việt 
Nam. Bình thường, buổi chiều ông đến, kể lại những kinh nghiệm cá 
nhân để nâng cao tỉnh thần cách mạng, đặc biệt vấn đề đoàn kết. Một 
số sinh viên trẻ tuổi, hay giận dỗi hoặc kiêu căng, thường cãi vã nhau 
về những chuyện vụn vặt. Bác Hồ thường là người đứng phân xử. 


Ông chỉ rõ cho mọi người thấy một số nguyên tắc chính nhằm chống 
lại thói hống hách, ích kỷ, tự coi mình là trung tâm, vô kỷ luật, vô 
chính phủ, cần tăng cường tính thống nhất và cần phải đặt lợi ích cách 
mạng lên trên hết. Ông thường khuyên chúng tôi: “Nếu anh không thể 
duy trì sự đoàn kết trong một nhóm nhỏ như thế này, làm sao anh có 
thể tính chuyện tập hợp quần chúng để chiến đấu chống bọn thực dân 
và cứu dân tộc một khi anh trở về nước?” 

Sống khép kín trong trường, Quốc không nhận thấy những thảm 
họa tàn khốc của hàng triệu nhân dân Liên Xô ở nông thôn. Sinh 
viên tại Viện được đối xử tốt hơn nhiều so với dân chúng. Họ 
được cung cấp quần áo, giầy dép, sống trong buồng tương đối 
rộng rãi trong ký túc xá, được ăn uống đầy đủ tại các nhà ăn tập 
thể miễn phí, ngoài ra còn được khám chữa bệnh, nghỉ hè miễn 
phí ở Krym và 140 rúp tiêu vặt mỗi tháng. 

Dù vậy, Nguyễn Ái Quốc rất cần nghỉ ngơi. Những người quen 
tại Viện sau này nhớ lại, khi mới tới Moscow, trông ông hốc hác, 
còm nhom và ốm yếu, có lẽ do hậu quả nhiều tháng bị tù ở Hong 
Kong. Tháng 9-1934, ông tới Krym để chữa bệnh trong một viện 
điều dưỡng. Sau khi ở đó vài tuần lễ, ông trở lại Moscow vào Đại 
học Lenin, một trường dành cho những cán bộ cao cấp và ưu tú 
của các Đảng cộng sản anh em. Trường có hai khóa khác nhau, 
chương trình ba năm và chương trình sáu tháng. Ông vào khoá học 
sáu tháng với bí danh Lin - Linov theo tiếng Nga. Trong vài tháng 
sau đó, ông tham dự những buổi lên lớp, dạy những khoá về đạo 
đức, viết báo, đồng thời tiếp tục phân xử những vấn đề nảy sinh 
trong người Việt Nam tại những viện khác nhau ở Văn phòng Viễn 
Đông. 

Thông tin về đời tư của ông rất ít ỏi trong những tháng đầu tiên 
ở Moscow. Lúc đầu, ông sống ở một phòng lớn với một nhóm cán 


bộ Trung Quốc, nhưng sau đó ông phàn nàn không hiểu họ. Người 
ta chuyển ông sang ở một phòng tập thể với các đồng chí nói tiếng 
Pháp. Dù vẫn còn yếu và xanh xao, ông vẫn tham gia hoạt động xã 
hội, dự triển lãm nghệ thuật, chương trình văn hoá và đều đặn đi 
thăm những nơi nổi tiếng của địa phương, trong đó có nông trang 
tập thể ở Ryazan. Theo một nhà viết tiểu sử Xô viết, ông tập thể 
dục hàng ngày để tăng cường sức lực cho thân hình mảnh đẻ, có 
quả tạ và một dụng cụ tập nở ngực trong phòng ở. 

Người ta thường nghĩ Nguyễn Ái Quốc biết cách xoay sở khôn 
khéo để tránh tác động cơn lốc thanh trừng của Stalin làm rung 
chuyển Liên Xô giữa thập niên 1930. Theo nhà văn Pháp, Jean 
Lacouture, Nguyễn Ái Quốc “cách xa những tranh chấp và những vụ 
thanh trừng xé nát Đảng cộng sẵn Liên Xô và Quốc tế Cộng sẵn”. 
Những người viết tiểu sử khác trước đây cũng đồng tình với nhận 
xét này. 

Tuy nhiên, mới đây người ta đưa ra những báo cáo, trong thời 
kỳ này Nguyễn Ái Quốc cũng bị nghỉ ngờ, thậm chí có thể bị lôi ra 
xét xử. Nguồn tin riêng ở Moscow cho biết, giữa thập niên 1930 
khi sống ở Liên Xô, ông đã bị điều tra do ban chuyên án gồm toàn 
những người quen cũ và người đỡ đầu, Dmitri Manuilsky, Khang 
Sinh - chính khách xảo quyệt của Đảng cộng sản Trung Quốc - và 
Vera Vasilieva - người phụ trách Quốc tế Cộng sản. Không rõ có bị 
buộc tội hay không, mặc dù ai cũng biết ông có những ý kiến đi 
ngược đường lối chung đã được thông qua tại Đại hội VI Cộng sẵn 
Quốc tế năm 1928. Chính điều này có lẽ khiến ông bị Stalin nghỉ 
ngờ. Việc ông là một đồng sự gần gũi Mikhail Borodin - nạn nhân 
của những vụ án thanh trừng - có thể ảnh hưởng tới ông. Hơn 
nữa, việc ông bất ngờ được thả khỏi nhà tù ở Hong Kong tháng 
12-1932 gây khuấy động sự nghi ngờ ở Moscow, nghỉ ông đã có 
thoả thuận ngầm với cảnh sát Anh để đổi lấy tự do. 


Có thể do sự ủng hộ của Manuilsky và Vasilieva, ông thoát khỏi 
sự cáo buộc. Vasilieva, người nhiều năm công tác liên lạc giữa sinh 
viên Việt Nam ở Moscow với Cộng sản Quốc tế, bảo vệ ông, lập 
luận, nếu có mắc sai lầm chẳng qua chỉ vì ông thiếu kinh nghiệm. 
Điều này giải thích được những phê phán khó hiểu của bà, trong 
một thư không đề ngày gửi giới lãnh đạo Đảng cộng sản Đông 
Dương ở nam Trung Hoa trong khi Quốc còn ở Moscow, bà viết 
“Những vẫn đề Quốc bị dính líu, chúng tôi cảm thấy trong hai năm tới 
ông phải tự học tập và tu dưỡng một cách nghiêm túc, không nên giao 
cho làm bất cứ việc gì. Sau khi ông học xong, chúng tôi có kế hoạch 
riêng sử dụng ông ta”. 

Trong lúc Nguyễn Ái Quốc ở Moscow, những đồng chí của ông 
chưa bị bắt đang cố gắng khôi phục cơ sở Đẳng ở Đông Dương. 
Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản công nhận Đảng cộng sản Đông 
Dương là một thành viên vào tháng 4-1931, cùng tháng với vị lãnh 
đạo cao cấp Trần Phú bị Pháp bắt ở Nam Kỳ. Suốt vài tháng sau 
đó, tổ chức Đảng trong tình trạng hoàn toàn bị xáo trộn. Để giảm 
bớt khó khăn, Cộng sản Quốc tế ở Moscow chỉ thị các Đẳng cộng 
sản anh em làm những gì mà họ có thể làm được để dư luận biết 
những gì đã xảy ra, chẳng hạn như cuộc nổi dậy Nghệ - Tĩnh. Kêu 
gọi công nhân ở tất cả các nước biểu tình ủng hộ các đồng chí bị 
áp bức ở Đông Dương. Cụ thể hơn, hơn ba mươi sinh viên Việt 
Nam đang theo học chương trình đào tạo khác nhau ở Moscow 
được chỉ thị trở về Đông Dương bằng nhiều con đường để bổ xung 
lực lượng cho Ban Chấp hành Trung ương mới. Phần lớn (22 trong 
số 35 người, theo một nguồn tin quốc gia) bị bắt trên đường đi 
hoặc rơi vào tay Pháp. Trong những người trở về an toàn có Lê 
Hồng Phong, người được Nguyễn Ái Quốc bảo trợ từ Tâm Tâm Xã, 
theo học trường hàng không ở Leningrad và sau đó chuyển về 
Trường Stalin năm 1929. Phong rời Liên Xô mùa hè năm 1931, sau 


khi dừng ở Berlin và Paris, cuối cùng ông về tới Long Châu, một thị 
trấn nằm ở biên giới thuộc tỉnh Quảng Tây ở phía nam Trung Quốc 
vào tháng 4-1932. Lê Hồng Phong cùng với hai đồng sự Hà Huy 
Tập và Phùng Chí Kiên từ Trường Stalin ở Moscow, cuối cùng cũng 
đến được gần Nam Ninh. Mùa hè năm 1933 ba người này thành 
lập Ban Chấp Hành Hải ngoại mới. Theo chỉ thị của Cộng sản Quốc 
tế, tổ chức mới được thành lập là cơ quan liên lạc tạm thời giữa 
Văn phòng Viễn Đông ở Moscow với tổ chức Đảng trong nước. 

Trong lúc này, những cơ sở Đảng được thành lập ở ba miền cố 
gắng khôi phục tổ chức trong nước. Đến giữa thập niên 1930, dân 
số cả ba miền Việt Nam đã hơn 18 triệu, gồm trên 4 triệu ở Nam 
Kỳ, 5 triệu ở Trung Kỳ và 9 triệu ở Bắc Kỳ. Ở Nam Kỳ, nhiệm vụ 
khôi phục đẳng đặt trên vai Trần Văn Giàu, một thanh niên nhiều 
tham vọng, tốt nghiệp Trường Stalin, từ Moscow trở lại Sài Gòn 
đầu năm 1933. Ông lập tức làm hồi sinh tổ chức Đảng khắp các 
tỉnh miền Nam. Tuân theo đường lối đương thời ở Liên Xô, các cán 
bộ được chỉ thị tập trung cố gắng vào công nhân khu vực thành 
thị. Tuy nhiên, cuộc Đại khủng hoảng kinh tế thế giới dẫn tới mức 
độ thất nghiệp cao trong nhà máy, vì thế rất ít công nhân đủ can 
đảm tham gia. 

Đảng lại thu được kết quả tương đối nhiều trong nông thôn, 
đáng chú ý nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại đây dân chúng 
rất căm uất những đòi hỏi vô lý của bọn địa chủ tham lam và 
những quan chức tham nhũng. Còn tại Sài Gòn một nhóm nhỏ trí 
thức cộng sản tận dụng cơ hội Pháp nới lỏng hoạt động chính trị ở 
thuộc địa. Tờ Tranh Đấu (La Lutte), báo của Đảng ra đời với sự 
giúp đỡ của những người Việt Nam từng du học ở Paris, theo 
đường lối Lev Trotsky. Giới lãnh đạo đẳng tại Sài Gòn thậm chí 
còn thành công trong việc đưa ứng cử viên tranh cử vào những 
chức vụ của hội đồng thành phố. Giữa năm 1933, Xứ uỷ mới Nam 


Kỳ được hình thành gồm những tiểu ban Miền Đông và Miền Tây, 
xây dựng một trường nhỏ để huấn luyện cán bộ. Trần Văn Giàu, 
hăng hái điều khiển lực lượng đằng sau những hoạt động đó, bị 
Pháp bắt vào tháng Mười, nhưng được thả ngay do không đủ bằng 
chứng. 

Những báo cáo gửi Bộ Thuộc địa ở Paris bày tỏ sự thất vọng 
của cơ quan an ninh địa phương bất lực ngăn chặn những hoạt 
động của Đảng cộng sản Đông Dương. Một báo cáo viết: “Mật thám 
cơi như vô tác dụng trước sự hình thành và phát triển nhiều sự kiện 
đầy nguy hiểm. Họ duy nhất chỉ có thể đưa ra cảnh báo, không dám 
ra tay đàn áp trừ khi có lệnh của nhà cầm quyền”. Nhưng dù sao mật 
thám đã đạt được một thành công. Do cuộc nổi dậy Nghệ - Tĩnh bị 
đàn áp, Lê Hồng Sơn - một sát thủ khét tiếng của Đẳng, thành viên 
sáng lập Tâm Tâm Xã - đã phải chạy trốn từ nước này sang nước 
khác để tránh bị Pháp bắt. Bị trục xuất khỏi Burma vào tháng 
7-1931, Lê Hồng Sơn tới Xiêm, sau đó tới Thượng Hải bắt liên lạc 
với Đảng cộng sản Trung Quốc. Nhưng Lê Hồng Sơn bị cảnh sát 
Pháp ở tô giới bắt. Sau khi bị tra tấn dã man, ông được trao cho 
Triều đình Việt Nam ở Huế, tháng 2-1933 bị tử hình tại Vinh. 

Những thành tích nho nhỏ của Trần Văn Giàu tương phản với 
hoàn cảnh những nơi khác tại Đông Dương. Tại cả Trung Kỳ lẫn 
Bắc Kỳ, cán bộ đảng hoạt động khó khăn do cảnh sát theo dõi gắt 
gao và dân chúng thờ ơ. Ở Trung Kỳ, một số ít đẳng viên từ Xiêm 
trở về đã cố gắng phục hồi những cơ sở tổ chức Đảng bị tan rã. 
Một số đẳng viên mới là những cựu đẳng viên Đẳng cộng sản Đông 
Dương vừa được ra tù, (theo báo cáo của Pháp, chỉ riêng ở Vinh đã 
có hơn 2.000 người trong tù), nhưng giới lãnh đạo đảng lại nghỉ 
ngờ lòng trung thành của những cựu tù nhân này. Theo một báo 
cáo của Tỉnh uỷ Nghệ An, “trong một trăm đẳng viên cũ, chỉ được 
một người trung thành với học thuyết của Đảng”. Giữa năm 1934, ở 


Trung Kỳ thành lập ba Ban Chấp hành miền, mỗi ban chấp hành 
phụ trách từ bốn đến bảy tỉnh. Ở Bắc Kỳ, hoạt động Đẳng cộng 
sản Đông Dương hầu như không tồn tại cho đến tận 1934, khi 
những chỉ bộ đảng bắt đầu xuất hiện ở Việt Bắc, vùng rừng núi 
phía bắc đồng bằng sông Hồng. Sau đó, từ căn cứ cơ sở ở Trung 
Hoa, Lê Hồng Phong có điều kiện tái lập Ban Chấp hành Xứ uỷ Bắc 
Kỳ. 

Trong lúc ấy, một nhóm Đẳng viên ở Xiêm phụ trách giao liên ở 
cao nguyên Khorat - kế thừa hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở 
vùng này cuối thập niên 1920 - thành lập Ban Chấp hành Lâm Thời 
để chỉ đạo phong trào và lập một trường huấn luyện đào tạo 
những hội viên mới hoạt động ở Việt Nam. Sau đó, chính họ tạo ra 
mối liên lạc trực tiếp giữa hoạt động đẳng ở Nam Kỳ và Trung Kỳ 
với thế giới. Nhiều ban chấp hành tương tự cũng được thành lập ở 
Lào và Campuchia. 

Giới lãnh đạo đẳng đang phải khắc phục những hậu quả thảm 
khốc của cuộc nổi dậy Nghệ - Tĩnh đồng thời có nhiệm vụ quan 
trọng nhất tìm ra chiến lược mới. Giữa năm 1932, Lê Hồng Phong 
cùng các cán bộ ưu tú sống ở nam Trung Hoa đã dự thảo chương 
trình hành động mới của đẳng, in li-tô (lithograph) lưu hành trong 
nội bộ đảng viên trung thành ở Đông Dương. Để giữ đúng tỉnh 
thần ở Moscow, giọng văn của tài liệu mang tính giáo phái và tả 
khuynh, chú trọng cách mạng chống phong kiến, đấu tranh chống 
đế quốc và nhấn mạnh sự nghỉ ngờ vai trò các đẳng phái quốc gia 
dân tộc trong cách mạng Việt Nam. 

Những quan điểm công khai trong tài liệu đó phẩn ánh đường 
lối của họ. Một bài báo trên tạp chí Bolsevich, cơ quan ngôn luận 
chính thức của Ban Chấp hành Hải ngoại mạnh mẽ phê bình thái 
độ tiểu tư sản, chẳng hạn như có ý kiến cho rằng cách mạng dân 


tộc phải xảy ra trước cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tác giả bài báo 
là Hà Huy Tập, vừa tốt nghiệp Trường Stalin, cũng phê bình cán bộ 
đẳng ở Đông Dương quá chú trọng việc động viên nông dân ở nông 
thôn và kêu gọi lôi kéo mạnh hơn công nhân vào phong trào. Hà 
Huy Tập buộc tội nông dân là “sở hữu cá thể tham lam, lập trường 
không rõ ràng, chuyển biến chậm từ quan điểm lý thuyết vào thực tế, 
mất đoàn kết và chưa đầy đủ phẩm chất để chỉ đạo phong trào cách 
mạng”. 

Nhìn bề ngoài lời phê bình này có vẻ nhắm vào những cán bộ 
đẳng nói chung ở Đông Dương, nhưng thực tế ban biên tập báo 
Bolsevich chủ yếu nhằm vào quan điểm, đường lối trước đây của 
Nguyễn Ái Quốc. Một bài bình luận đã lưu ý “một số đồng chí nào 
đó” ở Đông Dương đã lập luận, phú nông và tư bản về cơ bản cũng 
chống đế quốc, do vậy họ có thể trở thành một bộ phận của phong 
trào cách mạng. Bài báo thẳng thừng cho rằng quan điểm đó được 
Nguyễn Ái Quốc đề cập tại hội nghị thống nhất tháng 2-1930, 
nhưng đã bị giới lãnh đạo đẳng mới cuối năm đó bác bỏ. Tờ tạp 
chí nhấn mạnh Đảng cộng sản Đông Dương là đảng của giai cấp vô 
sản, không phải đẳng của tất cả giai cấp cần lao. Mặc dù “những 
người tiến bộ nhất của các giai cấp khác có thể được kết nạp vào tổ 
chức, nhưng phải đảm bảo người vô sẵn chiếm đa số”. Nói về vấn đề 
độc lập dân tộc, tạp chí viết: 

Đẳng cộng sẵn chÏỈ đạo đấu tranh giai cấp chứ không phải đấu tranh 
dân tộc... Vì Đẳng cộng sẵn là đẳng của giai cấp vô sẵn, đấu tranh là 
để duy trì đường lối chính trị của chủ nghĩa quốc tế. Đảng chiến đấu 
bảo vệ học thuyết, tuyên truyền trong nhân dân và ngăn chặn sự rập 
khuôn theo kiểu: Ủng hộ việc khôi phục đất nước, khôi phục giòng 
máu con rồng cháu tiên”... v.v.... Chúng ta đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc Pháp, nhưng điều này không đơn giản là ủng hộ chủ nghĩa 
dân tộc. 


Một bài báo khác, do Hà Huy Tập viết, thậm chí còn nói trắng 
Ta: 

Chúng ta chịu ơn nhiều Nguyễn Ái Quốc, nhưng các đồng chí đừng 
quên di sẵn dân tộc chủ nghĩa của Nguyễn Ái Quốc và những chỉ thị 
sai lầm của ông về vấn đề nền tằng của phong trào cách mạng dân 
chủ tư sẵn ở Đông Dương, cũng như những lý thuyết cơ hội chủ nghĩa 
của ông vẫn còn đang ăn sâu vào ý thức những hội viên Hội và Tân 
Việt... Nguyễn Ái Quốc không hiểu đường lối cộng sẵn quốc tế, đã 
không hoà đồng ba tổ chức cộng sản Đông Dương từ đầu đến chân, 
không thực hiện thảo luận chiến thuật mà Cộng sản Quốc tế đã áp 
dụng để loại trừ những ước mơ cơ hội chủ nghĩa của những bộ phận 
đó. Cuốn sách nhỏ nhan đề “Cương lĩnh văn tắt và Điều lệ văn tắt” 
(tức Cương lĩnh chính trị đưa ra tháng 2-1930) và những quy chế của 
đảng thống nhất đã không đi theo đúng chỉ dẫn của Quốc tế Cộng sản. 

Nguyễn Ái Quốc cũng bào chữa chiến thuật sai lầm và hợp tác với 
kẻ thù như “trung lập với giai cấp tư sẵn và phú nông”, “liên mình với 
bần nông và trung nông”...v.v... đây là những chính sách sai lầm từ 
tháng Một đến tháng Mười 1930 mà Đẳng cộng sản Đông Dương theo 
đuổi, ở nhiều điểm, đi ngược với chỈ thị của Quốc tế Cộng sẵn, cho dù 
là chính sách đó hăng hái chÌ đạo quần chúng trong đấu tranh cách 
mạng, giống như chính sách mà Xô viết Nghệ An theo đuổi, không phù 
hợp với đường lối của Đẳng. 

Tháng Sáu 1934, Lê Hồng Phong và Hà Huy Tập triệu tập cuộc 
họp ở Macao - thuộc địa Bồ Đào Nha - để tham khảo ý kiến cán bộ 
lãnh đạo Đảng trong nước về chính sách sắp tới và chuẩn bị Đại 
hội Đẳng toàn quốc lần thứ nhất. Trong nghị quyết đưa ra cuối 
Hội nghị, cái gọi là những nhà cải cách dân tộc chủ nghĩa - gồm 
Bùi Quang Chiêu, nhà báo yêu nước Huỳnh Thúc Kháng (sau này là 
thành viên chính phủ Hồ Chí Minh ở Hà Nội) và nhà trí thức cấp 


tiến Nguyễn An Ninh - tất cả đều bị buộc tội là đồng lõa với chủ 
nghĩa đế quốc. Bản nghị quyết buộc tội những nhân vật này là đặc 
biệt nguy hiểm vì họ “khoác áo người bảo vệ quần chúng lao động, 
kẻ thù của chính phủ, là những người tuyên truyền cải cách hiến pháp 
và là người ủng hộ liên mình Pháp - Việt và thống nhất các tầng lớp, 
với mục đích độc quyền đưa quần chúng đi trệch con đường cách 
mạng”. Bản nghị quyết kết luận, nhiệm vụ của tất cả đẳng viên là 
phải loại bỏ ảnh hưởng của nhóm người này, gồm những phần tử 
Trotskits, những hội viên Hội Thanh Niên Cách mạng cũ và những 
người còn lại của Đảng Tân Việt. 

Khi tấn công khuynh hướng “dân tộc chủ nghĩa” trong nội bộ 
đẳng và những cố gắng khôi phục hoạt động tích cực của đẳng ở 
nông thôn, Ban Chấp Hành Hải Ngoại ra sức phản ánh đường lối 
tư tưởng đang thịnh hành ở Moscow. Trong khi Ban Chấp hành cố 
gắng đưa đẳng viên trong nước đi đúng đường lối chỉ đạo chiến 
lược do Liên Xô đưa ra, thì bầu không khí ở Moscow bây giờ thay 
đổi. Tháng 10-1934, một bài báo viết dưới bút danh “Orgwald” in 
trong tờ Quốc tế Cộng sẵn, tờ báo chính thức của Cộng sản Quốc tế 
(bằng tiếng Pháp). Bài báo nhan đề”Enretien avec les camarades 
indochinois” (Cuộc phỏng vấn với các đồng chí Đông Dương) thoạt 
đầu đăng ở một tạp chí khác vào tháng 7-1933, tác giả phê bình 
giới lãnh đạo Đảng cộng sản Đông Dương về thái độ bè phái đối 
với mặt trận thống nhất. Orgwald vạch ra, điều này chống lại 
những người cải cách dân tộc chủ nghĩa, vì giới lãnh đạo của họ 
rõ ràng phản cách mạng và phải bị lột mặt nạ. Nhưng sẽ sai lầm 
khi kêu gọi lật đổ giai cấp tư sản, vì giai cấp tiểu tư sẳn và ngay cả 
một số người thuộc giai cấp tư sẳẩn dân tộc cũng sẵn lòng cộng tác 
với Đảng nếu Đảng dùng khẩu hiệu chống đế quốc. 

Không rõ giới lãnh đạo Đẳng cộng sản Đông Dương có nhận 
được bản sao bài báo đó hay không. Dù sao đi nữa, họ cũng có lý 


do lúng túng về đường lối hiện tại, chẳng hạn trong một bài khác 
nhan đề “Bức thư gửi các đồng chí Đông Dương”, người ta cho rằng 
do một người lãnh đạo Đảng cộng sẵn Trung Quốc viết, đăng ngày 
5-8-1934, cũng do tờ báo trên xuất bản. Sau khi dành hết phần lớn 
nội dung phê bình sự yếu kém của tổ chức Đẳng, sự cần thiết tăng 
cường kỷ luật và làm việc với quần chúng, tác giả trở lại vấn đề 
mặt trận thống nhất và tầm quan trọng của nó trong việc đấu 
tranh cách mạng. Về việc khước từ bản chất của mặt trận, bức thư 
tỏ ra mơ hồ, khó hiểu. Giống chương trình hành động năm 1932, 
(chỉ những hành động đặc biệt) - nó phê bình mạnh mẽ “những 
người cải cách dân tộc chủ nghĩa”, ngay cả những người che dấu 
tính cách dưới những khẩu hiệu “tả khuynh” và “dân tộc chủ 
nghĩa”. Bài báo khẳng định, những nhà cải cách đó cần phải bị phê 
phán không thương xót. 

Những quan điểm đó, được hàng ngũ lãnh đạo cao cấp ở 
Moscow chấp nhận chính thức, đã khiến người nhận bối rối, lúng 
túng. Bà Vera Vasilieva, chuyên viên về Việt Nam của Quốc tế 
Cộng sản, trong bức thư gửi các đồng chí Đẳng cộng sản Đông 
Dương viết ngày 17-3-1935, khẳng định, bài báo của Orgwald và 
bức thư của Đảng cộng sản Trung Quốc thể hiện đường lối chính 
sách cơ bản, cùng với chương trình hành động của chính Đẳng 
cộng sản Đông Dương năm 1932. Bức thư của bà Vasilieva chắc 
chắn được dùng làm đường lối chỉ đạo cho giới lãnh đạo đẳng 
trong việc chuẩn bị Đại hội toàn quốc sắp tới. 

Tại cuộc họp ở Macao tháng 6-1934, Ban Chấp hành Hải Ngoại 
thông qua kế hoạch tiến hành Đại hội Đẳng toàn quốc lần thứ 
Nhất ở Hong Kong vào tháng 1-1935. Tuy nhiên, theo nguồn tin 
của Pháp, Quốc tế Cộng sản đề nghị hoãn đến tháng 3 năm sau. 
Cuối mùa hè năm 1934, giới lãnh đạo đảng bắt đầu soạn thảo tài 
liệu để thảo luận tại Đại hội, họ dự kiến diễn ra ở Macao. Các chỉ 


thị được gửi tới toàn thể đảng viên đề cử đại biểu tới Macao trước 
ngày 15-3. Giới lãnh đạo đẳng hy vọng Moscow sẽ cử đoàn đại 
biểu Cộng sản Quốc tế chính thức tới dự Đại hội. Đầu tháng 
8-1934, đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương gồm Lê Hồng 
Phong, Nguyễn Thị Minh Khai (được thả khỏi nhà tù ở Quẳng 
Đông, hoạt động dưới tên Vân), và Hoàng Văn Nọn (đẳng viên tỉnh 
Cao Bằng) đến Moscow tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản VII, dự 
kiến diễn ra mùa hè 1935. 

Do Lê Hồng Phong đi Moscow, Hà Huy Tập bây giờ là cán bộ 
đẳng cao cấp chuẩn bị Đại hội toàn quốc. Sinh ở tỉnh Nghệ An, 
Tập vào Đảng Tân Việt, sau đó chạy sang Hội Thanh Niên Cách 
mạng. Khi học ở Trường Stalin, ông ra sức trau đồi lý luận, lớn 
tiếng phê bình những khuyết điểm về mặt tư tưởng của Hội. Mật 
thám Pháp miêu tả ông là người tự kiêu, quỷ quyệt và “một kẻ cực 
đoan”. Chẳng mấy chốc Tập va chạm với các đồng chí trong quan 
hệ, họ đặt biệt danh “ông Lùn” vì chiều cao một mẩu. Nhưng quan 
hệ căng thẳng đặc biệt giữa Hà Huy Tập với Trần Văn Giàu. Tháng 
9-1934, Giàu tới Macao, một phần để báo cáo tình hình Nam Kỳ và 
một phần tham dự công việc chuẩn bị Đại hội. Trần Văn Giàu coi 
thái độ nóng nảy của Tập là một kẻ hãnh tiến, còn Tập lại nghỉ 
ngờ thái độ kiêu căng, làm việc theo ý mình của Giàu. Cuối cùng, 
Tập bắt đầu lo ngại Trần Văn Giàu là gián điệp của Pháp, đã báo 
cáo những nghỉ ngờ trong bức thư gửi cho Moscow. Chỉ sau này, 
khi nhà cầm quyền Pháp lục soát nơi ở của Giàu, Hà Huy Tập mới 
thừa nhận sự nghi ngờ chẳng có căn cứ. 

Hoá ra mối nguy hiểm xuất phát từ chỗ khác. Một cán bộ Đẳng 
làm nghề đầu bếp ở Macao, Nguyễn Văn Trâm, ăn cắp một số tiền 
lớn trong quỹ Đảng cộng sản Đông Dương và chạy sang Hong 
Kong. Vì Trâm được giao nhiệm vụ tìm địa điểm cho Đại hội ở 
Macao, giới lãnh đạo đảng buộc phải thay đổi nơi họp, sợ Trâm 


tiết lộ địa điểm cho gián điệp Pháp đang hoạt động mạnh tại thuộc 
địa Bồ Đào Nha. Hà Huy Tập cũng nghỉ ngờ người thứ hai, Nguyễn 
Hữu Cần, đã báo cáo cho Lãnh sự Pháp ở đó về những hoạt động 
của Đảng cộng sản Đông Dương. Để giảm thiểu thiệt hại, Tập ra 
chỉ thị tất cả những chỉ bộ đẳng ở Đông Dương và Xiêm phải cực 
kỳ chú trọng tới an ninh và cử Trần Văn Giàu trở lại Nam Kỳ để tái 
tổ chức hệ thống Đảng cộng sản Đông Dương ở đó. Ông ra sức 
tung hoả mù với mật thám bằng cách tung tin giả cho Cần, phàn 
nàn Đẳng đang gặp rất nhiều khó khăn nên không thể họp Đại hội 
toàn quốc như dự định. 

Đại hội đẳng toàn quốc dự định khai mạc ngày 18-3-1935, 
nhưng do sợ lộ và cũng do một số đại biểu chậm trễ trên đường đi, 
tới phút chót nó được hoãn đến 27-3-1935. Tham dự đại hội, ngoài 
Hà Huy Tập, còn có Hoàng Đình Giong, Phùng Chí Kiên và mười 
đại biểu khác. Không có đại diện Cộng sản Quốc tế hoặc những 
đẳng cộng sản khác tới dự. 

Đại biểu tới Hội nghị Macao đại diện cho toàn thể tám trăm 
đẳng viên hoạt động ở Đông Dương và Xiêm. Phần đông là người 
Kinh, một số ít như Hoàng Đình Giong và Hoàng Văn Nọn là người 
dân tộc thiểu số miền núi, hoặc Hoa Kiều. Đa số còn tương đối trẻ, 
trong số 12 hay 13 đại biểu, chỉ có vài phụ nữ. Nguyễn Thị Minh 
Khai, người tình của Quốc và trợ lý một thời của ông tại Văn 
Phòng Phương Nam ở Hong Kong cũng có mặt, người ta cho rằng 
trong giới lãnh đạo đẳng không phân biệt giới tính. 

Không có thống kê chính xác, song tỷ lệ đẳng viên xuất thân từ 
công nhân hoặc nông dân đang tăng lên, mặc dù giới lãnh đạo chủ 
yếu là những người xuất thân từ thành phần Nho học, nhiều người 
đã từng học trong hệ thống giáo dục Pháp - Việt và giờ đây đang là 
những người cách mạng chuyên trách. Như chúng tôi trình bày, 


Nguyễn Ái Quốc luôn phàn nàn những đảng viên không được học 
hành thường gặp khó khăn trong việc tiếp thu tư tưởng phức tạp 
của học thuyết Marxist - Leninist, đôi khi chịu áp lực quá sức. Vội 
đánh giá chống lại việc xem thường đảng viên xuất thân từ nông 
thôn đặc biệt mạnh mẽ trong nội bộ giới lãnh đạo, những người 
thừa hưởng kiến thức học được ở Moscow cũng như thái độ theo 
lệ cổ của tầng lớp Nho học Việt Nam. Công nhân và nông dân tuy 
rất hữu dụng, nhưng cũng chỉ là phương tiện để họ dễ dàng thâm 
nhập vào nhà máy và nông thôn để tuyên truyền cho sự nghiệp. 

Tuy làn gió thay đổi đã phát ra từ Moscow, những quyết định 
đưa ra tại Hội nghị Macao không thay đổi chiến lược hiện tại của 
đẳng. Nghị quyết chính trị tái khẳng định sự đúng đắn của mặt 
trận thống nhất hạn hẹp lần đầu tiên được đưa vào chương trình 
hành động năm 1932, đã kêu gọi đảng viên thâm nhập vào những 
đẳng phái cải cách dân tộc chủ nghĩa để ngấm ngầm phá hoại sự 
lãnh đạo của họ, lôi kéo những người ủng hộ về phía Đảng cộng 
sản Đông Dương. Những quy chế mới của Đảng được thông qua, 
cũng như những nghị quyết về công tác quần chúng. Hội nghị kết 
thúc, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 9 người, do Hà Huy 
Tập làm Tổng bí thư. Ban Chấp hành mới được tái lập tại Sài Gòn, 
nơi Hà Huy Tập thường trú. Ban Chấp hành Hải ngoại của Lê Hồng 
Phong, được giữ lại làm liên lạc giữa Ban Chấp hành Trung ương 
với Cộng sản Quốc tế, sẽ chuyển về Thượng Hải. 

Hà Huy Tập tận dụng cơ hội gửi Moscow bản báo cáo kết quả 
Hội nghị, đã tung ra nhiều mũi tên nhắm vào Nguyễn Ái Quốc. 
Trong thư ngày 31-3-1935 gửi Văn phòng Viễn Đông, Hà Huy Tập 
lưu ý, đẳng viên ở Đông Dương và Xiêm đang mở cuộc đấu tranh 
công khai chống lại tàn dư tư tưởng “cách mạng dân tộc” của Hội 
Thanh Niên Cách mạng và sáng lập viên Nguyễn Ái Quốc. Tập 
cảnh báo, tàn dư đó “rất mạnh, gây trở ngại rất nghiêm trọng cho sự 


phát triển của chủ nghĩa cộng sản”. Do vậy phải đấu tranh quyết liệt 
chống lại lý thuyết cơ hội chủ nghĩa của Quốc. Cả hai Đẳng Cộng 
dẫn Đông Dương và Xiêm sẽ xuất bản những cuốn sách nhỏ chống 
lại những khuynh hướng đó. Hà Huy Tập dự kiến, Nguyễn Ái Quốc 
phải đứng lên tự phê bình, thừa nhận những sai lầm trong quá 
khứ. 

Vài tuần sau, Tập quay lại tấn công, nhẫn mạnh, một số đại 
biểu tại Hội nghị cho là Quốc ít ra cũng phải chịu trách nhiệm một 
phần về vụ bắt bớ hơn một trăm thành viên Đảng cộng sản Đông 
Dương và của Hội, vì Quốc biết rõ đồng sự Lâm Đức Thụ là gián 
điệp, nhưng cứ tiếp tục dùng Thụ. Tập buộc tội Quốc thiếu thận 
trọng khi yêu cầu mỗi học viên theo học Trường Huấn Luyện ở 
Quảng Đông phải nộp cho Quốc mỗi người một ảnh, kèm theo tên 
tuổi và địa chỉ người thân. Những tư liệu đó về sau rơi vào tay 
người Pháp. Tập buộc tội Nguyễn Ái Quốc “chưa bao giờ nhận trách 
nhiệm về mình” về những hành động đó. Tập kết luận, đẳng viên và 
quần chúng biết rõ những tư tưởng của Quốc và những tư tưởng 
ấy phải bị phê bình thậm chí phải mạnh mẽ quyết liệt hơn. 

Nguyễn Ái Quốc chắc chắn đã đọc những báo cáo đó sau khi 
ông tới Moscow. Không biết ông nghĩ gì về những điều Tập phê 
bình hành động của ông, nhưng thái độ chung của ông thể hiện 
trong một bức thư viết tháng 1-1935 gửi Văn phòng Viễn Đông, 
phàn nàn, kiến thức lý luận của những học viên gốc Đông Nam Á 
đang học ở Moscow còn quá thấp. Nhiều người không hiểu cách 
mạng dân chủ tư sản, hoặc tại sao cách mạng ruộng đất và sự 
nghiệp chống chủ nghĩa đế quốc lại gắn kết với nhau. Dù Quốc 
công nhận những thiếu sót đó là có thật trong Đẳng cộng sản Đông 
Dương vào thời kỳ năm 1930 và 1931, nhưng vấn đề gần đây trở 
thành nghiêm trọng hơn do sự bồng bột và thiếu kinh nghiệm của 
nhiều đảng viên. Không rõ có phải ông dùng đòn giáng trả vào 


người đồng sự trẻ tuổi Hà Huy Tập hay Trần Phú đã quá cố hay 
không. Dù thế nào đi nữa, ông đề nghị một cuốn sách tóm tắt sẽ 
được soạn ra sẽ soi sáng cho họ về vấn đề tư tưởng. 

Ngày 25-7-1935, Hội nghị VII Gộng sản Quốc tế khai mạc tại 
Nhà Liên hiệp Công đoàn ở Moscow. Trên tường treo chân dung 
lớn Marx, Engels, Lenin và Stalin, cũng như những biểu ngữ đỏ 
chữ Nga màu vàng tuyên bố thắng lợi sắp tới của cách mạng vô 
sản. Phiên toà xử án thanh trừng những người lãnh đạo Bolsevich 
như Lev Kamenev và Grigory Zinoviev, từng đứng đầu Quốc tế 
Cộng sản trong quá khứ và đương nhiệm khi Hội nghị được triệu 
tập. Cả hai người - Lev Kamenev và Grigory Zinoviev - sau này đều 
bị xử tử. Do tình thế căng thẳng của phiên toà, nên các đại biểu dự 
hội nghị sống chung trong khách sạn Lux, không được phép vào 
điện Kreml. 

Ba đại biểu Đẳng cộng sản Đông Dương tham dự hội nghị: Lê 
Hồng Phong (với các tên Litvinov, Hai An, Chajan, hoặc Chayan), 
Nguyễn Thị Minh Khai (Vân, hoặc Phan Lan), và Hoàng Văn Nọn. 
Hai đại biểu khác từ Việt Nam nhưng không tới được. Cộng sản 
Quốc tế quyết định tất cả các đại biểu Việt Nam đều được phát 
biểu tại hội nghị. Trong bài phát biểu, Nguyễn Thị Minh Khai nói 
về sự bóc lột phụ nữ đang diễn ra ở khắp thuộc địa châu Á, nhấn 
mạnh vai trò phụ nữ trong cuộc cách mạng tương lai. Hoàng Văn 
Nọn nói về đấu tranh quần chúng. Là chủ tịch đoàn đại biểu Việt 
Nam, Lê Hồng Phong đọc bài phát biểu dài đề cập những thiếu sót 
trong quá khứ của Đảng cộng sản Đông Dương và nhiệm vụ hiện 
nay của Đảng. Trong số những khuyết điểm đó là có nhiều đẳng 
viên tiếp tục biểu lộ hành động “thích lật đổ” và những tư tưởng 
rơi rớt từ những đảng phái “cách mạng dân tộc chủ nghĩa” ra đời 
trước kia như Việt Nam Quốc Dân Đẳng, cũng như từ những nhóm 
cộng sản trước đây (ám chỉ Trần Văn Cung, Đảng cộng sản Đông 


Dương) và không trực tiếp gắn kết Đảng với quần chúng. 

Trong khi không có đại biểu Việt Nam nào phát biểu phản ánh 
đúng sự thật, mục đích chính Đại hội VII Quốc tế Cộng sản đề xuất 
chiến lược mới cho tất cả Đảng cộng sản trên thế giới, gần giống 
với những ý tưởng Quốc đã theo đuổi trong thời kỳ tồn tại Hội 
Thanh Niên Cách mạng hơn là những ý tưởng đưa ra tại Đại hội VI 
năm 1928. Lý do chủ yếu thay đổi chính sách do chính quyền Adolf 
Hitler và Đẳng Quốc Xã (Nazi) ở Đức không ngừng gia tăng nguy 
hiểm với Liên Xô. Khi Hitler lên làm thủ tướng tháng 1-1933, 
Stalin tin chắc Hitler đại điện cho cánh cực đoan của tầng lớp tư 
bản ở Đức, vì thế phản ánh giai đoạn tột cùng nguy hại của chủ 
nghĩa đế quốc toàn cầu. Stalin tin uy thế của ông, do vậy sẽ 
chuyển quyền lực cho Đẳng cộng sản Đức nhanh chóng. Tuy nhiên, 
đến năm 1935, Stalin đã tỉnh ngộ về ảo tưởng đó, giờ đây ông nhìn 
Đức Quốc Xã là sự đe dọa mạnh đối với sự tồn vong của Liên Xô. 

Phần ánh tầm quan trọng mối đe doạ mới từ phương Tây, cũng 
như sự gia tăng nguy hiểm từ chính phủ quân phiệt chống cộng 
sản ở Nhật Bản mới trỗi dậy, năm 1935 Kreml quyết định từ bỏ 
đường lối cực tả được Đại hội VI năm 1928 tán thành, đưa ra một 
chiến lược mới hình thành mặt trận thống nhất lực lượng chống 
phát - xít trên toàn thế giới. Tại Hội nghị VII, đường lối mới được 
Georgi Dimitrov, người Bulgaria, tổng bí thư mới của Quốc tế 
Cộng sản soạn thảo cẩn thận. Chiến lược trước đây, kêu gọi cuộc 
cách mạng vô sản và thành lập “những chính phù Xô viết” ở các 
nước thuộc địa, bị vứt bỏ. Nhiệm vụ mới động viên khối liên minh 
mở rộng với những lực lượng dân chủ và tiến bộ trên thế giới 
chống lại nguy cơ của chủ nghĩa phát - xít tàn bạo. Các đẳng cộng 
sản được chỉ đạo phải liên kết với chính phủ tiến bộ hoặc những 
đẳng dân tộc chủ nghĩa trên mặt trận phẳn đế mở rộng chống mối 
nguy hiểm chung từ Đức Quốc Xã và Nhật Bản. 


Thấy được viễn cảnh này, những lời chỉ trích của Lê Hồng 
Phong về lật đổ, sự phiêu lưu, những tính cách có thể quy lỗi cho 
giới lãnh đạo tả khuynh hiện thời, Moscow đã thận trọng hoà giải 
trong một thông điệp đầy đủ gửi đến các đồng sự của Lê Hồng 
Phong ở Macao. Kết thúc phiên họp của Hội nghị, Đảng cộng sản 
Đông Dương được công nhận là thành viên trong Quốc tế Cộng 
sản, đồng thời bản thân Phong được bầu là uỷ viên chủ tịch đoàn 
của tổ chức. 

Nguyễn Ái Quốc tham dự hội nghị như một quan sát viên của 
Ban Bí thư Văn phòng Viễn Đông, dưới tên Linov. Ông hiển nhiên 
không phát biểu tại hội nghị, nhưng chắc chắn có những hoạt 
động đẳng sau hậu trường, trao đổi với những đại biểu, tham dự 
bữa tiệc do Maurice Thorez - chính khách mới nổi trong Đảng cộng 
sản Pháp - dự lễ Đảng cộng sản Đông Dương gia nhập Quốc tế 
Cộng sản. Sự chuyển hướng tuyên bố chiến lược toàn cầu tại Hội 
nghị làm Quốc phấn khởi, nó chính là một khẳng định hết sức cần 
thiết sự đúng đắn của ý tưởng mặt trận thống nhất mở rộng mà 
ông đã đưa vào Hội Thanh Niên Cách mạng ở Quảng Đông. Vai trò 
quan sát viên của ông tại Hội nghị không trái ngược với trách 
nhiệm là phát ngôn viên ưu tú của Quốc tế Cộng sản đối với công 
việc Đông Nam Á. Dù sao, ông cũng thấy khó chịu khi phải đứng 
ngoài rìa trong khi một số những học trò của ông trở thành người 
lãnh đạo Đảng cộng sản Đông Dương trong kỷ nguyên mới. 

Mối tình nửa kín nửa hở giữa Nguyễn Ái Quốc với người đồng 
sự trẻ Nguyễn Thị Minh Khai ngày càng xấu nay chấm dứt. Những 
bức thư và báo cáo riêng từ giới lãnh đạo Đảng cộng sản Đông 
Dương ở Macao gửi Văn phòng Viễn Đông trong những tháng dự 
hội nghị đã đề cập “vợ Quốc” (la femme de Quoc) có mặt trong số 
đại biểu tham dự hội nghị, có hàm ý hai người đã lấy nhau trước 
khi bị bắt ở Hong Kong năm 1931. Có thể, như suy xét của nhà 


viết tiểu sử Xô viết Yevgeny Kobelev, Minh Khai đã yêu Lê Hồng 
Phong đẹp trai gặp trên đường đi. Cũng có thể, cả Quốc và Minh 
Khai đã xa cách nhau trong bốn năm sau khi Minh Khai bị bắt ở 
Hong Kong. Những nguồn tin khác cho hay, sau khi tới Moscow, 
Nguyễn Ái Quốc đã có “người vợ hờ” do Cộng sản Quốc tế thu 
xếp. Lại có tin đồn ông có cô con gái với một phụ nữ ở Liên Xô. 

Bất kể việc này đúng sai đến đâu, một thời gian ngắn sau khi 
kết thúc Hội nghị VII, Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai 
chính thức làm lễ cưới tại phòng đăng ký kết hôn ở một quận ở 
Moscow. Sau khi cưới, Phong tới Trung Hoa để báo cáo kết quả hội 
nghị cho giới lãnh đạo đẳng. Minh Khai ở lại Moscow vài tháng, 
cuối cùng sang Pháp trên đường tới Hong Kong cùng với đồng sự 
Hoàng Văn Nọn vào mùa hè năm 1936. Để đánh lừa nghi ngờ của 
mật thám Pháp, hai người đóng giả là một cặp vợ chồng Trung 
Quốc giàu có đi nghỉ mát. Từ Hong Kong, Minh Khai đi tàu thuỷ tới 
Thượng Hải gặp Lê Hồng Phong, cùng chồng về Sài Gòn, ở đây bà 
trở thành uỷ viên Xứ uỷ Nam Kỳ. Trong quá trình công tác, bà và 
chồng sát cánh nhau tới khi trở thành những kẻ “tử vì đạo” đầu 
tiên của cách mạng Việt Nam. 

Mối quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Thị Minh Khai là 
một trong những bí ẩn nhất trong đời tư của ông. Những năm về 
sau, ông chưa bao giờ kể chuyện này cho bất cứ đồng sự nào. Các 
nguồn tin chính thức ở Hà Nội thẳng thừng bác bỏ về cuộc hôn 
nhân đã từng xảy ra giữa hai người. Có nhiều tài liệu nội bộ cung 
cấp những bằng chứng khá vững cho sự trái ngược này, có thể hai 
người chưa qua lễ cưới chính thức, nhưng đã sống với nhau như 
một cặp vợ chồng. Phải chăng việc mất vai trò lãnh đạo đẳng và 
mất vợ của ông rơi vào tay Lê Hồng Phong là sự “nhục nhã bị nhân 
đôi”, như quan sát viên nhận xét, lại là chuyện khác. Trong sự 
nghiệp lâu dài, Quốc luôn thể hiện sự ưa thích những công việc 


ngẫu nhiên chừng nào chúng không cẩn trở mục tiêu chính trị và 
ông có thể xem mối quan hệ này là tạm thời từ lúc đầu. 

Trước khi lên đường về Trung Hoa, Minh Khai và Hoàng Văn 
Nọn gặp Nguyễn Ái Quốc để lấy bức thư gửi cho Lê Hồng Phong ở 
Thượng Hải. Lúc này, những quyết định đưa ra tại Đại hội VII 
Quốc tế Cộng sản bắt đầu mang lại kết quả, khi Chính phủ Mặt 
trận Bình Dân thành lập ở Paris vào tháng 7-1936 do Léon Blum, 
Đảng Xã hội làm thủ tướng. Dù không chính thức là một phần 
trong liên minh lãnh đạo, nhưng Đẳng cộng sản Pháp ủng hộ chính 
phủ mới, hứa chống chủ nghĩa phát - xít, Ủng hộ Liên Xô, hủy bỏ 
những đạo luật ở Pháp hạn chế tự do ngôn luận và lập hội. Đẳng 
cộng sản Pháp cũng kêu gọi hình thành ủy ban điều tra để xem xét 
tình hình các thuộc địa và đề nghị cải cách. Hoàn cảnh ở Đông 
Dương có được dịp may hứa hẹn để khôi phục Đẳng cộng sản 
Đông Dương. Theo một nhà viết tiểu sử Xô viết, Quốc đưa ra một 
số lời khuyên cụ thể với các đồng chí Đẳng cộng sản Đông Dương: 

Mặt trận Bình Dân thắng lợi ở Pháp là một dịp may hiếm hoi, 
chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy tận dụng địp may này. Việc chính bây 
giờ là xiết chặt sự thống nhất toàn đảng, đặc biệt giữa những chỉ bộ 
trong nước và hải ngoại. Riêng ở Sài Gòn, đề nghị hãy nói với Lê Hồng 
Phong ba điều sau: 

1. Mặt trận Bình Dân thắng lợi ở Pháp chắc chắn mang lại những 
thay đổi tích cực tình hình ở Đông Dương. Vì lý do này Ban Chấp 
Hành Trung ương Hải Ngoại nên trở về nước ngay và nắm lấy chỉ đạo 
phong trào yêu nước. ChỈ nên để lại một nhóm nhỏ ở nước ngoài để 
duy trì liên lạc với thế giới. 

2. Bọn Trotskist đã lộ rõ tính cách phản động ở mọi nơi, cũng như 
ở Việt Nam. Đảng cần phải tách hoàn toàn khỏi họ, không thoả hiệp. 


3. Phải cố gắng nỗ lực để hình thành một mặt trận dân chủ chống 


chiến tranh và chống phát - xít. Nó phải bao gồm tất cả các lực lượng 
yêu nước, tất cả những ai muốn chiến đấu cứu nước. Nhưng không 
bao giờ được quên khi tiến hành liên minh phải đặt lợi ích sống còn 
của Đẳng và giai cấp công nhân trên hết. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược mặt trận thống nhất 
mở rộng, được phát ra tại Đại hội Quốc tế Cộng sản VII, Nguyễn 
Ái Quốc đang thể hiện chắc chắn sự thuyết phục của chính mình, 
bằng việc cảnh báo đồng chí cần thiết phải duy trì nghiêm ngặt sự 
kiểm soát của Đảng đối với phong trào cách mạng, ông đi theo 
những thực tiễn đã đưa ra trong thời gian hoạt động của Hội. 
Nhưng việc ông vạch ra Trotsky là kể phẩn bội, phản bội lợi ích 
học thuyết Marxist - Leninist, có lẽ ông nói theo ý muốn của Quốc 
tế Cộng sản, đặc biệt của Iosiff Stalin, người đã vài năm tiến hành 
chiến đấu khốc liệt chống lại ảnh hưởng Trotsky và phe cánh trong 
nội bộ phong trào Cộng sản Quốc tế. Dù Quốc đồng ý với Stalin 
cho rằng việc Trotsky nhấn mạnh “cách mạng không ngừng” do 
những phần tử vô sản đơn độc lãnh đạo chống lại kẻ thù khắp thế 
giới là không thực tế, ông phải cảm thấy, nói một cách công bằng, 
những người ủng hộ Trotsky ở Đông Dương có nhiều điểm chung 
với Đẳng cộng sản Đông Dương hơn là với kể thù của họ. Nếu có 
quyền, Nguyễn Ái Quốc sẽ kết nạp những phần tử Việt Nam theo 
Trotsky vào giới lãnh đạo Đảng cộng sản Đông Dương. 

Trong khi các đồng chí của ông trở về châu Á, Nguyễn Ái Quốc 
ở lại Moscow. Nhưng ông làm việc không ngừng. Trong cuộc 
phỏng vấn tháng 9-1935, ông kể với nhà báo Liên Xô Ilya 
Ehrenburg, ông chỉ có một ước nguyện, trở về tổ quốc càng sớm 
càng tốt. Có lúc, tình hình đang có nhiều hứa hẹn, ông đề nghị cho 
phép trở lại Việt Nam một thời gian ngắn sau khi kết thúc Hội nghị 
VII, nhưng yêu cầu này bị từ chối với lý do tình hình Đông Dương 
còn rất phức tạp. Mùa hè năm 1936 ông đệ trình yêu cầu lần thứ 


hai cho phép về nước qua ngả Berlin và Pháp. Nếu kế hoạch này 
không được, ông hứa đi tới Thượng Hải lập đường dây liên lạc với 
Văn Phòng Quốc tế Cộng sản ở đó, sau đó tìm đường trở về tổ 
quốc. Phòng nhân sự Quốc tế Cộng sản mời ông tới điền tờ khai 
cuộc hành trình, những rốt cuộc kế hoạch này cũng bị huỷ bỏ do 
bùng nổ Nội chiến Tây Ban Nha, sự kiện có ảnh hưởng mạnh mẽ 
tới Pháp. 

Trong khi chờ hồi âm, mùa thu năm 1936 Nguyễn Ái Quốc theo 
học tại Viện Nghiên cứu dân tộc và những vấn đề thuộc địa 
(Trường Stalin trước đây), ông chuyển phòng trọ tại Đại học Lenin 
tới buồng đơn nhỏ hẹp trên đường Bolshaya Bronnaya. Chương 
trình học gồm những bài giảng về triết học, lịch sử và tiếng Nga. 
Nhưng ông cũng được Văn Phòng Đông Dương thuộc Văn phòng 
Viễn Đông giao việc nghiên cứu tình cảnh dân nghèo và dịch ra 
tiếng Việt tác phẩm “Tuyên Ngôn Cộng sẳn” của Marx và tác phẩm 
“Chủ nghĩa tả khuynh: Sự hỗn loạn phôi thai” của Lenin. Vì thế, ông 
là một trong hai sinh viên không đăng ký đi nghỉ hè do nhà trường 
tổ chức. Trong thời kỳ học tập năm 1937-1938, ông học thêm 
những khoá học khác tại Viện, đồng thời cũng làm việc tại Văn 
phòng Viễn Đông. Dưới sự giúp đỡ của giẳng viên, ông cũng chuẩn 
bị xong tài liệu để viết một đề tài nghiên cứu “Cách mạng ruộng đất 
ở Đông Nam Á”. 

Sau hai thập niên hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc không 
hài lòng vị thế hiện tại của mình. Đối với một người hoạt động ít 
quan tâm đến lý thuyết, mất nhiều tháng dịch những tác phẩm của 
những lãnh tụ cộng sản hoặc đến lớp nghe giảng những vấn đề lý 
thuyết trừu tượng khó hiểu quả là chuyện khó khăn. Tháng 
6-1938, gần ba năm sau khi kết thúc Hội nghị VII, ông viết cho một 
cán bộ ở Quốc tế Cộng sản trong tâm trạng chán nắn. Bảy năm trôi 
qua từ khi bị bắt, bây giờ là năm thứ tám ông bị vô hiệu hoá. Quốc 


đề nghị giúp ông thay đổi tình hình đáng buồn của ông. 

“Xin hãy cử tôi đi đến một nơi nào đó, hoặc giữ tôi ở đây nhưng 
hãy phân công một công việc gì ấy mà đồng chí cho là hữu ích. Nhưng 
xin đồng chí đừng bỏ tôi một thời gian quá dài không được hoạt động 
mà phải đứng bên rìa Đằng”. 

Để giải quyết trường hợp của mình, ông đề nghị có một cuộc 
phỏng vấn với cán bộ có trách nhiệm của Quốc tế Cộng sản. Được 
sự giúp đỡ của Vera Vasilieva, người có thiện cảm, yêu cầu của 
ông cuối cùng được giải quyết, ông được lệnh về Trung Hoa bằng 
tàu hoả qua vùng Trung Á. Ngày 29-9-1938, ông rời trường. Ngày 
hôm sau, phòng nhân sự tại Viện ghi nhận, học viên mang số 19, 
tên là Lin, đã rời trường. 

Tại sao Nguyễn Ái Quốc cuối cùng được thả khỏi nơi ông chịu 
đau khổ sau nhiều năm bị vô hiệu hoá? Nếu không mở được kho 
lưu trữ tài liệu ở Nga, vấn đề này còn là một đề tài chứa nhiều bí 
ẩn, vì những tin tức về cuộc sống của ông ở Moscow trong thời 
gian giữa thập niên 1930 rất ít. Có lẽ ông bị theo dõi do những tin 
đồn kéo dài ông đã đồng ý nhận làm điệp viên Anh như là cái giá 
được thả khỏi nhà tù Hong Kong. Cũng có thể Quốc bị Stalin ghét, 
vì ông tiếp cận học thuyết không chính thống một cách say mê. 
Nếu đúng như vậy, sự chuyển hoá tình hình thế giới và chiến lược 
mới của Quốc tế Cộng sản giờ đây đã đền đáp lại nhà cách mạng 
kỳ cựu hữu ích hơn trong việc thực hiện chính sách Xô viết ở Đông 
Á. Dù những chỉ thị riêng cho ông chưa được biết, nhưng ông 
mong đợi cung cấp cho Moscow những tin tức về tình hình biến 
đổi nhanh chóng ở Trung Hoa. 

Dưới áp lực mạnh của lực lượng quân đội Tưởng Giới Thạch, 
tháng 10-1934 Đảng cộng sản Trung Quốc buộc phải bỏ căn cứ địa 
của họ ở phía nam sông Dương Tử (Hoàng Hà), bắt đầu cuộc 


Trường Chinh tới Diên An về phía bắc Trung Quốc. Nguyễn Ái 
Quốc có thể nhìn thấy trách nhiệm mới của mình, báo cáo cho 
Moscow về những hoạt động của đồng chí Trung Quốc. Đây là một 
nhiệm vụ quan trọng, nhưng nó đứng hàng thứ hai so với nhiệm 
vụ giúp đồng bào của ông tiến hành giai đoạn tỉếp của cách mạng 
Việt Nam. 


(HUUNG 


IIIM Ít ĐÍ 


Nước Trung Hoa mà Nguyễn Ái Quốc trở lại vào mùa thu năm 
1938 khác xa thời kỳ ông ra đi cách đây gần năm năm, vì bây giờ 
trong chiến tranh. Cuộc xung đột khởi nguồn bắt đầu Sự Kiện 
Thẩm Dương năm 1931, khi binh sĩ quân đội Nhật Bản đột nhiên 
chiếm Mãn Châu Lý, lập ra quốc gia bù nhìn Mãn Châu Quốc. 
Trong thời gian năm năm, quân đội Nhật bành trướng vững chắc 
về phía nam, chiếm những vùng đất đai rộng lớn thuộc các tỉnh 
bao quanh cố đô Bắc Kinh đặt dưới quyền quân quản Nhật Bản. 
Lúc đầu, Tưởng Giới Thạch khước từ yêu cầu khẩn khoản của 
nhân dân Trung Hoa đòi ông chấm dứt những chiến dịch quân sự 
đánh chiếm khu vực do cộng sản kiểm soát phía nam sông Dương 
Tử - những chiến dịch này tiến hành đến cuối năm 1934 khiến lực 
lượng cộng sản buộc phải di chuyển trong cuộc Trường Chinh nổi 
tiếng tới vùng căn cứ mới tại Diên An, phía bắc Trung Hoa - và sau 
đó tìm được sự đồng tâm nhất trí của dân tộc chống lại sự xâm 
lăng của Nhật. Nhưng đầu năm 1937, sau khi Tưởng Giới Thạch bị 
một số sĩ quan của ngay chính quân đội của ông bắt cóc một cách 
kỳ lạ khi ông thăm Tây An, Tưởng bị thuyết phục phải ký thành 
lập một mặt trận thống nhất thứ hai với Đảng cộng sản Trung 
Quốc và hướng sự chú ý của nhân dân vào mối đe doạ từ Nhật. 


Vài tháng sau đó, cuộc chiến tranh công khai nổ ra sau một đụng 
độ vũ trang tại Lư Cầu Kiều (Marco Polo Bridge) phía nam Bắc 
Kinh. 

Sự đe đoạ của Nhật Bản đưa nhân dân Trung Quốc vào tình thế 
cực kỳ nguy hiểm, nhưng nó mở ra dịp may cho Nguyễn Ái Quốc. 
Thứ nhất, việc thành lập mặt trận thống nhất giữa Chính phủ 
Quốc Dân Đẳng và Đảng cộng sản Trung Quốc tạo cho ông tự do đi 
lại để liên lạc với những người cách mạng Việt Nam đang hoạt 
động ở Hoa Nam. Thứ hai, nó dẫn đến tăng bóng ma một cuộc 
chiến tranh lớn ở châu Á, sẽ nhanh chóng lan rộng xuống Đông 
Nam Á và đi tới kết liễu nửa thế kỷ cai trị của Pháp ở Đông 
Dương. 

Rời Moscow bằng tàu hoả vào ngày đầu thu 1938, Nguyễn Ái 
Quốc đi về phía tây băng qua vùng thảo nguyên bao la Trung Á 
thuộc Liên Xô. Sau khi dừng ở Alma - Ata, thủ đô Kazakhstan, ông 
tiếp tục tới biên giới Trung Hoa, ở đây ông theo đoàn xe đi Tân 
Cương, qua Turkistan tới thành phố Lan Châu, điểm cuối cùng phía 
đông của Con đường Tơ lụa và giờ đây là trung tâm đường sắt 
nhộn nhịp, thủ phủ tỉnh Cam Túc. Tại Lan Châu ông được Ngô Tú 
Quyền đại diện Đảng cộng sản Trung Quốc đón tiếp, thu xếp để 
ông đến Tây An. Ngô Tú Quyền phụ trách văn phòng địa phương 
của Giải Phóng Quân Trung Quốc, Đẳng cộng sản Trung Quốc 
dùng văn phòng này làm điểm liên lạc với khách đến từ Liên Xô. 
Như Ngô Tú Quyền hồi tưởng trong hồi ký: “Được cấp trên cho biết, 
tôi phải đón một nhân vật quan trọng người Á châu, nhưng không nói 
tên. Cấp trên ra lệnh phải chăm sóc ông ta hết sức chu đáo, lễ độ và 
tôi phải tháp tùng ông tới Diên An an toàn”. 

Sau hai ngày ở lại Tây An, ông phải chịu đợt ném bom đầu tiên 
của máy bay Nhật, Nguyễn Ái Quốc theo một nhóm du khách đi xe 


bò, xe ngựa trên quãng đường mòn hai trăm dặm lên phía bắc qua 
những dãy núi để tới Diên An. Do có nhiều binh sĩ Quốc Dân Đảng 
đóng dọc đường, Quốc phải cải trang là “người áp tải” những xe 
ngựa chở quần áo, giầy dép cho dân nghèo sống trên núi, vì thế 
ông phải đi bộ đoạn đường dài. 

Như Nguyễn Ái Quốc hồi tưởng nhiều năm sau này, Diên An 
năm 1938 tràn ngập gần 200.000 chiến sĩ Giải Phóng Quân Trung 
Quốc, phần lớn sống trong những hang đào khoét khắp sườn đồi, 
tường trát đất màu vàng. Nhiều cán bộ ưu tú Đẳng cộng sản Trung 
Quốc sống trong những hang, ấm về mùa đông và mát về mùa hè 
hơn chỗ ở thông thường trong vùng. Tuy nhiên, ông khó phân biệt 
nổi sĩ quan Trung Quốc và lính trơn, vì tất cả họ mặc quân phục, 
giầy vải màu xanh lá mạ thẫm đồng loạt giống nhau. Quốc ở trong 
khu Vườn Táo, một biệt thự bẩy buồng tương đối rộng rãi, sau này 
dành cho chủ tịch Đảng cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông. Ở 
Diên An, ông gặp nhiều người Trung Quốc từng quen biết ở 
Moscow, nhưng không gặp Mao, mặc dù sau này Mao nhanh chóng 
trở thành người nắm quyền lực chính trong Đảng cộng sản Trung 
Quốc. 

Sau khoảng hai tuần lễ ở Diên An, Nguyễn Ái Quốc xuống miền 
nam Trung Hoa trên một đoàn xe năm chiếc ô tô chở đoàn tuỳ tùng 
cùng tướng Diệp Kiếm Anh, tư lệnh Giải Phóng Quân Trung Quốc. 
Nguy hiểm đến không phải từ phía Nhật, vừa chiếm được Thượng 
Hải đang vượt sông Dương Tử tiến đến Hán Khẩu, mà là từ chỗ 
khác. Dù mặt trận thống nhất giữa Đảng cộng sản Trung Quốc và 
Chính phủ Quốc Dân Đẳng của Tưởng Giới Thạch đã trải qua hơn 
một năm, cuộc ngừng bắn cũng rất mong manh, dễ đổ vỡ và không 
phải luôn luôn được chính quyền Quốc Dân Đẳng địa phương tuân 
thủ nghiêm ngặt. Để che giấu danh tính, Quốc lấy tên Hà Quang, 
một cái tên rất Trung Quốc, cải trang thành một cần vụ của một sĩ 


quan cao cấp đi cùng nhóm. Theo những tài liệu của cộng sản, 
những binh sĩ chính phủ (Tưởng Giới Thạch) liên tục quấy phá, 
tấn công chuyến đi của đoàn cho tới khi đến gần sát những đơn vị 
Giải Phóng Quân Trung Quốc đóng ở đó chúng mới rút lui. 

Đích đến của Nguyễn Ái Quốc là Quế Lâm, một thị trấn quê 
mùa, buồn tẻể nằm ở trung tâm tỉnh Quảng Tây nổi tiếng về những 
rừng đá bao quanh, nơi đem lại cảm hứng cho những hoạ sĩ vẽ 
tranh thủy mặc Trung Hoa cổ điển. Ông trú ở một dinh thự tại đại 
bản doanh Bát Lộ Quân Đẳng cộng sản Trung Quốc ở làng Lưu Mã, 
nằm sát ngoại ô. Ông được phân công làm nhà báo kiêm cán bộ y 
tế cộng đồng tại Cơ Quan Cứu Tế Dân Tộc địa phương - một tổ 
chức quần chúng dưới quyền Mặt trận Thống Nhất Quốc - Cộng. 
Một trong những người Trung Quốc quen ông sau này nhớ lại: 

Tôi làm việc với Hồ Chí Minh tại trụ sở Bát Lộ Quân ở Quế Lâm từ 
cuối năm 1938 tới mùa xuân và cả mùa hè năm 1939. Chúng tôi sống 
chung với nhau trong một ngôi nhà rộng phía tây làng Lưu Mã. Lúc đó, 
ông dùng tên Hà Quang, nghe giọng nói tôi nghĩ ông là người Quẳng 
Đông. Cơ quan chúng tôi giống như một câu lạc bộ, nhưng chẳng phải 
là câu lạc bộ, vì nó thực hiện chức năng học chính trị và văn hoá... và 
cũng có nhiều cán bộ phụ trách về kinh tế, tài chính, y tế, báo chí... 
v.y.... Hồ Chí Minh có nhiệm vụ về trông coi vệ sinh nhưng cũng là 
một nhà báo, do vậy cũng lại là một trong những người lãnh đạo ở cơ 
quan chúng tôi. Tôi nhớ, trong công việc kiểm tra vệ sinh ông làm việc 
nghiêm túc, đưa ra tiêu chuẩn rất cao. Nếu điều kiện vệ sinh không 
tốt, ông phê bình thằng thừng. Ông được phân công biên tập Tạp Chí 
Đời Sống của chúng tôi. Ông thiết kế bìa, viết tựa đề bài, tham gia viết 
báo cũng như làm thơ Đường luật bằng chữ Hán. 

Người bạn ấy nói tiếp: 


Khi Quốc ở Quế Lâm, ông để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc. 


Hàng ngày ông dậy sớm, quét sàn nhà... Sàn nhà rất bẩn, nên khi quét, 
bụi bay khắp nơi, Hà Quang phải đeo khẩu trang. Công việc thanh tra 
y tế và viết báo chiếm một phần ba đến một nửa thời gian của Hà 
Quang. Thời gian còn lại ông đọc sách hoặc đánh máy chữ với chiếc 
máy ông đem theo. Chiếc máy chữ của ông do nước ngoài sẵn xuất. 
Tôi có thể nói ông ta đánh máy rất thành thạo. Lúc bấy giờ tôi không 
biết ông là ai. Sau nay tôi mới biết ông quan hệ rất rộng, vì một lần tôi 
phê bình ông về một chuyện nhỏ trong cơ quan. Ngày ấy, chuyện phê 
và tự phê bình là một hình thức tu dưỡng đạo đức trong cơ quan. 
Nhưng ngày hôm sau, một cán bộ Đẳng cộng sẵn Trung Quốc đến gặp 
và hồi có phải tôi đã phê bình Hà Quang không. Tại sao - ông ta hỏi - 
anh lại dám phê bình bừa bãi mọi người như vậy? Vì thế tôi nhận ra 
Hà Quang không phải là người bình thường mà là người có thế lực. 

Nguyễn Ái Quốc rất cẩn trọng việc kết giao với các đồng 
nghiệp. Khi đến câu lạc bộ Bát Lộ Quân ở Quế Lâm ông phát hiện 
ở đấy chỉ có những máy chữ gõ chữ Anh. Thật may mắn, một 
trong những đồng sự Trung Quốc của ông thường có công việc đi 
Hong Kong, Hải Phòng có thể mua máy chữ gõ chữ Pháp. Trong 
một chuyến đi, người đồng sự đã mua một chiếc máy chữ cho 
Quốc. Để trả ơn, Quốc đãi ông bạn của mình bữa tối tại nhà hàng 
địa phương, không những thế còn vung tay mua hai chai rượu 
vang để mời. 

Một số bài báo của Nguyễn Ái Quốc, viết bằng tiếng Pháp ký tên 
P. C. Line, gửi về Hà Nội, được in trong báo Tiếng Dân (Notre Voix) 
- một tờ báo Việt Nam xuất bản bằng tiếng Pháp. Phần lớn chủ đề 
liên quan tới tình hình chiến tranh ở Trung Hoa, các vụ tấn công 
quân đội Nhật Bản và ca ngợi tỉnh thần can đảm, bất khuất của 
nhân dân Trung Quốc chống xâm lược. Một mẩu tin, viết tháng 
tháng 12-1938, chế nhạo những cố gắng mà Tokyo đã “khai hoá 
văn minh” ở Trung Hoa, vạch rõ vụ thảm sát đẫm máu diễn ra ở 


thành phố Nam Kinh hồi đầu năm là tội ác điển hình man rợ của 
Nhật Bản. Một bài khác ca ngợi tinh thần hợp tác được xem là tấm 
gương trong mặt trận thống nhất Quốc - Cộng, đồng thời bài báo 
thứ ba vạch ra, mặc dù ưu thế công nghệ Nhật Bản đã thu được 
kết quả trong thời gian đầu, nhưng trang bị cơ giới của quân đội 
Nhật bây giờ đang bị sa lầy trên những con đường mòn ở Trung 
Hoa, vì thế càng gia tăng sự vô dụng. Ông nói, chính phủ Nhật Bản 
hứa sẽ chiến thắng trong vòng ba tháng, sau đó sáu tháng. Nhưng 
ông chỉ rõ, cuộc chiến tranh tiếp tục không ngừng. 

Tờ Tiếng Dân được xuất bản công khai dưới sự chỉ đạo và lãnh 
đạo Đảng cộng sản Đông Dương ở Hà Nội. Sự xuất hiện của nó 
chính là một trong những kết quả của sự chuyển hướng chính sách 
thuộc địa của Pháp xảy ra sau khi Mặt trận Bình Dân ra đời năm 
1936. Với tham gia của các đẳng phái cánh tả vào chính phủ mới ở 
Paris, tù chính trị sớm được thả khỏi trại giam ở Đông Dương. Các 
đẳng phái chính trị của mọi xu hướng được phép tham gia những 
hoạt động hữu hạn có tổ chức. 

Sự chuyển hướng chính sách ở Paris, cùng với sự thay đổi chiến 
lược ở Moscow tại Đại hội Quốc tế Cộng sản VII, khiến giới lãnh 
đạo Đảng cộng sản Đông Dương ngạc nhiên. Tại Hội nghị Macao 
tháng 3-1935, Hà Huy Tập và các đồng chí của ông đã chấp nhận 
đường lối tả khuynh được thông qua tại Đại hội VI năm 1928, với 
niềm tin vững chắc chiến lược đó sẽ tiếp tục. 

Từ Moscow về nước vào mùa xuân 1936, Lê Hồng Phong lập tức 
triệu tập cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản 
Đông Dương ở Thượng Hải để thảo luận kết quả của Hội nghị VII. 
Ông giải thích ý nghĩa sự chuyển hướng chính sách mới đây ở 
Moscow, dự kiến từng bước đưa Đẳng cộng sản Đông Dương đi 
đúng đường lối chiến lược mới. Do sức ép của ông, Ban Chấp 


Hành tán thành việc lập Mặt trận Thống Nhất Dân Chủ Đông 
Dương mới chống lại chủ nghĩa phát - xít toàn cầu và chế độ thực 
dân Pháp. Nghị quyết không đả động gì tới sự tiếp xúc với những 
đẳng phái chính trị cạnh tranh, nhưng sau hội nghị, Ban Chấp 
hành Trung ương gửi một bức thư ngỏ tới toàn thể đảng viên để 
giải thích chính sách mới. Bức thư cũng được gửi tới Việt Nam 
Quốc Dân Đảng và những đẳng dân tộc chủ nghĩa khác đề xuất 
hợp tác với mục đích chung, giành độc lập dân tộc và đem lại cải 
cách xã hội. 

Dù chỉ là nguồn tin nội bộ cho rằng Ban Chấp hành Trung ương 
đã nhất trí tán thành đường lối mới của Moscow, nhưng chắc chắn 
đó là viên thuốc đắng khó nuốt cho một số người chủ trương cứng 
rắn và giáo điều như Hà Huy Tập. Trong nội bộ Đảng đã xuất hiện 
sự chống đối, trước hết từ các đẳng viên nhiều năm ngồi tù, có 
nhiều kinh nghiệm riêng cay đắng với chế độ thực dân Pháp. 

Dù thế nào đi nữa, giới lãnh đạo đẳng cũng thông qua chiến 
lược mới và sau khi hội nghị kết thúc, Ban Chấp hành Trung ương 
chuyển về Đông Dương, một đại bản doanh mới ở làng Hóc Môn, 
bắc ngoại ô Sài Gòn. Lê Hồng Phong đại diện Cộng sản Quốc tế 
của Đảng cộng sản Đông Dương, trở về cùng họ. Hai năm sau, 
Đảng chuyển dần ra công khai đồng thời tăng số đảng viên trong 
tất cả những tầng lớp tiến bộ xã hội Việt Nam. “Hội Ái Hữu”, đại 
diện cho những lợi ích của các nhóm khác nhau như nông dân, 
công nhân, thanh niên và phụ nữ được thành lập ở những thành 
thị, thôn xã, nhà máy, trường học là mảnh đất đào tạo và trung 
tâm tuyển mộ những người ủng hộ, cũng là vỏ bọc cho những 
hoạt động của Đảng cộng sản Đông Dương. Những tờ báo của 
Đảng, do các cán bộ trẻ đầy hứa hẹn như Võ Nguyên Giáp, Trường 
Chinh, Trần Huy Liệu đảm nhận, được thành lập trong tất cả 
những thành phố lớn để trình bày đường lối ôn hoà mới trong một 


cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu yêu nước. 

Ở mặt nào đó, chiến lược đã thành công. Trong suốt thời gian 
hai năm tiếp theo, số lượng đảng viên tăng vài lần, tỷ lệ phần trăm 
những người ủng hộ thuộc giai cấp công nhân và nông dân tăng 
vọt. Nhưng chính phủ thuộc địa chỉ có một sự khoan dung giới 
hạn đối với những hoạt động dân tộc chủ nghĩa, khi những tờ báo 
của Đảng cộng sản Đông Dương lớn tiếng phê bình những chính 
sách hiện hành, nhà cầm quyền trở mặt. Một số nhà phê bình xuất 
sắc, gồm nhà dân tộc cấp tiến Nguyễn An Ninh và ngay cả Lê Hồng 
Phong, bị bắt và giam giữ một thời gian ngắn rồi được thả. 

Chính sách thuộc địa thay đổi thất thường, khuấy lên sự căng 
thẳng trong nội bộ Đảng về vấn đề hoạt động công khai hay bí 
mật, trở thành chủ đề chính tại cuộc họp Ban Chấp hành Trung 
ương diễn ra tại làng Hóc Môn năm 1937 và 1938. Tại cuộc họp 
tháng 3-1938, vấn đề này đem ra bàn trước tiên. Tổng bí thư Hà 
Huy Tập, nhà phê bình xuất sắc nhất của chiến lược Mặt trận Bình 
Dân mới, còn Lê Hồng Phong là người biện hộ mạnh mẽ tiếng 
nhất, tranh cãi ủng hộ chính sách cộng tác với tất cả những đẳng 
dân tộc chủ nghĩa tiến bộ. Đứng giữa là Nguyễn Văn Cừ, đẳng viên 
trẻ từ đồng bằng sông Hồng, người muốn duy trì thế cân bằng 
giữa công khai và bí mật, cộng tác với những tổ chức tiến bộ khác 
đồng thời tiếp tục chống lại những người theo chủ nghĩa hợp hiến. 
Cuối cùng, quan điểm của Cừ thắng. Hà Huy Tập, do tính đối đầu 
và đa nghỉ khiến phần đông các đồng chí của ông không hài lòng, 
bị thay thế bằng Nguyễn Văn Cừ, Tổng bí thư mới. 

Nguyễn Ái Quốc theo sát những thay đổi diễn ra ở Đông Dương 
từ căn cứ tạm thời ở miền nam Trung Quốc. Để tránh khả năng 
mật thám dò nơi ở của mình, sợ lộ diện là tác giả những bài báo 
ký tên P. C. Line, nhưng ông hy vọng những đảng viên trong toà 


soạn Tiếng Dân (Norre Vơix) - một số biết Lin, bí danh của ông ở 
Moscow - có thể nhận ra văn phong và tiết lộ tên tác giả. Tháng 
7-1939, ông đánh liều, qua người quen gửi một thư ngắn chứa 
những lời khuyên tới Ban Chấp Hành Trung ương cùng địa chỉ của 
mình ở Trung Hoa, để họ có thể liên lạc. Bức thư là một tuyên bố 
nghiêm túc ủng hộ những chính sách mặt trận thống nhất được 
chấp nhận tại Đại hội Quốc tế Cộng sản VII. 

1. Trong thời gian này, Đằng không nên quá tham vọng những đời 
hỗi của mình (độc lập dân tộc, một nghị viện, v.v...). Làm như thế sẽ 
chỉ có lợi cho bọn phát - xít Nhật. Do vậy chỈ nên đòi hỗi những quyền 
dân chủ, tự do lập hội, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do ngôn luận, 
tổng ân xá tất cả những tù chính trị và đấu tranh để hợp pháp hoá 
Đẳng. 

2. Để giành được mục tiêu này, phải tìm cách tổ chức một Mặt trận 
Dân Chủ Dân Tộc rộng rãi. Mặt trận đó không chỈ gồm nhân dân Đông 
Dương mà còn bao gồm tất cả những người Pháp tiến bộ sống ở Đông 
Dương, không những chỉ nhân dân lao động mà còn cả tầng lớp tư sẵn 
dân tộc. 

3. Đẳng cần phải có thái độ mềm dẻo và khôn ngoan đối với giai 
cấp tư sản dân tộc. Nên tìm cách lôi kéo họ vào Mặt trận, tập hợp 
những phần tử có thể tập hợp được và trung lập hoá những người có 
thể trung lập hoá được. Chúng ta phải bằng mọi cách đừng để họ 
đứng ngoài Mặt trận, đừng để họ rơi vào tay kẻ thù cách mạng và làm 
tăng sức mạnh của bọn phần cách mạng. 

4. Chúng ta không thể có một liên minh nào cả hoặc bất cứ sự 
nhượng bộ nào với nhóm Trotskist. Chúng ta cần phải làm tất cả 
những gì có thể vạch trần bộ mặt của họ là những con chó săn của 
bọn phát - xít và th tiêu họ về mặt chính trị. 


5. Để tăng cường và đoàn kết lực lượng cũng như để mở rộng ảnh 


hưởng của nó và làm việc một cách hiệu quả, Mặt trận Thống Nhất 
Dân Chủ Đông Dương cần phải có quan hệ chặt chẽ với Mặt trận Bình 
Dân ở Pháp, vì Mặt trận Bình Dân cũng đấu tranh vì tự do, dân chủ và 
có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều. 

6. Đẳng không nên đòi hỗi Mặt trận phải thừa nhận sự lãnh đạo 
của đảng. Đẳng cần phải thể hiện là một tổ chức đóng góp những hy 
sinh lớn lao và là một tổ chức bao gồm những người trung kiên, hăng 
hái. ChÏ có bằng công tác đấu tranh hàng ngày, quần chúng nhân dân 
sẽ thừa nhận chính sách đúng đắn, khả năng lãnh đạo của Đảng và có 
thể giữ được vị trí lãnh đạo. 

7. Để có thể tiến hành những nhiệm vụ nói trên, Đẳng cần phải 
chiến đấu không khoan nhượng chống lại chủ nghĩa bè phái và cần 
phải tổ chức một cách có hệ thống sự hợp tác Marxist - Leninist để 
nâng cao hiểu biết chính trị, văn hoá cho toàn thể đảng viên. Đằng cần 
phải trợ giúp những cán bộ ngoài đảng để nâng cao mức hiểu biết của 
họ. Đẳng cần phải duy trì chặt chẽ mối liên lạc với Đảng cộng sản 
Pháp. 

Nguyễn Ái Quốc kèm bản sao bức thư vào bản báo cáo gửi 
Quốc tế Cộng sản. Đây là sự liên lạc chính thức đầu tiên của ông 
với các đồng chí của mình ở Moscow kể từ khi rời Moscow một 
năm trước đây. Quốc xin lỗi vì chậm trễ báo cáo tình hình châu Á, 
do cuộc khủng hoảng hiện thời phá hỏng những kế hoạch của ông. 
Ông báo cáo đã làm một số việc để liên lạc xúc với Đẳng cộng sẩn 
Đông Dương, nhưng không có kết quả. Trong lúc chờ đợi, ông nói, 
ông viết tay tác phẩm Khu vực đặc biệt (nói về những vùng giải 
phóng của Đảng cộng sản Trung Quốc ở bắc Trung Hoa) và một số 
bài báo. 

Nguyễn Ái Quốc cũng cáo lỗi vì những thiếu sót nếu có về mặt 
lý luận trong bức thư khuyên Ban Chấp hành Trung ương Đẳng 


cộng sản Đông Dương, giải thích (có lẽ không đúng sự thật), đã 
đánh mất cuốn hướng dẫn chiến lược Quốc tế Cộng sản mà ông 
luôn mang theo người từ Moscow nên buộc phải sử dụng trí nhớ. 
Bằng cách nói bóng gió, đề nghị các đồng chí ở Liên Xô soát lại cẩn 
thận xem liệu ông có sai sót nào không. Rồi ông kết luận bằng việc 
thảo luận tình hình hiện tại ở Đông Dương, chỉ rõ rằng cuộc bầu 
cử Mặt trận Bình Dân ở Pháp đã tạo ra một số cải thiện từ năm 
1936, nhưng ông nói them, nhiều cải cách đã bị đảo ngược do sự 
bổ nhiệm nhiều nhân vật bảo thủ vào chính phủ của Thủ tướng 
Edouard Daladier cuối năm 1938. Sự nghiêng ngả của chính phủ 
sang phía cánh hữu đã nổ ra một số cuộc đình công của công nhân, 
nhiều người trong số này được sự ủng hộ của những tầng lớp khác 
ở Việt Nam. 

Tháng 2-1939, Đảng cộng sản Trung Quốc chỉ thị Tư lệnh Diệp 
Kiếm Anh mở ra một chương trình huấn luyện quân sự tại Hoành 
Dương, cách Quế Lâm tỉnh Hồ Nam 200 dặm về phía đông bắc. 
Chương trình này là một thử nghiệm hợp tác giữa Đẳng cộng sản 
Trung Quốc và Chính phủ Quốc Dân Đẳng có kế hoạch từ mua thu 
năm trước. Một viện được thành lập gần thị trấn Nam Dương để 
huấn luyện binh sĩ Quốc gia Trung Hoa tiến hành chiến tranh du 
kích trong vùng địch. Tưởng Giới Thạch chỉ thị Diệp Kiếm Anh 
chọn một vài cán bộ cộng sản để hướng những lớp học này. Lớp 
học đầu tiên khai giảng ngày 15 tháng 2, kết thúc vào giữa tháng 
5. Lớp thứ hai khai mạc ngay sau đó. Tháng 6, vẫn giữ tên Hà 
Quang nhưng mang hàm thiếu tá, Nguyễn Ái Quốc được cử từ Quế 
Lâm tới Hoành Dương làm nhân viên hành chính tại viện. Ông 
cũng là người vận hành điện đài của đơn vị. Ông sống cùng với 
nhân viên hành chính khác trong một ngôi nhà có vườn của một 
địa chủ địa phương nằm ở phía tây thị trấn. 


Sau khi hoàn thành trách nhiệm vào cuối tháng Chín, Nguyễn Ái 


Quốc trở lại Quế Lâm. Vài ngày sau ông tới Long Châu, một thị 
trấn của tỉnh Quảng Tây nơi Lê Hồng Phong từng sống năm 1932, 
với hy vọng bắt liên lạc với hai cán bộ được Ban Chấp Hành Trung 
ương Đẳng cộng sản Đông Dương đặc cách cử sang vì mục đích 
này. Tuy nhiên, trước lúc Quốc tới nơi, hai cán bộ này đã cạn tiền 
và trở về Đông Dương. 

Cố gắng đầu tiên của ông để tái lập liên lạc với giới lãnh đạo 
đẳng ở Đông Dương thất bại, Nguyễn Ái Quốc trở lại Quế Lâm để 
có thu xếp khác. Lúc này ông quyết định tới Trùng Khánh, thủ phủ 
tỉnh Tứ Xuyên, nơi Tưởng Giới Thạch đã lập thủ đô kháng chiến 
sau khi Nhật chiếm thung lũng Dương Tử. Chuyến đi của Quốc tới 
Trùng Khánh tìm sự giúp đỡ của cơ quan liên lạc Đảng cộng sản 
Trung Quốc ở đó. Trên đường, ông dừng chân tại Quế Dương, thủ 
phủ tỉnh Quý Châu, tạm trú trong một phòng ở tầng trên một cơ 
quan Bát Lộ Quân địa phương. Ngày 7 tháng 11, ông rời Quế 
Dương tới Trùng Khánh. Thu xếp một chỗ ở Văn Phòng Liên Lạc 
của Đảng cộng sản Trung Quốc, ông làm bạn với Chu Ân Lai - 
người ông từng biết ở Paris và sau này ở Quảng Đông. Tại đây Chu 
là chính uỷ của Tưởng Giới Thạch tại Trường Quân Sự Hoàng Phố. 
Lúc này Chu Ân Lai đang là trưởng ban liên lạc Đảng cộng sẩn 
Trung Quốc ở Trùng Khánh. Một đồng nghiệp Trung Hoa sau này 
nhớ lại, Quốc sống đơn giản, ăn mặc theo lối nông dân, giọng 
Quảng Đông, đi đâu cũng đem theo chiếc máy chữ. Ít người trong 
cơ quan biết được danh tính thực của ông. 

Thật trớ trêu, chuyến đi của Nguyễn Ái Quốc tới Trùng Khánh 
khiến ông lỡ dịp may bắt liên lạc với các đồng chí từ Việt Nam. 
Ngày 11 tháng 11, Phùng Chí Kiên và đồng sự Đặng Văn Cáp đến 
Quế Dương để gặp ông. Là uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng cộng sản Đông Dương từ hội nghị Macao năm 1935, Kiên 
từng sống ở nam Trung Quốc và Hong Kong. Mới đây đã cộng tác 


với hai đảng viên kỳ cựu khác, Hoàng Văn Hoan và Vũ Anh, thành 
lập “chỉ nhánh đẳng ở hải ngoại” tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân 
Nam, để giải quyết công việc Đảng ở nam Trung Hoa. Họ phải 
cạnh tranh gay gắt những thành viên Việt Nam Quốc Dân Đẳng, 
Hội Thanh Niên Cách mạng - kể thù của họ, do cựu trào dân tộc 
chủ nghĩa Vũ Hồng Khanh lãnh đạo. Cuối tháng 10-1939, Ban Chấp 
hành Trung ương giới thiệu Kiên bắt liên lạc với Nguyễn Ái Quốc 
ở Quế Dương. Khi biết vừa lỡ hẹn không gặp được Quốc, Kiên trở 
lại Côn Minh, còn Đặng Văn Cáp ở lại chờ Nguyễn Ái Quốc quay 
lại. Nhưng kế hoạch một lần nữa cũng không thành. Quốc trở lại 
Quế Dương ngày 18 tháng 11, nhưng do tắc nghẽn người trên 
đường phố xung quanh cơ quan, Cáp không thể gặp Quốc. 

Lúc này, Nguyễn Ái Quốc cũng vừa biết đến chi nhánh mới của 
đẳng ở hải ngoại tại Côn Minh, tháng 2-1940 ông đến đó gặp 
Phùng Chí Kiên và các đồng chí. Vũ Anh, một cán bộ xuất thân từ 
công nhân, bí danh Trịnh Đông Hải, lái xe tải ở nhà máy xẻ gỗ, sau 
này viết: 

Một hôm vào cuối tháng Hai, một người tuổi trung niên, mặc âu 
phục, cà vạt, đến công ty Vĩnh An, hỏi bằng tiếng Trung Quốc: “ở đây 
có vị nào tên Trịnh Đông Hải không?” Tôi lên tiếng và chạy ra gặp. 
Ông ta lại dùng tiếng Việt nói nhỏ với tôi: Tôi là Trần. Chúng ta hãy ra 
công viên nói chuyện... Tới công viên, tôi mới chợt để ý, ông Trần đi 
rất nhanh, có đôi mắt sáng. Tôi đoán, phải là một cán bộ trọng yếu, 
nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi đó chính là Nguyễn Ái Quốc. 
Lúc đó tôi chỉ biết, đó là người mà Trung ương đã phái cán bộ ãi tìm, 
hơn nữa, được đẳng anh em giúp đỡ tìm kiếm, nhất định phải là 
người hoàn toàn đáng tin cậy”. 

Vũ Anh thông báo cho người khách, Đảng đã lập một mạng lưới 
bí mật ở tỉnh Vân Nam, sử dụng vỏ bọc của một công ty thương 


mại và dẫn ông tới gặp Phùng Chí Kiên. Họ đã gặp Hoàng Văn 
Hoan, người tốt nghiệp trường huấn luyện của Hội ở Quảng Châu, 
từng nhiều năm làm việc tại chỉ nhánh của Đảng ở Xiêm và lúc này 
là một thợ may ở Gôn Minh. Quốc trọ tại một hiệu sách địa 
phương, đồng thời khuyên các đồng chí tiến hành hoạt động cách 
mạng trong vùng. Như thường lệ, ông mang theo máy chữ bên 
mình, viết một số bài báo cho báo Đồng Thanh - tờ báo của chỉ 
nhánh đẳng ở hải ngoại. Tháng Tư, ông tháp tùng Phùng Chí Kiên 
thăm những căn cứ của Đảng dọc đường xe lửa từ Côn Minh tới 
biên giới Đông Dương. Người Pháp đã xây dựng đường xe lửa đó, 
sử dụng vài ngàn công nhân Việt Nam làm đường, để tạo thuận lợi 
giao thông giữa Đông Dương và những tỉnh phía nam Trung Hoa. 
Giả trang ông già nông dân trong bộ quần áo ka - ki bạc màu, “ông 
Trần” dừng lại ở một vài thị trấn dọc đường trong thời gian vài 
tuần lễ, xem xét tình hình và đưa ra những lời khuyên về chính trị, 
sau đó trở lại Côn Minh cuối tháng 5-1940. 

Trong lúc đó, tình hình đẳng viên đang trở nên sôi động ở Đông 
Dương. Chính phủ Daladier báo hiệu sự kết thúc Mặt trận Bình 
dân ở Pháp. Chính phủ thuộc địa cấm đoán khắc nghiệt những 
hoạt động của Đảng ở Đông Dương. Tiếp đó, cuối tháng Tám, một 
tuyên bố gây sốc dư luận: Đức Quốc Xã và Liên Xô đã ký một hiệp 
ước không xâm phạm lẫn nhau. Một tuần sau, quân đội Đức vượt 
qua biên giới Ba Lan. Anh và Pháp tuyên chiến với Đức. 

Những tin tức này đã có tác động thảm hoạ đến hoạt động của 
Đảng ở Đông Dương. Toàn quyền mới, tướng Georges Catroux, tỨc 
khắc ra lệnh thẳng tay đàn áp những hoạt động công khai và bán 
công khai của Đảng cộng sản Đông Dương cũng như những tổ 
chức chính trị cấp tiến khác. Lê Hồng Phong, đại diện Đảng cộng 
sản Đông Dương tại Cộng sản Quốc tế, bị mật thám theo dõi sát 
sao từng bước, lại bị bắt tại Sài Gòn cuối tháng Chín. Hà Huy Tập, 


người phê phán mạnh mẽ Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Macao, đã 
nằm trong tù khi cảnh sát vây ráp trong cuộc tuần hành ngày Quốc 
tế Lao động 1-5 năm trước. Trong một cố gắng tuyệt vọng để tránh 
thảm hoạ, Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ triệu tập cuộc họp Ban 
Chấp hành Trung ương một địa điểm an toàn ở ngoại ô Sài Gòn 
đầu tháng Mười Một. Do mật thám tăng cường theo dõi, chỉ có bốn 
uỷ viên đến dự, không có đại diện Xứ uỷ Bắc Kỳ, (vừa phải chuyển 
trụ sở ra ngoại ô Hà Nội), dự định tiến hành một cuộc biểu tình. 
Cả bốn người cố gắng có mặt để thể hiện sự can đảm. Dù chính 
phủ đàn áp thẳng tay buộc Đảng quay về bí mật, nhưng khả năng 
gia tăng chiến tranh ở châu Âu đã tạo ra triển vọng sụp đổ của 
Pháp, sự can thiệp của Nhật Bản vào Đông Dương, làm tăng cơ hội 
cho cuộc nổi dậy của nhân dân giải phóng dân tộc. Tóm lại, không 
có ai đủ niềm tin hơn Lenin khi tuyên bố, thời gian tốt nhất để 
phát động cuộc cách mạng là khi chiến tranh thế giới nổ ra. Kết 
luận sự đàn áp thẳng tay của Pháp khiến chiến lược Mặt trận Bình 
Dân trở thành vô nghĩa, Ban Chấp Hành vạch ra đường lối mới kêu 
gọi chuẩn bị phát động tổng khởi nghĩa lật đổ chế độ thực dân. 
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Hội Thanh Niên Cách mạng sụp đổ 
một thập niên trước đây, vấn đề độc lập dân tộc của Việt Nam thu 
hút sự chú ý trực tiếp và tức thời của Đảng. Hai tháng sau, Nguyễn 
Văn Cừ và đồng sự Lê Duẩn, uỷ viên trể Ban Chấp hành Trung 
ương Xứ uỷ Trung Kỳ, người tham dự hội nghị tháng Mười Một, bị 
Pháp bắt và tống giam ở nhà tù Sài Gòn. 

Ngay sau khi Quốc trở lại Côn Minh vào tháng 5-1940, Phạm 
Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp - hai uỷ viên dự khuyết của Đảng tới 
thành phố này, theo lệnh của Ban Chấp Hành Trung ương để huấn 
luyện thêm hoạt động cách mạng. Phạm Văn Đồng, một cựu trào 
của Đảng, đã tham dự Hội nghị Hội Thanh Niên Cách mạng ở 
Hong Kong vào tháng 5-1929, sinh năm 1908 ở tỉnh Quảng Ngãi, 


phía nam thành phố Đà Nẵng. Đồng là con trai của một viên quan 
đứng đầu đám quan lại dưới thời vua Duy Tân, Đồng đã tốt nghiệp 
Trường Quốc Học Huế, sau đó tham gia phong trào cách mạng và 
bỏ sang Quảng Châu, ở đây ông học Trường Quân Sự Hoàng Phố. 
Với xương gò má cao, đôi mắt sâu, Đồng vẻ ngoài lặng lẽ, khác 
thường, ẩn bên trong tính cách mạnh mẽ, các đồng chí coi ông là 
người lãnh đạo có tiềm năng. Bị bắt trong hoạt động chống chính 
phủ tại Sài Gòn tháng 4-1931, ông bị giam vài năm ở nhà tù Côn 
Đảo. Sau vài năm trong “chuồng cọp”, buồng giam đầy tai tiếng rất 
dã man mà Pháp giam những tù chính trị nguy hiểm trong thời kỳ 
thuộc địa, ông được ân xá năm 1937, làm nhà báo trong thời kỳ 
Mặt trận Bình Dân. 

Cộng sự của ông, Võ Nguyên Giáp, sinh năm 1911 ở tỉnh Quảng 
Bình. Giáp cũng xuất thân gia đình quan lại, nhưng ông ngoại của 
ông đã tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp thập niên 
1880. Năm 1924, Giáp theo học Trường Quốc Học Huế, tính tình 
sôi nổi và mạnh mẽ, sớm bị cuốn vào những hoạt động cấp tiến 
sau khi dự đám tang Phan Chu Trinh. BỊ đuổi khỏi trường năm 
1927, ông tham gia Đảng Tân Việt nhưng sau chạy sang Đảng cộng 
sản Đông Dương, bị bắt vì tham gia những cuộc biểu tình của sinh 
viên ở Huế trong thời kỳ Nghệ Tĩnh nổi dậy. Được thả khỏi nhà tù 
năm 1933, ông trở lại đi học, cuối cùng nhận bằng cử nhân luật tại 
Đại học Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông không trở thành một nhà 
cách mạng chuyên nghiệp mà nhận làm giáo viên sử học tại một 
trường trung học tư thục ở Hà Nội. Ở đó ông gặp Nguyễn Thị 
Minh Giang (Quang Thái), em gái của vợ Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn 
Thị Minh Khai. Họ kết hôn, Minh Giang sinh một cô con gái, đồng 
thời Giáp (bí danh Văn) làm nhà báo của tờ báo Tiếng Dân của 
Đẳng. Ông cộng tác với Trường Chỉnh, viết tài liệu tóm tắt tình 
hình nông thôn ở Đông Dương. Lúc này dưới sự theo dõi chặt của 


cảnh sát, Giáp trở nên say mê lịch sử quân sự, đọc ngấu nghiến 
nhiều cuốn sách về quân sự tại thư viện quốc gia thành phố Hà 
Nội. 

Theo chính ông kể, Võ Nguyên Giáp được Hoàng Văn Thụ ra 
lệnh rời Hà Nội tới Trung Hoa. Hoàng Văn Thụ, đảng viên trẻ, dân 
tộc Thổ, được bầu vào Ban Chấp Hành Trung ương năm 1938 và 
lúc đó là bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ. Thụ thường trao đổi với Giáp về 
vấn đề quân sự, chỉ thị Giáp xem xét cẩn thận khả năng chiến 
tranh du kích trong một cuộc chống Pháp trong tương lai, (điều 
này không làm Giáp lạ lẫm, vì ông biết rõ chiến thuật Maoist ở 
Trung Hoa và cách sử dụng tương tự trong chiến tranh giữ nước 
qua các thời kỳ cổ đại ở Việt Nam), gợi ý nên đến Trung Hoa, lần 
đầu tiên Giáp cũng muốn gặp Nguyễn Ái Quốc. 

Sau cuộc thảo luận với Hoàng Văn Thụ, Võ Nguyên Giáp chuẩn 
bị cho chuyến đi Trung Hoa. Đầu tháng Năm, sau khi tan lớp buổi 
dạy học cuối cùng, ông đi bộ tới Hồ Tây, phía bắc ngoại ô Hà Nội, 
từ biệt người vợ trẻ và đứa con gái mới sinh. Họ thoả thuận, vợ 
chồng sẽ đoàn tụ ở Trung Hoa ngay khi bà thu xếp được người 
chăm sóc con gái. Nhưng họ không bao giờ gặp lại nhau. Đi cùng 
Phạm Văn Đồng vẫn còn ốm yếu xanh xao do những năm tù đày ở 
Côn Đảo, Giáp rời Hà Nội đi về phía biên giới Trung Hoa. Đi tàu 
hoả tới Lào Cai, họ vượt biên giới vào Trung Hoa, tiếp tục đi Côn 
Minh. Nhà cầm quyền theo dõi sát sao đoàn tầu nên khi nhân viên 
thanh tra cảnh sát đến từng toa kiểm tra thẻ căn cước, hai người 
phải trốn vào xó kín cho đến khi chúng đi khỏi. 

Đầu tháng Sáu, khi tới Côn Minh, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn 
Đồng gặp Phùng Chí Kiên và Vũ Anh, hai cán bộ Đảng cộng sản 
Đông Dương ở đó, nói họ chờ gặp ông Vương, người sẽ trao cho 
họ nhiệm vụ mới. Vương (chính là Nguyễn Ái Quốc) gặp họ tại 


một địa điểm ven Hồ Thanh Thiên - một địa điểm thơ mộng trong 
khu thương mại Côn Minh - chỉ thị họ đi tới Diên An theo học một 
khoá quân sự ở trường quân sự của Đẳng cộng sản Trung Quốc ở 
đấy. Vài ngày sau Giáp và Đồng đi Quế Dương, ở đây họ buộc phải 
chờ tại văn phòng liên lạc Bát Lộ Quân Đảng cộng sản Trung Quốc 
lấy giấy phép đi đường tới Diên An. Nhưng ngay khi họ vừa xuất 
phát lên phía bắc, đột nhiên nhận được điện của Nguyễn Ái Quốc 
nói ông sẽ tới Quế Dương, yêu cầu chờ ông ở đó hơn là đi tiếp. 

Kế hoạch của Nguyễn Ái Quốc phải thay đổi do những biến cố 
mới xảy ra ở châu Âu, cuộc tấn công của Đức tháng 5-1940 dẫn 
đến sự đầu hàng của Pháp ngày 22 tháng 6. Như Quốc giải thích, 
việc Đức chiếm đóng Pháp và sự hình thành chế độ bù nhìn Vichy 
ở nam nước Pháp có nghĩa “những thay đổi mới chắc chắn sẽ xảy ra 
ở Đông Dương”. Vài ngày sau, Phùng Chí Kiên, Vũ Anh cũng đến 
Quế Dương, Quốc cùng họ đi tới Quế Lâm. Ở đây ông triệu tập 
cuộc họp ban biên tập tạp chí Đồng Thanh, tờ báo hải ngoại của 
Đảng, để thảo luận tình hình. Quốc nhấn mạnh, ”Việc Pháp thất bại 
đem lại cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Chúng ta cần 
phải tìm mọi cách trở về nước tận dụng cơ hội này. Chậm trễ sẽ làm 
hại cho cách mạng”. Một trong các đồng chí của ông hỏi về lấy vũ 
khí ở đâu, Quốc đáp: 

Chúng ta sẽ có vũ khí khi chúng ta phát động tổng khởi nghĩa. Đây 
là vấn đề quan trọng nhất của cách mạng. Nhưng nếu chúng ta có vũ 
khí bây giờ, ai sẽ là người bảo quẳn? Vì vậy chúng ta phải tìm cách về 
nước, phát động quần chúng. Khi quần chúng thức tỉnh, họ sẽ có vũ 
khí. 

Sau khi thảo luận với với các đồng chí của mình, Nguyễn Ái 
Quốc ra lệnh Vũ Anh và Phùng Chí Kiên trở về Quế Dương gặp 
Giáp và Phạm Văn Đồng, tháp tùng họ quay về Quế Lâm. Ở đó họ 


sẽ được hướng dẫn để chuẩn bị cho việc giới lãnh đạo đẳng hải 
ngoại trở về Đông Dương. Quốc chỉ thị các đồng chí khác bắt liên 
lạc với giới lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc tại Diên An, sau 
đó ông thu xếp để bay tới Trùng Khánh hội ý với Chu Ân Lai và 
những người lãnh đạo Đẳng cộng sản Trung Quốc về chiến lược. 
Ông trở lại Côn Minh bằng xe khách, tới đây vào cuối tháng 7. 

Dù những điều kiện đang chín muồi cho khởi đầu một giai đoạn 
mới của cách mạng Việt Nam, một số quyết định quan trọng phải 
được thực hiện. Thứ nhất, quyết định thành lập trụ sở hải ngoại 
cho Đẳng vì nó chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa. Nguyễn Ái 
Quốc đã điều động các đồng chí của ông tới phía nam tỉnh Vân 
Nam, giáp giới Bắc Kỳ, nhưng cuối cùng ông quyết định, những 
điều kiện ở đó chưa thuận lợi do Đảng vì thiếu sự ủng hộ của 
quần chúng ở hai tỉnh Hà Giang và Lào Cai dọc biên giới. Hơn nữa, 
cả hai tỉnh này có nhiều núi non hiểm trở khó đi lại và khá xa 
đồng bằng sông Hồng. Theo ông, chỗ tốt nhất là khu vực dọc biên 
giới phía nam tỉnh Quảng Tây. Phần đông nhân dân có thiện cảm 
với đẳng ở cả hai phía biên giới, đồng thời những quan chức Trung 
Hoa những huyện biên giới có thể sẽ thiện ý cộng tác với những 
người lãnh đạo Đảng cộng sản Đông Dương để huấn luyện những 
đơn vị vũ trang chống chính quyền Pháp ở Đông Dương. 

Sau khi từ Trùng Khánh về Côn Minh, Quốc nhận được bức thư 
của Hồ Học Lãm, một sĩ quan Quốc Dân Đảng, người có thiện cảm 
và ủng hộ cách mạng Việt Nam từ cuối thập niên 1920, khi Phan 
Bội Châu trú ở nhà ông tại Hàng Châu. Lãm cho Quốc biết Trương 
Bội Công, tướng Quốc Dân Đảng, gốc dân tộc thiểu số Việt nam, 
vừa được cấp trên chỉ thị tổ chức những người Việt Nam yêu nước 
ở khu vực biên giới phía bắc tỉnh Cao Bằng để chuẩn bị cho những 
chiến dịch ở Đông Dương. Vì tướng Công khét tiếng chống Cộng, 
Lãm khuyên Quốc cử một số đồng chí của mình vào vùng này để 


bảo vệ quyền lợi của Đẳng. 

Sở dĩ Trung Quốc đột nhiên quan tâm đến Đông Dương thuộc 
Pháp do quân đội Nhật xuất hiện tại vùng này. Đầu năm 1940, 
những hoạt động quân sự của Nhật Bản bắt đầu lan rộng xuống 
phía nam sông Dương TỬ tiến đến xung quanh Quảng Đông, cũng 
như đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở Biển Đông. 
Cuối mùa xuân, Tokyo bắt đầu gây áp lực mạnh đối với chính 
quyền thực dân Pháp để cấm việc vận chuyển vũ khí và tiếp liệu 
cho lực lượng Quốc Dân Đảng từ sông Hồng vào nam Trung Hoa. 
Toàn quyền Đông Dương Georges Catroux tổ ý chống lại áp lực 
này, nhưng do không có sự ủng hộ của chính phủ Paris, ông quay 
sang phía Mỹ, đề nghị Mỹ cho máy bay chiến đấu từ Philippines 
sang. Tuy nhiên, tổng thống Franklin Roosevelt đã từ chối lời thỉnh 
cầu, viện cớ máy bay chiến đấu Mỹ trong khu vực cần có để bảo 
vệ quyền lợi dân tộc Mỹ. Vì vậy Catroux phải chấp nhận những 
đòi hỏi ngang ngược của Nhật Bản đóng cửa biên giới, một hành 
động khiến ông bị chính phủ bù nhìn Pháp ở Vichy cách chức vào 
tháng 7. 

Đô đốc Jean Decoux, thay thế Catroux, ngay lập tức gặp phải 
một loạt những yêu cầu mới của Nhật Bản đòi sử dụng những sân 
bay và cho phép đồn trú vài ngàn quân đội Nhật ở Bắc Kỳ. Decoux 
miễn cưỡng đồng ý. Nhưng ngày 22 tháng 9, thậm chí trước khi 
đặt chân tới, các đơn vị quân đội Nhật Bản khu vực dọc biên giới 
Trung Hoa đã doạ dẫm Catroux bằng một cuộc tấn công vào những 
đồn bốt Pháp dọc biên giới Lạng Sơn. Sát cánh với họ là những lực 
lượng dân tộc chủ nghĩa Việt Nam thuộc Quang Phục Hội, một tổ 
chức thân Nhật mới được hình thành dưới sự lãnh đạo Kỳ Ngoại 
Hầu Cường Để lưu vong đang sống ở Tokyo, đồng sự cũ của Phan 
Bội Châu. 


Cuộc tấn công của Nhật Bản ở biên giới khiến những đẳng viên 
Đảng cộng sản Đông Dương sống trong vùng cảnh giác. Trong thập 
niên 1930, Đảng đã thận trọng xây dựng một cơ sở nhỏ được sự 
ủng hộ của nhân dân vùng núi quanh Lạng Sơn. Phần đông nhân 
dân trong vùng thuộc sắc tộc thiểu số Tày, Nùng và Thổ. Đa số làm 
nông nghiệp qua nhiều thế kỷ và ít quan hệ với người Việt ở đồng 
bằng, hoặc với chính quyền thực dân Pháp tại những thị xã và 
thành phố lớn. Các chi bộ đảng đầu tiên được thành lập gần thị 
trấn Cao Bằng vào mùa xuân 1930, trong những năm sau một số ít 
cán bộ dân tộc ít người được đưa vào những vị trí quan trọng của 
Đảng cộng sản Đông Dương. Tại hội nghị Macao tháng 3-1935, 
Hoàng Đình Giong, dân tộc Tày, được bầu vào Ban Chấp hành 
Trung ương và Hoàng Văn Thụ, dân tộc Thổ, người ra lệnh Võ 
Nguyên Giáp tới Trung Hoa, vài năm sau cũng trúng cử ban chấp 
hành. Những cố gắng trong công tác tổ chức tạo thuận lợi do 
cương lĩnh chính trị của Đẳng, theo đường lối Leninist - hứa đem 
lại quyền tự quyết vận mệnh cho tất cả dân tộc thiểu số trong cuộc 
cách mạng Việt Nam tương lai. Trong khi đưa ra những lời cường 
điệu họ tin tưởng đã chuyển khối quần chúng sang thân cộng sản, 
Đảng có một cơ sở vững mạnh nằm trong những người thiện cảm 
trong vùng. 

Mùa thu năm 1940, những cố gắng đó bắt đầu đem lại kết quả. 
Ngày 27 tháng 9, khi tin Nhật can thiệp lan ra khắp khu vực, cán 
bộ đẳng nhân thời cơ quân đội Pháp hoang mang, đã ra lệnh cho 
nhân dân thiểu số địa phương tấn công những làng ở huyện Bắc 
Sơn, phía tây Lạng Sơn. Thoạt đầu, lực lượng nổi dậy nhân lúc 
địch hoang mang, chiếm một số làng và thu được vũ khí từ các kho 
súng. Nhưng sau khi chính quyền thực dân thoả thuận ngừng bắn 
với Nhật, lực lượng Pháp quay lại phản công, bình định khu vực. 
Cuối tháng Mười, lực lượng nổi dậy tan rã thành những nhóm du 


kích nhỏ chạy vào rừng, trong khi số còn lại chạy qua biên giới 
Trung Hoa hy vọng được huấn luyện và nhận vũ khí từ Trương Bội 
Công. 

Nguyễn Ái Quốc đến Quế Lâm đầu tháng Mười, khi khởi nghĩa 
Bắc Sơn - cách gọi sau này - đang tiếp diễn. Ông sống trong một 
túp lều ở nông thôn và phát hiện khi vắng mặt, các đồng chí của 
ông đã gặp Lý Tế Thâm, tham mưu trưởng chiến trường tây - nam 
của Quốc Dân Đảng ở thành phố, chính viên tư lệnh Quốc Dân 
Đảng này từng đàn áp cuộc nổi dậy của cộng sản ở Quảng Châu 
mùa xuân 1927. Tuy nhiên, tướng Lý lịch thiệp đề nghị những vị 
khách đưa ra kế hoạch giúp đỡ của địa phương phục vụ cho cuộc 
can thiệp sắp tới của Đồng Minh vào Đông Dương. Nghe những tin 
tức từ các cộng sự, Quốc cảnh giác. Ông cảnh báo, chúng ta chỉ có 
hai đồng minh thật sự, Hồng Quân ở Liên Xô và Giải Phóng Quân 
Trung Quốc. Dù Tưởng Giới Thạch bây giờ đang chiến đấu chống 
Nhật, chính phủ ông ta về cơ bản là phẳẩn cách mạng. Nếu Đẳng 
cộng sản Đông Dương bị họ lừa bịp “sẽ rất nguy hiểm”. 

Lời cảnh báo của Nguyễn Ái Quốc đúng như thực tế xảy ra. 
Tình hình ở Quế Lâm trở nên hiểm nghèo, chính quyền Tưởng lại 
bắt đầu tấn công phe cộng sản. Với quyết định phải thành lập căn 
cứ hoạt động sát biên giới, Quốc cử Hoàng Văn Hoan và Võ 
Nguyên Giáp đến Liễu Châu đánh giá tình hình, chuẩn bị cổ sở tại 
đó. Tới Liễu Châu, họ liên lạc với Trương Bội Công, người có ý đồ 
lôi kéo hai người với mục đích riêng, nhưng Giáp cảnh giác. Ngay 
sau đó, Nguyễn Ái Quốc bí mật tới Liễu Châu, thay đổi tên, khuyên 
các cộng sự trở về Quế Lâm để xây dựng cơ sở hoạt động tạm thời. 

Trong lúc ấy, Quốc đưa ra một số ý kiến quan trọng để thành 
lập mặt trận thống nhất mới phù hợp với tình hình mới. Mặt trận 
đó phải chịu sự chỉ đạo và đường lối của Đảng cộng sản Đông 


Dương, nhưng vai trò của Đảng phải được ngụy trang kín đáo, làm 
giảm nỗi lo sợ của những người ngoài đẳng trong và ngoài nước 
có khuynh hướng chính trị khác nhau của mặt trận. Quốc dự kiến 
thành lập một tổ chức rộng rãi thống nhất tất cả những lực lượng 
yêu nước cùng chiến đấu đánh đuổi chính quyền thực dân Pháp. 
Nguyễn Ái Quốc đưa ra ba tên để lựa chọn cho tổ chức mới, Việt 
Nam Giải Phóng Đồng Minh, Việt Nam Phản đế Đồng Minh, hoặc 
Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, nhưng ông tỏ ra ưa thích tên Việt 
Nam Độc lập Đồng Minh. Mấy năm trước, một tổ chức cũng mang 
tên đó do Hồ Học Lãm sáng lập, đóng góp một thời gian ngắn như 
một cỗ xe cho sự hợp tác giữa những người Việt Nam dân tộc chủ 
nghĩa và cộng sản đang sống ở khu vực thành phố Nam Kinh. Giờ 
đây hy vọng nó có thể phụng sự một mục đích tương tự trong việc 
hồi sinh này. 

Sau khi thảo luận, mọi người đồng ý chấp nhận đề xuất của 
Nguyễn Ái Quốc tên nhóm mới, gọi tắt Mặt trận Việt Minh. Để thu 
hút những người ôn hoà, Hồ Học Lãm, đang sống ở Quế Lâm, được 
mời làm Chủ tịch tổ chức, đồng thời Phạm Văn Đồng (tên giả Lâm 
Bá Kiệt) làm phó chủ tịch. Che đậy dưới vỏ bọc mới, nhóm này 
gặp tướng Lý Tế Thâm một lần nữa để tìm kiếm sự ủng hộ trong 
việc huy động Việt kiều ở nam Trung Hoa cho những hoạt động 
quân sự sắp tới ở Đông Dương. Dù một số thuộc cấp của ông nghi 
ngờ mục đích chính trị của tổ chức, song Lý Tế Thâm chấp thuận, 
mặt trận mới được chính thức công nhận. Tuy vậy Lý Tế Thâm 
cũng cảnh cáo những vị khách, không cho phép những người cộng 
sản chiếm vai trò chủ đạo trong tổ chức này. 

Trong lúc Nguyễn Ái Quốc và các đồng sự ở Quế Lâm cố gắng 
hết sức để người cầm đầu quân đội Quốc Dân Đảng Trung Hoa 
ủng hộ những hoạt động sắp tới ở Đông Dương, kẻ thù của họ 
Trương Bội Công, cũng tích cực lôi kéo quần chúng dọc biên giới. 


Sau khi biết tin bốn mươi chiến sĩ kháng chiến Việt Nam đã vượt 
biên giới vào tỉnh Quảng Tây để thoát khỏi bị Pháp bắt, Gông rời 
Liễu Châu đến Tĩnh Tây, một thị trấn nhỏ cách Cao Bằng ba mươi 
dặm về phía bắc theo đường núi, với toan tính lôi kéo họ. 

Lúc này Ban Chấp hành Trung ương, trụ sở đặt tại Sài Gòn, hầu 
như đã hoàn toàn rồi loạn. Tất cả uỷ viên Ban Chấp Hành đã vào 
tù, trừ Phan Đăng Lưu, đồng thời mối liên kết giữa Xứ uỷ Trung 
Kỳ và Bắc Kỳ đã bị phá vỡ. 

Thiếu liên lạc với những khu vực khác và với ban lãnh đạo hải 
ngoại ở nam Trung Hoa, Xứ uỷ Nam Kỳ phải hoạt động độc lập 
theo cách riêng. Trần Văn Giàu, xứ uỷ viên, ra tù tháng 5-1940, 
nhưng sau năm ngày lại bị bắt. Trước đó từng có cuộc thảo luận 
phát động cuộc tổng khởi nghĩa ở Nam Kỳ để lợi dụng sự bất mãn 
đang tăng lên của nhân dân địa phương. Điều kiện sản xuất nông 
nghiệp ở đây không xấu như những vùng khác trong cả nước, 
nhưng thuế cao và có hơn 30 phần trăm nhân dân có thiện cảm với 
những người cộng sản. Mùa xuân năm ấy, tình hình căng thẳng 
tăng lên khi chính phủ thuộc địa bắt đầu bắt lính người Việt đưa 
vào phục vụ các đơn vị đóng ở châu Âu, hoặc đưa sang 
Campuchia, chuẩn bị chiến tranh với chính quyền Xiêm, do 
Bangkok đòi lại lãnh thổ bị Pháp chiếm năm 1907. Hoạt động của 
Đảng khai thác sự bất mãn trong hàng ngũ bỉnh sĩ, bằng cách tung 
ra những khẩu hiệu “không chết thay cho bọn thực dân (Pháp kiều ở 
Đông Dương) ở Campuchia”. Phát động những cuộc biểu tình quần 
chúng nổ ra tại những huyện ly đồng bằng Cửu Long. Đối với 
nhiều nông dân nghèo ở Nam Kỳ, việc bắt lính không chỉ đe đoạ 
chết chóc hoặc thương tật trên chiến trường, còn làm gia đình họ 
khó khăn hơn về kinh tế. 


Tháng Bẩy, Xứ ủy Nam Kỳ, dưới sự lãnh đạo của bí thư Tạ 


Uyên, thông qua kế hoạch nửa vời, không dứt khoát chuẩn bị cho 
cuộc nổi dậy được Hội nghị VI thông qua tháng 11-1939 (phiên 
họp toàn thể lần thứ VI kể từ Đại hội toàn thể thứ Nhất của Đẳng 
vào tháng 3-1935). Tuy vậy, trước hết, giới lãnh đạo khởi nghĩa cử 
Phan Đăng Lưu ra miền Bắc gặp Xứ uỷ Bắc Kỳ xin tư vấn. Trong 
ba tháng đó, hàng ngàn binh lính Việt Nam bạo động tại Sài Gòn và 
những thành phố khác trong vùng này để phản đối kế hoạch đưa 
họ đến biên giới Xiêm. Tạ Uyên vội vã phát lệnh nổi dậy cuối 
tháng Mười Một, bất chấp Phan Đăng Lưu chưa trở lại trong sứ 
mệnh tới Bắc Kỳ. 

Thực ra, Phan Đăng Lưu đã tới Hà Nội, gặp Xứ uỷ Bắc Kỳ ngay 
trong lúc họ đang họp đánh giá tình hình chung tại trụ sở ở ngoài 
Hà Nội trong bối cảnh khởi nghĩa Bắc Sơn bị thất bại. Ban lãnh 
đạo Xứ uỷ Bắc Kỳ gồm Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt và Hoàng 
Văn Thụ, phản đối kế hoạch của Tạ Uyên, viện lẽ, tình hình cả 
nước chưa chín muồi để cuộc khởi nghĩa thành công. Đồng thời 
đưa ra lời khuyên, phải tăng cường chuẩn bị từng bước cho những 
cuộc nổi dậy địa phương ở nơi tình hình thuận lợi. Cử Hoàng Văn 
Thụ trợ giúp những nhóm kháng chiến tại Bắc Sơn, tái tổ chức 
thành những đơn vị du kích trong rừng núi gần biên giới. Cuối 
cùng, để lấp chỗ trống cho Xứ uỷ Nam Kỳ bị Pháp bắt, Ban Chấp 
Hành Xứ uỷ Bắc Kỳ tự thân chuyển thành Ban Chấp Hành Trung 
ương lâm thời, do Trường Chinh tạm thời làm tổng bí thư. 

Trước khi kết thúc, Ban Chấp hành chỉ thị Phan Đăng Lưu trở 
về Nam Kỳ, yêu cầu hoãn cuộc nổi dậy. Phan Đăng Lưu đến Sài 
Gòn ngày 23-11, bị cảnh sát Pháp bắt ngay tại sân ga. Dù thế nào 
đi nữa, ông về muộn, cuộc nổi dậy đã nổ ra một ngày trước đó ở 
vùng nông thôn phía tây - nam Sài Gòn, vài huyện từ tỉnh Mỹ Tho 
tới tỉnh Đồng Tháp Mười đã bị lực lượng nổi dậy chiếm giữ một 
thời gian ngắn. Những vụ bạo động hưởng ứng cũng nổ ra tại Sài 


Gòn, nhưng nhà cầm quyền đã biết trước nên dễ dàng đè bẹp cuộc 
nổi dậy. Thời gian đó, cuộc khởi nghĩa bị dìm trong bể máu sau 
bốn ngày phản công của Pháp, với hơn một trăm người bị giết và 
hàng ngàn người bị bắt và bỏ tù. Tại Sài Gòn, hàng trăm đảng viên 
cộng sản bị vây bắt, trong đó có Nguyễn Thị Minh Khai, vợ cũ của 
Nguyễn Ái Quốc. Cảnh sát tìm thấy trong nhà bà một số tài liệu để 
buộc tội. Tháng 3-1941, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ và 
Hà Huy Tập bị Toà án quân sự Sài Gòn kết án tử hình. Tất cả bị 
hành quyết ngay sau đó. Tạ Uyên hình như chết trong cuộc nổi 
dậy. Trước khi chết, Nguyễn Thị Minh Khai có cuộc gặp mặt ngắn 
ngủi với chồng là Lê Hồng Phong, bị tù từ tháng 6-1939. Ông chết 
do tra tấn dã man hoặc vì bị nhốt trong “chuồng cọp” ở nhà tù Côn 
Đảo vào tháng 9-1942. 

Ở Quế Lâm, Nguyễn Ái Quốc vẫn theo dõi những hoạt động lôi 
kéo của Trương Bội Công ở Tĩnh Tây qua những bức thư của một 
người có thiện cảm với cộng sản nằm trong hàng ngũ Trương Bội 
Công. Cuối cùng, Quốc ra lệnh Võ Nguyên Giáp và Vũ Anh tới vùng 
biên giới để đánh giá tình hình, đưa ra những lựa chọn sao cho có 
lợi cho Đẳng. Tới nơi, họ thuyết phục tướng Trương Bội Công mời 
Hồ Học Lãm, chủ tịch Việt Nam Độc Lập Hội mới thành lập, tới 
Tĩnh Tây để trợ giúp công việc tuyển mộ. Quốc biết tin sự đàn áp 
cuộc nổi dậy ở Nam Kỳ, dự đoán tác động đó tới bộ máy Đảng ở 
miền Nam có thể rất lớn. Khi lời mời Hồ Học Lãm của Trương Bội 
Công tới trụ sở Quốc ở Quế Lâm, ông nhấn mạnh với các đồng chí 
của mình: “Tình hình thế giới và trong nước đang có lợi cho chúng ta, 
nhưng giờ phút khởi nghĩa vẫn còn chưa tới. Tuy nhiên, vì tình hình 
sẵn sàng bùng nổ, cần phải nhanh chóng tìm chỗ rút lui cho những 
người yêu nước ẩn náu để bảo vệ phong trào”. 

Sự thật tình hình thế giới biến chuyển quá nhanh, với những 
hậu quả khó lường. Đức Quốc Xã củng cố việc chiếm đóng Pháp 


và Hà Lan, bây giờ đang cố gắng san phẳng nước Anh bằng không 
lực. Dù Hiệp ước Xô-Đức ký tháng 8-1939 vẫn còn hiệu lực, nhưng 
việc Đức đưa quân vào vùng Balkans đã gây ra căng thẳng giữa hai 
nước. Ở Trung Hoa, Nhật Bản tiếp tục tiến quân vào miền trung 
đánh bại chính phủ Tưởng Giới Thạch, đồng thời đưa quân vào 
Đông Dương với sự miễn cưỡng đồng ý của chính quyền thực dân 
Pháp. 

Công việc chuẩn bị cho chiến dịch trong tương lai hầu như hoàn 
thành, Nguyễn Ái Quốc cùng Phạm Văn Đồng, Phùng Chí Kiên, 
Hoàng Văn Hoan và Đặng Văn Cáp rời Quế Lâm bằng ô tô. Từ Nam 
Ninh họ thong thả đi thuyền về phía tây dọc theo nhánh sông Châu 
Giang tới Điền Đông. Để giữ bí mật, Nguyễn Ái Quốc đóng vai nhà 
báo Trung Quốc và dùng tên mới, Hồ Chí Minh. Ông chỉ nói tiếng 
Pháp, có một lần tình cờ, ông lỡ lời. Khi một đồng chí làm rơi tàn 
thuốc lá vào quần áo ông, Quốc đột nhiên cảnh cáo đồng chí này 
bằng tiếng Việt, quần của ông bị cháy. 

Nguyễn Ái Quốc ở lại Điền Đông ít ngày, còn Phạm Văn Đồng 
tiếp tục đến Tĩnh Tây, gần biên giới, chuẩn bị điều kiện trước khi 
nhóm tới. Quãng đường cuối cùng phải đi bộ qua một đường mòn 
trên núi vào tháng 12. Tới Tĩnh Tây, Quốc phát hiện một nơi ở 
thuận lợi gần làng Tân Tô, sau đó chỉ thị Vũ Anh vượt biên giới 
vào Đông Dương để tìm một địa điểm thuận lợi cho hội nghị sắp 
tới của Ban Chấp hành Trung ương. Ông chỉ thị, địa điểm này phải 
ở nơi dân chúng địa phương có thiện cảm với cách mạng và phải 
có đường thoát trở lại Trung Hoa khi cần thiết. 

Mục đích chính việc dời trụ sở đảng ở hải ngoại từ Quế Lâm về 
Tĩnh Tây là để tận dụng sự có mặt của lực lượng kháng chiến, 
đang nhận được vũ khí và đào tạo chống Nhật và Pháp. Sau khi 
đến nơi, Nguyễn Ái Quốc chỉ thị Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên 


và Phạm Văn Đồng lập một chương trình đào tạo của Đảng ở Tĩnh 
Tây nhằm huấn luyện công tác truyên truyền chính trị và đào tạo 
cán bộ trẻ. Khoá đầu tiên, học hai tuần vào tháng Một 1941, gồm 
ba phần chính: Tình hình thế giới và Đông Dương; Phương pháp 
lãnh đạo quần chúng như thế nào; Những phương pháp tuyên 
truyền, tổ chức, huấn luyện và đấu tranh cách mạng. Tài liệu huấn 
luyện được Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, in bằng litô đóng thành 
cuốn sổ tay mỏng mang tên “Con đường giải phóng”. Lớp học dưới 
tán cây bên sườn đồi sát ngoại vi thị trấn. Nguyễn Ái Quốc đóng 
vai trò thầy giáo năng động, liên tục dặn đi dặn lại cho từng lớp 
tầm quan trọng trong cách cư xử đúng mực với dân địa phương, 
chẳng hạn cố gắng học tiếng dân tộc, tuân theo phong tục địa 
phương, cũng như ăn mặc quần áo địa phương để giữ bí mật. 
Những người tốt nghiệp dự lễ bế giảng tại một khoảng đất trống 
trong rừng, từng người bước lên phía trước hôn vào lá cờ đỏ sao 
vàng - biểu tượng tương lai của dân tộc. Sau đó họ trở về Đông 
Dương. 

Nguyễn Ái Quốc cố gắng hàn gắn mối quan hệ mỏng manh của 
Đảng với Trương Bội Công. Quốc cử Hoàng Văn Hoan, Võ Nguyên 
Giáp và Phạm Văn Đồng hội đàm với Công để thành lập một tổ 
chức mới gọi là Uỷ ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam để tạo điều 
kiện hợp tác giữa những người ủng hộ Công với đảng viên Đẳng 
cộng sản. Phần đông những người ủng hộ Công trước đây từng là 
đẳng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tổ chức mới đã chính thức 
thành lập vào tháng 12-1940 và Quốc, hoạt động dưới bí danh 
Hoàng Quốc Quyền làm chủ tịch uỷ ban điều hành của tổ chức 
này. 

Nhưng Nguyễn Ái Quốc dành đa số thời gian cho việc chuẩn bị 
hội nghị Ban Chấp Hành Trung ương sắp tới, được ghi nhận trong 
lịch sử đảng như Hội nghị VII nổi tiếng. Đầu tháng 1-1941, Ban 


Chấp Hành lâm thời gồm Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh và Hoàng 
Quốc Việt được thành lập ở Bắc Kỳ hai tháng trước đó, tới Tĩnh 
Tây để báo cáo với Nguyễn Ái Quốc về tình hình trước nước. Vũ 
Anh cũng đã trở về sau chuyến trinh sát qua biên giới, báo cáo tìm 
được địa điểm thích hợp để tổ chức hội nghị, đó là một cái hang 
rộng cạnh làng Pác Bó trong khu vực núi đá vôi chồi ra trong một 
cánh rừng xanh thẳm. Đa số dân địa phương là dân tộc Nùng. 

Ngày 26-1, Quốc chia đoàn thành hai nhóm. Nhóm đi cùng ông 
trở về Việt Nam đóng ở Pác Bó, nhóm thứ hai tạm thời ở lại Tĩnh 
Tây. Trước khi nhóm của ông xuất phát, mọi người trong cùng dân 
địa phương ăn Tết âm lịch. Theo phong tục địa phương, Quốc tặng 
mỗi gia đình một phong bao nhỏ màu đỏ bên ngoài ghỉ mấy chữ 
Hán “Cung Chúc Tân Xuân” (Chúc mừng năm mới). Ngày 
28-1-1941, Vũ Anh, Phùng Chí Kiên, Lê Quảng Ba (người thiểu số) 
và một số đồng chí khác ăn mặc theo trang phục Nùng cùng 
Nguyễn Ái Quốc rời Tĩnh Tây, trực chỉ biên giới. 

Chặng đường chừng 70 cây số, nhưng rất vất vả vì phải luồn 
rừng lội suối. Đầu tháng 2-1941, họ vượt biên giới tại một địa 
điểm có cắm cột mốc bằng đá. Từ chỗ đó, có một con đường mòn 
qua núi đá xuyên rừng xuống làng Pác Bó. Với sự giúp đỡ của dân 
địa phương thiện cảm với cách mạng, họ đã thu xếp được một chỗ 
ở tại một cái hang dân địa phương gọi là Cốc Bó (có nghĩa là 
Nguồn), nằm sau một khối đá một bên vách núi nhô ra. Khoảng 50 
mét phía dưới miệng hang là con suối Nguyễn Ái Quốc đặt tên 
Suối Lenin. Từ chỗ này nhìn ngước nhìn lên cao là một đỉnh núi, 
Quốc đặt tên Đỉnh Núi Karl Marx. Trong hang, có một đường mòn 
bí mật chạy thẳng đến biên giới Trung Hoa gần một cây số. 

Những năm sau này, Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí của ông 
nhớ lại những ngày sống ở Pác Bó. Điều kiện sống ở đây rất cực 


khổ. Họ ngủ trên chiếu lót bằng cành cây, sáng dậy lưng bầm tím. 
Bản thân hang ẩm ướt và lạnh, vì thế phải đốt lửa suốt đêm. Theo 
thói quen, Nguyễn Ái Quốc dậy sớm, xuống suối tắm, tập thể dục 
buổi sáng, sau đó làm việc trên một phiến đá bên góc suối Lenin. 
Như thường lệ, ông mất nhiều thời gian viết bài, thời kỳ này ông 
viết cho tờ báo địa phương của Đảng, Việt Nam Độc lập, in litô. Đồ 
ăn gồm gạo, thịt băm hoặc cá câu dưới suối. Buổi sáng, cả nhóm 
tập hợp ở góc hang để nghe Nguyễn Ái Quốc giảng về lịch sử thế 
giới và cách mạng hiện đại. Võ Nguyên Giáp nhớ lại: “Giờ nọ tiếp 
giờ kia, chúng tôi ngồi xung quanh đống lửa, nghe Bác nói chuyện, 
giống như những đứa trẻ nghe kể chuyện cổ tích”. Tuy nhiên, cảnh 
giác là việc rất cần thiết. Đám lính tuần biên giới từ thị trấn Sóc 
Giang gần đó thường xuyên tuần tiễu, cảnh sát địa phương thỉnh 
thoảng tới Pác Bó tìm tội phạm và bọn nấu rượu lậu. Có lần, cả 
nhóm buộc phải ẩn nấp dưới chân núi đá để tránh lính đi tuần địa 
phương. Đêm hôm ấy, trời mưa to, nước suối dâng cao, khi trở lại 
Pác Bó, họ thấy rắn, chồn cáo vào hang tránh lụt. Nguyễn Ái Quốc 
chịu đựng những bất tiện đó bằng sự hài hước vốn có của ông, 
nhân dịp này cảnh báo đồng chí phải luôn luôn giữ bí mật và chú ý 
“ba không” (người lạ hỏi, phải trả lời “không thấy, không nghe, 
không biết”). Quốc cảnh báo “giữa kể thù và chúng ta, đó là một 
cuộc chiến giữa sống và chết. Chúng ta phải chịu đựng mọi gian khổ, 
vượt mọi khó khăn và chiến đấu đến cùng”. 

Suốt ba tháng sau đó, Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí cố gắng 
mở rộng căn cứ ở vùng biên giới bằng cách bán báo Việt Nam Độc 
Lập. Để dân địa phương dễ hiểu, báo viết theo cách thật đơn giản. 
Bán với giá rẻ hơn chứ không cho để tạo ấn tượng tờ báo có giá 
trị. Những tổ chức quần chúng - theo cách của Trung Quốc - như 
Hội Cứu Quốc được thành lập dưới sự lãnh đạo của Đảng cho 
nông dân, thanh niên, phụ nữ, binh lính và lập một mạng lưới bí 


mật khắp các vùng xung quanh để chống gián điệp. 

Suốt ba tháng sau đó, Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí cố gắng 
mở rộng căn cứ ở vùng biên giới bằng cách bán báo Việt Nam Độc 
Lập. Để dân địa phương dễ hiểu, báo viết theo cách thật đơn giản. 
Bán với giá rẻ hơn chứ không cho để tạo ấn tượng tờ báo có giá 
trị. Những tổ chức quần chúng - theo cách của Trung Quốc - như 
Hội Cứu Quốc được thành lập dưới sự lãnh đạo của Đảng cho 
nông dân, thanh niên, phụ nữ, binh lính và lập một mạng lưới bí 
mật khắp các vùng xung quanh để chống gián điệp. 

Hội nghị lần thứ VII Đảng cộng sản Đông Dương tiến hành 
ngày 10-5-1941 tại Pác Bó. Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị với tư 
cách đại diện Quốc tế Cộng sản. Đây là lần đầu tiên ông chủ trì 
một cuộc họp của đảng kể từ hội nghị thống nhất tháng 2-1930 ở 
Hong Kong. Tham dự có Vũ Anh, Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, 
Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt cùng một số đại biểu từ Đông 
Dương và hải ngoại. Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoan và Phạm 
Văn Đồng vẫn ở Tĩnh Tây thành lập Ủy ban Giải Phóng Dân Tộc 
Việt Nam hợp tác với Trương Bội Công vừa phát động phong trào 
mới. Nhưng Quốc và các cộng sự bây giờ có kế hoạch thành lập 
một tổ chức đối lập “Hội Giải Phóng Dân tộc” để thu hút những 
phần tử không cộng sản trong vùng này vào tay Việt Minh. 

Nhiệm vụ chính của Hội nghị VII là thành lập Mặt trận Việt 
Minh mới, được giới lãnh đạo Đảng đã dự tính từ cuối năm ngoái. 
Cương lĩnh của Mặt trận thể hiện giai đoạn mới trong cách mạng 
Việt Nam. Theo nghị quyết được thảo ra tại Hội nghị, nhiệm vụ 
trước mắt đối với nhân dân Việt Nam là cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc khỏi ách chế độ thực dân Pháp và sự chiếm đóng của quân 
đội Nhật Bản. Cuộc chiến tranh đang lan rộng khắp thế giới thực 
chất là cuộc xung đột giữa hai thế lực cạnh tranh của chủ nghĩa đế 


quốc toàn cầu, tuy nhiều quốc gia cố gắng đứng trung lập trong 
cuộc chiến, nhưng không tránh khỏi bị lôi kéo vào cuộc chiến. Kết 
thúc Thế chiến I đã dẫn đến cách mạng Bolsevich ở Nga vì thế 
cuộc xung đột mới toàn cầu lần này chắc chắn sẽ dẫn tới sự hình 
thành thêm nhiều nước xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, nhiệm vụ chính 
của mặt trận là chuẩn bị cướp chính quyền khi thời điểm thích 
hợp. 

Nhấn mạnh vào vấn đề độc lập dân tộc trong chương trình của 
mặt trận, tất nhiên là xa rời những chính sách được chấp nhận tại 
Đại hội đảng toàn quốc đầu tiên ở Macao vào tháng 3-1935, nhưng 
nó thể hiện đỉnh cao của tính logic đang có xu hướng thay đổi bắt 
đầu bằng Đại hội VII Quốc tế Cộng sản ở Moscow sau đó cùng 
năm. Sự tập trung mới vào những chủ đề dân tộc được phản ánh ở 
tên mặt trận, Hội Độc lập Việt Nam, không những chỉ nhấn mạnh 
vấn đề độc lập mà còn thay thuật ngữ “Đông Dương” trong tên 
Đảng cộng sản bằng từ “Việt Nam” xúc cảm hơn, việc sử dụng tên 
này suốt một thời gian dài bị thực dân Pháp cấm đoán. Tên mới 
này cũng thể hiện khát vọng gửi tới tất cả nhân dân sau khi kết 
thúc hội nghị. Trong một bức thư gửi nhân dân ngày 6- 6-1941, 
được in bằng hai thứ chữ Trung Quốc và Việt Nam, Nguyễn Ái 
Quốc nêu lên khí phách, tỉnh thần của những vị anh hùng tiền bối, 
những nhân vật yêu nước gần đây như Phan Đình Phùng, thức 
tỉnh độc giả bảo vệ di sản dân tộc. Trong thư ông khẩn thiết mong 
mỏi tất cả những người yêu nước, không đơn thuần chỉ nông dân, 
công nhân mà còn cả địa chủ yêu nước, tầng lớp trí thức, cùng liên 
kết với nhau trong cố gắng chung. 

Đảng quan tâm trước tiên và trước hết vào độc lập của Việt 
Nam, Nguyễn Ái Quốc và các đồng sự đã phải từ bổ khái niệm, 
(đưa ra tại hội nghị Đẳng toàn thể tháng 10-1930), giải phóng 
Đông Dương và tạo ra một liên bang gồm các nước độc lập riêng 


rẽ trên bán đảo, rồi khi đó thực hiện những giai đoạn tiếp của 
cách mạng. Trên thực tế, sự nghiệp của nhân dân Lào và 
Campuchia trên bán đảo Đông Dương bị chậm lại, nhưng không 
phải bị bỏ quên. Trong nghị quyết, Xứ uỷ Nam Kỳ và Trung Kỳ 
được chỉ thị thành lập nhiều cơ sở trên đất Campuchia và Lào, 
cũng như ở các khu vực dân tộc thiểu số, để tất cả có thể sau này 
đứng dưới chiếc ô mang nhãn hiệu cách mạng Đông Dương. 

Dù mặt trận mới nhấn mạnh nhiệm vụ lật đổ chủ nghĩa đế 
quốc, vấn đề chống phong kiến và thay đổi xã hội hoàn toàn không 
bỏ qua, vì giới lãnh đạo đẳng hiểu, họ cần chăm sóc những cử tri 
trong hàng ngũ công nhân và dân nghèo để làm chỗ dựa vững chắc 
cho chiến đấu. Tuy nhiên, trong hành động cương lĩnh xã hội của 
mặt trận phải mềm mỏng để tránh làm những người yêu nước và 
cấp tiến trong giới địa chủ và giai cấp tư sản xa lánh. Những khẩu 
hiệu đã từng được sử dụng trong quá khứ như chủ trương tịch thu 
tất cả ruộng đất của địa chủ nay được thay thế bằng kêu gọi giảm 
tô và chiếm tài sản của bọn đế quốc Pháp và Việt gian. Như nghị 
quyết Đảng vạch ra: 

Địa chủ, phú nông và một bộ phận giai cấp tư sẵn dân tộc đã có 
thay đổi lớn về thái độ. Trước đây, họ ác cảm với cách mạng, muốn 
tiêu diệt nó hoặc dừng dưng. Bây giờ tình hình đã thay đổi, và trừ một 
số ít làm “chó săn”, những kẻ nịnh bợ, theo đuôi bọn Nhật thù địch, 
phần đông những người đó nay có thiện cảm với cách mạng hoặc ít 
nhất cũng trung lập... Nếu trước đây địa chủ và giai cấp tư sản dân 
tộc là quân dự bị của bọn sĩ quan phần động, nay họ trở thành nguồn 
dự bị của cách mạng. 

Tuy vậy chính sách này rõ ràng chỉ là chiến thuật: 

Điều này không có nghĩa Đằng bỗ qua vẫn đề đẫu tranh giai cấp 
trong cách mạng Đông Dương. Không, vấn đề đấu tranh giai cấp tiếp 


tục tồn tại. Nhưng tại thời điểm hiện tại, vấn đề dân tộc có tầm quan 
trọng trên hết và tất cả mọi đòi hỗi đem lại lợi ích của một giai cấp 
riêng nhưng không hại đến lợi ích của dân tộc cần phải cho xuống 
hàng thứ yếu vì sự tồn vong của dân tộc và giống nòi. Lúc này, nếu 
chúng ta không giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc, không đòi hỗi độc 
lập, tự do cho toàn dân, không những toàn thể nhân dân ta tiếp tục 
kiếp súc vật, mà những lợi ích riêng của các tầng lớp xã hội riêng biệt 
sẽ không thu được suốt hàng ngàn năm. 

Do đó, mục đích trước mắt xây dựng phong trào quần chúng 
rộng rãi vì độc lập dân tộc. Mục đích này không những lôi cuốn sự 
ủng hộ của nhân dân Việt Nam, thậm chí còn nhận được sự thiện 
cảm của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Thắng lợi sẽ biểu tượng 
cho chiến thắng của cách mạng dân chủ tư sản và dẫn đến sự hình 
thành của chính phủ vô sản - nông dân mà Đảng cộng sản chiếm 
ưu thế. Lúc đó sẽ có dư thời gian để chuyển tới giai đoạn thứ hai 
của cách mạng, giai đoạn xã hội chủ nghĩa vô sản. Đồng thời, 
Đảng hy vọng những phần tử chống đối trong nhân dân sẽ hăng 
hái ủng hộ sự nghiệp. 

Bằng việc thành lập Mặt trận Việt Minh, Nguyễn Ái Quốc đã cố 
gắng tái tạo cương lĩnh tiến bộ hơn thời kỳ ban đầu thành lập Hội 
Thanh Niên Cách mạng giữa thập niên 1920. Hai trụ cột của mặt 
trận là vấn đề độc lập dân tộc và công bằng xã hội, những khát 
vọng có thể thu được sự ủng hộ rộng rãi của nhiều nước. Gần hai 
thập niên sau khi Lenin qua đời, chiến lược của ông được hồi sinh 
ở Đông Dương xa xôi. Bằng việc thành lập một mặt trận mới ở 
Đông Dương, Quốc đang mạo hiểm toan tính tình hình thế giới sẽ 
thuận lợi cho sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam. Liệu sự chiếm 
đóng của Nhật Bản có làm suy yếu chế độ thực dân Pháp không? 
Bọn phát - xít Nhật cuối cùng có bị lực lượng dân chủ và Đồng 
Minh trên thế giới đánh bại không? Liệu những nước Đồng Minh 


chiến thắng có thiện cảm với việc thành lập một chính phủ mới 
độc lập của công - nông ở Hà Nội không? Tất cả những điều đó 
phải chờ đợi sau này mới rõ. 

Tất nhiên, mục đích tối thượng của Mặt trận Việt Minh để trợ 
giúp Đẳng trong cuộc chiến đấu giành chính quyền. Hội nghị toàn 
thể tháng 11-1939 đã đặt ra giai đoạn này bằng cách kêu gọi một 
cuộc nổi dậy vũ trang cướp chính quyền, khôi phục độc lập dân 
tộc. Mục tiêu đó tạm thời từ bỏ vì Nguyễn Văn Cừ bị bắt, sau đó 
vài tháng nhiều uỷ viên còn lại của Ban chấp hành cũng rơi vào tay 
Pháp. Do bùng nổ xung đột toàn cầu, mục tiêu được giới lãnh đạo 
Đảng ở hải ngoại làm hồi sinh ở dạng cụ thể hơn. Nơi giới lãnh 
đạo đẳng trước đây không chú trọng làm thế nào tiến hành cuộc 
nổi dậy trong tương lai chống lại chế độ thực dân, nay họ bắt đầu 
chú ý nhiều đến các hình thức đấu tranh thuận lợi nhất trước thời 
cơ. 

Trọng tâm của nhiệm vụ, đảm nhận một cuộc kiểm tra chiến 
lược và chiến thuật được Đảng cộng sản Trung Quốc chấp nhận 
trong cuộc xung đột với chính phủ Quốc Dân Đẳng Tưởng Giới 
Thạch và sau này chống lại bọn can thiệp Nhật Bản. Đầu thập niên 
1930, những người lãnh đạo Đẳng cộng sản Đông Dương theo đuôi 
một cách trung thành đường lối chỉ đạo chiến lược được hình 
thành ở Moscow, chiến lược này kêu gọi một cuộc nổi dậy tương 
lai tập trung vào việc kiểm soát những thành phố lớn. Nhưng cuối 
thập niên 1930, những đảng viên trẻ tận tuy như Võ Nguyên Giáp 
và Hoàng Văn Thụ bắt đầu quay sang học kinh nghiệm Trung Hoa. 
Họ đọc những tác phẩm của Mao Trạch Đông, bắt đầu bày tỏ sự 
ham mê áp dụng chiến lược của ông, dựa trên phát động chiến 
tranh du kích ở nông thôn Việt Nam. Trong thời kỳ sống ở Trung 
Hoa cuối thập niên 1930, chính Nguyễn Ái Quốc đã hình thành ý 
tưởng giống Mao về chiến tranh cách mạng, chắc chắn ông thấy 


hình mẫu “chiến tranh nhân dân” của Mao là phù hợp, một thứ vũ 
khí tạo ra một vùng căn cứ giải phóng ở chính nước ông. Nhưng 
với Quốc, không chỉ là vấn đề áp dụng chiến thuật cách mạng nào, 
mà điều quan trọng là quyết định khi nào sử dụng chúng một cách 
hiệu quả nhất để cướp chính quyền khi kết thúc chiến tranh. Là 
một nước nhỏ bị hai kể thù mạnh xâm chiếm, Việt Nam không có 
những lợi thế về kích thước lãnh thổ như Mao và các đồng chí của 
Mao có được để lập một căn cứ rộng lớn ở bắc Trung Hoa. Một 
cuộc nổi dậy chưa chín mùi do Đẳng cộng sản Đông Dương lãnh 
đạo có thể dẫn tới sự đàn áp dã man và phá vỡ phong trào ngay 
khi triển vọng giải phóng dân tộc vừa loé sáng. Quốc bây giờ phải 
chú ý các đồng sự bảo thủ, đó là điều cần thiết để xây dựng lực 
lượng quân sự nhỏ bé của Đảng cho một cuộc nổi dậy khi thời cơ 
tốt nhất đến để chuẩn bị cho cuộc tổng nổi dậy khi Nhật Bản nằm 
trên bờ vực thất bại trước lực lượng Đồng Minh. Lúc đó, họ tự 
giới hạn củng cố cơ sở chính trị bằng cách xây dựng một mạng 
lưới Việt Minh trong toàn quốc, đồng thời tạo ra một lực lượng vũ 
trang nhỏ lựa thời gian tung ra những cuộc nổi dậy địa phương để 
chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Với những đơn vị du kích đã thành 
lập ở núi rừng Việt Bắc, làm căn cứ địa ở đó, cách xa trung tâm cai 
trị của Pháp lại gần biên giới Trung Hoa, trở thành cơ sở vững 
mạnh. 

Nhiệm vụ cuối cùng của Hội nghị VII bầu ra Ban Chấp hành 
Trung ương mới. Các đồng chí của Nguyễn Ái Quốc tiến cử ông 
gánh vác chức vụ Tổng bí thư. Khi Nguyễn Ái Quốc khiêm tốn từ 
chối đề nghị, mọi người bầu Trường Chinh, người từng tạm thời 
đảm nhận chức vụ này từ mùa thu 1940. Cuộc bầu Tổng bí thư 
được nhất trí thông qua. 

Sinh ra trong một gia đình giáo học ở Bắc Việt Nam năm 1907, 
Trường Chỉnh (tên thật Đặng Xuân Khu) đã nhận được bằng tú tài 


tại trường Lycée Albert Sarraut danh tiếng ở Hà Nội. Sau khi gia 
nhập Hội Thanh Niên Cách mạng cuối thập niên 1920, ông bị tù vì 
hoạt động cách mạng. Được thả năm 1936, ông bắt đầu sự nghiệp 
là một nhà báo đồng thời là uỷ viên có uy tín của Xứ uỷ Bắc Kỳ. 
Thái độ tự trọng, chín chắn và cẩn trọng trong hành động, mô 
phạm trong quan hệ với các đồng chí, Trường Chỉnh giàu ý tưởng 
nhưng thiếu sự chân thành nồng ấm của Nguyễn Ái Quốc, nhưng 
ông được mong chờ đưa tiếng nói trưởng thành của đẳng đã bước 
sang giai đoạn mới, đây cũng là định mệnh trong vai trò mới sự 
nghiệp của ông. Ngay sau khi hội nghị kết thúc ngày 19 tháng 5, 
Trường Chỉnh về Hà Nội lập trụ sở bí mật của Ban Chấp Hành 
Trung ương. Những uỷ viên khác trở lại nam Trung Hoa tìm kiếm 
sự giúp đỡ từ nước ngoài. Thời điểm này, Nguyễn Ái Quốc cũng ở 
lại vùng biên giới. Nhưng tỉnh thần của ông rất phấn chấn, vì bây 
giờ ông đã trở lại Việt Nam sau ba mươi năm ở nước ngoài. 

Khi Nguyễn Ái Quốc bí mật trốn khỏi Hong Kong đi đến Hạ Môn 
tháng 1-1933, chức vụ của ông là người lãnh đạo Đẳng cộng sản 
Đông Dương, một chức vụ mong manh. Chiến lược ông từng áp 
dụng tại thời điểm thành lập Hội Thanh Niên Cách mạng năm 
1925 đã bị Moscow gạt bỏ và bị những đẳng viên trẻ của đẳng, 
phần đông được đào tạo về lý luận tại Trường Stalin, tấn công 
kịch liệt. Trở lại vào mùa xuân 1940, vai trò lãnh đạo phong trào 
của Quốc hầu như được các đẳng viên trong nước chấp nhận. Nói 
riêng, đây là giấy chứng nhận sự thật quan điểm chiến lược của 
ông đã được minh oan tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VI, 
muộn màng ghi nhận cách mạng ở châu Á có đặc thù riêng và 
không cần bám theo mô hình Bolsevich. Ông lại là người được 
hưởng lợi ngoài ý muốn việc mật thám đã loại bỏ hầu hết những 
đối thủ tiềm năng của ông, bao gồm Trần Phú, Hà Huy Tập và Lê 
Hồng Phong. Tại thời điểm này, dù sao đi nữa, không có ai trong 


Đảng có thể tranh giành vai trò lãnh đạo của Quốc trong đảng, ông 
chiếm thế thượng phong về uy thế với sự nghiệp huyền thoại của 
nhà cách mạng, ông có đầy đủ điều kiện làm lãnh tụ của Đảng. 

Ở hoàn cảnh đó, không rõ vì sao Nguyễn Ái Quốc lại quyết định 
từ chối chức vụ tổng bí thư, chức vụ tạo cho ông nắm chắc đòn 
bẩy quyền lực trong Đảng. Có lẽ ông còn tự coi mình là một người 
điều hành sân khấu thế giới, là một đặc vụ Quốc tế Cộng sản sẽ 
một ngày nào đấy nâng cao làn sóng cách mạng quét sạch sự áp 
bức của chủ nghĩa đế quốc khắp khu vực Đông Nam Á. Có lẽ, ông 
cũng bắt đầu để mắt đến tương lai khi là một chủ tịch, ông có thể 
hy vọng sẽ đứng trên đấu tranh giai cấp mà Đẳng cộng sản chủ 
trương để đại diện cho toàn thể nhân dân trong cuộc chiến đấu 
xây dựng một nước Việt Nam độc lập và phồn vinh. 


(HUUNG 


TIIIÝ TRIÙU IỆN 


Sau hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương tại Pác Bó tháng 
5-1941, giới lãnh đạo ra về. Tổng bí thư Trường Chinh, cùng 
Hoàng Quốc Việt và Hoàng Văn Thụ, trở lại Hà Nội để lập một trụ 
sở mới Ban Chấp hành ở ngoại thành Hà Nội. Các đảng viên khác 
được cử tới những huyện gần đó để tổ chức những chỉ đội du kích 
và bắt đầu xây dựng căn cứ cách mạng ở vùng núi Việt Bắc. 
Những người khác vượt biên giới sang Trung Hoa để được huấn 
luyện tiếp tục cố gắng xây dựng liên minh mỏng mảnh với những 
nhóm dân tộc chủ nghĩa không cộng sản ở nam Trung Hoa. Bản 
thân Nguyễn Ái Quốc tạm thời ở lại Pác Bó chuẩn bị việc mở rộng 
xuống phía nam trong tương lai. 

Vài tháng tiếp theo, lặp lại kinh nghiệm trước đây ở Xiêm, ông 
lại trở thành người thầy và người cha của đám tín đồ của ông. Ông 
tổ chức khoá học cho những cán bộ truyên truyền địa phương về 
chủ nghĩa Marx - Lenin, giúp họ hiểu biết quân sự cơ bản để trở 
thành người chiến sĩ và cán bộ tuyên truyền cách mạng. Sau bốn 
ngày học, học viên bắt đầu thực hành làm người tuyên truyền. 
Nguyễn Ái Quốc theo dõi cách làm việc, sau đó góp ý những thiếu 
sót của họ. Ông cũng là người giảng dạy khoá học, nói chuyện tình 
hình thế giới, thảo luận tình hình trong nước, nhiệm vụ sắp tới 


của phong trào cách mạng. Từ khi ký Hiệp ước Xô - Đức tháng 
8-1939, các cán bộ đẳng luôn đặt ra những câu hỏi yêu cầu giải 
thích tại sao Stalin lại ký liên minh với Đức Quốc Xã, kẻ thù không 
đội trời chung của cách mạng thế giới. Cuối tháng 6-1941, Đức tấn 
công Liên Xô dọc theo biên giới. Điều này tạo thuận lợi cho những 
cố gắng của Nguyễn Ái Quốc phối hợp những hoạt động Đảng 
cộng sản Đông Dương với cuộc đấu tranh toàn cầu chống lại chủ 
nghĩa phát - xít. Như ông có lần giải thích: “Bọn phát - xít đã tấn 
công Liên Xô, quê hương cách mạng thế giới, nhưng nhân dân Xô viết 
nhất định sẽ chiến thắng. Nhân dân Việt Nam chúng ta cũng đứng bên 
cạnh lực lượng Tân Dân Chủ, Ủng hộ Liên Xô chống lại bọn phát - 
xít”. 

Nguyễn Ái Quốc viết tài liệu mồng nói về chiến thuật chiến 
tranh du kích, cuốn sách như tư liệu chỉ dẫn cho từng phần của 
khoá học quân sự. Tư liệu chắc chắc được rút ra từ kinh nghiệm 
bản thân khi ông quan sát lực lượng cộng sản ở Trung Hoa, cũng 
như từ những khoá đào tạo du kích mà ông đã tham dự ở Hoành 
Dương hai năm trước. Sau chương mở đầu mô tả tóm tắt chiến 
tranh du kích, nội dung còn lại thảo luận cách thức tổ chức cũng 
như chiến thuật rút lui, tấn công và xây dựng căn cứ địa. Sau đó, 
cuốn sách được xuất bản dùng cho chương trình đào tạo ở khu vực 
Việt Bắc. 

Nguyễn Ái Quốc dành thời gian viết nhiều đề tài khác nhau. 
Ông đóng góp tích cực cho báo Việt Nam Độc Lập, tờ báo ra đời 
năm ngoái in litô tuyên truyền, hướng dẫn cho các thành viên mới 
gia nhập. Báo in trên giấy bản làm từ bột nứa, gồm nhiều thể loại, 
lối viết đơn giản giúp dân chúng địa phương dễ đọc. Thời ấy rất ít 
người dân địa phương biết đọc biết viết, nên ông mở lớp bình dân 
học vụ, không những dạy chữ quốc ngữ còn dậy Sơ lược Lịch sử 
Đảng và cách mạng thế giới. Những bài báo, phần nhiều do chính 


Nguyễn Ái Quốc viết, đề cập nhiều đề tài nhằm vào nhiều đối 
tượng khác nhau, nhưng tất cả đều cùng mục đích phổ biến thông 
điệp của Việt Minh và chuẩn bị cho người đọc về sự đối đầu sắp 
tới với kẻ thù. Một bài thơ “Phụ nữ” in trong số báo 104: 

Việt Nam phụ nữ ra đời 

Nhiều người vì nước vì nòi hy sinh. 

Ngàn thu rạng tiếng bà Trưng, 

Ra tay cứu nước, cứu dân đến cùng. 

Bà Triệu Ấu thật anh hùng, 

Cưỡi voi đánh giặc, vẫy vùng bốn phương. 

Mấy năm cách mệnh khẩn trương, 

Chị em phụ nữ thường thường tham gia. 

Mấy phen tranh đấu xông pha, 

Lòng vàng gan sắt nào đà kém di? 

Kìa như chị Nguyễn Minh Khai 

BỊ làm án tử đến hai ba lần. 

Bây giờ cơ hội đã gần, 

Đánh Tây, đánh Nhật, cứu dân nước nhà 

Chị em cả trẻ đến già, 

Cùng nhau đoàn kết đặng mà đấu tranh. 

Đua nhau vào hội Việt Minh 

Trước giúp nước, sau giúp mình mới nên. 

Làm cho thiên hạ biết tên 

Làm cho rõ mặt cháu Tiên con Rồng. 

Từ đầu thập niên 1930, công cụ cơ bản của Đảng là cố gắng tổ 
chức quần chúng, đại diện cho lợi ích những nhóm xã hội đặc biệt 
ở Đông Dương. Cách thức lôi kéo những người ủng hộ mức thấp 


bằng cách dùng những thành viên tiến bộ hơn tuyên truyền sau đó 
chuyển họ lên những tổ chức mức cao hơn. Đây là chiến thuật do 
Lenin đưa ra, sau đó được Đảng cộng sản Trung Quốc hoàn thiện. 
Trong một bài báo nhan đề “Chiến tranh thế giới và nghĩa vụ của 
chúng ta”, Nguyễn Ái Quốc vạch ra sự cần thiết đối với tất cả các 
nhóm yêu nước trong xã hội Việt Nam - dù dân nghèo, thanh niên, 
phụ nữ, trẻ em, công nhân, binh lính hoặc ngay cả nhà Nho - gia 
nhập tổ chức để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc. 

Trong những bài viết sau hội nghị Pác Bó, Nguyễn Ái Quốc luôn 
luôn nhắc đến nghĩa vụ thiêng liêng giải phóng tổ quốc. Trong một 
cuốn sách mồng viết dưới dạng thơ nhan đề “Lịch sử nước ta”, ông 
mở đầu bằng một lời tuyên ngôn: 

“Dân ta phải biết sử ta, 

Cho tường gốc tích nước nhà Việt nam” 

Rồi ông nhấn mạnh bài học lịch sử lớn: 

“Dân ta xin nhớ chữ đồng, 

Đồng lòng, đồng sức, đồng tình, đồng minh”. 

Cuối sách, ông liệt kê một danh sách ngày tháng quan trọng 
trong lịch sử nhân dân Việt Nam. Ngày tháng cuối cùng trong danh 
sách là 1945, “năm Việt Nam độc lập”. Khi các đồng chí của ông hỏi 
tại sao ông biết chính xác thời gian giải phóng sẽ xảy ra, ông đáp 
một cách bí ẩn, “Cứ chờ xem”. 

Trong khi Nguyễn Ái Quốc đang huấn luyện cán bộ và khích lệ 
những người ủng hộ sự nghiệp thiêng liêng giải phóng tổ quốc thì 
các đồng chí của ông cố gắng xây dựng vùng căn cứ giải phóng ở 
Việt Bắc làm sở chỉ huy cho việc cướp chính quyền sắp tới. Một 
thời gian ngắn sau khi kết thúc hội nghị Pác Bó, Quốc chỉ thị 
Phùng Chí Kiên xây dựng một căn cứ như thế ở phía nam hướng 
về đồng bằng sông Hồng. Cuối cùng, Kiên lập một trụ sở quân sự 


mới trong vùng núi giữa làng Nguyên Bình và Hoà An, sát ngay 
phía tây thủ phủ Cao Bằng. Cao Bằng nằm trên Quốc lộ 4, ngoằn 
ngoèo uốn khúc theo hướng đông nam biên giới, cuối cùng nối với 
những con đường dẫn tới cùng đồng bằng, nơi có trụ sở Ban Chấp 
hành Trung ương gần Hà Nội. Một sở chỉ huy mới nằm ở một lòng 
chảo nhỏ bao quanh bởi những tảng đá lớn màu đỏ, khiến Võ 
Nguyên Giáp đặt tên “lô cốt đổ”. Trụ sở là một túp lều nhỏ nằm 
bên sườn núi, được những cánh rừng xanh mướt che chở. Tuy còn 
đơn sơ, nhưng so với hang Pác Bó, chỗ ở mới này sang trọng, trong 
thời gian vài tháng tiếp theo, các cán bộ tại căn cứ xây dựng 
chương trình đào tạo cho chính họ để chuẩn bị tung ra những hoạt 
động du kích. 

Vào một ngày tháng 1-1942, mặc quần áo bạc mầu dân tộc 
Nùng, đeo một túi vải nhỏ chứa đồ tuỳ thân (gồm cả máy chữ và 
dụng cụ tập thể dục), Nguyễn Ái Quốc rời Pác Bó cùng vài đồng 
sự, đến căn cứ mới của Việt Minh. Có lần nhóm này lạc đường, 
Nguyễn Ái Quốc dùng sự kiện đó để hài hước: “Thế lại hóa ra hay, 
trong tương lai chúng ta phải biết rõ nhiều hơn những con đường như 
thế này để biết cách thoát thân”. 

Khi tới sở chỉ huy mới của mình ông đặt tên Lam Sơn, (tưởng 
nhớ căn cứ kháng chiến của Lê Lợi chống quân Minh thế kỷ XV), 
Nguyễn Ái Quốc mở khoá huấn luyện chính trị mới cho cán bộ địa 
phương. Để giữ bí mật, chương trình học tiến hành ngoài trời vào 
ban đêm và không có tài liệu huấn luyện. Vì trình độ hiểu biết của 
học viên cao hơn những người ở Pác Bó, tài liệu học tập cũng cao 
hơn, gồm những cuộc thảo luận về học thuyết Marxist, điều lệ 
Đảng và lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô. Để khích lệ tỉnh thần các 
đồng chí của mình, còn lo về sự thắng lợi của cuộc chiến đấu kéo 
dài trước kia chống Pháp, bây giờ lại thêm chống Nhật, Nguyễn Ái 
Quốc đôi khi kết thúc bài giẳng, chỈ ra căn cứ địa rất cần thiết, là 


cơ sở phát động cuộc tổng khởi nghĩa tương lai. Ông cũng nhấn 
mạnh tầm quan trọng cốt lõi xây dựng sức mạnh phong trào qua 
việc kết nạp những người ủng hộ đáng tin cậy. Ông vạch rõ “Cuộc 
cách mạng giống như thuỷ triều đang dâng và những người đáng tin 
cậy giống như rễ cây chìm xuống đáy sông, nó sẽ giữ lại đất khi thuỷ 
triều rút xuống”. 

Tuy nhiên, chỗ mới đến dễ bị lộ so với khu vực biên giới gần 
Pác Bó khi địch tấn công. Đôi khi, những cán bộ đảng tại sở chỉ 
huy buộc phải tìm cách lẩn trốn vào trong dân chúng địa phương 
để thoát khỏi sự phát hiện của lính tuần tra Pháp trong vùng. Để 
khắc phục, họ lập trại ở giữa cánh rừng, ít người qua lại. Để sống, 
họ buộc phải ăn ngô, gạo, hoặc hoa chuối rừng. Dù các đồng chí 
của ông lo ngại, Nguyễn Ái Quốc khăng khăng đòi chia sẻ những 
khó khăn với đồng đội. Tinh thần lúc lên lúc xuống, ông khuyên: 
“Kiên trì, bình tĩnh và cảnh giác, đó đức tính mà người cách mạng 
không bao giờ được quên”. 

Trong hoàn cảnh này, mối quan hệ tốt với dân thiểu số trong 
vùng là điều hết sức cần thiết. Đảng bắt đầu xây dựng sự ủng hộ ở 
Việt Bắc vào thời kỳ giữa thập niên 1930, tại hội nghị Macao 1935, 
Đảng hứa quyền tự quyết cho tất cả các dân tộc thiểu số ở liên 
bang Đông Dương độc lập trong tương lai. Bây giờ, với sự khích lệ 
của Quốc, các cán bộ cố gắng lôi cuốn sự ủng hộ của dân chúng 
địa phương bằng cách học tiếng và phong tục của họ. Cán bộ dự 
các buổi lễ do nhân dân những làng gần đó tổ chức, thậm chí một 
số bọc răng vàng hoặc lấy vợ người địa phương, cuộc sống gia 
đình được xây dựng. 

Ngày 7 tháng 12 năm 1941, quân đội Nhật Bản bất ngờ tấn công 
Trân Châu Cảng. Hôm sau, Mỹ tuyên chiến với Nhật Bản. Trong 
một bài xã luận ngắn in trên báo Việt Nam Độc Lập, Nguyễn Ái 


Quốc tuyên bố, cuộc chiến ở Thái Bình Dương đã chuyển thành 
xung đột lớn thế giới, làm tăng sự cấp bách đối với nhân dân Đông 
Dương, huy động mọi cố gắng của họ để đáp ứng những thách 
thức sắp tới. Trở lại Pác Bó vào tháng 7-1942, Quốc chỉ thị các 
đồng chí của ông gần Cao Bằng mở rộng hoạt động để liên kết với 
các đồng chí đang hoạt động tại Bắc Sơn và Võ Nhai, xa hơn về 
phía nam, tạo một hành lang chính trị ổn định từ Cao Bằng chạy 
về phía nam tới đồng bằng. Phong trào “Nam tiến” (trùng với thuật 
ngữ dùng cho cuộc di dân trong lịch sử từ đồng bằng sông Hồng 
xuống phía nam sau khi giành được độc lập từ Trung Quốc ở thế 
kỷ X), sẽ tiến theo cách này. 

Tại Bắc Sơn, Chu Văn Tấn, cán bộ đảng gốc dân tộc Nùng, đã cố 
gắng tổ chức những người sót lại của lực lượng nổi dậy, từng 
chiến đấu chống lại Pháp và Nhật Bản mùa Thu năm 1940, thành 
những chỉ đội du kích dưới tên rất kêu Cứu Quốc Quân. Vì căn cứ 
địa gần tỉnh Lạng Sơn, những đơn vị này luôn luôn trong tình 
trạng nguy hiểm bị lực lượng an ninh Pháp gần đó thường xuyên 
tung ra những đợt càn quét quanh vùng, bắt những người tình nghi 
và đốt phá làng mạc. Trong một trận càn quét, Phùng Chí Kiên, 
một trong số những đồng chí được tin tưởng nhất của Nguyễn Ái 
Quốc và là uỷ viên Ban chấp hành Trung ương từ 1935, hy sinh 
trong chiến đấu. Chính Quốc đã cử Kiên đến Bắc Sơn để tiến hành 
những khoá đào tạo, mở rộng hoạt động du kích, Quốc tự an ủi, sự 
hy sinh người đồng chí của ông là tất yếu. Ông thường nhắc nhở 
nhiệm vụ thông tin liên lạc là “nhiệm vụ quan trọng nhất” cho 
công tác cách mạng, vì nó quyết định duy trì nguyên tắc chỉ huy 
thống nhất và triển khai thích ứng lực lượng, đảm bảo thắng lợi 
cuối cùng. 

Đối phó với những hoạt động gia tăng của lực lượng du kích, 
nhà cầm quyền ra sức đàn áp, đặt lệnh giới nghiêm khắp các tỉnh 


của Việt Bắc và tăng cường tuần tra để đánh đuổi những lực lượng 
chống đối. Để giảm thiểu khả năng bị bắt, Nguyễn Ái Quốc rời 
Lam Sơn tháng 6-1942 và trở lại Pác Bó. Cải trang một thầy cúng 
địa phương, mang theo áo choàng đen cùng tất cả những đồ cúng 
tế, gồm bùa, hương và một con gà sống (máu của nó được coi là 
thuốc chữa được bệnh), ông và đoàn hộ tống trải qua vài chuyện 
khó khăn khi đi qua những trạm kiểm soát của địch. Có lần viên sĩ 
quan an ninh tại một trạm kiểm tra địa phương yêu cầu thầy tới 
cúng cho vợ y đang bị ốm. Một đồng sự của Quốc phải nài nỈ viên 
sĩ quan rằng nhóm của ông rất vội, vì mẹ vợ thầy cúng cũng đang 
ốm nặng. Thấy thế, viên sĩ quan thông cảm, nói, khi nào thầy cúng 
trở về xin mời ghé qua làng. 

Cương Lĩnh hoạt động trong nước bây giờ đã nắm trong tay, 
Nguyễn Ái Quốc quan tâm tìm sự ủng hộ quốc tế cho sự nghiệp. 
Ngày 13 tháng 8 năm 1942, ông đi bộ sang Trung Hoa cùng với 
đồng sự Lê Quảng Ba. Để bớt nguy hiểm bị tuần tra Pháp bắt, ban 
đêm đi, ban ngày nghỉ. Quốc mang thẻ nhà báo Trung Quốc với tên 
Hồ Chí Minh. Tại Ba Mủng, thị trấn nhỏ biên giới Trung Hoa ngày 
25 - 8, ông nghỉ hai ngày tại nhà ông Hứa Vĩ San, nông dân địa 
phương có thiện cảm với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Hai ngày 
sau, ông ra đi cùng với một thanh niên dẫn đường, nói với anh ta, 
ông muốn đi bộ tới một chợ ở thị trấn Bình Mã gần đó để đi xe đò 
tới thủ đô kháng chiến Trùng Khánh, còn Lê Quảng Ba ở lại Bá 
Mủng. Cả hai người bị cảnh sát Trung Hoa ở làng Nhai Trường bắt 
trên đường đi, cách huyện ly Thiên Bảo không xa, khoảng 20 dặm 
đông bắc Tĩnh Tây. Sở dĩ nhà cầm quyền địa phương nghỉ ngờ, vì 
ngoài việc mang giấy tờ chứng nhận ông là đại diện một nhóm 
mang tên “Chi Hội Việt Nam Chống Xâm Lược”, Hồ cũng mang 
một thể đặc biệt của Hãng Thông Tấn Quốc tế (Guoji Xinwenshe), 
một chứng minh thư quân đội do Văn phòng Bộ tư lệnh Chiến khu 


4 cấp. Tất cả những giấy tờ này cấp năm 1940 không còn giá trị. 
Vì nghi người mang khá nhiều giấy tờ giả là gián điệp Nhật, họ 
nhốt ông và người thanh niên dẫn đường vào nhà giam. 

Mục đích Hồ Chí Minh tới Trung Hoa cho đến nay vẫn còn là 
chủ đề tranh cãi. Trong hồi ký, mục tiêu của ông bắt liên lạc với 
tổng thống Tưởng Giới Thạch và những nhân vật cầm quyền Quốc 
Dân Đảng yêu cầu sự giúp đỡ của Trung Hoa để đuổi Nhật ra khỏi 
Đông Dương. Vài nguồn tài liệu khác của Việt Nam đã đồng tình. 
Nhưng một số khác cho mục đích thực là bắt liên lạc với đại diện 
Đảng cộng sản Trung Quốc tại văn phòng liên lạc ở Trùng Khánh. 
Rất có khả năng, cả hai đều đúng. Có những lý do chắc chắn đúng 
là Hồ Chí Minh muốn thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với 
những nhân vật quen biết trong Đảng cộng sản Trung Quốc, nhiều 
nhân vật trong số này ông từng quen biết trong chuyến dừng chân 
ngắn ngủi ở Diên An gần bốn năm trước. Dù Hồ Chí Minh dự định 
gặp Chu Ân Lai, người bạn cũ, lúc này đang ở Trùng Khánh, nhưng 
mục tiêu chính của ông chắc chắn tìm sự ủng hộ từ Chính phủ 
Quốc Dân Đẳng và muốn họ công nhận Mặt trận Việt Minh là đại 
diện hợp pháp của những người Việt Nam dân tộc chủ nghĩa. Lúc 
này, tin tức Hải Quân Mỹ chiến thắng tại Midway đã lan tới lục 
địa châu Á, sự ủng hộ của Đồng Minh cho Chính phủ Tưởng Giới 
Thạch giúp ông ta sống sót vào cuối chiến tranh Thái Bình Dương 
có vẻ tăng lên. Hồ cũng mới liên lạc với bà Tống Khánh Linh (vợ 
goá Tôn Dật Tiên) đang cầm đầu chi Hội Phản đế Quốc tế ở Trung 
Hoa. Phong trào cách mạng Việt Nam bây giờ cần sự giúp đỡ vật 
chất, vì thế điều cốt yếu là Chính phủ Quốc Dân Đẳng phải nới tay 
cho những hoạt động của Việt Minh ở nam Trung Hoa, Ủng hộ vai 
trò của mặt trận nhân dân bằng cách giúp đỡ để đánh bại Nhật 
Bản. 


Cho rằng người mang khá nhiều giấy tờ giả không những là 


người nguy hiểm mà còn là một nhân vật chính trị quan trọng, nhà 
cầm quyền địa phương quyết định liên lạc với toà án quân sự Quế 
Lâm, thủ phủ tỉnh Quảng Tây. Toà án quân sự đề nghị giải Hồ đến 
Quế Lâm để thẩm vấn và xử án tại đó nếu có thể. Chặng đường 
phải qua huyện ly Thiên Bảo và Tĩnh Tây, nơi Hồ Chí Minh từng 
hoạt động ngay trước hội nghị Pác Bó. Ông bị giam tại nhà tù 
Quốc Dân Đảng ở Tĩnh Tây ngày 29 tháng 8. Lúc này, các đồng chí 
ở vùng biên giới mới biết ông lâm nạn, họ tức khắc gửi một bức 
thư cho quan toà Tĩnh Tây, người quen của Hứa Vĩ San. Nhưng vị 
quan chức này từ chối thả Hồ, báo cáo việc bắt giam bằng điện 
báo lên cấp trên. 

Hồ Chí Minh nằm lại ở nhà tù Tĩnh Tây vài tuần lễ đồng thời 
chính quyền địa phương chờ chỉ thị xử lý ông. Theo ông miêu tả, 
điều kiện sống trong nhà tù rất tồi tệ và dã man. Tù nhân ban ngày 
bị nhốt vào một nhà kho, ban đêm bị xích vào tường nhà lao đầy 
chấy rận bò lổm ngổm. Ăn uống chỉ có một bát cơm và nửa chậu 
nước vừa dùng để rửa vừa để uống. Dù vậy, không biết bằng cách 
nào Hồ Chí Minh vẫn kiếm được giấy bút, trong thời gian rỗi rãi 
ông luyện tập trí não bằng cách làm thơ, miêu tả những cảm tưởng 
của ông và tình trạng bị giam cầm. Nhiều năm sau, những bài thơ 
này được xuất bản mang tên “Nhật ký trong tù”. Những bài thơ tứ 
tuyệt viết bằng chữ Hán theo thể Đường luật: 

Mở đầu tập nhật ký 

Ngâm thơ ta vốn không ham 

Nhưng ngồi trong ngục biết làm chỉ đây 

Ngồi buồn ngâm vịnh cho khuây 

Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do 

Người tù bày tỏ sự đau xót thân phận mình: 


Đường đời hiểm trở 

Đi khắp đèo cao, khắp núi cao, 

Ngờ đâu đường phẳng lại lao đao! 

Núi cao gặp hổ mà vô sự 

Đường phẳng gặp người bị tống lao?! 

Ta là đại biểu dân Việt Nam 

Tìm đến Trung Hoa để hội đàm; 

Ai ngỡ đất bằng gây sóng gió, 

Phải làm “khách quý” ở nhà giam! 

Ta người ngay thằng lòng trong trắng, 

Lại bị tình nghỉ là Hán gian; 

Xử thế xưa nay không phải dễ 

Mà nay xử thế thật gian nan. 

Nhưng với bản tính lạc quan vốn có, ông không bao giờ mất 
niềm tin và lôi kéo bạn tù phải tin sẽ sống sót: 

Buổi sớm 

Đầu tường sớm sớm vầng dương mọc, 

Chiếu cửa nhà lao, cửa vẫn cài; 

Trong ngục giờ đây còn tối mịt, 

Ánh hồng trước mặt đã bừng soi. 

Sớm dậy, người người đua bắt rận, 

Tám giờ chuông điểm, bữa ban mai; 

Khuyên anh hãy gắng ăn no bụng, 

Bĩ cựu rồi ra ắt thái lai. 

Ngày 10 tháng 10, kỷ niệm 31 năm ngày cách mạng đầu tiên 
của Trung Hoa, Hồ Chí Minh được giải từ Tĩnh Tây trở lại huyện 


ly Thiên Bảo. Chuyến đi rõ ràng đã làm thay đổi chút khỏi cảnh 
đơn điệu cuộc sống trong tù: 

Ngày 10 tháng 10, kỷ niệm 31 năm ngày cách mạng đầu tiên 
của Trung Hoa, Hồ Chí Minh được giải từ Tĩnh Tây trở lại huyện 
ly Thiên Bảo. Chuyến đi rõ ràng đã làm thay đổi chút khỏi cảnh 
đơn điệu cuộc sống trong tù: 

Đi đường 

Đi đường mới biết gian lao, 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng; 

Núi cao lên đến tận cùng, 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. 

Mới đến nhà lao Thiên Bảo 

Năm mươi ba dặm, một ngày trời, 

Áo mũ ướt đầm, dép tả tơi; 

Lại khổ thâu đêm không chốn ngủ, 

Ngồi trên hỗ xí đợi ban mai. 

Đang trên đường 

Tại huyện ly Thiên Bảo, ông nghe tin Wendell Willkie, phái viên 
đặc biệt của tổng thống Roosevelt về Trung Hoa, đã tới Trùng 
Khánh để thảo luận với Tưởng Giới Thạch. Những báo cáo mới về 
chuyến thăm đã làm ông thất vọng: 

Các báo đăng tin: Đại hội hoan nghênh Willkie 

Cũng là đi Trùng Khánh, 

Cũng là bạn Trung Hoa; 

Anh, làm khách trên sảnh, 

Tôi, thân tù nhà pha. 


Cùng là đại biểu cả, 


Khinh trọng sao khác xa? 

Thói thường chia ẫm lạnh, 

Về đông nước chảy mà. 

Từ huyện ly Thiên Bảo, Hồ được giải qua Đồng Chánh và Long 
An đến Nam Ninh khoảng 120 dặm, (220 km) về phía tây, trên 
đường tới Quế Lâm. Do bị giam giữ lâu ngày ông rất căng thẳng. 

Đêm lạnh 

Đêm thu không đệm cũng không chăn, 

Gối quắp, lưng còng, ngủ chằng an; 

Khóm chuối trăng soi càng thấy lạnh, 

Nhòm song, Bắc Đầu đã nằm ngang. 

Dù vậy, ông không mất tính hài hước và món quà hài hước đã 
đánh dấu phong cách viết của ông từ những ngày trước đây khi 
còn là một người cách mạng ở Paris: 

Pha trò 

Ăn cơm nhà nước, ngủ nhà công, 

Lính tráng thay phiên đến hộ tùng; 

Non nước dạo chơi tùy sở thích, 

Làm trai như thế cũng hào hùng! 

Trên thực tế, tình hình của ông được cải thiện. Ngày 9 tháng 12 
năm 1942, ông được giải từ Nam Ninh bằng tàu hoả đến Liễu 
Châu, nơi Bộ chỉ huy Chiến khu 4 Tưởng Giới Thạch đóng. Hồ Chí 
Minh chắc chắn hy vọng sự hiện diện của ông sẽ được báo cáo với 
tư lệnh vùng, Trương Phát Khuê, một tư lệnh cựu trào Quốc Dân 
Đảng, người không tán thành Tưởng không tin Đảng cộng sản 
Trung Quốc và là người có thiện cảm với cuộc đấu tranh của 
người Việt Nam để giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, Hồ thất vọng vì 


họ bắt ông phải chờ đợi, và rốt cuộc, sau đó ông bị giải đến Quế 
Lâm ngày hôm sau. 

Giam lâu không được chuyển 

Thuốc đắng cặn liều càng thấy đắng 

Đường gay cuối chặng lại thêm gay 

Dinh quan chỈ cách đây chừng dặm 

Sao mãi giam ta ở chốn này. 

Bốn tháng rồi 

“Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, 

Lời người xưa đâu có sai; 

Sống khác loài người vừa bốn tháng, 

Tiều tuy còn hơn mười năm trời 

Bởi vì: 

Bốn tháng cơm không no, 

Bốn tháng đêm thiếu ngủ, 

Bốn tháng áo không thay, 

Bốn tháng không giặt giữ. 

Cho nên: 

Răng rụng mất một chiếc, 

Tóc bạc thêm mấy phần, 

Gày đen như quỷ đói, 

Ghẻ lở mọc đầy thân. 

Lúc này thân thể ông gày đét, lở loét, tóc ông bắt đầu bạc dần 
và rụng răng. Nhưng ông không tuyệt vọng: 

May mà: 


Kiên trì và nhẫn nại, 


Không chịu lùi một phân, 

Vật chất tuy đau khổ, 

Không nao núng tỉnh thần 

(Nam Trân dịch) 

Ốm nặng 

“Ngoại cằm” trời Hoa cơn nóng lạnh, 

“Nội thương” đất Việt cảnh lầm than; 

Ở tù mắc bệnh càng cay đắng, 

Đáng khóc mà ta cứ hát trùn. 

Sau vài tuần lễ chậm trễ, sĩ quan chánh án toà án quân sự ở Quế 
Lâm xử vụ án Hồ Chí Minh. Khi thẩm vấn, Hồ thú nhận đã có quan 
hệ với phong trào cộng sản ở Đông Dương, nhưng chối ông không 
có mối quan hệ nào với Đẳng cộng sản Trung Quốc. Ông tuyên bố 
mình là một tù chính trị. Toà ra lệnh giải ông quay lại đại bản 
doanh Bộ chỉ huy Chiến khu 4 ở Liễu Châu để xử. Khi ông tới Liễu 
Châu đầu tháng 2-1943, Trương Phát Khuê chuyển vụ án này sang 
Phòng Chính trị. 

Nghe tin Hồ Chí Minh bị bắt, Lê Quảng Ba tức khắc rời Ba 
Mủngđến Tĩnh Tây. Hồ nhờ ông chuyển một bức thư cho Ban Chấp 
Hành Trung ương Đảng ở Việt Nam. Khi tin tức Hồ bị bắt về tới 
Cao Bằng cuối tháng 10, giới lãnh đạo đảng quyết định phát động 
phản đối công khai chống lại việc bắt ông. Họ cũng quyết định viết 
thư gửi tới những hãng thông tấn lớn như UPI, Reuters, TASS 
(Thông tấn xã Liên Xô) và AFP báo động về tình hình, yêu cầu họ 
can thiệp với chính phủ Trung Hoa để thả Hồ. Bức điện gửi cho 
đại diện TASS ở Trùng Khánh, ngày 15 tháng 11, đơn giản xác 
nhận Hồ Chí Minh là “một trong những người lãnh đạo Chi Hội Việt 
Nam của Hội Phần đế Quốc tế”, người có “uy tín cao” trong nhân 


dân. Bức điện nói, Hội có 200.000 thành viên. Trong thời gian này, 
những báo động tương tự cũng được thu nhận bởi tất cả những cơ 
quan điện báo ở Trùng Khánh, tuy nhiên, Hồ Chí Minh vẫn đang ở 
nhà tù Quế Lâm. 

Trong lúc đó, Hoàng Đình Giong, cán bộ đẳng người dân tộc 
thiểu số, được cử tới Trung Hoa để đưa bức điện nhân danh Chi 
Hội Việt Nam của Hội Phản đế Quốc tế tới Tôn Khoa yêu cầu thả 
Hồ. Tôn Khoa là con trai Tôn Dật Tiên và là Chủ tịch đương thời 
Viện Lập Pháp ở Trùng Khánh. Tôn Khoa công khai phát biểu Ủng 
hộ việc giải phóng những nước thuộc địa ở châu Á sau khi kết thúc 
chiến tranh Thái Bình Dương, thiện cảm với bức thư này: 

Kính gửi Tôn Viện trưởng, 

Đại diện của chúng tôi Hồ Tự Minh bị bắt ở Tĩnh Tây trên đường 
tới Trùng Khánh yết kiến Tưởng tướng công để kính tặng cờ kỷ niệm. 
Chúng tôi đề nghị ông đánh điện cho chính quyền địa phương thả ông 
ta lập tức. 

Tôn Khoa, có lẽ không biết Hồ Tự Minh là ai, liền chuyển bức 
điện cho Ngô Thiết Thành, Tổng bí thư Quốc Dân Đảng. Ngày 9 
tháng 11, Ngô Thiết Thành gửi điện báo cho chính quyền tỉnh ở 
Quế Lâm, cũng như tới Bộ chỉ huy Chiến khu IV của Trương Phát 
Khuê ở Liễu Châu, yêu cầu họ điều tra vấn đề, nếu đúng, ra lệnh 
thả Hồ. Tuy nhiên, không thể thực hiện được việc đó vào lúc này, 
Hồ Chí Minh đang bị giải trên đường từ huyện ly Thiên Bảo đến 
Nam Ninh, vẫn chưa tới Liễu Châu. 

Trong lúc giới lãnh đạo đẳng ở Đông Dương làm hết sức để Hồ 
Chí Minh được thả, thì họ nghe được tin sốc. Vào một ngày mùa 
đông 1942-1943, một đẳng viên trẻ của Đảng, người được cử tới 
nam Trung Hoa để tìm Hồ, đã về đến Cao Bằng báo cáo Hồ Chí 
Minh đã chết. Khi ở Liễu Châu ông ta nghe tin Hồ chết trong tù. 


Sau khi gửi một bức thư báo động Ban Chấp hành Trung ương tại 
đóng gần Hà Nội, giới lãnh đạo đảng ở Việt Bắc cử Phạm Văn 
Đồng tổ chức lễ truy điệu. 

Tuy nhiên, vài tuần sau một tờ báo từ Trung Quốc gửi tới. Trên 
mép tạp chí có một số chữ Hán viết tay: “Các bạn yêu quý của tôi - 
hãy giữ sức khoẻ và dũng cằm trong công tác. Mình sức khoŠ tốt”. 
Kèm theo một bài thơ ngắn: 

Núi ấp ôm mây, mây ấp núi 

Lòng sông gương sáng bụi không mờ 

Bồi hồi dạo bước Tây Phong Lĩnh 

Trông lại trời Nam nhớ bạn xưa. 

Quá vui mừng, giới lãnh đạo đẳng mời người cán bộ kia đến 
giải thích. Ông này giải trình “Chính tôi cũng không hiểu. Ông tỉnh 
trưởng người Trung Hoa nói rõ ràng với tôi rằng Bác Hồ đã chết”. Tuy 
nhiên, khi người cán bộ này thuật lại chính xác lời tỉnh trưởng, 
mọi người mới tế ngửa rằng ông ta nghe nhầm từ “shile, shile” 
(tốt, tốt) thành “sile, sile” (chết, chết). 

Tại Liễu Châu, Hồ Chí Minh vẫn còn bị giam tại một nhà tù 
quân đội thuộc doanh trại của Phòng Chính trị. Thời gian này - ông 
làm thơ - cảm thấy mình giống như một quả bóng bị đá đi đá lại 
giữa các nhà tù và hiện đang ở giữa Quế Lâm và Liễu Châu. Trong 
thời gian năm tháng cuối cùng, ông bị giải qua mười tám nhà tù ở 
mười ba huyện khác nhau ở nam Trung Hoa. Dù Hồ vẫn còn buồn 
bực trước tình cảnh mất tự do, nhưng là một tù chính trị ông được 
đối xử tử tế hơn. Thức ăn đầy đủ, không vị cùm về ban đêm, thậm 
chí ông còn được phép đọc sách báo. Định kỳ ông được phép rời 
buồng giam để tẳn bộ dãn xương cốt, khuây khoả bản thân, thỉnh 
thoảng còn được cắt tóc và tắm nước nóng. Ông cũng có điều kiện 
tốt hơn để giữ liên lạc với các đồng chí ở Việt Nam và thông báo 


tình hình của ông, vì thế ông thường xuyên gửi cho họ sách, báo 
chí chứa những thư ngắn viết bằng nước cơm vào lề trống. Đối với 
những người Trung Quốc cầm tù mình, ông thể hiện hình ảnh một 
học giả già, nhã nhặn và điềm tĩnh. Để giết thời gian, ông dịch 


r4 Lb2 


cuốn sách nổi tiếng “Chủ nghĩa Tam Dân” của Tôn Dật Tiên sang 
tiếng Việt. 

Một ngày mùa xuân 1943, tướng Trương Phát Khuê biết được 
danh tính thực của vị tù nhân rắc rối, hoặc ít nhất cũng xác định 
được ông là một người cộng sản. Đúng hơn, Trương Phát Khuê 
cũng chỈ phông đoán điều này. Hoàng Văn Hoan, một đồng sự của 
Hồ Chí Minh, nói danh tính Hồ là đặc vụ Quốc tế Cộng sản bị tiết 
lộ do Trần Báo, theo chủ nghĩa quốc gia sống trong vùng, hy vọng 
người ta sẽ xử tử Hồ Chí Minh. Nhưng tướng Lương Hoa Sinh, khi 
đó là chủ nhiệm Phòng Chính trị Bộ chỉ huy Chiến khu 4, tuyên bố 
trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm sau này, trong những cuộc 
nói chuyện với Hồ, ông biết chắc người tù là cộng sản và đề nghị 
thủ tiêu. Tuy nhiên, theo Lương Hoa Sinh, đề nghị của ông bị 
chính quyền trung ương ở Trùng Khánh bác bỏ, mặc dù chính 
chính quyền Trùng Khánh lúc đó cũng biết danh tính thực của Hồ, 
nhưng ra lệnh “cảm hoá” Hồ nếu có thể được. 

Quyết định của chính phủ về vấn đề này thoạt đầu có thể do 
chịu ảnh hưởng của Chu Ân Lai, người đứng đầu văn phòng liên 
lạc Đảng cộng sản Trung Quốc ở Trùng Khánh. Mùa thu năm 1942, 
khi Chu Ân Lai biết Hồ Chí Minh đã bị bắt, ông đặt vấn đề với 
tướng Phùng Ngọc Tường, viên tướng nổi tiếng của Trung Hoa, 
một trong kẻ thù của Tưởng Giới Thạch trong thập niên 1920 và 
1930. Phùng Ngọc Tường, thường ve vãn những người cộng sản, 
nhưng bây giờ là nhân vật có thế lực của giới lãnh đạo Chính phủ 
Quốc Dân Đảng, tư vấn với cố vấn Xô viết ở Trùng Khánh và sau 
đó ông nói chuyện với phó tổng thống Lý Tôn Nhân. Họ cùng nhau 


gặp Tưởng và đề nghị thả Hồ Chí Minh. Theo một người Trung 
Hoa kể lại, Phùng Ngọc Tường ủng hộ Hồ, lý giải, ngay cả Hồ Chí 
Minh là thành viên phong trào cộng sản Việt Nam, thì điểm này 
cũng không liên quan. Sau cùng, ông lập luận, những đại diện cộng 
sản nước ngoài, gồm cả Liên Xô, cũng không bị cản trở. Điểm 
chính, Phùng Ngọc Tường khẳng định nhân dân Việt Nam ủng hộ 
nhân dân Trung Hoa kháng chiến chống Nhật. Nếu Hồ Chí Minh là 
một người bạn mà bị trừng trị như một tội phạm, điều đó sẽ làm 
cho Trung Hoa mất sự ủng hộ, mất thiện cảm của quốc tế và 
không thật lòng với cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân 
Trung Hoa. Lý Tôn Nhân đồng tình với Phùng Ngọc Tường, đề nghị 
chính phủ trung ương trao vấn đề này cho chính quyền tỉnh Quảng 
Tây giải quyết. Tưởng Giới Thạch miễn cưỡng đồng ý, gửi điện 
cho Bộ chỉ huy Chiến khu IV ra lệnh thả Hồ dưới sự theo dõi, đồng 
thời cố gắng thuyết phục Hồ cộng tác với những mục tiêu của 
Trùng Khánh. 

Không rõ bức điện có tác động gì đến tướng Trương Phát Khuê 
ở Liễu Châu hay không. Trong những cuộc phỏng vấn bởi Mỹ 
nhiều năm sau chiến tranh, Trương Phát Khuê phủ nhận hành 
động trong vấn đề này là do lệnh từ cấp trên. Như ông giải thích, 
ngay khi phát hiện tù nhân đúng là Nguyễn Ái Quốc, một người có 
ảnh hưởng trong phong trào cộng sản Việt Nam, ông ra lệnh viên 
chủ nhiệm chính trị mới ở Phòng Chính trị, tướng Hầu Chí Minh, 
gạ Nguyễn Ái Quốc hợp tác với Đệ Tứ Chiến khu để đổi lấy tự do. 
Trong những cuộc nói chuyện với Hồ, Trương Phát Khuê nhận ra 
năng lực đáng nể, nhiệt huyết chống Pháp của Hồ, tin chắc mặc dù 
Hồ là đẳng viên Đảng cộng sản Đông Dương, nhưng mục tiêu 
trước mắt là tự do và độc lập cho đất nước ông. Có lẽ Hồ đề nghị 
giúp đỡ Trương Phát Khuê tái tổ chức phong trào kháng chiến Việt 
Nam ở nam Trung Hoa và đảm bảo với Trương Phát Khuê một xã 


hội cộng sẵn sẽ không thành lập ở Việt Nam ít nhất là sau 50 năm. 

Những lý do Trương Phát Khuê quyết định trả tự do người tù rõ 
ràng gắn liền với những mục tiêu chính trị lâu dài của chính ông. 
Quê ở Quảng Đông, cựu trào Bắc Phạt giữa thập niên 1920, 
Trương Phát Khuê, tư lệnh quân đội đáng kính, người tránh xa 
những mưu toan chính trị của cả Tưởng Giới Thạch và Đẳng cộng 
sản Trung Quốc. Ông căm ghét cả Nhật Bản lẫn chế độ thực dân 
Pháp ở Đông Dương và chắc chắn có thiện cảm với sự khát khao 
của nhân dân Việt Nam vì độc lập dân tộc. Là tư lệnh Chiến khu 4 
ở Liễu Châu, ông có trách nhiệm chuẩn bị tấn công vào quân đội 
Nhật Bản ở Đông Dương trước khi chiến tranh kết thúc. Chạy tới 
chạy lui, cuối cùng ông đã tìm cách tổ chức được những lực lượng 
người Việt Nam dân tộc chủ nghĩa ở nam Trung Hoa trong thời 
gian đầu thập niên 1940 và đào tạo họ để sử dụng cho những hoạt 
động tương lai ở Đông Dương. 

Tuy nhiên, kế hoạch của Trương Phát Khuê tổ chức lực lượng 
người Việt Nam dân tộc chủ nghĩa thành một công cụ hiệu quả đã 
gặp nhiều khó khăn. Sự cộng tác giữa những nhóm dân tộc chủ 
nghĩa và Đảng cộng sản Đông Dương thông qua việc hình thành Uỷ 
Ban Giải Phóng Dân Tộc Việt Nam đã kết thúc cuối năm 1941, giới 
lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng phát hiện được danh tính thực 
của Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp khai trừ họ ra khỏi tổ 
chức. Ngay sau đó, chủ nghĩa bè phái trong hàng ngũ lãnh đạo 
những người dân tộc chủ nghĩa như Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải 
Thần, Nghiêm Kế Tổ dẫn tới sự sụp đổ nội bộ Hội. Trương Bội 
Công, một trong những người tài trợ Uỷ ban, bị nhà cầm quyền địa 
phương bắt giam vì tội tham nhũng. 

Mùa hè năm 1942, Trương Phát Khuê quyết định thử một lần 
nữa, chỉ thị cho những người lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa thành 


lập tổ chức mới, chưa có sự tham gia của cộng sản, mang tên Việt 
Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội, gọi tắt là Đồng Minh Hội. Tướng 
Hầu Chí Minh, cấp dưới của Trương Phát Khuê được cử giữ chức 
cố vấn Trung Hoa cho tổ chức này, cuộc họp đầu tiên diễn ra ở 
Liễu Châu đầu tháng 10-1942. Đồng Minh Hội cũng không thu hái 
được những thành công gì hơn tổ chức tiền nhiệm trước đó, khi kế 
hoạch do tướng Trương Phát Khuê hậu thuẫn, triệu tập Đại hội 
toàn quốc đầu tháng 9-1943 bị thất bại do sự bất đồng phe cánh 
trong giới lãnh đạo. 

Hy vọng Hồ Chí Minh có thể tạo ra nguồn sinh lực tiếp sức 
phong trào đấu tranh của những người Việt Nam dân tộc chủ 
nghĩa tại nam Trung Hoa, Trương Phát Khuê quyết định trả tự do 
cho ông. Ngày 10 tháng 9, Hồ được thả khỏi nhà tù nhưng bị hạn 
chế tự do đi lại. Một uỷ viên Phòng Chính trị Bộ chỉ huy Chiến khu 
4 sau này nhớ lại, vào một ngày mùa thu, tù nhân này đột nhiên 
vào nhà ăn của Phòng Chính trị, ngồi xuống cùng Hầu Chí Minh và 
những quan chức Trung Hoa khác. Từ lúc đó, người cựu tù này, 
được những người quen biết gọi là “Bác Hồ”, không còn bị giam 
giữ nữa, được phép tự do đi lại trong doanh trại, thậm chí còn đi 
bộ bên ngoài khuôn viên. 

Mùa thu 1943, Hồ Chí Minh dần dần bắt đầu nhấn mình vào 
những hoạt động chính trị địa phương. Bằng cách thúc đẩy hồi 
sinh những nhóm dân tộc chủ nghĩa Việt Nam cố gắng cho tổ chức 
hoạt động có hiệu quả, Trương Phát Khuê tuyên bố, trực tiếp nắm 
Đồng Minh Hội, thay Hầu Chí Minh bằng tướng Tiêu Văn, làm cố 
vấn Trung Hoa cho Hội. Tiêu Văn, sinh ở Quảng Đông, cha là Hoa 
kiều, bản thân có thiện cảm với cộng sản. Để mở rộng cơ sở của tổ 
chức, Trương Phát Khuê chỉ thị, tất cả những người Việt Nam tốt 
nghiệp lớp đào tạo tại Liễu Châu đều được trở thành Hội viên. 


Hồ Chí Minh bây giờ bắt đầu đóng một vai trò tích cực trong 
Đồng Minh Hội. Tháng 11-1943, theo yêu cầu của tướng Trương 
Phát Khuê, Hồ được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Hội. Nguyễn Hải 
Thần lúc này là chủ tịch Hội, kẻ thù của Hồ từ những ngày hoạt 
động ở Quảng Châu trong thập niên 1920. Việc bổ nhiệm làm 
Nguyễn Hải Thần khó chịu, nhưng phải nuốt giận vì không muốn 
mất lòng người đỡ đầu của mình. Tháng 12-1943, tướng Hầu Chí 
Minh mở tiệc chiêu đãi, trong bữa tiệc Nguyễn Hải Thần ra câu đối 
“Hồ Chí Minh, Hầu Chí Minh, hai đồng chí cùng quyết chí minh”. 
Không kém một ly, Hồ Chí Minh lập tức đối lại: “Anh cách mạng, 
tôi cách mạng, hai chúng ta cùng nhau cách mạng. Chúng ta chắc chắn 
sẽ thay đổi số phận của mình”. 

Được Trương Phát Khuê ưu ái, cuối mùa thu, Hồ tích cực nhúng 
tay tái tổ chức Đồng Minh Hội. Bây giờ ông chuyển khỏi doanh trại 
Phòng Chính Trị, được phép sống tại trụ sở Hội. Ông thường xuyên 
tham gia giảng dạy về các vấn đề quốc tế và địa phương cho người 
nghe khắp thành phố cũng như cho lớp đào tạo người Việt Nam 
dưới dự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Chiến khu IV. Ông hứa với khán 
giả, sau khi đánh bại Nhật Bản, chắc chắn một nước Việt Nam hoà 
bình, thống nhất, độc lập và dân chủ sẽ xuất hiện ở Đông Nam Á. 
Có lần, ông ca ngợi Trung Hoa là một lực lượng mạnh cho hoà 
bình, người anh cả của nhân dân Việt Nam. Ông tiên đoán Đồng 
Minh sẽ hoàn toàn chiến thắng Nhật trong vòng một năm hoặc 
chừng đó, Trung Hoa khi đó có thể giúp Việt Nam khôi phục hoàn 
toàn nền độc lập bằng cách hoà bình và xây dựng một xã hội mới. 

Dựa vào Hồ Chí Minh như một công cụ để hồi sinh Đồng Minh 
Hội, Trương Phát Khuê đề nghị Hồ cố gắng tổ chức Đại hội lần 
thứ II. Hồ nhận lời. Một hội nghị trù bị được tổ chức tại Liễu Châu 
cuối tháng 2-1944. Tại Hội nghị, Hồ đề xuất, Hội phải mở rộng 
phạm vi, có sự tham gia của đại diện Mặt trận Việt Minh và những 


tổ chức quần chúng cũng như những nhóm khác ở Đông Dương 
cùng chung sự nghiệp chống phát xít. Có người lo khối liên minh 
sẽ bị Đảng cộng sản Đông Dương chiếm ưu thế. Hồ vạch rõ, tất cả 
các đảng phái và tổ chức trong nước biết Đẳng cộng sản Đông 
Dương là đẳng có tầm nhìn và ảnh hưởng mạnh nhất. Ông tuyên 
bố, nhân dân Việt Nam chẳng việc gì phải sợ chủ nghĩa cộng sản, 
vì chủ nghĩa cộng sản dần dần đưa lại ý tưởng bình đẳng kinh tế 
khắp thế giới, như nền dân chủ truyền bá khái niệm bình đẳng 
chính trị khắp châu Âu sau Cách mạng Pháp năm 1789. Kết quả sẽ 
là thế giới đại đồng. Hồ nói thêm, trong quá khứ, luôn có sự cạnh 
tranh giữa những đảng phái chính trị Việt Nam. Bây giờ các đẳng 
phái này sẽ thống nhất để đấu tranh chống lại áp bức, đạt được 
mục tiêu duy nhất là thúc đẩy tất cả các đẳng phái để giải phóng 
đất nước và dân tộc. Làm được điều đó sẽ theo kịp xu thế chung 
của nhân loại, vì Trung Hoa với chủ nghĩa Tam Dân, đế quốc Anh, 
cộng sản Nga và tư bản Mỹ hiện nay đang liên minh chống lại kẻ 
thù chung. Tướng Trương Phát Khuê đồng ý với những ý kiến lớn 
đó, giao Hồ đặt kế hoạch triệu tập hội nghị Đồng Minh Hội vào 
cuối tháng 3-1944. 

Nhưng ý định của Hồ Chí Minh tính đến đại diện của Mặt trận 
Việt Minh tại hội nghị không được nhiều thành viên không cộng 
sản của Đồng Minh Hội tán thành, họ nghỉ ngờ Hồ âm mưu chỉ 
phối hội nghị bằng cách nhét người của ông vào. Để xua tan 
những lo âu đó, Hồ đề nghị với Trương Phát Khuê, cuộc họp sẽ 
đơn giản mang tên hội nghị những đại diện hải ngoại của Đồng 
Minh Hội. Trương Phát Khuê đồng tình, tại một cuộc họp của ban 
chấp hành Hội, đi đến thoả thuận, hội nghị bao gồm những đại 
diện của tất cả các nhóm Việt Nam đang hoạt động ở nam Trung 
Hoa. Tại một bữa tiệc diễn ra giữa tháng 3-1944, Trương Phát 
Khuê tán thành kế hoạch này, những người chống đối việc mở 


rộng tham dự của tất cả các nhóm yêu nước tại Hội nghị, không 
còn sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận. 

Hội nghị những đại diện hải ngoại Đồng minh Hội khai mạc ở 
Liễu Châu ngày 25-3-1944. Mười lăm đại biểu tham dự, bao gồm 
những đại diện Đẳng cộng sản Đông Dương, Việt Nam Quốc Dân 
Đảng, Đảng Đại Việt dân tộc chủ nghĩa. Vài đại biểu, gồm Phạm 
Văn Đồng và Lê Tống Sơn, tham dự dưới tên Việt Minh hoặc 
những tổ chức khác có quan hệ với Đảng. Hồ Chí Minh phát biểu 
tại hội nghị, vạch rõ tình hình hiện tại ở Đông Dương, hoạt động 
của Mặt trận Việt Minh và chúc mối quan hệ lịch sử gần gũi lâu 
đài giữa nhân dân Việt Nam và Trung Hoa. Trương Phát Khuê tham 
dự phiên khai mạc và phiên kết thúc, theo dõi mọi sự kiện sát sao 
như gà mẹ chăm sóc đàn con mới nở, tin tưởng cuộc họp thành 
công. Trước khi kết thúc vào ngày 28-3-1944, hội nghị thông qua 
hai nghị quyết và bầu ban chấp hành gồm bẩy uỷ viên và một ban 
kiểm tra. Hồ Chí Minh lúc đầu được bầu là uỷ viên dự khuyết, 
nhưng sau trở thành uỷ viên chính thức. Trương Phát Khuê biểu 
thị sự hài lòng của mình bằng cách tặng cho các đại biểu một 
khoản tiền bổ xung. 

Trong thời gian vài tháng sau đó, Hồ Chí Minh dẫn thân cố gắng 
hồi sinh Đồng Minh Hội và chuẩn bị trở lại Việt Nam. Tháng Bẩy 
ông tới Nam Ninh nói chuyện với học viên, những người được Việt 
Minh gửi tới học tập tại Trường đào tạo ở nam Trung Hoa. Lúc này 
Trương Phát Khuê khẳng định, Hồ Chí Minh là sự lựa chọn tốt 
nhất để lãnh đạo phong trào Việt Nam kháng chiến chống Nhật. 
Ông nói, trong lúc Hồ làm việc chăm chỉ, thì những người khác 
lười biếng, cầu thả và lộn xộn khiến ông đau đầu. Đầu tháng Tám, 
bất chấp những lời phàn nàn của những người không cộng sản, 
Trương Phát Khuê cho phép Hồ Chí Minh hoàn toàn tự do hành 
động và hứa, Hồ có thể sớm trở lại Việt Nam. Hồ vạch kế hoạch 


hành động khi về nước. Trong bản kế hoạch, ông muốn truyền tải 
tới nhân dân Việt Nam rằng Trung Hoa đang thúc đẩy độc lập của 
đất nước họ, phát triển và thúc đẩy Đồng Minh Hội, chuẩn bị điều 
kiện để quân đội Trung Hoa tiến vào bắc Việt Nam, đẩy mạnh cuộc 
đấu tranh vì độc lập dân tộc. 

Hứa cố gắng phát triển Đồng Minh Hội, Hồ liệt kê những đảng 
phái chính trị mà ông hy vọng thu hút dưới ngọn cờ của nó: không 
những chỉ có Đảng cộng sản Đông Dương và những tổ chức quần 
chúng khác nhau mà còn có cả những đối thủ lâu dài của Đẳng, 
như Việt Nam Quốc Dân Đảng và ngay cả Đảng Lập Hiến, những 
đẳng viên làm công tác tuyên truyền đã ra khỏi đảng, biến chất 
thành những kẻ phản động làm bù nhìn cho Pháp. Hồ hứa sẽ mở 
hai căn cứ địa du kích giáp phía nam biên giới, yêu cầu tướng 
Trương Phát Khuê cung cấp vũ khí, tài chính cùng một thư tay để 
giới thiệu với những tổ chức khác nhau ở Việt Nam và một bản đồ 
quân sự Việt Nam. Trương Phát Khuê đồng ý cung cấp Hồ một hộ 
chiếu ra vào Trung Hoa nhiều lần, thuốc tây và tiền để ông sử 
dụng cá nhân, nhưng sự ủng hộ tài chính bổ xung cho hoạt động 
chống Nhật ở Đông Dương sẽ xét vào lúc khác. 

Trước khi rời Liễu Châu, Hồ Chí Minh tới thăm lần cuối tướng 
Tiêu Văn, cố vấn Đồng Minh Hội của Trương Phát Khuê, người đã 
có những giúp đỡ đáng kể trong những chuẩn bị cuối cùng cho 
chuyến trở về Việt Nam. “Chín mươi chín phần trăm những gì tôi nói 
với ông về Việt Nam và phong trào cách mạng Việt Nam là thật”, Hồ 
quả quyết với vị khách Trung Hoa, “Chỉ còn có một phần trăm tôi 
chưa nói với ông thôi”. Trước đó, ông đã hứa với tướng Trương 
Phát Khuê, chủ nghĩa cộng sản sẽ không thực hiện ở Việt Nam 
trong vòng năm mươi năm. 


Một ngày cuối tháng 8-1944, cùng mười tám người Việt Nam 


vừa tốt nghiệp trường đào tạo của Trương Phát Khuê, Hồ Chí 
Minh rời Liễu Châu, trở lại Đông Dương qua Long Châu và Tĩnh 
Tây. Để giảm nguy cơ bị lực lượng an ninh địa phương nhòm ngó, 
tất cả đều mặc quân phục Quốc Dân Đảng. Tại biên giới, họ thay 
phục trang, mặc quần áo dân địa phương, nhưng vẫn gặp những 
rắc rối với lính biên phòng, Hồ phải yêu cầu những quan chức địa 
phương ở Long Châu can thiệp, cho phép họ tiếp tục lên đường. 
Khi tới Bình Minh - thị trấn biên giới, ông phải ở lại vài ngày trong 
một túp lều tranh gần thị trấn để phục hồi sức khoẻ và lập nhóm 
bảo vệ hộ tống ông trở lại Pác Bó. Ngày 20-9-1944, ông về đến Pác 
Bó. 

Trong thời gian Hồ Chí Minh vắng mặt ở nam Trung Hoa, cuộc 
chiến ở Thái Bình Dương đã xoay chuyển vững chắc có lợi cho 
Đồng Minh. Thoạt đầu, tổng thống Roosevelt đưa ra kế hoạch tập 
trung nỗ lực quân sự chủ yếu vào chiến trường Trung Quốc - Miến 
Điện - Ấn Độ, dựa trên suy luận, lực lượng quân sự Quốc Dân 
Đảng sẽ đóng một vai trò chính trong chiến tranh. Song 
Washington vỡ mộng và vứt bỏ kế hoạch này vì Tưởng Giới Thạch 
không thiện chí dùng quân đội của mình tấn công chống lại Nhật. 
Năm 1943, một chiến lược mới của Mỹ được vạch ra nhằm chiếm 
những quần đảo Nhật Bản ở Thái Bình Dương, đã bắt đầu nhìn 
thấy dấu hiệu thành công. Lực lượng Đồng Minh đã chiếm một số 
quần đảo do Nhật chiếm giữ ở Thái Bình Dương, đồng thời những 
đơn vị quân đội dưới sự chỉ huy của tướng Mỹ, Douglas 
MacArthur, đã giao chiến trên những đảo của họ suốt từ New 
Guinea tới Philippines. 

Tại Đông Nam Á, quân đội Nhật ở Đông Dương kiểm soát tương 
đối vững chắc, nhưng việc lật đổ chính phủ Vichy ở Pháp sau 
chiến dịch đổ bộ vào Normandy tháng 6-1944 khiến hàng ngũ quan 
chức quân sự và dân sự Pháp ở Đông Dương muốn ngả sang phía 


phong trào Nước Pháp Tự do của Charles de Gaulle, vì thế Tokyo 
nghỉ ngờ hơn về lòng trung thành trong tương lai của Toàn quyền 
Jean Decoux trong liên minh với Nhật Bản. Chính quyền chiếm 
đóng Nhật Bản ở Đông Dương tăng cường tranh thủ lòng trung 
thành dân chúng địa phương với chế độ của họ. 

Trong lúc ấy, các đồng chí của Hồ Chí Minh cố gắng mở rộng 
căn cứ phong trào cách mạng khắp miền phía bắc Đông Dương. 
Năm 1942 và đầu 1943, cán bộ Việt Minh bắt đầu xây dựng những 
căn cứ du kích, mở rộng ảnh hưởng chính trị của Mặt trận ở các 
tỉnh miền núi bao quanh đồng bằng sông Hồng. Trong lúc ấy, chỉ 
thị của Ban Chấp hành Trung ương về hình thành Mặt trận Việt 
Minh đã tới tay các đảng viên miền nam khoảng năm 1942 hoặc 
1943. Họ bắt đầu xây dựng lại phong trào một cách cần mẫn ở các 
tỉnh khác nhau dọc duyên hải Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu 
Long. 

Những cán bộ đảng khác cố gắng xây dựng “an toàn khu” nhỏ 
cho Ban Thường Vụ, (gồm Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt và 
Hoàng Văn Thụ), ở Bắc Ninh, cách đông bắc Hà Nội 25 km. Sau 
khởi nghĩa Bắc Sơn, Pháp đã bắt gần hết những cán bộ đảng trong 
vùng, nhưng khi họ trở lại thì Ban Chấp hành đã lập ra được một 
“đơn vị tác chiến” nhỏ ở Hà Nội để khởi đầu công tác tuyên truyền 
trong phong trào người lao động ở đây. Cho đến cuối năm 1942, 
hơn một ngàn công nhân đã gia nhập Hội Cứu Quốc địa phương. 
Những tổ chức tương tự cũng được lập ra cho thanh niên và phụ 
nữ. Một đơn vị du kích nhỏ được thành lập ở sân bay Gia Lâm, sát 
ngay phía bắc thành phố, như là bước đầu tiên để tạo ra an toàn 
khu cho giới lãnh đạo đảng trong vùng. 

Từ những căn cứ ngoại thành Hà Nội, Ban Thường vụ theo sát 
tình hình chung trong vùng và tình hình thế giới, đồng thời duy trì 


liên lạc với tất cả những tổ chức đảng khắp Đông Dương. Ngay 
sau khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng tháng 12-1941, Tổng bí 
thư Trường Chinh đưa ra một thông cáo phân tích tình hình thay 
đổi cục diện trên thế giới có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của 
nhân dân Việt Nam như thế nào, đẳng phải ứng phó ra sao. Trong 
bài “Chiến tranh Thái Bình Dương và nhiệm vụ cấp bách của Đẳng”, 
ông tuyên bố, trong trường hợp quân đội Quốc Dân Đẳng Trung 
Hoa can thiệp vào Đông Dương, lực lượng Việt Minh sẽ đón tiếp 
và giúp đỡ họ, đồng thời cảnh báo, họ không nên đến như một kẻ 
xâm lược. Ông nghĩ điều tương tự khi Anh và Mỹ cũng quyết định 
xâm chiếm Đông Dương, trong trường hợp đó Đẳng sẽ vui lòng có 
những nhượng bộ về nguyên tắc để có được sự giúp đỡ của họ. 
“Nếu họ đồng ý giúp đỡ cách mạng ở Đông Dương”, ông nói, “chúng 
ta có thể chấp nhận cho họ những ưu đãi kinh tế”. Nhưng nếu họ 
đến để trợ giúp phong trào Nước Pháp Tự do của Charles de Gaulle 
khôi phục quyền cai trị của Pháp tại khu vực này, “chúng ta sẽ 
phản đối mãnh liệt và tiến hành cuộc chiến đấu của chúng ta để giành 
độc lập”. Nếu quân đội Anh và Mỹ kéo tới địa phương, ông chỉ thị, 
cán bộ đẳng huy động sự ủng hộ của nhân dân tạo được chính 
quyền cách mạng, bước vào những cuộc thương lượng với Lực 
lượng Đồng Minh vừa kéo đến. Ông cảnh báo “Chúng ta phải cảnh 
giác chống lại ảo tưởng cho rằng Tưởng Giới Thạch và quân đội Anh - 
Mỹ sẽ mang lại tự do cho chúng ta. Trong cuộc chiến đấu giải phóng 
dân tộc, hiển nhiên chúng ta cần tìm kiếm đồng minh - thậm chí đồng 
mình tạm thời, dao động hoặc có điều kiện - cuộc đấu tranh phải đạt 
được kết quả không ít hơn những cố gắng của chính chúng ta”. 

Để kết luận, Trường Chinh phê bình những toan tính của những 
phần tử “cánh tả” hăng tiết vịt trong Đảng, những người này muốn 
phát động nổi dậy toàn dân khi Trung Hoa kéo quân vào. Ông cảnh 
báo “Những điều kiện cho một cuộc nổi dậy ở Đông Dương vẫn chưa 


chín muồi”. Phong trào ở khu vực nông thôn phát triển mạnh mẽ 
hơn ở thành phố và ở Việt Nam mạnh hơn ở Lào và Campuchia. 
Trường Chinh nhấn mạnh, trong trường hợp những điều kiện chín 
muồi ở một địa phương nào đấy, một chính quyền nhân dân lâm 
thời có thể được thành lập ở đó trước khi tổng khởi nghĩa. 

Đầu năm 1943, triển vọng can thiệp vào Đông Dương của Lực 
lượng Đồng Minh tăng lên. Để chuẩn bị cho khả năng này, cuối 
tháng 2-1943, Trường Chinh triệu tập cuộc họp Ban Thường Vụ tại 
làng Võng La, phía tây bắc Hà Nội. Theo quan điểm của Ban Chấp 
hành, mặc dù phong trào cách mạng vẫn còn một số thiếu sót, 
nhưng cũng có những tiến bộ lớn. Do vậy, Ban Chấp hành quyết 
định bắt đầu kế hoạch tổng khởi nghĩa. Tăng cường nỗ lực ở tất cả 
các vùng để xây dựng lực lượng chính trị và quân sự của phong 
trào. Mở rộng phong trào công nhân, bởi vì thiếu sự tham gia của 
nhân dân thành thị khó có thể thành công ở khu vực sinh tử của kẻ 
thù. Ban Chấp hành kêu gọi mở rộng các tổ chức công nhân, mở 
rộng mặt trận dân chủ thu hút kiều dân Pháp có thiện cảm với 
phong trào Nước Pháp Tự do và Hoa Kiều, cũng như tất cả những 
người Việt Nam yêu nước. 

Trong khi Ban Thường vụ đang thu xếp công việc, những người 
lãnh đạo đẳng ở hai căn cứ địa Cao Bằng và Bắc Sơn - Võ Nhai tổ 
chức hội nghị riêng tại Lũng Hoàng, huyện Hoà An, sát tây bắc Cao 
Bằng. Để chống lại việc Pháp tăng cường đàn áp phong trào, họ 
quyết định ghép hai căn cứ địa và mở một đường giao liên về đồng 
bằng sông Hồng coi như giai đoạn đầu tiên trong việc kết hợp Việt 
Bắc với phong trào cách mạng ở nơi khác trong nước, cũng như 
thành lập những phương tiện liên lạc vững chắc với Ban Thường 
vụ. Sau khi kết thúc hội nghị, những đơn vị du kích - từng rút về 
phía biên giới để tránh càn quét của Pháp - được lệnh trở về căn 
cứ ban đầu tại Bắc Sơn - Võ Nhai. Họ bắt đầu kéo quân xuống phía 


nam tới Tuyên Quang và Vĩnh Yên, một thị trấn sát vùng đồng 
bằng sông Hồng, cách Hà Nội 40 km về phía tây bắc. Để tạo thuận 
lợi cho việc tiến về phía nam, những đơn vị Cứu Quốc Quân của 
Chu Văn Tấn trong vùng, bây giờ chia thành hai đội, tiến dọc hai 
bên bờ sông Cầu, con sông chảy vào đồng bằng sông Hồng từ vùng 
núi phía bắc. 

Trong lúc ấy, những chi đội du kích ở Cao Bằng theo hướng Bắc 
Cạn và Lạng Sơn kéo về phía nam. Tháng 8-1944, những nhóm nhỏ 
tỉnh nhuệ do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, tiến lên “như vết dầu loang” 
(lời Võ Nguyên Giáp) tạo thành những căn cứ địa mới, tiến hành 
công tác tuyên truyền ở phía nam và vùng rừng núi giáp phía bắc 
Thái Nguyên, sát đồng bằng sông Hồng. Ở một hẻm núi giữa rừng 
gần làng Cốc họ liên kết với những chi đội Cứu Quốc Quân của 
Chu Văn Tấn đang kéo về phía tây Bắc Sơn - Võ Nhai. Những đội 
viên đầu tiên của căn cứ giải phóng tương lai cuối cùng cũng đã 
sặp nhau. 

Hoá ra, niềm tự tin phẳn ánh trong những quyết định đó quả là 
hơi sớm. Đến mùa hè năm 1943, chính quyền thực dân Pháp rất lo 
ngại khi biết khả năng một cuộc can thiệp sắp tới của quân đội 
Quốc Dân Đảng Trung Hoa vào vùng này, họ biết rõ mức độ phát 
triển cộng tác giữa chính quyền Trung Hoa và những người Việt 
Nam dân tộc chủ nghĩa đang sống lưu vong ở nam Trung Hoa. Mùa 
thu năm 1943, Toàn quyền Decoux tung ra một chiến dịch quân sự 
tiễu trừ lực lượng kháng chiến ở Việt Bắc, đưa lực lượng Pháp đến 
vùng này. Pháp tăng cường tuần tra, đặt giải thưởng lớn cho ai 
cung cấp tin tức về vị trí của những người lãnh đạo kháng chiến. 
Để dễ dàng kiểm soát, Pháp đồn dân địa phương vào khu vực giám 
sát. Vài chục cán bộ cộng sản bị bắt, đồng thời những người khác 
buộc phải chạy tới những vùng hẻo lánh xa hơn. 


Những vấn đề tương tự cũng gặp phải khi xây dựng phong trào 
ở Hà Nội. “Đơn vị tác chiến” của Ban Thường Vụ có nhiệm vụ thúc 
đẩy tuyên truyền cách mạng trong nhân dân thành thị, cũng dừng 
hoạt động vào mùa xuân 1943. Giới lãnh đạo đảng cố gắng thành 
lập một Ban Chấp Hành riêng cho thành uỷ Hà Nội, nhưng nỗ lực 
này cũng bị cơ quan an ninh Pháp phá ngang. Suy thoái kinh tế 
trong chiến tranh dẫn tới giảm bớt lực lượng lao động trong tất cả 
các thành phố, khiến hoạt động của Đảng gặp khó khăn. Việc buôn 
bán kém đi do chiến tranh, trong khi thuế má cao, chính quyền 
nặng tay trưng thu hàng hoá. Dù nhiều công nhân Việt Nam khốn 
đốn bởi kỷ luật lao động khắc nghiệt của Nhật, tuy có thiện cảm 
với sự nghiệp cách mạng, nhưng sợ tham gia biểu tình và lãn công. 
Tháng Tám, Hoàng Văn Thụ bị Pháp bắt do điệp viên hai mang 
phản bội, bị xử tử tháng 5-1943. Trường Chinh suýt bị bắt tại một 
trạm kiểm tra của Pháp may nhờ cải trang thành đốc công trực 
tiếp sai khiến nông dân trong những cánh đồng lúa gần đó. 

Tuy nhiên, giữa năm 1944, điều kiện nổi dậy bắt đầu cải thiện. 
Ở Việt Bắc, Pháp cũng đạt được một số thành công, làm giảm bớt 
hoạt động của Việt Minh. Nhưng cuối cùng lại đưa đến sự tập 
trung lực lượng du kích trong các căn cứ địa kháng chiến, cán bộ 
Đảng bắt đầu thành lập những chi bộ bí mật, tìm mọi cách tránh 
sự theo dõi của kẻ thù. Các chỉ bộ này trở thành cơ sở phát triển 
phong trào nhanh. Sự phát triển tương tự cũng đang xảy ra ở nông 
thôn tại Trung Kỳ và Nam Kỳ. Cùng thời gian này, tình hình kinh tế 
tồi tệ khắp Đông Dương dẫn đến bất mãn tăng cao ở thành thị, các 
vụ đình công tăng lên. Dù những mục đích đình công đơn thuần 
kinh tế hơn chính trị, nhưng sự xáo động này tạo thuận lợi cho 
công tác tuyển mộ của Đảng, đồng thời sinh viên và tầng lớp trung 
lưu có thiện cảm cùng thúc đẩy sự nghiệp. 


Lòng tin bùng phát, Đẳng cộng sản ba tỉnh ở vùng biên giới mở 


một cuộc họp vào tháng 7-1944 để thảo luận đề nghị của Võ 
Nguyên Giáp phát động chiến tranh du kích, nhằm tạo ra một căn 
cứ địa giải phóng. Một số người tham dự lo ngại, liệu căn cứ địa 
này có chống nổi cuộc phản công mạnh của Pháp hay không. Họ 
cũng đưa câu hỏi liệu lực lượng du kích đã sẵn sàng chuẩn bị tiến 
hành một cuộc kháng chiến lâu dài chống lại cả Pháp và Nhật 
chưa. Cuối cùng hội nghị tạm thời đồng ý với đề nghị của Giáp, 
đồng thời bảo lưu việc ý kiến, liệu những hoạt động du kích nên 
tung ra ngay bây giờ hay để chậm lại cho đến thời gian sau. Cuộc 
họp chưa nhất trí việc có nên bắt đầu xây dựng một quân đội giải 
phóng chính quy hay không? Ban đầu Giáp đề xuất quy trình theo 
sáng kiến riêng của ông, Vũ Anh (một uỷ viên ưu tú Ban chấp 
hành) gạt bỏ đề xuất đó. 

Giữa tháng 9-1944, Vũ Anh và Võ Nguyên Giáp đến Tĩnh Tây 
đón Hồ Chí Minh rồi cùng trở về Pác Bó. Giáp báo cáo những nghị 
quyết đưa ra tại hội nghị tháng 7-1944, phác thảo một kế hoạch. 
Hồ Chí Minh chỉ rõ, ý kiến đề xuất tung ra chiến dịch tiến công ở 
Việt Bắc chỉ dựa vào tình hình địa phương và đã không tính đến 
tình hình những nơi khác trong nước. Ông cho rằng ném tất cả lực 
lượng vào một cuộc khởi nghĩa quy mô rộng lớn sẽ đưa đến rủi ro 
thoái trào lớn hơn cuộc khởi nghĩa cuối 1943. Dù phong trào đang 
phát triển mạnh, nhưng chưa có khu vực nào trong nước mà lực 
lượng của Đẳng sẵn sàng tung ra đấu tranh có vũ trang để ủng hộ 
cuộc nổi dậy ở Việt Bắc. Vì thế kẻ thù có thể tập trung lực lượng 
chống lại các chiến sĩ của ta ở vùng biên giới, mà lực lượng của 
chúng ta, trong mọi trường hợp, còn thiếu những đơn vị vũ trang 
thường trực đủ mạnh để làm điểm tựa. Ông kết luận “Thời kỳ cách 
mạng hoà bình đã qua, nhưng thời cơ tổng khởi nghĩa vẫn chưa tới”. 
Hồ Chí Minh cảm thấy đấu tranh chính trị không còn hiệu quả, 
nhưng khởi nghĩa vũ trang vẫn còn khá nguy hiểm. Cuộc đấu tranh 


phải bắt đầu chuyển hướng từ giai đoạn đấu tranh chính trị sang 
giai đoạn bạo lực, nhưng tại thời điểm này, những hoạt động 
chính trị vẫn phải tiếp tục ưu tiên. 

Hồ Chí Minh động viên đồng chí trẻ tuổi. Tuy bác bỏ đề nghị 
của Giáp thành lập quân đội giải phóng nhân dân, Hồ Chí Minh 
đồng ý thành lập những đơn vị đầu tiên của quân đội tương lai đó. 
Ông nhấn mạnh “nếu không đủ mạnh, chúng ta sẽ bị tiêu diệt không 
kịp trở tay,” như Giáp hồi tưởng. Ngày hôm sau, Hồ đề xuất thành 
lập những đơn vị mới tạm thời mang tên “Đội Tuyên Truyền Giải 
Phóng Quân”, vì nhiệm vụ trước tiên là tuyên truyền chính trị cho 
quần chúng để chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa tương lai. 

Võ Nguyên Giáp và Vũ Anh ở lại hơn một ngày tại Pác Bó để 
nghiên cứu tình hình, vạch kế hoạch cho những đội tuyên truyền 
vũ trang mới. Hồ khuyên: “Bí mật, luôn luôn bí mật. Địch nghĩ ta ở 
đằng tây thì ta đang ở đông. Đánh bất ngờ, rút ngay khi địch chưa kịp 
trở tay”. Khi trở lại căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai, Giáp bắt đầu 
thành lập đơn vị đầu tiên mới. Ba mươi tư chiến sĩ của đơn vị đầu 
tiên được cán bộ lãnh đạo lựa chọn kỹ càng và gồm một số chiến 
sĩ tốt nghiệp chương trình đào tạo ở Hoa Nam. Từ Pác Bó, Hồ Chí 
Minh gửi thư chúc mừng, thư viết trên mẩu giấy nhỏ giấu trong 
bao thuốc lá: 

Đội tuyên truyền Việt Nam Giải Phóng Quân là người anh em thân 
thiết của toàn dân tộc. Tôi hy vọng nhiều đơn vị khác sẽ sớm ra đời. 
Dù bây giờ còn non trẻ nhưng tương lai rực rỡ đang chờ đón. Đây là 
hạt nhân của đoàn giải phóng quân trong tương lai, chiến đấu trên các 
chiến trường từ bắc xuống nam của đất nước Việt Nam. 

Việc thành lập đơn vị đầu tiên của đội vũ trang tuyên truyền 
ngày 22-12-1944, lực lượng vũ trang cách mạng tương lai - Việt 
Nam Giải phóng Quân - bắt đầu thành hình. Đội vũ trang tuyên 


truyền đại diện cho những đơn vị quân đội thường trực mới non 
trẻ đầu tiên của phong trào. Nó sẽ cung cấp những lực lượng du 
kích được tổ chức và chỉ đạo tại cấp huyện, cũng như những đơn 
vị dân quân tự vệ được tuyển mộ tại địa phương dưới sự kiểm 
soát của Đảng. Đúng hai ngày sau, những đơn vị mới thành lập đã 
chiến thắng trong trận tấn công vào những đồn Pháp ở làng Phai 
Khắt và Nà Ngần khiến kẻ thù phải sửng sốt trước sức mạnh cuộc 
tấn công và địch hoàn toàn bị tiêu diệt. Những người chiến thắng 
không những tự hào về thắng lợi mà còn thu được một số vũ khí, 
trong khi 70 lính địch thương vong. Tin tức chiến thắng lan nhanh 
khắp Việt Bắc như đám cháy rừng. 

Trở lại Pác Bó, Hồ Chí Minh tiếp tục thúc đẩy phong trào theo 
cách riêng. Tháng Mười, ông viết “Thư gửi đồng bào toàn quốc”, 
trong đó phân tích tình hình hiện tại và nói “cơ hội giải phóng nhân 
dân đang đến gần, chỈ trong vòng một năm hoặc một năm rưỡi. Thời 
cơ đang thuận lợi. Chúng ta cần phải nhanh chóng hành động!” 

Ngày 11-11-1944, một máy bay trinh sát Mỹ do trung uý 
Rudolph Shaw lái, bất ngờ trục trặc động cơ khi bay trên vùng núi 
dọc biên giới Trung - Việt. Shaw nhảy dù an toàn, chính quyền 
Pháp đóng gần đó theo dõi tai nạn này, điều động lính tuần tra tìm 
kiếm Shaw. Tuy nhiên, những đội viên một đơn vị Việt Minh tìm 
được Shaw, quyết định giải Shaw tới chỗ Hồ Chí Minh. Lực lượng 
Việt Minh dẫn viên phi công Mỹ vượt núi rừng tới Pác Bó, ban đêm 
đi, ban ngày nghỉ trong hang để tránh địch. Cuối cùng phải mất 
một tháng mới tới, với khoảng cách chỉ khoảng 75 cây số. 

Trong toán hộ tống Shaw, không có ai biết tiếng Anh để nói 
chuyện với Shaw - theo lời kể của Shaw, ông nói “Việt Minh! Việt 
Minh!” Người Việt Nam đáp “America! Roosevelt!” Nhưng khi ông 
tới Pác Bó, Hồ Chí Minh đón tiếp nồng nàn bằng tiếng Anh: “Ngài 


có khoẻ không, ngài phi công! Ngài là người nước nào?” Theo lời kể, 
Shaw bị xúc động đến mức ôm chặt Hồ và nói “Khi tôi nghe tiếng 
nói của ông, tôi cảm thấy dường như tôi đang nghe tiếng nói của cha 
tôi ở Mỹ”. 

Đối với Hồ Chí Minh, việc viên phi công Mỹ bị bắn rơi là ngẫu 
nhiên. Ngay từ khi Mỹ bước vào chiến tranh tháng 12-1941, ông đã 
thấy sự ủng hộ của Mỹ cho phong trào như là một con bài có thể 
sử dụng trong cuộc đấu tranh chống lại đội quân chiếm đóng Nhật 
Bản và thực dân Pháp. Sau khi được thả khỏi nhà tù ở Liễu Châu 
mùa thu năm 1943, ông dùng nhiều thời gian đọc sách tại thư viện 
Văn phòng thông tin chiến tranh (OWD), ý thức được những tin tức 
Tổng thống Roosevelt không dính đến chủ nghĩa thực dân châu Âu 
và đang tìm cách trả lại những thuộc địa Đông Nam Á nền độc lập 
của họ sau khi kết thúc chiến tranh. Roosevelt rõ ràng có ý định 
chống lại vai trò của Pháp ở Đông Dương, có lần ông nhấn mạnh: 
“Pháp đã bòn rút Đông Dương suốt một trăm năm. Nhân dân Đông 
Dương có quyền được hưởng những gì đó tốt hơn thế”. Dù Hồ Chí 
Minh ý thức được Mỹ là xã hội tư bản, ông luôn bày tỏ sự ngưỡng 
mộ về lời cam kết của Mỹ đối với những nguyên tắc dân chủ và 
cảm thấy bản thân Roosevelt có thể dẫn dắt Mỹ theo đường lối 
kinh tế lớn lao và công bằng xã hội. 

Về phần mình, quan chức Mỹ tại Trung Hoa hiểu về Hồ Chí 
Minh trong một thời gian dài trước khi được thả khỏi tù. Mùa thu 
1942, tin tức tuyên bố trên báo chí Trung Hoa, (rò rỉ do những 
nguồn tin gần gũi với Đẳng cộng sản Đông Dương ở Trung Hoa), 
đã nói đến vụ bắt giam một người An Nam tên là “Hồ Chỉh-chi”, có 
quan hệ với “chính phủ lâm thời” thân Đồng Minh ở Đông Dương, 
được thành lập ở Liễu Châu với sự giúp đỡ của chính phủ Trung 
Hoa. Khi quan chức sứ quán Mỹ liên lạc với đại diện địa phương 
của phong trào Nước Pháp Tự do, vị đại diện người Pháp hạ thấp 


sự thật của câu chuyện và phủ nhận một chính phủ như thế tồn 
tại. Tuy vậy, đại sứ Mỹ Clarence Gauss đánh điện cho Bộ Ngoại 
Giao ngày 31-12-1942, báo cáo vụ bắt giam, chỉ thị nhân viên tòa 
sứ quán xem xét kỹ vấn đề. Tuy nhiên, do thiếu sự cộng tác của 
chính quyền Trung Hoa họ không thu được mấy kết quả. Tháng 
Sáu, Washington yêu cầu cập nhật tình hình, Đại sứ quán Mỹ báo 
cáo đơn giản mức độ chừng mực xác định phong trào kháng chiến 
ở Đông Dương không có tầm quan trọng đặc biệt. 

Nhưng nếu Đại sứ quán Mỹ ở Trùng Khánh không muốn làm gì 
cả đối với một “người An Nam” không tên tuổi thì những quan 
chức Mỹ khác ở Trung Hoa có quan điểm khác. Mùa hè năm 1943, 
Chu Ân Lai, trưởng Văn phòng Liên lạc Đẳng cộng sản Trung Quốc 
gặp Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ (OSS) ở địa phương đề nghị 
giúp đỡ thả Hồ với lý do Hồ có thể giúp đỡ Đồng Minh. Những 
quan chức Văn phòng thông tin chiến tranh (OWD) - nơi Hồ Chí 
Minh từng đề nghị làm phiên dịch cho cơ quan này - thảo luận với 
những quan chức Đại sứ quán Mỹ, đã đồng ý đặt vẫn đề với chính 
phủ Trung Hoa tìm cách thả và thu xếp để ông cộng tác. 

Không rõ người Mỹ có đề xuất việc này không, và nếu có, liệu 
có tác động đến quyết định của Trương Phát Khuê thả tự do trong 
giới hạn cho Hồ Chí Minh, vẫn còn chưa có câu trả lời. Dù sao đi 
nữa, việc này chưa dẫn đến bất cứ sự thu xếp tức khắc để Hồ 
cộng tác với những quan chức Mỹ ở Hoa Nam. Tháng 11-1943, chỉ 
nhánh Việt Nam của Hội phản đế quốc tế, từ Tĩnh Tây, viết thư đề 
nghị Đại sứ quán Mỹ ở Trùng Khánh giúp đỡ trả hoàn toàn tự do 
cho “Hu Chih-ming” để tham gia hoạt động chống Nhật và, nếu 
cần thiết, giúp ông trở về Việt Nam. 

Philip D. Sprouse, cán bộ Đại sứ quán ghi nhận tên này là “một 
người bị bắt” năm trước. Nhưng Sprouse hình như đã bị thuyết 


phục bởi những đại diện “Nước Pháp Tự do” ở Trùng Khánh rằng 
cái gọi là “chính phủ lâm thời Đông Dương” thành lập ở Liễu Châu 
chỉ đơn giản là một mánh khoé của chính phủ Trung Hoa để thúc 
đẩy lợi ích của chính họ trong vùng này. Đại sứ Gauss chuyển lời 
yêu cầu tới Washington, bằng một bức thư chỉ rõ, do Pháp phủ 
nhận sự tồn tại một tổ chức như thế, nên ông “không trả lời” bức 
thư đó. Báo cáo của đại sứ Gauss được cất vào kho lưu trữ và bị 
lãng quên ở Washington. 

Mùa xuân năm 1944, miếng mồi giúp đỡ của Mỹ đã khêu gợi sự 
quan tâm của những đại diện Việt Minh đang sống ở nam Trung 
Hoa. Tháng 4-1944, đại diện Việt Minh ở Côn Minh gặp quan chức 
Pháp tại lãnh sự quán “Nước Pháp Tự do” để thu xếp một cuộc 
gặp nhằm thảo luận chính sách hậu chiến của Pháp ở Đông 
Dương, nhưng sau những tiếp xúc ban đầu, họ đã thất bại. Bị Pháp 
cự tuyệt, họ quay sang phía Mỹ, gặp những quan chức địa phương 
của Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ và Văn phòng thông tin chiến 
tranh, tìm sự giúp đỡ bằng cách viết một bức thư gửi đại sứ Mỹ 
Gauss ở Trùng Khánh. Bức thư khẩn khoản yêu cầu Mỹ viện trợ 
cho cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam giành độc lập đồng 
thời đề nghị sát cánh với Đồng minh chiến đấu chống lại quân đội 
chiếm đóng Nhật ở Đông Dương. Ngày 18-8, sĩ quan Cơ quan Tình 
báo Chiến lược Mỹ gửi bức thư này tới tướng William Langdon, 
lãnh sự Mỹ tại Côn Minh, kèm lời bình, sẽ có “rắc rối đáng kể ở 
Đông Dương sau chiến tranh nếu không có một phương án mạnh mẽ 
của chính phủ tự trị có hiệu lực tại quốc gia này từ những ngày đầu”. 
Langdon đồng ý gặp nhóm này ngày 9-9. Ông hứa sẽ chuyển thư 
tới đại sứ Mỹ, bày tỏ sự Ủng hộ của Mỹ đối với những khát vọng 
nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh “người phát ngôn cao nhất của 
chính phù Mỹ đã nhiều lần tuyên bố đằm bảo sự quan tâm của chính 
phủ Mỹ về an sinh chính trị và tiến bộ của những dân tộc bị áp bức ở 


phương Đông, nhân dân An Nam có thể tự tin về điều đó”. Nhưng 
Langdon thận trọng về mặt ngoại giao khi trả lời đòi hỏi sự thông 
cảm của Mỹ, nhấn mạnh “nhân dân An Nam là công dân thuộc Pháp, 
nước đang chiến đấu sát cánh với Mỹ... chống lại phe Trục. Sẽ không 
khôn ngoan... nếu Mỹ một mặt hy sinh sinh mạng, của cải cứu giúp 
Pháp thoát khỏi cảnh làm nô lệ Đức Quốc Xã và mặt kia lại làm xói 
mòn đế chế của Pháp”. 

Phạm Việt Tú, thủ lĩnh phái đoàn Việt Nam, hứa với Langdon 
Việt Minh không có ý định đánh Pháp mà chỉ đánh Nhật và đề nghị 
Mỹ giúp đỡ cho mục đích này. Nhưng ông hy vọng Mỹ sẽ Ủng hộ 
quyền quyền tự trị cho nhân dân Việt Nam sau khi kết thúc chiến 
tranh. Langdon không hứa, nhấn mạnh, Charles de Gaulle khi tới 
thăm Washington, D.C., vào tháng Bẩy, đã nói với báo chí, chính 
sách của Pháp là đưa những dân tộc thuộc địa Pháp tới chính phủ 
tự trị. Nếu người Việt Nam có phàn nàn gì chống lại người Pháp, 
họ nên trực tiếp gặp Pháp. 

Mưu mẹo của những đại diện Việt Nam ở Côn Minh tranh thủ 
sự ủng hộ của Mỹ vì thế một lần nữa bất thành. Quan chức Mỹ 
còn ít hiểu biết về những nhóm dân tộc chủ nghĩa Việt Nam hoạt 
động trong vùng, một số tỏ vẻ hoài nghi về tính hiệu quả do chủ 
nghĩa bè phái kinh niên luôn đi kèm hoạt động của họ. Dù nhân 
viên Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ đệ trình một báo cáo thiện ý 
trong cuộc họp, Langdon và đại diện Văn phòng thông tin chiến 
tranh vẫn rất nghi ngờ. Đại diện Văn phòng thông tin chiến tranh 
nhấn mạnh, những nhóm dân tộc chủ nghĩa Việt Nam ở nam Trung 
Hoa tỏ ra có ít kinh nghiệm trong việc điều hành một chính phủ 
hiện đại (ông thừa nhận không phải lỗi của họ). Ngay cả Langdon 
còn phản đối, bằng cách gửi thông điệp tới Washington báo cáo, 
những nhóm Việt Nam ở nam Trung Hoa “không có tầm quan trọng 
thực tế” ở Đông Dương. Tháng 12-1944, một báo cáo của Cơ quan 


Tình báo Chiến lược Mỹ, trích nguồn tin của Pháp, nhấn mạnh, 
Hội Vì Độc Lập Đông Dương (Mặt trận Việt Minh) “thiếu sự ủng hộ 
của nhân dân” và “chỉ được mẽễ ngoài to lớn gồm một số ft trí thức 
Đông Dương và những phần tử bất mãn khác ở thuộc địa”. 

Hồ Chí Minh không trực tiếp dính vào những sự kiện này, 
nhưng có lẽ cũng liên lạc với Phạm Việt Tú và các đồng sự của 
ông. Có thể ông đã đề xuất gặp những quan chức Mỹ ở Côn Minh. 
Nhiều tháng sau khi được thả khỏi tù hồi tháng 9-1943, Hồ thận 
trọng vun đắp tình bạn và sự tin tưởng với những sĩ quan Mỹ tại 
chỉ nhánh Văn phòng thông tin chiến tranh ở Liễu Châu. Tháng 
8-1944, cơ quan này có lẽ tìm cách thu xếp cho Hồ Chí Minh tới 
San Francisco. Tổng Lãnh sự Mỹ ở Côn Minh đòi hỏi ý kiến chỉ dẫn 
từ Bộ Ngoại Giao về yêu cầu của Văn phòng thông tin chiến tranh 
cấp visa cho Ho Ting-ching nào đó (được miêu tả là một người 
Trung Hoa sinh ở Đông Dương) tới Mỹ để thông báo tin tức ở Việt 
Nam. Philip Sprouse, bây giờ được chuyển về Washington, thụ lý 
vấn đề và viết một bản ghi nhớ về “Mr. Hồ”, miêu tả những hoạt 
động của ông. Sprouse phỏng đoán rằng “Mr. Hồ” cùng là một 
người đã được Quốc Dân Đảng ở Côn Minh thuê để tuyên truyền 
bằng tiếng Việt vào Đông Dương. Yêu cầu đó được Chỉ nhánh Viễn 
Đông Bộ Ngoại Giao ủng hộ, nhưng lại bị những người thân châu 
Âu phản đối, những người này đủ khôn ngoan hiểu rằng điều đó 
sẽ gây những rắc rối với Pháp. Văn phòng thông tin chiến tranh 
tranh cãi về tư cách đại diện của Hồ, cho rằng những hoạt động 
của ông ở Mỹ sẽ được kiểm soát chặt chẽ, nhưng cuối cùng, yêu 
cầu đó cũng bị bác bỏ. 

Tại sao Hồ Chí Minh muốn tới Mỹ ở thời điểm đặc biệt này vẫn 
còn chưa rõ ràng. Mùa hè năm 1944, tình hình chung ở chiến 
trường Thái Bình Dương đã tăng lợi thế cho Đồng minh, như Hồ 
đã tiên đoán trước đây, thời điểm kết thúc chiến tranh có dấu hiệu 


vào năm tới. Lễ ra trong tình thế này, Hồ muốn ở trong nước để 
chỉ đạo cuộc chiến đấu chống lại người Pháp. Trương Phát Khuê 
không chấp thuận để ông trở lại Đông Dương, Hồ nhìn thấy visa 
như một dịp may để gây ảnh hưởng tình hình ở Mỹ, có thể qua 
yêu cầu trực tiếp gửi tới Nhà Trắng, chuẩn bị cho ông về nước vào 
một thời điểm thích hợp. 

Nếu sự ủng hộ của Mỹ cho Mặt trận Việt Minh là cái giá tối 
hậu, thì sự xuất hiện trung uý Shaw tại ngưỡng cửa nhà Hồ Chí 
Minh cuối năm 1944 là một tấm vé của ông tham gia sổ số. Khi 
Shaw đề nghị Hồ giúp ông đến được biên giới Trung Hoa, Hồ đồng 
ý và nhẫn mạnh ông cũng dự định tới Trung Hoa vì công việc. 
Shaw lúc này mời Hồ đi cùng ông tới Côn Minh, nơi đặt đại bản 
doanh Không Lực Mỹ số 14. Vài ngày sau, Hồ Chí Minh và hai 
đồng sự trẻ hộ tống Shaw vào Trung Hoa, Hồ vẫn còn mặc bộ quân 
phục Quốc Dân Đẳng đã sờn, mang theo giấy tờ tuỳ thân mà 
Trương Phát Khuê đã cấp trước khi ông rời Liễu Châu. Sau khi 
vượt qua biên giới Trung Hoa, Shaw báo cho văn phòng Cơ quan 
trợ giúp không lực mặt đất (AGAS) ở Côn Minh, một chỉ nhánh 
đảm trách việc giúp đỡ tìm kiếm phi công Đồng Minh bị rơi trong 
vùng, để cứu hộ và đưa đi tiếp. Quan chức Cơ quan trợ giúp không 
lực mặt đất gửi điện cho Shaw, mời ông và Hồ Chí Minh cùng tới 
Côn Minh. Chính quyền Trung Hoa ở địa phương quyết định đưa 
Shaw tới Côn Minh bằng máy bay, gạt Hồ ở lại, nhưng Hồ Chí 
Minh quyết tâm sử dụng dịp may hiếm có để gặp quan chức Mỹ ở 
Côn Minh, vì thế ông quyết định tiếp tục đi bộ, cải trang là viên 
thanh tra đi dọc tuyến đường sắt Hà Nội - Côn Minh do Pháp xây 
dựng. 

Trên đường tới Côn Minh, Hồ và hai người tháp tùng dừng chân 
tại Di Lương, một thị trấn nhỏ trên tuyến đường sắt, nơi Hoàng 
Quang Bình, một trong các đồng chí ông gặp bốn năm trước trong 


thời gian trú ở Côn Minh, hiện vẫn làm nghề cắt tóc. Trong hồi ức, 
Bình nhớ lại, Hồ Chí Minh trông ốm yếu, gày gò hốc hác và ăn 
uống kém. Bộ quân phục của ông có nhiều chỗ vá và sờn, đôi giày 
vải mỏng cũng đầy lỗ thủng. Cả nhóm đi bộ suốt ngày, ban đêm 
ngủ nhờ chỗ những người tốt bụng và thường ngủ ngoài trời hoặc 
những chỗ bẩn thỉu. Hồ vừa bị lây bệnh từ những người đi đường, 
tới nhà Bình ông dường như hoàn toàn suy sụp. Chỉ có đầu óc ông 
vẫn còn tỉnh táo. Khi nghe kể, Bình và các đồng sự khước từ lời 
mời gia nhập tổ chức của cơ quan Đồng Minh Hội - nhiều người 
trong tổ chức là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, Hồ trách 
Bình, khuyên ông nên gia nhập Đồng Minh Hội, sau đó lôi kéo 
những người ủng hộ trở thành đẳng viên của Đẳng. 

Sau vài ngày tá túc tại Di Lương, để Hồ Chí Minh hồi sức, cả 
nhóm tiếp tục đi chặng cuối của chuyến đi. Tuy nhiên, ngay khi họ 
đến Côn Minh, khoảng những tuần đầu năm 1945, họ biết tin 
trung uý Shaw đã về tới Mỹ bằng máy bay rồi. Hồ Chí Minh trọ ở 
nhà Tống Minh Phương, một trong những đại diện Việt Minh ở địa 
phương, người viết thư cho Đại sứ Gauss tháng Tám trước đó. Cựu 
sinh viên Đại học Hà Nội tới Côn Minh năm 1943, Phương mở một 
quán cà phê cạnh trụ sở Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ, dùng 
quán này che giấu những hoạt động bí mật của Đảng. Bây giờ chắc 
ông đã thông báo cho Hồ đề xuất tiếp cận với Mỹ bị thất bại. 

Hồ quyết định liên lạc với văn phòng địa phương của Cơ quan 
trợ giúp không lực mặt đất hy vọng những quan chức ở đó, như để 
trả ơn việc ông đưa Shaw tới Trung Hoa, sẽ thu xếp cho ông gặp 
tướng Claire Chennault, tư lệnh Tập đoàn Không lực số 14 ở Côn 
Minh. Ông cũng liên lạc với văn phòng địa phương Cơ quan Tình 
báo Chiến lược Mỹ, vì những quan chức tại đó hứa giúp đỡ 
Phương và đại diện Việt Minh trong việc soạn thảo thư gửi đại sứ 
Gauss. Có lẽ bấy giờ Hồ Chí Minh hy vọng việc ông giúp đỡ người 


Mỹ có thể khiến Mỹ công nhận phong trào của ông và giúp đỡ 
quân sự cho Việt Minh. 

Hồ Chí Minh đến Côn Minh thật là đúng thời điểm may mắn 
như được trời phù hộ. Suốt vài tháng gần đây, văn phòng địa 
phương Cơ quan trợ giúp không lực mặt đất có quyền mở rộng 
hoạt động cứu phi công Đồng Minh, thu thập tin tức tình báo hoạt 
động của Nhật Bản ở Đông Dương. Trong số những nguồn có giá 
trị nhất là một nhóm nhỏ công dân Phương Tây (gọi tắt GBT, 
nhóm bao gồm L. L. Gordon, người Canada; Harry Bernard, người 
Mỹ và Frank Tan, người Mỹ gốc Trung Quốc). Cả ba người trước 
đây từng làm ở một công ty xăng dầu tại Sài Gòn và có thể sử 
dụng mối quen biết để thu thập những tin tức có giá trị về hoạt 
động của Nhật Bản ở Đông Dương. Tuy nhiên, ngày tháng 9 tháng 
3 năm 1945, nguồn tin này bị cạn đi do Nhật nghi ngờ lòng trung 
thành của Pháp ở Đông Dương, đột ngột tuyên bố bãi bỏ chính 
quyền Vichy ở Đông Dương và chuyển giao quyền kiểm soát đất 
nước cho chính quyền bù nhìn của vua Bảo Đại. Hầu hết người 
nước ngoài ở Đông Dương bị bắt giam hoặc phải chạy đi nơi khác 
và nhóm GBT chạy sang nam Trung Hoa. 

Bị mất nguồn tin tình báo quan trọng ở Đông Dương, quan chức 
Mỹ ở Trùng Khánh chỉ thị những đơn vị tình báo ở nam Trung Hoa 
tìm kiếm những kênh thông tin mới, thậm chí từ những nhóm Việt 
Nam chống Pháp. Trước đây, người Mỹ được lệnh từ chối tiếp xúc 
những nhóm như thế do lệnh của Nhà Trắng cấm quan chức Mỹ 
dính líu tới những hoạt động chính trị ở Đông Dương. Tuy nhiên, 
bây giờ lệnh mới từ Washington cho phép họ làm việc với bất cứ 
nguồn tin nào có thể. 

Giữa tháng Ba, đại uý thuỷ quân lục chiến Charles Fenn, người 
mới đây thuyên chuyển từ Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ sang 


Cơ Quan Trợ Giúp Mặt Đất Không Lực để điều hành nhóm GBT, 
được tin một “ông già người An Nam” (lúc đó, Hồ mới 54, nhưng 
trông già trước tuổi) đến Côn Minh sau khi cứu phi công Mỹ bị rơi, 
có lẽ đã liên lạc với một nhóm yêu nước, có khả năng hữu ích tiến 
hành những hoạt động tình báo ở Đông Dương. Charles Fenn sinh 
ở Ireland, cựu nhà báo, được cử tới Côn Minh do kiến thức và sự 
hiểu biết về châu Á và biết tiếng Trung. Fenn hăm hở tìm nguồn 
mới cung cấp tin tức tình báo Đông Dương để thay thế nhóm GBïT. 
Fenn đề nghị thu xếp một cuộc họp giữa ông với Hồ Chí Minh. Hồ 
Chí Minh lúc này dùng nhiều thời gian ở Cơ Quan Thông Tin Chiến 
Tranh đọc mọi thứ trên đời từ tạp chí Thời Báo tới Bách khoa toàn 
thư Mỹ. Dù Fenn được báo trước Hồ có quan hệ với cộng sản, cuộc 
họp được thu xếp ngày 17-3. Như Femn ghi lại trong nhật ký: 

Hồ đi cùng một người trễ hơn tên là Fam. Hồ không như tôi mong 
đợi. Thứ nhất ông không thực sự “già”: chùm râu bạc gợi đến tuổi tác, 
nhưng gương mặt ông hoạt bát, có đôi mắt sáng và hàm răng trắng 
bóng. Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Pháp. Hình như ông từng gặp 
Hall, Blass, và de Sibour (những sĩ quan của Cơ quan Tình báo Chiến 
lược ở Côn Minh), nhưng chẳng giải quyết được gì. Tôi hỏi ông ta cần 
sì ở họ. Ông nói - chÏ cần công nhận nhóm ông (Hội Việt Minh hoặc 
Hội Độc lập). Tôi nghe loáng thoáng Hội này là cộng sẵn và hỏi Hồ về 
điều đó. Hồ nói người Pháp gán tất cả những người An Nam nào 
muốn độc lập là cộng sẵn. Tôi nói với ông ta về công việc của tôi, hỗi 
liệu ông có vui lòng giúp đỡ chúng tôi không. Ông nói họ có thể làm 
được nhưng không có điện đài và người vận hành. Chúng tôi thảo luận 
dùng một điện đài, một máy phát điện và một điện báo viên. Hồ nói 
máy phát điện khá ồn - bọn Nhật luôn ở quanh đấy. Liệu chúng tôi có 
thể sử dụng kiểu máy chạy bằng pin, như người Trung Quốc đang 
dùng không? Tôi giải thích những máy đó khá yếu khi làm việc ở 
khoảng cách xa, đặc biệt khi pin yếu. Tôi hồi ông muốn gì để trả ơn 


giúp đỡ chúng tôi. Ông nói cần vũ khí và thuốc chữa bệnh. Tôi nói với 
ông, vũ khí khó đấy, vì đụng đến người Pháp. Chúng tôi thảo luận vấn 
đề Pháp. Hồ khẳng định Hội Độc Lập chỉ chống Nhật. Tôi ấn tượng 
cách nói chuyện dứt khoát của ông, sự điềm tĩnh giống kẻ tu hành, trừ 
những chuyển động của những ngón tay màu nâu nhăn nheo. Fam ghỉ 
chép. Chúng tôi thoả thuận sẽ gặp nhau lần tới. Họ viết tên bằng chữ 
Hán, dịch ra chữ La Mã là Fam Fuc Pao và Ho Tchỉh Ming. 

Femn hội ý với những đồng nghiệp của ông tại Cơ quan trợ giúp 
không lực mặt đất và tất cả họ đồng ý chuẩn bị đưa “già Hồ” (ông 
chính thức mang bí danh “Lucius”, nhưng người Mỹ thân mật gọi 
là “già Hồ”) trở lại Đông Dương cùng với nhân viên điện đài người 
Trung Quốc. Ba ngày sau họ gặp lại: 

Cuộc gặp thứ hai với những người An Nam tiến hành ở quán café 
“Indo - China” trên đường Thanh Bộ. Hình như chủ quán là bạn của 
họ. Chúng tôi ngồi ở tầng lầu, uống cafe phin kiểu Pháp, đậm và khá 
ngon. Căn phòng không có người nhưng Hồ nói khách hàng có thể sẽ 
vào bất chợt. Chúng tôi thoä thuận dùng những thuật ngữ: người 
Trung Quốc gọi là “bạn”, người Mỹ “anh em”, người Pháp “trung 
gian”, người Nhật “chiếm cứ”, người An Nam “thổ dân”. Hồ lưu ý tới 
việc nhận hai người Trung Quốc rất khó khăn, vì một trong hai người 
là Trung Quốc gốc Mỹ dễ bị nhận diện. Nhóm của Hồ tỏ ra nghỉ ngờ 
người Trung Quốc này. Vì không có nhân viên điện đài người An Nam, 
phải cử nhân viên điện đài người Trung Quốc tất nhiên không tránh 
được. Nhưng thay vì lấy Frank Tan, ông chỉ nhận một người, sau đó 
chúng tôi sẽ thả dù một sĩ quan Mỹ xuống. Liệu chính tôi đi được chứ? 
Nếu đồng ý, tôi sẽ đi. Hồ bảo, nhóm ông sẽ nồng nhiệt đón tiếp tôi. 
Sau đó chúng tôi thảo luận vấn đề tiếp tế. Fam gợi ý “thuốc nổ mạnh” 
mà Hall đã từng nói với ông ta. Tôi cố gắng giải quyết mọi chuyện dần 
đần, nhưng chúng tôi thoả thuận, sẽ thã vũ khí nhẹ, thuốc chữa bệnh 
và thêm điện đài nữa. Nhân viên điện đài của chúng tôi có thể đào tạo 


một số người của Hồ sử dụng máy. Hồ cũng muốn gặp Chennqult. Tôi 
đồng ý thu xếp việc này nếu ông đồng ý không đề nghị Chennault một 
thứ gì khác: tiếp tế hoặc lời hứa ủng hộ. Hồ đồng ý. Ông già lần này 
mặc quần vải kiểu Trung Hoa và áo cài cúc ở cổ, màu vàng nhạt chứ 
không phải màu xanh da trời. Đôi săng - đan da của ông thường thấy 
ở Đông Dương. Râu ông điểm bạc, nhưng lông mày nâu nhạt, xám ở 
đuôi mắt, tóc ông vẫn còn đen nhưng thưa, bắt đầu hói. Fam mặc âu 
phục, gò má cao, cằm bạnh. Cả hai người nói nhỏ, thỉnh thoảng cất 
lên tiếng cười. Chúng tôi cằm thấy hài lòng vui về với nhau. 

Sau cuộc gặp mặt, Fenn kiểm tra với đồng nghiệp về Việt Minh, 
phát hiện mặc dù người Pháp gán cho họ cái nhãn cộng sản, nhưng 
người Trung Hoa chỉ đơn thuần coi họ là bọn người lắm mưu 
nhiều mẹo. Khi Fenn đề nghị tổng hành dinh ở Trùng Khánh lời 
khuyên, ông nhận được chỉ thị: “Hấy tạo một mạng lưới, bất chấp 
mọi chuyện”, nhưng cảnh báo những hoạt động tình báo không 
được dính líu vào hoạt động chính trị giữa Pháp và dân bản xứ. 

Vài ngày sau, Fenn thu xếp để Hồ Chí Minh gặp tướng Claire 
Chennault tại đại bản doanh Không Lực số 14, nhưng cảnh báo Hồ 
một lần nữa không gợi ý một yêu cầu giúp đỡ chính thức. Hồ tới 
gặp, mặc bộ quân phục ka - ki cũ sờn, mặc dù Fenn để ý thấy ông 
đã thay một chiếc khuy bị khuyết ở cổ áo. Theo thói quen, 
Chennault ăn mặc chỉnh tề trong bộ quân phục đẹp, ngồi sau chiếc 
bàn lớn. Chennault bảnh bao, tự phụ về tướng mạo của mình. 
Chennault nổi tiếng với vai trò tư lệnh đoàn “Phi Hổ” gồm những 
phi công tình nguyện giúp đỡ quân đội Quốc Dân Đẳng chống lại 
bọn xâm lược Nhật cuối thập niên 1930. Chennault cám ơn Hồ Chí 
Minh đã cứu trung uý Shaw. Theo Fenn, không có trao đổi về vấn 
đề chính trị. Hồ giữ lời hứa không yêu cầu giúp đỡ và - theo lời 
khuyên của Femn, ông ca ngợi tỉnh thần trách nhiệm của Chennault 
với đoàn “Phi Hổ”, nhưng lúc cuối chuyến thăm ngắn ngủi, Hồ đề 


nghị Chennault tặng bức ảnh có chữ ký. Fenn nhớ lại: 

Không có cái gì mà Chennault thích hơn là tặng ảnh mình. Vì thế 
ông ấn chuông và Doreen (thư ký của Chennault) bước vào. Lúc ấy có 
một cô gái khác mang tập ảnh cỡ 8x10. Chennault nói “Ông chọn đi”. 
Hồ lấy một tấm ảnh, đề nghị Chennault vui lòng ký tên vào bức hình. 
Doreen đưa chiếc bút Parker 51 và Chennault viết phía dưới bức ảnh 
“Bạn chân thành của ông, Claire L. Chennault”. Và tất cả chúng tôi ra 
về trong bầu không khí tươi mát của Côn Minh. 

Như thế, Hồ Chí Minh đã xây dựng mối quan hệ với những 
quan chức quân sự quan trọng ở Côn Minh. Nhưng ông vẫn còn 
muốn được Mỹ công nhận chính thức tính hợp pháp Mặt trận Việt 
Minh, đại diện hợp pháp của nhân dân Việt Nam, để nhận được 
nhiều hơn sự giúp đỡ cho phong trào. Khi ông chuẩn bị về nước, 
ông đề nghị Charles Fenn cho sáu khẩu súng tự động Colt.45 mới 
còn trong bọc giấy, những khẩu súng này Fenn nhận được từ 
những người bạn ở Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ. 

Cuối tháng 3-1945, Hồ Chí Minh cùng với một nhân viên điện 
đài mới bay trên một máy bay nhỏ của Mỹ tới thị trấn Bài Tây. Bài 
Tây cách thị trấn Tĩnh Tây tỉnh Quảng Tây chừng 110 km về phía 
bắc, tại đây có đại bản doanh mới Bộ chỉ huy Chiến khu 4 của 
Trương Phát Khuê kể từ khi Nhật chiếm Liễu Châu trong “cuộc tấn 
công số 1” ở Nam Trung Hoa tháng 11 năm 1944. Mục tiêu của Hồ 
tại Bài Tây là bắt liên lạc lại với những thành viên Đồng Minh Hội 
rèn nó thành một vũ khí hữu ích phục vụ cho Mặt trận Việt Minh. 
Sau khi Hồ rời Liễu Châu tháng 8-1944, Đồng Minh Hội gần như 
tan rã vì Trung Quốc không quan tâm và do vài thành viên không 
cộng sản cầm đầu trở về tỉnh Vân Nam. Với sự giúp đỡ của Lê 
Tống Sơn, đại diện Việt Minh, theo Bộ chỉ huy Chiến khu IV về Bài 
- Tây, Hồ cố gắng tái tổ chức Đồng Minh Hội bằng cách lập ra một 


“Uỷ ban hành động” mới do những người ủng hộ ông nắm quyền. 
Để làm giảm bớt nghi ngờ của những người lãnh đạo tổ chức dân 
tộc chủ nghĩa, ông cho họ xem bức hình có chữ ký của Chennault 
và tặng mỗi người một khẩu Colt tự động. Tuy nhiên, vài ngày sau, 
tướng Tiêu Văn, ngày càng không tin Việt Minh, đã giải tán “Uỷ 
ban hành động” của Hồ và bầu ra một ban chấp hành mới lẫn lộn 
cả những thành viên cộng sản và không cộng sản, kể cả Hồ Chí 
Minh. Hồ bây giờ rời Bài - Tây đi Tĩnh Tây trên đường tới Pác Bó. 
Trong khi Hồ Chí Minh ở Bài Tây cố gắng hồi sinh Đồng Minh 
Hội, một sĩ quan tình báo Mỹ đến Côn Minh gia nhập một đơn vị 
thuộc Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ. Đại uý Archimedes “AI” 
Patti đã phục vụ ở chiến trường châu Âu đến tận tháng 1-1944, 
sau đó ông thuyên chuyển về Washington, D.C., được bổ nhiệm về 
Tổ chuyên trách Đông Dương trực thuộc Cơ quan Tình báo Chiến 
lược Mỹ. Vẻ ngoài một người đàn ông phóng khoáng, tự tin, Patti 
có những hiểu biết sâu về lịch sử và không tin Pháp và di sản hợp 
pháp ở các thuộc địa. Đọc những tài liệu lưu trữ ở Washington, 
D.G, trước hết ông ý thức được những hoạt động của Mặt trận 
Việt Minh và lãnh tụ bí ẩn của nó, Hồ Chí Minh. Tháng 4-1945, 
ông đến Côn Minh làm phó cho đại tá Paul Helliwell, cầm đầu Cơ 
quan Tình báo Chiến lược địa phương, chỉ đạo những hoạt động 
tình báo ở Đông Dương. Ông nhanh chóng nhận thấy chính sách 
của Mỹ đối với Đông Dương luôn thay đổi, và quan chức Mỹ tại 
đây rất bối rối trước việc liệu có nên trợ giúp “Nước Pháp Tự do” 
hay không và trợ giúp bao nhiêu, quan chức Mỹ được quyền dính 
líu với những nhóm kháng chiến Việt Nam ở mức độ nào. Tại cuộc 
họp diễn ra ngay sau khi Patti tới, hoạt động phong trào Việt Minh 
được đem ra bàn, đại diện Cơ Quan Trợ Giúp Không Lực kể rằng 
“ông già” Hồ Chí Minh đồng ý giúp đỡ cơ quan ông tổ chức một 
mạng lưới tình báo ở Đông Dương. Một người khác nói thêm, Hồ 


có chút hiểu biết công việc chiến tranh tâm lý với cơ quan tuyên 
truyền Trung Hoa khi cộng tác với Văn phòng thông tin chiến 
tranh. 

Với Patti, phong trào Hồ Chí Minh dường như là một cỗ xe tự 
nhiên cho hoạt động của ông ở Đông Dương. Bất cứ cố gắng nào 
của Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ sử dụng tích cực Việt Minh 
có thể gặp phải những vấn đề với cả Trung Hoa và Pháp, Patti cảm 
thấy được che chở bởi những chỉ thị mới đây của Washington cho 
phép dùng bất cứ nguồn tình báo nào để thu thập tin tức hoạt 
động của Nhật Bản ở Đông Dương. Điều ông bây giờ cần là cơ hội 
sặp được Hồ Chí Minh, vừa rời Côn Minh về nước. Tình cờ, vài 
ngày sau khi tới Côn Minh, Patti tiếp vị khách Vương Minh 
Phương. Sau những chào hỏi ban đầu, Phương tự giới thiệu mình 
là thành viên Mặt trận Việt Minh do “tướng” Hồ Chí Minh lãnh đạo 
và tế nhị mời chào giúp đỡ sự nghiệp Đồng Minh đổi lấy giúp đỡ 
quân sự và công nhận mặt trận là tổ chức chính trị duy nhất đại 
điện cho lợi ích của nhân dân Việt Nam. Khi Patti hỏi có cách nào 
tìm tướng Hồ, Phương trả lời Patti có thể liên lạc với Tĩnh Tây, Hồ 
Chí Minh đang dừng chân tại đó trên đường trở về Đông Dương. 

Patti thảo luận với đại tá Richard Heppner, cấp trên của ông, 
Trưởng đại diện Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ ở Trùng Khánh. 
Trong thời bình, đại tá Richard Heppner là một luật sư giỏi giang, 
có những mối quan hệ với nhiều nhân vật cao cấp trong chính 
quyền Roosevelt. Heppner thoạt đầu lưỡng lự. Patrick Hurley, một 
chính trị gia cựu trào bang Oklahoma, người vừa thay thế Clarence 
Gauss, làm đại sứ Mỹ tại Trung Hoa, đã thành người ủng hộ Tưởng 
Giới Thạch và bị những sĩ quan Cơ Quan Tìmh Báo Chiến lược ở 
Diên An làm bực mình trong việc dàn xếp hợp tác giữa Tưởng và 
phe cộng sản Trung Hoa. Hurley cũng cảnh báo Heppner, cả Pháp 
và Trung Hoa sẽ khó chịu khi phát hiện tình báo Mỹ tiếp xúc với 


Việt Minh, đặc biệt với Hồ Chí Minh, người mà tình báo Pháp đã 
xác định chính xác là Nguyễn Ái Quốc. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 4, 
Heppner nhận được bức điện của tướng Albert C. Wedemeyer, tư 
lệnh lực lượng Mỹ tại chiến trường Trung Hoa, cho phép ông đưa 
điệp viên của Cơ quan Tình báo Chiến lược vào Đông Dương thu 
thập tin tức tình báo và tiến hành công tác phá hoại kho tàng Nhật 
trong vùng này. Heppner thông báo cho Patti, vấn đề tranh thủ Hồ 
Chí Minh vào nỗ lực Đồng Minh vẫn con bỏ ngồ để xem xét, đồng 
thời cảnh báo Patti đừng xa lánh Pháp hoặc Trung Hoa. 

Ngày hôm sau, Patti đến sân bay huyện Thiên Bảo, phía bắc 
Tĩnh Tây, sau khi hội ý với đại diện Cơ Quan Trợ Giúp Không Lực 
địa phương, ông đi đến Tĩnh Tây, tại đây ông gặp một liên lạc Việt 
Minh tại một nhà hàng địa phương và được đưa đến gặp Hồ Chí 
Minh tại một làng nhỏ cách tỉnh ly khoảng 10 cây số. Sau khi nhã 
nhặn giới thiệu với khách danh tính và quan điểm của mình, Hồ 
miêu tả tình hình Đông Dương và vạch ra phong trào của ông có 
thể cung cấp nhiều giúp đỡ hữu ích cũng tin tức cho Đồng Minh 
nếu tổ chức của ông được cung cấp vũ khí hiện đại, đạn được và 
phương tiện thông tin liên lạc. Tại thời điểm này, Hồ thừa nhận 
phong trào chỉ dựa vào một lượng nhỏ vũ khí cướp được từ kẻ 
thù. Patti không có bất cứ cam kết nào, nhưng hứa sẽ xem xét vấn 
đề. Theo ý kiến bản thân, Patti rất vui. 

Một tuần sau, Hồ Chí Minh trở lại Pác Bó sau chuyến đi vất vả 
qua những khu rừng dọc biên giới. Nhóm đi cùng ông toàn bộ 40 
người, kể cả nhân viên điện đài Mỹ, Mac Shinn và Frank Tan, 
thành viên nhóm GBT bị thui chột. Được Fenn lựa chọn, cả hai 
người hy vọng, là người Mỹ gốc Á, họ bớt được những con mắt 
thu hút của gián điệp hơn là người Mỹ chính gốc. Từ Pác Bó, Mac 
Shinn bắt đầu báo cáo về Côn Minh và Cơ quan Tình Bao Chiến 
lược Mỹ bắt đầu thả đồ tiếp tế, bao gồm thuốc tây, một bộ điện 


đài và nhiều vũ khí xuống vùng hoang vu quanh Pác Bó. Đổi lại, 
Hồ và các đồng chí của ông cung cấp cho Mỹ những dịch vụ hữu 
ích, gồm tin thời tiết, cứu vài phi công Mỹ bị rơi ở bắc Đông 
Dương, đưa họ trở lại Trung Hoa. Cuối cùng, Hồ đã xây dựng được 
sự nối kết - tuy mồng manh - với quân Đồng Minh. 

Lúc này, thắng lợi của Đồng Minh trên chiến trường Thái Bình 
Dương chỉ còn là vấn đề thời gian. Quân đội Mỹ đang tiến sát 
những hòn đảo Nhật Bản, những cuộc không kích bằng máy bay 
ném bom B-29 phá hoại tan tành những thành phố lớn của Nhật 
Bản. Đồng Minh cũng đang hình thành kế hoạch can thiệp vào 
Đông Dương, phối hợp với lực lượng Quốc Dân Đảng Trung Hoa 
đang di chuyển về phía nam. Quan điểm này được Nhà Trắng ủng 
hộ mạnh mẽ. 

Tại Đông Dương, tình hình tiến triển quá nhanh chóng. Thời tiết 
không thuận lợi một số vùng rộng lớn trong nước dẫn tới mất mùa 
đáng kể trong vụ thu hoạch lúa thu năm 1944, dẫn đến các đầu 
nậu đầu cơ và tích trữ thóc gạo. Chính quyền chiếm đóng Nhật 
Bản lại làm vấn đề thêm tồi tệ hơn khi họ chở gạo về Nhật và bắt 
nông dân ở Bắc Việt Nam nhổ lúa trồng cây có dầu, lạc, bông và 
đay. Giờ đây khi nạn đói hoành hành, bọn Nhật không chịu mở 
kho thóc quốc gia cứu trợ hoặc tăng việc chở gạo từ đồng bằng 
Cửu Long mầu mỡ tới những khu vực đang bị đói kém ở Trung Bộ 
và Bắc Kỳ. Chính quyền Jean Decoux tỏ ra thờ ơ và vô trách nhiệm 
nên chẳng giúp đỡ được bao nhiêu. 

Mùa đông năm ấy, chính quyền từ chối cắt giảm thuế, tăng hạn 
mức gạo bắt buộc mỗi nông dân phải bán cho chính phủ. Dù nông 
dân đã chuyển sang trồng những cây lương thực, như khoai lang 
hoặc sắn, nhưng nguồn lương thực cạn nhanh chóng. Khi giá cả 
toàn bộ nhu yếu phẩm bắt đầu nhanh chóng tăng lên, nạn đói cũng 


bắt đầu đe doạ khu vực thành thị. Đến giữa mùa đông, hàng ngàn 
người chịu cảnh đói, số người chết đói tăng lên nhanh chóng. Nông 
dân phải chống đói bằng cách ăn rễ cây, cỏ dại, thậm chí cả vỏ 
cây, đồng thời dân thành thị phải bán những thứ đồ quý giá trong 
gia đình để mua gạo và rau với giá cả cao vót do lạm phát. Xác 
người chết bắt đầu xuất hiện dọc quốc lộ, những nông dân đói đi 
lang thang ăn xin hoặc tụ tập gần những kho thóc được quân đội 
Nhật canh giữ nghiêm ngặt. 

Dù bi kịch này tác động đến nhân dân Việt Nam như thế nào đi 
nữa thì cuộc khủng hoảng là một cơ hội trời cho đối với Việt 
Minh. Họ lập luận, bây giờ do mâu thuẫn, nên chính quyền Pháp 
hoặc Nhật không đếm xỉa gì đến lợi ích của nhân dân Việt Nam. 
Giữa mùa đông năm ấy, cán bộ Việt Minh xúi giục nông dân phá 
các kho thóc ở khắp các tỉnh Bắc Kỳ, Trung Kỳ, chiếm kho thóc 
chia cho những người bị đói. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, 
điều đó cũng quá muộn, con số người chết đói lên tới hàng trăm 
ngàn. Xác người chết nằm la liệt ven đường ở nông thôn, trong khi 
những người thân còn lại trong gia đình chỉ còn da bọc xương. 

Mùa đông này, Pháp cố gắng quét sạch những căn cứ du kích 
Việt Minh ở vùng núi phía bắc đồng bằng sông Hồng. Sau những 
chiến thắng ban đầu trong trận Phai Khắt và Nà Ngần, những đơn 
vị tuyên truyền vũ trang của Võ Nguyên Giáp bây giờ hành quân về 
phía bắc tới biên giới Hoa - Việt, chiếm những làng bản của người 
thiểu số dọc đường. Khi người Pháp đưa lực lượng tuần tra tới, 
quân nổi dậy rút về căn cứ Hoàng Hoa Thám giữa Cao Bằng và Bắc 
Cạn, ở đó Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh, Phạm Văn Đồng trong Ban 
Chấp hành liên tỉnh, vạch kế hoạch hành quân về phía nam để giải 
phóng Hà Nội và đồng bằng sông Hồng khỏi tay quân đội chiếm 
đóng Nhật Bản. 


Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp, chấm dứt nửa thế kỷ 
thống trị của Pháp tại Việt Nam. Nhật huỷ bỏ chính quyền thuộc 
địa và thay thế nó bằng chính quyền bù nhìn triều đình do hoàng 
đế Bảo Đại đứng đầu dưới sự thống trị vững chắc của họ. Việc 
làm của Nhật ngẫu nhiên đã mở ra toàn bộ khu vực bắc đồng bằng 
sông Hồng trước cuộc nổi dậy cách mạng. Tổng bí thư Trường 
Chinh đã lường trước nước cờ, tổ chức cuộc họp một ngày trước 
đó với một số uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương ở làng Đình 
Bảng, cách đông bắc Hà Nội 25 cây số, để thảo luận tình hình. 
Trong khi đảo chính đang diễn ra, Ban Chấp hành Trung ương chỉ 
thị ra lệnh chuẩn bị cao độ cho một cuộc tổng khởi nghĩa sắp tới. 
Bản chỉ thị tuyên bố, có một số yếu tố thuận lợi để khởi nghĩa 
thành công, bao gồm khủng hoảng chính trị do đảo chính, nạn đói 
tăng mạnh và khả năng Đồng Minh can thiệp, rồi kết luận đấu 
tranh vũ trang bây giờ sẽ được coi là ưu tiên cao nhất. Do vậy, bản 
chỉ thị kêu gọi mở rộng căn cứ du kích, mở rộng cơ sở chính trị 
Mặt trận Việt Minh, tập hợp những lực lượng vũ trang cách mạng 
khác nhau vào Việt Nam Giải Phóng Quân. 

Tuy thế, Trường Chinh vẫn thận trọng cho rằng Đảng phải chờ 
đợi cho tới khi nào điều kiện trong nước và thế giới chín muồi, vì 
bản thân lực lượng cách mạng vẫn còn chưa được chuẩn bị đầy đủ 
để tiến hành khởi nghĩa thành công. Chỉ khi nào những yếu tố đó 
chín muồi, những người ủng hộ ông sẽ được chuẩn bị hành động. 
Ban Chấp hành Trung ương giả định Đồng Minh sẽ can thiệp. Lực 
lượng của đảng được lệnh tấn công hậu cứ địch, tiến hành tổng 
khởi nghĩa ngay khi lực lượng Đồng Minh đổ bộ vào Đông Dương 
và bắt đầu tiến quân. Nhưng bản chỉ thị nhấn mạnh, ngay cả khi 
chính phủ Nhật đầu hàng trước khi cuộc can thiệp xảy ra, “tổng 
khởi nghĩa của chúng ta có thể nổ ra và thành công”. 


Trước khi rời Côn Minh, Hồ Chí Minh gửi phía Mỹ bản giải 


thích sự kiện đảo chính 9 tháng 3. Trong bản giải thích ký tên 
“Lực”, hiện nay còn trong cục lưu trữ Mỹ, ông tuyên bố, điều này 
đã đặt dấu chấm hết sự thống trị của Pháp ở Đông Dương, sự 
thống trị bắt đầu từ 87 năm trước đây. Ông kết luận, “Như thế, con 
sói thực dân Pháp cuối cùng bị con linh cầu phát - xít Nhật nuốt 
chửng”. Lực thú nhận, trong tình hình thế giới, đây là “sự kiện thời 
khắc” duy nhất, nhưng ông tuyên bố nó sẽ có “một sự chịu đựng 
nghiêm trọng trong chiến tranh thế giới nói chung, ở Đông Dương, 
Pháp, Nhật Bằn và Trung Quốc nói riêng”. Mục đích của Hồ viết báo 
cáo, để thuyết phục chính quyền Roosevelt tấn công Nhật ở Đông 
Dương, cái mà ông gọi là “Nhật chỉ còn con đường duy nhất là rút 
lui”. Theo lối diễn đạt màu mè, ông phát biểu “từ Nhật tới New 
Guinea, quân đội Nhật trông giống như một con rắn dài mà cổ của nó 
ở Đông Dương. Nếu Đồng mình đánh mạnh vào cổ nó, con rắn sẽ bị tê 
liệt”. 

Tại một nơi ở Cao Bằng, bắc Đông Dương, những người lãnh 
đạo các đảng khác, rút ra kết luận từ sự thay đổi chính phủ ở 
Đông Dương. Nghe tin đảo chính, họ ra lệnh du kích tăng cường 
tấn công khắp vùng biên giới Cao Bằng, đồng thời những đơn vị 
tuyên truyền vũ trang của Giáp bắt đầu di chuyển về phía nam, 
đánh chiến nhiều làng và tuyển mộ nhiều tân binh cho lực lượng 
vũ trang giải phóng dọc đường. Qua Chợ Chu, cuối cùng họ tới 
Kim Lũng, một làng nhỏ ở giữa cánh rừng rậm rạp nắm giữa Thái 
Nguyên và Tuyên Quang. Tại đây họ gặp lực lượng Cứu Quốc 
Quân của Chu Văn Tấn, từ phía đông đang di chuyển tới. Với việc 
hội quân tại Kim Lũng, liên kết của lực lượng cách mạng hoạt 
động ở Việt Bắc đã thu được kết quả, con đường đi tới đồng bằng 
sông Hồng đã mở ra. 

Đầu tháng 4-1945, Ban Chấp hành Trung ương triệu tập hội 
nghị quân sự tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang cách Hà Nội vài 


chục cây số về phía tây bắc để thảo luận thực hiện chỉ thị của Ban 
Chấp hành Trung ương họp đêm đảo chính. Hội nghị này khẳng 
định những kết luận đưa ra hồi tháng 3, dựa trên giả định rằng 
Lực lượng Đồng Minh có thể can thiệp vào Đông Dương trước khi 
kết thúc chiến tranh Thái Bình Dương. Hội nghị chính thức ra lệnh 
thành lập Việt Nam Giải phóng quân và chỉ thị cho cán bộ Việt 
Minh toàn quốc thành lập Uỷ Ban Giải Phóng Dân Tộc để chuẩn bị 
việc cướp chính quyền sắp tới. Nhưng hội nghị cảnh báo, tổng 
khởi nghĩa chưa được phép xảy ra chừng nào quân đội Nhật chưa 
giao chiến hoàn toàn chống lại quân đội Đồng Minh - điều này có 
nghĩa trừ khi Tokyo quyết định đầu hàng trước khi Đồng Minh can 
thiệp. Trong sự kiện đó, khi chế độ Nhật Bản ở Đông Dương bị “cô 
lập và hoang mang”, cuộc khởi nghĩa có thể được tung ra. Tại cuộc 
họp, một đồng chí của Võ Nguyên Giáp báo tin vợ của ông đã chết 
trong tù ba năm trước. 

Vài ngày sau khi từ hội nghị trở về Cao Bằng, Võ Nguyên Giáp 
nhận được tin Hồ Chí Minh vừa từ Trung Quốc trở về, đang chuẩn 
bị khởi hành dọc con đường lực lượng Việt Minh mới chiếm để 
gặp các đồng chí của ông. Giáp lập tức đi lên phía bắc đón ông dọc 
đường. Hồ trở lại Pác Bó vào cuối tháng Tư, gửi ngay báo cáo tình 
báo đầu tiên cho Archimedes Patti. Kèm với báo cáo là hai cuốn 
sách nhỏ, một cuốn gửi cho những người lãnh đạo Đồng Minh, 
cuốn thứ hai gửi tới Liên Hợp Quốc vừa mới thành lập, cả hai 
cuốn kêu gọi Đồng Minh công nhận nền độc lập của Việt Nam. Tác 
giả của những tài liệu này là “Đảng Dân Tộc Đông Dương (An 
Nam)”, được miêu tả là một trong năm đảng hình thành Đồng 
Minh Hội năm 1942, sau này sát nhập với Mặt trận Việt Minh. 
Patti chuyển những cuốn sách nhỏ đó cho nhà cầm quyền Mỹ ở 
Trùng Khánh. 

Ngày 4-5-1945, Hồ Chí Minh trong bộ áo chàm người Nùng, đội 


nón, chống gậy, rời Pác Bó, đi về phía nam hướng tới Kim Lũng, 
nơi lực lượng cách mạng hội quân một tuần trước đó. Ông đi cùng 
vài vệ sĩ và một toán thuộc Cơ quan trợ giúp không lực mặt đất. 
Vài ngày sau chíến đấu với sức nóng mặt trời, leo qua những con 
đường mòn lởm chởm đá tai mèo và đầy vắt, nhóm tới làng Lam 
Sơn, họ gặp Hoàng Quốc Việt, Vũ Anh và Phạm Văn Đồng từ Cao 
Bằng tới. Sau khi gửi một thư ngắn cho Charles Fenn ở Côn Minh 
để cám ơn đã đồng ý đào tạo một số đồng chí của ông sử dụng 
điện đài, ngày 9 tháng 5 Hồ và những người còn lại của nhóm đi 
về phía nam hướng tới Ngân Sơn. Ngày 17-5-1945, họ tới Na Kiên, 
sặp Nguyên Giáp vừa từ phía nam tới. 

Giáp chưa được gặp Hồ Chí Minh từ hội nghị ở Pác Bó từ mùa 
thu năm trước để vạch kế hoạch hình thành những đội tuyên 
truyền vũ trang. Ông báo cáo tình hình hiện tại ở Đông Dương, kết 
quả hội nghị quân sự tại Hiệp Hoà. Hồ cũng cho Giáp biết về tình 
hình quốc tế. Hai người thảo luận vị trí đặt Sở Chỉ huy mới của 
phong trào. Họ chọn Kim Lũng. Kim Lũng, một vị trí chiến lược 
gần đường trực tiếp nối từ biên giới Trung Hoa tới đồng bằng sông 
Hồng, nhưng do nằm tách rời trong những dãy núi hiểm trở giữa 
Thái Nguyên và Tuyên Quang, nên nó cách xa những trục giao 
thông, tạo sự bảo vệ an toàn khi địch tấn công. Trong khi đó, dân 
địa phương có thiện cảm nồng nhiệt với cách mạng và có thể tin 
tưởng họ không làm lộ căn cứ. Ý thức được tầm quan trọng của 
làng này cho vận mệnh của cách mạng Việt Nam, Hồ đổi tên làng 
thành Tân Trào (trào lưu mới). 

Suốt mấy ngày sau, nhóm tiếp tục đi về phía nam. Ngày 21-5, 
họ qua sông Phó Đáy tới Tân Trào. Để tránh gián điệp theo dõi, Hồ 
Chí Minh cải trang làm cán bộ bình thường, ngủ tại nhà sàn của 
người trong làng có thiện cảm với cách mạng. Hai nhân viên điện 
đài Mỹ lắp đặt thiết bị điện đài của họ trong một khu vực gần đó 


rất nhiều cây cối nguy trang. Sau đó Hồ và ông chủ nhà tìm kiếm 
một chỗ mới để Hồ ở, cuối cùng họ chọn một đồi đất trên đó tre 
nứa mọc um tùm sát con suối nhỏ. Đồng thời dân làng dựng những 
lán mới theo kiểu địa phương để làm chỗ làm việc cho lãnh đạo 
cách mạng. Hồ bây giờ chú tâm tới kế hoạch tổng khởi nghĩa, triệu 
tập hội nghị cán bộ đẳng đầu tháng Sáu thảo luận tình hình. Sau 
khi nghe báo cáo về kết quả hội nghị Hiệp Hoà, ra lệnh thành lập 
một vùng giải phóng mới gồm bẩy tỉnh ở Việt Bắc (Cao Bằng, Bắc 
Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và một số 
khu vực của tỉnh liền kề), Hồ Chí Minh nhấn mạnh, lực lượng 
quân sự trong từng tỉnh hành động theo những tên riêng rẽ quá rắc 
rối, nên tất cả đơn vị quân đội khắp vùng giải phóng phải được 
tập trung lại dưới tên mới “Việt Nam Giải Phóng Quân”. Bản thân 
vùng giải phóng cũng có hơn một triệu dân, dưới sự lãnh đạo của 
Ban Chấp hành lâm thời. Nghị quyết đưa ra sau khi kết thúc hội 
nghị kêu gọi bầu cử ở tất cả các cấp để hình thành bộ máy hành 
chính dựa trên những nguyên tắc dân chủ, kêu gọi cải cách xã hội 
và kinh tế, chia lại ruộng đất, giảm thuế, thúc đẩy học hành. Hồ hy 
vọng triệu tập hội nghị cán bộ toàn quốc trong tương lai gần để 
thực hiện những chỉ thị của hội nghị, nhưng chẳng mấy chốc ông 
nhận ra, trong hoàn cảnh này một hội nghị như thế là không thực 
tế, vì thế đã quyết định Giáp - sau cuộc hội ý với Hồ Chí Minh - sẽ 
điều phối công việc từ đại bản doanh tại Tân Trào. 

Trong suốt thời gian hai tháng tiếp theo, Hồ Chí Minh và các 
đồng chí vất vả theo sát bước tình hình biến chuyển nhanh chóng. 
Bây giờ có những dấu hiệu tăng lên cho thấy lực lượng Đồng Minh 
bỏ qua Đông Dương, tấn công trực tiếp các đảo Nhật Bản. Chiến 
tranh có thể sắp kết thúc. Để chiếm được sự ủng hộ dân chúng địa 
phương, những mệnh lệnh đưa ra thực hiện tịch thu ruộng đất của 
bọn địa chủ phẳn cách mạng trong vùng giải phóng và chia ruộng 


công cho người nghèo. Bãi bỏ lao động khổ sai, thành lập những 
UỶ ban nhân dân cách mạng tại làng xóm thông qua bầu cử dựa 
trên phổ thông đầu phiếu. Hồ cố gắng bao quát toàn bộ hoạt động, 
giao liên xuất phát hàng ngày mang thông điệp của ông hoặc của 
Võ Nguyên Giáp đến những đơn vị cách mạng khắp khu vực. 

Một trong những nhiệm vụ cần lưu ý, phải đảm bảo thông tin 
liên lạc đễ dàng hơn với những người Mỹ đỡ đầu Hồ Chí Minh ở 
nam Trung Hoa. Trong một thông điệp gửi Côn Minh, Hồ đề xuất 
sử dụng một ngàn du kích được huấn luyện đang đóng gần Chợ 
Chu để chống lại Nhật. Một số sĩ quan Mỹ ở Côn Minh và Trùng 
Khánh lo ngại những hậu quả chính trị có thể xảy ra do mối quan 
hệ chính thức của Mỹ với Việt Minh. Sau đó mọi việc trở nên rõ 
ràng khi những đơn vị quân Pháp dưới sự chỉ huy của tướng 
Gabriel Sabbatier, chạy sang nam Trung Hoa sau đảo chính tháng 
3-1945 là vô dụng. Patti lôi kéo sự đồng ý của cấp trên, đại tá 
Helliwell, theo đuổi vấn đề đến cùng. Để tạo thuận lợi cho việc 
chuyên chở người và quân trang, Patti điện cho Hồ Chí Minh, đề 
nghị ông cho làm một sân bay nhỏ có thể dùng để đưa người và 
trang thiết bị tới căn cứ địa Việt Minh tại Tân Trào. Hồ sống ở một 
chỗ gần đó thuận tiện cho việc xây dựng một đường băng cất hạ 
cánh nhỏ. Ngày tháng 30-6, ông điện cho Patti, chấp nhận một 
toán người Mỹ và yêu cầu cho biết thời gian họ tới. Tuy nhiên, ông 
cảnh báo trước rằng không người Pháp nào được tham gia hoạt 
động. Trong khi đó, Cơ quan trợ giúp không lực mặt đất thả dù 
trung uý Dan Phelan xuống Tân Trào gây dựng mạng lưới tạo 
thuận lợi việc cứu phi công Đồng Minh bị rơi đồng thời cũng là đại 
diện Mỹ cho tới khi toán quân nhân Cơ quan Tình báo Chiến lược 
Mỹ tới. 

Ngày 16-7-1945, thiếu tá Allison Thomas, chỉ huy toán “Con 
Nai” được Cơ Quan Chiến lược Mỹ cho phép liên hệ với Việt Minh, 


đã nhảy dù theo từng nhón nhỏ vào Tân Trào với nhiệm vụ đánh 
giá tình hình và giúp đỡ Việt Minh tiến hành những hoạt động 
chống Nhật. Hai quân nhân của nhóm Con Nai mắc dù trên ngọn 
cây được đưa xuống đất và cả toán được 200 du kích trang bị các 
loại vũ khí khác nhau tịch thu của địch, nồng nhiệt đón chào. 
Thomas cảm động: 

Tôi được hộ tống đến gặp ông Hoè, một trong những người chỉ huy 
cao cấp của Việt Minh. Ông nói tiếng Anh tuyệt vời nhưng thân thể 
ông trông ốm yếu vì ông vừa đi bộ từ Tĩnh Tây trở về. Ông chân thành 
tiếp chúng tôi. Họ đưa chúng tôi tới đại bẫần doanh dành cho chúng tôi. 
Đại bản doanh là những lán hầm làm bằng tre bương, sàn bằng bương 
vầu cách mặt đất hơn một mét, mái lợp lá cọ. Chúng tôi ăn bữa tối có 
bia (vừa tịch thu được), cơm, măng và thịt bò nướng. Họ vừa mới giết 
một con bò để đón chúng tôi. 

Tuy thế, không phải tất cả thành viên toán Con Nai được đón 
tiếp nồng nhiệt,. Một trong hai quân nhân được cứu từ trên ngọn 
cây là trung uý Pháp Montfort. Khi Thomas gặp Hồ sáng hôm sau, 
ngày 17-7-1945, Hồ nói là nếu những người gác biết Montfort là 
người Pháp, họ đã bắn. Ông nhấn mạnh “Tôi ưa người Pháp, 
nhưng nhưng không thích binh sĩ Pháp”. Ông nói, dù có mười triệu 
người Mỹ cũng sẽ được đón tiếp, nhưng người Pháp thì không. 
Montfort và hai công dân Pháp khác được lệnh phải dời khỏi trại. 
Cuối cùng họ theo những người tị nạn tới Trung Hoa. Để những 
người khách Mỹ thoải mái, Hồ chỉ thị một thủ lĩnh địa phương 
làm món gà quay mà người Mỹ ưa chuộng và cử người kiếm 
champagne và rượu Dubonnet cho bữa tiệc đón tiếp. 

Hồ Chí Minh ở cạnh lán người Mỹ. Một ngày sau khi người Mỹ 
tới, Hồ đề nghị Thomas thông báo nhà cầm quyền Mỹ, “Việt Minh 
sẵn lòng đàm phán với sĩ quan Pháp cao cấp nào đấy (tướng Sebotier, 


chẳng hạn) và người Pháp sẽ đưa ra vấn đề gì”. Ở Côn Minh, Patti 
chuyển thư này cho thiếu tá Jean Sainteny, người đứng đầu phái 
bộ quân sự “Nước Pháp Tự do” với mới tới để chuẩn bị tái lập 
quyền cai trị của Pháp ở Đông Dương sau chiến tranh. Vài ngày 
sau, Hồ có nguyện vọng nói chuyện với một đại diện Pháp, tại 
Đông Dương hoặc tại Trung Hoa và chuyển lời đề nghị những cải 
cách trong tương lai sau khi kết thúc chiến tranh. Trong số những 
điểm được đưa ra có bầu cử nghị viện phổ thông đầu phiếu, trả lại 
nguồn tài nguyên thiên nhiên cho nhân dân Việt Nam, cấm bán 
thuốc phiện, Pháp phải cam kết mọi quyền tự do trong Hiến 
Chương Liên hiệp Quốc phải được đảm bảo đối với nhân dân Đông 
Dương và nhân dân Việt Nam phải được được độc lập sau năm 
năm hoặc không quá mười năm. 

Phía Pháp không trả lời ngay. Nhưng Hồ Chí Minh bắt đầu gây 
ấn tượng với những khách Mỹ. Thomas ấn tượng về chất lượng 
lực lượng vũ trang Việt Minh. Được Côn Minh chấp thuận, toán 
của ông bắt đầu huấn luyện những đơn vị quân đội địa phương 
cách sử dụng vũ khí Mỹ (súng trường M-1, tiểu liên carbin, 
bazooka) và chiến thuật du kích. Họ lựa chọn một trăm người lính 
tốt nhất tham gia chương trình đào tạo ở một làng cách Tân Trào 
chừng bốn cây số. Henry Prunier, một thành viên toán Con Nai, hồi 
tưởng, họ là những người tiếp thu nhanh. 

Hồ Chí Minh cũng tìm cách giảm bớt sự nghỉ ngờ của những 
người khách Mỹ về xu hướng tư tưởng của phong trào. Như 
Thomas nhấn mạnh trong một báo cáo gửi Côn Minh: “Hãy quên 
con ma cộng sẵn đi. Việt Minh không phải là cộng sẵn. Họ đứng dậy 
giành tự do và cải cách sự thống trị tàn ác của Pháp”. Bản thân trung 
uý Phelan thuộc Cơ quan trợ giúp không lực mặt đất, lúc đầu miễn 
cưỡng tham gia hoạt động vì cảm thấy Hồ Chí Minh có khuynh 
hướng cộng sản, nhưng chẳng mấy chốc Hồ đã đánh tan sự nghỉ 


ngờ của viên sĩ quan Mỹ trẻ tuổi. Gó lần nói với Phelan, phần mở 
đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ, Hồ sẽ dự định đưa vào Bản 
Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam. Phelan báo cáo “Nhưng thực tế 
ông ta biết việc đó hơn tôi”. Trong bức điện gửi từ Pác Bó cho Côn 
Minh, Phelan miêu tả Việt Minh “không phải là những người chống 
Pháp đơn thuần, mà họ là những người hoàn toàn chân thật và đáng 
ủng hộ”. Phelan có lẽ chưa hề thay đổi ý nghĩ. Nhiều năm sau này, 
khi nói chuyện với nhà báo Robert Shaplen miêu tả Hồ là “một 
người quá địu dáng. Nếu tôi phải chọn lựa phẩm chất tốt nhất của 
ông già nhỏ thó đang ngồi trong rừng, đó là bằn tính hiền lành của 
ông”. 

Những gian khổ trong chuyến đi dài ngày từ Trung Quốc về bắt 
đầu làm cơ thể ông vốn yếu ớt càng bị suy yếu. Dù ông mới chỈ 54 
tuổi, nhưng ông mắc phải bệnh lao trong thời gian nhiều tháng bị 
giam ở Trung Hoa, nhiều người quan sát nhấn mạnh, trông ông rất 
ốm yếu sau khi được thả. Đáng lẽ ông gục ngã vì bệnh tật một lần 
nữa trên đường từ Tĩnh Tây trở về Đông Dương, nhưng ông cố 
gắng vượt qua. Võ Nguyên Giáp kể lại câu chuyện: 

Sự căng thằng và gian khổ đã ảnh hưởng đến sức khoẻ bác. Bác bị 
ốm. Suốt vài ngày liền, cho dù sốt và mệt, ông vẫn lao vào làm việc. 
Hàng ngày phải đến báo cáo, tôi lo ngại sức khoŠ của bác. Bác luôn 
luôn đáp lại: “Sẽ qua thôi. Cứ đến và cập nhật tin tức với tôi”. Nhưng 
rõ ràng thấy bác đang yếu đi và gày đi trông thấy. Một hôm, tôi thấy 
bác trong trạng thái hoằng loạn, mê sảng do sốt. Chúng tôi lúc đó 
không có thuốc, chỉ có mấy viên aspirn và ký ninh. Bác uống thuốc 
nhưng chằng suy giẫm. Nói chung, trừ lúc nghỈ ngơi, bác chưa bao giờ 
nằm. Thế mà bấy giờ bác nằm trên võng mê sẳảng nhiều giờ. Trong số 
những người thường xuyên làm việc bên cạnh bác, lúc này chỉ còn 
mình tôi tại Tân Trào. Bác mệt đến mức một đêm tôi đề nghị sẽ ở cùng 
với bác, năn nÏ rằng tôi không bận, bác mở mắt và khẽ gật đầu đồng ý. 


Chiếc lán nhỏ bé của chúng tôi bên sườn đồi chìm trong đêm đen 
của rừng sâu. Mỗi lần Bác Hồ chợt tỉnh, bác lại bàn tình hình hiện tại: 
“Hoàn cảnh bây giờ thuận lợi cho chúng ta. Chúng ta cần phải giành 
được độc lập bằng mọi giá. Chúng ta phải sẵn sàng hy sinh, dù phải 
đốt cháy cả dấy Trường Sơn”. 

Trong đầu bác luôn luôn chÌ duy nhất một điều khiến bác bận tâm: 
“Trong chiến tranh du kích, phong trào phát triển, cần phải tận dụng 
cơ hội thúc đẩy nó đi xa hơn, mở rộng và xây dựng căn cứ địa vững 
chắc, chuẩn bị cho thời khắc bùng nổ”. Lúc đó, tôi không tin đó là lời 
bác trăng trối với tôi, nhưng sau này suy nghĩ lại, tôi tự nhủ, ông cằm 
thấy quá yếu nên nói với tôi những lời cuối cùng. Về đêm ông đôi lúc 
tỉnh táo và lo âu. Vào một buổi sáng, tôi khẩn cấp thông báo cho Ban 
Chấp hành Trung ương Đẳng về sức khỏe bác. Sau đó tôi hỏi dân làng 
xem có di biết cây thuốc rừng nào chữa được bệnh không. Họ cho tôi 
biết một người đàn ông... biết cách làm thuốc chữa bệnh sốt. Tôi cử 
một liên lạc viên lập tức tới gặp ông ta. Người đàn ông này, dân tộc 
Tày, bắt mạch, đốt một rễ cây mà ông vừa nhổ trong rừng, tán nhỏ 
cho vào bát cháo, đưa cho bệnh nhân. Điều kỳ diệu xảy ra. Thuốc có 
hiệu lực. Hồ Chí Minh hết mê sẵng. Ngày hôm sau cơn sốt cũng bớt đi, 
bác uống thuốc này hai ba lần một ngày. Sức khoŠ ông dần tốt lên. 
Sau khi cơn sốt đứt hẳn, bác dậy được và trở lại công việc hàng ngày 
của mình. 

Nhưng tài liệu của Mỹ lại kể khác hẳn. Một nhân viên thuộc Cơ 
quan Tình báo Chiến lược Mỹ nhảy dù xuống vùng giải phóng, là 
một y tá, ông nhanh chóng chuẩn đoán Hồ Chí Minh mắc bệnh sốt 
rét và kiết ly, tiêm cho ông thuốc ký ninh và uống sulfamit. Không 
rõ có phải cách điều trị này cứu ông hay không. Thomas sau này 
bình luận mặc dù Hồ còn yếu, song “không tin Hồ sẽ chết nếu không 


có sự giúp đỡ của chúng tôi”. 


Một nhiệm vụ chính của những người lãnh đạo tại Tân Trào là 
đáp ứng chỉ thị mới đây của Ban Chấp hành Trung ương triệu tập 
càng sớm càng tốt Hội nghị toàn thể Đảng và Hội nghị Đại Biểu 
Việt Minh toàn quốc. Do lực lượng Đồng Minh nhanh chóng tiến 
sát những đảo Nhật Bản, Hồ thúc giục các đồng chí của ông thu 
xếp không chậm trễ triệu tập hai hội nghị trên. Tuy nhiên, không 
thể tổ chức hội nghị vào tháng 7, vì các đại biểu không thể đến 
đúng thời gian, hội nghị phải hoãn đễn giữa tháng 8-1945. 

Đầu tháng 8-1945, Hồ trở nên nôn nóng hơn bây giờ hết. Nghe 
đài nói bom nguyên tử thả xuống Hiroshima ngày 6-8, ông chỉ thị 
cho tất cả của tổ chức Việt Minh trong nước cử đại biểu đến Tân 
Trào càng sớm càng tốt. Bốn ngày sau, ông gặp Trường Chinh và 
những uỷ viên khác của Ban Chấp Hành Trung ương, từ Hà Nội 
tới. Một số đại biểu cảm thấy Đảng không cần phải triệu tập hội 
nghị đại biểu và đơn giản chỉ nên cướp chính quyền theo cách 
riêng, nhưng cuối cùng đa số theo quan điểm của Hồ. Về thời gian 
hội nghị, có một số khó khăn đưa ra, Hồ phẩn bác: “Chúng ta phải 
tổ chức hội nghị ngay tức thì và không được để lỡ. Chúng ta phải đấu 
tranh để làm việc đó tức thời. Tình hình đang biến đổi rất nhanh 
chóng. Chúng ta đừng để lỡ dịp may này”. Cuối cùng Hội nghị đại 
biểu nhân dân toàn quốc dự kiến họp ngày 16-8-1945. Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng sẽ tổ chức hội nghị toàn thể trước ba ngày. 

Suốt mấy ngày sau, dù còn yếu sau khi ốm dậy, Hồ Chí Minh 
tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới bên chiếc radio của Thomas. 
Việc thành lập Liên Hợp Quốc ở San Francisco, Liên Xô tuyên chiến 
với Nhật Bản và quả bom nguyên tử thứ hai ném xuống Nagasaki 
tất cả đưa đến chiến thắng nhanh chóng, rõ ràng chiến tranh sắp 
kết thúc. Sau một thoáng ngần ngừ (có thể do ốm), Hồ đồng ý gặp 
đại diện phong trào “Nước Pháp Tự do” ở Côn Minh. Đầu tháng 
8-1945, Hồ tới đường băng chờ máy bay đón ông, nhưng máy bay 


từ Trung Quốc sang không hạ cánh do thời tiết xấu. Khi tin tức về 
Hiroshima tới, Hồ huỷ bỏ kế hoạch, quyết định ở lại Tân Trào. 
Ngày 12-8-1945, giới lãnh đạo đảng đã quyết định trực tiếp phát 
động tổng khởi nghĩa trên toàn quốc - dù vài đại biểu vẫn chưa tới 
- tổ chức đại hội Đảng ngay ngày hôm sau, sau này các nhà sử học 
Việt Nam gọi là Hội nghị IX. 

Hội nghị Đảng họp tại một căn nhà nhỏ ở làng Tân Trào. Tham 
dự có 13 đại biểu, gồm Tổng bí thư Trường Chinh, Nguyễn Lương 
Bằng (đại biểu Bắc Kỳ), Nguyễn Chí Thanh (đại biểu Trung Kỳ), Hà 
Huy Giáp, em trai Hà Huy Tập, (đại biểu Nam Kỳ), Võ Nguyên 
Giáp, Hoàng Văn Hoan (đại biểu Việt Bắc) và thêm nữa là đại biểu 
từ Thái Lan và Lào, cũng như bản thân Hồ Chí Minh. 

Do ốm, Hồ Chí Minh không dự buổi khai mạc, nhưng ông có 
mặt tại những phiên họp chính Hội nghị IX. Ông phát biểu tổng 
quát về tình hình quốc tế, nhấn mạnh quân đội Nhật Bản sắp đầu 
hàng khắp châu Á, tiên đoán quân đội Đồng Minh chẳng mấy chốc 
vào Đông Dương. Ông thú nhận, sự hiện diện quân đội chiếm đóng 
nước ngoài, chẳng hạn Anh, Pháp, Quốc Dân Đảng, sẽ là một yếu 
tố làm tình hình thêm phức tạp, nhưng Đảng không có sự lựa chọn 
trừ khi tiếp xúc với họ. Với quan điểm đó, điều quan trọng phải ở 
thế mạnh để bàn với họ bằng cách cướp chính quyền, giành độc 
lập từ nhà cầm quyền Nhật Bản đang đầu hàng. Ngay sau khi 
Tokyo tuyên bố đầu hàng, ông thúc Đảng phát động tổng khởi 
nghĩa cướp chính quyền trên toàn quốc. 

Đề nghị của Hồ Chí Minh nổ ra cuộc tranh luận mạnh mẽ. Một 
số người, (có cả Trường Chinh), ngần ngại với ý kiến phát động 
cuộc khởi nghĩa sớm, viện cớ lực lượng vũ trang cách mạng còn 
yếu ớt. Họ lập luận, dù Việt Nam Giải Phóng Quân đã phát triển từ 
con số 500 vào tháng 3-1945 lên đến 5.000 người vào giữa tháng 


8-1945, nhưng nó vẫn chưa tương ứng với quân đội Nhật ở Đông 
Dương, ít hơn lực lượng chiếm đóng Đồng Minh. Trong trường 
hợp đó, tốt hơn hết Đẳng yêu cầu độc lập thông qua thương lượng 
với chính quyền Đồng Minh hoặc Pháp. Nhưng Hồ Chí Minh kiên 
quyết, nếu Đảng hy vọng đương đầu với Đồng Minh trên thế 
mạnh, sẽ không có còn cách nào khác trừ việc cướp chính quyền 
vào tay mình. Ông tuyên bố, quyền lực không phải là cái gì xa xôi, 
vì chúng ta có quần chúng ủng hộ trên toàn quốc. Nếu củng cố uy 
thế cách mạng, sau đó việc sống còn là phải giải phóng nhiều khu 
vực trước khi quân đội nước ngoài kéo tới và chuẩn bị một cuộc 
chiến đấu lâu dài, đồng thời khai thác những mâu thuẫn nội bộ 
Đồng Minh để giành lợi thế. 

Nhưng cuối cùng, Hồ Chí Minh làm theo cách của ông. Hội nghị 
kêu gọi phát động tổng khởi nghĩa cướp chính quyền trên toàn 
quốc, bầu ra UỶ ban khởi nghĩa toàn quốc do Trường Chỉnh chỉ 
đạo lực lượng vũ trang của Đẳng. Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc lập 
tức ra mệnh lệnh cho toàn thể quân đội: 

Hỡi binh lính và đồng bào toàn quốc. Giờ tổng khởi nghĩa đã điểm. 
Cơ hội hiếm có đã đem tới toàn thể quân đội chúng ta và toàn thể 
nhân dân Việt Nam để phát động cuộc chiến đấu giành độc lập dân 
tộc. Chúng ta cần phải hành động mau lẹ bằng hết sức mình nhưng 
cực kỳ thận trọng. TỔ quốc đòi hỏi tất cả chúng ta sự hy sinh lớn lao. 
Thắng lợi hoàn toàn nằm trong tay chúng ta! 

Ngày 16-8-1945, ngay sau tin Nhật đầu hàng bay khắp Đông 
Dương, ban lãnh đạo Mặt trận Việt Minh (bấy giờ gọi là Tổng Bộ 
Việt Minh) triệu tập cái gọi là Hội nghị Quốc Dân ở Tân Trào. Sáu 
mươi đại biểu từ khắp các miền đất nước và hải ngoại tham dự, 
một số phải đi bộ hàng tuần lễ để đến đó. Những đại biểu mang 
gạo và thịt làm quà. Một đại biểu người Tày thậm chí còn dắt theo 


một con trâu. Hội nghị diễn ra ở gian cuối một ngôi đình làng ba 
gian, trên bờ một con suối nhỏ. Chân dung Lenin, Mao Trạch Đông 
và tướng Claire Chennault được treo trên tường. Phòng giữa có 
một ban thờ và xếp đầy vũ khí tịch thu của Nhật. Phòng cuối bên 
kia là một thư viện sách báo cách mạng, tạm thời dùng làm phòng 
ăn cho các đại biểu. Sau khi Trường Chinh khai mạc, Hồ Chí Minh 
phát biểu. Thật kinh ngạc, một số đại biểu tham dự biết danh tính 
thật của ông, vì ban tổ chức Hội nghị chỉ đơn giản giới thiệu ông 
là Hồ Chí Minh, một lão thành cách mạng. Nhưng một số khác 
không rõ danh tính ông bắt đầu xì xào “ông Ké Tân Trào”, tên thân 
mật tại Hội nghị, thực sự là Nguyễn Ái Quốc. 

Hồ Chí Minh nhắc lại nhiều thông điệp mà ông đưa ra tại Hội 
nghị IX ít ngày trước đó về tình hình chung ở Đông Dương và thế 
giới. Ông lặp đi lặp lại tầm quan trọng việc nhanh chóng cướp 
chính quyền để đón lực lượng Đồng Minh trên thế mạnh. Bọn Nhật 
phải bị đánh bại hoàn toàn bằng mọi cách nếu có thể. Nhưng ông 
cảnh báo trước các đại biểu, Pháp có thể quay lại can thiệp mạnh 
vào Việt Nam với sự ủng hộ của lực lượng Đồng Minh, ông nói 
thêm, nếu điều đó xảy ra, cần phải tiến hành thương lượng với 
Pháp bằng một thoả hiệp dẫn tới độc lập hoàn toàn trong vòng 
năm năm. 

Sau khi Hồ Chí Minh kết thúc bài phát biểu, các đại biểu thông 
qua một danh sách “mười chính sách lớn” do ban lãnh đạo Việt 
Minh soạn thảo và kêu gọi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà độc lập trên cơ sở của tự do dân chủ với những chính sách 
mềm dẻo để đạt được công bằng xã hội và kinh tế. Uỷ ban giải 
phóng dân tộc, gồm năm người do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, được 
bầu để lãnh đạo tổng khởi nghĩa và chính phủ lâm thời. Sau khi 
thông qua lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ và bài quốc ca, hội nghị 
kết thúc. Sáng hôm sau, Hồ đưa các đại biểu dự lễ tuyên thệ bển 


ngoài ngôi đình trên bờ suối gần đó. Cùng ngày, “Lời kêu gọi Tổng 
Khởi nghĩa” được phát ra: 

Hõi đồng bào yêu quý! 

Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng 
bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. 

Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước 
giành quyền độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ. 

Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cằm 
tiến lên! 

Lời kêu gọi này được ký với tên Nguyễn Ái Quốc, đó của là lần 
cuối cùng ông ký với tên này. 


(HUUNG 


IHIINW MUÀY TÍN TÍM 


Ngày 14 tháng 8 năm 1945, tiếng súng im lặng trên toàn châu Á. 
Chính phủ Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, tướng Mỹ Douglas 
MacArthur,đến vịnh Tokyo đưa những điều kiện hoà bình của 
Đồng Minh cho đại diện triều đình Nhật Bản trên chiến hạm 
Missouri. 

Tại vùng rừng núi Tân Trào, các nhà lãnh đạo Việt Minh đợi chờ 
tin tức Tokyo đầu hàng và bắt đầu hành động. Ngày 16-8-1945, 
khai mạc Hội nghị Nhân Dân Toàn Quốc, những đơn vị Việt Nam 
Giải Phóng Quân của Võ Nguyên Giáp, cùng thiếu tá Allison 
Thomas và toán Con Nai, bắt đầu di chuyển về phía nam hướng tới 
đồng bằng sông Hồng. Cũng ngày hôm đó, những cuộc nổi dậy của 
nhân dân nổ ra ở các huyện ly nông thôn khắp Bắc Việt Nam. Một 
số hành động mang tính tự phát, một số khác do những đơn vị Việt 
Minh ở địa phương thực hiện. Ở những vùng chính quyền bị đạp 
tan hoàn toàn, những “Uỷ ban giải phóng nhân dân” được thành lập. 
Chính quyền mới thay thế chính quyền cũ, những phần tử thù địch 
bị đánh đập và một vài trường hợp bị đánh đến chết. 

Chính nạn đói ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ vẫn tiếp diễn từ mùa đông 
năm ngoái cho đến nay đã góp sức mạnh cho lực lượng cách mạng 
nổi dậy. Chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim, do Hoàng đế 


Bảo Đại bổ nhiệm sau khi Nhật đảo chính tháng Ba, đã cố gắng 
giải quyết khủng hoảng bằng cách dừng việc bắt phải bán gạo cho 
chính quyền Nhật, đặt giá trần và tìm cách tăng vận chuyển ngũ 
cốc từ các tỉnh miền Nam ra, cải thiện các phương tiện vận tải. 
Các hội chống đói được thành lập cung cấp ngũ cốc cho người 
nghèo. Vụ lúa xuân được mùa đã giúp giảm bớt nạn đói, nhưng 
những trận mưa lớn giữa mùa hè khiến sông Hồng và các chỉ lưu 
của nó gây ngập lụt. Nhiều gia đình nông dân sống trong vùng đất 
trũng đồng bằng sông Hồng buộc phải bỏ nhà cửa vườn tược chạy 
lên đê tránh lụt. Nạn đói lan rộng là cơ hội vàng cho Việt Minh 
kích động những nông dân căm phẫn trong vùng chiếm kho thóc. 
Tuy trong một thời gian ngắn ngủi, sự cải thiện chút xíu cũng đã 
giảm bớt khốn khổ của dân chúng. Hơn một triệu người, gần mười 
phần trăm dân số Bắc Kỳ, đã bị chết đói chỉ trong vòng sáu tháng 
đầu năm 1945. 

Một số ví dụ khác, những người nổi dậy đụng độ với quân đội 
chiếm đóng Nhật Bản. Khi những đơn vị Việt Nam Giải Phóng 
Quân của Giáp, mang vũ khí Mỹ, mặc đồng phục, tiến vào tỉnh ly 
Thái Nguyên sáng ngày 19-8-1945, một cuộc biểu tình quần chúng 
lớn nổ ra ở trung tâm tỉnh ly chào đón những người mới đến, uy 
hiếp tỉnh thần binh lính Bảo An khiến họ nộp súng cho những 
người tấn công. Chính quyền Việt Nam và những quan chức đầu 
tỉnh tuyên bố đầu hàng, nhưng quân đội Nhật Bản vẫn kháng cự 
mạnh ở đại bản doanh tại trung tâm tỉnh ly. Khi Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng biết tin bọn Nhật ngoan cố chống cự, ra lệnh 
cho Giáp để một bộ phận ở lại Thái Nguyên bao vây quân Nhật, 
đồng thời đem những phần quân đội còn lại tiến về thủ đô Hà Nội. 
Tình hình tương tự cũng diễn ra ở tỉnh Tuyên Quang kế bên. 

Ở Hà Nội, ngày 11-8-1945, tin đồn Nhật Bản sắp đầu hàng đã 
bắt đầu lan truyền, sau khi quả bom nguyên tử thứ hai thả xuống 


Nagasaki hai ngày trước đó. Những uỷ viên Xứ uỷ Bắc Kỳ dưới sự 
chỉ đạo của Nguyễn Khang nhanh chóng chuẩn bị khởi nghĩa 
chiếm thành phố từ tay quân Nhật. Trên thực tế, họ đã chuẩn bị 
việc này từ vài tháng trước. Dù chỉ có khoảng 50 đẳng viên ở thủ 
đô, vài ngàn dân tham gia Hội Cứu Quốc của Việt Minh khi vỡ 
mộng với những chính sách vô ích của chính phủ Trần Trọng Kim 
đưa ra. Cuối năm 1944, phần lớn những hoạt động là tuyển mộ 
những đơn vị chiến đấu, vạch kế hoạch đánh chiếm các cơ quan 
chính phủ, lập đơn vị danh dự thực hiện ám sát, khủng bố nhằm 
vào những quan chức và những người ủng hộ chế độ. Ở nhiều 
làng xung quanh, các đơn vị tuyên truyền vũ trang được hình 
thành chuẩn bị thời điểm khi được lệnh tiến vào Hà Nội khuấy 
động nhân dân thành thị và trợ giúp lực lượng nội thành cướp 
chính quyền. 

Tình hình kinh tế tồi tệ trong tất cả khu vực thành thị diễn ra có 
lợi cho những người nổi dậy. Sản xuất công nghiệp tụt giảm trong 
hai năm gần đây, đồng thời nạn lạm phát - cũng góp một phần do 
việc chính quyền quân phiệt Nhật Bản in thêm tiền để chi tiêu cho 
nhu cầu của họ - cũng tăng lên nhanh chóng. Trong vài tháng, tỷ 
giá đồng bạc Đông Dương từ 0,25 đô la giảm xuống dưới 0,10 đô 
la Mỹ. Theo đánh giá, giá cả sinh hoạt tăng lên ba lần so với lúc 
bắt đầu chiến tranh. Do giá sinh hoạt gia tăng, nạn thiếu hụt thực 
phẩm vẫn tiếp tục trầm trọng, nhiều người thuộc tầng lớp trung 
lưu ở Hà Nội cũng như các thành phố lớn khác ngả sang Việt 
Minh, thậm chí một số người bắt đầu mua “trái phiếu cách mạng” 
của Việt Minh để lấy lòng chính quyền cách mạng mới. 

Trong hai tuần lễ đầu tháng Tám, giới lãnh đạo đẳng ở Hà Nội 
tìm cách thâm nhập những đơn vị quân đội chính phủ đóng ở thủ 
đô, bắt liên lạc với Phan Kế Toại, Khâm sai đại thần ở Bắc Kỳ. 
Phan Kế Toại, theo báo cáo, người có thiện cảm bí mật với lực 


lượng cách mạng (con trai ông tham gia tích cực trong Mặt trận 
Việt Minh), gặp Nguyễn Khang ngày 13-8-1945 và đề nghị Việt 
Minh tham gia chính phủ Bảo Đại, bây giờ đang chuẩn bị đàm 
phán với phe Đồng Minh chiến thắng. Nhưng Khang từ chối, 
khuyên vua Bảo Đại nên thoái vị, trao chính quyền cho chính phủ 
cộng hoà mới. Phan Kế Toại không phải là người được uỷ thác, 
nhưng đồng ý chuyển thư tới triều đình ở Huế. Cùng ngày, Thủ 
tướng Trần Trọng Kim, cảm thấy nhục nhã về sự không hợp pháp 
của chính phủ đương thời, đau đớn vì bản thân thiếu kinh nghiệm, 
(trước khi được bổ nhiệm làm thủ tướng, ông chỉ là nhà sử học có 
quan điểm chính trị ôn hoà), đã từ chức ở Huế và trao quyền cho 
một uỷ ban được thành lập làm chính phủ lâm thời cho tới khi lực 
lượng Đồng Minh tới. Những người chủ nghĩa dân tộc không cộng 
sản thành lập Uỷ ban Cứu Quốc làm đại diện của chính phủ tại Hà 
Nội. 

Tin Tokyo đã chấp nhận những điều kiện hoà bình của Đồng 
Minh bay đến Hà Nội ngày 15-8-1945. Chính quyền chiếm đóng 
Nhật Bản lập tức trao quyền lực cho chính phủ lâm thời Việt Nam. 
Chiều hôm đó, các uỷ viên Xứ uỷ Bắc Kỳ họp tại ngoại thành Hà 
Đông để tìm ra cách ứng phó với những sự kiện trong tuần. Dù Xứ 
uỷ Bắc Kỳ không nhận được lệnh của Hồ Chí Minh tại Tân Trào, 
nhưng chỉ thị tháng 3-1945 của đẳng đã nhấn mạnh tầm quan 
trọng sáng kiến địa phương để tận dụng cơ hội tốt nhất khoảng 
trống quyền lực tạo ra tại thời điểm do Nhật Bản đầu hàng. Xứ uỷ 
Bắc Kỳ ra lệnh tổng khởi nghĩa khắp các tỉnh đồng bằng sông Hồng 
để chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp tới vào thủ đô. “Uỷ ban 
Khởi nghĩa Quân sự” gồn năm người được thành lập do Nguyễn 
Khang trực tiếp lãnh đạo. Sáng hôm sau, Khang đạp xe vào Hà Nội, 
gặp những người lãnh đạo cơ sở phối hợp hành động. Nhưng 
không có chỉ thị từ Tân Trào, họ vẫn không dám quyết định dứt 


khoát cướp chính quyền khi nào và như thế nào. 

Đêm 16-8-1945, nhân dân Hà Nội thấp thỏm trong bóng đêm 
chờ số phận của họ. Đèn đường ở trung tâm phố xá bị tắt, bóng 
đêm bao phủ thành phố để chuẩn bị cho cuộc không tập có thể xảy 
ra. Ánh sáng le lói phát ra từ những khách sạn và nhà hàng tương 
phản sắc nét với bóng đen bao phủ thành phố. Bất thình lình, trong 
bóng đêm yên lặng vang lên tiếng súng lục nổ. Một đội Việt Minh 
xông vào một rạp chiếu bóng cạnh hồ Hoàn Kiếm, bắt dừng chiếu 
phim và nhảy lên diễn thuyết. Viên sĩ quan Nhật đang xem phim 
bỏ chạy ra khỏi rạp bị bắn gục trên phố. Xác ông ta nằm bất động 
nhiều giờ trên đường. 

Hy vọng ứng phó với sự biến đổi nhanh chóng của tình hình, 
những người lãnh đạo Hội đồng Tư vấn Bắc Kỳ - cơ quan bù nhìn 
được Pháp lập ra hai thập niên trước đây - triệu tập họp hội đồng 
tại Phủ Toàn quyền nằm ở tây bắc thành phố vào ngày 17-8-1945. 
Cuộc họp chủ yếu gồm những người thân Nhật của Đẳng Đại Việt, 
chiếm đa số trong Uỷ ban Cứu Quốc vừa lập ra bốn ngày trước đó. 
Họ kêu gọi nhân dân biểu tình ủng hộ chính phủ Bảo Đại. Trong 
khi đó, những đơn vị Việt Minh ở ngoại thành - theo lệnh Uỷ ban 
Khởi nghĩa Quân sự - bắt đầu hành động, chiếm chính quyền ở địa 
phương và thành lập Uỷ ban Nhân dân Cách mạng. Những đơn vị 
tự vệ, chỉ có gậy gộc, dáo mác gồm những người khoẻ mạnh, đã 
chuẩn bị tiến vào thành phố sáng hôm sau. 

Những sự kiện khuấy động xảy ra ở ngoại ô dâng cao đến mức 
tác động đến nội thành. Chiều ngày 17 tháng 8, trong khi Hội đồng 
Tư vấn Bắc Kỳ vẫn còn họp ở Phủ Toàn quyền, một cuộc mít tỉnh 
khác được tổ chức tại Nhà Hát Lớn - nhà hát opera kiểu Pháp xây 
dựng đầu thế kỷ XX ở trung tâm Hà Nội -. Cuộc mít tỉnh được tổ 
chức theo lời kêu gọi các đảng phái chính trị, những nhóm trung 


thành với Chính phủ lâm thời Trần Trọng Kim vừa lập ra. Đám 
đông ước tính 20.000 người, tập hợp thành từng khối phía trước 
Nhà Hát Lớn để thị uy. Nhưng khi cuộc mít tỉnh mở màn, những 
người biểu tình thân Việt Minh hành động theo lệnh của Ban Chấp 
hành Thành ủy đảng bắt đầu hô to những khẩu hiệu đòi độc lập 
dân tộc, chính quyền về tay nhân dân. Lập tức, những tự vệ xung 
kích tiến vào toà nhà, trèo lên tầng hai, hạ lá cờ quẻ ly của hoàng 
đế trên ban công và treo lá cờ đỏ sao vàng của Mặt trận Việt Minh. 
Nguyễn Khang nhảy lên diễn đàn dựng trước Nhà Hát Lớn, tuyên 
bố Nhật đầu hàng, kêu gọi những người biểu tình ủng hộ cuộc 
khởi nghĩa sắp tới. Cuộc mít tỉnh kết thúc trong hỗn loạn, đám 
đông biến thành dòng người đội mưa kéo tới Bắc Bộ Phủ, cách đó 
mấy toà nhà. Những dòng người khác tiếp tục kéo tới Phủ Toàn 
quyền, tới khu trung tâm buôn bán của thành phố. 

Tối hôm đó, khi thành phố chìm trong tình thế căng thẳng và 
trong cái nóng oi ä của mùa hè, đẳng bộ thành phố họp tại một địa 
điểm bí mật ở ngoại ô vạch kế hoạch cho ngày hôm sau. Được 
Nguyễn Khang khích lệ, Thành ủy quyết định ngày hôm sau sẽ 
tuồn vũ khí vào nội thành, những đội tự vệ xung kích sẽ án ngữ 
những vị trí quan trọng cho cuộc khởi nghĩa dự kiến nổ ra ngày 19 
tháng 8. Đảng bộ Hà Nội ước tính, có hơn 100.000 người Ủng hộ 
Việt Minh hoặc ít nhất cũng một nửa dân thành phố. Để tăng cùng 
sức mạnh, lực lượng tự vệ ngoại thành được lệnh thâm nhập nội 
thành. Đêm ngày 18-8-1945, các uỷ viên Uỷ ban Khởi nghĩa Quân 
sự âm thầm lọt vào Hà Nội để chỉ đạo hành động. 

Đông đảo quần chúng nhân dân bắt đầu tập hợp thành từng 
khối trước quảng trường Nhà Hát Lớn vào sáng sớm. Nhiều nông 
dân từ những làng xung quanh Hà Nội như Thanh Trì, Thường Tín, 
Phú Xuyên, được những đội tuyên truyền vũ trang Việt Minh huy 
động, bắt đầu tràn vào thành phố trước khi trời rạng. Những 


người trong thành phố, như công nhân, học sinh sinh viên, người 
buôn bán và viên chức chính phủ vì hiếu kỳ mà tham gia sự kiện 
sắp xảy ra. Theo một người tham dự kể lại, đàn ông mặc áo nâu, 
chân đi dép cao su (dép râu), còn phụ nỮ mặc áo nâu, chít khăn 
vuông, chân đất. Trên đường phố là cả một rừng cờ đỏ, mỗi điểm 
bây giờ giống như ngôi sao vàng ở giữa. Vì là ngày chủ nhật, tất cả 
các cửa hiệu cũng như các chợ đều đóng cửa. 

Gần trưa, buổi lễ bắt đầu trước cửa Nhà Hát Lớn. Sau một phút 
im lặng tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập, ban nhạc cử quốc ca, lá cờ đỏ sao vàng kéo lên. Sau 
đó một uỷ viên đảng bộ Hà Nội xuất hiện trên ban công, tuyên bố 
cuộc tổng khởi nghĩa bắt đầu. Ngay sau đó, đàm đông chia thành 
vài dòng người, tiến về những vị trí quan trọng trong thành phố: 
Toà Thị Chính, Sở Cảnh Sát, Bắc Bộ Phủ. Nói chung không có sự 
chống cự, nhưng có một vài đụng độ nhỏ. Khi khối dân chúng do 
Nguyễn Khang dẫn đầu tiến đến Bắc Bộ Phủ, một đơn vị Bảo An 
Binh dàn quân chống cự, nhưng sau một hồi đấu lý với một đội tự 
vệ xung kích của Việt Minh, viên sĩ quan đầu hàng. Những thành 
viên Việt Minh kết thành một hàng rào sắt trước mặt Bắc Bộ Phủ, 
lá cờ Việt Minh nhanh chóng được kéo lên cột cờ. Những dòng 
người khác tiến đến trụ sở Bảo An Binh, nhà tù thành phố, các 
dinh thự công sở thành phố và chiếm chúng. 

Chính phủ lâm thời và quân Nhật chẳng hề chống cự. Sau khi 
thương lượng với Việt Minh, chính quyền chiếm đóng Nhật Bản 
đồng ý quân đội Nhật Bản không can thiệp. Uỷ ban Cứu Quốc lập 
ra vài ngày trước đó bất lực - trên thực tế, đã tan rã trước khi màn 
đêm buông xuống. Đến cuối chiều, Hà Nội đã nằm trong tay lực 
lượng cách mạng trong một cuộc chính biến không đổ máu, chính 
quyền Việt Minh gửi thư tới những đơn vị các nơi thông báo thắng 
lợi và đưa ra những phuơng hướng hành động tiếp theo: “Nếu có 


thể, hãy hành động như ở Hà Nội. Nhưng chỗ nào quân Nhật chống 
cự, hãy tấn công quyết liệt. Bằng tất cả mọi giá phải cướp được chính 
quyền”. 

Những sự kiện vài ngày qua, làm nức lòng nhân dân Hà Nội, 
từng phải chịu đựng suốt nhiều năm khó khăn về kinh tế, sự 
chiếm đóng của quân đội Nhật Bản. Không lo quân cảnh Nhật tấn 
công, các đám đông đi quanh đường phố phất cờ, hô to khẩu hiệu 
đòi độc lập, yêu cầu triều đình bù nhìn từ chức. Rất ít người biểu 
tình biết rõ về Việt Minh. Nhưng với số đông còn lại, chẳng hiểu 
Việt Minh là ai và tại sao lại có thể đại diện cho dân tộc, nhưng 
cuộc chiến tranh Thái Bình Dương đã kết thúc, viễn cảnh tống cổ 
người Pháp ra khỏi đất nước cũng quá đủ để họ ăn mừng. 

Tin tức thắng lợi ở thủ đô lan nhanh khắp Bắc Kỳ, chắc chắn 
tạo thuận lợi cho Việt Minh cướp chính quyền ở những nơi khác. 
Lực lượng cách mạng đã gạt sang bên sự chống cự yếu ớt của 
chính quyền địa phương hoặc quân Nhật và ở vô số làng mạc, thị 
trấn, việc cướp chính quyền hầu như không gặp chống cự. Đến 
ngày 22-8-1945, cờ đỏ sao vàng tung bay khắp Bắc Kỳ và những 
huyện phía trên vùng cán xoong (ám chỉ Thanh Hoá). Hôm sau Việt 
Minh thương lượng ngừng bắn, tất cả lực lượng quân đội Nhật bỏ 
vũ khí đầu hàng ở Thái Nguyên. 

Ở các tỉnh Trung Kỳ chạy dọc phía nam bờ biển, tình hình có 
đôi chút khó khăn. Phong trào cách mạng chưa được tổ chức tốt ở 
các tỉnh Trung Kỳ và không có căn cứ địa giải phóng để thu nạp 
hội viên mới cũng như nhận chỉ thị. Khoảng cách địa lý xa khiến 
thông tin liên lạc với ban lãnh đạo Việt Minh ở phía bắc khó khăn 
hơn mặc dù những đảng bộ đã nhận được chỉ thị tháng 3-1945 từ 
Ban Thường Vụ, nhưng phải mất vài ngày mới nhận được thư từ 
Tân Trào, thậm chí những tin tức nóng hổi về những sự kiện đang 


diễn ra ở Hà Nội. 

Trong hoàn cảnh này, lãnh đạo đẳng bộ địa phương quyết định 
hành động theo sáng kiến riêng. Trọng tâm của họ là kinh đô Huế, 
nơi Đảng bộ đã chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa từ khi nhận được chỈ 
thị tháng Ba. Nhưng dân chúng vùng này không ủng hộ cách mạng 
như ở phía bắc. Cố đô Huế, thành phố của những quan lại cai trị 
hơn là của công nhân hoặc người buôn bán. Tuy một số người dân 
- đặc biệt học sinh, sinh viên, thợ thủ công, tiểu thương - ngả về 
cách mạng, nhưng cũng có một số đảng phái chính trị Ủng hộ chế 
độ cũ, thậm chí ủng hộ cả Nhật Bản. Do đó, cán bộ đẳng phải tập 
trung cố gắng ở vành đai nông thôn, nơi ủng hộ Việt Minh khá 
mạnh. 

Ngày 21-8-1945, vua Bảo Đại ở Huế nhận được bức điện của 
chính phủ mới ở Hà Nội yêu cầu ông thoái vị. Lãnh đạo đẳng địa 
phương hình như không biết rõ cái gì phải làm, nhưng khi Tố Hữu 
- nhà thơ cách mạng trẻ tuổi - thay mặt Việt Minh tới Huế, Đảng 
bộ tỉnh bắt đầu hoạt động. Lực lượng Việt Minh chiếm chính 
quyền ở nông thôn quanh Huế, bắt đầu tổ chức những đơn vị tự 
vệ nông dân. Sau đó, ngày 22-8, hơn 100.000 người tụ tập ở Ngọ 
Môn chứng kiến UỶ ban Khởi Nghĩa địa phương cướp chính quyền. 
Giống như ở Hà Nội, hầu như không có sự chống cự của chính 
phủ địa phương hay quân Nhật. 

Đối với Việt Minh, Nam Kỳ quả là khó nhẳn. Sau khi cuộc khởi 
nghĩa 1940 bị đàn áp, Xứ uỷ Nam Kỳ hầu như tan vỡ. Phần đông 
ban lãnh đạo đẳng chết, hoặc bị tù còn những người ủng hộ Đẳng 
bị mất tỉnh thần. Trong khi đó, những phần tử không cộng sản lại 
thu được thành công dưới sự chiếm đóng của Nhật, khuyến khích 
phát triển phong trào dân tộc chủ nghĩa trực tiếp chống lại phương 
Tây được phản ánh quan điểm của Tokyo theo Học thuyết Monroe, 


dựa trên khẩu hiệu “Châu Á của người châu Á”. Chính quyền Jean 
Decoux cố gắng duy trì ảnh hưởng bằng cách nuôi dưỡng những 
phần tử ôn hoà có quan hệ với tầng lớp trung lưu tương đối giàu 
có tại Sài Gòn và những thị xã lớn ở đồng bằng Cửu Long. 

Trước nguy cơ bị tiêu diệt, các đẳng viên cố gắng khôi phục lại 
phong trào trong hoàn cảnh hỗn loạn. Đi đầu trong những cố gắng 
này là cựu học viên Trường Stalin Trần Văn Giàu, bị tù trong thời 
gian khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, nhưng đã vượt ngục mùa hè 
năm sau. Trong hoàn cảnh không có bất cứ thông tin liên lạc từ 
ban lãnh đạo đảng ở miền Bắc, Xứ uỷ Nam Kỳ phải tuân theo tỉnh 
thần Hội nghị VI từ năm 1939, chuẩn bị tổng khởi nghĩa trong 
tương lai, đồng thời vận dụng nó vào hoàn cảnh hiện tại ở Nam 
Kỳ. Không có những căn cứ rừng núi như ở Việt Bắc, Giàu quyết 
định tập trung mọi nỗ lực của Đảng vào thành phố Sài Gòn - Chợ 
Lớn, đồng thời xây dựng sức mạnh ở nông thôn chuẩn bị tổng khởi 
nghĩa khi kết thúc chiến tranh Thái Bình Dương. Dù hoạt động của 
Đảng không thắng được những đối thủ dân tộc chủ nghĩa như 
những nơi khác trong nước, Giàu cố gắng nâng cao tỉnh thần các 
đồng chí bằng cách dẫn ra những tấm gương cách mạng Bolsevich 
để dẫn đến tác dụng rằng một dân tộc nhược tiểu được huấn 
luyện và có kỷ luật có thể giành chính quyền trong tình hình nước 
sôi lửa bỏng. Bởi thế ông bắt đầu vạch kế hoạch khởi nghĩa ở 
thành thị cùng sự giúp đỡ của nông dân từ ngoại thành thâm nhập 
vào thành phố. 

Đầu năm 1945 Đảng đã hình thành một phong trào bí mật trong 
công nhân tại Sài Gòn với hơn 70 chi bộ, gồm 3.000 công nhân. 
Sau khi Nhật đảo chính tháng Ba lật đổ Pháp ở Đông Dương, Xứ 
uỷ Nam Kỳ tận dụng cơ hội kiểm soát một tổ chức thanh niên do 
Nhật đỡ đầu mang tên Đội Thanh Niên Xung Phong. 


Dưới sự lãnh đạo của Phạm Ngọc Thạch, (con trai Phạm Ngọc 
Thọ, người che chở Hồ Chí Minh ở Qui Nhơn trong chuyến đi về 
nam sau khi tham gia vụ nông dân bạo động năm 1908) - dưới vỏ 
bọc Đội Thanh Niên Xung Phong để phục vụ Đảng, cố gắng huy 
động thanh niên yêu nước phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. Đội 
này có một cái gì đó mang hơi hướng phong trào Hướng đạo ở 
phương Tây, mặc quần áo đồng phục, hát những bài hát của đội 
và hoạt động mang tính tập thể. Đội Thanh Niên Xung Phong phát 
triển nhanh chóng trong thời kỳ mùa xuân và mùa hè năm 1945 ở 
trường học, nhà máy và làng quê. Đến tháng 8-1945, Đội Thanh 
Niên Xung Phong có hơn một triệu đoàn viên, chủ yếu ở các tỉnh 
Nam Kỳ. 

Sau cuộc đảo chính tháng Ba, Nhật Bản duy trì kiểm soát cai trị 
Nam Kỳ vì những lý do chiến lược. Ngày 14 tháng 8 chính quyền 
chiếm đóng Nam Kỳ cho phép vua Bảo Đại bổ nhiệm một cựu trào 
dân tộc chủ nghĩa Nguyễn Văn Sâm làm phó vương của triều đình 
tại Nam Kỳ. Những người không cộng sản thành lập Mặt trận 
Quốc gia Thống Nhất để lấp lỗ trống sau khi quân Nhật ra đi. Ngày 
16-8-1945, Ban Chấp hành Mặt trận Quốc gia Thống Nhất nhận 
quyền lực tại Sài Gòn trong một cuộc đảo chính không đổ máu, 
trong lúc chờ Phó vương tới. 

Trước hai nguy cơ, viễn cảnh Pháp quay lại và việc mọc ra 
chính quyền Việt Nam không cộng sản tại Sài Gòn, Trần Văn Giàu 
cố gắng lật ván cờ. Nghe tin Nhật Bản đầu hàng ngày 14-8-1945, 
ông họp bàn với Xứ uỷ Nam Kỳ lập ra Uỷ ban Khởi Nghĩa và chuẩn 
bị một cuộc khởi nghĩa. Nhưng một số uỷ viên - chắc hẳn nhớ lại 
sự thất bại năm 1940 - tổ ý nghi ngờ lực lượng cách mạng không 
đủ sức cướp chính quyền. Không những thiếu vũ khí trang bị cho 
lực lượng bán vũ trang được tổ chức trong hàng ngũ công nhân 
tiến bộ và đa số thành viên Đội Thanh Niên Xung Phong, giới lãnh 


đạo đẳng ở Nam Kỳ không nhận thức được ý định của các đồng 
chí của họ ở miền Bắc. Cuối cùng, Ban Chấp hành quyết định dừng 
cuộc khởi nghĩa cho đến khi nào nhận được tin tức về tình hình ở 
Hà Nội. Trong khi đó, họ tiến hành “khởi nghĩa thử” cướp chính 
quyền ở một số nơi ở nông thôn, đồng thời tìm cách xây dựng cơ 
sở phong trào Việt Minh trong hàng ngũ nhân dân khắp các tỉnh ở 
Nam Kỳ. 

Khi tin tức Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội đến Sài Gòn, ngày 
20-8-1945, Trần Văn Giàu yêu cầu mở cuộc họp với Ban chấp hành 
Mặt trận Quốc gia Thống Nhất. Hai ngày sau, tại cuộc họp, ông lập 
luận, Mặt trận gồm nhiều đảng phái có mối ràng buộc nguy hiểm 
với chế độ chiếm đóng Nhật Bản, chắc chắn không được chính 
quyền Đồng Minh chấp nhận là đại diện hợp pháp cho ý nguyện 
của dân tộc Việt Nam. Ông cho rằng, chỉ có Mặt trận Việt Minh, 
mới được sự ủng hộ hoàn toàn của Đồng Minh - có thể làm được 
việc này. Trong khi đang họp, có tin vua Bảo Đại đề nghị chính 
quyền cách mạng ở Hà Nội thành lập một chính phủ mới để thay 
thế chính quyền Trần Trọng Kim. Bất đắc dĩ, những người dân tộc 
chủ nghĩa phải đồng ý, sau đó đồng ý cộng tác với Việt Minh. Mặt 
trận quốc gia thống nhất bị giải tán, thay thế bằng Uỷ ban Nam Bộ 
do Trần Văn Giàu làm chủ tịch. 

Trong khi đó, Giàu tiến hành “khởi nghĩa thử” ở Tân An, một thị 
trấn cách Sài Gòn về phía tây - nam hơn 10 cây số ở đồng bằng 
Cửu Long. Cuộc khởi nghĩa không gặp phải bất cứ kháng cự nào 
của quân Nhật. Thành công này giúp Giàu thuyết phục những 
người nghi ngờ trong Xứ uỷ chấp thuận tổng khởi nghĩa cướp 
chính quyền tại Sài Gòn vào ngày 25-8-1945. Chiến dịch này được 
tiếp nối bởi những cuộc khởi nghĩa nhỏ, lẻ tể ở nông thôn. Ông lập 
luận, thành công “chắc chắn chín mươi phần trăm”, nhưng phải 
hành động trước khi quân đội Đồng Minh kéo tới. Đêm đó, kế 


hoạch thông qua lần cuối, sáng ngày 25-8-1945, các đội tự vệ xung 
kích chiếm tất cả cơ quan quan trọng của chính phủ và các nhà 
máy, xí nghiệp, đồng thời hàng ngàn nông dân đã tập hợp sẵn sàng 
ở ngoại thành, tràn vào thành phố hoà cùng nhân dân nội thị hô to 
khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc, đã đảo thực dân Pháp, Việt nam của 
người Việt nam” “Tất cả chính quyền về tay Việt Minh”. Đến giữa 
buối sáng, thành phố hầu như nằm trong tay những người khởi 
nghĩa. Dù những đơn vị cách mạng được lệnh tránh những đối đầu 
với quân Nhật, nghe nói có cả những vụ thảm sát người châu Âu 
trên đường phố Sài Gòn. Đến trưa ngày 25-8-1945, Uỷ ban Nam Bộ 
với 6 thành viên là Việt Minh đã tuyên thệ nhậm chức Chính phủ 
lâm thời Nam Kỳ. Ngày hôm sau, Đài phát thanh Việt Minh loan tin 
cách mạng thành công ở “thành phố Sài Gòn”. 

Trong khi làn sóng cách mạng mạnh mẽ tràn qua từ Bắc xuống 
Nam, Hồ Chí Minh chuẩn bị rời căn cứ du kích Tân Trào về Hà 
Nội. Dù ông đang chia sẻ niềm vui hân hoan chung những sự kiện 
long trời lở đất đang diễn ra trên toàn quốc, chắc chắn ông cũng 
nhận thức được những thử thách khốc liệt ở phía trước, câu nói 
nổi tiếng của Lenin cảnh tỉnh các đồng chí của ông: “Giành được 
chính quyền là vấn đề khó, nhưng giữ được chính quyền lại còn khó 
hơn”. 

Sáng ngày 22-8-1945, ông về tới Thái Nguyên, vừa đi bộ, vừa đi 
ô tô qua phà đò, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc ông đến. 
Đây là chuyến đi thật gian khổ đối với ông - ông vẫn còn chịu hậu 
quả trận ốm nặng vừa qua - một số đoạn đường phải nằm trên 
cáng. Hôm sau, được một nữ cán bộ địa phương đưa đi, ông tiếp 
tục đi ô tô theo Quốc lộ 3 xuống đồng bằng và qua sông Hồng - 
nước chảy xiết do những trận mưa lớn mùa hè - đến phía bắc 
ngoại thành Hà Nội. Nạn lụt đang hoành hành, nước vẫn mênh 
mông trên những cánh đồng lúa và làng mạc, khiến ông phải xót 


thương: “Chúng ta phải làm gì để cứu nhân dân khỏi đau khổ và 
đói?” 

Sáng ngày 25-8-1945, tại làng Gạ ở ngoại thành, Hồ gặp Võ 
Nguyên Giáp và Trần Đăng Ninh, từ Hà Nội lên đón và báo cáo tình 
hình thủ đô. Ngay sau đó, Trường Chỉnh tới. Buổi chiều hôm đó, 
Trường Chinh và Hồ lên xe về thành phố. Qua cầu Long Biên, qua 
những đường phố bây giờ tràn ngập cờ, biểu ngữ Việt Minh và 
đến thẳng khu phố Tầu, xe dừng trước một ngôi nhà ba tầng ở 
Hàng Ngang, chủ nhân là người ủng hộ Việt Minh. Căn nhà này 
được sử dụng làm chỗ ở tạm thời cho một số cán bộ Đảng. Phòng 
của Hồ Chí Minh ở tầng trên cùng. Đây là lần đầu tiên sau 55 năm 
Hồ Chí Minh đặt chân lên Hà Nội. 

Chiều đó, Hồ Chí Minh triệu tập họp Ban Thường Vụ Đảng tại 
chỗ ở mới. Trong khi hội nghị họp, những chi đội đầu tiên Việt 
Nam Giải Phóng Quân bắt đầu từ Thái Nguyên tiến về, sau những 
cuộc thương lượng kéo dài với chính quyền Nhật, qua cầu tiến vào 
thành phố. Cuộc họp diễn ra ở tầng hai, nơi Giáp và Ninh làm chỗ 
ngủ. Như Võ Nguyên Giáp miêu tả, phòng được dùng làm phòng 
ăn và phòng khách không có bàn. Hồ làm việc tại bàn ăn, với chiếc 
máy chữ quen thuộc đặt trên chiếc bàn nhỏ vuông phủ vải xanh ở 
một ở góc. Sau đêm đầu tiên, ông từ tầng ba đi xuống, ngủ trên 
chiếc giường gấp bằng vải bạt để có thể xếp gọn về ban ngày, 
đồng thời những người ở cùng ngả lưng trên xô pha hoặc hai chiếc 
ghế băng kê sát nhau. Đối với gia nhân và hàng xóm, Hồ và các 
đồng chí của ông đơn giản chỉ là “mấy người họ hàng từ quê ra 
chơi”. 

Chủ đề chính tại cuộc họp, cần phải tuyên bố thành lập chính 
phủ lâm thời. Ban Thường vụ khẳng định, Uỷ ban Giải phóng Dân 
tộc lập ra tại Tân Trào do Hồ làm chủ tịch, sẽ là chính phủ lâm 


thời cho đến khi một chính phủ chính thức được bầu. Tại cuộc 
họp, Hồ đề nghị Chính Phủ lâm thời nên mở rộng cho một số nhân 
sĩ và thành viên chính phủ mới, nên có mặt tại cuộc tuần hành 
quần chúng để tuyên bố độc lập dân tộc. Ông thúc giục, tất cả 
những điều này phải được làm xong trước khi lực lượng chiếm 
đóng Đồng Minh kéo vào. 

Tình hình biến chuyển quá nhanh đến nỗi trong khi Hồ Chí 
Minh đang thành lập chính phủ mới, thì những nhóm quân nhân 
nước ngoài đã tới Hà Nội. Theo Hội nghị Potsdam diễn ra ở ngoại 
ô Berlin vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8-1945, Đồng Minh thoả 
thuận chia Đông Dương thuộc Pháp thành hai vùng riêng biệt để 
tiếp nhận đầu hàng của quân đội Nhật, khôi phục luật pháp và trật 
tự trong nước. Do Mỹ tích cực tham gia vào việc tiếp nhận đầu 
hàng của quân đội hoàng gia Nhật Bản, nên những nơi khác ở châu 
Á, quân đội Mỹ không tham gia. Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở 
lên, nhiệm vụ này giao cho quân đội Quốc Dân Đảng Trung Hoa. 
Phía nam giao cho quân đội Anh. Do sự cương quyết của Mỹ, nên 
Pháp không được tham gia công việc này. 

Do chiến tranh Thái Bình Dương kết thúc mau lẹ như một tia 
chớp, những đơn vị chủ yếu của lực lượng chiếm đóng không thể 
tới Đông Dương trong vòng vài tuần lễ. Nhưng một toán tiền trạm 
người Mỹ, sĩ quan Pháp đã tới sân bay Gia Lâm và ở tại khách sạn 
Metropole, Hà Nội. Khách sạn Metropole là một khách sạn sang 
trọng xây dựng theo kiến trúc Pháp, nằm đối diện trực tiếp với Bắc 
Bộ phủ và một khối nhà phía đông Hoàn Kiếm. Trong đoàn khách 
mới đến có đại uý Archimedes Patti, sĩ quan Cơ quan Tình báo 
Chiến lược Mỹ, người đã tranh thủ sự cộng tác Hồ Chí Minh thời 
gian họ ở Tĩnh Tây bốn tháng trước đây. 

Ngay sau khi Nhật Bản đầu hàng, Patti được bổ nhiệm đứng 


đầu toán “Mercy” (Nhân Từ) bay tới Hà Nội để tiếp nhận tù binh 
Đồng Minh bị Nhật giam ở các trại tập trung, cũng như cung cấp 
tin tức tình báo về Đông Dương. Jean Sainteny - một thời cầm đầu 
phái bộ quân sự Pháp - bây giờ đại diện của chính phủ “Nước 
Pháp Tự do” của tướng Charles de Gaulle ở Trung Hoa, yêu cầu 
được tham gia toán của Patti, với lý do để bảo vệ những người 
Pháp bị kẹt lại. Dù cả chính phủ Trung Hoa và Mỹ không muốn 
Pháp đóng một vai trò chính thức nào trong việc đầu hàng của 
Nhật, song cuối cùng Sainteny cũng kiếm được phép đi theo đoàn 
Patti đến Hà Nội, công việc chỉ đóng khung tham gia những hoạt 
động nhân đạo. 

Ngay khi yên vị tại khách sạn Metropole, Patti mở những cuộc 
nói chuyện với chính quyền chiếm đóng Nhật Bản. Ông cũng liên 
lạc đại diện Mặt trận Việt Minh, cũng như những nhóm đại diện 
cho Pháp kiều ở thành phố, nhiều người khiếp sợ khả năng những 
cuộc tấn công vào người châu Âu. Chiều ngày 26 tháng 8, bất ngờ 
Patti nhận được lời mời tới gặp Hồ Chí Minh. Ông lái xe vòng vèo 
tới nơi ở của Hồ ở phố Hàng Ngang. Sau khi màn chào hỏi và bữa 
ăn ngon gồm riêu cá, gà kho, thịt lợn, bánh nếp và hoa quả, hai 
người hội đàm dài về tình hình hiện tại. Hồ phàn nàn về toán 
người Pháp có mặt - theo lệnh Sainteny, vừa chiếm Phủ Toàn 
quyền - cảnh báo Patti về mục đích thật việc này có đúng theo lời 
phát biểu của Sainteny, chỉ quan tâm đến điều kiện của Pháp kiều 
ở Đông Dương. Ông bày tỏ mối quan tâm về quan điểm của chính 
phủ Trung Hoa và Anh, nhấn mạnh Anh đã chia sẻ quyền lợi với 
Pháp trong việc duy trì những thuộc địa ở châu Á, trong khi chính 
phủ Trung Hoa muốn bán đứng lợi ích của người Việt Nam để thu 
lợi cho chính họ. 

Hồ cũng thăm dò Patti về tương lai Đông Dương. Thừa biết 
những quan sát viên chính trị lão luyện cho ông là đặc vụ lão làng 


của Quốc tế Cộng sản, Hồ phản đối việc này và quả quyết ông chỉ 
là một người “dân tộc và xã hội chủ nghĩa tiến bộ”, đi theo cộng sản 
Moscow và Trung Quốc chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy. Nhưng Patti, 
theo ý kiến bản thân, không được giao nhiệm vụ quyền bàn về 
những vấn đề chính trị địa phương. Đối với Hồ Chí Minh, đây là 
một tin tức tốt. Ngay trước khi Patti ra về, Hồ nhận được một tin 
Nguyễn Văn Sâm, Phó vương Nam Kỳ, đã đệ đơn lên triều đình 
Huế xin từ chức. Lúc 3 giờ 30 phút chiều, Patti cáo từ, về chỗ ở 
mới tại biệt thự Gautier sang trọng trên một phố đầy cây và yên 
tĩnh gần hồ Hoàn Kiếm. 

Tại biệt thự Gautier, Patti nhận thư của Jean Sainteny, mời ông 
đến Phủ Toàn quyền để hội đàm. Sainteny, thừa biết người Mỹ đã 
có tiếp xúc với Hồ Chí Minh, bày tổ mong muốn có một cuộc gặp 
với những người lãnh đạo Việt Nam. Patti đồng ý chuyển thư. 
Cuối ngày ông nhận được hồi âm, Võ Nguyên Giáp đồng ý gặp 
Sainteny và Patti vào sáng hôm sau. Rõ ràng phía Việt Nam hy 
vọng sự có mặt của người Mỹ làm tăng sức mạnh trong lần gặp gỡ 
đầu tiên với một quan chức Pháp kể từ khi kết thúc chiến tranh. 
Sáng hôm sau Giáp tới dinh trong bộ quần áo trắng với chiếc mũ 
cũ, ngay lập tức Sainteny phàn nàn về việc Việt Minh đã lơ là trong 
việc bảo vệ luật pháp, trật tự và tính mạng của những người Pháp. 
Giáp phản bác, ông đến đây không phải để giải thích các hành 
động của người Việt mà để tiếp xúc với đại diện “tân chính phủ 
Pháp”. 

Sainteny lúc này trở nên ôn hoà, hứa với Võ Nguyên Giáp, chính 
phủ Pháp sẽ có cách ứng xử có lợi những đòi hỏi của nhân dân 
“An Nam”. Nhưng ông từ chối đi vào chỉ tiết, bóng gió doạ, không 
dựa vào Pháp, số phận nhân dân Bắc Việt Nam có thể bị quân đội 
chiếm đóng Trung Hoa định đoạt. Cuộc họp kết thúc không đi đến 
đâu. 


Trong khi Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc thương lượng đầy sóng gió 
với Pháp về số phận mới của nhân dân Việt Nam sau chiến tranh, 
chính phủ Việt Minh vẫn tiếp tục thương lượng với triều đình Huế 
về việc Bảo Đại thoái vị. Ngày 20- 8-1945, Bảo Đại thông báo sẵn 
sàng thoái vị theo đề nghị của nhóm yêu nước ở Hà - Nội và kêu 
gọi Hà Nội thành lập Tân Chính Phủ. Nhưng Hồ và các đồng chí 
của ông quyết định ra tay trước hành động của Bảo Đại bằng cách 
cử một đoàn đại biểu đến Huế yêu cầu Bảo Đại thoái vị để ủng hộ 
nước Cộng Hoà Việt Nam mới. Đoàn đại biểu, gồm nhà tổ chức lão 
thành công nhân Hoàng Quốc Việt, người đồng chí có tuổi của Hồ, 
Nguyễn Lương Bằng và Trần Huy Liệu - nhà báo, nhà tuyên truyền 
của Đảng - đến Huế ngày 29 tháng 8. Sau khi dự mít tỉnh quần 
chúng trước Ngọ Môn để giải thích những ý định của Việt Minh, 
họ gặp vua Bảo Đại ngày hôm sau ở Hoàng Thành. Trần Huy Liệu, 
một đảng viên nổi tiếng của Đảng cộng sản Đông Dương, thay mặt 
đoàn đại biểu nói: “Thay mặt nhân dân, thay mặt Hồ Chí Minh tôn 
kính, vị chủ tịch của UỶ ban Giải Phóng, đã cho chúng tôi một vinh dự 
tới gặp Hoàng thượng để tiếp nhận chính quyền Hoàng Triều”. 

Bảo Đại, chưa từng nghe tên Hồ Chí Minh nhưng ngờ rằng chủ 
tịch mới có thể là nhà lão thành cách mạng Nguyễn Ái Quốc, ông 
chính thức làm lễ thoái vị. Sau đó, theo yêu cầu của đoàn đại biểu, 
ông nhắc lại điều này ngay tại buổi chiều trước những người nghe 
trong buổi lễ ngắn ngủi trước Ngọ Môn, cổng vào Hoàng thành, 
nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Sau khi nhận ấn hoàng đế, Trần 
Huy Liệu chuyển lời Hồ Chí Minh mời Bảo Đại tới Hà Nội tham gia 
thành lập chính phủ mới. Bảo Đại đồng ý tham dự với tư cách 
thường dân của nước cộng hoà non trẻ. Nói chung, bầu không khí 
quanh lễ tiếp nhận thoái vị có vẻ là hội hè hơn là làm người ta 
kinh sợ, mặc dù một số người dự cũng thấy thất vọng vì nhà vua 
thoái vị, dù hành động này là tự nguyện. 


Không phải tất cả cận thần của Bảo Đại được đối xử lịch sự 
như thế. Hai nhân vật nổi bật chống đối Đảng cộng sản Đông 
Dương, nhà báo - nhà chính trị ôn hoà Phạm Quỳnh, thượng thư 
Ngô Đình Khôi, bị bắt ngay ở Huế và bị hành quyết đầu tháng 
Chín. Ở tỉnh Quảng Ngãi, xa hơn về phía nam, Tạ Thu Thâu một 
Trotskyst lão thành, một trong những người phê phán mạnh mẽ 
Đảng cộng sản Đông Dương, bị Việt Minh bắt và cùng chung số 
phận. 

Ngày 27-8-1945, Hồ Chí Minh họp Uỷ ban Giải Phóng Dân Tộc, 
chẳng bao lâu trở thành chính phủ lâm thời mới, tại Bắc Bộ phủ. 
Theo phong cách ăn mặc riêng, Hồ xuất hiện tại cuộc họp trong 
chiếc áo chàm miền núi, quần soóc nâu sờn, dép cao su, mũ cát. 
Vấn đề bàn trong cuộc họp là thông qua danh sách chính thức tân 
chính phủ và thảo luận lời văn Tuyên Ngôn Độc Lập. Hồ từng ngồi 
làm việc trong căn phòng nhỏ kém ánh sáng phía sau căn nhà trên 
phố Hàng Ngang, đánh máy nhiều lần sửa đi sửa lại bản thảo. Bây 
giờ ông sẵn sàng đưa nó cho các đồng chí của ông xem. Như Hồ 
Chí Minh nói với họ sau này, đây là “những giây phút hạnh phúc 
nhất” đời ông. 

Tại cuộc họp, Hồ đề nghị chính phủ mới nên mở rộng thành 
phần cơ bản bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ tiến bộ 
trong nước và chính sách của chính phủ phải nhằm đạt được sự 
thống nhất rộng rãi trong nhân dân. Đề xuất của ông được nhất trí 
thông qua, vài uỷ viên Việt Minh còn đề nghị từ chức để dành chỗ 
cho những đảng phái chính trị khác. Sau khi Hồ Chí Minh được 
bầu làm chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà, ông tiếp từng thành viên chính phủ mới và quyết định 
trụ sở là Bắc Bộ Phủ. 


Hai ngày sau, đài phát thanh công bố tên những thành viên 


chính phủ mới. Ngoài chức vụ chủ tịch, Hồ Chí Minh kiêm Bộ 
Trưởng Bộ Ngoại Giao. Võ Nguyên Giáp giữ chức Bộ trưởng Nội 
Vụ, Phạm Văn Đồng giữ chức Bộ trưởng Tài Chính, Chu Văn Tấn 
giữ chức Bộ trưởng Quốc Phòng và Trần Huy Liệu giữ chức Bộ 
trưởng Bộ Tuyên Truyền. Những những quan chức cao cấp khác từ 
Đảng Dân Chủ - một đẳng bù nhìn đại diện cho trí thức tiến bộ 
thành lập dưới sự che chở của Mặt trận Việt Minh năm 1944, 
trong số những người bổ nhiệm có một người theo đạo Thiên Chúa 
Giáo, vài nhân sĩ không đẳng phái. Khoảng một nửa bộ trưởng 
trong chính phủ mới là uỷ viên Mặt trận Việt Minh. 

Suốt mấy ngày sau đó, Hồ Chí Minh làm việc miệt mài tại một 
phòng nhỏ ở Bắc Bộ Phủ, chau chuốt bản Tuyên Ngôn Độc Lập dự 
kiến sẽ đọc vào ngày 2 tháng 9. Ông đã chuyển đến ở một biệt thự 
nhỏ trên phố Bonchamps, nhưng vẫn tiếp tục ăn với các đồng chí 
của ông ở phố Hàng Ngang. Giới lãnh đạo đảng quyết định buổi lễ 
sẽ tổ chức tại Quảng trường Puginier, một quảng trường rộng gần 
Phủ Toàn quyền. Thành phố trở lại vẻ sinh hoạt bình thường, mặc 
dù những cuộc biểu tình của nhân dân ủng hộ chính phủ mới diễn 
ra gần như suốt ngày. Cờ đỏ sao vàng bắt đầu tung bay trước nhà 
và cửa hàng, trong khi những đơn vị tự vệ Việt Minh canh gác 
công sở. Người ta gỡ bỏ những miếng che đèn đường từng sử 
dụng để che ánh sáng trong thời gian cuối chiến tranh, khu vực 
buôn bán trở lại sầm uất thay cho bóng tối. Có ít người nước ngoài 
trên đường phố, vì đa số người Pháp bị nhốt sau đảo chính tháng 
3-1945 vẫn chưa được thả khỏi nhà tù và quân đội Tưởng Giới 
Thạch vẫn chưa tới. Quân đội Nhật nói chung ở ngoài mắt công 
chúng, mặc dù trong một vài trường hợp có sự đối đầu giữa những 
đơn vị Nhật và Việt Minh, nhưng tránh được ở phút cuối cùng qua 
những cuộc thương lượng kịp thời. 

Từ mờ sáng ngày 2-9-1945, nhân dân bắt đầu tập trung đông ở 


quảng trường Puginier, sau này đổi tên thành Quảng trường Ba 
Đình. Nhiều năm sau Võ Nguyên Giáp mô tả lại không khí ngày 
hôm đó: 

Hà Nội lộng lẫy trong rừng cờ đỏ. Một thế giới của cờ, đèn lồng và 
hoa. Những lá cờ đỏ tung bay phấp phới trên nóc nhà, cây và quanh 
hồ. 

Cờ đuôi nheo treo dọc đường phố, mang khẩu hiệu bằng các thứ 
tiếng Việt, Pháp, Anh, Trung Quốc và Ngo: “Việt Nam của người Việt 
Nam”, “Đả đảo chủ nghĩa thực dân Pháp”, “Độc lập hay là chết”, 
“Ủng hộ Chính phủ lâm thời”, “Ủng hộ chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Chào 
mừng phái bộ Đồng minh”, v.v... 

Nhà máy, cửa hàng lớn nhỏ tất cả đều đóng cửa. Chợ búa vắng 
tanh... Toàn thành phố, già trễ, đàn ông và đàn bà đổ ra đường... Một 
dòng người đủ mầu sắc chẫy tới Quảng Trường Ba Đình từ tất cả các 
ngả. 

Công nhân trong sơ mỉ trắng, quần xanh đứng thành hàng ngũ, tràn 
đầy mạnh mẽ và tin tưởng... Hàng trăm hàng ngàn nông dân từ ngoại 
thành đồ vào. Tự vệ mang gậy tầm vông, kiếm hoặc hoặc mã tẫu. Một 
số ít người thậm chí mang cả giáo cổ bằng đồng và thanh long đao lẫy 
từ đồ thờ ở chùa chiền. Phụ nữ nông dân ăn mặc quần áo lế hội, một 
số mặc áo tứ thân, vấn khăn vàng, thắt lưng màu hoa lý... 

Sống động nhất là thiếu nhi... Các cháu hành quân từng bước theo 
còi của người phụ trách, hát vang những bài ca cách mạng. 

Chính giữa quảng trường, đội danh dự đứng nghiêmm trong 
nắng hè chói trang, trước một khán đài bằng gỗ mới dựng lên hôm 
trước. Đây là khán đài mà chủ tịch sẽ tự giới thiệu bản thân, giới 
thiệu tân chính phủ và đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Khi giờ lễ 
đến gần, Hồ Chí Minh băn khoăn về bộ quần áo ông sẽ mặc, đề 
nghị các cộng sự tìm bộ quần áo thích hợp cho sự kiện này. Cuối 


cùng ai đấy cho ông mượn bộ quần áo ka-ki và chiếc áo vét cao cổ 
với đôi dép cao su trắng. 

Buổi lễ dự kiến khai mạc lúc 2 giờ chiều, nhưng vì đoàn người 
diễu hành đổ về trên các ngả đường cho nên Hồ Chí Minh và nội 
các đến chậm mấy phút do đoàn xe Mỹ phải khó khăn lắm mới 
vượt qua được biển người. Sau khi tất cả đã lên khán đài, Võ 
Nguyên Giáp tân Bộ trưởng Nội Vụ, giới thiệu Hồ Chí Minh với 
quần chúng. Hồ Chí Minh phát biểu ngắn gọn nhưng đầy xúc động: 

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ 
những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ãy, 
có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. 

Lời bất hù ấy ở trong bằn Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước 
Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới 
đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung 
sướng và quyền tự do. 

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp 
năm 1791 cũng nói: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền 
lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đằng về quyền lợi”. 

Sau đó Hồ Chí Minh miêu tả những tội ác mà chế độ thực dân 
Pháp đã gây ra cho Việt nam, cuối cùng người Việt nam đã phải 
đứng lên đánh đuổi Pháp dành lại độc lập dân tộc. Hồ Chí Minh 
kết luận: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự 
thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam 
quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ 
vững quyền tự do, độc lập ấy”. 

Giữa bài phát biểu, Hồ đã dừng lại hỏi “Tôi nói đồng bào có nghe 
rõ không?” Theo lời Giáp kể, hàng triệu người đã reo lên như tiếng 
sấm “Có”. Buổi lễ kết thúc bằng sự giới thiệu những thành viên 
chính phủ. Võ Nguyên Giáp và Trần Huy Liệu tóm tắt và tuyên thệ 


lời thề độc lập. Sau đó mọi người rời khỏi lễ đài, đám đông giải 
tán, một số người phấn chấn khi phi đội máy bay Mỹ P-38S bay 
qua đầu. Những lễ kỷ niệm Ngày Độc Lập cũng diễn ra tại một 
ngôi chùa và Nhà Thờ Công Giáo. Tối hôm đó, tân chủ tịch gặp gỡ, 
tiếp đoàn đại diện các tỉnh. 

Những công dân Pháp chứng kiến sự kiện này với vẻ lo lắng. Có 
khoảng 15.000 người Pháp sống ở Hà Nội lúc cuối chiến tranh và 
nhiều người đã phòng bị tự vũ trang để chuẩn bị cho những ngày 
khó khăn sắp tới. Có gần 5.000 tù nhân Pháp đang bị giam ở Hoả 
Lò, Patti nói, họ âm thầm chuẩn bị nổi dậy cầm vũ khí khi binh sĩ 
“Nước Pháp Tự do” đổ bộ vào Đông Dương. 

Ngày 3-9-1945, mặc bộ quân phục ka-ki đã sờn, đi đôi giầy vải 
xanh ông thường dùng ở Việt Bắc, chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì 
cuộc họp nội các đầu tiên tại phòng họp ở tầng dưới Bắc Bộ Phủ. 
Đại hội Quốc Dân tổ chức tại Tân Trào đã thông qua một loạt 
những biện pháp - mang tên “mười chính sách lớn” - đã được Tổng 
Bộ Việt Minh thảo ra trước đây. Một số điểm đề cập những hoạt 
động cần thiết phải tăng cường sức mạnh lực lượng vũ trang để 
chuẩn bị cho cuộc chiến đấu trong tương lai với Pháp hoặc với lực 
lượng chiếm đóng Đồng minh, một số điểm khác liên quan tới tới 
vấn đề tạo ra một hệ thống chính trị mới, đưa những biện pháp 
cải thiện kinh tế quốc dân, xây dựng mối quan hệ với những nước 
khác trong khu vực và thế giới thế giới. 

Mở đầu, Hồ Chí Minh giải thích vấn đề cấp bách nhất là nạn đói 
khủng khiếp - đặc biệt, làm sao để giảm bớt được hậu quả nạn 
đói. Dù khủng hoảng có thể giảm bớt đôi chút từ đầu mùa hè do 
vụ lúa chiêm được mùa, nhưng tình hình tệ thêm nữa vào tháng 
Tám, khi nước sông Hồng gây ra lụt lội, ngập úng những cánh 
đồng lúa vùng trũng khắp đồng bằng sông Hồng. Sinh viên các 


trường Đại học Hà Nội tổ chức những đội quân hàng ngày mỗi 
buổi sáng dậy sớm đem chôn những xác chết chất đống trên đường 
phố trong 24 giờ qua. Tại cuộc họp, chính phủ mới đưa ra một loạt 
những biện pháp khẩn cấp chiến đấu với nạn đói, bao gồm một 
chiến dịch khuyến khích nhân dân tiết kiệm, giảm bớt tiêu thụ 
thực phẩm. Để làm gương, Hồ tuyên bố cứ mười ngày, ông nhịn 
ăn một ngày. Số thực phẩm tiết kiệm chia cho người nghèo. Trong 
những tuần lễ sau, chính phủ thông qua một số chính sách bổ xung 
để tiết kiệm gạo và tăng sản xuất. Đất công, chiếm hơn 20 phần 
trăm toàn bộ đất canh tác ở tỉnh Bắc Kỳ và Trung Kỳ, được trưng 
thu chia đều cho dân nghèo từ 18 tuổi trở lên. Cấm làm bún và nấu 
rượu, giảm thuế nông nghiệp sau đó bỏ hoàn toàn, mở các trạm tín 
dụng nông nghiệp tại xã cung cấp cho nông dân tín dụng dễ dàng, 
đất hoang ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ phải được khai phá, trồng trọt. 
Chính phủ cũng chú ý tới một số vấn đề khác. Một trong những 
lo âu đầu tiên của Hồ Chí Minh, như ông bày tỏ tại cuộc họp ngày 
3 tháng 9, trình độ dân trí thấp ở Việt Nam. Theo một nguồn tài 
liệu, năm 1945, 90 phần trăm dân Việt Nam mù chữ, là bản cáo 
trạng chính sách giáo dục của Pháp trong một xã hội nơi tỷ lệ 
người biết đọc biết viết từng có truyền thống cao nhất ở châu Á. 
Bây giờ sắc lệnh ban ra đòi hỏi tất cả người Việt Nam phải biết 
đọc biết viết chữ quốc ngữ trong vòng một năm. Sắc lệnh mang 
ảnh hưởng Nho giáo mạnh mẽ viết: “Ai chưa biết đọc biết viết chữ 
quốc ngữ thì phải học. Vợ học chồng. Em học anh. Già học trễ. Bố mẹ 
học con. Con gái và đàn bà đều phải học chăm chỉ hơn”. Các lớp học 
xoá nạn mù chữ được mở ra để dậy học sinh trong độ tuổi từ thiếu 
nhi đến người già. Dù thiếu giáo viên và cơ sở học hành (nhiều nơi 
chùa chiền, bệnh viện và chợ được biến thành trường học), 
chương trình xoá nạn mù chữ có tác dụng trông thấy: đến mùa thu 
năm 1946, hơn 2 triệu người Việt nam đã được xoá nạn mù chữ. 


Tại cuộc họp nội các, Hồ Chí Minh đưa ra vấn đề chuẩn bị tổng 
bầu cử để thành lập một chính phủ chính thức dựa trên tự do dân 
chủ. Ngày 8 tháng 9, ban hành sắc lệnh tuyên bố cuộc tổng tuyển 
cử bầu ra quốc hội lập hiến sẽ được tổ chức trước, sau hai tháng 
sẽ ban hành dự thảo hiến pháp mới của nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Gộng hoà. Mọi công dân trên 18 tuổi có quyền đi bầu. Các sắc 
lệnh sau này tuyên bố quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tự do 
tín ngưỡng. Ngày 13-10-1945, ban hành sắc lệnh tuyên bố bãi bỏ 
chế độ quan lại truyền thống, thành lập các uỷ ban nhân dân và 
hội đồng nhân dân thông qua bầu cử tại tất cả các tỉnh ở Bắc Kỳ. 

Chính phủ mới tập trung những nỗ lực giải quyết vấn đề kinh 
tế như giảm thuế, cải thiện điều kiện làm việc, chia đất cho người 
nghèo. Bãi bỏ các loại thuế do Pháp đặt ra: thuế đất, thuế thân - 
những khoản thuế này chiếm 3⁄4 thuế thu nhập thương niên của 
chính phủ - bãi bỏ thuế sản xuất muối và rượu, các loại thuế buôn 
bác khác cũng lập tức bị bãi bỏ, đồng thời chính thức cấm tiêu thụ 
thuốc phiện và lao động khổ sai. Công bố ngày làm việc tám giờ và 
người chủ phải cho người làm thuê biết những lý do, báo trước 
một thời gian cho họ trước khi bị sa thải. Ở nông thôn, việc thuế 
đất được lệnh cắt giảm 25 phần trăm và tất cả những món nợ lâu 
năm bị xoá bỏ. 

Tuy nhiên, chính phủ không quốc hữu hoá cơ sở công nghiệp 
hoặc thương mại, không tham vọng chương trình cải cách ruộng 
đất bằng cách tịch thu ruộng đất của người giàu chia cho người 
nghèo. Lúc đó, chỉ có ruộng đất của bọn thực dân Pháp và bọn tay 
sai người Việt mới bị tịch thu. Trong những bài báo và phát biểu 
trong thời gian chiến tranh Thái Bình Dương, Hồ Chí Minh đã nói 
rõ, sau khi cuộc tổng khởi nghĩa thành công, xã hội Việt Nam bước 
vào giai đoạn đầu tiên, tức giai đoạn dân chủ nhân dân theo quá 
trình cách mạng của Lenin. Giai đoạn đó nổi bật là sự thành lập 


chính phủ mặt trận thống nhất mở rộng, đại diện cho khối đoàn 
kết toàn dân và những chính sách cải cách ôn hoà trong kinh tế và 
xã hội. 

Quyết định chính phủ lâm thời thể hiện bộ mặt ôn hoà trước 
nhân dân Việt Nam, một nước cờ mà Hồ Chí Minh và các đồng chí 
của ông tính toán nhằm thu hút sự ủng hộ của tất cả các tầng lớp 
nhân dân để tập trung vào nhiệm vụ then chốt trước sự đe doạ của 
chủ nghĩa đế quốc nước ngoài. Dù những nỗ lực của Hồ nhằm 
tránh xúc phạm những người ôn hoà, tuy nhiên chính phủ không 
phải lúc nào cũng kiểm soát được những phần tử quá khích ở địa 
phương muốn ghi điểm cá nhân hoặc thúc đẩy đấu tranh giai cấp. 
Trong một số trường hợp, những người giàu hoặc hoặc quan lại bị 
đánh, bị bắt hoặc thậm chí bị thủ tiêu. Ở một số làng ở Trung Kỳ 
và Bắc Kỳ, những hội đồng vừa được bầu ra đã tuyên bố ngang 
ngược bãi bỏ những phong tục lễ nghỉ truyền thống và tịch thu tài 
sản của những người giàu. Để tránh phức tạp, chính phủ cử những 
đẳng viên chủ chốt xuống cơ sở để đảo ngược lại những biện pháp 
đó, làm giảm đi tỉnh thần hăng hái của những phần tử cách mạng 
quá khích. 

Trong khi Hồ Chí Minh đang chau chuốt nét bút cuối cùng cho 
bản Tuyên Ngôn Độc lập, thì những đơn vị đầu tiên quân Tưởng 
Giới Thạch vượt qua biên giới, đang tiến về Hà Nội. Dưới mắt 
nhiều người Việt Nam, quân Tưởng là một lũ khố rách áo ôm, bộ 
quân phục màu vàng lôi thôi, rách rưới, đồ dùng của họ treo lủng 
lẳng ở hai đầu đòn gánh đặt trên vai, chân sưng do bệnh phù 
thũng vì thiếu dinh dưỡng. Nhiều người trong số họ mang theo vợ 
con. 

Đó không phải là đám lính thiện chiến của quân đội Quốc Dân 
Đảng. Vì những lý do chính trị, Tưởng Giới Thạch đã bỏ kế hoạch 


sử dụng đám lính thiện chiến ở tỉnh Quảng Tây của Trương Phát 
Khuê làm lực lượng chính chiếm đóng Đông Dương. Tưởng Giới 
Thạch chỉ thị Lư Hán, tư lệnh tỉnh Vân Nam, cử Quân Đoàn I xuôi 
sông Hồng về Hà Nội. Trong khi đó, tướng Tiêu Văn, người đỡ đầu 
Hồ Chí Minh một vài tháng trước đây ở Liễu Châu, chỉ huy những 
đơn vị tỉnh Quảng Tây của Trương Phát Khuê vượt biên giới tại 
Lạng Sơn. Lư Hán được bổ nhiệm làm tư lệnh lực lượng chiếm 
đóng, khoảng 180.000 quân, còn Tiêu Văn được cử làm cố vấn 
chính trị. Trong hành trang của họ có Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng 
Khanh và những thành viên khác phong trào dân tộc chủ nghĩa 
sống lưu vong nhiều năm ở nam Trung Hoa. 

Ngày 9 tháng 9, bộ phận chính của quân đội tướng Lư Hán vào 
Hà Nội. Archimedes Patti miêu tả cảnh này: 

Suốt đêm, quân Lư Hán đồ vào thành phố. Chúng tôi nghe rõ tiếng 
bước chân, tiếng động cơ rồi tiếng quát tháo. Sáng hôm sau, đập vào 
mắt chúng tôi là một cảnh tượng gây sốc thực sự. Chất lượng “quân 
đội” Trung Hoa biến đổi một cách thằm hại. Các đơn vị “tỉnh nhuệ” 
hôm qua đã biến thành đội quân “thổ phÏ”. 

Tôi chứng kiến cảnh tượng trên khắp phố xá là cảnh hỗn loạn, lính 
Tàu đi lại lang thang vô mục đích. Trên các hè phồ, lề đường, vườn 
hoa, ngồn ngang quân lính và thân nhân của của họ, các dụng cụ gia 
đình lẫn lộn với quân trang quân dụng. Một số đám đang đun chè 
uống, xếp đồ đạc, thậm chí giặt giữ. 

Đối với Hồ Chí Minh, bề ngoài của đội quân này không quan 
trọng bằng mục đích của nó. Vẻ ngoài họ được cử đến để chấp 
nhận sự đầu hàng quân đội Nhật Bản, bảo vệ luật pháp, lập lại trật 
tự ở Đông Dương cho tới khi chính quyền dân sự mới thành lập. 
Nhưng chính phủ Trùng Khánh đã nhìn thấy trước chính phủ nào 
ở Đông Dương, Trung Hoa đóng vai trò gì tại đó sau hậu chiến? Dù 


tại Hội nghị Cairo năm 1943, Tưởng Giới Thạch đã hứa với tổng 
thống Roosevelt, Trung Hoa không có ý định chiếm Việt Nam, hình 
như ngay hồi ấy đã có nghỉ ngờ chính phủ Tưởng Giới Thạch định 
thao túng tình hình địa phương để duy trì ảnh hưởng ở Việt Nam. 
Tiếp theo chính quyền chiếm đóng Trung Hoa phản ứng như thế 
nào đối với những dã tâm của Pháp khôi phục sự cai trị thuộc địa 
ở Việt Nam dưới chính quyền của họ? Dù một số sĩ quan quân đội 
Trung Hoa, như tướng Trương Phát Khuê, có tư tưởng chống Pháp, 
nhưng những người khác có thể bị mua chuộc để tiến hành thoả 
hiệp với Pháp để mở rộng lợi ích của Trung Hoa. Đây là mối quan 
tâm Hồ Chí Minh đã bày tỏ với Patt trong cuộc gặp ngày 
26-8-1945. 

Thậm chí trước khi phát động Cách mạng tháng Tám, giới lãnh 
đạo đẳng đã tính đến việc nên bàn bạc với Đồng Minh như thế 
nào. Tại cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương Đẳng tại Tân Trào 
giữa tháng Tám, Hồ Chí Minh đã giải thích cho các đồng chí của 
ông về sự phức tạp của vấn đề và chính phủ lâm thời tương lai 
phải lợi dụng khai thác những mâu thuẫn trong Đồng Minh để 
giành thuận lợi cho mình. Trong bước đó, ông phân tích thấu đáo 
tình hình thế giới theo quan điểm của ông và điều đó sẽ có tác 
động ra sao tới cách mạng Việt Nam. Theo quan điểm của Hồ, 
nguy hiểm nhất là Liên minh Pháp - Tưởng. Pháp khát khao khôi 
phục lại địa vị cai trị thuộc địa, còn Tưởng âm mưu giành lấy 
quyền kiểm soát Bắc Việt Nam hoặc ủng hộ đám người quốc gia 
chủ nghĩa thân Trung Hoa để cướp chính quyền ở Hà Nội. Ông tiên 
đoán những mâu thuẫn trong Đồng Minh sẽ dẫn đến hai hướng 
khác nhau: Thứ nhất, những khác biệt xuất hiện một bên giữa Mỹ 
- Tưởng và bên kia Anh - Pháp đối với việc Pháp thèm khát khôi 
phục chính quyền thuộc địa. Ông nói, đây là yếu điểm Việt Nam 
cần khai thác. Mặt khác, nếu căng thẳng giữa Đồng Minh và Liên 


Xô tăng lên, có thể khiến Mỹ và Anh quay sang ủng hộ Pháp, cho 
phép họ trở về Đông Dương. 

Trong hoàn cảnh này, Hồ Chí Minh đề xuất chia Đồng Minh 
thành hai phần riêng biệt, hai chiến thuật khác nhau để ứng phó 
với từng bên. Ông giải thích, đối với Pháp “Chúng ta phải tránh 
xung đột quân sự, nhưng khi họ kéo tới, chúng ta cần phải lãnh đạo 
quần chúng biểu tình chống lại mưu đồ của Pháp khôi phục quyền lực 
của họ ở Đông Dương”. Đối với Anh và Tưởng, nên có cách thích 
hợp để tránh đụng độ với lực lượng của họ, phát triển quan hệ 
hữu nghị với cả hai chính phủ, nhưng nếu họ xâm phạm chủ 
quyền chính phủ lâm thời thì cần phải huy động quần chúng đòi 
độc lập dân tộc. Đặc biệt, điều quan trọng phải tránh chiến đấu 
đơn độc, cái đó chỉ có lợi cho Pháp và bọn tay sai bán nước mà 
thôi. 

Dựa trên chính sách đó, chính phủ mới đã hết sức mềm dẻo với 
Tưởng. Khi Tiêu Văn, người có thời bảo trợ Hồ Chí Minh, đến Hà 
Nội làm cố vấn chính trị cho tướng Lư Hán, Hồ thận trọng bày tỏ 
khát khao chính phủ ông cộng tác với chính quyền Trung Hoa. Để 
giảm thiểu nguy hiểm do những đụng độ quân sự giữa những đơn 
vị quân đội Việt Nam và Trung Hoa, Việt Nam Giải Phóng Quân 
được đổi tên thành Vệ Quốc Quân, quân đội của Võ Nguyên Giáp 
rút ra khỏi Hà Nội, đồng thời cẩn thận bố trí lại các đơn vị khác 
đóng ở thủ đô để tránh xung đột. Khi tướng Lư Hán đến Hà Nội 
ngày 14-9-1945, chính phủ không phản đối ông chiếm Phủ Toàn 
quyền từ tay Pháp làm đại bản doanh. Thất thế, Sainteny và tuỳ 
tùng buộc phải chuyển đến một biệt thự gần Ngân hàng Đông 
Dương, khi đó vẫn do Nhật chiếm. 

Một khó khăn tiềm ẩn giữa chính phủ và quân Tưởng là đối xử 
như thế nào đối với những chính khách quốc gia chủ nghĩa Việt 


Nam theo chân quân Tưởng đến Hà Nội. Trên đường từ biên giới 
về Hà Nội, một số chính khách đã âm mưu chiếm những trụ sở Uỷ 
ban Nhân dân Cách mạng địa phương, nên chính phủ phải cử phái 
viên tới các tỉnh biên giới chỉ thị những đơn vị quân đội địa 
phương và cán bộ chính quyền tránh va chạm với đám người mới 
đến. Chân ướt chân ráo đến Hà Nội, Nguyễn Hải Thần cùng cộng 
sự của ông ở cùng một khu phố, âm mưu thành lập một “vùng tự 
trị”, làm căn cứ kích động chống lại chính phủ mới. 

Trong đầu Hồ Chí Minh hiểu rõ Mỹ có thể đóng vai trò then 
chốt trong ván cờ gạt những đối đầu của các thế lực trên thế giới 
và ông tìm cách tận dụng mọi cơ hội từ mối quan hệ lỏng lẻo ông 
đã gây dựng với Cơ quan Tình báo Chiến lược vào mùa xuân năm 
1945. Nhưng Hồ cần phải hiểu, những cố gắng của ông mang lại 
kết quả rất nhỏ nhoi. Giữa tháng 8 -1945, ông viết bức thư cuối 
cùng cho Charles Fenn, bạn ông và người cộng tác với Văn Phòng 
Trợ Giúp Không Lực Mặt Đất đang chuẩn bị trở về Mỹ. Ông nhấn 
mạnh, thật hạnh phúc cho tất cả mọi người khi chiến tranh kết 
thúc, nhưng cẩm thấy rất buồn khi những người bạn Mỹ đã nhanh 
chóng bỏ rơi ông. Ông nói “Và việc họ ra đi có nghĩa là những mối 
quan hệ giữa các ông và chúng tôi sẽ xấu đi”. 

Nhìn lại sự việc, nhận xét của Hồ tổ ra ông đã có con mắt nhìn 
xa trông rộng, họ hoàn toàn biết Hồ đã hiểu về thực chất thế giới 
và những chính sách trong tương lai của Mỹ. Khi chiến tranh Thái 
Bình Dương chấm dứt, Hồ nhìn nước Mỹ như là một yếu tố trụ cột 
nhưng bí hiểm đối với cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc của 
ông. Là nước tư bản, Mỹ sẽ chống lại cách mạng thế giới trong 
tương lai. Mặt khác, tổng thống Roosevelt trong thời gian chiến 
tranh Thái Bình Dương thể hiện người có quyền lực lớn nhất, cất 
tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ việc giải phóng các dân tộc bị áp bức 
châu Á, châu Phi và Hồ có lẽ tưởng Roosevelt sẽ tiếp tục giữ quan 


điểm ấy sau khi kết thúc chiến tranh. 

Quan điểm của Hồ giờ đây về tính hai mặt của Mỹ, vừa bật đèn 
xanh cho quyền tự do con người và vừa là một thành trì của chủ 
nghĩa tư bản toàn cầu, đã được thể hiện sinh động trong nghị 
quyết Ban Chấp hành Trung ương Đẳng thông qua tại Tân Trào vào 
giữa tháng 8-1945. Một mặt, Hồ cảm thấy việc Mỹ không ưa chủ 
nghĩa thực dân châu Âu có thể mang lại thuận lợi cho cuộc đấu 
tranh của Đảng ngăn cản Pháp chiếm quyền lực ở Đông Dương. 
Mặt khác, nếu mâu thuẫn giữa chính quyền các nước tư bản chủ 
nghĩa và Liên Xô tăng lên, Washington có thể nhượng bộ Paris để 
tranh thủ Pháp cố gắng cản trở sự lan rộng của chủ nghĩa cộng 
sản. 

Khi Harry S. Truman lên làm tổng thống sau khi Roosevelt qua 
đời tháng 4-1945, ông ngầm từ bỏ những cố gắng Roosevelt ngăn 
cẩn phục hồi quyền lực Pháp ở Đông Dương. Tại hội nghị San 
Francisco thành lập Liên hiệp Quốc tháng 5-1945, quan chức Mỹ 
thể hiện họ không chống đối Pháp trở lại Đông Dương sau khi kết 
thúc chiến tranh. Sự thay đổi chính sách đó đã bị các chuyên viên 
Vụ châu Á thuộc Bộ Ngoại Giao phẩn đối, nhiều người trong số họ 
thiện cảm với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam giành độc lập 
dân tộc. Nhưng Vụ châu Âu lập luận, việc Mỹ chống đối chủ 
quyền của Pháp ở Đông Dương có thể làm phức tạp mối quan hệ 
với Paris sau chiến tranh - trong khi sự căng thẳng giữa Moscow và 
Washington đang tăng lên ở châu Âu - thì quan điểm của họ thắng 
thế. Tháng 3-1945, Charles De Gaulle, cầm đầu “Nước Pháp Tự 
do”, cố gắng xoa dịu những lo âu của Mỹ bằng cách hứa hẹn, sẽ có 
“quyền tự trị tương xứng với tiến bộ và thành quả”. Tại San 
Francisco, đại diện Mỹ đáp lại bằng cách tuyên bố, Washington sẽ 
không thúc ép đưa Đông Dương vào sự uỷ thác quản trị quốc tế. 
Dù vậy, để chiều lòng quan điểm của những chuyên viên Vụ châu 


Á Bộ Ngoại Giao, chính quyền “phải bão đẫm có những biện pháp 
tiến bộ cho chính phủ tự trị của tất cả các dân tộc mong muốn độc lập 
thực sự hoặc sát nhập vào liên bang tuỳ theo hoàn cảnh và khả năng 
của dân tộc đó đảm đương trách nhiệm này”. 

Cuối tháng 8-1945, ngay lúc Việt Minh đang củng cố chính 
quyền ở Hà Nội, De Gaulle gặp Truman tại Nhà Trắng. De Gaulle 
bác bỏ đề nghị của Truman trao trả độc lập cho Đông Dương, viện 
cớ, bất kỳ những tuyên bố công khai sẽ chỉ là “hứa suông”. De 
Gaulle cam đoan với Mỹ, chính phủ Pháp sẽ có những bước đi 
thích hợp để cuối cùng đưa tới chính phủ tự trị của các dân tộc 
trong khu vực này. Vài ngày sau, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Mỹ 
không phản đối Pháp đòi lại chủ quyền ở Đông Dương. Không 
may, tin về quyết định này mãi đến tận tháng 10-1945 mới đến tai 
Trùng Khánh. Do đó, Archimedes Patti và những người Mỹ khác 
đến Hà Nội chẳng nhận được chỉ thị chính thức nào của Đại sứ 
quán Mỹ tại Trùng Khánh về tương lai chính sách của Mỹ trong 
khu vực này. 

Không biết Patti có biết gì hơn mình về chính sách hiện thời của 
Mỹ, Hồ Chí Minh cố gắng làm yên lòng Pattti. Trong cuộc gặp Patti 
ngày 26-8-1945, Hồ trình bày những mưu toan của Tưởng ở Đông 
Dương, cũng như những mưu toan của Pháp. Sau đó, ngày 
1-9-1945, Hồ lại gặp Patti phàn nàn, nhiều quan chức Mỹ không 
hiểu Tưởng và Pháp đang có ý định làm gì ở Đông Dương. Để xua 
tan nghỉ ngờ của Mỹ về xu hướng tư tưởng của chính phủ mình, 
một lần nữa ông phủ nhận Mặt trận Việt Minh do Đảng cộng sản 
Đông Dương thống trị và nói chính phủ ông sẵn sàng chấp nhận 
một hình thức độc lập tối thiểu từ Pháp (trong bức điện tín mô tả 
về cuộc gặp, Patti trích dẫn lời Hồ chỉ yêu cầu “độc lập có giới hạn, 
thoát khỏi thống trị Pháp, quyền được sống như một dân tộc tự do 
trong đại gia đình các dân tộc và sau cùng là quyền được bàn bạc trực 


tiếp với thế giới bên ngoài”). Để khích lệ, Hồ nói với Patti, Việt Nam 
rất cần đầu tư và sự giúp đỡ của Mỹ, vui lòng dành cho Mỹ những 
nhượng bộ đặc biệt trong quyền lợi thương mại ở Việt Nam. 

Theo ý kiến cá nhân, Patti (có lẽ giống như bất cứ người Mỹ 
nào gặp Hồ trong những ngày gần kết thúc chiến tranh) đều có 
thiện cảm với Hồ Chí Minh và tân chính phủ, nhưng Patti chỉ làm 
việc trong giới hạn liên quan tới nhiệm vụ của ông trong những 
nhập nhằng chính sách của Mỹ, vì thế không dám hứa hẹn điều gì. 
Một chuyến đi ngắn tới Côn Minh đầu tháng 9-1945 cũng không 
làm dịu mối quan tâm của Patti. Richard Heppner, thủ trưởng Cơ 
quan Tình báo Chiến lược bất bình việc Patti thiện chí làm trung 
gian trong những cuộc tranh cãi Pháp - Việt Minh và ra lệnh cho 
ông kiềm chế những hoạt động chính trị tương lai. Bỏ lại những 
kế chước của mình, Hồ Chí Minh quyết định quay sang Tưởng. Khi 
tướng Tiêu Văn gặp ông đầu tháng 9-1945, nhắc khéo nên bổ xung 
thêm những lãnh tụ không cộng sản vào chính phủ lâm thời, Hồ 
đáp lại, mục tiêu cuối cùng của ông là “dân chủ hoá” chính phủ 
nhưng cuộc bầu cử đó có thể được tiến hành cuối năm. 

Trong khi Hồ Chí Minh và các đồng sự đang cố gắng bảo vệ 
chính phủ non trẻ ở Hà Nội thì ở phía Nam phải đối mặt với nhiều 
đe doạ trực tiếp. Sau sự kiện cướp chính quyền ầm ï tại Sài Gòn 
ngày 25-8-1945, tình hình tại đó bắt đầu đi vào ổn định, khi Uỷ 
ban Nam Bộ, do Trần Văn Giàu lãnh đạo, cố gắng củng cố quyền 
lực chuẩn bị đối phó cho việc lực lượng chiếm đóng Anh sắp kéo 
vào. Vài ngày sau, Hoàng Quốc Việt đến Sài Gòn với tư cách đại 
diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông khuyên Giàu tránh 
những hành động khiêu khích hay bất cứ sự đối đầu nào với quân 
đội Anh khi họ tới. Nhưng vị thế của Giàu khá tế nhị. Ông buộc 
phải chia sẻ quyền lực của Uỷ ban cho những đại diện đẳng phái 
đối địch, những người này không những luôn luôn nghỉ ngờ bản 


chất của Việt Minh mà còn rình rập thời cơ tố cáo Việt Minh thoả 
hiệp với quân thù. Bất chấp sự có mặt của Hoàng Quốc Việt, Giàu 
và các đồng sự coi như vẫn còn bị mất sự lãnh đạo của Đảng từ 
Hà Nội, buộc phải tự quyết định theo đường lối riêng làm cho tình 
hình càng tồi tệ hơn. 

Chỉ khi gặp Hoàng Quốc Việt họ mới biết nhân vật bí ẩn Hồ Chí 
Minh chính là Nguyễn Ái Quốc. Từ lâu đã quen tự quyết định tình 
hình, những người lãnh đạo phía Nam không nhiệt tình với những 
đề xuất của Hoàng Quốc Việt, đôi khi coi như là mệnh lệnh. 
Ngược lại, Hoàng Quốc Việt, một lãnh tụ xuất thân từ phong trào 
công nhân, tư tưởng chính trị cứng nhắc, có lẽ nhìn Giàu và hội 
của Giàu như những kẻ phiêu lưu tiểu tư sản đã bị nhiễm lối sống 
của tư bản Sài Gòn. Sự chia rẽ giữa Xứ uỷ hai miền từ cuối những 
năm 1930 nay càng trở nên căng thẳng giữa hoàn cảnh hai vùng 
trước và sau Cách mạng tháng Tám. 

Ngày 2-9-1945, dân chúng tập hợp đông đảo phía trước dinh 
Norodom ở trung tâm Sài Gòn mừng Ngày Độc Lập và nghe đài 
phát thanh truyền bài phát biểu của Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Nhưng 
căng thẳng giữa người Việt và Pháp kiều ở thành phố này lên rất 
cao. Đoàn người biểu tình bắt đầu tuần hành trên phố Catinat, một 
phố buôn bán sầm uất nối từ nhà thờ đến sông Sài Gòn, bất thình 
lình có tiếng súng nổ vang ở sân phía trước nhà thờ. Đám đông bị 
kích động, nhiều thanh niên nổi giận xông vào những toà nhà gần 
đó tìm kể bắn tỉa người Pháp. Thế là mọi việc trở nên hỗn loạn 
không thể kiềm chế. Cha Tricoire, quản trị nhà thờ, trúng đạn chết 
ngay tại thềm cửa nhà thờ. Được cổ vũ bởi sự quá khích, bạo lực 
lan ra, nhà cửa bị đập phá, cửa hàng bị cướp bóc, đám quá khích 
tràn ra đường phố tìm người Âu đánh đập. Kết thúc “Chủ nhật 
đen” - báo chí Pháp đặt tên - với bốn người chết và hàng trăm 
người bị thương. 


Suốt mấy ngày sau, Trần Văn Giàu kêu gọi đồng chí của mình 
duy trì kỷ luật, kiềm chế tránh bị lôi kéo vào những hành động 
manh động, nhưng những người dân tộc chủ nghĩa và nhóm 
Trotskyst chỉ rình khai thác những sơ suất của Việt Minh để trục 
lợi. Đối lập với Việt Minh là hai giáo phái Cao Đài và Hoà Hảo, cả 
hai giáo phái bắt nguồn và sinh sôi nảy nở trên đồng bằng Mekong 
từ đầu thế kỷ XX. Thuyết pháp hổ lốn về bản chất và hăng hái duy 
trì quyền lực với đám tín đồ, hai giáo phái thu nạp vài trăm ngàn 
giáo dân, cũng ra sức củng cố quyền lực trong khu vực hoạt động 
của mình, chống lại sự bành trướng của Việt Minh. 

Ngày 12-9-1945, những đơn vị đầu tiên lực lượng chiếm đóng 
Anh, chủ yếu sư đoàn Gurkhas, một vài lính Pháp, tới sân bay Tân 
Sơn Nhất. Thiếu tướng Tư lệnh Anh, Douglas Gracey, ngày hôm 
sau cũng tới. Dáng khắc khổ, với bộ ria mép, Gracey là đặc trưng 
cho các vị tướng Anh. Ông là con trai của một viên chức thực dân 
ở Ấn Độ, tốt nghiệp học viện quân sự Sandhurst. Sư đoàn 20 Ấn 
Độ của ông vừa chiến thắng chống quân Nhật ở Burma. Gracey đã 
có nhiều thời gian trong đời binh nghiệp ở các xứ thuộc địa và ông 
được binh sĩ (người Á châu) kính trọng vì lòng dũng cẩm và sự 
công bằng. Có về như Gracey là sự bổ nhiệm hoàn hảo cho nhiệm 
vụ tiếp quản sự đầu hàng của Nhật và duy trì luật pháp tại Đông 
Dương cho tới khi đạt được sự dàn xếp chính trị. 

Tuy nhiên ngay từ những ngày đầu ông đã gặp phải những vấn 
đề lớn. Đầu tiên là thiếu kinh nghiệm xử lý chính trị, xuất phát từ 
nguồn gốc gia đình. Do phục vụ lâu trong quân ngũ Anh, Gracey 
coi việc các dân tộc châu Á phải bị cai trị là đương nhiên. Thêm 
nữa, nhiệm vụ được giao cũng không rõ ràng. Khi ở Rangoon, ông 
được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh tất cả lực lượng bộ binh Đồng 
Minh ở nam Đông Dương từ vĩ tuyến 16 trở xuống, nhưng trên 
đường tới Sài Gòn, trung tướng William J. Slim, Tổng tư lệnh lực 


lượng bộ binh Anh ở chương trình Đông Nam Á đã thay đổi mệnh 
lệnh gửi ông. Gracey được lệnh duy trì luật pháp và trật tự chỉ ở 
những vùng trọng yếu của Đông Dương, trừ khi nhà cầm quyền 
Pháp hoặc tướng Louis Mountbatten, Tư lệnh tối cao Bộ Tư Lệnh 
Đồng Minh ở Đông Nam Á (SEAC) yêu cầu. Trụ sở Bộ Tư Lệnh 
Đồng minh tại Ceylon, chỉ huy các hành động Đồng Minh tại nhiều 
khu vực này trong chiến tranh Thái Bình Dương. Hàm ý của tướng 
Slim trao lại nửa phía nam Đông Dương cho Pháp. 

Những điều kiện tại Sài Gòn khi Gracey tới cũng không thuận 
lợi. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, vấn đề then chốt duy trì luật pháp 
và trật tự không còn nữa. Cảnh sát Việt Nam tuần tra thành phố 
bây giờ không biết phụng sự cho ai. Ngày 8-9-1945, Trần Văn Giàu 
kêu gọi dân chúng địa phương bình tĩnh và sự cộng tác Uỷ ban 
Nam Bộ, ngay lập tức bị các thành viên dân tộc chủ nghĩa phê 
phán, ngay cả một số thành viên của đảng, cũng nghỉ ngờ ông là 
“tay sai” của Pháp. Ngày hôm sau, Uỷ ban này tái cơ cấu, Giàu từ 
chức chủ tịch nhường chỗ cho Phạm Văn Bạch, một người dân tộc 
chủ nghĩa. Thành phần của Uỷ ban được mở rộng, Việt Minh chỉ 
chiếm 4 trong 13 chỗ. Ngày 12-9-1945, tù binh Pháp được lính 
Pháp đi theo Gracey giải cứu ùa ra đường, đập phá cướp bóc cửa 
hiệu và tấn công những người Việt nam. Kinh hãi trước tình cảnh 
hỗn loạn tại Sài Gòn, Gracey chỉ còn cách duy nhất ông có thể làm 
được, ra lệnh quân đội Nhật Bản tước vũ khí của tất cả những 
người Việt Nam, đuổi Uỷ ban Nam Bộ ra khỏi dinh Toàn quyền. Bộ 
chỉ huy Anh tuyên bố quân đội Anh sẽ duy trì luật pháp và trật tự 
cho đến khi chế độ thực dân Pháp được phục hồi. 

Nhận chỉ thị từ Hà Nội tránh quân đội Anh tìm cớ can thiệp 
mạnh hơn, Trần Văn Giàu và những uỷ viên Uỷ ban Nam Bộ tìm 
cách ngăn cản bùng nổ xung đột, nhưng để phòng ngừa Giàu bắt 
đầu rút những những đơn vị Việt Minh chủ lực ra khỏi thành phố. 


Trong suốt mấy ngày sau, lực lượng Gracey bắt đầu quét sạch quân 
“phiến loạn” ra khỏi những vị trí trọng yếu. Trong khi đó, Trần 
Văn Giàu và những uỷ viên Uỷ ban Nam Bộ tìm cách thoả hiệp với 
Jean Cedile, đại diện cao cấp Pháp ở Nam Kỳ. Cedile, vừa nhảy dù 
xuống Nam Kỳ ngày 22-8-1945, một người có quan điểm chính trị 
tự do và ôn hoà, nhưng những cuộc hội đàm cũng chẳng đi đến 
đâu. Cedile yêu cầu, tương lai chính trị của Đông Dương chỉ được 
thảo luận sau khi chế độ cai trị thực dân Pháp được khôi phục lại, 
còn Giàu khăng khăng việc này phải được làm trước khi Pháp công 
nhận nền độc lập dân tộc Việt Nam. Những cuộc thương lượng 
tiếp theo vào tháng 9-1945 theo sắp đặt của trung tá Mỹ Peter 
Dewey, người giống hệt Patti, cả hai bên đều cứng rắn không thể 
thoả hiệp được. Như nhà ngoại giao Pháp Bernard de Folin nhận 
xét, đây là của đối thoại của bọn điếc. 

Đến giữa tháng 9-1945, Phạm Văn Bạch, tân chủ tịch Ủy Ban 
Nam Bộ cho rằng các cuộc đàm phán với Pháp vô nghĩa, ông kêu 
gọi tổng bãi công vào ngày 17-9-1945. Ngay lập tức Gracey ra lệnh 
thiết quân luật, thả tất cả quân Pháp (chủ yếu lính lê dương), 
trang bị vũ khí cho họ, ra lệnh lập lại trật tự. Đụng độ đã xảy ra 
giữa quân Việt Nam và Pháp, tình hình nóng lên. Đêm 22-9-1945, 
Cedile ra lệnh cho quân Pháp chiếm lại tất cả các vị trí trọng yếu, 
đuổi Uỷ ban ra khỏi trụ sở mới là toà Thị Chính Sài Gòn. Sáng hôm 
sau, 22.000 người Pháp hân hoan biết rằng Sài gòn lại dưới quyền 
cai trị của họ. Người Pháp tràn ra đường phố đánh đập bất cứ 
người Việt nam nào bất kể trẻ già, trai, gái chúng gặp trên đường. 
Hàng trăm, có lễ hàng ngàn người bị thương. 

Đại tá Dewey, đại diện cao cấp Mỹ tại Sài Gòn, kinh hãi trước 
hành động kiên quyền của Cedile. Dewey tốt nghiệp Đại học Yale, 
từng là nhà báo tờ Chicago Daily News, được Cơ quan Tình báo 
Chiến lược tuyển dụng năm 1943 và phục vụ ở chiến trường châu 


Âu. Dewey, 28 tuổi, con trai đại sứ Mỹ tại Pháp, nói thành thạo 
tiếng Pháp nhưng có quan điểm chống chính sách thuộc địa giống 
như Archimedes Patti ở Hà Nội. Dewey tức tốc tới đại bản doanh 
quân Anh để phàn nàn với Gracey, nhưng viên tướng này từ chối 
tiếp Dewey. Thực vậy, Gracey đổ lỗi cho những lộn xộn mới đây 
tại Sài Gòn là do những hoạt động của nhóm Cơ quan Tình báo 
Chiến lược mà ông gán cho là “rõ ràng có ý đồ lật đổ”, yêu cầu 
Dewey phải rời Đông Dương càng sớm càng tốt. Nhưng đồng ý rút 
quân Pháp ra khỏi đường phố, chuyển nhiệm vụ duy trì luật pháp 
và trật tự hoàn toàn cho quân Nhật. 

Mãi đến tận lúc đó, đại diện Việt Minh tại Sài Gòn mới nhận ra 
những hoạt động quá khích, như đã xảy ra trong vụ “Chủ Nhật 
đen” ngày 2-9-1945, không phải là một phần của giai đoạn đầu của 
cách mạng Việt Nam, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng những 
lệnh đó đã bị phớt lờ. Ngày 24-9-1945, vài trăm người Việt Nam 
vũ trang, chủ yếu Cao Đài và Bình Xuyên cùng nhóm tội phạm địa 
phương tại Sài Gòn, tràn vào khu phố Heraut người Pháp sinh 
sống, hô lớn “giết hết bọn Tây”. Dù xung quanh được quân Nhật 
gác, nhưng hơn 150 người Âu châu bị thẩm sát, phần đông phụ nữ 
và trể em, trong khi quân đội Nhật Bản khoanh tay đứng nhìn. Một 
trăm người Pháp bị lôi đi mất tích. Bạo lực lan ra cả nông thôn 
xung quanh, ở đó những vụ bạo động của nông dân tàn phá nhiều 
trang trại, cướp và chia đất của những người giầu, giết một vài địa 
chủ. 

Lúc này Trần Văn Giàu không còn tin tưởng vào khả năng của 
mình đưa đến thoả hiệp nữa. Lo sợ những đối thủ dân tộc chủ 
nghĩa sẽ chiếm vai trò lãnh đạo phong trào, ông kêu gọi một cuộc 
tổng bãi công mới, ra lệnh cho các đồng chí của ông bao vây thành 
phố. Chiến luỹ được dựng lên ngăn cẩn người Pháp ra khỏi Sài 
Gòn và ngăn người Việt Nam từ ngoài vào. Trong bức điện gửi 


Patti ở Hà Nội, Dewey (miêu tả sự bất ổn tại Sài Gòn là “chiến 
tranh cận kề”) nói rằng “Nam Kỳ đang bùng cháy”, yêu cầu người 
Mỹ “cần hoạt động ở Đông Nam Á”. Chiều hôm sau, trên đường ra 
sân bay, ông bị trúng đạn khi ngồi xe Jeep tại một chiến luỹ ở 
thành phố và chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, trụ sở Cơ quan Tình 
báo Chiến lược gần đó cũng bị những đơn vị Việt Nam tấn công 
suốt vài giờ, chỉ chấm dứt khi binh sĩ sư đoàn Gurkhas của Gracey 
đến giải cứu. 

Cái chết của Đại tá Dewey, quân nhân Mỹ đầu tiên chết ở Việt 
Nam, gây nên những lời buộc tội lẫn nhau. Người ta đổ lỗi cho cả 
hai phía. Một cuộc điều tra của nhóm Cơ quan Tình báo Chiến 
lược kết luận, không có bằng chứng nào về âm mưu độc ác chống 
Dewey do người Mỹ hoặc do Việt Minh. Trên thực tế, người Mỹ tại 
Sài Gòn lúc đó tin rằng người Việt Nam nhìn họ khác hẳn với 
những người phương Tây, có nhiều thiện cảm với nguyện vọng 
giành độc lập dân tộc. Trách nhiệm riêng cho vụ này thuộc về 
tướng Gracey, vì Gracey đã từ chối cho phép Dewey cắm cờ Mỹ 
trên xe Jeep của mình, lập luận, ông không phải là sĩ quan được 
hưởng quyền cắm cờ trên xe. Đây là sự đổ máu đáng buồn giữa 
Gracey và phái bộ Mỹ tại Sài Gòn. Các sĩ quan Cơ quan Tình báo 
Chiến lược kết luận sự cố này có lẽ do nhầm lẫn, binh sĩ Việt Nam 
cho rằng xe Jeep chở lính Pháp. Khi nghe Patti thông báo, Hồ Chí 
Minh buồn rầu, ông viết một thư riêng gửi tổng thống Truman, 
bầy tỏ sự đáng tiếc xảy ra. 

Sự cố này cũng đem lại những hậu quả cho Bộ Tư Lệnh Anh ở 
Đông Nam Á. Báo chí đưa tin tình hình tại Sài Gòn làm hại thanh 
danh vai trò của lực lượng gìn giữ hoà bình của Anh ở Đông 
Dương. Bực mình về những sự kiện cuối tháng 9-1945, Thượng 
nghị sĩ Mountbatten gặp Cedile và tướng Gracey ở Singapore, ra 
lệnh cho họ phải thu xếp một cuộc ngừng bắn, chấm dứt những 


xung đột đang lan rộng. Ông khiển trách Gracey vì cố áp dụng luật 
pháp và trật tự một cách bừa bãi ở Nam Kỳ, đã từ chối thương 
thuyết với nhà cầm quyền Việt Nam. Nhưng ý kiến của 
Mountbatten không làm cho tình hình dịu đi, do xuất hiện cả hai 
phía. Đầu tháng 11-1945, quân Pháp dưới sự chỉ huy của tướng 
Henri Leclerc bắt đầu tới Sài Gòn, vài ngày sau - Pháp kiều ở thành 
phố này ăn mừng tại sân thể thao Cercle Sportif nằm ngay phía sau 
Phủ Toàn quyền - Gracey ký thoả thuận trao lại quyền cai trị cho 
người Pháp ở toàn bộ phía nam Đông Dương kể từ vĩ tuyến 16 trở 
xuống. 

Ngày 10-10-1945, lực lượng Trần Văn Giàu tấn công quân Pháp 
và Anh tại sân bay Tân Sơn Nhất và trạm kiểm soát trên đường vào 
thành phố. Trong vài tuần lễ sau, những đơn vị quân đội còn lại 
Việt Minh và những nhóm dân tộc chủ nghĩa khác bị Pháp đánh 
bật khổi Sài Gòn. Những cán bộ Việt Minh dưới sự chỉ huy của Lê 
Duẩn - đã nhiều năm ngồi tù - họp tại một địa điểm bí mật ở đồng 
bằng Cửu Long bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Nhưng lực lượng 
Việt Minh thiếu sức mạnh và kinh nghiệm đối phó với quân Pháp 
giàu kinh nghiệm vừa dồn quân Việt Nam ra khỏi ngoại thành, 
buộc phải lẩn trốn vào đầm lầy và rừng sâu. Trong khi đó, Hoàng 
Quốc Việt cố gắng thống nhất những đảng phái chính trị khác 
nhau và hai giáo phái để tập hợp lực lượng chống Pháp. 

Khi tình hình ở Nam Kỳ xấu đi, chính phủ Hồ Chí Minh ở Hà 
Nội làm tất cả những gì có thể làm để giúp đỡ. Ngày 26-9-1945, 
qua đài phát thanh, Hồ Chí Minh đọc bức thư gửi đồng bào miền 
Nam, hứa, toàn thể dân tộc sẽ huy động sức mạnh của mình để 
giành thắng lợi. Ở một số tỉnh Trung Kỳ, người dân đổ vào Nam - 
“Nam tiến” - chiến đấu chống Pháp. Tuy nhiên, trong những cuộc 
họp kín, Hồ khuyên các đồng chí phải kiên nhẫn, dẫn ra những thí 
dụ trong lịch sử Việt Nam, chỉ có cuộc chiến tranh lâu dài mới 


giành được thắng lợi. 

Thực vậy, tân chính phủ cũng chưa sẵn sàng một cuộc chiến 
tranh. Tình hình kinh tế ở miền Bắc vẫn còn tồi tệ thảm hại, mặc 
dù quân Pháp chưa tới, nhưng các đảng phái dân tộc chủ nghĩa, 
được quân Tưởng hậu thuẫn, đang ngày càng lấn lướt. Trước 
những đe doạ từ mọi phía, Hồ Chí Minh tìm cách lôi kéo Đồng 
Minh và cô lập kẻ thù. Để xoa dịu Lư Hán, tư lệnh quân Tưởng, 
ông ra lệnh thuộc hạ cung cấp đầy đủ thuốc phiện cho Lư Hán. 
Ông mời cựu hoàng Bảo Đại, bây giờ là công dân Vĩnh Thuy, làm 
cố vấn chính phủ. Rời Huế, tới Hà Nội ngày 6-9-1945, Vĩnh Thuy 
lập tức gặp Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh tỏ ý không tán thành việc 
ép Bảo Đại thoái vị. Hồ nhấn mạnh “Cá nhân tôi cho rằng ngài phải 
lãnh đạo đất nước, còn tôi sẽ lãnh đạo chính phủ”. Tại một bữa ăn 
tối vài ngày sau, Hồ đề nghị Bảo Đại giữ chức vụ Cố vấn tối cao. 
Vĩnh Thuy chấp thuận. 

Dù vậy, áp lực mạnh nhất là những đẳng phái dân tộc chủ 
nghĩa chống Việt Nam. Nguyễn Hải Thần, kẻ thù của Hồ Chí Minh, 
bây giờ là một ông già 70 tuổi nhưng vẫn là lãnh tụ Đồng Minh 
Hội, đã công kích chính phủ Hồ Chí Minh - coi “Hồ và đồng bọn chỉ 
là bọn khố rách áo ôm” - sẵn lòng thoả hiệp với Pháp. Các lãnh tụ 
Đại Việt từ nam Trung Hoa cũng về Hà Nội vào tháng 9-1945, bắt 
đầu lớn tiếng trong những bức thư đăng trên báo của họ. Dù Hồ cố 
gắng tỏ thái độ hữu nghị và ôn hoà đối với nhân dân, nhưng ông 
không thể làm giảm bớt sự chống đối và nghỉ ngờ với phần tử thù 
địch dân tộc chủ nghĩa, hầu như họ đã rút ra bài học kinh nghiệm 
ở nam Trung Hoa, không thể cộng tác với Hồ và các đồng chí Việt 
Minh của ông. Theo những lãnh tụ dân tộc chủ nghĩa, việc Việt 
Minh đơn phương cướp chính quyền ở Hà Nội là một bằng chứng 
về sự tráo trở, lá mặt lá trái của Hồ. Trong khi những phần tử dân 
tộc chủ nghĩa không có sức mạnh chính trị và quân sự để cạnh 


tranh trực tiếp với Việt Minh - như Patti nhận xét, không một lãnh 
tụ dân tộc chủ nghĩa nào đưa ra được chương trình kinh tế xã hội 
để giải quyết tình hình và “mất phương hướng chính trị một cách 
vô vọng” - thì họ có trong tay một con bài quan trọng là sự ủng hộ 
của quân Tưởng. Tin chắc quân Tưởng buộc phải ủng hộ mình, 
những phần tử dân tộc chủ nghĩa Vũ Hồng Khanh đã có đường lối 
cứng rắn khi đàm phán với Việt Minh. Việt Nam Quốc Dân Đẳng 
của Khanh, phát hành một tờ báo đối lập và những loa phóng 
thanh to tại trụ sở của họ, ra rả tố cáo “bọn khủng bố đỗ”. 

Nhưng kẻ thù của Hồ cũng chia rẽ, không những bản thân hội 
của họ mà còn trong quan hệ với Trung Hoa. Những phần tử này 
thuộc Đồng Minh Hội do tướng Tiêu Văn ủng hộ, trở nên căm ghét 
Hồ Chí Minh quan điểm độc lập, bây giờ họ hy vọng quân Tưởng 
và Nhật rút sớm để có thể thành lập chính phủ độc lập dưới sự 
lãnh đạo của người dân tộc chủ nghĩa. Những nhóm khác, như Đại 
Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng, được Lư Hán ủng hộ, muốn 
quân chiếm đóng Tưởng ở lại lâu dài coi như thể hiện mối bang 
giao bền vững Hoa - Việt. 

Trong nội bộ Việt Minh cũng có sự chia rẽ. Theo nhà báo Pháp 
Philippe Devillers, lúc đó ở Hà Nội, trong chính phủ có ít nhất ba 
nhóm: Nhóm cộng sẵn hiếu chiến như Hoàng Quốc Việt, Trần Huy 
Liệu, Hồ Tùng Mậu. Nhóm cộng sản thực dụng hơn, những người 
từng theo đuổi sự nghiệp công khai trong thập niên 1930, như Võ 
Nguyên Giáp, Hoàng Minh Giám và Đặng Thai Mai (bố vợ Giáp). 
Nhóm thứ 3 là nhóm không cộng sản, theo Việt Minh vì yêu nước. 
Deviller cho rằng Hồ Chí Minh đã rất khéo léo xoa dịu mâu thuẫn 
giữa các nhóm, đặc biệt thuyết phục các đồng chí theo đường lối 
hiếu chiến muốn thẳng tay với những phần tử dân tộc chủ nghĩa, 
tranh luận về chính sách hoà giải. Quan điểm của Hồ thể hiện 
trong bài bình luận, các đảng phái dân tộc chủ nghĩa sẽ bị trung 


lập hoá từ từ để quét sạch lực lượng của họ “từng bước”. Khi một 
thành viên chính phủ bày tỏ tính cách xấc xược của những phần 
tử dân tộc chủ nghĩa, Hồ khuyên ông ta nên kiên nhẫn, hứa vấn đề 
đó sẽ được giải quyết khi chính phủ đủ mạnh. Nhiều lúc tình hình 
quá căng thẳng, Hồ phải thay đổi chỗ ở thường xuyên, đề phòng bị 
ám sát. 

Theo quan điểm của Hồ, cách tốt nhất để giải quyết những đối 
thủ dân tộc chủ nghĩa là xoa dịu nhà cầm quyền Tưởng. Vẫn chưa 
biết rõ khi nào quân Tưởng rút khỏi Đông Dương. Cuối tháng 
9-1945, tướng Lư Hán nói thẳng, không có thời gian biểu rút quân 
Tưởng. Đầu tháng 10-1945, sau khi Hà Ứng Khâm - tư lệnh thân 
tín của Tưởng Giới Thạch - đến Hà Nội phê phán Lư Hán không có 
kế hoạch hành động ngăn chặn cộng sản thâu tóm quyền lực thì 
việc rút quân Tưởng thậm chí không còn nữa. 

Trong khi đó Pháp vẫn là mối đe doạ lớn nhất. Nếu các nước 
Đồng Minh cùng xúm lại để chống Nga, đương nhiên Pháp sẽ được 
rảnh tay chiếm lại Đông Dương dù rất khó chịu, nhưng cũng đành 
phải tạm thời chấp nhận. Giữa tháng 9-1945, để xoa dịu kẻ thù, 
Hồ Chí Minh bắt đầu thương lượng bí mật với đại diện Pháp, 
tướng Marcel Alessandri và Leon Pignon (Jean Sainteny bấy giờ 
chuyển sang làm lãnh sự Pháp ở Ấn Độ). Trả lời phỏng vấn nhà 
báo phương Tây, Hồ nói, Pháp sẽ được chào đón khi quay lại Đông 
Dương với tư cách cố vấn, miễn là họ đến như những người bạn, 
không phải là kể xâm lược. 

Với các viên tư lệnh Trung Hoa, họ đang ủng hộ các đẳng phái 
dân tộc chủ nghĩa ở miền Bắc. Với quân Anh họ lại giấu tay giúp 
Pháp ở miền Nam. Còn với đại diện Mỹ, hy vọng tốt nhất cuối 
cùng của họ đối với Hồ Chí Minh sẽ là người đỡ đầu cho chính 
phủ Hà Nội. Từ cuối hè đến đầu mùa thu, Hồ cố gắng làm tốt mối 


quan hệ với Mỹ, điều đáng chú ý, Archimedes Patti, một người rất 
có thiện cẩm với sự nghiệp độc lập của Việt Nam cũng như đa số 
đại diện Mỹ ở Hà Nội. Dù cấp trên của Patti ở Trùng Khánh không 
hài lòng việc ông có thái độ thiện cảm với tân chính phủ Việt Nam, 
Patti tiếp tục báo cáo tình hình ở Đông Dương. Đầu tháng 9-1945, 
ông gửi điện nói, tuy chính phủ mới rõ ràng thiên tả, nhưng vẫn 
hoàn toàn kiểm soát tình hình, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu chống 
Pháp quay trở lại. Vài tuần sau, ông báo cáo về những mục đích 
giới lãnh đạo Việt Nam, họ dự định một nền độc lập dân tộc trong 
mười năm, một Toàn quyền Pháp với tư cách là nguyên thủ quốc 
gia. Ông báo cáo, qua theo dõi kinh nghiệm Mỹ ở Philippines, Việt 
Nam rất muốn được Mỹ bảo trợ cho tới khi khôi phục hoàn toàn 
độc lập, nhưng họ không tin chắc điều đó có xảy ra hay không và 
vui lòng chấp nhận sự cai trị tạm thời của Pháp, dưới sự giám sát 
của Liên Hợp Quốc. 

Nhưng thái độ của Mỹ về tình hình ở Đông Dương vẫn không 
nhất quán. Một lý do của sự không nhất quán đó sự khác biệt về 
chính sách giữa Vụ châu Á và Vụ châu Âu Bộ Ngoại Giao lại bùng 
nổ. Qua bức điện tín của Patti và tin tức của phái bộ ngoại giao ở 
châu Á, Washington đã biết chính phủ Việt Minh có xu hướng cộng 
sản. Những người thân cận biết, trên thực tế chính Hồ Chí Minh là 
đặc vụ Quốc tế Cộng sản Nguyễn Ái Quốc. Chuyên viên Vụ châu Á 
ngày càng lo lắng về bóng dáng chiến tranh ở Đông Dương. Ngày 
28-9-1945, trợ lý Vụ trưởng Vụ Viễn Đông John Carter Vincent 
(sau này ông là một trong những nạn nhân của xây dựng chống 
Cộng do Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy chủ xướng) đã đặt vấn 
đề với thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Dean Acheson, cảnh báo, chính 
sách hiện thời “không can thiệp” của Mỹ, không chống đối việc khôi 
phục chủ quyền của Pháp ở Đông Dương sẽ dẫn đến cuộc khủng 
hoảng toàn diện Đông Dương vì Pháp quyết tâm khôi phục chủ 


quyền của mình trước khi mở những cuộc thương lượng với chính 
phủ Việt Nam. Vincent dự kiến, Mỹ sẽ phối hợp với Anh thành lập 
một uỷ ban điều tra tình hình Đông Dương. Ông đề nghị, không 
cho phép thêm quân Pháp vào Đông Dương. Ông kết luận, báo cáo 
của uỷ ban có thể trở thành cơ sở cho những cuộc thảo luận quốc 
tế trong số các nước liên quan, bao gồm những đại diện “An Nam” 
thích hợp. Vincent thừa nhận Paris có thể không hài lòng những 
sáng kiến đó, nhưng ông vạch ra điều này ít nguy hiểm hơn sự 
bùng nổ chủ nghĩa dân tộc An Nam. 

Vụ châu Âu Bộ ngoại giao có quan điểm khác. Freeman 
Mathews, Vụ trưởng Vụ châu Âu lập luận, tốt nhất cứ để Anh và 
Pháp tự giải quyết vấn đề này. Vụ châu Âu lo ngại, uỷ ban đó có 
thể chỉ đưa đến một kết quả - là sự tống cổ người Pháp ra khỏi 
Đông Dương. Điều đó cũng có thể khuyến khích Moscow đòi có 
một vai trò trong khu vực. Điều này “sẽ tệ hại cho Pháp và phương 
Tây nói chung và cũng tệ hại cho chính bản thân nhân dân Đông 
Dương”. Acheson, vốn xuất thân từ châu Âu, đồng ý với Mathews, 
từ chối hành động trừ khi tình hình xấu đi nghiêm trọng. Ngày 20 
tháng 10, Vincent ra thông báo, Mỹ không phản đối chủ quyền của 
Pháp và Hà Lan ở các thuộc địa của họ tại Đông Nam Á, nhưng Mỹ 
hy vọng chính quyền thuộc địa châu Âu sẽ chuẩn bị những điều 
kiện cho nhân dân thuộc địa hiểu nghĩa vụ và trách nhiệm của 
chính phủ tự trị. 

Pháp rõ ràng không muốn bất cứ sự can thiệp nào. Cuối tháng 
10-1945, một quan chức Đại sứ quán Pháp ở Washington, D.C., gặp 
nhân viên Vụ Viễn Đông Abbot Low Moffat để phàn nàn tin tức, 
một đại diện của chính phủ Hồ Chí Minh đang trên đường tới 
Washington để thảo luận tình hình với quan chức Mỹ. Vị quan 
chức Đại sứ Quán Pháp cảnh cáo “bất cứ sự can thiệp nào của Mỹ 
sẽ được coi là một hành động không thân thiện” với chính phủ Pháp. 


Hồ Chí Minh không biết được sự kiện ấy ở Mỹ, nhưng ông lo 
lắng về xu hướng chính sách của Mỹ. Ngày 30-9-1945, ngày cuối 
cùng của Patti tại Đông Dương, Hồ Chí Minh mời Patti đến Bắc Bộ 
Phủ hội đàm lần cuối. Sau bữa tiệc, Hồ nhấn mạnh, ông không thể 
hoà giải được quan điểm chính thức của Mỹ về quyền tự quyết đã 
được đưa ra tại hội nghị Tehran, Quebec và Potsdam với chính 
sách hiện thời của Mỹ đứng sang một bên, cho phép Anh và Trung 
Hoa giúp Pháp quay lại Đông Dương. Ông hỏi, tại sao Hiến 
Chương Đại Tây Dương lại không áp dụng cho Việt Nam? Hồ đề 
xuất thành lập một cộng đồng toàn châu Á bao gồm mấy nước 
thuộc địa trong vùng, được chương trình kinh tế và chính trị giúp 
để thịnh vượng. Patti bày tỏ thiện cảm của cá nhân ông trong cuộc 
đấu tranh của nhân dân Việt Nam giành độc lập, nhưng lặp đi lặp 
lại, chính sách của Mỹ không đòi hỏi chủ quyền của Pháp và cũng 
không ủng hộ những tham vọng của đế quốc Pháp. Kết thúc hội 
đàm, Hồ kể lại cho Patti một số sự kiện mấu chốt trong cuộc đời 
hoạt động cách mạng. Ông cho rằng nhiều người Mỹ coi ông là “bù 
nhìn của Moscow”, Hồ phủ nhận, ông là người cộng sản theo cách 
hiểu của người Mỹ. Ông đã trả món nợ cho Liên Xô bằng mười 
lăm năm làm việc cho Đẳng, bây giờ ông tự coi mình là một người 
tự do. Ông nói thẳng, trong những tháng gần đây, Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà nhận được nhiều ủng hộ từ Mỹ hơn là từ Liên Xô. 
Tại sao Việt Nam phải mang nợ Moscow? 

Khi chia tay, Hồ Chí Minh đề nghị vị khách của ông mang về Mỹ 
một thông điệp, nội dung là nhân dân Việt Nam luôn luôn biết ơn 
sự giúp đỡ của Mỹ, không quên Mỹ là một người bạn, một đồng 
mỉnh và cuộc chiến đấu vì độc lập của Mỹ luôn luôn là tấm gương 
cho Việt Nam. Vài tuần sau, một bức thư của Hồ Chí Minh gửi 
Tổng thống Truman được một sĩ quan khác chuyển tới Côn Minh. 
Nhưng tất cả sự giúp đỡ của những người Mỹ nhanh chóng trở 


nên vô vọng. Những hoạt động của Patti càng làm cho quan chức 
Mỹ ở cả Trung Hoa lẫn Mỹ thêm ngờ vực, khi người kế nhiệm ông 
điện về Washington, Hà Nội rất muốn Mỹ làm trung gian hoà giải 
mâu thuẫn, nhưng cả những lời đề nghị của Hà Nội và bức thư 
của Hồ gửi Truman đều bị phớt lờ. 

Đầu mùa thu 1945, hình ảnh Cách mạng tháng Tám trở nên xấu 
hơn. Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã kiểm soát được miền Bắc, 
nhưng sự ủng hộ chủ yếu nhờ sự hồ hởi vì lời hứa hẹn độc lập và 
hình ảnh huyền thoại của chủ tịch Hồ Chí Minh trong dân chúng. 
Ngoài ra, quân đội Quốc Dân Đảng Trung Hoa vẫn chiếm đóng một 
số vùng. Ở miền Nam, Đảng bị suy yếu do cuộc khởi nghĩa chết 
yểu năm 1940 và sự cạnh tranh của các phần tử dân tộc chủ nghĩa 
đang mạnh lên, người Pháp cố gắng khôi phục quyền cai trị thuộc 
địa, mặc dù lực lượng Việt Minh đang vật lộn xây dựng cơ sở 
kháng chiến ở nông thôn. 

Đối với Hồ Chí Minh, diễn biến trên chính trường quốc tế mới 
là điều quan trọng. Hồ muốn sự giúp đỡ của những lực lượng tiến 
bộ ngăn chặn tham vọng thực dân của Pháp khôi phục quyền cai 
trị thuộc địa. Kinh nghiệm của một người từng nghiên cứu cách 
mạng ở Moscow giúp Hồ Chí Minh nhận thức triển vọng làn sóng 
cách mạng sau chiến tranh sẽ lan rộng tương tự như những gì đã 
đem đến cho những người Bolsevich trong cách mạng tháng Mười 
năm 1917. Nhưng những kinh nghiệm lâu năm cảnh báo ông, 
Stalin chẳng quan tâm gì đến châu Á, có thể không tính đến việc 
kéo Liên Xô về phía lực lượng cách mạng tại đó. Nguồn giúp đỡ 
chính vẫn là Mỹ, có tinh thần chống chủ nghĩa thực dân mạnh mẽ. 
Nhưng hy vọng về sự giúp đỡ của Washington vẫn mong manh. 
Nếu liên minh trong chiến tranh giữa Mỹ và Liên Xô tan rã do bất 
đồng sau chiến tranh, Mỹ có thể ủng hộ chính quyền thuộc địa 
châu Âu, Việt Nam có thể trở thành con tốt đen trong cuộc xung 


đột toàn cầu mới. Trong trường hợp đó, Hồ Chí Minh buộc phải 
trung thành với Liên Xô. Trong giai đoạn này của cách mạng Việt 
Nam, đối thủ chính là Pháp. Moscow có thể không ủng hộ mạnh 
mẽ cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam giành dân tộc, nhưng ít 
có khả năng giúp Pháp khôi phục quyền cai trị thuộc địa ở Đông 
Dương. Nhưng đối với Mỹ, vì sợ cách mạng thế giới, có thể quay 
sang ủng hộ Pháp, như ông đã nhấn mạnh tại hội nghị Tân Trào. 

Dù con đường phía trước còn đầy chông gai, bước đầu tiên đã 
được thực hiện, một chính phủ Việt Nam độc lập đang nắm quyền 
ở Hà Nội, tuy mong manh. Những năm sau này, Cách mạng tháng 
Tám được thổi phồng thành huyền thoại, khi các nhà sử học của 
Đảng ở Hà Nội mô tả những sự kiện xảy ra cuối chiến tranh Thái 
Bình Dương là bằng chứng vai trò lãnh đạo của tài tình và lớn lao 
của Đảng. Chiến lược cuộc khởi nghĩa - được miêu tả là sự phối 
hợp giữa đấu tranh chính trị và quân sự cướp chính quyền ở cả 
thành thị và nông thôn - trở thành khuôn mẫu cho cuộc đấu tranh 
tương lai giải phóng dân tộc, không những ở Việt Nam mà còn cả 
ở các nước Thế Giới Thứ Ba, như châu Phi, châu Mỹ La tỉnh và 
Đông Nam Á. 

Gần đây nhiều nhà học giả phương Tây lại cho rằng Cách mạng 
tháng Tám là cuộc nổi dậy tự phát của nhân dân, rất ít có kế hoạch 
tuy có sự chỉ đạo. Một số học giả khác cho những sự kiện Tháng 
Tám không phải là cuộc cách mạng, chỉ là một cuộc đảo chính. 

Những nhận xét này cũng có phần đúng, vì một yếu tố cũng làm 
thay đổi tình thế trong tất cả các cuộc cách mạng. Lenin đã từng 
nói thực tế cách mạng phức tạp hơn nhiều so với lý thuyết cách 
mạng. Cho dù Đảng cố gắng đề ra kế hoạch chỉ tiết, cẩn thận tại 
Tân Trào, vẫn có yếu tố tự phát và tự ứng biến về thời điểm nổ ra 
cuộc khởi nghĩa khi Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh ở châu Á. Ở 


nhiều vùng, ngay cả cán bộ Đẳng không liên lạc được Ban Chấp 
hành Trung ương ở miền Bắc, buộc phải tự quyết định hành động. 
Và tất nhiên, nạn đói khủng khiếp trong cả nước làm nhân dân nổi 
giận đã giúp Hồ Chí Minh và các đồng chí của ông giành được 
thắng lợi. 

Tuy nhiên cũng phải thừa nhận Cách mạng tháng Tám là một 
thành công to lớn phi thường. Không thể có một cuộc cách mạng 
nếu không có những người cách mạng. Ban lãnh đạo Đảng tin có 
thể chớp lấy thời cơ hiếm có khi kết thúc chiến tranh Thái Bình 
Dương. Trong khi những lãnh tụ quốc gia chủ nghĩa nằm co ro ở 
nam Trung Hoa, chờ Đồng Minh đánh bại Nhật Bản, Hồ và các 
đồng chí của ông dám chấp nhận thử thách và đặt thế giới vào 
“việc đã rồi”. 

Sử dụng Mặt trận Việt Minh như là một phong trào có cơ sở 
rộng rãi với một cương lính thu hút tất cả những lực lượng tiến bộ 
và yêu nước. Hồ không những mở rộng đáng kể phạm vi ảnh 
hưởng của Đảng cộng sản, mà còn vận động Đồng Minh công nhận 
tiếng nói hợp pháp của dân tộc Việt Nam. Không phải tất cả các 
đồng chí của ông vừa lòng trước hành động ôn hoà của ông. Không 
ít người như Trường Chỉnh sau này lấy làm tiếc trong Cách mạng 
tháng Tám không có đủ sức để tống cổ tất cả kẻ thù của Đảng ra 
ngoài. 

Bộ mặt hiền hoà rõ ràng chính là hình ảnh của Hồ Chí Minh. 
Ông là người cha, người anh ở nông thôn, “người yêu nước bình 
thường” trong bộ quần áo ka-ki và đi giầy vải xanh, Hồ không 
những chiếm trọn trái tim hàng triệu người Việt, mà còn chiếm 
được sự ngưỡng mộ, kính trọng của những người gần gũi, như 
những sĩ quan Mỹ Charles Fenn, Archimedes Patti, nhà thương 
thuyết Pháp Jean Sainteny và tướng Leclerc. Tất nhiên, cũng có 


yếu tố tính toán được nguy trang kín đáo của Hồ Chí Minh, đối với 
một số người thân, thỉnh thoảng ông lỡ miệng cho biết, nhiều khi 
đó chỉ là những mưu mẹo. Nhưng muốn thành công lớn phải dùng 
thủ đoạn. Không ngạc nhiên khi ông sử dụng nó làm yếu tố chủ 
chốt trong kho tàng chiến lược của ông trong những ngày cuối đời. 

Tuy nhiên, cũng có mạo hiểm khi sử dụng thủ đoạn ôn hoà, làm 
như thế Hồ và các đồng chí của ông đi tới quyền lực dưới bộ mặt 
giả tạo. Cương lĩnh Mặt trận Việt Minh không phải là đồ án chi 
tiết cho tương lai Việt Nam, nó chỉ là điểm khởi đầu. Khi Đảng đã 
hiện nguyên hình bộ mặt thật và các mục tiêu của nó trước thế 
giới, nhân dân sẽ rất thất vọng. Nhưng Hồ Chí Minh, trên hết, là 
một người thực dụng. Trong cuộc phỏng vấn mùa thu năm 1945, 
ông trả lời nhà báo Mỹ Harold R. Isaacs: “Độc lập là một sự kiện. 
Cái gì phải đến nó sẽ đến. Nhưng độc lập phải có trước, không phụ 
thuộc sau đó sẽ là cái gì”. Có giữ được độc lập hay không là một 
chuyện khác. Ông nhấn mạnh với Isaacs: “Chúng tôi có lẽ đang đơn 
độc, nên chúng tôi phải dựa vào chính mình”. Ông cần sử dụng mọi 
thủ đoạn làm kim chỉ nam để nhìn rõ con đường phía trước. 


(HUUNG 


Tí KIẾN THIẾT \À 0U KIIÍN HIẾN 


Hai tháng sau khi kết thúc chiến tranh Thái Bình Dương, tình hình 
ở Hà Nội lâm vào cảnh hiểm nghèo gần như thẳm hoạ. Gánh nặng 
đặt lên Hồ Chí Minh, ở vị trí người lãnh đạo của Đảng và chính 
phủ. Trong khi những người hiếu chiến trong nội bộ Đẳng cộng 
sản Đông Dương đòi mạnh tay dẹp các nhóm đối lập, Hồ kiên trì 
chính sách hoà giải, thương lượng nhằm chia rẽ và cô lập kẻ thù 
của Đảng. Dù nhiều người Việt Nam chống đối người Pháp trở lại 
ở miền Bắc, ông đánh tiếng chấp nhận sự hiện diện của Pháp - 
miễn là họ đến như những người bạn, không phải là những kẻ 
xâm lược. 

Chính phủ Hà Nội đang tìm kiếm một giải pháp chính trị, thì 
cũng bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Chính phủ cố gắng tổ chức 
những đơn vị tự vệ, du kích ở Bắc Kỳ và các tỉnh Trung Kỳ. Mùa 
Thu, những đơn vị tự vệ, được Hồ Chí Minh ca ngợi là “bức tường 
thép của tổ quốc”, được tổ chức ở hầu hết thôn xóm, xã, đường 
phố, đường phố và nhà máy khắp các vùng thuộc chính quyền Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong một số trường hợp, có đơn vị gồm 
một hoặc hai trung đội. Đơn vị có nhiều trung đội được biên chế 
thành tiểu đoàn. Ở Hà Nội, dân quân tự vệ gồm toàn thanh niên ở 
thành phố và con số lên đến hàng chục ngàn người. Những đơn vị 


đó đặt dưới quyền cán bộ đảng địa phương và được chính phủ 
huấn luyện quân sự, nhưng họ phải tự lo vũ khí và lương thực. 
Lực lượng bộ đội địa phương gồm những chiến sĩ xung kích tuyển 
chọn từ Hội Thanh Niên Cứu Quốc, chủ yếu là công nhân và sinh 
viên. Họ được Bộ Quốc Phòng cung cấp vũ khí, có doanh trại riêng, 
được huấn luyện tại Trường Huấn luyện Tự vệ Hồ Chí Minh. 

Lực lượng quân đội chính quy dựa trên Việt Nam Giải Phóng 
Quân vừa mới đổi tên thành Vệ Quốc Đoàn. Đặt dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, quân đội gồm những tiểu đoàn, trung đội. Trường đào 
tạo kháng Nhật được thành lập ở Việt Bắc trước Cách mạng tháng 
Tám bây giờ chuyển thành Trường Quân Chính Việt Nam, mặc dù 
nó được trá hình là chương trình huấn luyện cán bộ để xoa dịu 
quân Tưởng. Nhiều tháng sau khi kết thúc chiến tranh, lực lượng 
quân đội chính quy đã được tăng cường bằng cách tuyển những sĩ 
quan và binh lính từ Bảo An Binh. Sức mạnh của nó gồm những 
đơn vị chiến đấu ở miền Nam, ước tính khoảng tám mươi ngàn bộ 
đội. 

Một trong những vấn đề chính là thiếu vũ khí. Chính phủ có 
trong tay các loại vũ khí khác nhau, một số vũ khí cổ lỗ sĩ từ thế 
kỷ trước, một số ít mìn chống tăng, tiểu liên thu được từ quân đội 
Nhật Bản đầu hàng. Nhưng nhiều đơn vị chỉ có gậy, giáo hoặc 
súng kíp do thợ rèn địa phương tự chế. Trong một cố gắng tuyệt 
vọng để có vũ khí mới, Hồ Chí Minh biết phải đồng ý kế hoạch lấy 
tiền của nhân dân để mua vũ khí. Trong “Tuần lễ vàng” tổ chức 
cuối tháng 9-1945, nhân dân các tỉnh miền Bắc được vận động 
hiến những trang sức bằng vàng, những thứ đồ giá trị khác cho 
chính phủ để mua vũ khí từ quân đội chiếm đóng. 

Theo Archimedes Patti, Hồ Chí Minh không tán dương về kế 
hoạch thu hút tiền từ quảng đại quần chúng, vì ông tin người 


nghèo sẵn sàng hy sinh, thể hiện lòng yêu nước, còn người giầu 
chỉ hiến một số lượng tượng trưng. Sự lo sợ của ông có lẽ đúng vì 
những người giàu có ở miền Bắc chỉ hiến một lượng tương đối ít, 
Hồ “cảm thấy giống như một kẻ phản bội” đã để “trò hề” diễn ra. 
Cuối cùng, chính phủ quyết định đánh thuế thực phẩm. Khi một 
quan chức chính phủ tính đến khả năng đánh thuế thịt gà, vịt, 
trâu, thì “công dân” Vĩnh Thuy có thể không có ý chống đối nhưng 
đế vào một câu “Ông còn quên thịt chó đấy”. Người đầu tiên cười 
ngặt nghẽo là Hồ Chí Minh. 

Để bổ xung nguồn vũ khí ít ỏi, chính phủ phát động thu gom 
hoặc sản xuất vũ khí bổ xung. Các thợ rèn địa phương mở lò rèn 
giáo, mác và mã tấu trang bị cho những đơn vị tự vệ thôn xóm. 
Thiếu nhi được huy động thu nhặt sắt vụn, còn người lớn góp 
những vật dụng gia đình, như mâm đồng, chảo gang, thậm chí đồ 
thờ, như lư hương và đỉnh đồng, tất cả được biến thành vũ khí. 
Tuy thế, Hồ Chí Minh luôn luôn vạch ra rằng vũ khí chủ yếu của 
quân đội là sự ủng hộ của nhân dân. Khi tới thăm các trung tâm 
huấn luyện ở Hà Nội, ông phát biểu về tầm quan trọng của cách 
ứng xử đúng đối với quảng đại quần chúng, trích lời của nhà văn 
Trung Quốc Lỗ Tấn: 

“Trừng mắt coi khinh ngàn lực sĩ, 

Khom lưng làm ngựa trước nhỉ đồng”. 

Hồ Chí Minh tiếp tục đeo đuổi vấn đề then chốt bảo đảm sự 
sống còn của dân tộc, bắt đầu đường lối ngoại giao và chính trị 
hơn là quân sự. Nếu quân Tưởng có thể được xoa dịu, ông tin rằng 
mối đe doạ từ các đẳng phái dân tộc chủ nghĩa đối lập có thể được 
bớt đi. Cho dù việc đó xảy ra, chính phủ Hà Nội có thể dùng mặt 
trận thống nhất để chống lại việc Pháp quay lại miền Bắc. Vấn đề 
ở chỗ, hai viên tư lệnh Lư Hán và Tiêu Văn đặc biệt không những 


không có thiện cảm với Việt Minh, mà còn ủng hộ những phần tử 
dân tộc chủ nghĩa. Áp lực đòi mở rộng thành phần nội các của họ 
tăng lên khi tướng Hà Ứng Khâm, tham mưu trưởng của Tưởng 
Giới Thạch tới Hà Nội giữa tháng Mười. Thông điệp của tướng Hà 
Ứng Khâm cho hai viên tư lệnh Lư Hán và Tiêu Văn ngắn gọn và rõ 
ràng: Phải làm giằm ảnh hưởng những người cộng sẵn ở Đông Dương. 

Để tỏ thiện chí làm việc với những phần tử dân tộc chủ nghĩa - 
thậm chí cả những người công khai chống cộng sản - Hồ ra lệnh 
thả Ngô Đình Diệm, một nhà hoạt động chính trị bị chính quyền 
Việt Minh bắt. Ngô Đình Diệm là con trai một viên quan yêu nước 
của triều đình Huế, Diệm từng là Bộ trưởng Bộ Nội Vụ trong nội 
các Bảo Đại trước Thế chiến II, nhưng từ chức để phản đối Pháp 
không chấp nhận chủ quyền đày đủ của Bảo Đại. Là con chiên 
ngoan đạo, Diệm tỏ thái độ công khai ghê tởm những người cộng 
sản, thái độ này càng tăng lên khi người anh của ông, Ngô Đình 
Khôi, bị Việt Minh hành quyết trong Cách mạng tháng Tám. 

Việc Hồ thả Diệm (ông Diệm chỉ bị giam giữ ở Bắc Bộ Phủ, 
không phải trong tù) khiến một số đồng chí của ông phản ứng, 
trong đó có Bùi Lâm - một người bạn cũ từ những ngày sống với 
nhau ở Paris, Nghe Lâm trình bày, Hồ đáp, thả Diệm lý do duy 
nhất vì danh tiếng của ông thân sinh ra Diệm. Ông nói thêm, dù 
thế nào đi nữa, người Pháp lúc nào cũng tìm được một người khác 
để thay Diệm, vì thế làm việc này để có được sự ủng hộ của càng 
nhiều người càng tốt. Hồ Chí Minh có thể phần nào mới chiếm sự 
ủng hộ của Cộng đồng giáo dân Thiên Chúa, nhiều người trong số 
họ có học thức cao và có ảnh hưởng lớn trong nước. Ông bổ 
nhiệm một người Ky tô giáo vào nội các và thỉnh thoảng đi lễ nhà 
thờ ở Hà Nội. Nhưng ông cũng gửi tín hiệu hoà giải tới các nhóm 
khác, đi thăm đại diện đồng bào miền núi, thắp hương nhân ngày 
sinh Khổng Tử ở Văn Miếu. 


Hồ Chí Minh cũng sử dụng quyền lực của mình để thuyết phục 
và lôi kéo tướng lĩnh quân Tưởng, tận dụng mâu thuẫn trong đám 
tướng lĩnh Tưởng ở Đông Dương. Dưới áp lực của tướng Tiêu Văn, 
cuối tháng Mười, Hồ tiến hành đàm phán bí mật với những lãnh tụ 
đẳng phái dân tộc chủ nghĩa không cộng sản khác nhau, như 
Nguyễn Hải Thần, mang tên mới “lãnh tụ tối cao” của Đảng Đại 
Việt, cũng như với đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đồng 
Minh Hội. Nhưng những cuộc thương lượng gặp phải khó khăn 
ngay từ ban đầu, khi Đồng minh Hội đòi thành lập một chính phủ 
mới hoàn toàn, chỉ có vài bộ trưởng không phải là Việt Minh, đòi 
thay tên Mặt trận Việt Minh và thay quốc kỳ mới. Một số đồng chí 
của Hồ Chí Minh thắc mắc việc thương lượng với các kẻ thù của 
Đảng, nhưng Hồ cam đoan, đây đơn thuần vì những mục đích 
chiến thuật thôi. Một đồng chí của ông kể lại: 

Chúng tôi thường đụng độ với bọn Việt Quốc (Việt Nam Quốc Dân 
Đẳng) tay sai Tưởng Giới Thạch, tôi chính là người muốn thủ tiêu, 
thanh toán bọn chúng. Một hôm, trong một cuộc họp, tôi hồi Bác: 
“Thưa Bác, tại sao ta lại để cho bọn ám sát và phản bội đó tồn tại? 
Bác cứ ra lệnh, bảo đầm cháu sẽ cho bọn nó biến sạch ngay trong một 


2? 
° 


đêm”. Bác cười, chỉ vào phòng, hỏi lại “Nếu có con chuột chạy vào 
phòng này, chú sẽ dùng đá ném hay đặt bẫy hoặc đuổi nó ra?” “Thưa 
Bác, nếu ném đá sẽ vỡ mất nhưng đồ quý trong phòng”. 

Bác nói: “Bọn phần cách mạng cũng như thế. Chẳng có gì phải sợ 
họ, nhưng họ có những quan thầy. Để hoàn thành nhiệm vụ lớn, 
chúng ta cần phải biết cách nhìn xa hơn”. 

Hồ Chí Minh gạt bỏ hầu hết những đòi hỏi của nhóm dân tộc 
chủ nghĩa, nhưng ngày 11-11-1945, Đảng cộng sản Đông Dương 
bất ngờ tuyên bố giải thể, thành lập Hội Nghiên cứu chủ nghĩa 
Marx Đông Dương. Đẳng giải thích, muốn đặt yêu cầu của đất 


nước cao hơn cuộc đấu tranh giai cấp và lợi ích của toàn thể nhân 
dân cao hơn lợi ích của Đảng. Dù vậy, hành động này cũng không 
giảm được sự chống đối của các tổ chức chính trị ở thủ đô. Ngày 
hôm sau, một cuộc đụng độ lớn giữa những người ủng hộ Việt 
Minh và những phần tử dân tộc chủ nghĩa xảy ra trước cửa Nhà 
Hát Lớn dẫn đến hơn một chục người chết. 

Đối với nhân dân Việt nam, động thái này hầu như không bị 
đánh giá thấp, rõ ràng đây mới chỉ là điểm chủ chốt nhằm xoa dịu 
chính quyền Trung Hoa đang chiếm đóng dẫn đến một hiệp định 
thỏa hiệp với các đẳng phái dân tộc chủ nghĩa. Tài liệu của Đảng ở 
Hà Nội những năm sau này đã khẳng định, Đảng cộng sản Đông 
Dương thực tế không giải tán, chỉ đơn thuần rút lui vào bí mật và 
tiếp tục thống lĩnh những quyết định chính sách của Đảng suốt vài 
năm cho đến khi Đẳng lại xuất hiện dưới tên mới năm 1951. Tuy 
thế, nguồn tư liệu nội bộ khẳng định, quyết định này là một quyết 
định gây tranh cãi và gây nên sự chống đối đáng kể trong nội bộ 
Đảng của những người đặt lợi ích đấu tranh giai cấp trên lợi ích 
dân tộc. Sau khi quyết định được công bố, những đẳng viên nòng 
cốt được cử các địa phương khác nhau để giải thích với toàn thể 
đảng viên. 

Dù việc giải tán Đảng cộng sản Đông Dương gây nên những 
phản ứng trong nội bộ hàng ngũ lãnh đạo và làm các đảng cộng 
sản anh em trên thế giới ngạc nhiên, nhưng chính nước cờ này 
giúp dễ dàng những cuộc đàm phán hoà bình. Theo chỉ thị của 
Trương Phát Khuê, ngày 19-11-1945 tướng Tiêu Văn chủ trì cuộc 
họp giữa đại diện chính phủ Hà Nội với những thành viên các 
đẳng phái dân tộc chủ nghĩa. Các đảng đồng ý về mặt nguyên tắc 
hình thành một chính phủ liên minh rộng rãi gồm những thành 
viên một số đẳng phái. Họ cũng đồng ý đưa ra một cương lĩnh 
chung, thống nhất tất cả những đơn vị quân đội dưới quyền của 


chính phủ và triệu tập một hội nghị quân sự để thảo luận cách tốt 
nhất giúp đỡ đồng bào ở miền Nam đang bị vây hãm. 

Vài ngày sau, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp bí mật đánh 
giá tình hình chung và giải thích chính sách hiện tại. Những gì 
diễn ra tại cuộc họp ấy chưa bao giờ được tiết lộ, nhưng những 
quyết định đưa ra tại cuộc họp chứa đựng trong nghị quyết đưa ra 
sau khi kết thúc cuộc họp. Bản nghị quyết “Kháng chiến và Tái kiến 
thiết” phân tích những mâu thuẫn xuất hiện trong Đồng Minh, tìm 
cách khéo léo lôi kéo họ để có lợi cho cách mạng Việt Nam. Lúc 
này, nghị quyết kết luận, cả Trung Hoa và Mỹ chuẩn bị cộng tác 
với Pháp giúp khôi phục chủ quyền tại Đông Dương. Tuy nhiên, 
trước khi đồng ý rút quân, Chính phủ Quốc Dân Đẳng ở Trùng 
Khánh chắc chắn phải đòi Pháp nhượng bộ. Chừng nào Mỹ còn 
dính líu sự chống đối của họ đối với nền độc lập của Việt Nam vẫn 
chưa lộ mặt: 

Tuy Mỹ vẫn đang giữ vai trò trung lập ở Đông Dương, nhưng bí mật 
giúp Pháp bằng cách cho mượn tàu chiến chở quân sang Đông Dương. 
Một mặt, Mỹ muốn cạnh tranh với Anh và Pháp để có lợi thế ở Đông 
Dương và Đông Nam Á; Mặt khác, Mỹ cũng muốn cộng tác với Anh và 
Pháp thành lập một liên minh đề bao vây Liên Xô và do vậy sẵn sàng 
hy sinh một số lợi ích của họ ở Đông Nam Á”. 

Nghị quyết kết luận, trước hoàn cảnh đó, nội bộ Đảng phải 
hành động sao để chia rẽ được bọn chống phá. Về đối ngoại, cần 
thêm bạn bớt thù, bọn Tưởng nói riêng, bọn này coi chính phủ 
Việt Nam chỉ là một lực lượng giúp họ thực hiện mục đích đánh 
đuổi bọn thực dân châu Âu ra khỏi biên giới phía nam của họ. 
Pháp vẫn là kẻ thù chính, nhưng nó cũng có thể bị lôi kéo. Có 
nhiều khả năng, thí dụ như Pháp có thể thừa nhận độc lập dân tộc 
để cứu vãn thể diện trên trường quốc tế, bảo vệ quyền lực kinh tế 


ở Đông Dương. Ban lãnh đạo đẳng kết luận, nếu vậy họ sẽ chuẩn 
bị có những nhượng bộ cần thiết trong vấn đề kinh tế để tìm kiếm 
độc lập. 

Thoả thuận ngày 19-11-1945 chỉ đưa ra đường lối chung chính 
phủ liên hợp, về chỉ tiết còn phải đàm phán thêm nữa. Trong khi 
đó, tất cả các nhóm kêu gọi từ nay trở đi hãy dừng những cuộc tấn 
công lẫn nhau và cùng thống nhất chống lại kẻ thù chung. Nhưng 
những cuộc thương lượng kéo dài hàng tuần lễ vẫn không đi đến 
kết quả. Đầu tiên những phần tử dân tộc chủ nghĩa đòi chức chủ 
tịch nước và 6 ghế bộ trưởng. Hồ Chí Minh bác bỏ bản dự thảo, 
chỉ thuận cho ba ghế và đề nghị thành lập nhóm cố vấn chính trị 
do Nguyễn Hải Thần đứng đầu. Thế nhưng những phần tử dân tộc 
chủ nghĩa không đồng ý. Trong khi các cuộc thương thảo tiếp tục, 
căng thẳng tăng lên và báo chí của Việt Nam Quốc Dân Đảng tăng 
cường những bài viết đả kích chính phủ. Chính phủ cũng tấn công 
lại. Sau này Võ Nguyên Giáp nhớ lại, có lần ông huy động những 
đơn vị tự vệ và những thành viên Hội Cứu Quốc địa phương, ra 
lệnh cho họ mặc thường phục, mang theo vũ khí, sau đó đưa họ 
đến phố Hàng Đậu để phá vỡ âm mưu của những phần tử dân tộc 
chủ nghĩa rải truyền đơn ở chợ Đồng Xuân. Đã xảy ra những đụng 
độ nhỏ trước khi lực lượng của Võ Nguyên Giáp nhặt những tờ 
truyền đơn và khiến những phần tử dân tộc chủ nghĩa bổ chạy. 
Sau những sự vụ như thế, Hồ Chí Minh bị mời đến trụ sở của quân 
Tưởng và bị răn đe. 

Một trong những trở ngại trong thương lượng là việc chính phủ 
công bố sắc lệnh ngày 8-9-1945 kêu gọi tổng tuyển cử hai tháng 
trước khi bầu Quốc Hội mới. Sau cuộc họp ngày 19-11, chính phủ 
tuyên bố cuộc bầu cử sẽ tiến hành ngày 23-12-1945, nhưng đại 
diện các đẳng phái dân tộc chủ nghĩa phản đối, viện cớ họ không 
đủ thời gian chuẩn bị. Tướng Tiêu Văn, theo chỉ thị của Trương 


Phát Khuê, từng bước phá vỡ bế tắc và ngày 19-12 đi đến thoả 
thuận dời cuộc bầu cử lưi lại mười lăm ngày cho tới đầu tháng 
Giêng, sẽ thành lập một chính phủ lâm thời liên hợp mới vào ngày 
1-1-1946. Theo thông cáo đưa ra cuối cuộc họp, Việt Nam Quốc 
Dân Đảng được đảm bảo có năm mươi ghế và Đồng minh Hội có 
hai mươi ghế trong Quốc Hội tương lai, bất kể kết quả cuộc bầu 
cử ra sao. Hồ Chí Minh sẽ làm chủ tịch và Nguyễn Hải Thần phó 
chủ tịch. Thành phần nội các của chính phủ bao gồm Việt Minh, 
Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đẳng Dân chủ, Đồng Minh Hội mỗi phái 
hai ghế bộ trưởng và hai ghế nữa dành cho những phần tử không 
đẳng phái. Việt Minh và những phần tử dân tộc chủ nghĩa đồng ý 
ngừng những cuộc tấn công lẫn nhau, giải quyết bất đồng thông 
qua thương lượng. 

Quyết định thành lập chính phủ liên hợp gây ra cơn bão lửa 
tranh cãi trong nội bộ Đảng và Mặt trận Việt Minh. Nghe tin 
Nguyễn Hải Thần sẽ được bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu trong 
chính phủ, một cán bộ to tiếng với Hồ Chí Minh, người đã có mối 
quan hệ căng thẳng với Nguyễn Hải Thần từ thập niên 1920. Hồ 
trả lời “Phân là bẩn, đúng không? Nhưng nếu nó có ích bón lúa, tại 
sao ta không dùng nó?” Khi một số cho rằng Việt Minh và phe đối 
lập như lửa với nước, cớ sao lại nhượng bộ bảy mươi ghế, Hồ 
(thường hay dùng ẩn dụ) châm biếm: “Nếu lấy lửa để đun sôi nước 
thì lại có thể uống được đấy”. 

Ngày 1-1-1946, tân chính phủ ra mắt nhân dân tại Nhà Hát Lớn. 
Đứng trên ban công, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi hoà hợp dân 
tộc và công bố cương lĩnh chính phủ, kêu gọi Tổng Tuyển Cử theo 
những nguyên tắc dân chủ và thống nhất các lực lượng vũ trang 
khác nhau dưới quyền chỉ huy của chính phủ. Nguyễn Hải Thần 
phát biểu nhận một phần trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc 
hoà hợp dân tộc, hứa hẹn sẽ hợp tác chống Pháp đang xâm chiếm 


miền Nam. 

Tổng tuyển cử dự kiến tổ chức ngày 6-1-1946, lần đầu tiên 
trong lịch sử đất nước. Dù có vài sự cố lẻ tẻ, không đáng kể, nhìn 
chung, cuộc bầu cử diễn ra trong hoà bình. Theo Võ Nguyên Giáp, 
chín mưoi phần trăm cử tri miền Nam đi bầu, mặc dù cuộc bầu cử 
chỉ điễn ra trong những vùng Việt Minh kiểm soát. Việt Minh tuyên 
bố giành được thắng lợi khi ứng cử viên của họ nhận được chín 
bảy phần trăm phiếu bầu. Kết quả đó lẽ ra Việt Minh phải có ba 
trăm ghế trong Quốc hội, nhưng đã hứa, giành bẩy mươi ghế cho 
phe đối lập. 

Bản thân Hồ Chí Minh ứng cử ở một trong khu vực bầu cử Hà 
Nội. Các đồng chí của ông đề nghị, với tư cách chủ tịch nước ông 
được miễn ra ứng cử, nhưng Hồ từ chối. Theo thống kê của chính 
phủ, Hồ Chí Minh thu được 98,4 phần trăm phiếu bầu tại khu vực 
bầu cử Hà Nội. 

Hồ Chí Minh hy vọng việc thành lập chính phủ liên hiệp tạo 
giúp ông đại diện cho một mặt trận thống nhất đối với người 
Pháp. Trong cuộc họp cuối tháng 11-1945, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng cộng sản Đông Dương hy vọng Paris có thể trả độc lập 
cho nhân dân Việt Nam để đổi lấy những nhượng bộ kinh tế. 

Tuy nhiên, Paris có làm điều này hay không lại là chuyện khác. 
Tổng thống Charles De Gaulle không muốn đàm phán gì trước khi 
chủ quyền của Pháp ở Đông Dương được phục hồi. Trong bức thư 
gửi tướng Leclerc ngày 25-9-1945, ông bày tổ tính cách độc đoán 
của mình: “Nhiệm vụ của ngài là khôi phục chủ quyền của Pháp ở 
Hà Nội, tôi rất ngạc nhiên là ngài vẫn chưa làm điều đó”. Nhưng 
những đại diện Pháp ở Đông Dương tỏ ra có chút thực tế hơn. Sau 
khi gặp Hồ cuối tháng 9-1945, Leon Pignon và tướng Alessandri đã 
miêu tả Hồ là người “có bẩn lĩnh đáng tin cậy”, đồng thời Jean 


Cedile điện từ Sài Gòn rằng phái ôn hoà trong chính phủ dễ dàn 
xếp, do vậy nên thương lượng. Ngày 10-10-1945, Paris điện cho 
Alessandri mở cuộc đàm phán với chính phủ Hà Nội “về tất cả vấn 
đề của Đông Dương”. 

Jean Sainteny trở lại Hà Nội hai ngày trước. Ông đã đến Ấn Độ 
vào tháng 9-1945 để gặp Đô đốc Thierry d'Argenlieu, vừa được De 
Gaulle bổ nhiệm làm Cao Uỷ Đông Dương. Về vị thế, Sainteny 
được toàn quyền trong những cuộc thương lượng về vấn đề Đông 
Dương, nhưng vị thế này chưa được chính thức hoá, nên ông xin 
từ chức, nhưng đArgenlieu đề nghị ông trở lại Đông Dương được 
toàn quyền thương lượng. Vì thế Sainteny trở lại Hà Nội với danh 
xưng chính thức là Uỷ Viên Cộng hoà Pháp về Bắc Kỳ và Bắc Trung 
Kỳ, ông trú tại Ngân Hàng Đông Dương. 

Sainteny gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên giữa tháng 
10-1945. Dù là một nhà thương lượng cứng rắn và yêu nước Pháp 
(sau này ông trở nên nổi bật trong lĩnh vực thuộc ngân hàng quốc 
tế), Sainteny kính trọng Hồ Chí Minh và cảm thấy tự đáy lòng Hồ 
là một người thân Pháp. Ông đi cùng Pignon, cố vấn tối cao chính 
phủ, một quan chức thực dân chuyên nghiệp từng phục vụ ở Đông 
Dương trước Thế chiến II và được trao nhiệm vụ khôi phục chủ 
quyền của Pháp. Hồ đi cùng Bộ trưởng Bộ Văn hoá Hoàng Minh 
Giám. Nhiệm vụ của Sainteny là thuyết phục để Hồ đồng ý cho 
quân Pháp quay trở lại Bắc Kỳ, nơi còn ba mươi ngàn người Pháp 
đang sinh sống đổi lấy việc Pháp cam kết để quân đội Tưởng ra đi. 
Lúc đó, tướng Leclerc đang có tám ngàn quân ở Nam Kỳ từ Sư 
đoàn II cơ giới nổi tiếng trong chiến dịch Normandy. 

Nhiệm vụ của Sainteny rất tế nhị. Một cuộc can thiệp bằng vũ 
lực sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt không những từ Việt Minh 
mà còn từ quân Tưởng đang tiến hành giải giáp ba mươi ngàn 


quân Nhật. Do vậy Sainteny không những cần phải cam đoan với 
Hồ Chí Minh về những ý định của Pháp, mà còn phải tìm cách thoả 
hiệp với bọn tướng lĩnh Tưởng. Với quan điểm thực tế đó, 
Sainteny cương quyết khuyên chính phủ Pháp không sử dụng vũ 
lực, ông cảnh báo “Nếu chúng ta có ý định khôi phục chủ quyền Pháp 
ở Bắc Kỳ bằng vũ lực, chúng ta vấp phải sự chống cự mạnh mŠ”. 

Sainteny nhanh chóng hiểu được lợi thế của mình. Lực lượng 
quân sự Việt Minh quá yếu và Hồ rất cần sự giúp đỡ của Pháp để 
tống khứ quân Tưởng. Trong khi đó, hai nước Đồng Minh lớn, Liên 
Xô và Mỹ, chẳng quan tâm gì đến vụ việc. Moscow còn bận tâm 
với tình hình chính trị hứa hẹn ở Pháp, nơi mà Đảng cộng sản 
Pháp đang ngấp nghé nắm quyền lực và chẳng buồn cử một đại 
diện hoặc thậm chí một quan sát viên nào đến Hà Nội. Còn Mỹ, 
đang lo ngại sự thống trị của Liên Xô ở Đông Âu sau chiến tranh, 
cũng lo sợ viễn cảnh một chính phủ cánh tả ở Paris và cố gắng 
cam đoan với Pháp rằng Mỹ không phản đối Pháp quay lại Đông 
Dương. 

Hồ Chí Minh hiểu những yếu tố đó khi ông đàm phán với 
Sainteny. Ngay từ đầu, ông đã hết mức thành thật bầy tỏ rằng, 
mặc dù mục tiêu lâu dài của ông là giành độc lập dân tộc hoàn 
toàn cho Việt Nam, song ông cũng chấp nhận để thu xếp mục tiêu 
này lui lại vài năm. Ông giải thích, trong thời gian đó chính phủ 
ông chấp nhận sự hiện diện của Pháp ở Bắc Việt Nam và có chân 
trong Liên hiệp Pháp, chừng nào Pháp đồng ý mục tiêu cuối cùng 
là độc lập. 

Dù vậy, những cuộc hội đàm không phải dễ dàng. Vấn đề bắt 
đầu một phần từ câu chữ, mặc dù có những vấn đề thực tế trước 
hiểm hoạ. Hồ và các cố vấn của ông khăng khăng đòi đưa từ “độc 
lập” vào văn bản cuối cùng, chữ này chắc chắn De Gaulle phẳn 


đối. Tướng Leclerc, sau khi hội đàm với Mountbatten (Tư lệnh lực 
lượng Anh ở Đông Nam Á) ở Ceylon, đã trở lại Sài Gòn và mới làm 
nhịp cầu bắc qua hố ngăn cách bằng cách đề xuất Paris khả năng 
đưa ra thể chế phù hợp cho Đông Dương (từ mà ông đề nghị là “tự 
trị”). Nhưng De Gaulle nổi giận: “Nếu tôi nghe được những từ như 
thế, chẳng mấy chốc Pháp sẽ không còn là đế chế nữa. Hãy đọc thật 
kỹ câu chữ trong tuyên bố ngày 24 tháng 3 của tôi và tuân thủ trung 
thành văn bằn này”. Tháng 10-1945, Đại sứ quán Mỹ ở Trùng 
Khánh đề nghị Pháp ra tuyên bố mới về những ý định ở Đông 
Dương, De Gaulle bực dọc đáp: “Chính phủ Pháp lúc này không 
muốn đưa ra một tuyên bố mới về Đông Dương. Bản tuyên bố tháng 
Ba vẫn còn hiệu lực. Một sự lặp lại sẽ làm phức tạp thêm tình hình”. 

Trở ngại lớn thứ hai là thể chế tương lai của Nam Kỳ. Hồ muốn 
gộp chung cả vào đàm phán với Bắc Kỳ và Trung Kỳ, nhưng 
Sainteny, theo lệnh của Paris, khăng khăng Nam Kỳ là thuộc địa cũ 
của Pháp, nên thể chế của Nam Kỳ phải được nhìn nhận khác với 
các vùng khác. Sainteny lập luận, dân chúng Nam Kỳ được phép tự 
quyết định số phận của chính họ. 

Cả hai bên tranh cãi liên miên về từ ngữ và câu chữ suốt mấy 
tuần liền trong căn phòng mịt mù khói thuốc. Sainteny hút tẩu, còn 
Hồ hút đủ thứ thuốc lá Tàu, Mỹ và Gaulois khét lẹt của Pháp. 
Thỉnh thoảng, cuộc hội đàm ngừng lại để Hồ Chí Minh tham khảo 
ý kiến chính phủ ông, hoặc với cố vấn tối cao, cựu hoàng Bảo Đại. 
Mối quan hệ của Hồ Chí Minh với “công dân” Vĩnh Thuy thực khó 
hiểu đối với Sainteny và những người tham dự. Hồ luôn luôn hỏi ý 
kiến vị cựu hoàng với thái độ lễ phép, thậm chí có lúc ông đề nghị 
Bảo Đại làm người đứng đầu nhà nước trong tương lai. Có lần ông 
khiển trách một cán bộ dưới quyền gọi Bảo Đại đơn giản là “ông cố 
vấn”. Ông quở trách: “Anh cần phải xưng hô “thưa Ngài” như tôi 
làm”. 


Là cố vấn tối cao của chính phủ Hà Nội, Bảo Đại thường xuyên 
dự các cuộc họp chính phủ và cảm thấy như ở nhà, kể cả trong 
quan hệ với những người mà ông cho là “lũ gác cổng thủ cựu”, 
hoặc với nhóm người theo đường lối hiếu chiến như Bộ trưởng 
Tuyên truyền Trần Huy Liệu, nhiều năm trước đây sống ở Nga 
hoặc trong tù. Trong bữa tiệc ngay sau khi được bổ nhiệm, Hồ cam 
đoan với Bảo Đại “chúng ta sẽ cùng nhau làm việc vì độc lập của đất 
nước”. Thoạt đầu Bảo Đại có cảm tình với cử chỉ yếu đuối và mềm 
dẻo của vị chủ tịch mới, thích nói chuyện văn thơ hơn chính trị và 
có vẻ giống một nhà nho hay thầy đồ hơn là điệp vụ Quốc tế Cộng 
sản hay chủ tịch nước. Bảo Đại so sánh Hồ với những phần tử dân 
tộc chủ nghĩa không cộng sản mà ông coi là “những con rối nằm 
trong tay bọn Trung Hoa”. Hồ, trong những cuộc thương lượng với 
bọn tướng lĩnh Tưởng, luôn giữ bình tình. Tuy nhiên, sau này Bảo 
Đại nhận ra bộ mặt thật của Hồ của chính phủ ông. Khi nghe tin 
Phạm Quỳnh, cựu thủ tướng của ông và Ngô Đình Khôi, anh trai 
Ngô Đình Diệm, bị bắt, Bảo Đại đã phản đối Hồ Chí Minh và yêu 
cầu thả họ cùng với những tù chính trị. Nhưng Hồ ậm ừ giải thích, 
nhân dân sẽ không hiểu việc này. (Như đã nói ở trên, cả hai ông 
này cuối cùng bị hành quyết). 

Cuối cùng, Bảo Đại bắt đầu nghỉ ngờ, chính phủ sử dụng ông 
làm con cờ để tạo vẻ hợp pháp với Mỹ. Tháng 10-1945, khi căng 
thẳng giữa Việt Minh và những đối thủ dân tộc chủ nghĩa bắt đầu 
tăng cao, Bảo Đại được đưa về Thanh Hoá để lánh nạn. Ông trở lại 
sau khi thành lập Chính phủ Liên hiệp lâm thời tháng 1-1946, và 
được bầu làm đại biểu Quốc Hội mới. Trong vài tuần lễ tiếp đó, 
ông cùng Hồ Chí Minh chúc Tết một số nơi “để dân chúng thấy ông 
vẫn còn sỐng”. 

Dưới vỏ bọc hợp pháp của chính phủ liên hiệp mới thành lập, 
Hồ Chí Minh nối lại thương lượng với Sainteny ngay những tuần 


lễ đầu tiên năm 1946. Thoạt đầu, quan điểm hai bên cách xa đến 
mức tưởng không thể thoả hiệp được. Trong thời gian đó Kenneth 
Landon, quan chức Vụ Đông Nam Á Bộ Ngoại Giao đến Hà Nội 
giữa tháng 1-1946 để tìm hiểu tình thình thực tế, Sainteny cam 
đoan với Kenneth Landon chính phủ Pháp sẽ tìm cách hoà giải với 
Việt Nam. Nhưng khi nói chuyện với Hồ Chí Minh, Landon nhận ra 
Hồ Chí Minh ít lạc quan về triển vọng dàn xếp. Hồ yêu cầu sự 
trung thực của Pháp và vạch ra quyết tâm sắt đá của nhân dân Việt 
Nam giành hoàn toàn độc lập. Trước khi chia tay, Hồ nhờ Landon 
chuyển một bức thư tới tổng thống Truman. Thư nói rằng Mỹ đang 
chuẩn bị chấp nhận hoàn toàn độc lập cho Philippines, Hồ khẩn 
khoản yêu cầu Mỹ ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam 
để giải phóng dân tộc. 

Sự hoài nghỉ của Hồ Chí Minh về âm mưu của Pháp là có cơ sở 
khi BỘ Ngoại Giao Pháp nói với đại sứ Mỹ Jefferson Caffery, dù 
Pháp có thái độ “tự do và tiến bộ” trước đòi hỏi của Việt Nam, 
nhưng việc độc lập hoàn toàn vẫn chưa được xem xét đến trong 
lúc này. Caffery hy vọng Pháp sẽ có quan điểm thực tiễn hơn trong 
việc giải quyết vấn đề và lưu ý Washington “một số viên tướng thủ 
cựu” đã lũng loạn đường lối của chính phủ đối với Đông Dương. 

Dù có dấu hiệu Pháp không nhượng bộ, áp lực tăng lên đối với 
Pháp khi cuộc thương lượng Pháp - Trung ở Trùng Khánh sẽ dẫn 
đến quân Tưởng phải rút đi và thay thế bằng quân Pháp. Để làm 
dễ dàng thương lượng, Hà Nội bắn tin sẽ đồng ý nhượng bộ để 
dẫn đến dàn xếp thoả đáng. Có những dấu hiệu tương tự về thoả 
hiệp ở Paris, khi Charles De Gaulle từ chức giữa tháng 1-1946 do 
việc thành lập và chính phủ liên hiệp ôn hoà đứng đầu là Felix 
Gouin - người của Đảng Xã hội. 


De Gaulle không đề xuất cho người kế nhiệm mình xử lý vấn đề 


Đông Dương như thế nào, mặc dù sau này ông trừng phạt Cao Uỷ 
đArgenlieu là lẽ ra trật tự phải được khôi phục trước khi mở 
những cuộc hội đàm. Tháng 1-1946, d'Argenlieu trở lại Paris tham 
khảo chính phủ mới, đồng thời chỉ thị tướng Leclerc không được 
dùng từ “độc lập” khi hội đàm với Hồ Chí Minh. Nhưng Sainteny 
báo cáo, Hồ khăng khăng đòi có câu “độc lập trong khối Liên hiệp 
Pháp”. Sainteny cảnh báo, nếu không thế, có thể dẫn đến chiến 
tranh. Ngày 14-2, Leclerc điện về Paris nói nếu Pháp đồng ý từ 
“độc lập”, vấn đề thương lượng có thể được giải quyết. Leclerc cho 
rằng “đây là thời điểm thích hợp để chính phủ Pháp bày tỏ chắc chắn 
chữ độc lập”. Leclerc nói, độc lập có thể “theo những cơ sở hạn chế, 
trong bối cảnh Liên hiệp Pháp, đối với toàn Đông Dương”. Nhưng 
d'Argenlieu - một thày tu phá giới xảo quyệt với quan điểm bảo 
thủ được mệnh danh là “bộ óc thông minh nhất của thế kỷ XII”, đã 
không chấp nhận ý tưởng này. 

Trước khi từ chức, De Gaulle cũng cử Bộ trưởng Max Andre tới 
Hà Nội để thăm dò thái độ Hồ Chí Minh về thương lượng. Theo 
nguồn tin phía Pháp, Hồ bắn tin Max Andre biết sẵn sàng cho phép 
quân Pháp vào miền Bắc với những điều kiện nhất định. Nhưng 
Hồ cũng bị áp lực của ngay chính ở khu vực ông ứng cử không cho 
người Pháp trả lời. Những người dân tộc chủ nghĩa đả kích ông 
đàm phán với Pháp, đòi giải tán “chính phủ của những kẻ phần bội”, 
bán rẻ quyền lợi độc lập của Việt Nam để giữ quyền lực cho chính 
mình. 

Mọi xu hướng thoả hiệp ngày càng khó khăn do cuộc xung đột ở 
miền Nam tăng mạnh lên. Tháng 11-1945, quân Pháp đổ bộ ven 
biển miền Trung, chiếm thành phố nghỉ mát Nha Trang. Thành phố 
này sau đó bị quân đội Việt Minh bao vây. Vài tuần sau, quân Pháp 
do tướng Alessandri chỉ huy vượt biên giới Hoa - Việt vào Lai 
Châu, bắt đầu cắt đứt vùng biên giới để ngăn cẩn Việt Minh liên 


hệ với những người ủng hộ ở nam Trung Hoa. Những đơn vị Vệ 
Quốc Đoàn ở Hà Nội được điều động để ngăn chặn hoặc làm chậm 
bước tiến quân của Pháp. Trong một cuộc phỏng vấn, tướng Lư 
Hán xác nhận quân Pháp vào Việt Nam nhưng phủ nhận tin đồn 
một hiệp định cho phép quân Pháp vào Đông Dương được đưa ra 
tại cuộc thương lượng Pháp - Trung. 

Tuy nhiên, giữa tháng 2-1946, nguồn tin của Pháp xác nhận, 
một hiệp định với Trung Hoa dẫn đến việc rút quân Trung Quốc 
chiếm đóng ra khỏi Đông Dương sắp được ký kết, cảnh báo chính 
quyền Hà Nội, cuộc dàn xếp chính trị giữa Pháp và Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà phải đạt được nhanh chóng. Nếu không, họ hé lộ, 
hậu quả có thể rất tai hại. Trong bức điện gửi về Paris ngày 18-2, 
Sainteny báo cáo về cuộc đàm phán với Hồ Chí Minh hai ngày 
trước đó, Hồ chấp nhận từ bỏ đòi hỏi phải có chữ “độc lập” trong 
một thoả thuận hoà bình và đồng ý Việt Nam là thành viên trong 
khối Liên hiệp Pháp. Nhưng Hồ đòi đổi lấy việc này “chính phủ 
Pháp phải công nhận nguyên tắc chính phủ tự trị ở Việt Nam”. Ở 
Paris, dArgenlieu bày tổ sự chấp thuận của mình về mặt nguyên 
tắc. 

Trong lúc những cuộc thương lượng đang tiến diễn, ngày 
20-2-1946, hãng Reuters công bố những điều khoản của hiệp định 
Pháp - Trung sắp ký, theo đó Trùng Khánh cho phép quân Pháp vào 
miền Bắc để thay thế quân đội Tưởng. Pháp bắn tin không ngần 
ngại dùng vũ lực nếu Hà Nội từ chối thoả hiệp, tướng Leclerc bắt 
đầu chuẩn bị đưa quân Pháp đổ bộ vào Hải Phòng. Khi tin tức này 
đến Hà Nội, cả thành phố lo buồn. Những phần tử dân tộc chủ 
nghĩa, vốn căm tức về những tin tức Hồ đồng ý thoả hiệp về vấn 
đề độc lập, đã tổ chức những cuộc biểu tình ở những khu phố 
buôn bán và kêu gọi tổng bãi công chống lại chính phủ. Một số 
người còn đòi Hồ Chí Minh từ chức và thành lập một chính phủ 


mới do “Công dân” Vĩnh Thuy đứng đầu. Khi đám đông đến hồ 
Hoàn Kiếm chạm trán với những người biểu tình thân chính phủ, 
cuộc đụng độ nổ ra giữa hai nhóm. 

Trả lời phỏng vấn ngày 22-2-1946, Hồ Chí Minh từ chối bình 
luận tin đồn về hiệp định Pháp - Trung, nhưng những sự kiện sau 
đó cho thấy giới lãnh đạo Việt Nam lo lắng. Suốt mấy ngày sau, 
chính phủ tăng cường chuẩn bị chiến tranh, thành lập thêm những 
đơn vị tự vệ và yêu cầu thiếu nhi và người già rời thành phố. 
Trong khi đó, gấp rút thành lập chính phủ liên hiệp mới, triệu tập 
họp Quốc Hội, gồm những đại biểu được bầu hồi tháng 1-1946. 
Sainteny bày tỏ nguyện vọng của mình xem xét khả năng quyền tự 
trị cho Việt Nam (không nhắc đến từ độc lập), nhưng ông lại đưa 
ra một rào cản khi ông tuyên bố từ chối ký một hiệp định trừ khi 
chính phủ Việt Nam được mở rộng cho những đại diện của tất cả 
các nhóm dân chúng. 

Những cuộc hội đàm giữa đại diện Việt Minh và các đẳng phái 
dân tộc chủ nghĩa trở nên căng thẳng, chẳng hạn Việt Nam Quốc 
Dân Đảng, được quân Tưởng ủng hộ, vẫn đòi chiếm đa số ghế 
trong chính phủ mới. Có về như có lúc Hồ đã mất hy vọng đạt 
được một thoả thuận. Theo Bảo Đại, sáng 23-2-1946, Hồ bất thình 
lình đến thăm, đề nghị Bảo Đại ra nắm quyền. Hồ thở đài: “Thưa 
Ngài, tôi không biết làm gì hơn. Tình hình quá căng thẳng. Tôi hiểu 
rõ người Pháp không muốn nói chuyện với tôi. Tôi không thuyết 
phục được Đồng Minh ủng hộ. Cả thế giới bảo tôi đổ quá. Tôi đề 
nghị ngài hãy hy sinh một lần nữa và ra nắm chính quyền”. 

Thoạt đầu Bảo Đại khước từ, nhưng sau đó đồng ý thảo luận 
vấn đề với các cố vấn của ông, nhiều cố vấn khuyên ông nên nhận. 
Nhưng bây giờ đến lượt Hồ thay đổi ý kiến. Chiều hôm đó, Hồ mời 
Bảo Đại đến gặp: 


“Thưa Ngài, hãy quên những điều tôi nói lúc sáng. Tôi không có 
quyền từ bỗ những trách nhiệm của mình lúc khó khăn. Trả lại quyền 
lực cho ngài là sự hèn nhát của tôi. Xin ngài hãy tha lỗi cho phút yếu 
mềm và ý định chuyển gánh nặng trách nhiệm cho ngài. Tôi có kế 
hoạch từ chức chằng qua vì sự chống đối quyết liệt của các đẳng phái 
dân tộc chủ nghĩa với hiệp định mà tôi đang thảo luận với Pháp”. 

Cái gì đã làm Hồ thay đổi ý định? Chỉ biết là ngày hôm sau, 
chính phủ thông báo, các đẳng phái đã thoả thuận thành lập chính 
phủ liên hiệp mới. Hai bộ quan trọng nhất là Nội Vụ và Quốc 
Phòng được trao cho các phần tử trung lập. Việt Minh và Đẳng 
Dân Chủ (bù nhìn của Việt Minh), Việt Nam Quốc Dân Đẳng, và 
Đồng minh Hội chia nhau tám ghế còn lại. Theo Võ Nguyên Giáp, 
Hồ đã thảo luận với Tiêu Văn, nhấn mạnh tầm quan trọng việc 
thành lập một chính phủ liên hiệp để chống Pháp. Tiêu Văn, vốn 
rất ghét Pháp, hình như đồng ý thuyết phục phe đối lập thoả hiệp 
theo đòi hỏi của họ. 

Ngày 27-2-1946, đArgenlieu từ Paris trở lại Sài Gòn. Cùng ngày, 
ông chấp nhận bản hiệp định khung do Sainteny đề nghị, công 
nhận Việt nam là “Nhà nước tự do, có quốc hội, quân đội và tài 
chính riêng”. Nhưng đ'Argenlieu từ chối đòi hỏi quyền tự trị của 
Việt Nam trong công việc ngoại giao, sự thống nhất về chính trị và 
lãnh thổ của ba miền, mặc dù ông đồng ý về mặt nguyên tắc tổ 
chức trưng cầu dân ý vấn đề thống nhất. Dường như để kích thích 
quan điểm của đ'Argenlieu, cùng ngày các nhà thương lượng Pháp 
đồng ý bỏ yêu cầu về các lãnh thổ hải ngoại tại Quảng Châu và 
Thượng Hải và sẵn sàng ký hiệp định Hoa Việt. Nếu một hiệp định 
với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có thể đạt được thì con đường 
rộng mở cho quân Pháp thay thế quân Tưởng chiếm đóng ở Bắc 
Việt Nam. Paris tức tốc gửi điện Leclerc tại Sài Gòn: “Hiệp định đã 
đạt được, hãy giương buồm lên thẳng tiến”. 


Hoà bình đứng trước nguy ngập, điều quan trọng đối với Hồ Chí 
Minh là làm sao có được sự chấp thuận của chính phủ và nhân 
dân. Bẩy giờ sáng ngày 2 tháng 3, tân Quốc Hội họp lần đầu tiên 
tại Nhà Hát Lớn, Hà Nội. Toà nhà được trang trí bằng những lá cò 
đỏ sao vàng quen thuộc, vẫn còn là biểu tượng dân tộc dù những 
phần tử dân tộc chủ nghĩa phản đối. 

Gần ba trăm đại biểu, cộng với đông đảo nhà báo và khách mời, 
tiến vào phòng họp. Hồ Chí Minh mặc bộ quần áo ka-ki bạc mầu 
bước lên diễn đàn, khẩn khoản yêu cầu các đại biểu chấp nhận 
bảy mươi người không qua bầu cử của Việt Nam Quốc Dân Đẳng 
và Đồng minh Hội, đang ngồi ở phòng chờ để đợi được mời vào 
cuộc họp. Sau khi Quốc Hội tán thành, họ vào phòng họp và ngồi 
vào chỗ thì Hồ tuyên bố, Quốc Hội bây giờ đại diện cho toàn thể 
đất nước, phải thành lập được một chính phủ phản ánh và thực 
hiện những khát vọng của dân tộc. Quốc Hội chính thức chấp 
nhận chính phủ liên hiệp lâm thời từ chức và nhất trí bầu Hồ Chí 
Minh làm chủ tịch chính phủ liên hiệp kháng chiến và kiến quốc. 
Nguyễn Hải Thần, không tới dự cuộc họp viện cớ ốm, được bầu 
làm phó chủ tịch. Sau đó Hồ tuyên bố thành lập Uỷ Ban Dân Tộc 
Kháng chiến để tiến hành đấu tranh cho nền độc lập hoàn toàn và 
bổ nhiệm Nhóm Cố Vẫn Quốc gia do cựu hoàng Bảo Đại đứng đầu. 
Phiên họp kết thúc ngay sau buổi chiều đó. Cùng ngày, hạm đội 
Pháp chở tướng Leclerc đang trên đường từ Sài Gòn tiến về Hải 
Phòng. 

Ngày 5-3-1946, Hồ Chí Minh họp bí mật với ban lãnh đạo đẳng 
tại Hương Canh, ngoại thành Hà Nội. Ban Thường Vụ họp ngày 
24-2-1946 đánh giá tình hình đề ra chiến lược thích hợp. Gó nhiều 
quan điểm khác nhau về vấn đề phải làm gì. Một số muốn cầm vũ 
khí đánh ngay lập tức, một số khác khuyên nên yêu cầu quân 
Tưởng ủng hộ chống lại Pháp. Nhưng Hồ Chí Minh, biết được thực 


lực yếu kém của Việt Minh, cho rằng quan trọng nhất là phải đạt 
được một thoả thuận bằng mọi giá. Ông bực bội nói lớn: “Các đồng 
chí có hiểu cái gì sẽ xảy ra nếu quân Tầu ở lại? Các đồng chí đã quên 
hết bài học lịch sử rồi sao. Khi bọn Tầu đến, họ ở lại hàng ngàn năm. 
Bọn Pháp thì bất quá ở vài năm rồi cũng sẽ phải cuốn xéo”. Sau này 
khi nói chuyện với nhà sử học Pháp Paul Mus, Hồ dùng từ còn kinh 
hơn: “Thà ngửi cứt Tây một lúc, còn hơn ăn cứt Tàu cả đời”. 

Cuối cùng quan điểm của Hồ thắng thế. Nghị quyết cuộc họp 
nêu rõ: “Vẫn đề bây giờ không phải là đánh hay không. Mà là phải 
biết người biết ta, nhận rõ một cách khách quan tất cả những điều 
kiện có lợi, bất lợi trong và ngoài nước, sau đó có hành động đúng”. 
Trên thực tế, tình hình xem ra phức tạp hơn trong thời kỳ Cách 
mạng tháng Tám. Khi đó, tình hình chính trị trong nước có lợi cho 
Đảng và những đảng phái đối lập không có khả năng để chống lại 
một cách công khai. Bây giờ, những phần tử dân tộc chủ nghĩa 
cảm thấy được khuyến khích dựa vào sự ủng hộ của quân Tưởng 
và có thể manh động chống lại chính phủ. Trong Cách mạng tháng 
Tám, Đảng có thể tận dụng những mâu thuẫn của Đồng Minh. 
Nghị quyết vạch rõ, bây giờ những mâu thuẫn này ít ra cũng tạm 
thời được hoá giải, trong khi đó, những lực lượng tiến bộ trên thế 
giới do Liên Xô đứng đầu không thể giúp đỡ cách mạng Việt Nam. 
Trong hoàn cảnh này, “chiến đấu đến cùng” chẳng khác gì tự làm 
yếu và cô lập mình. 

Nghị quyết thừa nhận, chính sách hoà hoãn với Pháp sẽ làm cho 
Đảng bị chửi là bán nước, giúp Pháp củng cố lực lượng tấn công 
miền Bắc. Nhưng hoà hoãn với Pháp sẽ làm Tưởng và bọn cơ hội 
dân tộc chủ nghĩa suy yếu. Hoà hoãn cũng giúp chính phủ có thời 
gian chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh 
giành độc lập hoàn toàn. Cuối cùng nghị quyết yêu cầu Pháp phải 
công nhận các quyền tự quyết và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân 


Việt nam. 

Ngày 5-3-1946, hạm đội của tướng Leclerc tiến vào Vịnh Bắc 
Bộ. Cùng ngày, Sainteny nhận được bản báo cáo từ Sài Gòn cho 
biết quân Tưởng đã nuốt lời cam kết trong bản hiệp định ký với 
Pháp, không cho phép quân Pháp đặt chân lên lãnh thổ Đông 
Dương và cũng không có nhượng bộ thêm nữa. Trong lúc ấy, ở Hà 
Nội Uỷ Ban Dân Tộc Kháng Chiến mới được thành lập đã kêu gọi 
nhân dân chuẩn bị đứng lên bảo vệ tổ quốc. Nếu quân Pháp đổ bộ 
mà chưa có được một hiệp định với Trùng Khánh, họ sẽ vấp phải 
sự kháng cự của cả quân Tưởng và Việt Nam. Để bảo vệ binh sĩ 
của mình, tướng Leclerc yêu cầu Sainteny làm mọi thứ theo quyền 
mình để có được một hiệp định trong thời hạn ngắn nhất, “thậm 
chí bằng mọi giá có thể sau này vứt đi”. 

Cuối ngày hôm đó, cuộc thương lượng được nối lại. Sainteny lo 
âu chìa bản hiệp định và Hồ Chí Minh, biết rõ những khó khăn 
hiện thời của hội đàm Pháp - Trung, đã thừa cơ đòi chữ “độc lập” 
trong hiệp định, cũng như Pháp chấp thuận nguyên tắc toàn vẹn 
lãnh thổ Việt Nam. Cuộc hội đàm tiếp tục đến đêm, Sainteny đồng 
ý vấn đề độc lập thông qua trưng cầu dân ý tổ chức tại ba miền 
Việt Nam, nhưng ông cươmg quyết từ chối viết từ “độc lập”. Cuộc 
hội đàm bế tắc. Pháp bỏ về, khiến Hồ Chí Minh phải tìm giải pháp 
khác. 

Sáng sớm hôm sau, hạm đội Pháp tiến vào cảng Hải Phòng. Lúc 
8 giờ 30 sáng, khi chiếc tàu đổ bộ đầu tiên vào cửa sông Cấm bị 
quân Tưởng dọc hai bờ sông nổ súng. Mười lăm phút sau, quân 
Pháp mới bắn trả. Cuộc đấu súng kéo đài đến tận 11 giờ trưa, vài 
tàu chiến Pháp bị hư hại, một kho đạn của quân Tưởng bị cháy. 
Đạn rơi rào rào trên những đường phố Hải Phòng như một cơn 
mưa. 


Trong khi quân Pháp và Tưởng đấu súng ở Hải Phòng, cuộc hội 
đàm ở Hà Nội cuối cùng cũng đến hồi kết. Hồ hỏi ý kiến Ban 
Thường Vụ Đảng vào buổi chiều ngày 5-3 và đồng ý chấp thuận 
những nhượng bộ cần thiết để đạt được một hiệp định. Trước 
rạng đông, Hồ cử Hoàng Minh Giám tới nhà Sainteny, tuyên bố 
chính phủ ông chấp nhận những điều kiện của Pháp và đồng ý 
Pháp công nhận Việt Nam là “một quốc gia tự do”. Bốn giờ chiều, 
phái đoàn Việt Nam tới một biệt thự ở đường Lý Thái Tổ, cắt chéo 
công viên nhỏ trước Bắc Bộ Phủ, nơi từng diễn ra nhiều cuộc họp 
thương lượng. Trước cử toạ Pháp và Việt Nam cũng như một số 
nhà ngoại giao, hiệp định được đọc to. Hiệp định đòi Pháp công 
nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một quốc gia tự do, có “chính 
phủ riêng, Quốc hội riêng, quân đội riêng và tài chính riêng trong khối 
Liên hiệp Pháp”. Chính phủ Pháp đồng ý tổ chức trưng cầu dân ý 
để quyết định thống nhất ba vùng lãnh thổ. Đổi lại, Việt Nam cho 
phép 15.000 quân Pháp đến thay thế quân Tưởng ở miền Bắc. Hồ 
Chí Minh ký đầu tiên, rồi ông trao bút cho thứ trưởng bộ quốc 
phòng, lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng Vũ Hồng Khanh. Sau lễ 
ký, Sainteny tỏ ra hài lòng về hiệp định, nhưng Hồ đáp: “Và tôi lấy 
làm tiếc, ông đã thắng, ông biết rằng tôi muốn nhiều hơn thế. Nhưng 
tôi hiểu rằng không thể có mọi thứ ngay một lúc”. Sau đó ông trở lại 
bình tĩnh và đi theo Pignon và Sainteny. Ông nói với Sainteny “Tôi 
có một điều an ủi, đó là tình bạn giữa chúng ta”. 

Để Vũ Hồng Khanh ký hiệp định, Hồ Chí Minh hy vọng bịt 
miệng những phần tử dân tộc chủ nghĩa đả kích hiệp định. Sau lễ 
ký, Hồ Chí Minh gặp Ban Thường Vụ Đảng bàn cách tuyên truyền 
hiệp định cho nhân dân và cử đại diện đến ba miền đất nước giải 
thích căn nguyên sau quyết định. Hoàng Quốc Việt tới Sài Gòn, 
Hoàng Minh Giám tới Đà Nẵng và Võ Nguyên Giáp tới Hải Phòng, 
nơi quân Pháp chẳng mấy chốc sẽ đổ bộ lên. 


Tin tức về bản hiệp định xuất hiện trên mặt báo Hà Nội sáng 
hôm sau. Theo quan sát, dân chúng phẳẩn ứng với sự thờ ơ xen lẫn 
ngạc nhiên và giận dữ. Dù chính phủ kêu gọi dân chúng giữ bình 
tĩnh, tránh những hành động khiêu khích chống Pháp kiều, tình 
hình thủ đô rất căng thẳng. Những phần tử dân tộc chủ nghĩa 
buộc tội Hồ Chí Minh bị Pháp lừa bịp và một số người thậm chí 
gọi ông là Việt gian. Nhằm bác bỏ những lời buộc tội đó, giới lãnh 
đạo đảng tổ chức cuộc mít tỉnh trước Nhà Hát Lớn lúc bốn giờ 
chiều để giải thích quyết định. Theo Jean Sainteny, những phần tử 
dân tộc chủ nghĩa cài người vào đám đông kích động nhân dân 
phẫn nộ. Một kẻ giấu mặt thậm chí đã ném một quả lựu đạn, may 
mà quên rút chốt. Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp, vừa từ 
Hải Phòng về, phát biểu trước tiên, giải thích sự cần thiết phải có 
một hiệp định, tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp và trật 
tự. Ông so sánh bản hiệp định Brest-Litovsk, theo quyết định của 
Lenin năm 1918, chấp nhận mất một phần lãnh thổ Nga cho Đức, 
hứa, sự phát triển này cuối cùng dẫn tới độc lập hoàn toàn. Sau 
khi vài người khác phát biểu xong, Hồ Chí Minh xuất hiện trên ban 
công và nói ngắn gọn: 

“Đất nước chúng ta trở thành tự do từ tháng 8-1945. Tuy nhiên, 
cho đến giờ, chưa có một cường quốc nào công nhận nền độc lập của 
chúng ta. Những cuộc thương lượng với Pháp đã mở đường để quốc 
tế công nhận và tăng vị thế Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên trường 
quốc tế. Chúng ta trở thành một dân tộc tự do. Theo hiệp định, quân 
Pháp sẽ dần dần rút khỏi Việt Nam. Đồng bào hãy giữ bình tĩnh, phải 
tăng cường sự thống nhất và củng cố khối đoàn kết dân tộc. Tôi, Hồ 
Chí Minh, đã cùng với các đồng chí của mình chiến đấu suốt đời vì độc 
lập của Tổ quốc. Tôi thà chết chứ không thể phần bội tổ quốc mình”. 

Sự chân thành và xúc động trong phát biểu của Hồ đã gây ấn 
tượng mạnh mẽ, buổi mít tinh kết thúc trong tiếng hô vang dậy 


“Hồ Chí Minh muôn năm”. Nhưng nhiều người Việt Nam và không 
ít người trong hàng ngũ Đảng hoài nghỉ bản hiệp định khi đang đối 
mặt vấn đề một cách trực tiếp. Hai ngày sau, Ban Thường Vụ Đẳng 
ra nghị quyết với tên gọi “Hoà để tiến”, cố gắng làm giảm bớt lo âu 
trong hàng ngũ cán bộ đảng đồng thời kêu gọi cảnh giác và chuẩn 
bị chiến đấu, nêu rõ “Tổ quốc đang đứng trước khó khăn, nhưng con 
thuyền cách mạng đang băng qua đá ngầm tiến về phía trước. Hiệp 
định ký với Pháp cho chúng ta thêm thời gian bão toàn lực lượng, củng 
cố vị trí để có thể nhanh chóng tiến tới độc lập hoàn toàn”. 

Chiều ngày 6-3, Võ Nguyên Giáp trở lại Hải Phòng gặp tướng 
Leclerc, thảo luận những điều bổ xung trong bản hiệp định sơ bộ 
liên quan tới tình hình quân sự. Dù đã có hiệp định, nhưng vẫn có 
đụng độ giữa những đơn vị Pháp và Việt Nam ở vài nơi. Cả hai 
bên vẫn giữ cảnh giác. Hồ Chí Minh vẫn ở Hà Nội, ông tiếp các đại 
biểu dân sự và quan chức quân sự tại Toà Thị Chính. Ông cũng 
viết thư ngỏ gửi đồng bào ở miền Nam, thông báo việc ngừng bắn 
nhưng yêu cầu tiếp tục chuẩn bị và củng cố kỷ luật. Nguyễn 
Lương Bằng - một cựu trào của Hồ từ những ngày ở Trung Hoa và 
Hong Kong - nhận nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa ở Thái Nguyên, 
còn Hoàng Văn Hoan được cử đến Thanh Hoá cũng làm công việc 
này. 

Ở Paris, báo chí đưa tin bản hiệp định Hồ - Sainteny nói chung 
với vẻ lạc quan. Ngày 9-3, Bộ trưởng Hải ngoại Marius Moutet đệ 
trình bản hiệp định cho Hội đồng Bộ trưởng để phê chuẩn. Ngoại 
trưởng Georges Bidault ca ngợi bản hiệp định là khuôn mẫu để 
giải quyết tình hình ở các nước thuộc địa khác của Pháp. Dù vậy, 
những phần tử dân tộc chủ nghĩa ở Việt Nam tiếp tục lớn tiếng đả 
kích. Một số lãnh tụ không cộng sản đòi chính phủ phải tìm kiếm 
ủng hộ của Trung Quốc hoặc Mỹ. Cố vấn tối cao Bảo Đại đề nghị 
được tới Trùng Khánh gặp chính quyền Tưởng Giới Thạch để đưa 


lời yêu cầu cá nhân. Sau khi thảo luận, Hồ Chí Minh đồng ý. 

Ngày 18-3, một ngàn hai trăm quân Pháp, trên hai trăm xe quân 
sự - phần nhiều do Mỹ sản xuất - qua cầu Long Biên tiến vào Hà 
Nội trong tiếng hân hoan reo hò của Pháp kiều ở thành phố này. 
Quân Tưởng lẻ tẻ rút về biên giới vài ngày trước đó. Theo nguồn 
tin từ phía Pháp, một người Việt Nam, khi nhìn thấy vũ khí hiện 
đại và xe cộ của quân Leclerc, thất vọng “Chúng ta thua mất, họ quá 
mạnh”. Nhưng Leclerc không tin như vậy, lo ngại, trong trường 
hợp hiệp định bị phá vỡ, một sư đoàn của ông không đủ sức bình 
định vùng này. Tuy nhiên, nhiều Pháp kiều trong tâm trạng vui 
sướng trấn an rằng binh sĩ Việt Nam quá yếu. 

Chiều hôm đó, Leclerc, Sainteny, Pignon và những quan chức 
cao cấp Pháp tới Bắc Bộ phủ gặp Hồ Chí Minh và những thành 
viên chính phủ của ông. Hồ và Leclerc nâng cốc chúc tình hữu nghị 
Pháp - Việt, không khí trong phòng họp cũng nặng nề chẳng kém gì 
ngoài phố, khi quân Pháp nhậu nhẹt ăn mừng tạo nên những kỷ 
niệm cay đắng trong quá khứ của dân chúng. Tối hôm ấy, Hồ Chí 
Minh mời thiếu tá Mỹ, Frank White, đại diện mới của Cơ quan 
Tình báo Chiến lược ở Hà Nội, dự bữa tiệc chào mừng Leclerc. Khi 
Hồ gặp White lần đầu tiên sớm hơn cùng ngày, ông muốn moi tin 
White về quan điểm của Mỹ đối với tình hình ở Đông Dương. Hồ 
Chí Minh lẫy làm tiếc Liên Xô quá bận rộn tái thiết nền kinh tế bị 
thiệt hại nặng trong chiến tranh nên không thể giúp đỡ nhiều cho 
chính phủ Việt Nam non trẻ, Hồ bày tổ hy vọng Mỹ sẽ cung cấp 
“tiền và kỹ thuật” giúp đỡ Việt Nam con đường phát triển. Nhưng 
ngay cả trong lúc tâng bốc vai trò của Mỹ trong tương lai Việt 
Nam, Hồ cũng bày tỏ chút hoài nghỉ Mỹ không muốn giúp Việt 
Nam vì Việt Nam là nước nhỏ và xa Bắc Mỹ. 


Sau khi trao đổi, thiếu tá White về nhà, nhưng bất ngờ Hồ Chí 


Minh mời ông dự tiệc đãi những đại diện Pháp vừa đến Hà Nội. 
White ngạc nhiên khi được xếp ngồi cạnh Hồ Chủ tịch trong bữa 
tiệc, có lẽ khiến vài người trong hàng ngũ sĩ quan cao cấp Mỹ bực 
tức. Khi White lúng túng việc ngồi cạnh Hồ làm nhiều khách không 
hài lòng, Hồ buồn rầu “Nếu không nói chuyện với anh thì tôi nói 
chuyện với ai”. Theo hồi ức White, bầu không khí bữa tiệc “lạnh 
giá”, người Pháp thì chẳng có gì mà nói, quân Tàu do Lư Hán đứng 
đầu thì “say khướt”. 

Hồ Chí Minh quả là đúng khi than phiền với White, Mỹ không 
muốn can thiệp tới cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam giành 
dân tộc, Nhà Trắng phớt lờ những biến chuyển nhanh chóng tình 
hình Đông Dương. Cuối tháng 2-1946, Hồ gửi một bức điện cho 
tổng thống Truman đề nghị Mỹ ủng hộ nền độc lập của Việt Nam, 
theo những nguyên tắc Hiến Chương Liên Hợp Quốc. Không có sự 
hồi âm. Khi tin tức Hiệp định Pháp - Trung bay đến Washington, 
ngoại trưởng James Byrnes nói với một nhà ngoại giao Pháp, hiệp 
định đó “hoàn thành việc khôi phục chủ quyền của Pháp tại Đông 
Dương”. Bây giờ lo ngại sự nguy hiểm của làn sóng Cộng sản tràn 
lan, (Winston Churchill gọi là “Bức màn sắt” trong bài phát biểu 
nổi tiếng ở Fulton, Missouri), Mỹ không ủng hộ lời đòi hỏi công 
nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một “quốc gia tự do” nằm 
trong Liên hiệp Pháp. 

Suốt mấy ngày sau, tình hình vẫn không cải thiện. Ngày 
22-3-1946, một cuộc diễu binh chung diễn ra gần Hoàng Thành Hà 
Nội để hâm nóng “tình hữu nghị Việt Pháp”. Xe của Pháp toàn do 
Mỹ sản xuất, máy bay Spitfire của Anh. Đám đông bên nào vỗ tay 
hoan hô quân bên ấy. Ngày hôm sau, Leclerc rời Hà Nội, trao 
quyền cho thuộc hạ là tướng Jean - Etienne Valluy. Dù không có 
đụng độ diễn ra, nhưng lòng dân oán giận lên cao khi Pháp chiếm 
một số công sở, dẫn đến tổng bãi công, sau khi Pháp rút đi. 


Cao uỷ đ'Argenlieu điện cho Jean Sainteny, nói ông ta muốn gặp 
trực tiếp Hồ Chí Minh. Sainteny liên lạc với Hồ và Hồ nhận lời 
ngay với hy vọng thu xếp một cuộc thương lượng chính thức để 
phê chuẩn hiệp định sơ bộ càng sớm càng tốt. Sáng 24-3-1946, Hồ 
Chí Minh, đội mũ rộng vành, đi cùng Hoàng Minh Giám và nhà văn 
Nguyễn Tường Tam, tân ngoại trưởng không cộng sản, đến sân bay 
Gia Lâm cùng Sainteny lên thuỷ phi cơ Catalina. Thuỷ phi cơ hạ 
cánh ở Vịnh Hạ Long, một kỳ quan với những núi đá vôi dọc bờ 
biển phía đông Hải Phòng. Họ lên chiến hạm Pháp Emile Bertin, 
được đ'Argenlieu và cùng những đại diện Pháp đón tiếp. 

Sau màn chào hỏi và nâng cốc, Hồ Chí Minh được mời thăm 
hạm đội Pháp đang chạy qua kỳ hạm Đô đốc đ'Argenlieu. Sau đó, 
tại cabin kỳ hạm, hai bên trao đổi sẽ tiếp tục hội đàm ở đâu và khi 
nào để thi hành hiệp định 6 tháng 3. Hồ muốn họp càng sớm càng 
tốt, nhưng đArgenlieu cho là nên có hội nghị trù bị để phia Pháp 
làm quen với những vấn đề chính và đề nghị họp ở Đà Lạt. Hồ 
đồng ý họp hội nghị trù bị ở Đà Lạt, nhưng ông ngại, nếu những 
cuộc thương lượng chính thức họp tại đó, viên Cao uỷ có thể kiểm 
soát tình hình, nên ông dự kiến sẽ tổ chức ở Pháp. Ở Pháp, Hồ có 
thể qua mặt đ'Argenlieu và sử dụng vị thế của mình là nguyên thủ 
quốc gia để gây ảnh hưởng tới quan điểm công chúng Pháp vốn 
đang dao động sau Thế chiến II. Leclerc và Sainteny lại vào hùa với 
Hồ, cho rằng như thế Hồ sẽ đỡ bị sức ép của phe đối lập và quân 
Tưởng. Cuối cùng, đArgenlieu chấp thuận. 

Đối với Hồ Chí Minh, những cuộc hội đàm tại Vịnh Hạ Long là 
một bài học hữu ích. Dù ông không thể bắt Pháp chấp thuận nối 
lại những cuộc thương lượng hoà bình, ông được đối diện với một 
tay thực dân lõi đời như d'Argenlieu và đã đứng vững trong cuộc 
nói chuyện. Trên đường về Hà Nội, Hồ bình luận với tướng Raoul 
Salan (thuộc hạ của d'Argenlieu), người cũng dự cuộc họp: “Nếu đô 


đốc nghĩ rằng hạm đội của ông ta làm tôi sợ thì ông ấy lầm to. Những 
chiến hạm to đùng ấy làm sao chạy ngược vào các dòng sông nhỏ bé 
của chúng tôi được”. 

Hội nghị trù bị Đà Lạt họp giữa tháng 4-1946, không đi đếm kết 
quả. Đại diện Việt Nam, Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Tường Tam, 
không thể thuyết phục đ'Argenlieu thảo luận tình hình ở Nam Kỳ, 
nơi xung đột quân sự tiếp tục gia tăng dù có lệnh ngừng bắn. Mâu 
thuẫn nghiêm trọng phát sinh về tương lai quốc gia tự do. Đoàn 
Việt Nam cho rằng Việt Nam sẽ là một quốc gia có chủ quyền 
trong Liên hiệp Pháp, nhưng Pháp khăng khăng Liên hiệp Pháp là 
một liên bang, mỗi quốc gia tự do cần phải đại diện chủ quyền 
theo cơ chế tổ chức liên bang và có một Cao uỷ được bổ nhiệm ở 
Paris. Trước ngõ cụt, các đại biểu gạt vấn đề vai trò tương lai của 
Việt Nam trong Liên hiệp Pháp chờ đến những cuộc hội đàm chính 
thức, sẽ họp cuối tháng Năm ở Pháp. Ngày 13 tháng 5, Giáp thất 
vọng trở lại Hà Nội. Hồ Chí Minh an ủi, hai bên dù sao đã hiểu 
nhau hơn. Ông hy vọng các vấn đề khác biệt không phải là quá đối 
kháng, có thể thoả hiệp trong cuộc đàm phán sắp tới tại Pháp. 

Năm ngày sau, đ'Argenlieu có chuyến thăm ngắn Hà Nội để thảo 
luận về những cuộc hội đàm hoà bình. Ông đòi hoãn chuyến đi 
Paris của phái đoàn Việt Nam, viện cớ ở Pháp đang tổng tuyển cử, 
nhưng Hồ Chí Minh khăng khăng giữ nguyên lịch trình. Cao uỷ 
đ”Argenlieu còn doạ hình như sắp tới sẽ thành lập Nhà nước Nam 
Kỳ tự trị, hoàn toàn đi ngược lại với những gì đã quy định trong 
hiệp định sơ bộ giữa Hồ và Sainteny ngày 6 tháng 3. 

Ngày 30-5-1946, 50.000 người dân đã đội mưa đến khuôn viên 
Đại học Hà Nội để tiễn phái đoàn chính phủ đi Pháp đàm phán hoà 
bình. Phái đoàn do Phạm Văn Đồng dẫn đầu. Hồ và tướng Raoul 
Salan đi cùng chuyến bay sang châu Âu. Hồ không phải là thành 


viên chính thức trong thành phần đàm phán mà tham gia với tư 
cách “khách mời danh dự” của chính phủ Pháp. Trong lời phát biểu 
ngắn với dân chúng, ông tuyên bố, chỉ có một mục đích duy nhất 
phục vụ tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Ông kêu 
gọi nhân dân nghe theo chính phủ khi ông vắng mặt và tôn trọng 
người nước ngoài. 

Sáng sớm hôm sau, đoàn đại biểu tề tựu tại Bắc Bộ Phủ trong 
những bộ quần áo trang trọng, trừ Hồ Chí Minh mặc bộ quần áo 
ka-ki thường ngày cùng với giầy da đen. Tại sân bay Gia Lâm, họ 
lên hai chiếc máy bay quân sự Dakota, cất cách trong bầu trời đầy 
mây trong chuyến đi dài. 

Paris chỉ thị cho phi công bay lòng vòng, bảo đảm phái đoàn chỈ 
đến Pháp khi kết quả bầu cử đã ngã ngũ. Sau chặng nghỉ ngắn ở 
Burma, do thời tiết xấu, đoàn tới Calcutta ngày 1 tháng 6, lãnh sự 
Pháp và đại diện chính phủ Anh ra đón. Đoàn nghỉ tại khách sạn 
Great Eastern nổi tiếng và lưu tại đó hai ngày đi ngắm cảnh. Ngày 
4-6 đoàn tới Agra viếng thăm Taj Mahal, sau đó đi Karachi, Iraq, 
cuối cùng đến Cairo ngày 7-6 và ở lại đó ba ngày thăm thú. Trước 
khi rời Ai Cập, Hồ nhận được tin d”Argenlieu đã lập nhà nước Nam 
bộ tự trị và được chính phủ Pháp công nhận. Hồ vờ ngạc nhiên khi 
nghe tin này yêu cầu Salan hành động để đừng biến Nam Kỳ thành 
“một Alsace - Lorraine mới”. Nếu vậy có thể dẫn đến cuộc chiến 
tranh trăm năm. 

Trong lúc ấy, cuộc khủng hoảng chính phủ nổ ra ở Pháp. Cuộc 
bầu cử Quốc Hội tổ chức ngày 2 tháng 6, các đảng bảo thủ đã 
giành thắng lợi lớn, khiến chính phủ thủ tướng Gouin (Đảng Xã 
hội) phải từ chức. Điều này, tất nhiên cho thấy trước những khó 
khăn lớn cho cuộc thương lượng, vì chính phủ bảo thủ hơn ở Paris 
sẽ khó chấp nhận những đề xuất hoà giải đưa ra trong những cuộc 


thương lượng tháng 3-1946 giữa Hồ - Sainteny. Tầm quan trọng 
trước mắt, nó làm phức tạp những kế hoạch sắp tới đối với đoàn 
đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Vì chính phủ mới vẫn chưa 
được thành lập ở Paris, nên chính phủ Pháp sẽ không đón tiếp 
chính thức phái đoàn Việt Nam. Vì thế máy bay chở đoàn đại biểu 
rời Cairo vào ngày 11-6, dừng lại ở Algeria, và ngày hôm sau tới 
bãi biển nghỉ mát Biarritz (Pháp) bên vịnh Biscay. Chính quyền địa 
phương đón tiếp và đưa đoàn tới khách sạn trong thành phố. Hồ 
Chí Minh ở khách sạn sang trọng Carlton, nằm ngay bờ biển, 
những thành viên khác ở một khách sạn ít sang trọng gần đó. 

Suốt mấy ngày sau, vài thành viên phái đoàn Việt Nam tiếp tục 
tới Paris, nhưng theo thoả thuận đôi bên Hồ Chí Minh vẫn ở lại 
Biarritz cho tới khi chính phủ Thủ tướng Georges Bidault, thủ lĩnh 
Phong trào Nhân dân Cộng hoà thuộc phái bảo thủ (MRP) lên nắm 
quyền. Bidault cử Jean Sainteny bay tới Biarritz ở cùng Hồ đợi khi 
thành lập xong tân chính phủ ở Paris. Vài ngày sau, Sainteny làm 
hết sức mình để chủ tịch Hồ Chí Minh khuây khỏa. 

Điều này cũng chẳng phải dễ dàng. Theo tư liệu Sainteny, Hồ 
Chí Minh lo lắng về tình hình ở Paris, thậm chí còn lo ngại nhiều 
hơn về tình hình Đông Dương, nơi đ'Argenlieu công khai làm mọi 
thứ để phá bản hiệp định sơ bộ 6 tháng 3. Hồ thậm chí đe doạ trở 
về Hà Nội. Nhưng Sainteny cam đoan với Hồ, Quốc Hội Pháp chưa 
chính thức phê chuẩn Cộng hoà tự trị Nam Kỳ chừng nào chưa có 
được kết quả trưng cầu dân ý theo hiệp định sơ bộ Hồ-Sainteny. 

Do Sainteny kiên nhẫn thuyết phục, Hồ Chí Minh bắt đầu bớt lo, 
vài ngày sau chuyện trò vui về với Sainteny. Thỉnh thoảng hai 
người tới bãi biển Hendaye gần đó, nơi chị gái Sainteny có một 
biệt thự, Hồ chơi đùa với đàn cháu của Sainteny trên bãi biển. Họ 
xem đấu bò sát biên giới Tây Ban Nha, thăm giáo đường Thiên 


Chúa Giáo tại Lourdes. Họ tới một làng chài nhỏ Biristou, cả hai ăn 
bữa trưa tại một nhà hàng địa phương. Sau đấy, Hồ ký vào sổ lưu 
bút “Đại dương và biển cả không thể chia cắt những người anh em 
sắn bó với nhau”. Có hôm, họ dành cả ngày đi đánh cá trên biển ở 
St. Jean de Luz. Dù Sainteny sau này cho biết những ngày đó 
dường như ngày dài vô tận, Hồ Chí Minh tiêu khiển bằng cách câu 
cá và câu được vài con cá ngừ, trò chuyện thân mật với viên 
thuyền trưởng. Khi viên thuyền trưởng kể về phong trào ly khai xứ 
Basque trong vùng, Hồ đáp: “Riêng khoản này tôi có kinh nghiệm hơn 
anh, tôi e rằng người anh em Basque nên nghĩ rất kỹ trước khi hành 
động”. Những năm sau này, Hồ Chí Minh thỉnh thoảng có nhắc lại, 
đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất của đời ông. 

Hồ Chí Minh cũng dành thời gian để giải quyết vấn đề trong 
nước. Trước khi đời đi Paris, ông tiếp vài đoàn đại biểu của liên 
hiệp lao công, những nhóm Việt kiều, báo ILHumanité (Nhân Đạo) 
của Đảng cộng sản Pháp. Khi tiếp khách ông vào vai “Bác Hồ”, thể 
hiện sự chân thật cho mọi người với phong cách cực kỳ giản dị. 
Tuy nhiên, theo một quan sát viên người Pháp, Hồ là người cứng 
rắn giấu sau về ngoài nhân hậu. Khi được một đảng viên xã hội 
Pháp thông báo Việt Minh sát hại phần tử Trotskist Tạ Thu Thâu 
tại Sài Gòn, Hồ đã khóc “người yêu nước vĩ đại” nhưng sau đó nói 
thêm “Tất cả những người đi sai đường do tôi vạch ra đều sẽ bị loại 
bỗ”. 

Ngày 22-6-1946, tân chính phủ do Bidault đứng đầu đã thành 
lập xong ở Paris, Hồ Chí Minh cùng Jean Sainteny đi Paris, chuẩn 
bị những cuộc thương lượng hoà bình tại Fontainebleau. Bay trong 
thời tiết đẹp trên những lâu đài thung lũng sông Loire, họ tới Paris 
giữa chiều. Sau này, Sainteny nhớ lại, khi máy bay chuẩn bị hạ 
cánh, Hồ “tái xám mặt. Mắt chớp liên tục, khi ông cố gắng nói với tôi, 
cổ họng ông nghẹn lại, thậm chí không nói nên lời”. Khi máy bay đến 


giữa đường băng, ông túm lấy cánh tay Sainteny, nói: “Hấy ở gần 
tôi. Đông người quá”. 

Sân bay Bourger quả thật hôm đó rất đông. Cờ Việt nam và cờ 
Pháp tung bay trên cổng chính. Sau khi ra khỏi máy bay, Hồ được 
Maurius Moutet, Bộ trưởng lãnh địa hải ngoại tân chính phủ, cũng 
là bạn cũ của Hồ thời sau Thế chiến I đón. Sau vài nghỉ lễ ngoại 
giao, Hồ được bố trí đưa về khách sạn Royal Monceau phố Hoche. 
Hình ảnh lãnh tụ du kích loay hoay xoay xở với những đồ vật sang 
trọng của căn phòng khắc đậm trong trí nhớ của Sainteny. Sainteny 
ngờ rằng thể nào Hồ cũng ngủ trên sàn trải thảm chứ không phải 
trên giường. 

Chính phủ Bidault đến tận ngày 26-6 mới chính thức nhậm 
chức, bởi thế đàm phán chỉ có thể bắt đầu vào tháng 7-1946. Mấy 
ngày tiếp theo, Hồ loanh quanh thăm thú những chỗ trước đây 
từng đến, ra rừng Boulogne rồi đến ngõ Compoint. Hồ còn đề nghị 
Sainteny đưa đến bãi biển Normandy nơi Đồng Minh đổ bộ hai 
năm trước. Hồ ngủ tại khu đất của gia đình Sainteny ở gần đó, dậy 
rất sớm để tán gẫu và hỏi kinh nghiệm chăn nuôi của các nông dân 
Pháp. 

Dĩ nhiên, không phải mọi thứ đều dễ chịu. Tin Hồ Chí Minh tới 
đã lan khắp Paris, ông có nhiều việc phải làm. Một bài báo đăng 
hồi tháng 2-1946 trên tờ Le Figaro chỉ đích danh ông là đặc vụ 
Quốc tế Cộng sản Nguyễn Ái Quốc, một số người hăm hở tới gặp 
nhà cách mạng cũ. Hồ Chí Minh yêu cầu Jacques Dumaine, Vụ 
trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại Giao Pháp, hướng dẫn ông tiếp đón các 
vị khách theo lối phong cách ngoại giao. Nhưng theo tính cách vốn 
có, ông vẫn làm việc đó một cách đơn giản. Với những người cần 
phỏng vấn, ông mời họ đến ăn điểm tâm lúc 6 giờ sáng, giải thích 
đó là thói quen dậy sớm của người dân xứ nhiệt đới. Ông ăn mặc 


bình thường. Ngày 4-7-1946, ông mở tiệc chiêu đãi thủ tướng 
Bidault. Theo phong cách lễ tân phải mặc đồ trắng, nhưng Hồ mặc 
bộ quần áo ka-ki quen thuộc, cúc cổ cài kín và chân đi giầy vải. 

Sainteny tổ chức một bữa tiệc tại nhà riêng, trong số những 
chính khách tham dự có Albert Sarraut, đối thủ cũ của Hồ. Viên bộ 
trưởng thuộc địa một thời, kêu lên “Đây rồi! Ông tướng cướp cũ của 
tôi. Cuối cùng thì tôi cũng tóm được ngài. Tôi đã phải tốn gần cä đời 
để theo đuổi ngài!” Sau đó ông ôm chầm lấy Hồ thân mật và ca ngợi 
Hồ là người bạn tốt, nhưng chỉ hỏi Hồ một câu: “Trường Trung học 
Albert Sarraut vẫn còn ở Hà Nội chứ?” 

Hồ Chí Minh hy vọng gặp Charles De Gaulle, nhưng không thể, 
vì “Charles vĩ đại” đã nghỉ hưu tại Colombey và không can dự vào 
công việc nhà nước. Ông cũng không gặp được tướng Leclerc, vì 
ông này lẩn tránh. Thái độ kỳ lạ của Leclerc khiến nhiều người lạ 
lùng, dù rằng hai người có vẻ rất thân nhau ở Đông Dương. 
Sainteny cho rằng các hoạt động của Leclerc tại Đông Dương bị 
giới quân sự Pháp phê phán nên ông phải né tránh để tránh phức 
tạp thêm. Nhưng Sainteny cũng nhận xét, Leclerc có lẽ cảm thấy 
Hồ Chí Minh đã lừa ông khi Hồ phủ nhận chính phủ của ông đang 
chuẩn bị chiến tranh. 

Lúc 11 giờ ngày 2-7-1946, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Dumaine tới 
khách sạn đón Hồ cùng mười bốn ô tô tới khách sạn Matignon dự 
lễ tiếp đón chính thức của Thủ tướng Bidault. Trong bài phát biểu 
khai mạc, Bidault xin lỗi về sự chậm trễ tiến hành đàm phán hoà 
bình và nhắc đến tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc. Ông này 
miêu tả Khối Liên hiệp Pháp mới sẽ “thấm đẫm tính nhân đạo” và 
hy vọng hai bên sẽ đàm phán chân thành trên tinh thần hiểu biết 
lẫn nhau. 


Đáp lời, Hồ cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt dành cho ông, nhấn 


mạnh, Paris là cái nôi của những lý tưởng cao cả của Cách mạng 
Pháp năm 1789. Hồ dự đoán đàm phán sẽ khó khăn nhưng sẽ 
thành công nếu cả hai bên phương Đông và phương Tây thấm 
nhuần tư tưởng “không làm với người khác những điều mà không 
muốn người khác làm với mình”. 

Ngày hôm sau, Hồ Chí Minh đi bộ trên đại lộ Champ-Elysees, 
đặt hoa tại Đài Chiến sĩ vô danh tại Khải Hoàn Môn. Khi nhà báo 
lưu ý ông có một đám đông kéo theo. Hồ mỉm cười đáp: “Tại sao 
ư? Dĩ nhiên, mọi người muốn xem Charlie Chaplin của Việt Nam như 
thế nào”. Ông cũng thăm Cung điện Versailles, nổi tiếng với tất cả 
người Việt Nam do lời thỉnh cầu nổi tiếng của Hồ với các lãnh tụ 
Đồng Minh tại hội nghị hoà bình sau Thế chiến I. Sau khi dừng ở 
lăng Napoleon tại Les Invalides, ông vãn cảnh núi Valerian, đồi 
Montmartre, nơi có đài tưởng niệm những người yêu nước Pháp bị 
Đức hành hình trong Thế chiến II. 

Cuối cùng, những cuộc hội đàm chính thức bắt đầu ngày 
6-7-1946 tại cung điện Fontainebleau. Đứng đầu đoàn đại biểu 
Pháp là Max Andre, người từng đến Đông Dương theo lệnh De 
Gaulle hồi tháng 1-1946. (Cao uỷ d'Argenlieu đã từ Sài Gòn bay về 
Paris với hy vọng chủ trì đoàn đại biểu Pháp, nhưng chính phủ 
Bidault từ chối đề nghị của đ'Argenlieu vì lo ngại phẩn ứng chống 
đối của phía Việt Nam và công chúng Pháp). Đoàn đại biểu Pháp 
có thành phần chính trị tương đối hỗn hợp gồm cả đảng viên Đẳng 
cộng sản Pháp, Đảng Xã hội và Phong trào Nhân dân Cộng hoà 
(MRP) của Bidault. 

Tình thế khi bắt đầu những cuộc thương lượng hoà bình thật là 
bất lợi với Việt Nam. Trong những tuần lễ tiến hành hội nghị, tình 
hình ở Đông Dương xấu đi nhanh chóng. Ngày 1-6-1946, Chính 
phủ lâm thời Nam Kỳ do Nguyễn Văn Thinh cầm đầu nhậm chức 


tại Sài Gòn. Cùng tháng ấy, cũng thảo luận vấn đề Pháp hoặc Việt 
Nam sẽ chiếm Phủ Toàn quyền ở Hà Nội sau khi quân Tưởng rút 
đi. Ngày 25-6, quân Pháp bất ngờ chiếm Phủ Toàn quyền, biểu 
tượng quyền lực tối cao toàn cõi Đông Dương. Sau khi chính phủ 
Việt Nam phản đối mạnh, tướng Valluy, viên tư lệnh đứng sau 
đ'Argenlieu, cuối cùng đồng ý, Phủ Toàn quyền sẽ được gác bởi lực 
lượng hỗn hợp Pháp và Việt Nam, đợi kết quả đàm phán cuối cùng 
ở Paris. 

Sau khi Pháp khai mạc phiên họp đầu tiên bằng những lời chào 
mừng, Phạm Văn Đồng, trưởng phái đoàn Việt Nam, đả kích mạnh 
mẽ những hành động của Pháp ở Đông Dương - ông cảnh cáo 
những hành động đó có thể không lợi cho những cuộc thương 
lượng đi đến thành công. Hai bên cũng thống nhất được nghị sự 
gồm ba phần: thể chế Việt Nam trong Liên hiệp Pháp; Quan hệ với 
các nước thứ ba và thống nhất ba miền. Tuy nhiên, trong mọi vấn 
đề, các bên vẫn giữ nguyên ý kiến như tại Hội nghị tháng 4-1946 ở 
Đà Lạt. 

Người Pháp đặc biệt khó chịu khi nói đến chuyện Nam Kỳ, đòi 
rút tất cả các quân của miền Bắc ra khỏi Nam Kỳ trước khi có 
ngừng bắn, họ cũng đưa ra một định nghĩa rất hẹp cho khái niệm 
“quốc gia tự do” Việt Nam nằm trong Liên hiệp Pháp. Dường như 
để thể hiện tính ngạo mạn, nhiều đại biểu Pháp bắt đầu vắng mặt 
trong các phiên họp. 

Phái đoàn Việt Nam chắc còn hy vọng nhận được ủng hộ nào 
đấy của các đồng chí Đẳng cộng sản Pháp, và có lẽ cũng như của 
Đảng Xã hội. Cả hai tờ báo của hai đẳng ca ngợi và ủng hộ Hồ Chí 
Minh từ khi ông tới Paris. Trước đó đoàn đại biểu Quốc hội Việt 
Nam và đã nối lại quan hệ với Đảng cộng sản Pháp, từng đã bị 
gián đoạn từ trước Thế chiến II. Tuy nhiều đẳng viên có thiện cảm 


với sự nghiệp của dân tộc Việt Nam, nhưng nhiều lãnh tụ cộng sản 
Pháp nghỉ ngờ Hồ do quyết định giải tán Đảng cộng sản Đông 
Dương tháng 11-1945. Trong khi đó, Đẳng cộng sản Pháp bây giờ 
cũng đang bị cuốn vào làn sóng khôi phục tỉnh thần dân tộc chủ 
nghĩa sau chiến tranh tại Pháp. Jean Sainteny nhận thức được thái 
độ nước đôi của Đảng cộng sản Pháp về vấn đề Đông Dương khi 
ông trình bản hiệp định sơ bộ 6-3-1946 cho Maturice Thorez, một 
thợ mỏ nay là lãnh tụ Đảng cộng sản Pháp và là phó thủ tướng. 
Thorez chấp thuận những điều khoản bản hiệp định, nhưng nói 
thêm “nếu Việt Nam không tôn trọng những điều khoản này, chúng ta 
phải có những biện pháp cần thiết và nếu cần hãy để súng nói chuyện 
thay chúng ta”. 

Vì không phải thành viên chính thức của đoàn đàm phán Việt 
Nam, Hồ không dự những cuộc hội đàm ở Fontainebleau. Ông ở lại 
Paris, dùng tất cả sức lực, vốn kinh nghiệm, uy tín cá nhân (có 
người gọi những hoạt động này là “Chiến dịch làm duyên” của Hồ) 
để thúc đẩy quan chức và công chúng ủng hộ sự nghiệp Việt Nam. 
Ông gặp gỡ đại diện của tất cả những đẳng phái chính trị, những 
tổ chức lớn ở Pháp, cũng như một số nhà báo và trí thức nổi tiếng. 
Ông tận dụng mối quan hệ với Đảng cộng sản Pháp và đề nghị 
Maurice Thorez - lúc này là phó thủ tướng, dùng ảnh hưởng của 
mình tác động tới chính phủ Pháp. Không rõ Thorez đã trả lời thế 
nào. 

Mối quan hệ của Hồ Chí Minh và báo chí địa phương là chủ 
chốt, vì những cuộc hội đàm được tiến hành tương đối bí mật, 
công chúng không được biết. Đảng cộng sản Pháp và những đồng 
mỉnh của họ ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam, ít ra cũng là công khai, 
những người bảo thủ chụp mũ “phẳn quốc” cho những ai kêu gọi 
ủng hộ Việt Nam, bầu không khí quanh cuộc hội đàm căng thẳng 
và bị đầu độc bởi những đảng phái chính trị. Thoả hiệp càng khó 


khăn hơn do những sự kiện mới đây ở Đông Dương, khi những vụ 
tấn công của Việt Nam vào Pháp kiều và lính Pháp thường xuyên 
gia tăng. Theo quan điểm của Hồ, đây là lợi ích của nhân dân Việt 
Nam thực chất được bàn trong những cuộc thương lượng phải 
được truyền tải tới công chúng và ngày 12-7-1946, ông tổ chức 
một cuộc họp báo ở Paris để trình bày sự nghiệp của chính phủ 
Việt Nam. Ông vạch rõ Việt Nam mong muốn độc lập dân tộc và 
không chấp nhận nghị quyết liên bang giải quyết vấn đề, ông nói 
them, Việt Nam sẵn sàng chấp nhận khái niệm độc lập trong khuôn 
khổ Liên hiệp Pháp - Ông nói, hiệp định có thể đem lại lợi ích cho 
cả hai bên. Ông tuyên bố thêm, những tỉnh của Nam Kỳ là phần 
không thể tách rời của lãnh thổ quốc gia và không thể bị chia cắt. 
Đổi lại, ông hứa tất cả tài sản quyền lợi khác của Pháp sẽ được 
Việt Nam bảo vệ và nếu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cần cố vấn 
nước ngoài, những công dân Pháp sẽ được ưu tiên. Khi nhà báo 
Mỹ hỏi có phải ông là cộng sản không, Hồ đáp rằng quả thực ông 
là học trò của Karl Marx, nhưng chủ nghĩa cộng sản đòi hỏi cơ sở 
nông nghiệp, công nghiệp phát triển và Việt Nam chưa đáp ứng 
những điều kiện đó. Ông nhấn mạnh, nào ai biết được giấc mơ của 
Karl Marx sẽ trở thành hiện thực. Hai ngàn năm trước, chúa Jesus 
dạy về điều quan trọng phải yêu kẻ thù của mình, điều này cũng 
chưa thành sự thực. 

Tại Sài Gòn, đArgenlieu bắt đầu các hành động nhằm gây ảnh 
hưởng đến cuộc đàm phán. Ngày 23-7-1946 tin đồn về Paris, Cao 
uỷ đ'Argenlieu tuyên bố ý định của ông họp một hội nghị tại Đà 
Lạt ngày 1-8. Mục đích cuộc hội nghị, bàn việc thành lập Liên bang 
các nước Đông Dương gồm Nam Kỳ, nam Trung Kỳ, Tây Nguyên, 
Campuchia và Lào (không bao gồm Bắc Kỳ có lẽ do Bắc Kỳ dưới 
quyền kiểm soát vững chắc của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà). 
Phạm Văn Đồng cực lực phản đối, bỏ thương lượng, sau đó phía 


Pháp hứa trình lên chính phủ Bidault. 


Hồ Chí Minh thăm Fontainebleau ngày 26-7-1946 theo lời mời 
của hai đoàn đại biểu. Sau khi dự tiệc đón chào, ông trao đổi với 
những thành viên đoàn đại biểu Việt Nam cũng như với những 
quan chức Pháp và trở lại Paris đêm đó. Qua sự can thiệp, Hồ đã 
nối lại những cuộc thương lượng hoà bình ở Pháp - dù chỉ tạm 
thời. Ngày 1-8, ngày hội nghị Đà Lạt họp, phái đoàn Việt Nam 
chính thức phản đối những hành động của Pháp ở Nam Kỳ, do 
không có hồi âm từ chính phủ Pháp, cuộc thương lượng tạm dừng. 
Hồ hết sức cố gắng, cuối cùng có thể thuyết phục người bạn cũ 
của mình Marius Moutet tìm kiếm một công thức nối lại hội đàm. 
Moutet, lập luận bàn với Hồ tốt hơn cả, muốn tiếp tục những cuộc 
thương lượng theo tinh thần hiệp định sơ bộ 6-3-1946. Ông nói, để 
làm việc đó, cả hai phía cần bớt giọng chửi bới, tuyên truyền và 
khiêu khích. Ông tiên đoán nếu luật pháp và trật tự không thể khôi 
phục ở Nam Kỳ, mọi cuộc bầu cử chắc chắn sẽ có lợi cho Việt 
Nam. 

Tuy nhiên, những điều kiện hoà bình có nhanh chóng trở lại 
Nam Bộ hay không vẫn là điều nghi ngờ. Mùa đông và mùa xuân 
năm 1945-1946, quân Pháp dưới sự chỉ huy của tướng Henri 
Leclerc cố gắng quét sạch lực lượng kháng chiến ở đồng bằng sông 
Cửu Long. Trần Văn Giàu ráng sức ngăn chặn lính Pháp di chuyển 
với chính sách “vườn không nhà trống”, sử dụng chiến thuật tàn 
bạo và khủng bố dân chúng địa phương để ép họ phụng sự phong 
trào. Những khu vực dưới quyền kiểm soát của giáo phái cũng bị 
tấn công và những người cầm đầu một số địa phương từ chối đặt 
dưới sự chỉ huy của Việt Minh thỉnh thoảng bị ám sát. Leclerc đáp 
trả bằng chiến thuật “vết đầu loang” (sau khi bình định những 
huyện riêng lẻ, quân Pháp từ từ mở rộng an ninh sang khu vực bên 
cạnh), chiến thuật này được sử dụng thành công chống lại lực 


lượng khởi nghĩa vào cuối thế kỷ XIX. Những người kháng chiến 
bị dồn vào những khu vực cô lập nhất ở vùng trũng đồng bằng 
Cửu Long bao gồm Cà Mau, Đồng Tháp Mười và ở cả những đồn 
điền cao su dọc biên giới Campuchia. 

Những cuộc thương lượng tại Fontainebleau được nối lại cuối 
tháng 8-1946, nhưng khi phía Pháp từ chối công nhận chính thức 
nền độc lập của Việt Nam và ngày tháng chính xác cuộc trưng cầu 
dân ý ở Nam Kỳ, phái đoàn Việt Nam bỏ họp một lần nữa vào ngày 
10-9-1946. Ba ngày sau, phái đoàn (trừ Hồ Chí Minh) rời Paris, đi 
tàu thuỷ trở về Đông Dương. 

Cuộc hội đàm vào ngõ cụt, Jean Sainteny đề nghị Hồ trở về Hà 
Nội để dẹp bầu không khí chống Pháp ở Đông Dương, nhưng Hồ 
đã quyết định ở lại Paris, tuyên bố rằng ông không thể trở về “tay 
trắng” và do vậy “bị mang tiếng và mất quyền lực”. Để ép ông về 
nước, chính phủ Pháp ngừng trả tiền khách sạn Royal Monceau, 
bởi thế Hồ chuyển về ngoại thành Soisy-sous-Montmorency tá túc 
tại nhà ông bà Raymond Aubrac - một người quen có thiện cảm. 
Tuy sống trong điều kiện nghèo nàn và thiếu thốn, Hồ vẫn tiếp 
khách, trả lời phỏng vấn, để tìm kiếm hoà bình. Ông khẩn khoản 
kêu gọi người bạn cũ quen biết Marius Moutet “Đừng để tôi rời 
Pháp trong tình trạng này, hãy giúp đỡ tôi chống lại những kẻ muốn 
diệt tôi, ông sẽ không bao giờ phải hối tiếc”. 

Ngày 11-9-1946, Hồ tổ chức họp báo bày tổ khát khao tìm kiếm 
một thoả thuận, ông so sánh những bất đồng hiện tại với những 
bất đồng thường xảy ra trong mọi gia đình. Ông bày tỏ lạc quan, 
có thể đạt được một thoả thuận trong vòng sáu tháng, hứa làm hết 
sức mình để chấm dứt bạo lực ở Đông Dương. Cùng ngày, Hồ đến 
thăm Đại sứ Mỹ Jefferson Caffery, người phỏng đoán Hồ hy vọng 
lôi kéo Mỹ vào cuộc chống lại Paris. Dù Hồ khăng khăng ông không 


phải cộng sản, Caffery không hứa hẹn gì (trong bức thư riêng vài 
ngày sau, ông nhận định, Hồ rất “có tư cách” và đúng mực trong 
đàm thoại). Ngày hôm sau Hồ nói chuyện với George Abbott, bí 
thư thứ nhất Đại sứ quán Mỹ và sau này là Tổng Lãnh Sự Mỹ tại 
Sài Gòn. Hồ kể lể sự cộng tác với Mỹ trong thời gian chiến tranh, 
sự ngưỡng mộ của ông đối với tổng thống Roosevelt và nhấn mạnh 
Việt Nam cần giúp đỡ kinh tế, cái mà Pháp không đủ sức. Kết thúc 
trò chuyện, Hồ ngỏ ý khả năng hợp tác quân sự tương lai giữa hai 
nước - kể cả việc Mỹ sử dụng vịnh Cam Ranh làm căn cứ hải quân. 

Nhưng Washington không nhúc nhích về vấn đề này, cho dù 
những chuyên viên châu Á Bộ Ngoại giao bày tổ sự lo lắng. Theo 
ký ức của trợ lý Vụ Trưởng Viễn Đông John Carter Vincent, Abbot 
Low Mofat và Vụ Đông Nam Á cảnh báo “tình hình cực kỳ nguy 
hiểm” ở Đông Dương do những hành động của Pháp vi phạm hiệp 
định sơ bộ 6 tháng 3. Căng thẳng ở Việt Nam do dân chúng căm 
giận thái độ của Pháp, cho rằng Pháp đang chuẩn bị tăng cường 
lực lượng để chiếm toàn bộ Đông Dương. Moffat đề nghị Bộ Ngoại 
Giao (Mỹ) phải “bày tổ cho Pháp biết về mối quan tâm của chúng ta 
đối với hoà bình, trật tự của những dân tộc bị lệ thuộc và chúng ta hy 
vọng rằng Pháp tuân thủ tỉnh thần hiệp định sơ bộ 6 tháng 3”. 

Tuy nhiên, chính quyền Truman không muốn mất lòng Pháp về 
vấn đề Đông Dương tại thời điểm khó khăn của nền chính trị 
Pháp. Trên thực tế, mối quan tâm chỉ tăng lên trong nội bộ Bộ 
Ngoại giao viện cớ những nguồn tin tình báo cho rằng chính phủ 
Hà Nội là công cụ của Liên Xô trong kế hoạch mở rộng ảnh hưởng 
của Liên Xô ở châu Á. Tháng 8-1946, một bức điện gửi lãnh sự Mỹ 
Charles Reed tại Sài Gòn yêu cầu làm rõ về “đường lối của Hồ và 
những nhà lãnh đạo khác” và tương quan sức mạnh của những 
phần tử cộng sản và không cộng sản trong chính phủ Việt Nam. 


Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao Mỹ tỏ ra băn khoăn về việc 
Mỹ gia tăng ủng hộ những chính sách của Pháp ở Đông Dương. Từ 
Sài Gòn, Reed báo cáo với Washington rằng nhiều người Việt Nam 
có lẽ suy nghĩ lô-gic rằng Mỹ đang hậu thuẫn Pháp, vì Pháp sử 
dụng xe Jeep và xe vận tải mua từ kho dự trữ ở Manila nên vẫn 
còn nguyên phù hiệu của quân đội Mỹ. Những quan chức 
Washington báo cáo với Nhà Trắng rằng Pháp đang sử dụng thiết 
bị quân sự của Mỹ ở Đông Dương, nhưng tổng thống Truman 
quyết định không rút những thứ đã có sẵn ở đó. 

Quyết định của Hồ ở lại Paris sau khi cả đoàn đàm phán đã về 
nước gây nên tranh luận lớn. Một số quan sát viên Pháp cho rằng 
Hồ muốn ăn vạ chính phủ Pháp những điều mà Hồ không kiếm 
được trên bàn đàm phán. Một số cho lời kêu gọi Moutet là không 
chân thành vì cuối cùng Hồ đã ra lệnh cho chính phủ tiến hành 
chiến tranh chống Pháp. Ngay cả nếu Hồ chân thành, liệu ông có 
thể kiểm soát nổi những người ủng hộ ông không, khi ông chỉ là 
“một phù thuỷ tay mơ”. Trên thực tế, Hồ Chí Minh luôn luôn bị đả 
kích mạnh từ cộng đồng người Việt, lo ngại ông lùi bước quá 
nhiều để tránh chiến tranh. Dân chúng ở Đông Dương (ngay cả 
Việt kiều ở Pháp) đang chống lại thoả hiệp với Pháp. Bản thân 
Sainteny tin rằng Hồ thật lòng, dẫn chứng những cố gắng của Hồ 
để giảm bớt sự chống đối Pháp ở Đông Dương trong những tháng 
gần đây. Nhưng thủ tướng Georges Bidault cho việc Hồ phô diễn 
tình hữu nghị chỉ là một mánh khoé, vì Hồ thực tế chỉ thị Hà Nội 
chuẩn bị chống Pháp ở miền Bắc. 

Bidault không phải là không có lý. Trong một cuộc phỏng vẫn 
Hồ ngày 11-9, nhà báo David Schoenbrun (tờ New York Times), đã 
hỏi liệu Hồ có nghĩ chiến tranh là không thể tránh khỏi phải 
không. Hồ đáp “Đúng, chúng tôi sẽ phải chiến đấu. Người Pháp đã ký 
một hiệp định và họ đã vẫy cờ chào đón tôi, nhưng tất cả chỉ là đề che 


mắt”. Khi Schoenbrun cho cuộc chiến tranh mà thiếu quân đội và 
vũ khí thì thật vô vọng, Hồ không đồng ý: 

“Không, đó không phải là cuộc chiến vô vọng. Cuộc chiến có thể có 
khó khăn, liều lĩnh, nhưng chúng tôi có thể thắng. Chúng tôi có một vũ 
khí mạnh chẳng kém những cỗ đại bác hiện đại nhất: đó là tỉnh thần 
dân tộc! Đừng có đánh giá thấp điều đó. Người Mỹ chắc hẳn phải nhớ 
một đám nông dân chân đất Mỹ đã từng đánh thắng quân đội châu Âu 
trang bị tối tân và thiện chiến như thế nào”. 

Schoenbrun phản bác rằng đó chuyện xưa, còn bây giờ vũ khí đã 
phát triển đến mức quyết định. Nhưng Hồ khăng khăng khẳng 
định vũ khí hiện đại có thể kiếm được nếu cần. Ông nhấn mạnh 
trong bất cứ trường hợp nào, chủ nghĩa anh hùng của du kích Nam 
Tư chống lại Đức Quốc Xã cho thấy tỉnh thần chiến sĩ mạnh hơn 
máy móc, vì xe cộ không thể chạy được ở đầm lầy và rừng rậm. Có 
hàng triệu túp lều rơm có thể dùng làm “những con ngựa thành 
Trojan” sau lưng quân xâm lược. 

Đây sẽ là cuộc chiến tranh giữa voi rừng và hùm xám. Nếu hùm 
xám đứng yên, chắc chắn bị voi rừng đâm chết với đôi ngà sắc nhọn to 
lớn. Nhưng hùm xám nấp trong rừng và chÌ xuất hiện vào ban đêm, 
nhãy lên phía sau cắn một miếng rồi lại biến mất vào rừng sâu âm u. 
Cứ thế đêm đêm lại tái diễn như thế. Voi rừng sẽ bị chảy hết máu đần 
mà chết. Đó sẽ là cuộc chiến tranh Đông Dương. 

Khả năng Tổng Tuyển Cử ở Pháp có thể đưa Đảng cộng sản 
Pháp tham gia vào Chính Phủ Liên hiệp mới ở Paris, Maurice 
Thorez cố thuyết phục Hồ chậm lại và quyết định tìm phương sách 
đối phó với kể thù bằng giải pháp ngoại giao. Chiều ngày 
14-9-1946, Hồ một lần nữa gặp Marius Moutet. Trước đó, Hồ cảnh 
báo Sainteny nếu không đạt được hiệp định, chiến tranh sẽ nổ ra. 
Hồ nói “Ông có thể giết mười người của chúng tôi trong khi chúng tôi 


chỉ giết được một người của ông, nhưng cuối cùng ông sẽ là những 
người kiệt sức”. Tại cuộc họp, Hồ đòi cả hai bên phải có trách 
nhiệm giải quyết vấn đề Nam Kỳ, nhưng Moutet từ chối, cho rằng 
Việt nam tham gia vào uỷ ban theo dõi tình hình là vi phạm chủ 
quyền của Pháp. Moutet yêu cầu Hồ Chí Minh ký một tạm ước để 
tránh đổ vỡ hoàn toàn những cuộc hội đàm. Bản dự thảo kêu gọi 
ngừng bắn ở Nam Kỳ có hiệu lực ngày 30-10-1946 và nối lại 
những cuộc thương lượng vào tháng 1-1947. Hồ từ chối, bỏ cuộc 
họp lúc 11 giờ đêm, nói là sẽ rời Paris về nước sáng thứ hai ngày 
16-9 -1946. Tuy nhiên, ngay sau nửa đêm, Hồ liên lạc với Moutet, 
đề nghị nối lại hội đàm. Sau đó hai người đồng ý về mặt nguyên 
tắc, một đại diện Việt Nam sẽ được uỷ quyền cộng tác với Cao Uỷ 
d'Argenlieu để thực hiện ngừng bắn ở Đông Dương. Sau đó Hồ 
đồng ý ký bản tạm ước. 

Bản tạm ước này là một chút ít ổi quý giá mà Hồ Chí Minh nhận 
được sau hai tháng hội đàm tại Fontainebleau. Sainteny miêu tả 
“mẫu giấy thông cảm” được thảo ra vội vàng tại chính văn phòng 
của ông và cho Hồ “ít hơn nhiều cái mà ông ta hy vọng khi ông tới 
Pháp”. Ở Đông Dương, Pháp kiều tổ vẻ hài lòng, người dân Việt 
Nam cẩm thấy dân tộc bị sỉ nhục. Hồ ngầm thú nhận khi nói với 
Sainteny khi cuộc gặp kết thúc lúc ba giờ sáng: “Tôi vừa ký vào bẳn 
án tử hình cho chính mình”. 

Thậm chí sau khi ký thoả ước 14-9-1946, Hồ Chí Minh có vẻ 
chưa muốn trở về Việt Nam (trong một tiểu luận tiểu sử về Hồ, 
David Halberstam cho rằng thái độ coi thường của Pháp đối với 
chuyến thăm của Hồ dễ nhận thấy khi họ bỏ nghỉ thức trải thảm 
đỏ). Theo Sainteny, Hồ từ chối đi máy bay với lý do sức khoẻ, 
muốn đi bằng tầu thuỷ. Sainteny bất đắc đĩ phải chấp thuận đòi 
hỏi này, nhưng Hồ gọi trực tiếp tới Bộ Hàng Hải và được đồng ý 
lên tàu Dumont đUrville đang đậu ở cảng Toulon, chuẩn bị đi 


Đông Dương. Ngày 16-9-1946, Sainteny đi cùng Hồ Chí Minh đi tầu 
hoả tới Toulon. Tại Montelimar, Hồ xuống tàu, phát biểu với một 
số sinh viên Việt Nam tụ tập tại ga, giải thích vì sao ông ký bản 
tạm ước, khuyên họ học tập chăm chỉ. Tại Marseilles, ông cũng 
làm như vậy, dù có một số sinh viên giữa đám đông gọi ông là 
“Việt gian”. Ngày 18-9-1946, tầu hoả tới Toulon, ông lên tàu thuỷ 
Dumont đUrville. (Phái đoàn Việt Nam lên tàu chiến Pasteur rời 
Marseilles bốn ngày trước đó). 

Để thu xếp phòng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tầu, 
thuyền trưởng Gerbaud ra lệnh chuyển đồ và khách đã lên tầu khi 
trước sang buồng khác. Đi cùng với Hồ có viên sĩ quan tuỳ tùng 
của ông và bốn sinh viên Việt Nam trở về Đông Dương sau khi học 
xong ở Pháp. Sáng 19-9-1946, tàu thuỷ Dumont đUrville với lá cờ 
đồ sao vàng của chính phủ Việt Nam tung bay, nhổ neo tiến vào 
Địa Trung Hải. Hồ Chí Minh đã thông tin cho chính phủ Việt Nam 
về nội dung bản tạm ước bằng điện báo trước khi rời Paris, đồng 
thời cũng gửi một bản sao qua bưu điện. Trên tầu thuỷ ông đánh 
điện về Hà Nội giải thích những điều khoản bản tạm ước với nhân 
dân và ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh. Hồ cũng đề nghị cho 
ông biết tình hình hiện tại ở Đông Dương. Ngay ngày đầu tiên trên 
tầu thuỷ, ông gửi bức điện ngắn cho Marius Moutet, cám ơn đã 
giúp đỡ và mong ông ta cộng tác cùng thi hành hiệp định. Vài ngày 
sau ông nhận được bức điện ngắn của Thủ tướng Georges Bidault. 
Đáp lại, Hồ cám ơn Bidault về lòng hiếu khách, nhưng nhấn mạnh 
bản tạm ước không được nhân dân Việt Nam hài lòng. Ông còn 
nhấn mạnh, đó cũng là chuyện thường tình: “Tôi đã làm tất cả và sẽ 
thành công, nếu những người bạn Pháp ở Nam Kỳ chân thành thực thi 
những quyền tự do dân chủ, chấm dứt những khiêu khích vũ trang, trả 
lại tự do cho tù nhân, tránh những hành động và lời nói xúc phạm. Tôi 
hy vọng vào sự hỗ trợ tích cực của ông để tiến hành công việc vì lợi 


ích của hai nước”. 

Ngày 22-9-1946, tầu thuỷ tới Port Said, cửa ngõ phía bắc trước 
khi vào kênh Suez. Tại đây Hồ gửi một bức thư trả lời một phụ nữ 
Pháp để nghị ông đừng để nổ ra chiến tranh giữa hai nước. Hồ 
nhân cơ hội này nói, nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Pháp 
đều không muốn đổ máu, nhưng nhân dân Việt Nam thiết tha độc 
lập và thống nhất lãnh thổ của tổ quốc. Ông kết luận, nếu Pháp 
đồng ý công nhận nền độc lập của Việt Nam, họ sẽ chiếm được 
trái tim và lòng thương yêu của toàn thể nhân dân Việt Nam. 

Tầu thuỷ dừng lại tại cảng Djibouti thuộc Pháp, Hồ rời tầu thuỷ 
thăm xã giao viên Toàn quyền. Sau đó tầu qua Colombo, Ceylon, 
tại đây một phái đoàn đại diện cho lãnh tụ dân tộc chủ nghĩa Ấn 
Độ Mahatma Gandhi và Jawaharlal Nehru lên tầu thuỷ đón chào 
ông. Hành trình của tàu chậm vì phải dừng vài ngày tại cảng để 
bảo dưỡng máy móc và phải bắn vài loạt đại bác thao diễn. Hồ 
sống đơn giản trên tầu. Ông không mang hành lý, chỉ có một bộ 
quần áo thay đổi và tự giặt giũ. Lúc rỗi rãi, ông trò chuyện với 
thuỷ thủ Pháp, sinh viên Việt Nam trên tàu và như thường lệ 
không quên công tác tuyên truyền. Một người đi cùng tàu với ông 
kể lại lời ông bình luận: 

“Chúng tôi thiếu đủ mọi thứ. Chúng tôi không có mấy móc, không 
có nguyên liệu, thậm chí không có công nhân lành nghề. Tài chính của 
chúng tôi thâm hụt thầm hại. Bù lại nước ta đồi dào sông, núi, rừng và 
biển, nhân dân chúng tôi mạnh mẽ, can đảm và tỉnh thần sáng tạo”. 

Không phải tất cả mọi người trên tầu ngưỡng mộ ông. Thuyền 
trưởng Gerbaud nhận xét mặc dù Hồ Chí Minh “thông minh và đáng 
mến”, nhưng “là người quá say đắm lý tưởng, hoàn toàn hiến dâng 
đời mình cho sự nghiệp mà ông ta tưởng tượng ra”. Theo quan điểm 
của Gerbaud, ông là nhà cách mạng Việt Nam quá ngây thơ tin vào 


những khẩu hiệu mà ông đưa ra hàng ngày. Theo lệnh thuyền 
trưởng, tầu thuỷ bắn thử một loạt đại bác trên biển, một người 
Việt Nam trên tầu hỏi Hồ: “Họ đang thử thần kinh ông đấy. Ông có 
sợ không?” Hồ Chí Minh cười ngất. 

Tàu Dumont đUrville tiến vào vịnh Cam Ranh xinh đẹp ngày 
18-10-1946. Tại đây, Hồ được Cao uỷ Thierry d'Argenlieu và tướng 
Louis Morliere, (một quan chức cao cấp Pháp với chính phủ Việt 
Nam ở Hà Nội, thay mặt Sainteny) tiếp đón trên tuần dương hạm 
Suffren. Đây là lần thứ hai trong vòng bẩy tháng, Cao uỷ tiếp đón 
chủ tịch Việt Nam theo lễ nghỉ chính thức trên biển. Sau khi Hồ 
Chí Minh duyệt đội danh dự, Hồ, d'Argenlieu và Morliere thảo luận 
cách thức thực thi bản tạm ước. Thủ tướng Bidault đã gửi bản sao 
bức điện của Hồ Chí Minh về phản ứng Việt Nam cho đ'Argenlieu, 
chỉ thị cho dArgenlieu, Toàn quyền Pháp ở Đông Dương, phải 
phản ứng những gì ông thấy là đúng. Hai bên thống nhất một số 
điểm. D'Argenlieu chấp thuận bổ nhiệm một đại diện của chính 
phủ Việt Nam để cộng tác thực thi ngừng bắn, còn Hồ Chí Minh 
phản đối chính thức những hành động khủng bố ở Nam Kỳ. Nhưng 
Hồ cương quyết bác bỏ yêu cầu của Cao uỷ đ'Argenlieu đòi tất cả 
binh sĩ Việt Nam ở các tỉnh Nam Việt Nam tức khắc rút về miền 
Bắc. Tuy thế, cuộc họp kết thúc trong bầu không khí tốt đẹp. 
D'Argenlieu báo cáo với Paris sự thành công phụ thuộc vào những 
hành động của chính phủ Việt Nam ngay khi Hồ Chí Minh trở về 
Hà Nội. 

Hai ngày sau, tàu Dumont đUrville tiến vào sông Cửa Cấm, cập 
cảng Hải Phòng. Phái đoàn Việt Nam về tới đây từ hai tuần lễ 
trước, Phạm Văn Đồng đã báo cáo kết quả cuộc thương lượng tại 
Fontainebleau cho những đồng chí của ông ở Hà Nội. Tầu thuỷ cập 
cảng giữa buổi chiều, đại diện chính phủ tổ chức buổi lễ ngắn tiếp 
đón chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước sau bốn tháng ở nước ngoài. 


Hồ đề nghị đám đông hát bài “Marseillaise” (quốc ca Pháp) cũng 
như quốc ca Việt Nam. Sau đó đoàn tới Trụ sở Uỷ ban Hành chính 
Hải Phòng ăn tối, đồng thời Hồ kể chuyện chuyến đi của ông. 

Sáng hôm sau, Hồ lên đoàn tầu hoả đặc biệt về thủ đô. Các thị 
trấn và làng mạc dọc con đường được trang hoàng bằng một rừng 
cờ đỏ sao vàng, đám đông tập hợp vẫy chào vị chủ tịch. Khi tầu 
hoả vào ga Hà Nội, Hồ được đại diện chính phủ và Pháp tiếp đón, 
sau đó lên ô tô qua những đường phố với những người đứng nhìn 
về Bắc Bộ Phủ. Tại đây ông thảo luận với Trường Chinh và Ban 
Thường Vụ Đảng, trong khi hơn gần một trăm ngàn người tập hợp 
trên những con phố xung quanh Bắc Bộ Phủ đón chào ông. 

Tại sao Hồ Chí Minh chọn thời điểm này trở về Đông Dương? 
Câu hỏi này gây ra nhiều tranh cãi chưa dứt. Lời giải thích của Hồ 
Chí Minh cho người Pháp khó chấp nhận, vì trước đó ông chưa 
bao giờ để sức khoẻ của mình ảnh hưởng đến các mục tiêu chính 
trị. Một số nhà sử học cho rằng ông muốn để Võ Nguyên Giáp có 
đủ thời gian để dẹp những phần tử đối lập ở Việt Nam và như vậy 
tăng sức mạnh chính phủ Hà Nội chuẩn bị cho một cuộc chiến 
tranh toàn diện. Một số người khác lập luận, ông lo ngại phẳn ứng 
bất lợi của bản tạm ước và muốn chậm trễ trở về để sự giận dữ 
bớt đi. Nhưng Jean Sainteny đoán là có lẽ sợ bị ám sát nếu ông đi 
bằng máy bay, theo các đồng chí của ông, Hồ Chí Minh khẳng định 
đó là mối quan tâm chính. 

Không hề nghỉ ngờ gì là Giáp đã sử dụng thời gian Hồ vắng mặt 
để tăng cường sự kiểm soát của Đảng đối với với bộ máy chính 
phủ. Vào mùa hè, căng thẳng giữa Việt Minh và những đảng phái 
chính trị không cộng sản đã leo thang dẫn tới đụng độ vũ trang. 
Kết quả, một số nhân vật dân tộc chủ nghĩa phải rút lui khỏi chính 
phủ, trong đó có Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh (sau này chạy 


sang Trung Hoa) và ngoại trưởng Nguyễn Tường Tam. Những 
người còn lại không đủ sức đe doạ Việt Minh kiểm soát quyền lực. 

Theo Giáp, chính phủ đàn áp thẳng tay các nhóm đối lập là hoàn 
toàn chính đáng. Đầu mùa Hè, quân Pháp đòi tổ chức một cuộc 
diễu binh ở Hà Nội ngày 14-7-1946, ngày phá ngục Bastille, cũng là 
ngày quốc khánh Pháp. Tình báo Việt Nam cho biết những phần tử 
dân tộc chủ nghĩa đang chuẩn bị một vụ khiêu khích lớn chống lại 
quân Pháp trong buổi lễ duyệt binh nhằm khiêu khích để phá vỡ 
cuộc thương lượng hoà bình. Bởi thế chính phủ từ chối đề nghị 
của Pháp, viện cớ an ninh không bảo đảm, ngày hôm sau cảnh sát 
đột nhập trụ sở Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Hà Nội, tại đây cảnh 
sát đã phát hiện một phòng tra tấn, nhiều thi thể nạn nhân và một 
số người bị bắt, cùng với những bằng chứng buộc tội âm mưu bắt 
cóc Pháp kiều ở Hà Nội. Cuộc tấn công này phá vỡ âm mưu Việt 
Nam Quốc Dân Đảng nhằm bôi nhọ chính phủ, nhưng những vụ 
đụng độ vũ trang, căng thẳng giữa những người cộng sản và không 
cộng sẵn tiếp tục suốt những tháng tiếp theo cho tới khi Hồ Chí 
Minh trở về Hà Nội vào tháng 10-1946. 

Mối quan hệ của Chính phủ với Pháp cũng tiếp tục xấu đi. Sau 
khi thay thế vị trí Sainteny vào mùa xuân, tướng Morlière, một 
người ôn hoà, lịch lãm cố gắng làm dịu tình hình, nhưng căng 
thẳng bùng lên sau khi cuộc thương lượng hoà bình tại 
Fontainebleau thất bại, những vụ tấn công Pháp kiều ở Đông 
Dương xảy ra thường xuyên hơn. Mỗi khi xảy ra vụ việc, Morlière 
phải gửi tối hậu thư đòi trừng phạt những kẻ chủ mưu, khiến 
người Việt Nam nhạo báng ông là “viên tướng tối hậu thư”. 

Cuộc xung đột ở Nam Kỳ rõ ràng cũng đẩy thêm vấn đề. Bị đả 
kích mạnh về chiến thuật tàn bạo của mình, Trần Văn Giàu bị thay 
thế bởi viên tư lệnh lực lượng kháng chiến Nguyễn Bình. Theo 


nguồn tin từ phía Pháp, Nguyễn Bình là người xấu xí, khó chơi, 
một mắt chột phải đeo kính đen. Bình sinh ở Bắc Kỳ, đã theo Việt 
Nam Quốc Dân Đẳng cuối thập niên 1920. Sau khi nhiều năm lưu 
vong ở Trung Hoa, bất ngờ xuất hiện ở Việt Bắc sau Thế chiến II 
và tham gia lực lượng Việt Minh tại đó. Với tinh thần chống Pháp, 
tính cách cương quyết, Bình nhanh chóng thể hiện là một thiên tài 
quân sự, dù ông không phải đảng viên. Tháng 1-1946 ông được bổ 
nhiệm Tổng chỉ huy phong trào kháng chiến Nam Kỳ. 

Ban lãnh đạo đảng có lẽ hy vọng Nguyễn Bình sẽ hiệu quả hơn 
Trần Văn Giàu, chiến thuật vườn không nhà trống và loại bỏ 
những phần tử đối lập một cách tàn bạo làm mọi người xa lánh. 
Nhưng Bình cũng tàn bạo chẳng kém. (Một số người khẳng định 
giới lãnh đạo đẳng chưa hề tin Nguyễn Bình, thậm chí họ sử dụng 
Nguyễn Bình để lãnh đạo phong trào Nam Kỳ, vì những phương 
pháp của Bình khá tàn bạo). Mạnh mẽ nhưng tàn nhẫn, đó là 
phong cách hành xử của Bình. Bình xây dựng những căn cứ du 
kích rộng ở bắc Sài Gòn (sau này gọi là Chiến khu D), ở Đồng Tháp 
Mười giữa đồng bằng Cửu Long, rừng U Minh ở mũi Cà Mau, nơi 
ông quấy nhiễu đồn bốt Pháp và cố gắng mở rộng căn cứ cách 
mạng. Tuy nhiên, Bình phớt lờ lời khuyên Hồ Chí Minh giảm thiểu 
bạo lực, thành lập mặt trận thống nhất rộng rãi ở miền Nam, rồi 
ông tăng thủ đoạn khủng bố lên tầm cao mới. Bình ra lệnh ám sát 
Huỳnh Phú Sổ, mệnh danh là “nhà sư điên”, người thành lập đạo 
Hoà Hảo từ trước chiến tranh. 

Hồ phải có cảm giác buồn vui lẫn lộn về cách mà những đồng 
chí của ông cai quản đất nước khi ông vắng mặt bốn tháng. - Ông 
thường xuyên yêu cầu họ tránh khiêu khích trong mọi vấn đề, chờ 
đến khi ông trở về -. Việc củng cố quyền lực của Việt Minh và việc 
đàn áp những người đối lập chắc chắn giúp ông đưa ra những 
chính sách gặp nhiều khó khăn trong những tháng sắp tới. Kèm 


theo đó, sự ủng hộ của dân chúng bị thu hẹp lại - sự ủng hộ này 
Hồ đã được khá dày công vun đắp trong nhiều tháng sau Cách 
mạng tháng Tám - có thể khiến ông khó khăn hơn trong việc đoàn 
kết dân tộc khi xảy ra sự đối đầu quân sự với Pháp. 

Hồ Chí Minh có thể hiểu những cố gắng của ông kiếm được một 
thoả ước hoà bình ở Pháp đã hạ thấp danh tiếng và uy tín của ông 
trước những đồng chí trong ban lãnh đạo Đảng, nhiều người trong 
số này thêm hoài nghi khi ông đạt được thoả hiệp, họ muốn cầm 
vũ khí đánh Pháp. Vài người, như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn 
Đồng, Hoàng Quốc Việt và Tổng bí thư Trường Chỉnh, có lẽ nhân 
cơ hội Hồ vắng mặt, thể hiện thái độ hiếu chiến trong Đảng. Trong 
một bài báo viết nhân kỷ niệm một năm ngày Tuyên ngôn Độc lập, 
Trường Chinh đã thể hiện quan điểm của chính ông về cách mạng 
Việt Nam. Bài báo này đả kích xu hướng “thoả hiệp vô nguyên tắc”, 
thiếu tin tưởng vào quần chúng, ông còn viết thêm, những người 
cách mạng không sợ kẻ thù, mà sợ “những sai lầm của chính các 
đồng chí chúng ta”. Dù không công khai phê bình Hồ, nhưng rõ ràng 
từ nay Hồ phải mất công thuyết phục các đồng chí của mình khi 
đưa ra những chính sách quan trọng. 

Dù cho có sự bất đồng của Hồ với những cộng sự trong đảng, 
chắc chắn đa số nhân dân Bắc Việt Nam vẫn ngưỡng mộ ông. Sự 
cống hiến của Hồ Chí Minh cho sự nghiệp độc lập dân tộc, tác 
phong giản dị, cách xử sự thân mật của ông đã chiếm được tình 
cảm của nhân dân và ông luôn luôn thể hiện vai trò huuyền thoại 
là người nắm vận mạng dân tộc. Bất chấp nỗi lo về triển vọng hoà 
bình, nhiều người chấp nhận bản tạm ước mà ông ký. Ngày 23 
tháng 10, ông tuyên bố với nhân dân, bất chấp những khó khăn 
hiện tại, sớm muộn Việt Nam sẽ được thống nhất và độc lập. Đối 
với nhân dân các tỉnh Nam Bộ ông tuyên bố, tất cả nhân dân Việt 
Nam cùng một dòng máu và cùng một đất nước. “Tôi trịnh trọng 


tuyên bố với quyết tâm của đồng bào Nam Bộ, với quyết tâm của toàn 
thể nhân dân trong nước, Nam Bộ yêu quý chắc chắn sẽ trở về tổ 
quốc”. 

Hồ từ chối nói chuyện về quá khứ của mình, ông luôn luôn chỈ 
nhận mình là một “người già yêu nước” suốt đời phụng sự đất 
nước, rất ít người Việt Nam biết rằng vị chủ tịch của họ thực tế là 
đặc vụ Quốc tế Cộng sản Nguyễn Ái Quốc. Chị gái của ông, 
Nguyễn Thị Thanh, sống ở làng Kim Liên từ khi ra tù trước khi nổ 
ra Chiến tranh Thế giới II, có lẽ chỉ nhận ra ông khi nhìn thấy hình 
ông trên báo. Bà ra Hà Nội thăm ông ngắn ngủi ở Bắc Bộ Phủ. Một 
năm sau, anh trai của Hồ, Nguyễn Sinh Khiêm, bấy giờ là thầy giáo 
làng Kim Liên, cũng tới thăm ông, họ bí mật gặp nhau ở một ngôi 
nhà ở ngoại thành Hà Nội. Nguyễn Sinh Khiêm mất năm 1950, còn 
chị gái của ông qua đời bốn năm sau đó. 

Sau khi từ Pháp trở về Hà Nội, Hồ Chí Minh họp với Ban 
Thường vụ để nắm tình hình và để ra những hành động tương lai. 
Vấn đề trọng tâm là việc quyết định có hay không ngừng bắn ở 
miền Nam vào ngày 30-10-1946 như dự kiến và làm sao giải quyết 
sự căng thẳng đang gia tăng giữa các đảng phái dân tộc chủ nghĩa 
đối lập. Hồ dự kiến họp Quốc Hội thông qua bản dự thảo hiến 
pháp, tiến tới thành lập chính phủ mới thay thế cho chính phủ liên 
hiệp đã bị yếu đi rất nhiều sau khi những người như Nguyễn Hải 
Thần từ chức và thông qua những chính sách mới cho những tháng 
sắp tới. 

Quốc hội họp ngày 28-10-1946 thật khác xa không khí thống 
nhất dân tộc của kỳ họp bẩy tháng trước đây. Vài ngày trước khi 
họp, ít nhất hai trăm nhân vật đối lập bị bắt và đưa vào trại cải 
tạo, trong lúc những đụng độ vũ trang ở nhiều vùng khác nhau ở 
Bắc Bộ khiến vài người chết, trong đó có hai nhà báo. Bầu không 


khí chính trị ở Hà Nội thật ảm đạm, căng thẳng tăng lên cao giữa 
những người thiện cảm với chính phủ và những người đối lập. 
Phiên họp tại Nhà Hát Lớn dầy đặc lính Vệ Quốc Đoàn đứng gác. 
Bên trong phòng họp, hai trăm chin mươi mốt đại biểu trong số 
bốn trăm bốn mươi tư đại biểu được bầu hồi tháng 1-1946 tham 
dự. Trong số bảy mươi đại biểu các đảng phái dân tộc chủ nghĩa 
được đặc cách tham dự hồi tháng 3-1946, nay chỉ còn ba mươi bảy 
ghế. Khi một đại biểu phe đối lập hỏi những người còn lại đâu, 
người ta trả lời ông rằng họ đã bị bắt “theo phê chuẩn của Ban 
Thường Vụ Quốc Hội vì tội hình sự”. 

Không giống như phiên họp trước, phòng họp bây giờ chia 
thành ba khối chứ không phải hai khối: bên trái là những đẳng 
viên công khai của Đẳng cộng sẩn Đông Dương và các đẳng viên 
Đảng Xã hội mới lập, tất cả đều đeo cà-vạt đỏ, cùng với những đại 
biểu từ Đảng cộng sản Đông Dương núp danh Đảng Dân Chủ. Ở 
giữa là những nhân sĩ không đẳng phái trong Mặt trận Việt Minh, 
còn đại biểu Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đồng Minh Hội ngồi bên 
phải. Cũng có một số khách nước ngoài tham dự. 

Khai mạc phiên họp, đẳng viên kỳ cựu và bộ trưởng Bộ Lao 
động Nguyễn Văn Tạo, người đã từng dự Đại hội VI Quốc tế Cộng 
sản năm 1928, trình bày bản dự thảo về sự tin tưởng vào “Công 
dân số một” Hồ Chí Minh. Bản dự thảo được thông qua trong “iiếng 
vỗ tay kéo đài”. Sau đó chính phủ báo cáo những hoạt động của 
chính phủ từ kỳ họp đầu tiên Quốc Hội hồi tháng Ba. Hồ Chí Minh 
bảo vệ bản tạm ước ông ký ở Paris và cam đoan với các đại biểu, 
nó không làm tổn hại quá trình thương lượng. Khi được hỏi liệu 
Pháp thực thi hiệp định không, ông đáp, đừng quên rằng ở Pháp có 
người tốt và người xấu và phần đông nhân dân Pháp tán thành 
nguyên tắc độc lập, thống nhất của Việt Nam. 


Trước khi rời Paris, Hồ Chí Minh đã hứa với một quan chức 
Pháp, khi về Hà Nội ông sẽ mở rộng chính phủ cho nhiều đại diện 
các đảng phái khác nhau. Tại ngày thứ hai kỳ họp, chính phủ đệ 
trình Quốc hội đơn từ chức, bởi thế Quốc Hội đề nghị Hồ thành 
lập chính phủ mới. Ba ngày sau, danh sách chính phủ mới được 
phê chuẩn. Nhưng nếu người Pháp tin vào lời hứa của Hồ Chí 
Minh, thì bây giờ họ thất vọng, vì chính phủ mới, chẳng còn ôn 
hoà nữa, thực chất chỉ còn cánh tả. Chính phủ gồm những Việt 
Minh hiếu chiến, chiếm các ghế quan trọng, Võ Nguyên Giáp giữ 
chức Bộ trưởng Quốc Phòng và Phạm Văn Đồng làm Bộ trưởng 
Kinh tế. Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại 
Giao và cũng giữ luôn chức thủ tướng. Duy nhất hai thành viên 
chính phủ mới là người không đẳng phái. 

Việc chuyển sang tả phản ánh phần nào sự sụp đổ mặt trận 
thống nhất với những phần tử dân tộc chủ nghĩa, được cấu trúc 
chọn lọc vào mùa Thu và mùa Đông năm 1945. Giới lãnh đạo Đẳng 
thấy chẳng cần thoả hiệp với những đảng đối lập nữa. Nhưng nó 
cũng phản ánh ảnh hưởng gia tăng của những lãnh tụ hiếu chiến 
như Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu và Trường Chỉnh trong Đẳng. 
Trong một bài báo viết vài tuần sau đó, Trường Chỉnh công khi đả 
kích chủ trương cách mạng từng giai đoạn của Hồ Chí Minh và thể 
hiện chủ trương tư tưởng của ông đối với cách mạng Việt Nam. 

Suốt mấy ngày sau, Quốc hội thảo luận bản dự thảo hiến pháp 
mới của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Mặc dù bị Trường Chinh 
ngầm phê phán, rõ ràng là nội dung bản Hiến pháp mới rất ôn hoà, 
đáp ứng mong ước của đại đa số dân chúng. Chương về tổ chức 
chính trị nhấn mạnh bảo đảm các quyền tự do dân chủ và nhu cầu 
liên kết rộng rãi tất cả các nhóm yêu nước chiến đấu chống việc 
khôi phục chế độ thực dân Pháp. Chương kinh tế bảo đảm quyền 
tư hữu và không đã động gì đến việc thành lập xã hội phi giai cấp. 


Người Pháp không bỏ qua khi bản Hiến pháp tuyên bố nền độc lập 
hoàn toàn cho Việt nam mà chẳng thấy đả động gì đến liên bang 
Đông Dương hoặc khối Liên hiệp Pháp cả. Quốc hội đã phê duyệt 
Hiến Pháp và uỷ quyền cho chính phủ quyết định ngày đưa vào 
hiệu lực. Ngày 14-11-1946, Quốc hội kết thúc cuộc họp, chỉ còn 
hai trăm bốn mươi hai đại biểu, trong đó chỉ có hai đại biểu thuộc 
phe đối lập. 

Trong khi quốc hội đang họp, điều khoản ngừng bắn của bản 
tạm ước có hiệu lực vào ngày 30-10-1946 ở Nam Kỳ. Thoạt đầu, cả 
hai bên ít nhiều tôn trọng lệnh ngừng bắn, nhưng rồi đụng độ bắt 
đầu xảy ra, chẳng mấy chốc, cuộc chiến được hâm nóng thêm một 
lần nữa, khi Pháp tung ra cuộc càn quét vào căn cứ địa du kích. 
Nguyễn Bình dũng cảm chiến đấu bảo vệ căn cứ. Lúc này, Pháp tin 
tiến trình hoà bình đã đổ vỡ, Thierry đ'Argenlieu lo ngại khả năng 
Việt Minh bất ngờ tấn công vào quân Pháp ở miền Bắc hoặc ở 
miền Trung, bắt đầu tính đến tổ chức đảo chính lật đổ Hồ Chí 
Minh, đặt một chính phủ dễ bảo hơn ở Hà Nội. Tháng 9-1946, 
Pháp liên hệ với cựu hoàng Bảo Đại, lúc đó đang ở Hong Kong, bắn 
tin cho Bảo Đại biết khả năng ông sẽ đứng đầu chính phủ mới. Vào 
giữa tháng 11-1946, D'Argenlieu ra lệnh cho tướng Jean-Etienne 
Valluy phải tấn công chớp nhoáng trong trường hợp đàm phán tan 
vỡ. 

Chiến tranh bây giờ sắp xảy ra, giới lãnh đạo đẳng cố gắng lực 
lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Nhu cầu cấp thiết nhất là phải 
có được vũ khí hiện đại. Mùa Thu 1946 chính phủ bắt đầu mua lậu 
súng từ Trung Quốc chở về bằng đường biển, vì đường biên giới 
trên bộ bị Pháp bịt kín. Hải Phòng một trong những cảng chính 
chuyên chở số vũ khí nhập lậu. Hải Phòng - cửa ngõ chính đối với 
tất cả hàng nhập khẩu vào Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - trên thực 
tế, đang là điểm nóng trong cuộc thảo luận Pháp - Việt kéo dài 


nhiều tháng. Người Pháp đưa ra vấn đề thuế quan trong những 
cuộc hội đàm tại Fontainebleau, vì thuế nhập khẩu chiếm phần lớn 
ngân sách ở Đông Dương. 

Nhưng vấn đề này vẫn không được giải quyết, bản tạm ước đơn 
thuần nói, vấn đề này sẽ nghiên cứu thêm. Tại Sài Gòn, d'Argenlieu 
sốt ruột vì những vấn đề không được giải quyết, theo thoả ước ký 
Ở Paris, ông ra lệnh Morliere chiếm trạm thuế quan Hải Phòng 
ngay. 

Đầu tháng 11-1946, quân Pháp chiếm trụ sở hải quan Hải 
Phòng, đuổi nhân viên quản trị Việt Nam. Trước khi cuộc đánh 
chiếm ngừng, Quốc Hội Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phản đối 
hành động này, xác định chủ quyền Việt Nam kiểm soát mọi vấn 
đề liên quan tới thuế quan. Tuy vậy, lúc đó vấn đề then chốt, 
Chính phủ dùng Hải Phòng là điểm nhập khẩu vũ khí mua từ nước 
ngoài. Ngày 20-11-1946, tàu chiến Pháp bắt một thuyền buồm 
Trung Quốc chở xăng buôn lậu có lẽ cho lực lượng vũ trang Việt 
Nam. Trong khi thuyền buồm được giong vào cảng, tự vệ địa 
phương bắn vào quân Pháp, Pháp lập tức đáp trả, cuộc chiến 
nhanh chóng lan khắp thành phố. Lệnh ngừng bắn được đưa ra, 
nhưng hai ngày sau Valluy ra lệnh viên Chỉ huy quân Pháp tại Hải 
Phòng phải chiếm toàn bộ thành phố, khôi phục luật pháp và trật 
tự. Ngày 23-11-1946, đại tá Debes ra tối hậu thư đòi quân đội Việt 
Nam rút khỏi khu phố Tàu và hạ vũ khí. Khi không được đáp ứng, 
Debes ra lệnh bắn pháo vào khu vực này, giết chết hàng trăm dân 
thường. Sau đó khoảng hai ngàn quân Pháp tấn công, đồng thời 
pháo của Pháp bắn phá các khu vực quanh thành phố. Dù vậy, 
người Pháp cũng phải hứng chịu của chống cự quyết liệt của quân 
đội Việt Nam, cuộc chiến ở Hải Phòng tiếp tục vài ngày, cho tới 
khi người lính Việt Minh cuối cùng rút lui ngày 28-11-1946. 


Sự kiện Hải Phòng làm sốc chính quyền Truman vì thái độ lập 
lờ của Mỹ đối với tình hình Đông Dương. Trong bức điện gửi từ 
Hà Nội cùng ngày, lãnh sự Mỹ James O'Sullivan báo cáo, mặc dù 
Việt Nam nổ súng trước, nhưng do thái độ hống hách của Pháp 
khiến sự kiện nổ ra. Tại Paris, đại sứ Caffery được chỉ thị bày tỏ 
cho quan chức Pháp biết, Mỹ không hài lòng về tình hình Đông 
Dương. Nhưng điều này khiến Pháp bực tức do mối quan tâm về 
cục diện cộng sản của chính phủ Hồ Chí Minh. Cuối tháng 
11-1946, Đại sứ quán Mỹ ở Paris cho biết Pháp đã “có bằng chứng 
rằng Hồ đã nhận được chỉ thị của Moscow”. Từ Sài Gòn, lãnh sự Mỹ 
Charles Reed cảnh báo, nếu Nam Kỳ rơi vào tay Việt Minh sẽ là 
mối nguy hiểm, họ chẳng mấy chốc bắt đầu thả cửa tuyên truyền 
và hoạt động khủng bố ở Campuchia và Lào, Reed cho đó là “điều 
sát sườn nhất”. Đây là lần đầu tiên một quan chức Mỹ diễn tả điều 
mà sau này gọi là “học thuyết domino”. 

Cuối tháng 11-1946, Bộ Ngoại giao cử Abbot Low Mofat, Vụ 
Trưởng Vụ Đông Nam Á, tới Đông Dương đánh giá tình hình 
chung, tìm hiểu bản chất chính phủ Hà Nội. Moffat là người công 
khai ủng hộ độc lập của Việt nam, được uỷ quyền cam đoan với 
Hồ Chí Minh Mỹ ủng hộ hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 và bày tỏ thiện 
cảm trước những nỗ lực của chính phủ ông “giành được quyền tự 
trị lớn hơn trong khuôn khổ thể chế dân chủ”. Nhưng Moffat cũng 
khuyên Hồ đừng sử dụng vũ lực để đạt được mục đích, thúc ông 
chấp nhận thoả hiệp về thể chế Nam Kỳ. Như một cách can ngăn 
những hoạt động khờ dại của giới lãnh đạo Việt Nam, Moffat cam 
đoan với Hồ, chính phủ Pháp sẽ phải thi hành Hiệp đỉnh Hồ- 
Sainteny đã ký, phải từ bỏ ý định phục hồi quyền cai trị thuộc địa 
tại Đông Dương. 

Moffat đến Sài Gòn ngày 3-12-1946, sau khi thảo luận với quan 
chức Pháp, bay ra Hà Nội ngày 7-12. Lãnh sự Mỹ O'Sullivan báo 


cáo, Hồ cảm thấy “cực kỳ cô đơn”, cho rằng công khai chuyến đi 
thăm của Mofat sẽ làm tăng vị thế của Hồ với kẻ thù. Dù Hồ vẫn 
đang ốm nặng (có lẽ do bệnh lao tái phát), ông mời Moffat đến Bắc 
Bộ phủ thảo luận. Trong cuộc nói chuyện, Hồ cam đoan với 
Moffat, mục tiêu chính của ông không phải cộng sản mà là độc lập. 
Để khích lệ sự ủng hộ của Mỹ, Hồ nhắc đi nhắc lại lời chào mời 
trước đây cho Mỹ sử dụng căn cứ hải quân ở vịnh Cam Ranh. Dù 
thế, Moffat do chưa có chỉ thị về vấn đề này, nên ông “thực sự 
không biết nói thế nào” như về sau ông điều trần trước Thượng 
Viện Mỹ, cuộc nói chuyện kết thúc chẳng đi đến đâu. Moffat hoài 
nghỉ Mỹ có quyền lợi nào đấy ở vịnh Cam Ranh, nhận xét Mỹ 
không thể quan hệ ngoại giao với Việt Nam nếu thể chế Việt Nam 
chưa được quyết định trong những cuộc thương lượng với Pháp. 

Lúc Moffat trên đường tới Đông Dương, BỘ Ngoại Giao Mỹ đưa 
ra những chỉ thị khác cho ông để đánh giá tương quan những nhân 
vật cộng sản và không cộng sản trong chính phủ Việt Nam. Một 
bức điện gửi tới Sài Gòn cho Moffat cho biết chính phủ Hà Nội chủ 
yếu là nhân vật cộng sản, xu hướng theo Liên Xô. Nhưng Moffat 
không nhận được bức điện này trước khi rời Đông Dương, nhưng 
khi nói chuyện với Hồ Chí Minh, ông cũng tự đánh giá tương quan 
hiện tại ở Hà Nội. Ông nhận thấy chính phủ Việt Nam dưới quyền 
những người cộng sản, chắc chắn có mối quan hệ trực tiếp với cả 
Liên Xô và Đảng cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, ông cảm thấy 
có sự chia rẽ giữa những phần tử tương đối ôn hoà và thực dụng 
quanh Hồ Chí Minh với những người hiếu chiến, chẳng hạn Võ 
Nguyên Giáp, người căm ghét Pháp. Moffat kết luận, hiện tại cần 
có sự hiện diện của Pháp không những để hạn chế ảnh hưởng của 
Liên Xô, mà còn bảo vệ khu vực này trước sự can thiệp của Trung 
Quốc. Do vậy Moffat khuyến nghị Mỹ ủng hộ một cuộc dàn xếp 
trước khi tình hình xấu đi với Pháp. 


Quan sát của Moffat về những phần tử ôn hoà và hiếu chiến 
trong chính phủ hơi khác với nhiều quan sát viên nước ngoài ở Hà 
Nội. Nhà báo Pháp Philippe Devillers cũng cho biết có sự chia rễ 
trong nội bộ Việt Minh giữa Hồ và những người phe quân sự như 
Giáp và Hoàng Quốc Việt, bản thân Hồ thường xuyên đề nghị quan 
chức Pháp và phương Tây ủng hộ ông chống lại kể thù của ông. 
Những người nghỉ ngờ, nhạo báng báo cáo này, nói Hồ tung ra 
những đòn này để ép Pháp nhượng bộ. Dù cuộc tranh cãi chẳng đi 
đến đâu, nhưng chứng cớ trong khi một số thành viên hiếu chiến 
của Đảng bất đồng về việc Hồ thoả hiệp thì Hồ Chí Minh khôn 
khéo dùng mẹo này để doạ kẻ thù. Về nhận xét của Moffat về ảnh 
hưởng nếu có của Liên Xô đối với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 
mối liên hệ giữa Moscow và Đảng cộng sản Đông Dương hầu như 
không tồn tại khi nổ ra Thế chiến II, Hồ cùng những đồng chí của 
ông bị hạn chế, chỉ biết quan điểm của Liên Xô thông qua Đẳng 
cộng sản Pháp. 

Mối quan tâm về sự đe doạ ám ảnh của cộng sản trong vùng bất 
ngờ nổi lên thành vấn đề chính trong chính sách đối ngoại của Mỹ, 
khi nội chiến ở Trung Hoa bùng lên. Giống như nhiều chuyên gia 
Đông Nam Á, sự lo lắng của Moffat trước sự đe doạ của cộng sản 
đã đưa chính sách đối ngoại của Mỹ trệch khỏi con đường truyền 
thống xưa nay ủng hộ những khát vọng dân tộc trong vùng, ông đã 
lên tiếng về những mối lo này trong Bộ Ngoại giao. Nhưng, trước 
những bối rối của Moffat, có một thực tế là báo cáo của ông ta quy 
cho chính phủ Hà Nội có đặc tính cộng sản đã có ảnh hưởng tới 
Washington. Trong một thông tri gửi cho những phái bộ Mỹ toàn 
thế giới ngày 17-12-1946, lặp đi lặp lại bình luận của Moffat về 
đặc tính cộng sản của chính phủ Việt Nam, kết luận, sự hiện diện 
của Pháp trong vùng này là quan trọng, “không những để trừ bỗ ảnh 
hưởng của Liên Xô, mà còn bảo vệ Việt Nam và Đông Nam Á trước 


chủ nghĩa đế quốc Trung Quốc trong tương lai”. 

D'Argenlieu về Pháp ngày 13-11-1946 để kiếm thêm quân cho 
chiến dịch đánh phủ đầu lực lượng Việt Minh ở miền Bắc, ông 
nhận thấy chính phủ Pháp vẫn chưa từ bỏ giải pháp chính trị. 
Tổng tuyển cử đã đưa trở lại đa số cánh tả và Georges Bidault đang 
chuẩn bị từ chức giao chính phủ cho Đảng Xã hội mới thắng cỬ. 
Bidault đã hứa với đArgenlieu việc tăng quân, nhưng ông cảnh 
báo, Đông Dương không thể giữ được chỉ bằng quân sự. Ông nói, 
những chỉ thị sau này, cần phải chờ đến khi thành lập một chính 
phủ mới. Chính phủ Pháp cử Jean Sainteny làm toàn quyền thay 
thế tướng Morlière. Sainteny rời Paris đi Sài Gòn ngày 23 tháng 11, 
vài giờ sau sự kiện Hải Phòng. Sau vài ngày tại Sài Gòn (theo yêu 
cầu của Valluy, muốn chia xẻ trách nhiệm với Sainteny về sự kiện 
Hải Phòng), Sainteny đến Hà Nội ngày 2-12-1946. Trong túi ông là 
bản chỉ thị của đ'Argenlieu, người vẫn đang Ở Paris: 

“Danh dự quân sự đã được bảo vệ, uy tín của Pháp đang tăng, 
không nên làm tình hình căng thằng. 

Đừng ép Hồ Chí Minh và chính phủ của ông ta phải hành động liều 
lĩnh. Với những lý do trên, tôi cho rằng ông không nên ở trong dinh 
Toàn quyền, dễ bị coi là hành động khiêu khích và quay trở lại 
phương pháp thống trị cũ”. 

Valluy cũng ủng hộ chỉ thị này, thúc giục Sainteny làm hết sức 
để củng cố lực lượng ôn hoà, tạo điều kiện thương lượng. Valluy 
nhẫn mạnh “Có lẽ Hồ cũng không muốn chiến tranh”. 

Do ốm, Hồ Chí Minh không đón Sainteny tại sân bay, nhưng tiếp 
ông ta ngày hôm sau. Quân Pháp bổ xung vừa tới cẳng Đà Nẵng 
trong lúc tranh cãi về hiệp định giữa Pháp và Việt Nam, khiến 
người ta nghi ngờ Pháp đang âm mưu tấn công. Nhưng Hồ biết 
được sự thay đổi tình hình chính trị ở Pháp qua Hoàng Minh Giám, 


khuyên Hồ cứ tạm hoà hoãn chờ chính phủ mới ở Pháp thành lập. 
Theo Sainteny, ông và Hồ không có ý bàn luận, chỉ giới hạn hỏi 
thăm sức khoẻ và chuyến trở về Việt Nam của Hồ từ Paris. 
Sainteny không có thông tin thêm từ Hồ trong vài ngày sau, khiến 
ông băn khoăn liệu Hồ còn được tự do hành động để chỉ huy chính 
phủ theo chính sách của ông hay không. Trong khoảng thời gian 
này, Sainteny không nhận được chỉ thị thêm từ Paris, do thế không 
thể có những cuộc thương lượng với Hồ. Trong khi Sainteny chờ 
đợi, chính phủ mới do lãnh tụ Đẳng Xã hội Léon Blum cầm đầu lên 
nắm quyền. 

Một chủ đề mà Hồ và Sainteny có lẽ thảo luận là thành phần 
chính phủ Việt Nam. Sainteny đòi loại bỏ những thành phần quá 
khích ra khỏi chính phủ, ông ghi nhận, bản thân Hồ muốn để tránh 
rạn nứt. Ông nói, nhưng khó nói ảnh hưởng của Hồ Chí Minh tới 
những đồng sự của ông nhiều bao nhiêu. Sainteny nói với 
OSullivan, Pháp không phản đối Hồ ở lại chính phủ, nhưng nếu 
không loại bỏ những phần tử quá khích, Pháp sẽ dùng “hành động 
cảnh binh” để tống cổ họ. Nhưng Sainteny thú nhận, triển vọng 
chia tách Hồ ra khỏi giới quân sự trong Đảng là rất nhỏ. Sainteny 
hy vọng bất cứ “hành động cảnh binh” nào của Pháp cũng có thể 
đem lại thành công nhanh chóng, nhưng O'Sullivan hoài nghĩ, báo 
cáo về Washington “Tôi e sợ hành động tống cổ Việt Minh sẽ vượt 
quá công việc của cảnh sát và cần có thời gian dài hơn không phải 
ngắn như Sainteny dự tính”. 

Giữa tháng 12-1946, Hồ Chí Minh gửi một thông điệp cho Thủ 
tướng Blum, đưa ra những ý tưởng cụ thể làm dịu căng thẳng giữa 
hai nước. Nhưng Hồ và những đồng chí của ông không hy vọng 
vào một giải pháp chính trị. Ông thường trao đổi với Võ Nguyên 
Giáp và những chỉ huy quân sự khác để chuẩn bị chiến tranh. 
Tháng 10-1946, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông 


Dương - bây giờ hoạt động hoàn toàn bí mật - thành lập Uỷ Ban 
Quân sự Trung ương đưa đảng nắm lực lượng vũ trang. Chính uỷ 
được bổ nhiệm vài chức vụ then chốt trong quân đội và Quân uỷ 
được thành lập ở các quân khu. Toàn bộ hành động đặt dưới sự 
chỉ huy của viên sĩ quan đầy triển vọng Văn Tiến Dũng, sau này 
lừng danh khi là Tư lệnh cuộc tổng tấn công cuối cùng vào Sài Gòn 
mùa xuân năm 1975. 

Trong thời gian mùa Thu, chính phủ đẩy mạnh chuẩn bị quân 
sự. Quân đội, bây giờ đổi tên là Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, 
được tăng quân số. Theo nguồn tin từ phía Pháp, cuối mùa Hè Việt 
Minh đã có ba mươi lăm tiểu đoàn bộ binh và ba trung đoàn pháo 
binh, lực lượng lên tới sáu mưoi ngàn người, cộng với mười hai 
ngàn quân đang chiến đấu ở Nam Kỳ. Những đơn vị tự vệ và du 
kích đã có quân số gần một triệu. Làng xóm dưới quyền kiểm soát 
của chính phủ trên toàn quốc được lệnh chuẩn bị “làng chiến đấu”. 
Tuy nhiên, vũ khí vẫn còn thiếu thốn (theo nguồn tin từ phía Pháp, 
Việt Nam có khoảng ba mươi lăm ngàn súng trường, một ngàn 
súng máy và năm mươi lăm khẩu pháo), vì thế phải cố gắng thành 
lập những xưởng công binh ở khu vực an toàn Việt Bắc. Võ 
Nguyên Giáp thông báo, Hà Nội chỉ có thể trụ được khoảng một 
tháng, Hồ ra lệnh chuẩn bị trụ sở mới tại căn cứ địa Tân Trào, chỗ 
xuất phát Cách mạng tháng Tám. 

Sau sự kiện Hải Phòng, tình hình thậm chí càng trở nên cấp 
bách hơn, một uỷ ban đặc biệt của Đẳng vạch kế hoạch phòng thủ 
Hà Nội, để chính phủ có thời gian sơ tán vào khu vực rừng núi. 
Chỉ để lại một số lính gác tại Bắc Bộ Phủ, những trại lính gần đó, 
còn lực lượng chính đóng ngoài thủ đô. Bù lại, có gần mười ngàn 
tự vệ chiến đấu và đội tự vệ thanh niên xung kích ở ngay thành 
phố. Những nhón này bao gồm những thanh niên hăng hái nhất 
ủng hộ cách mạng được trang bị vũ khí tự tạo và đeo một huy hiệu 


hình vuông có sao vàng ở giữa. Phía Pháp có vài ngàn lính Lê 
dương, chủ yếu đóng ở trong Hoàng Thành. Số còn lại đóng rải rác 
nhiều nơi như bệnh viện Đồn Thuỷ, Phủ Toàn quyền cũ, ga Hàng 
Cỏ, Ngân Hàng Đông Dương, cầu Long Biên và sân bay Gia Lâm. 

Hàng ngày Uỷ ban Dân tộc Việt Minh thông qua báo Cứu Quốc 
kêu gọi chuẩn bị chiến đấu, các công sở chính phủ bí mật chuyển 
ra khỏi thành phố. Trong thủ đô, binh sĩ chính phủ bắt đầu dựng 
chướng ngại vật. Ngày 6-12-1946, Hồ Chí Minh yêu cầu Pháp phải 
rút quân về những vị trí họ đóng từ trước ngày 20-11, nhưng ông 
không nhận được trả lời. Ngày hôm sau, trong cuộc phỏng vấn với 
nhà báo Pháp, Hồ nhấn mạnh, chính phủ Việt Nam hy vọng tránh 
được chiến tranh, vì nó có thể đem lại thiệt hại khủng khiếp cho 
cả hai nước. “Nhưng nếu bị áp đặt cuộc chiến, chúng tôi thề sẽ chiến 
đấu hơn là mất tự do”. 

Tuy nhiên, trước lúc này, tướng Valluy kết luận, Hồ Chí Minh 
không có ý định loại bỏ những phần tử quá khích ra khỏi chính 
phủ ông, Valluy xin Paris bật đèn xanh để hành động ngay khi 
quân tiếp viện tới, cảnh báo nếu để chậm đến cuối năm có thể làm 
hại vận mệnh của Pháp ở Đông Dương. Nhưng thủ tướng mới 
Léon Blum chưa muốn có hành động quân sự. Ngày 12-12-1946, 
Léon Blum tuyên bố ý định muốn giải quyết xung khắc ở Đông 
Dương bằng cách cho phép Việt Nam độc lập. Ba ngày sau, Hồ Chí 
Minh đưa Sainteny một thông điệp để chuyển cho thủ tướng Pháp, 
với những đề xuất cụ thể giải quyết những mâu thuẫn như thế 
nào. Sainteny gửi thông điệp này bằng điện báo đến Sài Gòn, yêu 
cầu chuyển tiếp về Paris. 

Không rõ là các nhà lãnh đạo Việt Nam có thực sự hy vọng gì 
vào chính phủ mới thành lập do Đẳng Xã hội nắm có thể dẫn đến 
một dàn xếp chính trị hay không. Theo ý kiến cá nhân, Võ Nguyên 


Giáp thẳng thừng tuyên bố, mặc dù những phát biểu của Blum về 
bản chất là tiến bộ, nhưng ông ta thực chất là công cụ của Mỹ, 
bảo vệ lợi ích của giới tư sản Pháp và là một đối thủ của Đẳng 
cộng sản Pháp. Dường như để khẳng định sự ngờ vực của Giáp, 
Blum không đưa bất cứ những người cộng sẵn nào vào nội các 
mới, trong khi tái bổ nhiệm Thierry đArgenlieu là Cao uỷ Đông 
Dương. Mặt khác, nội các họp thảo luận yêu cầu của đ'Argenlieu's 
về tăng quân và hành động quân sự tức khắc chống lại Việt Nam, 
nhưng không đi đến kết quả, trong một bức thư riêng Bidault cảnh 
báo Valluy, ông sẽ không ủng hộ tăng quân và cố gắng giải quyết 
tình hình không dùng tới bạo lực. 

Valluy và đArgenlieu muốn duy trì sự hiện diện của Pháp ở 
Đông Dương, nên đã quyết định phải khiêu khích Hà Nội để khởi 
xướng thù địch, đặt Paris vào thế việc đã rồi. Ngày 16-12-1946, 
Valluy ra lệnh tướng Morlière phá chướng ngại vật do những đơn 
vị Việt Minh dựng lên ở Hà Nội. Khi thông điệp của Hồ Chí Minh 
gửi Blum đến Sài Gòn, Valluy thêm những lời bình luận chua cay, 
khuyến cáo tình hình sẽ rất nguy hiểm nếu hoãn hành động quân 
sự cho tới năm mới. Bức điện tới Paris ngày 19-12-1946. Đến lúc 
đó thì quá muộn. 

Ngày 17-12, xe bọc thép Pháp liều lĩnh xông vào phá những 
chiến luỹ do những đơn vị Việt Minh dựng lên trên đường phố Hà 
Nội vài ngày trước đó, đồng thời lính Lê Dương đứng đầy đường 
phố từ Hoàng Thành tới cầu Long Biên, trên đường tới sân bay. 
Quân đội Việt Nam không phẳẩn ứng, nên sáng hôm sau Pháp gửi 
tối hậu thư cấm dựng chiến luỹ trên đường phố Hà Nội. Một tối 
hậu thư thứ hai đưa ra chiều hôm đó tuyên bố bắt đầu từ ngày 
20-12-1946, quân đội Pháp sẽ đảm đương công việc giữ gìn an 
ninh toàn bộ thủ đô. Đáp lại, tối hôm đó quân đội Việt Nam bắt 


^ 


đầu từ các ngả ngoại ô tiến vào thành phố. Sáng hôm sau 


19-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư thứ ba đòi chính phủ Việt Nam 
ngưng tất cả các hoạt động chuẩn bị chiến tranh, giải tán các đơn 
vị tự vệ và chuyển giao toàn bộ việc bảo đảm an ninh ở thủ đô cho 
Pháp. 

Đối với Việt Nam, tình hình làm người ta nhớ lại những hành 
động tương tự xảy ra tháng trước khi đại tá Debes cũng đưa ra 
những đòi hỏi tương tự trước khi bắn phá Hải Phòng. Sáng 
18-12-1946, Hồ Chí Minh chỉ thị chuẩn bị tấn công vào các cơ sở 
Pháp ngày hôm sau. Trong khi đó, sợ thư không tới tay thủ tướng 
Blum, Hồ Chí Minh gửi một bức điện trực tiếp tới Paris. Sáng hôm 
sau, ông viết một bức thư ngắn cho Jean Sainteny, đưa thư này 
cho Hoàng Minh Giám chuyển đến Sainteny: “Tình hình trở nên căng 
thằng mấy ngày gần đây. Thật lấy làm đáng tiếc. Trong lúc chờ đợi 
quyết định từ Paris, tôi hy vọng ông cùng với ông Giám, sẽ tìm cách để 
cải thiện bầu không khí này”. 

Theo giọng văn mà đoán thì rõ ràng Hồ Chí Minh cũng chẳng 
đợi trả lời một cách nghiêm túc. Trên thực tế, cũng sáng hôm đó, 
Sainteny cũng gửi Hồ Chí Minh một bức thư dài, phẩn đối Việt 
Minh nổi loạn giết chết và làm bị thương mấy người Pháp, đòi 
phải trừng trị ngay kể phạm tội. Sainteny, có lẽ biết trước quyết 
định khiêu khích xung đột của Valluy, từ chối gặp Giám, trả lời 
ông sẽ tiếp ông Giám sáng hôm sau. 

Được thư ký riêng Vũ Kỳ thông báo Sainteny từ chối gặp Hoàng 
Minh Giám, Hồ triệu tập họp Ban Thường vụ Đảng. Ngay sau đó, 
Hồ Chí Minh gặp Trường Chinh, Lê Đức Thọ và Võ Nguyên Giáp, 
ông tuyên bố, trong hoàn cảnh này, không thể nhượng bộ thêm 
nữa. Các đồng chí của ông đồng ý cần huy động toàn quốc tiến 
hành kháng chiến lâu dài chống Pháp. Trường Chinh được giao 
trách nhiệm dự thảo lời kêu gọi “toàn quốc kháng chiến”, còn Giáp 


được chỉ thị chuẩn bị phát động tấn công. Mọi người xem xét lại 
lời kêu gọi nhân dân mà Hồ Chí Minh soạn thảo chiều hôm đó, đề 
nghị một vài thay đổi về từ ngữ. Sau khi thống nhất thời gian tấn 
công lúc tám giờ tối, cuộc họp ngừng. 

Xẩm tối 19-12-1946, Jean Sainteny chuẩn bị rời văn phòng về 
nhà riêng. Cũng như mọi người ở thành phố này, ông biết căng 
thẳng đang tăng, những hành động thù địch có thể nổ ra giữa hai 
bên bất cứ lúc nào. Một điệp viên đã cảnh báo Sainteny rằng Việt 
Nam sắp tấn công. Nhưng khi chiếc đồng hồ ở Viện Yersin điểm 
chuông tám giờ, ông nói với một đồng sự, “Thế là không phải đêm 
nay rồi. Tôi phải về nhà”. Ngay lúc Sainteny vào xe, ông nghe một 
tiếng nổ lớn, đường phố lập tức chìm trong bóng tối. Sainteny vội 
vàng về nhà, bò vào một chiếc xe bọc thép do tướng Morliere điều 
tới để chở ông tới Hoàng Thành. Tuy vậy, trên đường đi, xe bọc 
thép trúng mìn, Sainteny bị thương nặng. Suốt hai giờ liền, ông 
nằm trên đường phố với vết thương chảy máu, xung quanh là 
những người Pháp bị chết và hấp hối. 

Theo kế hoạch, Việt Nam mở cuộc tấn công bất ngờ vào nhà 
máy điện Yên Phụ của thành phố. Sau đó những đơn vị tự vệ tấn 
công các cơ sở đồn bốt của Pháp khắp thành phố, đồng thời những 
đội khủng bố tấn công những dân thường ở khu vực người Âu 
châu sinh sống. Giáp có ba sư đoàn quân thường trực đóng ở ngoại 
thành tây - nam thành phố và cạnh Hồ Tây, nhưng ông đã quyết 
định không sử dụng chúng. 

Phía Pháp bị sốc bởi mức độ cuộc tấn công, nhưng đến khuya 
quân Pháp bắt đầu thiết lập quyền kiểm soát những khu vực trung 
tâm Hà Nội. Một đơn vị Pháp tấn công Bắc Bộ Phủ, nhưng Hồ Chí 
Minh vừa kịp chạy thoát. Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 
nhất bắt đầu. 


Những sự kiện diễn ra ở Hà Nội ngày 19-12-1946 gây nên giận 
dữ ở Pháp, nhiều người cho Việt Nam vô cớ tấn công vào những 
cơ sở của Pháp và Pháp kiều ở Đông Dương. Nhưng nhìn kỹ có thể 
thấy vai trò của Pháp cũng rất quan trọng. Mặc dù chính phủ Paris 
còn đang lưỡng lự trong việc có tiến hành chiến tranh hay không 
thì các đại diện Pháp ở Đông Dương đã tự cho mình quyền hành 
động. 

Việc tướng Valluy quyết định khiêu chiến ít nhất cũng dựa một 
phần vào việc Hồ Chí Minh không thể hoặc không muốn loại bổ sự 
kiểm soát của những phần tử quá khích trong chính phủ ông. Nếu 
vậy, Valluy tính toán chiến tranh là không thể tránh được và phải 
ra tay trước khi những khả năng quân sự của Pháp bắt đầu yếu đi. 
Tối hậu thư của ông ngày 17-12-1946 đòi Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà chuyển toàn bộ quyền kiểm soát an ninh ở Hà Nội cho Pháp rõ 
ràng là một tính toán khiêu chiến. 

Liệu Hồ Chí Minh thực sự muốn tránh chiến tranh hay chỉ 
“động tác giả” để Hà nội có thêm thời gian chuẩn bị chiến tranh? 
Thực ra cũng chẳng cần trả lời. Là đệ tử của nhà chiến lược quân 
sự thế kỷ thứ IV Tôn Tử, Hồ tin rằng chiến thắng đẹp nhất là 
chiến thắng không cần vũ lực. Để đạt được nó, ngoại giao và tuyên 
truyền là các vũ khí sắc bén làm chia rẽ và giảm năng lực chiến 
đấu của đối thủ. Đến ngày 19 - 12, Hồ và các đồng chí của mình 
hiểu, không thể thoả hiệp được nữa. Vấn đề phải được quyết định 
trên chiến trường. 


(HUUNG 


IIW tít (Ì IIIRÌIMi 


Trả lời phỏng vấn của nhà báo David Schoenbrun tờ New York 
Times mùa hè năm 1946, Hồ Chí Minh đã cảnh báo rằng nếu cuộc 
xung đột toàn diện nổ ra giữa Việt Nam và Pháp, Việt Minh sẽ núp 
vào rừng già giống con hùm xám và sau đó ra khỏi hang ổ vào ban 
đêm để xé con voi rừng Pháp thành từng mảnh. Điều ông nói chính 
là đặc tính cuộc chiến tranh du kích Đông Dương. 

Hồ nói là làm. Khi Pháp mở chiến dịch càn quét ở Hà Nội và 
những thành phố công nghiệp khác ở Bắc Kỳ và Trung Bộ Việt 
Nam, Hồ và những đồng chí của ông bỏ trụ sở tạm thời đặt ở một 
hang động ở Hà Đông, cách Hà Nội chừng 20 km phía đông thủ đô, 
sau đó sơ tán đến căn cứ địa Tân Trào, giữa rừng Việt Bắc, để sẵn 
sàng cuộc chiến đấu lâu dài. Với sự khích lệ Hồ Chí Minh, Việt 
Nam đã đưa những yếu tố thích hợp mô hình chiến tranh nhân dân 
của Trung Quốc vào chiến lược của mình ngay từ đầu năm 1941. 
Ngày 22 tháng 12, chỉ ba ngày sau khi nổ súng ở thủ đô, chính phủ 
Việt Nam ra tuyên bố nói rằng cuộc kháng chiến sẽ trải qua ba giai 
đoạn. Lời tuyên bố này báo trước kịch bản nhắm thẳng học thuyết 
quân sự của Mao Trạch Đông. Trong giai đoạn đầu tiên, lực lượng 
Việt Nam sẽ cố gắng phòng thủ để xây dựng những khu đồn trú 
nhỏ ở rừng núi; trong giai đoạn hai, khi sức mạnh hai bên tương 


đương, lực lượng cách mạng từ trong rừng núi bất ngờ tấn công 
vào những đồn bốt quân thù; và giai đoạn ba sẽ là tổng phản công, 
lúc đó Việt Minh sẽ tung ra cuộc tổng tấn công cuối cùng đẩy quân 
địch xuống biển. 

Ngay cả phải rút lui, Việt Nam đã gửi một tín hiệu rõ ràng cho 
Pháp biết cuộc chiến đấu này sẽ là khốc liệt. Khi những quan chức 
chính phủ bỏ Hà Nội và lên Tây Bắc, những đơn vị tự vệ vẫn duy 
trì kháng cự trên những phố hẹp của khu phố Tầu, với hơn ba 
mươi ngàn dân của thành phố. Tại đây họ kháng cự mãnh liệt 
chống những cố gắng của Pháp để đánh đuổi họ. Tướng Valluy dự 
kiến dùng máy bay tấn công quét sạch những người phòng thủ, 
nhưng Morlière chọn lựa cách đánh chiếm dần từng phố để kiểm 
soát khu vực mà không gây đổ nát. Chiến dịch tiến hành chậm và 
người Pháp đã phải trả giá bằng thương vong. Mãi đến giữa tháng 
1-1947, cuối cùng thì quân Pháp chiếm được chợ Đồng Xuân sát 
ngay khu phố Tầu, trong lúc đó những đơn vị Việt Minh, cùng 
nhiều dân thường, vượt sông Hồng rời bỏ thành phố. Ngay cả khi 
rời bỏ thành phố, quân đội Việt Minh viết bằng than hoặc phấn 
trắng lên tường Hoàng thành cổ “Chúng tôi sẽ trở về”. 

Trong hồi ký của mình về cuộc rút lui này, lãnh sự Mỹ 
OSullivan báo cáo về Washington rằng quân đội Việt Nam chiến 
đấu “dũng cằm và ngoan cường chưa từng thấy”, tương tự quân đội 
Nhật Bản trong chiến tranh Thái Bình Dương. Ông ước tính hàng 
trăm người Việt Nam bị thương vong. Khoảng một trăm lính Pháp 
bỏ mạng và bốn mươi lăm thường dân châu Âu chết, hai trăm 
người mất tích. Sau khi bình định được ngoại thành, quân Pháp 
bắt đầu tiến vào nông thôn, họ thấy Việt Nam đã tiến hành chủ 
trương tiêu thổ kháng chiến để không cho kẻ thù kiếm được thực 
phẩm. Ở những nơi khác trong nước, những đơn vị tự vệ Việt 
Minh kìm chân quân Pháp trong thành phố để rút lực lượng chủ 


lực về nông thôn. 

Hồ Chí Minh có lẽ chưa bỏ ý định tìm kiếm hoà bình. Ngay 
trong ngày đầu nổ súng, Việt Minh đã rải truyền đơn thông báo với 
“nhân dân Pháp” về nguyện vọng của chính phủ ông được sống hoà 
bình trong khối Liên hiệp Pháp và chiến tranh bùng nổ là do 
“những tên thực dân phần động đã đánh mất danh dự nước Pháp, và 
chia rẽ hai dân tộc bằng cách khiêu chiến”. Chỉ cần Pháp công nhận 
Việt Nam độc lập và thống nhất lãnh thổ, sự hợp tác và hiểu biết 
lẫn nhau giữa hai dân tộc sẽ được vãn hồi ngay lập tức. Ngày hôm 
sau, đài phát thanh Việt Minh bắt đầu liên tục phát đi những lời 
kêu gọi nối lại thương lượng. Ngày 23 tháng 12, Hồ viết cho 
Marius Moutet, bộ trưởng hải ngoại, và tướng Henri Leclerc, đề 
xuất một cuộc họp hai bên. Moutet và Leclerc vừa rời Paris tới 
Đông Dương thị sát tình hình theo lệnh của chính phủ Blum. Vài 
ngày sau, Hồ chính thức đề nghị ngừng bắn và họp hội nghị hoà 
bình mới ở Paris trong khuôn khổ hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 trước 
đây. 

Nhưng Pháp chưa vội kết thúc đánh nhau. Ngày 23-12, thủ 
tướng Blum phát biểu trước quốc hội: “Chúng ta đang phải đối 
mặt với việc dẹp bạo loạn. Tôi tuyên bố, những binh sĩ Pháp đang 
chiến đấu tại đó, kiều dân Pháp đang sinh sống và các bạn bè Pháp 
ở Đông Dương có thể yên tâm vào sự kiên quyết của chính phủ”. 
Kết thúc, Blum để ngỏ cánh cửa dàn xếp hoà bình, khẳng định trật 
tự phải được vãn hồi ngay: “Chúng ta sẽ khôi phục lại cuộc đàm 
phán bị phá vỡ để có được một nước Việt Nam tự do trong tên bang 
Đông Dương, tự do trong Liên hiệp Pháp. Nhưng đầu tiên, trật tự phải 
được khôi phục”. 

Marius Moutet được tờ báo Pháp Le Populaire (Dân chúng) miêu 
tả là “một sứ giả hoà bình”. Tuy Moutet nổi tiếng là người có thiện 


cảm với cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam giành độc lập, ông 
cũng chia sẻ nỗi bất bình của người Pháp trước cuộc tấn công bất 
ngờ ở Hà Nội. Ngay sau khi tới Sài Gòn vào hôm Giáng Sinh, ông 
tuyên bố với báo chí “trước khi có bất cứ những cuộc thương lượng 
nào, cần phải có một chiến thắng quân sự. Tôi rất tiếc nhưng những gì 
mà Việt Minh đã làm phải bị trừng trị”. Moutet cũng chẳng đoái hoài 
tìm cách liên lạc với người bạn cũ Hồ Chí Minh trong Đảng Xã hội 
trước khi quay về Pháp đầu tháng Giêng và Moutet dành nhiều 
thời gian thảo luận với quan chức Pháp ở Lào và Campuchia. Về 
phần mình, Hồ Chí Minh đã gửi cho Moutet một bức thư ngày 3 
tháng 1 với bản dự thảo ngừng bắn nối lại thương lượng, nhưng 
bức thư này bị chính quyền thực dân Pháp chặn và bị trả lại. 

Tướng Leclerc và Moutet tin rằng việc giáng trả mạnh mẽ của 
Pháp vào Việt Minh là cần thiết trước khi mở thương lượng hoà 
bình. Nhưng Leclerc cũng tin rằng giải pháp cuối cùng cho cuộc 
khủng hoảng này phải là giải pháp chính trị, và việc Moutet từ 
chối gặp Hồ làm ông khó xử. Từ Đông Dương trở về Pháp ngày 1 
tháng 1, Leclerc nhấn mạnh: “Có quá nhiều người tưởng là có thể 
xây chiếc cầu nối giữa Việt Nam và Pháp bằng súng đạn”. Trong báo 
cáo gửi chính phủ, Leclerc nhấn mạnh “một giải pháp phức tạp chắc 
chắn hiện thực trong thời gian tới, trừ giải pháp chính trị”. Ông kết 
luận Pháp không thể dùng vũ lực để khuất phụchai mươi bốn triệu 
người với tỉnh thần dân tộc đang cao. Theo Leclerc, vấn đề chủ 
yếu là làm thế nào thay thế hình thức đang tồn tại chủ nghĩa dân 
tộc của Việt Minh bằng những đảng phái chính trị ôn hoà hơn. 
Nếu vị thế quân sự của Pháp càng mạnh trên chiến trường, thì việc 
giải quyết vấn đề càng thuận lợi hơn. 

Do quan điểm Leclerc về tình hình nói chung hợp với quan điểm 
của chính Leon Blum, nên khi Leclerc về Pháp giữa tháng 1-1947, 
vị thủ tướng đánh tiếng đưa ông trở về Đông Dương làm Tổng tư 


lệnh và Cao uỷ, thay Thierry dArgenlieu, người có quan điểm quá 
khích bị cho là đẩy tình hình vào ngõ cụt. Nhưng trong khi Leclerc 
còn cân nhắc, thì thủ tướng Blum bị thay thế bằng Paul Ramadier, 
cũng từ đẳng Xã hội. Ramadier tán thành đường lối hiện thời là 
phục hồi trật tự bằng vũ lực, đồng thời ông đồng ý xem xét việc 
thống nhất ba miền Việt Nam thành một quốc gia nằm trong Liên 
hiệp Pháp. Nhưng khi tân thủ tướng lưỡng lự tăng quân Pháp ở 
Đông Dương, Leclerc - nghe tướng De Gaulle khuyên - đã từ chối 
lời đề nghị làm Cao uỷ. Để lấp chỗ trống, Ramadier chọn Emile 
Bollaert, một chính trị gia có quan điểm tự do và uy tín, không 
thuộc bất cứ phái nào trong Quốc hội. Một nhà ngoại giao Mỹ mô 
tả Bollaert là “có năng lực và năng động nhưng ít di biết tiếng”. 

Bollaert lên đường tới Đông Dương đầu tháng 3. Khi tới Sài 
Gòn, ông lập tức đối mặt với thách thức ngay trong nội bộ. Được 
đArgenlieu ủng hộ, các quan chức thực dân địa phương ráo riết 
tìm cách qua mặt Việt Minh và thoả thuận với cựu hoàng Bảo Đại, 
lúc đó đang ở Hong Kong. Bảo Đại từ lâu đã bỏ danh xưng “Công 
dân Vĩnh Thụy”, vốn lười biếng và ăn chơi, Bảo Đại chẳng còn đoái 
hoài đến công việc quốc gia, vùi đầu trong sòng bạc và gái gú. Tuy 
những tiếp xúc đầu tiên của Pháp với vị cựu hoàng phì nộn này 
không kết quả, nhưng triển vọng sử dụng Bảo Đại được nhiều 
người ủng hộ, ở cả Pháp lẫn Đông Dương. Tuy vậy đối với 
Bollaert, kế hoạch này cũng ở thế lưỡng nan. Trong khi đó Việt 
Minh vẫn được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng, và Hồ được 
thừa nhận như nhà lãnh đạo của dân tộc. Trước khi rời Paris, 
Leclerc khuyên Bollaert “thương lượng bằng mọi giá”. 

Nhiều người thân cận Bollaert cũng tán đồng đàm phán với Việt 
Minh, gồm chánh văn phòng chính phủ Pierre Messmer và Paul 
Mus, cố vấn riêng của ông đồng thời là một học giả Đông Dương 
có tiếng. Tuy hơn một ngàn quân Pháp chết hoặc mất tích, nhưng 


tâm lý cộng đồng Pháp ở Đông Dương lúc này là cương quyết 
chống Việt Minh. Phương án dùng Bảo Đại là khả dĩ nhất, nhưng 
liệu Bảo Đại có thể là đối trọng với Hồ Chí Minh không? Trong khi 
vị cựu hoàng được sự ủng hộ nào đấy trong những người hoài cổ, 
thì đa số nhân dân Việt Nam khinh bỉ ông về lối sống bê tha. 
Những người khác còn nghỉ ngờ ông không có đủ năng lực thống 
nhất những nhóm dân tộc chủ nghĩa cứng đầu, nhỏ nhen, manh 
mún. 

Hồ Chí Minh vẫn cố gắng giữ mối liên lạc mỏng manh với Pháp. 
Ngày 23 tháng 4, Hoàng Minh Giám, một người không cộng sản, 
vừa được bổ nhiệm bộ trưởng Bộ ngoại giao hồi tháng 3-1947, gửi 
thông điệp của Hồ tới Bollaert đề xuất ngừng bắn tức khắc và mở 
lại thương lượng để chấm dứt xung đột. Nghỉ ngờ ý định kẻ thù và 
nghe các cố vấn của mình cam đoam tình thế quân sự bây giờ là 
tốt đẹp, Bollaert đưa ra một loạt điều kiện thực chất là đòi Việt 
Minh đầu hàng trước khi khôi phục hoà bình. Bollaert đưa thư cho 
Paul Mus. Người đã một lần gặp Hồ Chí Minh, để chuyển cho Hồ. 
Chiều ngày 12 tháng 5, trước tiên, Mus bí mật gặp Hoàng Minh 
Giám tại một địa điểm gần Hà Nội và sau đó gặp Hồ tại Thái 
Nguyên. Hồ nhã nhặn nghe Mus trình bày, nhưng thẳng thừng bác 
bỏ đòi hỏi của Pháp. Hồ nhấn mạnh: “Trong Liên hiệp Pháp không có 
chỗ đứng cho những kẻ hèn nhát. Nếu tôi chấp nhận những điều 
khoản này, tôi sẽ là người như vậy”. 

Thái độ khinh miệt trả lời những đề nghị của Việt Nam về 
thương lượng hoà bình rõ ràng làm Hồ Chí Minh thất vọng, dù ông 
luôn luôn bày tỏ hy vọng Pháp sẽ giảng hoà để không muốn mất 
thuộc địa Đông Dương. Tuy nhiên, khi đó không có sự chọn lựa 
nào tối hơn là bằng vũ lực. Cuối tháng đó, Hồ Chí Minh lại ra lời 
kêu gọi mới kháng chiến toàn quốc, tuyên bố rằng Pháp không 
chấp nhận hoà bình. 


Nhưng Hồ tiếp tục theo đuổi khả năng quốc tế giải quyết vấn 
đề. Hồ biết sự đối đầu giữa hai khối siêu cường trên thế giới đang 
tăng lên, và Moscow vẫn thể hiện sự quan tâm quá nhỏ nhoi tới 
cuộc chiến tranh ở Đông Dương xa xôi. Dù vậy, vẫn có cơ hội để 
Mỹ tham gia vai trò hữu ích giải quyết xung đột. Thực vậy, chính 
quyền Truman theo dõi những hành động của Pháp từ khi tái chiến 
ở Đông Dương với vẻ không hài lòng. Mặc dù Hồ và những đồng 
chí của ông không nhận thấy điều này. Ít ngày sau khi nổ súng ở 
Hà Nội, thứ trưởng ngoại giao Dean Acheson mời Đại sứ Pháp 
Henri Bonnet tới Bộ ngoại giao và cảnh báo tình hình ở Đông 
Dương đang xấu đi và theo quan điểm Washington, không thể giải 
quyết bằng vũ lực. Acheson cam đoan với Bonnet Mỹ không muốn 
can thiệp, nhưng sau đấy gợi ý đưa một số sĩ quan Mỹ hiểu biết 
tình hình đến giải quyết. Paris thẳng thừng bác bỏ đề nghị này, 
khẳng định rằng Pháp sẽ khôi phục trật tự trước khi liên lạc với 
Việt Nam. 

Vài tuần sau, tướng George C. Marshall, vừa từ Trung Quốc trở 
về, thay James Byrnes làm ngoại trưởng. Từ tháng 12-1945, 
Marshall thường xuyên tới Trùng Khánh tìm cách dàn hoà giữa 
những phần tử dân tộc chủ nghĩa và Đảng cộng sản Trung Quốc 
trong chính phủ liên hiệp do Tưởng Giới Thạch cầm đầu. Bất chấp 
những cố gắng của ông, nội chiến vẫn nổ ra vào cuối 1946. Sau 
khi bao quát tình hình ở Đông Dương, Marshall gửi điện cho đại sứ 
Mỹ Caffery ở Paris, đây là một văn bản dài mơ hồ, tối nghĩa, một 
thông điệp lần đầu tiên bày tỏ chính thức quan điểm Washington 
về vấn đề Việt Nam kể từ khi bắt đầu xung đột Pháp-Việt. 
Marshall vạch rõ, Mỹ chính thức công nhận chủ quyền của Pháp ở 
Đông Dương, và không có ý định can thiệp vào vùng này. Marshall 
nói thêm “Chúng tôi không thể làm ngơ trước thực tế là cả hai phía có 
trách nhiệm giải quyết vẫn đề này và báo cáo của chúng tôi cho thấy 


Pháp thiếu hiểu biết đối phương (tại Sài Gòn nhiều hơn ở Paris) và 
vẫn còn cố bám lấy mô hình và cách suy nghĩ thực dân lạc hậu”. 

Nhưng Marshall lập tức tự đào hố dưới chân mình khi thừa 
nhận thực chất tình thế khó xử của Pháp: “Chúng ta không quên 
rằng Hồ có những mối quan hệ trực tiếp với cộng sẵn và không muốn 
mô hình thực dân lại được thay thế bằng một tổ chức mới do Kreml 
kiểm soát”. Cuối cùng, Marshall cũng chẳng đưa được ra giải pháp 
nào, ngoài việc khuyên Pháp nên để ngỏ quan hệ và “rộng lượng” 
hơn trong việc tìm giải pháp. Sự thiếu quả quyết đáng buồn của 
Marshall trong chủ trương rối mù về vấn đề Đông Dương kéo dài 
tới khi Truman rời chức vụ. 

Cuối tháng 2, Marshall chỉ thị lãnh sự Mỹ James O'Sullivan ở Hà 
Nội bắt liên lạc với giới lãnh đạo Việt Nam nếu gặp dịp. Chẳng cần 
đợi lâu. Tháng 4-1947, Phạm Ngọc Thạch, người một thời cầm đầu 
Đội thanh niên xung phong Sài Gòn, hiện là thứ trưởng trong chính 
phủ Hồ Chí Minh, có quan hệ với vài thương nhân Mỹ ở Thái Lan, 
và trung tá William Law, trợ lý tuỳ viên quân sự tại Đại sứ quán 
Mỹ ở Bangkok. Sau những cuộc hội đàm không chính thức với đại 
tá Law, Thạch đồng ý trả lời một loạt câu hỏi bằng văn bản của 
Law và của đại sứ Mỹ Edwin E. Stanton. Thạch nhấn mạnh đặc 
tính rộng rãi và không đẳng phái chính phủ Việt Nam, và cam kết 
rằng mục đích của chính phủ là dân tộc chứ không phải cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Thạch khẳng định cương lĩnh kinh tế của 
chính phủ “tạo điều kiện phát triển quyền tự trị tư bẳn và kêu gọi tư 
bằn nước ngoài để tái thiết đất nước”. Ngay sau đó, Thạch đệ trình 
lời kêu gọi đại diện cộng đồng doanh nhân Mỹ tại Thái Lan, đưa ra 
những nhượng bộ kinh tế đổi lấy các thiết bị công nghiệp một máy 
móc nông nghiệp cũng như các khoản vay có hoàn lại. Thạch cảnh 
báo rằng nếu không có dàn xếp hoà bình, Việt Nam chuẩn bị tiến 
hành chiến tranh du kích sáu năm. Cùng thời gian này, Hồ trả lời 


phỏng vấn của một nhà báo Mỹ, phủ nhận rằng chính phủ ông 
theo tinh thần nguyên lý Marxist và lớn tiếng hỏi tại sao không thể 
có giải pháp tương tự Philippin và Ấn Độ cho Việt Nam. 

Động thái của Việt Nam có ít nhiều tạo ra sự quan tâm trong 
hàng ngũ quan chức Bộ ngoại giao Mỹ, với việc bổ nhiệm phần tử 
ôn hoà Hoàng Minh Giám làm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà hồi tháng 3. Trong lời nhận xét gửi về 
Washington, đại sứ Stanton nhấn mạnh rằng Phạm Ngọc Thạch - 
được quan chức Mỹ tại Sài Gòn cuối năm 1945 xem là có thiện 
cảm - “là một người thông minh và rất năng động”. Từ Hà Nội, 
OSullivan đề nghị cho phép ông trực tiếp gặp Thạch ở Bangkok. 
O'Sullivan nhận xét Hồ là người “rất quỷ quyệt”, cho rằng một cuộc 
nói chuyện không chính thức với Thạch chí ít cũng cung cấp 
những thông tin hữu ích về bản chất chính phủ Việt Nam. Marshall 
chấp thuận, hy vọng cuộc gặp với Thạch có thể tiết lộ phạm vi 
kiểm soát của thế lực cộng sản trong chính phủ Việt Nam và “mức 
độ phục vụ cho Moscow”. Nhưng cuộc gặp không diễn ra. Ngày 7 
tháng 5, Stanton thông báo rằng Thạch bất ngờ rời Bangkok. Hai 
ngày sau, Marshall chỉ thị O'Sullivan bỏ kế hoạch đi Bangkok, nói 
rằng Thạch đã rời Bangkok và lo ngại Pháp phản ứng về cuộc gặp 
dự kiến. 

Nhưng sự cố này chưa hoàn toàn chấm dứt hy vọng. Ngày 8 
tháng 5, Hoàng Minh Giám gửi thông điệp chính thức yêu cầu Mỹ 
công nhận về mặt ngoại giao chính phủ ông, cho rằng bước đi này 
“nâng cao uy tín và ảnh hưởng của Mỹ và thiết lập hoà bình ở Đông 
Nam Á”. Phạm Ngọc Thạch đưa ra thông điệp thứ hai kêu gọi giúp 
đỡ văn hoá, kinh tế, chính trị và đề nghị Washington làm trung 
gian hoà giải xung đột Pháp-Việt. Khi những sáng kiến này tới 
ngoại trưởng Marshall, ông đề nghị các nhà ngoại giao Mỹ ở Paris, 
Sài Gòn, và Hà Nội đánh giá chính phủ Việt Nam và phạm vi ảnh 


hưởng cộng sản trong giới lãnh đạo. Ông muốn biết quan điểm 
thực của ông Hồ là gì? Vai trò Trường Chinh và Hoàng Quốc Việt, 
những nhân vật hiếu chiến, trong chính quyền ra sao? Những phần 
tử dân tộc chủ nghĩa không cộng sản nghĩ gì về Việt Minh? Họ có 
biết xu hướng cộng sản của chính phủ không? Có phải họ định làm 
khuôn mẫu cộng sẩn ở Việt Nam? Cuối cùng, liệu Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà có thừa nhận “quyền tự do bày tỏ chính kiến một cách 
hợp lý” không? 

Trong thư trả lời, OSullivan khẳng định rằng mặc dù những 
người cộng sản có ảnh hưởng đáng kể trong chính phủ, nhưng khó 
đưa đất nước theo con đường Liên Xô, “mặc dù có xu thế kéo về 
hướng này”. Ông bóng gió nói việc Hồ Chí Minh ngần ngừ không 
nhận mình thực sự Nguyễn Ái Quốc là dấu hiệu cho thấy Hồ nhận 
thức được ông cần làm việc với phương Tây. O'Sullivan kết luận 
rằng Hồ đang cố gắng tiếp nhận viện trợ bất cứ nguồn nào và sẽ 
lái chính sách của mình tới nơi nào giúp đỡ ông. 

Những người khác nhận xét theo cách khác ít lạc quan hơn. 
Charles Reed miêu tả Hồ là một tay “cơ hội xảo quyệt” và “có thể 
dẫn đến một quốc gia cộng sẵn, cho dù phần đông nhân dân không 
mấy người quan tâm đến cộng sẵn là gì”. Đại sứ Mỹ tại Paris Caffery 
cân nhắc quan điểm của mình cho rằng, tuy nhân dân Việt Nam 
nói chung không ưa chủ nghĩa cộng sản, vì sự nghiệp của Hồ trong 
quá khứ “ít nghỉ ngờ là Hồ có những quan hệ mật thiết với cộng sẵn”. 

Việc Việt Minh bác bỏ những điều khoản hoà bình của Pháp làm 
thất vọng Bollaert, là người có lẽ thật sự mong muốn dàn xếp 
chính trị cho cuộc xung đột, nhưng điều đó không ngăn cẩn ông 
tìm cách khác. Bộ trưởng chiến tranh Pháp Paul Coste-Floret, sau 
khi hoàn thành chuyến thị sát Đông Dương, nói “Không có vấn đề 
quân sự ở Đông Dương, vũ khí của chúng ta đem lại thành công”. Tin 


vào tình hình sáng sủa, Bollaert bây giờ bắt đầu nhìn Việt Minh 
không phải là đại điện duy nhất cho nhân dân Việt Nam, mà đơn 
thuần chỉ là một trong những nhóm có thể tiếp xúc để tìm kiếm 
hoà bình. Chủ trương mới của Bollaert gặp được thuận lợi khi bối 
cảnh chính trị ở Pháp thay đổi, Đẳng cộng sản không có chân trong 
chính phủ liên hiệp. Thủ tướng Ramadier lúc này cần sự ủng hộ 
của phái ôn hoà và bảo thủ để trụ lâu trên ghế. Một giải pháp 
chính trị lúc này chí ít cũng mang tai mang tiếng dù là tạm thời, 
mọi con mắt bây giờ quay về tướng Valluy ở Đông Dương, người 
không còn tin Hồ Chí Minh muốn hoà bình và tin rằng chỉ có dùng 
quân sự mới giải quyết được vấn đề. 

Coste-Floret đánh giá tình hình quân sự đang có lợi cho Pháp. 
Trên thực tế, những cố gắng của Việt Minh nhằm bảo tồn sức 
mạnh trong giai đoạn đầu cuộc chiến đã bị thất bại, và lực lượng 
Việt Minh thường xuyên trong tình trạng lộn xộn khi đối mặt với 
quân Pháp. Đôi khi những đơn vị chủ lực tham chiến quá đông 
hoặc quá hung hăng dẫn đến thương vong nặng. Mặt khác, các sĩ 
quan chỉ huy yếu kém chiến thuật chiến tranh du kích, dẫn đến lộn 
xộn và nạn đào ngũ kan rộng trên chiến trường. Thêm nữa là với 
thiếu vũ khí. Phần đông, quân đội Việt Nam chỉ có được vũ khí tự 
sản xuất ở địa phương tịch thu được từ quân Nhật hoặc Pháp. 
Lãnh đạo Việt Minh cũng đánh giá quá cao sự ủng hộ từ những 
người giàu có ở nông thôn. Không làm được việc giảm tô, họ mất 
dịp may huy động sự ủng hộ của nông dân nghèo, những người 
đang lê chân khi được kêu gọi phụng sự chiến tranh. 

Tin vào thắng lợi trên chiến trường, tướng Valluy dự kiến mở 
cuộc tấn công lên Việt Bắc bắt Hồ Chí Minh và đánh tan lực lượng 
kháng chiến. Sau đó và chỈ sau đó, theo Valluy, mới thương lượng. 
Trong khi đó, Pháp cũng tấn công về mặt chính trị nhằm hạ bớt sự 
ủng hộ của dân chúng cho Việt Minh và đánh tan ý chí nóng bỏng 


những người Việt Nam nào muốn đuổi Pháp ra khỏi Đông Dương. 

Chủ trương này của Valluy cần tăng quân số Pháp ở Đông 
Dương lên hơn 100.000 lính. Lúc này, cuộc xung đột ở Đông 
Dương được coi là chuyện vụn vặt thứ yếu ở một góc xa côi của 
thế giới. Chính phủ Pháp đang bận tâm bận với cuộc nổi dậy trên 
Madagascar nên chỉ chấp thuận một phần yêu cầu của Valluy. Vì 
thế Valluy buộc phải thay đổi kế hoạch sử dụng một lực lượng 
nhỏ binh lính mà ông cho là cần thiết. 

Một trong số điểm quan trọng trong chiến lược Valluy là đánh 
giá những hoạt động của Việt Minh ở Nam Kỳ. Để đạt được mục 
tiêu của mình, Valluy tung gần một nẻa Quân đội viễn chỉnh Pháp 
vào Nam Kỳ. Đối địch với Valluy là 18.000 quân thường trực Việt 
Minh dưới sự chỉ huy của Nguyễn Bình. Khắp Đông Dương, Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà bấy giờ chỉ có gần sáu mươi ngàn quân, 
chưa tính đến một lực lượng đông đảo tự vệ và du kích. Tuy thiếu 
vũ khí nhưng hoạt động hết sức linh động và được nhân dân địa 
phương ủng hộ đáng kể, các tiểu đoàn Việt Minh bây giờ né tránh 
những cuộc hành quân càn quét của Pháp và tiến hành tấn công 
chớp nhoáng kể thù tại những đồn bốt nhỏ theo cách họ chọn. 
Thành công duy nhất của Pháp trong mùa hè năm 1947 là thành 
công về mặt chính trị, do Nguyễn Bình sử dụng chiến thuật tàn 
bạo khiến nhiều đồng bào ở Nam Kỳ sợ hãi và đẩy những người 
cầm đầu hai giáo phái Cao Đài, Hoà Hảo chạy sang phía Pháp. 

Trong khi đó, Bollaert muốn đưa ra một chiến dịch hoà bình. Hồ 
Chí Minh đã gửi một tín hiệu vào tháng 8, loại bỏ hai phần tử hiếu 
chiến Tôn Đức Thắng và Võ Nguyên Giáp ra khỏi chức bộ trưởng 
nội vụ và quốc phòng và thay bằng những phần tử ôn hoà. Nhưng 
Valluy mạnh mẽ phản đối đề xuất Bollaert, và cả hai được triệu về 
Paris để tư vấn. Kết quả là thoả hiệp. Phát biểu tại Hà Nội vào 


tháng 9-1947, Bollaert đề nghị một nước Việt Nam thống nhất nằm 
trong Liên hiệp Pháp, nhưng ông không nói đến nền độc lập hoàn 
toàn. Ông không nhắc đến đối phương chính của ông và chỉ nói là 
“tất cả các nhóm Việt Nam”. Theo những quan sát viên Mỹ, nhiều 
Pháp kiều ở Đông Dương hài lòng với bài phát biểu, nhưng người 
Việt Nam thì “sững sờ”. Ngày 15 tháng 9, Hoàng Minh Giám thay 
mặt chính phủ trả lời: “Không có tự do mà không có độc lập hoàn 
toàn”. Ba ngày sau, Bảo Đại công khai chấp nhận đề xuất của Pháp 
để thay mặt nhân dân Việt Nam thương lượng. Nhưng ông cũng 
khăng khăng đòi độc lập và thống nhất quốc gia. Mặt trận quốc gia 
thống nhất vừa vội vàng thành lập gồm những đại diện của những 
nhóm dân tộc chủ nghĩa không cộng sản khác nhau họp ở Hong 
Kong và cũng bác bỏ những điều kiện Bollaert đưa ra. Dân Sài Gòn 
đồn ầm lên là Hồ đi đêm với Bảo Đại. 

Ngày 7 tháng 10 năm 1947, Pháp một cuộc tấn công chờ đợi từ 
lâu vào Việt Bắc. Vì buộc phải hành quân với số lính ít hơn ông trù 
tính trước, Valluy thay đổi kế hoạch. Thay vì bao vây toàn bộ khu 
vực và sau đó tấn công từ mạn bắc cũng như mạn nam, ông chọn 
một cuộc hành quân nhỏ nhằm chiếm một căn cứ đầu não Việt 
Minh và sau đó giành quyền kiểm soát toàn bộ thung lũng sông 
Hồng từ Hà Nội tới biên giới tại Lào Cai. Tướng Raoul Salan, phụ 
trách hành quân, tiên đoán phải mất ba tuần lễ để đánh bật đầu 
não Việt Minh. 

Chiến dịch Léa, mở màn bằng việc quan Pháp nhảy dù xuống 
Bắc Cạn, góc phía bắc của căn cứ địa Việt Minh. Khu vực này được 
phòng thủ mạnh bằng mìn chướng ngại vật, và hầm chông bổ 
xung bằng địa hình hiểm trở. Valluy hy vọng chiếm sở chỉ huy đầu 
não Việt Minh ở giai đoạn đầu tiên của chiến dịch, sau đó mở rộng 
thành vòng cung, sử dụng xe bọc thép càn sang phía tây đến tận 
Lạng Sơn, trong lúc đó một nhóm khác từ phía bắc tràn xuống. Hai 


nhóm sẽ gặp nhau tại Bắc Cạn. 

Quân Pháp tiến quân nhanh chóng và chiếm được căn cứ địa 
Việt Minh, nhưng họ không bắt được Hồ Chí Minh, lúc đó đang 
chủ trì một cuộc họp tại Sở chỉ huy đúng lúc Pháp tấn công. Họ 
hiểu ngay rằng lính dù Pháp ở khá gần, nên Hồ và những thành 
viên Ban chấp hành Trung ương cùng bộ tham mưu lẩn trốn ngay 
lập tức. Chu Văn Tấn, dân tộc Nùng, dẫn đường, họ hành quân 
suốt một ngày liền qua những đường mòn trơn dưới trời mưa, mỗi 
người khoác trên vai một túi vải nhỏ đựng các đồ cần thiết, và ngủ 
đêm trong rừng. Sáng hôm sau họ xuất phát để tìm trụ sở mới. 
Theo học giả Bernard Fall, quân Pháp tìm thấy mấu thuốc lá đang 
cháy dở và thư từ của Hồ Chí Minh đang đợi ký nằm trên bàn 
trong một căn lều. 

Suốt mấy ngày sau, quân Pháp cố gắng tiêu diệt sự kháng cự 
khác trong vùng này, nhưng không đạt kết quả vì hiếm khi trực 
tiếp gặp Việt Minh, họ nhanh chóng biến mất vào rừng và sau đó 
bắt đầu quấy nhiễu quân Pháp tại những nơi họ muốn. Dù vậy, 
Salan báo cáo với cấp trên rằng chiến dịch đã thành công, vì con 
đường chính tới Trung Hoa qua Cao Bằng ở biên giới phía bắc (con 
đường còn lại cuối cùng để Việt Minh liên lạc với thế giới bên 
ngoài) đã bị cắt đứt. Hồ Chí Minh bây giờ hoàn toàn bị cô lập. Tất 
cả những gì còn lại chỉ là “những nhóm cô lập tan tác, và chỈ cần 
cảnh sát cũng đánh đuổi được”. Salan tuyên bố những vị trí cố thủ 
Việt Minh thực tế không còn tồn tại. 

Đó là tiên đoán sai lầm của Salan, vì thực tế cuộc chiến vừa mới 
bắt đầu. Tuy vậy, rõ ràng là Chiến dịch Léa có được một thành 
công ít nhất là đẩy lùi tạm thời Việt Minh, buộc họ phải phân tán 
những đơn vị chủ lực và xé lẻ thành những đơn vị tuyên truyền vũ 
trang similar như nó được hình thành trước Cách mạng tháng Tám. 


Vài tháng sau, lãnh đạo Việt Nam cố gắng chuẩn bị con đường dài 
phía trước. Các chỉ huy Việt Minh bỏ lối giao chiến thông thường 
không thành công và theo chiến thuật chiến tranh du kích. Để tập 
trung sự lãnh đạo tại địa phương, UỶ ban hành chính kháng chiến 
được thành lập ở mọi làng do lực lượng kháng chiến kiểm soát. 
Mỗi một làng không những phải đảm trách phòng thủ, mà còn 
phải cung cấp những thanh niên mới cho lực lượng du kích. 

Trở lại Việt Bắc cuối tháng 12-1946, Hồ Chí Minh trở lại với 
nếp sống cũ tưởng đã kết thúc khi lên làm chủ tịch trong Cách 
mạng tháng Tám. Ông tới căn cứ địa cũ với một toán tám người, 
bao gồm cả vệ sĩ, giao liên và cấp dưỡng. Nhóm của ông dựng lều 
bằng tre nứa gồm hai buồng. Một buồng cho Hồ, buồng kia dùng 
làm chỗ ăn, họp và chỗ tạm nghỉ cho những đồng chí của ông. Để 
chống thú hoang, họ nuôi một con chó săn, nhưng chẳng bao lâu bị 
hổ ăn thịt. 

Hồ và nhóm tuỳ tùng sống đơn giản. Thức ăn chỉ có chút cơm 
ăn với rau rừng. Thỉnh thoảng, thêm vào bữa ăn đạm bạc của họ là 
thịt băm cả xương hoặc thái mỏng trộn với ớt, muối, sả, Hồ gọi 
đùa là “thịt Việt Minh”. Đôi khi thiếu lương thực và tất cả phải 
nhịn đói. Cuối cùng cả nhóm bắt đầu trồng cây lương thực, trồng 
rau và sắn dọc sườn đồi. Lúc này, Hồ sống trong căn nhà sàn, ban 
ngày ông làm việc ở dưới gầm sàn, ban đêm ông ngủ ở tầng trên 
tránh muỗi và thú dữ và ẩm thấp. Giường ngủ của Hồ chỉ là cái 
màn và mấy bộ quần áo để sẵn. Khi có lệnh phải di chuyển, chỉ 
trong mấy phút là tất cả đã sẵn sàng. Đến cuối thập kỷ, Hồ sống ít 
nhất 12 chỗ khác nhau để tránh mật thám Pháp. Hồ mang mấy 
quyển sách và tài liệu trong một cái túi vải, một cần vụ được phân 
công chuyên trách mang chiếc máy chữ. 


Hồ luôn dành thời gian để tập thể dục cả sáng lẫn chiều. Ông 


thích chơi bóng chuyền. Khi đội bạn lợi dụng cứ nhằm chỗ Hồ mà 
bỏ nhỏ thì ông thường rất khoái trá: “Các chú đánh được Bác rồữ”. 
Khi vượt suối, luôn có người bên cạnh Hồ; tuy nhiên, theo một kẻ 
đào ngũ kể lại thì sức chịu đựng và sự dẻo dai của Hồ hơn đa số 
các đồng đội trẻ của ông. Hồ thường đùa: “Bác là máy bay bà già cổ 
lỗ, còn các chú là phản lực”. 

Cuộc sống dần dần được cải thiện, quanh nhà có vườn hoa, 
vườn rau, sân bóng chuyền, xà kép, xà đơn. Hồ còn mua các dụng 
cụ âm nhạc của đồng bào địa phương, thỉnh thoảng tổ chức những 
đêm liên hoan văn nghệ cho dân địa phương. Hồ giảng giải cho họ 
về cuộc sống dưới xuôi, phát thuốc chữa bệnh. Nhưng mùa thu 
1947, Chiến dịch Léa buộc Hồ và cả toán cần vụ phải sơ tán. 

Sau Chiến dịch Léa, cuộc xung đột rơi vào giai đoạn mà một nhà 
bình luận quân sự Pháp miêu tả là “ 
đành tập trung ở khu vực châu thổ để Việt Minh có cơ hội lập khu 
giải phóng ở Trung Bộ kéo dài 200 dặm từ Hội An tới mũi Kê Gà 
(Phan Thiết), do vậy gần như chia đôi đất nước. Ở Nam Bộ, Pháp 
tập trung tốt hơn, trong khi những đơn vị Việt Minh cách xa trụ sở 


sa lầy”. Do ít quân, Valluy 


và hâud như mất liên lạc với nhau. Quân của Nguyễn Bình bị đẩy 
tít vào sâu đầm lầy và vùng núi, Quân Pháp tiếp tục hành quân 
bình định những khu vực mới chiếm đóng để cô lập đối phương. 
Việt Minh còn phải đương đầu với những chống đối mạnh mẽ ở 
phía Nam, khi một số nhóm dân tộc chủ nghĩa muốn trở thành “lực 
lượng thứ ba” như là một sự lựa chọn giữa Việt Minh và Pháp. 
Trong bối cảnh, chiến dịch Léa không “đánh giập đầu” được Việt 
Minh, các phần tử dân tộc chủ nghĩa quan tâm đến mặt trận chính 
trị và vai trò của Bảo Đại. Tháng 12-1947, cựu hoàng Bảo Đại gặp 
Emile Bollaert trên tuần dương hạm Pháp ở Vịnh Hạ Long, nơi Hồ 
Chí Minh và Thierry d'Argenlieu gặp nhau lần đầu. Nhưng cuộc hội 


đàm không có kết quả, vì Bollaert từ chối làm rõ những quyền gì 
sẽ được chuyển giao cho quốc gia Việt Nam tương lai. Cuối cuộc 
hội đàm, Bảo Đại miễn cưỡng ký thông cáo chung, nhưng rồi 
nhưng lại thôi vì thấy những phần tử cực đoan trong Mặt trận dân 
tộc thống nhất phẳn đối mạnh quá. Tháng 3-1948, Bảo Đại gặp đại 
diện của Mặt trận này ở Hong Kong, chủ ý thành lập chính phủ 
lâm thời do tướng Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng. Nguyễn Văn 
Xuân sinh ở Nam Bộ nhưng mang quốc tịch Pháp. Đó là mánh khoé 
của Bảo Đại để tăng vị thế mặc cả với Pháp trong tương lai. Sau 
đôi chút ngần ngừ, Bollaert đồng ý công nhận chính phủ lâm thời 
Bảo Đại là đối tác thương lượng. 

Tháng 6, cuộc hội đàm nối lại tại Vịnh Hạ Long và cuối cùng cả 
hai bên cũng đạt được một thoả thuận thành lập Quốc gia Liên 
hiệp Việt Nam mới dựa trên nguyên tắc độc lập của Việt Nam và 
thống nhất nằm trong Liên hiệp Pháp. Tuy nhiên, ý nghĩa chính xác 
của từ “độc lập” và quyền hạn của quốc gia này cũng không được 
xác định. Thêm nữa, không rõ việc thành lập chính phủ không 
cộng sản có thể dẫn đến chấm dứt xung đột với Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà hay không. Giải pháp Đông Dương hình như vẫn còn mờ 
mịt và xa vời. 

Đối với Pháp, động cơ chủ yếu tiến hành thương lượng với Bảo 
Đại là nhử Mỹ cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế Mỹ cho cuộc 
chiến chống Việt Minh. Mặc dù không hài lòng với cách giải quyết 
mâu thuẫn của Pháp, Mỹ cũng không có nhiều lựa chọn trước sự 
đe doạ bành trướng của cộng sản Trung Quốc và quan hệ càng 
ngày càng xấu đi với Moscow. 

Theo Pháp, thái độ Washington theo chiều hướng thuận lợi cho 
Pháp. Dù chính quyền Truman không hài lòng Pháp thất bại giải 
quyết vấn đề Đông Dương, nhưng Mỹ ngày càng lo lắng đe doạ 


của cộng sản châu Á, mối lo lắng này do không những chiến thắng 
của cộng sản ở bắc Trung Hoa mà còn do mối quan hệ với Moscow 
xấu đi. Mùa hè năm 1948, Ngoại trưởng George Marshall chỉ thị 
quan chức ngoại giao Mỹ ở châu Á làm tất cả những gì có thể để 
vực “những nhóm dân tộc chủ nghĩa chân thực” ở Đông Dương để 
làm suy yếu lực lượng cộng sản. 

Những quan chức Mỹ không ưa Bảo Đại (phần đông nhìn Bảo 
Đại như một tay ăn chơi đàng điếm, không có tỉnh thần đối đầu 
chính trị), nhưng họ cũng chúc mừng Hiệp định Vịnh Hạ Long coi 
là “một bước tiến”. Khi thương lượng tiến triển chậm, Mỹ cảnh báo 
Paris họ sẽ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận thống nhất và độc 
lập thật sự cho nhân dân Việt Nam nằm trong Liên hiệp Pháp hoặc 
mất hết Đông Dương. Nếu Pháp không cam kết dứt khoát, 
Washington có thể sẽ xét lại chính sách viện trợ kinh tế hiện thời 
trực tiếp cho Pháp ở Đông Dương. 

Trong bối cảnh ảm đạm, tháng 1-1949 cuối cùng Pháp đành 
phải chấp nhận đòi hỏi của Bảo Đại là thuộc địa Nam Kỳ phải nằm 
trong Quốc gia Liên hiệp Việt Nam. Sự nhượng bộ đó phá vỡ bế 
tắc, và ngày 9 tháng 3 năm 1949, lễ ký tổ chức tại điện Elysée ở 
Paris, đại diện hai bên ký một hiệp định theo đó Pháp công nhận 
nền độc lập của Việt Nam và thống nhất lãnh thổ nằm trong Liên 
hiệp Pháp, và trình Quốc hội Pháp thông qua chính thức. Quốc gia 
mới sẽ có ngoại giao, tài chính và quân đội riêng. Chỉ còn những 
trở ngại cho nền độc lập là những hạn chế do những thành viên 
trong Liên hiệp Pháp áp đặt và cuộc chiến hiện tại ở Đông Dương. 
Những hạn chế này thực ra là quá lớn. 

Tháng 1-1948, Ban thường vụ Đảng cộng sản Đông Dương, tin 
tưởng rằng tình thế đã thay đổi có lợi cho cách mạng, chính thức 
ra lệnh kết thúc giai đoạn đầu tiên là phòng ngự chuyển sang giai 


đoạn thứ hai là cầm cự. Lực lượng Việt Minh bây giờ bắt đầu khởi 
xướng chiến đấu với kẻ thù. Lãnh đạo Đảng cho rằng cần phải huy 
động nhân dân Lào, Cambodia vào cuộc chiến để tích cực đóng góp 
cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Bằng cách mở rộng chiến 
trường Đông Dương, những nhà chiến lược Việt Minh hy vọng sẽ 
phân tán quân Pháp và khiến chúng yếu đi khi bị tấn công. Theo 
một tài liệu của Đảng tháng 8-1948, nếu sông Rhine được voi là 
tuyến đầu phòng thủ nước Anh trong Thế chiên II, thì sông 
Mekong cũng tương tự đối với Việt Nam. Như Trường Chinh viết 
trong một bài báo năm 1947: “Nếu địch đánh phía trên, ta sẽ đánh 
chúng từ phía dưới. Nếu chúng đánh ở miền Bắc, ta sẽ trả lời ở Trung 
Kỳ hoặc Nam Kỳ, hoặc Lào, Cambodia. Nếu địch thò chân vào căn cứ, 
ta sẽ đánh vào thắt lưng và hậu phương chúng cắt chân chúng và phá 
huỷ đường xá”. 

Đảng đã hoạt động tích cực ở hai nước láng giềng Lào và 
Campuchia từ 1935, khi Đẳng cộng sản Đông Dương họp Đại hội 
đẳng toàn quốc lần thứ nhất ở Macao - đáp ứng yêu cầu Moscow 
rằng cách mạng ở ba nước Đông Dương phải liên kết chặt chẽ với 
nhau - và kêu gọi thành lập Liên bang Đông Dương tương lai dưới 
sự dẫn dắt của Việt Nam tương tự như Liên bang Cộng hoà Xã hội 
chủ nghĩa Xô viết. Nhưng nỗ lực xây dựng những chỉ bộ Đảng 
cộng sản Đông Dương ở công nhân thành thị (nhiều người trong số 
này gốc Việt Nam hoặc Trung Hoa) ở hai nước này chỉ thu được 
kết quả nhỏ nhoi tính đến trước Thế chiên II, khi lực lượng dân 
tộc chủ nghĩa địa phương thành lập những tổ chức mới Lao Issara 
và Khmer Issarak - thì mới thúc đẩy cuộc đấu tranh giành độc lập 
dân tộc. Khi xung đột Pháp-Việt xảy ra đầu năm 1947, những cán 
bộ đẳng ở Lào và Campuchia được lệnh liên lạc với những tổ chức 
này và đặt họ dưới sự chỉ đạo của Việt Nam. Các cán bộ được 
hướng dẫn cẩn thận để tránh hạ thấp trong quan hệ với dân tộc 


Lào và Khmer và tránh để họ mhận thấy dấu hiệu sự thống trị Việt 
Nam. 

Chỉ có đám mây đen che phủ bầu trời là nguy cơ Mỹ can thiệp 
vào cuộc xung đột Đông Dương. Dù Mỹ từ chối xem xét đề nghị 
viện trợ trực tiếp cho tới khi nào Paris chính thức phê chuẩn Hiệp 
định Elysée, nhưng áp lực của Mỹ đối với cuộc chiến ngày một 
tắng. Nếu điều này xảy ra, Việt Minh cần người đỡ đầu hùng 
mạnh. Moscow hình như bàng quan với Việt Minh, Hồ và những 
đồng chí của ông chỉ còn một lựa chọn là quay sang Trung Quốc. 

Từ khi kết thúc Thế chiến II, lãnh đạo Đảng cộng sản Đông 
Dương ít có liên lạc với Đẳng cộng sản Trung Quốc. Mùa xuân năm 
1947, một đường liên lạc vô tuyến được thành lập nối với trụ sở 
Đẳng cộng sản Trung Quốc ở Diên An, và Chu Ân Lai và Hồ Chí 
Minh trao đổi tin tức giữa hai đẳng và tìm cách giúp đỡ lẫn nhau. 
Mối liên lạc cũng diễn ra giữa những đơn vị Việt Minh và những 
phần tử Đảng cộng sản Trung Quốc rải rác hoạt động ở các tỉnh 
sát biên giới, và đôi khi cả hai bên phối hợp chung chống lại Pháp. 
Theo nguồn tin từ phía Pháp, và một lúc nào đó năm 1946 những 
người cộng sản dọc biên giới đã thành lập những đơn vị hỗn hợp 
Trung-Việt gọi là Trung đoàn Độc Lập để tiến hành chiến tranh du 
kích chống Pháp tại vùng này. Nhóm này hoạt động chủ yếu ở 
vùng dân tộc thiểu số Nùng và Thổ ở cả hai bên biên giới. Tuy 
nhiên, lúc đầu, lãnh đạo Việt Minh chủ trương giữ mối quan 
hệhạn chế để tránh gây phức tạp trong mối quan hệ của họ với 
những phần tử dân tộc chủ nghĩa địa phương. 

Khi nội chiến Trung Hoa bắt đầu 1948, Quân đội giải phóng 
nhân dân Trung Quốc hoạt động mạnh hơn dọc biên giới và tăng 
cường hợp tác với những đơn vị Việt Minh. Việc cộng sản Trung 
Quốc tràn xuống nam Trung Hoa khiến Pháp bối rối, và tháng 3, 


tướng Salan, thay thế tướng Valluy làm tư lệnh Quân đội viễn 
chinh Pháp, đề nghị hành động mạnh mẽ khôi phục kiểm soát của 
Pháp ở vùng biên giới trước thắng lợi của lực lượng Cộng sản 
Trung Hoa. 

Để thực hiện những chiến dịch mới đánh vào Việt Bắc, Salan 
đòi tăng quân. Salan đã không tiếc lời chỉ trích chính phủ thờ ơ. 
Ngay lập tức tháng 4-1948, lấy cớ Salan còn trể và thiếu kinh 
nghiệm quân sự, Paris đã cử tướng Blaizot sang thay. Khi tới Đông 
Dương, Blaizot đề xuất rút lui chiến thuật khỏi biên giới để củng 
cố quân Pháp ở châu thổ sông Hồng nhằm chuẩn bị cho một tấn 
công lớn vào Việt Bắc. Cao uỷ Léon Pignon (Bollaert cũng bị thay) 
đồng ý, nhưng không mấy tin vào kế hoạch tấn công quân sự của 
Blaizot. 

Để hoà giải mâu thuẫn, Paris cử tướng Revers đi thị sát vào 
tháng 5-1949. Revers đả kích chiến lược hiện thời cả về mặt chính 
trị lẫn quân sự, không tin tưởng gì chính phủ tham nhũng của Bảo 
Đại và đề nghị đặt chức Cao uỷ nắm cả quân sự lẫn chính trị. 
Nhưng ông cũng khá bi quan về giải pháp quân sự, cho rằng cách 
tốt nhất để cải thiện tình hình là thương lượng. Revers gợi ý quân 
Pháp củng cố vùng Bắc Bộ cho đến khi thuyết phục được Mỹ đưa 
quân tham chiến trực tiếp. Về chính sách thì biên giới cần phải 
được giữ, nhưng quân Pháp không đủ sức giữ nổi toàn bộ. Tạm 
thời, Revers khuyên nên phòng thủ biên giới đoạn từ Móng Gái đến 
Thất Khê. Các chỗ biên giới còn lại thì rút hết. 

Do quân Pháp suy yếu và những đơn vị Giải phóng quân Trung 
Quốc đầu tiên tiến sát biên giới, viễn cảnh Việt Nam bắt đầu cải 
thiện. Đầu năm 1949, du kích Việt Minh tấn công dọc vùng biên 
giới. Tình báo Pháp báo cáo những cuộc hành quân này đều có sự 
phối hợp với quân đội Trung Quốc phía bắc biên giới. Bản báo cáo 


khẳng định, cuối tháng 3, những đơn vị Giải phóng quân Trung 
Quốc chiếm thị trấn Móng Cái và sau đó rút lui về bên kia biên 
giới. Gó tin rằng vào tháng 4, Võ Nguyên Giáp đã ký một thoả 
thuận tạm thời với đại diện cộng sản Trung Quốc tại Tĩnh Tây kêu 
gọi cộng tác và liên kết quân đội hai nước ở vùng biên giới. Theo 
nguồn tin ngoại giao Mỹ, cũng tháng đó đài phát thanh Việt Minh 
tuyên bố rằng những đơn vị Giải phóng quân Trung Quốc đã tới 
vùng biên giới và đang có sự “giúp đỡ quan trọng” cho Việt Minh. 

Mùa xuân năm 1949, quân đội Cộng sản Trung Quốc đã vượt 
sông Dương Tử tiếm vào nam Trung Hoa và chuẩn bị thành lập 
một chính quyền mới ở Bắc Kinh. Tưởng Giới Thạch đang chuẩn bị 
sơ tán chính phủ ông sang đảo Đài Loan. Lãnh đạo Việt Minh hy 
vọng một nước Trung Quốc anh em ở biên giới bắc Đông Dương sẽ 
tạo ra sự lạc quan về một cuộc tấn công chờ từ lâu nằm trong tầm 
tay. Tình báo Pháp báo cáo rằng có một cuộc họp lớn lãnh đạo Việt 
Minh, có Hồ Chí Minh tham dự, tổ chức vào tháng 4 gần Vinh để 
đánh giá tình hình; Hồ tuyên bố rằng mặc dù Pháp tăng quân có 
tạo ra vấn đề, nhưng có thể tổng tấn công với sự giúp đỡ của 
Trung Quốc. Để chuẩn bị cho tình huống này, cuộc họp đã quyết 
định chuẩn bị mở một chiến tuyến dọc biên giới để tạo thuận lợi 
tiếp xúc với Giải phóng quân Trung Quốc. 

Tất cả điều này, tất nhiên, là tin tức tốt cho Việt Minh. Nhưng 
Hồ Chí Minh rõ ràng ý thức được bất kỳ một dự dính líu của Việt 
Minh với cộng sản Trung Hoa có thể đầu độc mối quan hệ những 
người Việt Nam ôn hoà và tạo cớ để Mỹ nhúng tay vào cuộc chiến 
với Pháp. Tránh bị ngờ vực đó, ông thường xuyên phủ nhận chính 
phủ ông có liên hệ với chính quyền mới ở Trung Hoa. Tháng 
3-1949, ông phủ nhận đã có một thoả thuận với Trung Quốc là “tin 
đồn của bọn thực dân”. Tháng sau, ông nói với một nhà báo Mỹ 
trong một cuộc phỏng vấn ở Việt Bắc rằng độc lập sẽ đến qua 


những nỗ lực của bản thân Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và gạ bỏ 
lời cáo buộc “cộng sản thống trị Việt Minh” coi đó là “trò tuyên 
truyền của Pháp”. Tháng 8-1949, ông thú nhận có một số tươmg 
đồng giữa “nền dân chủ mới” của Mao Trạch Đông và những chính 
sách của chính phủ ông, nhưng “Nền dân chủ mới Trung Quốc là 
của Trung Quốc, của chúng tôi là Việt Nam”. 

Việc Pháp công nhận Quốc gia Liên hiệp của Bảo Đại là chính 
phủ hợp pháp duy nhất ở Việt Nam cũng gây thêm thách thức mới 
bởi vì việc này có thể làm Mỹ hết nghi ngờ những ý định của Pháp 
và đẩy Mỹ trực tiếp nhảy vào cuộc chiếm Pháp-Việt. Tháng 
6-1949, trong một nỗ lực gây ảnh hưởng đến những sự kiện ở 
Paris, trả lời phỏng vấn của một nhà báo Indonesia, Hồ nói, Việt 
Minh muốn thương lượng với Pháp về điều kiện độc lập dân tộc 
và thống nhất. Nhưng thắng lợi cuối cùng của cộng sản Trung Hoa 
mùa hè năm đó chắc chắn thuyết phục nhiều người trong giới lãnh 
đạo đảng thắng lợi hoàn toàn chỉ đạt được bằng quân sự, do vậy 
cũng chẳng cần tìm cách thương lượng. Ngày 9 tháng 7, Phạm 
Ngọc Thạch, bấy giờ là đại diện Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở 
Nam Bộ, vạch mặt Bảo Đại là “bù nhìn trong tay bọn can thiệp nước 
ngoài” với nhà báo Pháp, những thắng lợi mới đây của quân đội 
Trung Quốc báo trước kết thúc thời gian khó khăn của Việt Minh. 
Cuối tháng đó, tình báo Pháp báo cáo, Võ Nguyên Giáp ra lệnh 
chuẩn bị chuyển sang giai đoạn cuối cùng của tổng tấn công. 

Giữa tháng 8, chính phủ họp bí mật quyết định chính thức yêu 
cầu chính phủ mới của Trung Quốc viện trợ để chống Pháp. Hồ 
Chí Minh cử hai đại diện đến Bắc Kinh chúc mừng Mao Trạch 
Đông chiến thắng Tưởng Giới Thạch. Hồ tuyên bố, thắng lợi đó 
khuyến khích những dân tộc châu Á khác và đặc biệt nhân dân 
Việt Nam cố gắng tự giải phóng bản thân khỏi sự áp bức của chế 
độ thuộc địa. Ngay sau đó, Hồ quyết định đi thăm Trung Hoa thắt 


chặt mối quan hệ của ông với những nhà lãnh đạo mới ở Bắc Kinh. 

Hai đại biểu Việt Nam đến Bắc Kinh giữa tháng 10 và hội ý với 
những quan chức Trung Quốc. Họ tới đúng thời điểm tế nhị. Chính 
phủ mới vừa được thành lập tại cuộc mít tỉnh quần chúng Quảng 
trường Thiên An Môn ngày 1 tháng 10 và sẽ có vai trò trên trường 
thế giới. Dù Mao Trạch Đông tuyên bố rằng nước Trung Hoa mới 
“sẽ nghiêng về một phía” trong quan hệ với Liên Xô, nhưng độ 
nghiêng về Moscow vẫn chưa được xác định, khi cuộc gặp trực 
tiếp giữa Stalin và Mao vẫn chưa diễn ra. Trong khi quan hệ với 
Mỹ căng thẳng trong những tháng gần đây, những đại diện ngoại 
giao Mỹ còn lại ở Trung Hoa, và một số quan chức ở Washington 
vẫn còn hy vọng - nếu không phải là ở Bắc Kinh - rằng sự rạn vỡ 
ngoại giao có thể không xảy ra. 

Chính phủ Trung Hoa mới lần đầu tiên công khai thái độ đối với 
cuộc chiến ở Đông Dương vào tháng 11-1949, khi Lưu Thiếu Kỳ - 
một người quen của Hồ từ những ngày ở Quảng Đông bây giờ 
đứng thứ hai sau Mao Trạch Đông trong hàng ngũ Đảng - có bài 
phát biểu quan trọng tại Hội nghị Liên hiệp Công đoàn thế giới ở 
Bắc Kinh. Trong bài phát biểu dài, Lưu Thiếu Kỳ tuyên bố chính 
phủ Trung Hoa sẽ tích cực giúp đỡ những phong trào giải phóng 
dân tộc ở châu Á. Ông đặc biệt kể đến cuộc đấu tranh ở Đông 
Dương và ở Malaysia, nơi những du kích cộng sản kháng chiến 
chống lại chính quyền thuộc địa Anh. Lần phát biểu thứ hai cuối 
tháng đó, Lưu Thiếu Kỳ kêu gọi nhân dân Trung Hoa tích cực ủng 
hộ các dân tộc bị áp bức tại các nước thuộc địa châu Á và Úc. Lúc 
đó, tất cả những chính phủ cộng sản khác trên thế giới công nhận 
về mặt ngoại giao chính phủ mới ở Bắc Kinh. Tháng 10, một bài 
báo của Trường Chinh đăng trên báo Sự thật (của Đảng cộng sản 
Đông Dương) chúc mừng chính phủ mới của Mao Trạch Đông. 
Trường Chỉnh tuyên bố thắng lợi của cộng sản Trung Hoa là thắng 


lợi của tất cả các dân tộc dân chủ và yêu chuộng hoà bình trên thế 
giới, đặc biệt của những dân tộc thuộc địa đang chiến đấu chống 
lại những thế lực chủ nghĩa đế quốc toàn cầu. Ngày 25-11-1950, 
Bắc Kinh đáp lại bằng một bài ngắn tuyên bố xúc tích rằng Trung 
Quốc và Việt Nam “cùng chung một chiến hào trong đội tiên phong 
đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc”. 

Tháng 12-1949, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà họp hội nghị công 
đoàn toàn quốc lần đầu tiên ở Việt Bắc. Tại gian hội nghị, treo 
chân dung cỡ lớn Stalin, Mao, và Hồ Chí Minh, hai trăm đại biểu 
lắng nghe Trường Chỉnh công bố sự liên kết tư tưởng và chính trị 
của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với chính quyền mới ở Trung 
Hoa. Trong một bức thư đọc to tại hội nghị, Hồ Chí Minh chỈ rõ 
giai cấp công nhân phải là lực lượng lãnh đạo dân tộc. Nghị quyết 
Hội nghị chúc mừng nhân dân Trung Hoa, thắng lợi của nó “làm 
thay đổi cán cân lực lượng dân chủ”. 

Giữa tháng 12, Mao Trạch Đông đi Moscow để đặt mối quan hệ 
với Liên Xô. Có lẽ không đủ thời gian để giới lãnh đạo Trung Quốc 
đáp lại đề nghị của Việt Minh trước khi Mao lên đường tới Liên 
Xô, nhưng vào giữa tháng 12, Lưu Thiếu Kỳ nói với La Quý Ba, 
một sĩ quan trong Bộ Tổng tham mưu Giải phóng quân Trung 
Quốc, rằng ông ta sẽ được cử tới Đông Dương gặp Hồ Chí Minh và 
những quan chức Việt Nam khác. Lưu Thiếu Kỳ giải thích: La Quý 
Ba có ba việc: cám ơn Việt Nam đã giúp đỡ trong thời gian nội 
chiến Trung Hoa ; khôi phục liên lạc bình thường giữa hai đẳng; 
và thu nhận tin tức tình hình Đông Dương. Sau ba tháng ở Việt 
Nam, La Quý Ba được lệnh trở về Trung Quốc để báo cáo những 
phát hiện của mình. 

Ngày 24 tháng 12, một tuần sau khi Mao đi Liên Xô, Lưu Thiếu 
Kỳ họp Bộ Chính trị để phân tích tình hình Đông Dương và hoạch 


định chính sách. Bất kỳ sự giúp đỡ nào cho Việt Minh sẽ không 
phải là không trả giá, vì chính phủ Pháp vẫn chưa quyết định có 
công nhận về mặt ngoại giao nước Trung Hoa mới và sẽ bị xúc 
phạm nếu Bắc Kinh công nhận Việt Minh. Ngày hôm sau, thay mặt 
Mao, Lưu Thiếu Kỳ thông báo cho ban lãnh đạo Việt Nam bằng 
điện tín rằng chính phủ Trung Hoa chuẩn bị gửi một toán giúp đỡ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ông cũng mời Việt Nam cử đoàn đại 
biểu chính thức đến Bắc Kinh thảo luận vấn đề này. 

Vài ngày sau, Lưu Thiếu Kỳ nhận được hồi âm từ Đông Dương 
nhận lời mời. Hồ Chí Minh bàn bạc tình hình với nội các giữa 
tháng 12 và kết luận rằng thắng lợi của Mao mở ra triển vọng sáng 
sủa cho cách mạng Việt Nam. So sánh thắng lợi của cộng sản trên 
đại lục Trung Hoa đối với bàn cờ trong đó “quân đỏ” đã chiến 
thắng thuyết phục, Hồ tiên đoán nước Trung Hoa mới sẽ có giúp 
đỡ đáng kể cho Việt Minh và kêu gọi tăng cường chuẩn bị cuộc 
tổng tấn công sắp tới. 

Lúc này, những quan chức Bắc Kinh nhận được bức thư của 
Việt Nam, cho biết một đoàn đại biểu những quan chức Việt Nam 
đã rời Việt Nam đi bộ tới Trung Quốc. Mặc dù Bắc Kinh được 
thông báo trưởng đoàn là Cục trưởng hậu cần thuộc Bộ tham mưu 
Trần Đăng Ninh, thực chất Hồ chính là người dẫn đầu đoàn đại 
biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Để tránh thu hút chú ý của lực 
lượng an ninh Pháp, mọi người trong đoàn Hồ phải giữ bí mật; 
trên thực tế, chỉ hai thành viên trong toán biết được sự có mặt của 
ông. Sau khi rời căn cứ Việt Minh ở tỉnh Tuyên Quang ngày 20 
tháng 12, toán đi bộ vượt biên giới. Hồ mặc bộ quần áo kiểu Tôn 
Dật Tiên bằng ka-ki quen thuộc, và mang bí danh Ding. Ngày 16 
tháng 1 năm 1950, đoàn đến Tĩnh Tây. Được một Giải phóng quân 
Trung Quốc hộ tống, họ tiếp tục tới Nam Ninh, tại đây đoàn gặp 
quan chức Trung Quốc và được thông báo rằng Cộng hoà nhân dân 


Trung Hoa vừa quyết định công nhận về mặt ngoại giao Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà. Tuyên bố này của Trung Quốc vào ngày 18 
tháng 1, bốn ngày sau khi nguồn Việt Minh ở Bangkok tuyên bố 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là chính phủ hợp pháp duy nhất ở 
Việt Nam. Sau khi nghỉ ngơi, Hồ và các đồng chí của ông lên tầu 
hoả đi đến thành phố cảng Vũ Hán trên sông Dương TỬ. 

Vài ngày sau, đoàn đại biểu tới Bắc Kinh, tại đây Hồ gặp đồng 
chí cũ Hoàng Văn Hoan, người từ châu Âu tới quá muộn nên không 
dự Hội nghị Công đoàn thế giới tháng 11. Trung Quốc cô gắng giữ 
kín chuyến đi của phái đoàn Việt Nam, nhưng tình báo phương 
Tây vẫn biết. Tin này nhanh chóng xuất hiện trên trong giới thạo 
tin phương Tây. Lưu Thiếu Kỳ cử tướng Chu Đức đứng đầu phái 
đoàn hội đàm với Hồ Chí Minh, trong đó vấn đề quân sự chắc chắn 
sẽ đem ra bàn. Chu Đức là cánh tay phải của Mao và bây giờ phó 
chủ tịch nước và Tư lệnh Giải phóng quân Trung Quốc. đồng thời 
Lưu Thiếu Kỳ thông báo cho Mao Trạch Đông ở Moscow về chuyến 
đi của Hồ. Mao điện trả lời và đề nghị Lưu Thiếu Kỳ chuyển lời 
chào nồng nhiệt của ông tới Hồ Chí Minh và chúc mừng Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà vào phe xã hội chủ nghĩa. 

Tại Bắc Kinh, Hồ sống ở Trung Nam Hải, trong khu biệt thự xa 
hoa trong phía Tây của Hoàng cung nơi Mao Trạch Đông sống. Một 
số nhân vật Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc cũng sống ở 
Trung Nam Hải. Lưu Thiếu Kỳ chính thức thông báo cho Hồ Chí 
Minh biết Trung Quốc quyết định công nhận về mặt ngoại giao 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo 
Trung Quốc cũng biết sẽ phải trả giá việc này trong quan hệ với 
Pháp. Tại bữa tiệc chiêu đãi đoàn, Lưu Thiếu Kỳ đề nghị đại sứ 
Liên Xô Roshin, Hồ Chí Minh muốn tới Moscow với tư cách cá 
nhân để hội đàm với Stalin và trình bày với Stalin tình hình hiện 
tại ở Đông Dương. Stalin chấp thuận bằng điện báo, Hồ và Trần 


Đăng Ninh cùng Chu Ân Lai rời Bắc Kinh lên đường tới Moscow 
ngày 3 tháng 2. Hoàng Văn Hoan ở lại Bắc Kinh lo chuẩn bị mở 
Đại sứ quán Việt Nam. 

Sau khi Thế chiên II kết thúc, sự quan tâm của Liên Xô đến vận 
mệnh cách mạng Việt Nam xuống tới mức thấp nhất. Trong một 
bài phát biểu nổi tiếng tháng 9-1947, Andrey Zhdanov - nhân vật 
đứng sau Stalin - tuyên bố Liên Xô ủng hộ cuộc đấu tranh của các 
dân tộc thuộc địa bị áp bức chống lại bọn thực dân đế quốc, ngụ ý 
Liên Xô ủng hộ những lực lượng dân tộc chủ nghĩa tư sản chiến 
đấu giành độc lập ở những nước thuộc địa. Nhưng đầu năm 1948, 
chính sách Liên Xô thay đổi hẳn tổ ra cực đoan hơn, khi những 
Đẳng cộng sản ở châu Á được chỉ thị phải huỷ bỏ liên minh tạm 
thời với những tổ chức dân tộc chủ nghĩa và tự giành chính quyền. 
Chính sách đó, có lẽ được truyền đạt tại hội nghị thanh niên thế 
giới họp ở Calcutta, thật là một thảm hoạ, tại Đông Ấn Độ (thuộc 
Hà Lan) cuộc nổi dậy của những người cộng sản bị đàn áp, và các 
Đảng cộng sản bị gạt ra khỏi mặt trận thống nhất bởi những kẻ 
thù dân tộc chủ nghĩa trên toàn Đông Nam Á. 

Việc Moscow chống đối không khoan nhượng với những đảng 
tư sản dân tộc chủ nghĩa - quan điểm này khiến người ta nhớ lại 
chính sách đầu thập niên 1930 - đã phản ánh quan điểm của Stalin 
trước việc Quốc-Gộng mặt trận thống nhất trong thập niên 1920. 
Theo những người thân cận, Stalin từ lâu đã nghi ngờ quan điểm 
tư tưởng không chính thống của Hồ Chí Minh và càng nghi ngờ 
hơn khi Hồ tìm kiếm mối quan hệ với Mỹ ngay sau chiến tranh 
Thái Bình Dương. Stalin không hài lòng khi Đẳng cộng sản Đông 
Dương chính thức tự giải tán tháng 11-1945. Hai năm sau, khi 
Moscow công nhận về mặt ngoại giao nước Cộng hoà Indonesia 
của Sukarno, mà không công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, có 
lẽ nghỉ ngờ Việt Minh sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống Pháp. 


Trong những năm đầu xung đột Pháp-Việt, Việt Nam có lẽ 
không có liên lạc trực tiếp với Liên Xô, mặc dù đoàn đại biểu Đẳng 
cộng sản Pháp tới Đông Dương năm 1949 có thể nhận lệnh 
Moscow đánh giá tình hình. Dù thế nào đi nữa, cuối tháng 8-1949 
Hồ cũng gửi thư cho Stalin, cám ơn Liên Xô ủng hộ Đảng cộng sản 
Trung Quốc trong nội chiến và giúp đỡ Liên hiệp Công đoàn thế 
giới. 

Stalin nghi Hồ và viễn cảnh Việt Minh thể hiện rõ ràng khi Hồ 
tới thăm Moscow. Theo Nikita Khrushchev, Stalin đối xử với Hồ 
với thái độ khinh miệt công khai trong chuyến thăm. Hai hoặc ba 
ngày sau khi Hồ tới, phía lãnh đạo Liên Xô họp với Stalin, theo lời 
Khrushchev, Stalin tổ thái độ với Hồ một cách “khiêu khích và xúc 
phạm”. Khi Stalin và Mao Trạch Đông ký Hiệp ước Liên minh ngày 
14-2-1950, Hồ Chí Minh tham dự lễ ký và đề nghị Stalin ký một 
Hiệp ước tương tự với Việt Nam. Stalin chối phắt, vì Hồ Moscow 
đi thăm bí mật. Khi Hồ đề nghị đưa ông lên trực thăng bay vòng 
Moscow và sau đó hạ cánh tại sân bay với nghỉ lễ thích hợp, Stalin 
đáp: “Ông đúng là người phương Đông! Người phương Đông các 
ông thật giàu trí tưởng tượng!”. Hồ Chí Minh dùng mọi mưu mẹo 
quen thuộc của mình để tranh thủ sự ủng hộ của vị chủ nhà thô 
lỗ. Cuối cuộc gặp, ông đề nghị Stalin ký vào tạp chí “Liên Xô kiến 
thiết”. Theo Khrushchev, Stalin phản ứng theo lối đa nghỉ vốn có, 
ký vào tạp chí, sau đó nói vệ sĩ riêng ông lỡ ký và nói họ lấy về. 
Sau khi vệ sĩ đem lại, Stalin nói đùa với những người bạn: “Ông ta 
chắc vẫn đang đi tìm cuốn tạp chí, nhưng ông ta làm sao tìm được!”. 

Dù vậy, Stalin cuối cùng cũng phải chấp nhận một số đòi hỏi 
của Hồ Chí Minh. Ngày 30-1-1950, Moscow chính thức tuyên bố 
công nhận về mặt ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là chính 
phủ hợp pháp duy nhất của Việt Nam. Nhưng sự nghi ngờ của 
Stalin về quan điểm tư tưởng không chính thống của Hồ Chí Minh 


vẫn không bớt đi. Nguồn tin Việt Nam vẫn còn kể câu chuyện 
(nhưng chắc chắn) rằng tại một cuộc gặp giữa hai người vào năm 
1952, Stalin chỉ hai chiếc ghế và nói: “Đồng chí Hồ, một chiếc là 
dành cho người dân tộc chủ nghĩa, một cho người quốc tế chủ nghĩa, 
đồng chí sẽ ngồi ghế nào?”. Hồ đáp, “Thưa đồng chí Stalin, Tôi sẽ 
ngồi cả hai ghế này”. 

Tại sao Stalin quyết định công nhận về mặt ngoại giao nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, bất chấp sự dè chừng Đảng cộng sản 
Đông Dương và Hồ Chí Minh? Theo phía Trung Quốc, Stalin quan 
tâm đến cuộc hội đàm Mao Trạch Đông. Mao đến Moscow với mục 
đích phải ký được một Hiệp ước với Liên Xô đòi trả lại một số 
vùng đất mà Liên Xô chiếm của Trung Hoa theo Hội nghị thượng 
đỉnh Yalta tháng 2-1945. Stalin muốn giữ những vùng đất này vì lý 
do an ninh, nhưng Stalin sợ Trung Quốc trả đũa có thể làm việc 
trực tiếp với Mỹ. Do vậy, điều quan trọng với Stalin là phải bảo 
đảm chính sách đối ngoại Trung Quốc ở châu Á phải quá khích 
khiến Mỹ phải chống đối, do đó cản trở khả năng Bắc Kinh liên 
mỉnh với Mỹ. Tại cuộc gặp ba bên ở Moscow, Stalin khuyến khích 
Mao cầm đầu cách mạng châu Á. Stalin hứa với Hồ Chí Minh, Liên 
Xô sẽ giúp Việt Nam tất cả những gì có thể, nhưng Trung Quốc 
phải có vai trò nổi bật trong đấu tranh trực tiếp. Stalin nói với Hồ 
“Chúng tôi quan tâm tới Việt Nam giống như chúng tôi quan tâm tới 
Trung Quốc, từ nay, ông có thể tin vào sự giúp đỡ của chúng tôi, đặc 
biệt trong kháng chiến, chúng tôi đủ vật tư hậu cần, và chúng tôi sẽ 
chở tới Việt Nam qua Trung Quốc. Nhưng do hoàn cảnh địa lý, Trung 
Quốc sẽ giúp Việt Nam là chính. Cái gì mà Trung Quốc thiếu, chúng tôi 
sẽ cung cấp”. Mao cam đoan với Hồ Chí Minh, “Bẫt cứ thứ gì mà 
Trung Quốc có và Việt Nam cần, chúng tôi sẽ cung cấp”. 

Ngày 17 tháng 2, Hồ theo Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai đi tầu 
hoả qua Sibir trở về Bắc Kinh. Giống như Hồ Chí Minh, Mao đã có 


được chí ít một phần những gì ông muốn từ Moscow. Hiệp ước 
Trung-Xô ít nhiều đã loại bớt những yếu tố ô nhục trong Hiệp định 
Yalta, và Moscow hứa viện trợ kinh tế. Những thứ kiếm được cũng 
khó nhọc nhẳn: sau này Mao kể cho cũng đồng chí của mình rằng 
“lấy được cái gì đó từ Stalin chằng khác gì giằng miếng thịt ra khỏi 
miệng hổ”. 

Tầu hoả về đến Bắc Kinh ngày 3-3-1950. Mao mở tiệc đãi Hồ 
Chí Minh tại Trung Nam Hải, có tất cả các quan chức lãnh đạo 
Trung Quốc tham dự. Trong những cuộc thương lượng chính thức, 
Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đồng ý đảm bảo an nỉnh tại biên 
giới và cho phép Việt Nam lập lãnh sự quán tại thành phố Nam 
Ninh và Côn Minh ở Hoa Nam. Đổi lại, Hồ bổ nhiệm Hoàng Văn 
Hoan làm đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Trung Hoa, và chỉ thị Hoan 
chuyển trụ sở hải ngoại Đảng cộng sản Đông Dương từ Thái Lan 
(trụ sở này đóng tại đó từ khi bắt đầu chiến tranh Pháp-Việt), về 
Trung Quốc. Theo lời một kẻ đào tẩu, Hồ cũng đồng ý cung cấp chỉ 
dẫn cho những Đảng cộng sản anh em khắp khu vực này, ông quay 
lại vai trò là một nhân viên Quốc tế Cộng sản đầu thập niên 1930. 
Ngày 11-3, Hồ và những đồng chí của ông rời Bắc Kinh lên đường 
về nước. 

Hồ Chí Minh chắc chắn hài lòng về kết quả chuyến đi. Ông đã 
giành được công nhận về mặt ngoại giao của hai nước xã hội chủ 
nghĩa lớn, và lời hứa và viện trợ kinh tế và quân sự - tuy hạn chế - 
từ hai nước đàn anh. Việt Minh không còn chiến đấu đơn độc. 
Trong khi đó, Trung Quốc cũng kiếm lợi từ mối quan hệ mới được 
thiết lập với Việt Nam. Theo nguồn tin Trung Quốc, Mao Trạch 
Đông tin rằng chiến tranh với Mỹ không thể tránh được, và có thể 
nổ ra tại bất cứ điểm nào dọc biên giới Trung Hoa. Vì lý do đó, 
Mao cho rằng điều quan trọng với Trung Quốc là phải phòng thủ 
vững không những ở Triều Tiên, mà còn cả ở Đông Dương nữa. 


Nếu Hồ Chí Minh, bằng nhậy cẩm chính xác của mình trước bối 
cảnh quốc tế thay đổi, lo ngại rằng mối quan hệ gần gũi giữa 
chính phủ ông và chính quyền mới ở Trung Hoa có thể chọc tức 
Mỹ đang đóng vai trò quan trọng cuộc chiến Đông Dương, thì nỗi 
lo này của ông rất chính đáng. Trên thực tế, quyết định của Bắc 
Kinh giữa tháng 1-1950 công nhận về mặt ngoại giao Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà, tiếp đó hai tuần sau, Liên Xô cũng làm như vậy, 
đã tác động manh đến Washington. Chính quyền Truman cảm thấy 
lo ngại trước những nỗ lực của Pháp lôi kéo những phần tử không 
cộng sản ở Việt Nam chống lại Mặt trận Việt Minh. Pháp chọn Bảo 
Đại để đối trọng với Hồ Chí Minh, là đại diện hợp pháp của dân 
tộc Việt Nam, gây nên không ít nghỉ ngờ trong giới quan chức Mỹ, 
những người này xem vị cựu hoàng thiếu tính cả quyết và không 
có được lòng dân để đảm đương trách nhiệm đứng đầu quốc gia 
độc lập ở Việt Nam. 

Việc ký Hiệp định Hiệp định Elysée tháng 3-1949, do vậy chỉ 
nhận được phản ứng lãnh đạm ở Washington. Dean Acheson, thay 
George C€. Marshall làm ngoại trưởng đầu năm 1949, điện cho đại 
sứ Mỹ David Bruce ở Paris rằng theo ông, nếu Pháp không đảm 
bảo nhiều quyền tự trị thêm cho quốc gia Việt Nam non trẻ, thì họ 
sẽ không thành công. Giới báo chí đồn rằng Nhà Trắng đang chuẩn 
bị tiếp cận Hồ Chí Minh để tham gia chính phủ liên hiệp với Bảo 
Đại. Những tin đồn khác đánh giá rằng hai đối thủ Việt Nam đang 
đi đêm với nhau. Hồ Chí Minh, tất nhiên, tận dụng cơ hội những 
tin đồn như thế để kẻ thù của ông bớt giận. Trong một cuộc phỏng 
vấn với nhà báo Mỹ Harold Isaacs, ông tuyên bố ông không phải 
cộng sản. Ông khẳng địng chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
là một chính phủ có thành phần rộng rãi gồm những người dân tộc 
chủ nghĩa có năng lực, và không phải là chư hầu của Liên Xô. 


Tin đồn Mỹ đang chơi trò chính phủ liên hiệp Hồ-Bảo Đại cũng 


không được xác nhận. Dù Dean Acheson không tin Bảo Đại có khả 
năng đại diện cho nhân dân Đông Dương, song ông thậm chí nghi 
ngờ sự nguy trang Hồ Chí Minh dưới vỏ một “người cộng sẵn dân 
tộc” theo đường lối nhà lãnh đạo Nam Tư Josip Broz Tito, người 
mới đây bị khai trừ ra khỏi khối Liên Xô do ông có quan điểm độc 
lập. Phải chăng Hồ là một người dân tộc chủ nghĩa hay chỉ là một 
người cộng sản giáo điều, là điều mà Acheson lập luận vì trong xã 
hội thuộc địa tất cả những người cộng sản cũng đồng thời là 
những phần tử dân tộc chủ nghĩa. Khi nào nắm được quyền lực, 
thì xu hướng cực đoan Stalin sẽ lộ ra. 

Suốt sáu tháng cuối năm 1949, Nhà Trắng bác bỏ lời xin xỏ của 
Pháp đòi Mỹ công nhận về mặt ngoại giao chế độ Bảo Đại và từ 
chối giúp đỡ Pháp chiến đấu ở Đông Dương, đồng thời bắn tin 
rằng sẽ có viện trợ nếu Pháp chấp thuận độc lập thực sự cho quốc 
gia thân thiện mới này. Nhưng vấn đề này vẫn gây ra tranh cãi 
ngày càng mạnh trong Bộ ngoại giao Mỹ. Quan chức vụ châu Âu 
lập luận rằng công nhận chính phủ Bảo Đại là cách nhân nhượng 
Pháp, nhưng quan chức Vụ châu Á cho rằng việc công nhận sẽ làm 
xa lánh những lực lượng dân tộc chủ nghĩa ở Việt Nam và những 
nơi khác. Tháng 6, Acheson thuyết phục Pháp nhượng bộ thêm, 
nhưng sau khi đại sứ Bruce cực lực phản đối rằng những hành 
động đó sẽ làm Pháp phản ứng, Acheson (vốn là dân gốc châu Âu) 
lùi bước, chỉ thị Bruce thông báo cho Pháp biết những hành động 
của Mỹ trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc thực thi Hiệp định 
Hiệp định Elysée. Chỉ còn lại rất ít quan chức Mỹ tiếp tục phát 
biểu chống lại giải pháp Bảo Đại. Raymond Fosdick, cựu chủ tịch 
Quỹ Rockefeller Foundation và thành viên chủ chốt nhóm cố vấn 
cho chính quyền Truman về chính sách châu Á, khuyến cáo, thí 
nghiệm Bảo Đại sẽ thất bại và Hiệp định Elysée chỉ là “chuyện làm 
ăn lèm nhèm” và “vật thế chấp rẻ tiền” cho độc lập. Dù Fosdick công 


nhận rằng Hồ Chí Minh không phải là sự lựa chọn hấp dẫn, song 
ông cho rằng Hồ là một nhân tố không thể tiên đoán được do 
những mối quan hệ phức tạp giữa Trung Quốc và Việt Nam, cái đó 
“cuối cùng có lợi cho chúng ta hơn”. 

Quan điểm của Fosdick không có tiếng vang ở một thành phố 
mà vấn đề cộng sản bây giờ được nhìn trong bóng mây đen Chiến 
tranh lạnh. Sự hình thành nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 
ngày 1-10-1949, đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa của Quốc hội đả 
kích chính quyền Truman không có chính sách chống lại sự lan toả 
“làn sóng đỗ” ở châu Á. Trong những tháng cuối năm, Washington 
vẫn chưa quyết định vấn đề chống lại áp lực của Pháp chiến đấu ở 
Đông Dương và hy vọng Paris sẽ chấp nhận thêm quyền tự trị 
nhiều hơn cho chính quyền Bảo Đại. 

Tuy nhiên, việc Quốc hội Pháp chính thức phê chuẩn Hiệp định 
Elysée ngày 29-1-1950, kết hợp với những báo cáo của Pháp về sự 
giúp đỡ của Trung Quốc cho Việt Minh, đã thay đổi tương quan. 

Đầu tháng 2-1950, Nhà Trắng quyết định công nhận về mặt 
ngoại giao chính phủ Bảo Đại. Bản dự thảo nhanh chóng được 
chính phủ thông qua và tổng thống đặt bút ký. Anh và một số nước 
khác theo gương Mỹ, dù những nhà ngoại giao Mỹ hết sức vận 
động, đa số chính phủ ở châu Á từ chối theo Mỹ. Ngay sau đó Nhà 
Trắng chấp nhận yêu cầu viện trợ quân sự của Pháp trong cuộc 
chiến chống lại làn sóng đỏ ở châu Á. Ngày 10-3-1950, Truman 
thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 15 triệu đô la cho Đông 
Dương, và 10 triệu đô la cho Thái Lan. Mỹ cũng cử những phái 
đoàn cố vấn tới Đông Dương để thực hiện tốt nhất chương trình 
này. 

Nhóm liên lạc Trung Quốc do La Quý Ba cầm đầu vượt biên giới 
Việt Nam ngày 26-2-1950. Họ được Võ Nguyên Giáp và Hoàng Văn 


Thái tiếp đón. Hoàng Văn Thái là Tổng tham mưu trưởng dẫn 
nhóm này đến căn cứ địa Việt Minh ở Việt Bắc. Tại đây nhóm La 
Quý Ba gặp Tổng bí thư Trường Chỉnh - thay mặt Đảng khi Hồ Chí 
Minh vắng mặt, do đang ở Trung Hoa và Liên Xô. 

Ba tuần lễ sau khi Hồ lên đường đi Trung Quốc, cuối tháng 
12-1949, Trường Chinh triệu tập cuộc họp dài ngày với các nhà 
lãnh đạo dân sự và quân sự thảo luận những kế hoạch tổng tấn 
công sắp tới. Hội nghị ra bản Nghị quyết Hội nghị toàn quốc lần 
thứ II tỏ rõ tin tưởng triển vọng vào thắng lợi cuối cùng. Tại hội 
nghị, Trường Chinh tuyên bố với sự hình thành nước Trung Hoa 
mới: “Chúng ta không còn bị vây hãm nữa; con đường ra thế giới đã 
mở ra cho Việt Nam. Chúng ta bây giờ đã có một đồng minh lớn mạnh 
bên cạnh”. Để chuẩn bị cho tổng tấn công, ngày 21-2 giới lãnh đạo 
đẳng kêu gọi tổng động viên nhân lực dưới khẩu hiệu “Tất cả cho 
mặt trận, tất cả cho chiến tranh nhân dân, tất cả cho thắng lợi”. 

Chắc chắn sự hiện diện Giải phóng quân Trung Quốc tại biên 
giới Hoa-Việt làm thay đổi cục diện chiến tranh Pháp-Việt. Ít nhất 
Trung Quốc bây giờ cung cấp cho Việt Minh những khu trú ẩn an 
toàn, trong trường hợp phải rút chạy khi Pháp tấn công. Quan 
trọng chẳng kém, đó là sự có mặt những lực lượng hùng hậu phía 
bắc biên giới Đông Dương gây khó khăn cho Pháp trong nỗ lực 
chống lực lượng kháng chiến ở Việt Bắc. Tình hình mới mở ra 
những khả năng bất ngờ chuyển thành chiến lược công kích mạnh 
để đánh bại lực lượng thực dân và thu được thắng lợi khắp toàn 
quốc. 

Dù vậy, trong báo cáo của mình tại Hội nghị Đẳng toàn quốc lần 
thứ II, Trường Chinh thừa nhận rằng một số người trong Đảng 
còn hoài nghi hoàn cảnh đã chín muồi để chuyển sang giai đoạn 
ba, và ngay cả người phe cánh ông cũng hoài nghỉ. Chỉnh thận 


trọng nói rằng chiến dịch chưa phải là đạt được thắng lợi nhanh 
chóng, và cảnh tỉnh về một cuộc can thiệp của Anh hoặc Mỹ giúp 
Pháp hoặc xuất hiện chính phủ bảo thủ hơn ở Paris. Trong khi đó, 
ông cảnh báo các đẳng viên, sự giúp đỡ của Trung Quốc cũng 
không bảo đảm Việt Minh thành công và khuyên Đảng cần phải 
chủ yếu dựa vào sức mình để dẫn đến thắng lợi. 

Cuộc tranh cãi trong Đảng tại hội nghị phản ánh những phân 
tích lâu dài tình hình do Bộ trưởng quốc phòng Võ Nguyên Giáp 
phát biểu. Giáp cho rằng Pháp vẫn chiếm những ưu thế quân sự 
khắp Đông Dương, nhưng ông tin vào sức mạnh tinh thần và sự 
lãnh đạo chiến lược của lực lượng cách mạng, phối hợp với tình 
hình quốc tế thuận lợi (ý nói công nhận về mặt ngoại giao và Liên 
Xô và Trung Quốc giúp đỡ quân sự), tất cả sẽ góp phần cho một 
thắng lợi quyết định. Giáp giải thích tấn công không phải chỉ trong 
một chiến dịch đơn lể, mà phải gồm một chuỗi những cuộc tấn 
công trên nhiều điểm khác nhau ở Đông Dương, đẩy cán cân 
nghiêng dần sang phía Việt Nam. 

Trong vòng vài tháng sau đó, Trung Quốc bắt đầu cung cấp vũ 
khí cho Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, và Tổ cố vấn quân sự Trung 
Quốc do tướng Vi Quốc Thanh tới căn cứ địa Việt Bắc huấn luyện 
cán bộ và dậy về chiến lược và chiến thuật. Trước khi rời Bắc 
Kinh, nhóm cố vấn này được giới lãnh đạo Trung Quốc cho biết 
nhiệm vụ của họ ở Việt Nam mang “ý nghĩa toàn cầu”. Lưu Thiếu 
Kỳ dặn, nếu kể thù không bị quét sạch khỏi Đông Dương và bọn đế 
quốc vẫn còn ở đó Trung Quốc sẽ gặp khó khăn hơn và phức tạp 
hơn. 

Những đơn vị chủ lực Việt Nam đến Vân Nam vào tháng 4-1950 
để huấn luyện. Trang bị quân sự phần nhiều là vũ khí tịch thu của 
Nhật hoặc Mỹ sản xuất được chở đến bằng đường bộ hoặc từ cảng 


Du Lâm (nam đảo Hải Nam). Theo thoả thuận hai bên, quân đội 
Trung Quốc không tham chiến trừ khi Việt Minh bị đe doạ tiêu 
diệt. Theo yêu cầu của Bắc Kinh, mọi thoả thuận được giữ bí mật 
để tránh làm xấu thêm quan hệ của Trung Quốc với Pháp. Sự cẩn 
thận này vô ích vì Pháp hoàn toàn biết rõ chuyến đi của Hồ Chí 
Minh và tầm quan trọng của nó. 

Cuối mùa xuân, những trường huấn luyện cho quân đội Việt 
Minh được thiết lập tại một số nơi ở Hoa Nam. Phần lớn chương 
trình kéo dài ba tháng và được các cán bộ Tập đoàn Giải phóng 
quân Trung Quốc số 2 giảng dậy. Tháng 9-1950, khoảng mười hai 
ngàn quân Việt Nam được trang bị và huấn luyện ở Hoa Nam; khi 
trở về nước, nhiều người đã hoà vào Sư đoàn 308 mới thành lập. 
Hai trường cán bộ chính trị mở ra tại Nam Ninh và Khai Viễn tỉnh 
Vân Nam với khoá học sáu tháng. Các cố vấn giỏi của Trung Quốc 
như La Quý Ba và Vi Quốc Thanh đều đặn tham dự những cuộc 
họp quan trọng ban lãnh đạo Đẳng Việt Nam. 

Mối quan hệ với Trung Quốc có tầm quan trọng lớn lao cho 
tương lai của cách mạng Việt Nam. Tuy Việt Minh bây giờ có hơn 
160.000 quân (ít hơn của Pháp chút ít), nhưng trang bị vẫn nghèo 
nàn và hoàn toàn thiếu khả năng hậu cần và pháo binh. Lần đầu 
tiên trong lịch sử ngắn ngủi của mình, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
bây giờ có được sự giúp đỡ to lớn của nước láng giềng hùng mạnh. 
Những lời hứa cung cấp vũ khí, cố vẫn, và những quân nhu khác 
tạo cơ sở chuyển hướng chiến lược chiến tranh sang giai đoạn ba - 
tấn công phòng ngự. 

Giới lãnh đạo Việt Nam không giấu tầm quan trọng của mối 
quan hệ mới Trong một cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Andrew 
Roth tháng 8-1950, Hồ Chí Minh không còn trầm lặng như trước 
đây và nhấn mạnh phong trào giải phóng Việt Nam đã thay đổi 


chiến thuật và bây giờ đang áp dụng mô hình Trung Quốc. Ông 
nhấn mạnh khắp Việt Bắc đang có một chiến dịch học tập kinh 
nghiệm Đảng cộng sản Trung Quốc trong cuộc chiến đấu chống 
Nhật và Tưởng Giới Thạch; các tài liệu được đưa vào Việt Nam và 
phát cho các cán bộ và binh sĩ vùng. Các khoá học được tổ chức 
thường xuyên khuyến khích những học viên tiếp thu mô hình mô 
hình Trung Quốc và áp dụng vào thực tế ở Đông Dương. 

Những tuyên bố công khai của Việt Minh vô tình phù hợp bất 
ngờ mô hình Trung Quốc là một phần giả dối, bởi vì, như chúng ta 
đã thấy, giới lãnh đạo đảng đã nhiều năm học hỏi để rút ra bài học 
hữu ích từ cách mạng Trung Quốc. Một trong những tuyên bố 
chính thức đầu tiên của Hồ Chí Minh sau khi kháng chiến bùng nổ 
12-1946 nói rằng lãnh đạo Việt Minh sẽ đi theo mô hình chiến 
tranh nhân dân của Mao trong cuộc chiến đấu giành thắng lợi. Một 
năm trước đó, Trường Chỉnh viết cuốn sách nhỏ nhan đề “Kháng 
chiến trường kỳ nhất định thắng lợi”, trong đó cũng trích những bài 
viết của Mao Trạch Đông về chiến tranh du kích trong hai thập 
niên trước. Có lẽ Chinh viết cuốn sách đó với sự chấp thuận của 
toàn thể ban lãnh đạo đẳng, và bí danh cách mạng mà ông chọn 
(“Trường Chinh”) rõ ràng chứng tổ ông ngưỡng mộ cách mạng 
Trung Quốc. Tuy nhiên, Chỉnh cẩn thận vạch ra một số yếu tố mô 
hình Trung Quốc không áp dụng được cho Việt Nam. Do Việt Nam 
là nước nhỏ và hoàn toàn dưới sự thống trị thuộc địa, Việt Minh 
không thể hy vọng xây dựng một căn cứ địa giải phóng rộng lớn 
tương tự như căn cứ địa Diên An ở bắc Trung Hoa trong thời kỳ 
chống Nhật. Có thể Trung Quốc không để ý tới tầm quan trọng 
những sáng kiến ngoại giao, những hoạt động này chỉ có vai trò 
hạn chế trong cuộc chiến đấu giành quyền lực ở Trung Hoa. Dù 
vậy, lãnh đạo Việt Minh cảm thấy mô hình Trung Quốc có giá trị 
lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp, và bây giờ chấp nhận 


nhóm cố vấn của Trung Quốc để giúp họ hiệu quả hơn. 

Nhưng chẳng mấy chốc, ảnh hưởng của Trung Quốc không 
những bị giới hạn trung quân sự, mà còn lan sang những chính 
sách đối nội và tổ chức Đảng. Ngay sau khi đến Việt Bắc cuối 
tháng 2, La Quý Ba trong đoàn cố vấn dân sự giúp Việt Nam chỉnh 
Đảng và chính phủ theo đường lối Trung Quốc. Từ Hội nghị lần 
thứ tám họp tại Pác Bó vào tháng 5-1941, giới lãnh đạo đẳng đã 
đặt ưu tiên trước hết cho sự nghiệp giải phóng dân tộc chống lại 
đế quốc hơn là đấu tranh chống thế lực phong kiến trong nước, do 
vậy quay lại mô hình Lenin mà Hồ Chí Minh du nhập vào châu Á 
thập niên 1920. Theo kế hoạch này, cách mạng Việt Nam chia 
thành hai giai đoạn, giai đoạn đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc, và giai đoạn thứ hai là thực hiện chuyển biến 
sang chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn đầu tiên, vai trò trọng tâm 
của Đảng cộng sản Đông Dương trong cách mạng Việt Nam nổi bật 
ở chỗ lôi kéo những phần tử ôn hoà trong nước và tránh sự can 
thiệp của thế lực phản động ngoài nước điều này thể hiện trong 
chính sách Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau Cách mạng tháng Tám 
năm 1945, và trong thời kỳ ba năm đầu kháng chiến chống Pháp. 

Bây giờ, với thắng lợi của Trung Quốc và triển vọng tăng cao 
đánh bại Pháp, giới lãnh đạo đảng chuyển sang chiến lược mới 
dựa trên mô hình Trung Quốc, trong đó sự lãnh đạo của đảng đối 
với phong trào là công khai, đồng thời giai đoạn đầu tiên giải 
phóng dân tộc sẽ tiếp tục không cần chia ra thành giai đoạn hai 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tiến trình này thể hiện tại Hội nghị 
toàn quốc lần thứ HI cuối tháng 1- 1950, khi ban lãnh đạo đẳng 
quyết định nhấn mạnh vấn đề giai cấp trong mặt trận thống nhất 
và chuẩn bị đưa Đẳng cộng sản ra công khai. Những hành động đó 
sẽ thúc đẩy Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào gần hơn với phe xã 
hội chủ nghĩa, gồm Trung Quốc và những nước “Cộng hoà nhân 


dân” ở Đông Âu; nhưng điều này lại làm phức tạp cho những nỗ 
lực đạt được thương lượng và ngăn Mỹ nhảy vào chiến tranh bên 
phe Pháp. Vài tháng sau, giới lãnh đạo đảng mở một chiến dịch lớn 
để những người ủng hộ họ thấm nhuần tư tưởng và hành động 
đẳng cộng sản Trung Hoa và vị lãnh tụ Mao Trạch Đông của họ. 

Vai trò của Hồ trong việc chuẩn y thay đổi đường lối này đến 
đâu là một câu hỏi lớn? Quan điểm của Hồ là công thức cách mạng 
hai giai đoạn tiệm tiến từ giữa thập niên 1920, và chắc chắn quan 
điểm này được đưa vào Hội nghị lần thứ tám năm 1941. Chính 
sách mới không những chống lại khả năng của ông tranh thủ tình 
hình quốc tế theo hướng thuận lợi cho ông mà ở mức độ nào đó 
còn trói buộc ông vào sự giám sát của Trung Quốc mà ông từng 
chống lại được trong quá khứ. 

Ngoài ra, có một điều lạ là Hội nghị Đẳng toàn quốc lần thứ II 
họp khi Hồ vắng mặt. Có thể ở đây có sự nghỉ ngờ - cả trong nội 
bộ phong trào cộng sản quốc tế và trong những đồng sự của ông - 
về lòng trung thành của ông vào những nguyên tắc Marxist- 
Leninist chính thống được Moscow và Bắc Kinh phổ biến vào cuối 
thập niên 1940. Mùa đông năm 1949-1950, có nhiều tin đồn - phần 
nhiều dựa trên những nhận xét của một kẻ đào ngũ - rằng Trường 
Chinh sẽ thay thế Hồ Chí Minh làm lãnh tụ phong trào cộng sẳn 
Việt Nam theo lệnh Stalin, hoặc thậm chí còn có tin ông chính thức 
bị coi là “kể đị giáo” vì ông chối đi theo đường lối Moscow. Khi Léo 
Figuères của Đảng cộng sản Pháp tới thăm Việt Bắc tháng 3-1950, 
có tin đồn ông này được cử đến không những để khôi phục liên lạc 
giữa hai đảng mà còn để phục hồi Đảng cộng sản Đông Dương là 
đội tiên phong của cách mạng Việt Nam. 

Dù vậy, mặc dù Hồ Chí Minh có lẽ chấp nhận đường lối mới với 
đôi chút miễn cưỡng, chắc chắn ông nhận ra sự ủng hộ đang tăng 


lên của Mỹ cho Pháp không thể tránh được và mối gần gũi với 
Moscow và Bắc Kinh sẽ giúp Việt Minh thắng lợi ở Đông Dương. 
Dù thế nào đi nữa, ông tự điều chỉnh trước hoàn cảnh mới và tìm 
cách tranh thủ nó. Trong thư gửi giới lãnh đạo Trung Quốc những 
năm sau này, Hồ quá lời tán dương ban lãnh đạo chính phủ Trung 
Quốc, đề xuất chính phủ và Đẳng của ông sẽ theo mô hình Trung 
Quốc. Lúc này, tất nhiên, ông đã trở thành bậc thầy của nghệ thuật 
xu nịnh ân nhân của mình, ngụ ý rằng những lời khuyên và kinh 
nghiệm Trung Quốc đã đi vào trái tim của người Việt Nam. Thí dụ, 
không phải ngẫu nhiên mùa thu năm 1950, lần đầu tiên, ông bắt 
đầu ca tụng lợi ích của hợp tác hoá nông nghiệp cho sự thịnh 
vượng tương lai của nước Việt Nam độc lập. 

Mùa xuân năm 1949, khi các nhà chiến lược của Đảng kết luận 
một trong những điều kiện tiên quyết then chốt cho tổng tấn công 
thắng lợi là mở rộng vùng biên giới, do vậy tạo điều kiện cho lực 
lượng cách mạng dễ dàng tiếp nhận viện trợ vật chất từ Trung 
Quốc. Tướng Blaizot đã giúp tướng Giáp dễ dàng thực hiện nhiệm 
vụ này bằng cách kêu gọi rút quân Pháp khỏi nhiều vị trí dọc biên 
giới bắc Lạng Sơn, để tăng cường kiểm soát khu vực từ Lạng Sơn 
đến Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, mùa hè năm 1950, kế hoạch Blaizot 
vẫn không chính thức thực thi, và một loạt đồn bốt đơn độc của 
Pháp dọc biên giới nối chuỗi dọc Quốc lộ 4 từ ven biển Móng Cái 
tới huyện ly Cao Bằng. 

Pháp lập tức có lý do để hối tiếc sự chậm trễ này. Tháng 
4-1949, giới lãnh đạo đảng lần đầu tiên quyết định tập trung vào 
khu vực tây biên giới, nơi lực lượng Pháp không đáng kể. Tuy vậy, 
tháng 7-1950, Ban thường vụ Đảng quyết định chuyển trọng tâm 
sang khu vực phía đông biên giới, vì nó dễ xuống đồng bằng sông 
Hồng và có những đường quốc lộ dẫn tới Trung Hoa. Hồ nói với 
các đồng chí của ông lúc đó, đây là “dễ giữ khi rút, dễ đánh khi tấn 


công”. Võ Nguyên Giáp được giao nhiệm vụ chỉ huy cuộc tấn công, 
và tướng Trung Quốc Trần Canh được lệnh tới Việt Bắc giúp đỡ 
Việt Minh vạch kế hoạch chiến dịch. Khi Giáp thăm Hồ Chí Minh 
tại Tân Trào, Hồ ví tầm quan trọng thắng lợi. “Chiến dịch sắp tới là 
cực kỳ quan trọng. Chúng ta không được thua!”. Hồ hứa sẽ đi đến 
biên giới để quan sát chiến dịch với tư cách cá nhân. Tướng Trần 
Canh được mời đi cùng ông. 

Giữa tháng 9, Việt Minh tung loạt cuộc tấn công sắc bén vào 
đồn bốt Pháp khắp vùng biên giới. Đồn Đông Khê bị tám ngàn 
quân đội Việt Minh tấn công, tình báo Pháp cho biết Việt Minh có 
cả bazooka, súng cối, và pháo không giật, và lần đầu tiên lực 
lượng tập trung lên tới trung đoàn. Bị tấn công bất ngờ, quân Pháp 
rối loạn và tháo chạy bỏ lại hàng trăm xác chết và thương binh, 
cùng hơn mười ngàn tấn đạn dược. Toán quân Pháp được đưa 
quân từ Cao Bằng đến cứu đồng đội bị bao vây, cũng bị thiệt hại 
tương tự. Tướng Marcel Carpentier, tư lệnh quân Pháp ở vùng này, 
bất ngờ ra lệnh rút bỏ tất cả những đồn bốt khác ở biên giới, trừ 
thị trấn Móng Cái. 

Ở Hà Nội, Cao uỷ Léon Pignon tăng thêm hoài nghỉ trước quyết 
định của tướng Carpentier. Léon Pignon nói với nhà ngoại giao Mỹ, 
Carpentier là người “quá thụ động và chỉ biết phòng thỦ... và tài 
năng quân sự của ông ta đáng phải xem lại”. Cuối năm đó viên tướng 
này bị thay thế. Nhưng sự thay đổi chỉ huy diễn ra quá muộn. Kết 
thúc chiến dịch biên giới cuối tháng 10, cuộc tấn công đã mở ra 
vùng rộng lớn bắc đồng bằng sông Hồng hầu như hoàn toàn do 
Việt Minh kiểm soát thống trị. Hốt hoảng, Pháp ra lệnh đàn bà trẻ 
con Pháp rút khỏi Hà Nội, và cảnh báo Paris rằng hơn một nửa dân 
chúng thành phố bây giờ có thiện cảm với Việt Minh. Thất bại của 
Pháp trong chiến dịch biên giới khiến Pháp không thể tự lừa dối 
mình sẽ có khả năng giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến. 


Tâm lý hoảng loạn trước tình hình quân sự không chỉ đối với 
Pháp. Donald Heath, vừa đến Sài Gòn với tư cách đại diện của Mỹ 
tại Quốc gia Liên hiệp cũng cảnh báo rằng tình hình ở Bắc Kỳ là bi 
đát. Ông báo cáo rằng toàn bộ khu vực miền Bắc, trừ hành lang Hà 
Nội-Hải Phòng, đã bị xoá sổ, thậm chí chẳng cần sự can thiệp của 
Trung Quốc. Điều ông miêu tả chắc là đúng. Heath tuyên bố rằng 
chính phủ mới Việt Nam tại Sài Gòn do Quốc trưởng Bảo Đại cầm 
đầu lười nhác và không được dân chúng tin tưởng. Bảo Đại bản 
thân vốn thiếu năng động và không biết cách lãnh đạo. Tuỳ viên 
quân sự Mỹ tiên đoán rằng sẽ không có sự can thiệp của Trung 
Quốc trừ khi Việt Minh bị đe doạ tiêu diệt. 

Việc cố vẫn Trung Quốc nhúng tay trực tiếp vào việc vạch kế 
hoạch và điều hành chiến dịch biên giới, đã trở thành mục tiêu 
tranh cãi giữa hai nước từng là anh em sau cuộc chiến Việt Nam. 
Nguồn Việt Nam ghi nhận Võ Nguyên Giáp và những chỉ huy Việt 
Minh điều khiển chiến dịch. Tuy nhiên, theo Hoàng Văn Hoan, thì 
tướng Trần Canh khuyên Hồ Chí Minh tấn công vào Đông Khê hơn 
là vào Cao Bằng, một cứ điểm mạnh của Pháp được phòng thủ 
chắc chắn. Trần Canh nghe đồn đã khuyên các chỉ huy Việt Nam 
chỉ bao vây Cao Bằng rồi chiếm sau. Hồ Chí Minh đồng ý với lời 
khuyên, và theo dõi chiến dịch này từ một vị trí quan sát ở trên núi 
nằm phía trên thị trấn. Hồ Chí Minh chấp thuận để cố vấn Trung 
Quốc xuống tất cả những đơn vị Việt Minh từ cấp tiểu đoàn trở 
lên. Gần đây chính tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định rằng chính 
ông độc lập đề xuất quyết định tấn công Đông Khê hơn là Cao 
Bằng, và cả Hồ Chí Minh lẫn Trần Canh đã chấp thuận kế hoạch 
này. 

Bất kể sự thật cuộc tranh cãi đúng sai thế nào đi nữa, chiến dịch 
đã kết thúc, Trần Canh quay về Trung Quốc và được bổ nhiệm chỉ 
huy Giải phóng quân Trung Quốc tại chiến trường Triều Tiên. 


Trước khi rời Việt Bắc, ông gửi bản báo cáo chỉ tiết phê bình gay 
gắt khả năng chiến đấu của Việt Minh cho cấp trên ở Trung Hoa. 
Trần Canh báo cáo với cấp trên rằng quân đội Việt Nam không có 
kỷ luật và không có kinh nghiệm chiến đấu và chưa sẵn sàng cho 
những trận đánh lớn, đồng thời những sĩ quan chỉ huy của họ 
không quan tâm đến sinh mạng binh sĩ và không muốn báo cáo tin 
tức xấu cho cấp trên. 

Các nhà chiến lược Việt Minh hài lòng về thắng lợi chiến dịch 
biên giới 1950 (Hồ Chí Minh nghe đồn nói rằng đây là chiến thắng 
lớn nhất mà ông mong đợi), chiến thắng này khuyến khích họ bàn 
đến việc tổng phẳẩn công vào trung tâm của châu thổ sông Hồng. 
Dù một số người lãnh đạo đảng còn hoài nghỉ lực lượng cách 
mạng chưa sẵn sàng một trận đánh lớn với kẻ thù (chính Hồ cũng 
khuyên một số những viên chỉ huy nóng đầu rằng một cuộc tấn 
công lớn, giống như người phụ nữ có thai, phải chờ thời gian thích 
hợp), mọi người nhất trí rằng trong những điều kiện thuận lợi do 
thành công chiến dịch biên giới mang lại, thì một tấn công mới 
đưa đến thắng lợi hoàn toàn phải có thời cơ hợp lý. Trong hai 
tháng cuôi năm 1950, các nhà hoạch định kế hoạch Việt Minh, 
phối hợp với cố vấn Trung Quốc, vạch kế hoạch chiến dịch năm 
tới. Tại hội nghị chung họp vào tháng 12, phía Trung Quốc đồng ý 
cung cấp đủ vũ khí để Việt Minh tái tổ chức lực lượng thành 
những đơn vị lớn hơn có khả năng chiến đấu cao hơn. 

Giáp có kế hoạch tấn công ba nơi khác nhau vùng rìa đồng bằng 
sông Hồng: Vĩnh Yên, một thị trấn tây bắc thủ đô, sát chân núi 
Tam Đảo; Mạo Khê, phía đông đồng bằng sông Hồng, gần Hải 
Phòng; và cuối cùng là một số cứ điểm khác nhau ở sông Đáy ngay 
phía nam Hà Nội. Nếu những cuộc tấn công vào những vị trí phòng 
thủ của Pháp mà thành công, thì giai đoạn tiếp theo có thể bắt 
đầu, một cuộc tấn công lớn để mở đường tới thủ đô. Đài phát 


thanh Việt Minh lạc quan tiên đoán Chủ tịch Hồ sẽ đón Tết ở Hà 
Nội. Nếu tiên đoán lạc quan của các nhà chiến lược của Đẳng là 
đúng, thì chiến tranh cũng sắp kết thúc. 


(HUUNG 


II II\MIIWIMU TÍN IIỆ\ HN PHI 


Dự đoán rằng Hồ Chí Minh sẽ về thủ đô ăn Tết năm 1951 quả là 
ngây thơ. Mặc dù trong giai đoạn khởi đầu, cuộc tấn công của Việt 
Minh đã bắt đầu một cách đầy hứa hẹn - với việc các đơn vị Việt 
Minh từ các cánh rừng dưới chân núi Tam Đảo tràn ra trong một 
cuộc tấn công theo kiểu “biển người” của Trung Quốc nhằm vào 
các vị trí của đối phương tại Vĩnh Yên - các chỉ huy của họ đã 
đánh giá thấp quyết tâm của tướng Jean De Lattre de Tassigny mới 
đến Đông Dương ngày 19-12-1950 với tư cách là Cao uỷ mới và 
Tổng Tư lệnh các Lực lượng viễn chỉnh Pháp (FEF) tại Đông 
Dương. De Lattre đã chứng tỏ một đối thủ đáng gờm đối với Võ 
Nguyên Giáp. Là một anh hùng chiến tranh, một con người vô cùng 
tự tin và có hàm quân sự cao nhất, De Lattre đã hành động ngay 
lập tức để củng cố vị thế quân Pháp. Để nâng cao tỉnh thần binh 
lính, ông huỷ bỏ lệnh của người tiền nhiệm sơ tán nhân dân Pháp 
khỏi Hà Nội. Để bẻ gẫy cuộc tấn công của Việt Minh, ông đã huy 
động lực lượng dự bị chiến lược từ các nơi khác đồng thời ra lệnh 
cho máy bay Pháp sử dụng bom napalm mới nhận được từ Mỹ. 

Kết quả thật kinh ngạc. Binh lính Việt Minh chưa từng gặp phải 
tác động của bom khí cháy, đã tháo chạy tán loạn và thị xã Vĩnh 
Yên vẫn nằm trong quyền kiểm soát của người Pháp. Một người 


tham gia lực lượng tấn công sau này viết: 

“Đơn vị của chúng tôi tấn công từ buổi sáng. Từ xq, ba con chim én 
hiện ra to dần. Đó là những chiếc máy bay. Chúng bổ nhào và địa 
ngục mở ra ngay trước mắt tôi. Địa ngục trông giống như một chiếc 
công-te-nơ chứa đầy những quả trứng khổng lồ rơi xuống từ chiếc 
máy bay đầu tiên, rồi từ chiếc thứ hai rơi xuống ngay bên phải tôi... 
Một quầng lửa dữ dội lan ra tới hàng trăm mét, gieo rắc kinh hoàng 
trong binh lính. Đó là bom napalm, đám cháy từ trên trời rơi xuống. 

Một chiếc máy bay khác lại đến và các đám cháy mới lại bùng lên. 
Bom rơi phía sau chúng tôi và tôi cảm thấy hơi lửa đang lan toả khắp 
người. Mọi người tháo chạy và tôi không thể nào cản họ lại được. 
Không có cách nào sống được dưới quầng lửa đang hoành hành và 
thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó”. 

Theo một báo cáo tình báo của Mỹ, khoảng từ 3.500 đến 4.000 
lính trong tổng số 10.000 lính tham gia cuộc tấn công của Việt 
Minh đã bị thương. Hơn 400 lính Pháp chết và 1.200 bị thương. 
Các cuộc tiến công sau đó vào Mạo Khê và các cứ điểm dọc sông 
Đáy ít thành công hơn và cuối cùng, sau khi chịu nhiều thương 
vong, họ phải rút lên núi. Khi mối đe doạ đối với Hà Nội tạm thời 
dịu xuống, De Lattre thú nhận, quyết định huỷ bỏ lệnh sơ tán của 
ông chỉ là “tiếng còi trong bóng đêm” và là một cuộc trình diễn trên 
sân khấu nhằm khôi phục niềm tin của công chúng. 

Không những không mở được đường tiến về Hà Nội, cuộc tiến 
công lại là một thất bại của các lực lượng Việt Minh và thực sự là 
một thất bại cá nhân đáng xấu hổ của Võ Nguyên Giáp - nhà chiến 
lược thượng hạng của Hồ Chí Minh. Mấy tuần sau đó, Bộ Tổng 
tham mưu bắt đầu suy tính lại cách đánh của mình. Tại một cuộc 
họp của các cán bộ cao cấp trong Đảng tổ chức giữa tháng Tư, Hồ 
Chí Minh kêu gọi tự kiểm điểm để rút kinh nghiệm từ những bài 


học vừa qua và chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới. Một chương 
trình phát thanh của Việt Minh tháng Năm nói, chỉ nên phát động 
các chiến dịch quân sự lớn khi cầm chắc chiến thắng. Các nguồn 
tin chính thức đã thôi thúc không dùng khẩu hiệu “chuẩn bị chuyển 
sang giai đoạn tổng tấn công” và bắt đầu nhấn mạnh đến tầm quan 
trọng của một cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong các bài viết và 
nói chuyện cuối năm 1951, Hồ Chí Minh đã gián tiếp đưa ra quan 
điểm tương tự, nói đến tầm quan trọng của chiến thuật chiến 
tranh du kích trong việc tiến hành một cuộc đấu tranh lâu dài 
chống lại kẻ thù. Các cố vấn Trung Quốc rũ bỏ trách nhiệm thất 
bại bằng cách báo cáo cho cấp trên (một cách muộn màng) rằng 
binh lính Việt Minh thiếu kinh nghiệm cần thiết để tiến hành một 
chiến dịch quân sự đầy tham vọng như vậy. Họ cũng khuyên nên 
chuyển sang áp dụng chiến tranh du kích. Ông Giáp cũng thừa 
nhận, đối đầu với quân đội Pháp được trang bị tốt hơn trong một 
trận chiến bằng những lực lượng vẫn còn thiếu kinh nghiệm của 
mình là một sai lầm và các lực lượng này đôi khi không có được 
một mức độ quyết chiến, quyết tâm cần thiết. 

Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với chiến lược chiến tranh du 
kích của Việt Minh ngày càng trở lên nên rõ nét sau năm 1950, tác 
động của nó cũng rõ nét trong các thay đổi đang diễn ra trong 
chính sách đối nội của Việt Minh. Từ giữa những năm 1950, các 
cán bộ Trung Quốc mặc trang phục kiểu Mao miệng hô hào các 
khẩu hiệu cách mạng bắt đầu đến Việt Nam với số lượng lớn để cố 
vấn cho phía Việt Nam trên mọi phương diện quản lý và hành vi 
ứng xử. Trước khi họ rời Trung Quốc, Lưu Thiếu Kỳ đã cẩn thận 
chỉ thị cho các thành viên của đoàn cố vấn không được áp đặt các 
kỹ thuật Trung Quốc vào Việt Nam một cách tùy tiện, nhưng nhiều 
người đã phớt lờ lời khuyên này và làm dấy lên sự bực tức trong 
hàng ngũ binh lính và sĩ quan Việt Nam, những người từ lâu đã 


nhạy cảm trước thái độ trịnh thượng của những người anh em 
phương Bắc. 

Đối với nhiều người Việt Nam, việc thiết lập các chương trình 
giáo dục tư tưởng cho đảng viên biểu hiện rõ nhất của ảnh hưởng 
ngày càng tăng của Trung Quốc. Theo lý thuyết của Mao, mục đích 
của chương trình là khích lệ cải huấn tư tưởng các đẳng viên, 
nhưng nó lại thường biến tướng thành sự sỈ nhục và trừng phạt, 
thường mang đặc điểm của xung đột giai cấp khi các cán bộ xuất 
thân trong hoàn cảnh nghèo khó trả thù các đồng đội xuất thân từ 
các gia đình giàu có. Theo lời kể của một số người tham gia các 
chương trình này, chiến thuật tự kiểm điểm - trọng tâm của 
chương trình - đã làm kinh hoàng rất nhiều các bộ Việt Minh, 
những người hầu hết đã đọc một số tác phẩm Marxist - Lenin và 
động cơ tham gia phong trào Việt Minh của họ thường là vì lòng 
yêu nước hơn là ý thức hệ. 

Kết quả của việc giáo dục tư tưởng nhiều khi trở thành bi kịch. 
Theo Georges Boudarel, một người cộng sản Pháp từng phục vụ 
trong một đơn vị của Việt Minh trong những năm đầu thập niên 
1950, người ta tịch thu dao cạo râu của các cán bộ Việt Minh bị 
tổn thương về tỉnh thần nhằm ngăn họ tự sát. Đèn trong các lều 
của các trại huấn luyện được thắp sáng suốt đêm có lẽ cũng vì lý 
do này. Chính uỷ Việt Minh được cử xuống tất cả các đơn vị để 
theo dõi động cơ tư tưởng của binh sĩ. Nếu như chính uỷ và sĩ 
quan chỉ huy của một đơn vị bất đồng thì chính uỷ sẽ có quyền 
quyết định cuối cùng. 

Georges Boudarel cho rằng chính sách này có tác dụng tiêu cực. 
Trước mắt, chính sách này đẩy nhiều trí thức yêu nước ra khỏi 
phong trào và phá vỡ sự đoàn kết đang tồn tại trước đó giữa 
những người trung hoà và quá khích trong Đảng. Về lâu dài, hậu 


quả của các chính sách này rất nguy hại vì lo sợ bị phê bình và trả 
thù sẽ làm tê liệt tính sáng tạo của các văn nghệ sĩ. Các nguồn tin 
tình báo Pháp đã thu được nhiều tài liệu nói về sự rạn nứt giữa 
cán bộ Việt Nam và chuyên gia Trung Quốc. Những người đào ngũ 
khỏi hàng ngũ Việt Minh thường viện dẫn việc họ rời bổ cách 
mạng là do ảnh hưởng thái quá của học thuyết Maoist. Ngay cả 
những người ủng hộ Việt Minh, chấp thuận việc cần phải nghe 
theo những lời khuyên chiến lược từ các cố vấn Trung Quốc đôi 
khi cũng chán nẩn trước việc các chuyên gia Trung Quốc gần như 
đang chỉ huy các đơn vị quân đội của Việt Nam. Những người đào 
ngũ nói rằng nhiều cán bộ trung - cao cấp của Việt Minh đã bị 
thanh trừng do sức ép của Trung Quốc. Theo các nguồn tin từ phía 
Pháp, có thể là do sức ép của phía Trung Quốc mà tướng Nguyễn 
Bình, tư lệnh các lực lượng Việt Minh ở miền Nam và là người bị 
cho là phê phán ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong 
phong trào Việt Minh đã bị mất chức tháng 9-1951 và được lệnh ra 
bắc để “định hướng lại”. Các nguồn tin chính thức của Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà tuyên bố, ông đã bị giết trong một cuộc đụng độ 
với các lực lượng quân đội hoàng gia Campuchia trên đường ra 
Việt Bắc. Các báo cáo chưa được kiểm chứng nói rằng ông bị bắt 
đưa đi và “vui vẻ chấp thuận cái chết định mệnh trong chiến đấu hơn 
là bị xử tử”. 

Ảnh hưởng của Trung Quốc bắt đầu lan đến nông thôn nơi 
chính phủ Việt Nam Dân chủ Gộng hoà áp dụng các quy định về 
cải cách ruộng đất ngày càng chặt chẽ hơn. Các quy định tập trung 
xoá bỏ ảnh hưởng kinh tế và chính trị của giai cấp địa chủ ở cấp 
làng xã. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ tháng 12-1946, chính sách 
ruộng đất của chính phủ phản ánh quyết định của Hồ Chí Minh 
đặt ưu tiên vào cuộc đấu tranh phản đế lên trên cách mạng phẳn 
phong. Vì thế chương trình kêu gọi giảm tô nhưng chỉ giới hạn 


việc tịch thu đất canh tác thuộc quyền sở hữu của các công dân 
Pháp và những người cộng tác với chính quyền Bảo Đại. Đất của 
các địa chủ yêu nước và các nông dân giàu có không bị tịch thu 
nhằm lôi kéo sự ủng hộ của những đối tượng này đối với phong 
trào. 

Tuy nhiên, đến đầu thập niên 1950, ngày càng có nhiều chỉ trích 
từ giới quân sự, rất nhiều quy định của chương trình này đã bị 
phớt lờ ở cấp địa phương nơi rất nhiều địa chủ không thực hiện 
quy định giảm tô. Các lãnh tụ của Đảng như Trường Chỉnh lập 
luận, do không huy động được sự ủng hộ mạng mẽ hơn nữa của 
những tầng lớp dân nghèo ở nông thôn, chương trình này không 
đáp ứng lợi ích của cách mạng. Các cố vấn Trung Quốc với những 
kinh nghiệm mới mẻ về chương trình cải cách ruộng đất triệt để 
đang được tiến hành tại Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa bắt đầu 
thúc giục các cán bộ Việt Nam đối đầu với các phần tử “phong 
kiến” ở nông thôn một cách trực diện hơn. Kết quả, các quy định 
giảm tô và giới hạn việc tham gia của các địa chủ trong hội đồng 
xã bắt đầu được thực hiện chặt chẽ hơn. 

Sự kiện nổi bật nhất đánh dấu sự chuyển hướng quyết định 
sang phía tả của chính phủ xẩy ra vào tháng 2-1951 khi Đảng tổ 
chức Đại hội Đảng Toàn Quốc lần thứ II - là đại hội đầu tiên được 
tổ chức sau Đại hội tại Ma Cao tháng 3-1935 - tại một địa điểm bí 
mật ở tỉnh Tuyên Quang, nằm sâu trong rừng Việt Bắc. Tổng số 
200 đại biểu đại diện cho khoảng nửa triệu đẳng viên đã tham dự 
cuộc họp. 

Có nhiều lý do xác đáng để tổ chức đại hội. Trước hết, mặc dù 
Đảng cộng sản Đông Dương đã giải thể công khai tháng 11-1945, 
tổ chức này vẫn lớn mạnh nhanh chóng trong những năm cuối 
thập niên 1940 và rất nhiều đảng viên - đại đa số có nguồn gốc là 


nông dân và tiểu tư sản - mới chỉ được rèn luyện rất ít về hệ tư 
tưởng. Nhiều cán bộ bị nhiễm cái mà tài liệu của Đảng gọi là 
“quan điểm phong kiến” (bao gồm những điều bị coi là tệ nạn xã 
hội như tín ngưỡng và mê tín, hống hách, gia trưởng), “đầu óc du 
kích” (ngụ ý thái độ bí mật và nghỉ ngờ người ngoài) và trình độ 
nhận thức chính trị thấp. Trong báo cáo trước các đại biểu, Tổng 
bí thư Trường Chỉnh tuyên bố, việc chống lại ảnh hưởng to lớn 
của chủ nghĩa cá nhân, thái độ hống hách và việc làm quan liêu, 
tham nhũng, đạo đức yếu kém trong đảng viên là vô cùng quan 
trọng. Ông khẳng định, chỉ một Đảng cộng sẵn có kỷ luật cao, 
trong sạch trước công chúng mới có khả năng đóng vai trò tích cực 
trong đấu tranh chống những tệ nạn đó và đóng vai trò tiên phong 
trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc hoạch 
định chính sách đối nội cũng được thừa nhận công khai tại Đại 
hội. Trường Chinh tuyên bố, nước Việt Nam tương lai sẽ áp dụng 
mô hình “chuyên chính dân chủ nhân dân” kiểu Trung Quốc chứ 
không theo mô hình “chuyên chính vô sản” Đông Âu theo kiểu Liên 
Xô. Theo mô hình Trung Quốc, mục tiêu trước mắt là tiến hành 
giai đoạn đầu của cách mạng dân tộc chủ để chuẩn bị cho cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa sau này, nhưng không có thời kỳ quá 
độ kéo dài giữa hai giai đoạn. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, 
theo cách nói của Lenin, sẽ “phát triển” sang giai đoạn xã hội chủ 
nghĩa. Để giành được sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng, Mặt trận 
Việt Minh - một liên minh rộng rãi của các lực lượng yêu nước 
được hình thành năm 1941, hiện công chúng thấy rõ đang chịu sự 
lãnh đạo của những người cộng sản - cần được đổi tên thành Mặt 
trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam hay Mặt trận Liên Việt. 

Để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng cộng sản Đông Dương cũng cần 
có tên mới - Đẳng Lao động Việt Nam. Khi đưa từ dễ gây xúc động 


“Việt Nam” vào tên Đẳng, các nhà lãnh đạo rõ ràng đã công nhận 
tầm quan trọng to lớn của cuộc đấu tranh phản đế trong việc giành 
sự ủng hộ của dân chúng, một quan điểm mà bản thân Hồ Chí 
Minh luôn tâm niệm kể từ giữa thập niên 1920. Đồng thời, quyết 
định này cũng là một cử chỉ ngầm đáp lại tinh thần dân tộc chủ 
nghĩa đang dâng lên ở các nước Lào và Campuchia, nơi các đẳng 
viên Đẳng cộng sản Đông Dương người Lào và Khơ - me ngày càng 
thấy khó chịu trước sự chỉ đạo, đôi khi có tính chất nhồi nhét của 
các cấp trên người Việt và đòi phải có Đảng riêng của mình. Đẳng 
lúc này đã chính thức công nhận, cách mạng ở ba nước sẽ phát 
triển với tốc độ khác nhau và mỗi nước sẽ có đảng riêng của mình 
để đóng vai trò tiên phong trong quá trình đó. Trong khi Việt Nam 
đang tiến tới cách mạng dân tộc dân chủ, sau đó tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, Lào và Campuhia đã đi theo hướng dân chủ nhân dân 
và cách mạng xã hội chủ nghĩa của họ sẽ bị trì hoãn một số năm. 
Tuy nhiên, quyết định tách Đảng cộng sản Đông Dương thành 
ba đảng riêng biệt không có nghĩa là Hồ Chí Minh và các cộng sự 
không còn quan tâm đến các nước khác ở Đông Dương. Ngược lại, 
mặc dù các tổ chức được thiết lập tại Lào và Campuchia mang tên 
Đảng Nhân dân Cách mạng, kế hoạch thiết lập một liên minh chặt 
chẽ giữa ba nhóm đã được đưa ra ngay sau khi Đại hội II kết thúc. 
Theo một tài liệu chính thức của Đảng được đưa ra tại Đại hội sau 
này Pháp lấy được, Việt Nam không hề có ý định chấm dứt sự 
kiểm soát đối với phong trào cách mạng trên toàn Đông Dương. Tài 
liệu này tuyên bố “Đảng Việt Nam giữ quyền giám sát hoạt động của 
các đẳng anh em ở Lào và Campuchia”, mặc dù các nguồn tin của 
Việt Nam sau này xác nhận, quan niệm về một liên bang Đông 
Dương (lần đầu tiên được đề cập tại Hội nghị Ma Cao năm 1935) 
đã được công khai từ bỏ tại Đại hội năm 1951, nhưng tài liệu tịch 
thu được này lại nói ngược lại. Mặc dù có ba đẳng riêng biệt, “sau 


này, nếu điều kiện cho phép, ba đẳng cách mạng ở Việt Nam, Lào, 
Campuchia sẽ có thể thống nhất lại để thành lập một đẳng duy nhất: 
Đẳng Liên bang Việt - Miên - Lào”. 

Quyết định duy trì quan hệ chặt chẽ giữa ba nước, đoàn kết 
thống nhất trong Liên hiệp Pháp chứng tỏ giới lãnh đạo Đẳng nhận 
thấy tầm quan trọng chiến lược của Đông Dương như một khối 
thống nhất. Trong một cuốn sách học của Đẳng mà người Pháp thu 
được năm 1950, ba nước được miêu tả như một khối thống nhất 
từ quan điểm đến địa lý, kinh tế, chính trị và chiến lược. Tài liệu 
này nói rằng các phong trào cách mạng ở ba nước được định 
hướng giúp đỡ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực để tiến hành cuộc đấu 
tranh chống đế quốc xâm lược và xây dựng “nền dân chủ mới” 
trong tương lai. 

Dấu ấn của Hồ Chí Minh có thể được tìm thấy trong nhiều tài 
liệu được Đại hội thông qua. Các cộng sự của ông đã chiếu theo ý 
kiến kiên quyết của Hồ Chí Minh cần phải đặt mục tiêu phản đế 
lên trên phản phong ở Đông Dương và công nhận cần phải hiệu 
triệu những phần tử ôn hoà trong xã hội Việt Nam. Nhấn mạnh 
đến tầm quan trọng của cuộc cách mạng hai giai đoạn (dù có ngắn 
đến đâu) và sự cần thiết phải áp dụng ý thức hệ cách mạng vào 
điều kiện cụ thể ở mỗi nước, các đẳng viên đã hưởng ứng khuynh 
hướng thực dụng, điều luôn là ý tưởng của ông từ những ngày 
đầu tiên của phong trào. 

Tuy nhiên, khó tránh khỏi kết luận Bắc Kinh cũng có ảnh hưởng 
chính đằng sau những quyết định tại Đại hội II. Bằng việc quyết 
định lập lại Đẳng cộng sản như một “lực lượng đưa đường chỉ lối” 
hiện hữu thúc đẩy cách mạng Việt Nam, người Việt Nam đã đáp 
lại chỉ trích từ Trung Quốc và Liên Xô cuộc đấu tranh của họ từ 
trước đến giờ vẫn thiếu màu sắc Marxist cần thiết. Việc sử dụng 


thuật ngữ “nền dân chủ mới” là một sự bắt chước trực tiếp từ một 
mô hình mới được chính người Trung Quốc áp dụng, trong khi 
nhấn mạnh đến “sự lớn mạnh” của cách mạng từ giai đoạn một 
sang giai đoạn hai, họ nhấn mạnh đến những quan ngại từ phía 
Moscow và Bắc Kinh rằng Đảng cộng sản Đông Dương vẫn chưa 
chính thống trong các hoạt động của mình. 

Phản ứng của Hồ Chí Minh trước các quyết định tại Đại hội có 
lẽ lẫn lộn. Là một người có đầu óc thực tế, ông hiểu tầm quan 
trọng của việc xoa dịu Bắc Kinh để khuyến khích sự ủng hộ của 
Trung Quốc cho cách mạng Việt Nam và ít người sánh được với 
ông về khả năng quy luy trước Mao Chủ tịch và các cộng sự hãnh 
tiến của Mao. Nhưng chắc ông cũng lo lắng về hiểm hoạ của 
những ảnh hưởng thái quá của Trung Quốc và nhận thức được 
nhiều yếu tố trong mô hình Trung Quốc - cụ thể là nâng cao vai trò 
của Đảng, sự nhấn mạnh ngày càng nhiều tới cải huấn tư tưởng, 
trừng phạt nặng nề giành cho những ai bị tình nghỉ là phẩn động - 
có thể sẽ không thành công trên mảnh đất nhiệt đới của xứ Đông 
Dương thuộc Pháp này. Những bản năng bao quát của ông chắc 
chắn đã phản kháng khi biết nhiều người yêu nước Việt Nam sẽ bị 
đẩy ra khỏi hàng ngũ của Mặt trận Việt Minh và rơi vào tay kẻ thù. 

Những lo lắng của ông Hồ không qua được mắt những quan sát 
viên thời đó và có nhiều lời đồn, mặc dù Hồ Chí Minh được khẳng 
định là Chủ tịch Đảng, cuộc họp đã đánh dấu một thất bại lớn của 
ông Hồ và ảnh hưởng của ông trong phong trào cách mạng Việt 
Nam. Theo các nguồn tin tình báo Pháp, một trong những kết quả 
của Đại hội là thay thế ảnh hưởng của những người ôn hoà như 
Hồ Chí Minh bằng những thành phần hiếu chiến đứng đầu là 
Trường Chinh - người vừa được bầu lại vào vị trí Tổng Bí thư 
Đảng và một nguồn tin báo chí tại Sài Gòn thậm chí đưa tin, ông 
Hồ đã bị tử hình theo lệnh của Võ Nguyên Giáp. Các nguồn thạo 


tin tại Hà Nội thừa nhận, Đại hội thể hiện thất bại của Hồ Chí 
Minh và thắng thế của những người như Trường Chinh - những 
người quyết tâm đi theo lời khuyên của Trung Quốc và áp dụng 
đường lối cứng rắn hơn đối với cách mạng Việt Nam. Một Uỷ ban 
Trung ương mới gồm 29 uỷ viên đã được bầu ra (thành phần chủ 
yếu là những nhà cách mạng lão thành đã hoạt động tích cực trong 
Đảng từ trước Thế chiến II). Uỷ ban Trung ương lại bầu ra một 
Ban Chấp hành nữa (theo mô hình của Liên Xô là Bộ Chính Trị), 
gồm bảy đảng viên hàng đầu của Đảng và một uỷ viên dự khuyết. 
Bộ Chính trị sẽ điều khiển công việc của Đảng và chính phủ. Các 
thành viên chính của tổ chức này được mọi người coi là “tứ trụ” là 
Trường Chỉnh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh. 
Tóm tắt tiểu sử đăng trên báo Nhân Dân của Đảng tháng 3-1951 
mô tả Trường Chinh như kiến trúc sư và người lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam trong khi Hồ Chí Minh là linh hồn của cuộc cách 
mạng. 

Sau khi Giáp thất bại trong cuộc tấn công ở đồng bằng sông 
Hồng, cuộc xung đột dần lắng xuống, trở thành cuộc chiến cân 
bằng. Năm 1951, hầu hết các cố gắng của Việt Minh tập trung vào 
phía Bắc. Sau thất bại của cuộc tiến công của Nguyễn Bình mùa Hè 
năm 1950, các nhà chiến lược Việt Minh tạm gác cuộc đấu tranh ở 
Nam Bộ. Ông Bình tổ chức những cuộc tuần hành lớn ở Sài Gòn 
(còn gọi là “những ngày đổ”) chống lại chiến tranh và những khó 
khăn kinh tế, xã hội do chiến tranh gây ra. Ông coi đó là một phần 
chiến lược của mình. Nhân dân, đặc biệt là công nhân và sinh viên, 
phải chịu cảnh lạm phát và quân dịch, đã tham gia vào các cuộc 
tuần hành nhưng nhiều người trung dung cẩm thấy đường đột vì 
các cuộc tuần hành này có khả năng dẫn đến bạo lực và không Ủng 
hộ phong trào. Nguyễn Văn Tâm, thủ tướng mới của Bảo Đại, 
trước là Tổng trưởng cảnh sát được mọi người gọi là “hùm xám Cai 


Lậy”; vì đã áp đặt mạnh mẽ những hoạt động nổi dậy ở miền Nam, 
phá vỡ bộ máy của Việt Minh tại Sài Gòn và đến tháng Tám, bộ 
máy Việt Minh hầu như đã chấm dứt hoạt động. Để chỉ đạo hoạt 
động cách mạng ở miền Nam, Đẳng Lao động Việt Nam thành lập 
Trung ương Cục (tiếng Anh là COSVN), trực tiếp dưới sự kiểm soát 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Chiến trường Nam Bộ hầu như không hoạt động, Giáp và cộng 
sự của ông chuyển cố gắng của mình sang Lào và Campuchia cũng 
như vùng núi Tây Bắc Bắc Bộ. Mục tiêu của Giáp giữ chặt lực 
lượng quân sự của Pháp, buộc Pháp phải dàn trải quân khắp Đông 
Dương. Điều này tạo điều kiện cho Việt Minh có thể chọn được 
điểm yếu của quân Pháp. Việt Minh có thể tấn công công khai lực 
lượng quân địch và rồi có thể giáng cho lực lượng này thất bại 
nhục nhã. 

Tỉnh Hoà Bình là một thời cơ như vậy. Quân Pháp cho tỉnh ly 
Hoà Bình nằm ở ngoại vi đồng bằng sông Hồng, ngã ba trọng yếu 
nối tổng hành dinh của Việt Minh ở Việt Bắc với miền Trung và 
miền Nam, nguồn cung cấp tân binh và lương thực chính. Hồ Chí 
Minh đã nói với cộng sự của mình: “Ruộng đất là chiến trường”. Các 
đơn vị Pháp chiếm thị xã tháng 11-1951, với sự đồng ý của cố vấn 
Trung Quốc, Việt Minh tấn công mạnh vào các vị trí của Pháp ở 
khu vực này. Chiến sự dồn dập - như nhà sử học Bernard Fall gọi 
là “cối xay thịt” - đã diễn ra sau đó. Quân Pháp đã bị buộc phải bỏ 
vị trí tháng 2-1952, rút quân về đồng bằng. Vào lúc đó, tướng De 
Lattre về Pháp, chết vì ung thư vào tháng 1-1952. Đến thời điểm 
này, cách nhìn lạc quan trong các phần tử thân Pháp ở Đông 
Dương do tính năng động của ông De Lattre đem lại đã biến mất. 
Trận Hoà Bình được coi là thất bại lớn của Pháp. Sứ quán Mỹ ở 
Sài Gòn báo cáo những người quốc gia chủ nghĩa không cộng sẳn 
nản lòng và ngày càng tin rằng đến mùa hè Việt Minh sẽ chiếm Hà 


^ 


Nội. 

Theo lệnh của De Lattre, quân Pháp xây dựng một loạt đồn bốt 
hòng ngăn chặn Việt Minh xâm nhập đồng bằng, những phòng 
tuyến De Lattre cũng không hữu hiệu hơn phòng tuyến Maginot 
của Pháp trong Thế chiến II. Việt Minh bỏ qua các đồn bốt đó hoặc 
tấn công, đánh chiếm từng đồn một. Đến cuối năm 1952, các đơn 
vị Việt Minh đã có thể tự do di chuyển trong vùng quanh Hà Nội, 
tổ chức cách mạng đã được thành lập trong nửa số làng ở vùng 
đồng bằng. Chiến thắng Hoà Bình mở ra triển vọng lớn. 

Mùa Thu năm ấy, các nhà chiến lược Việt Minh mở một mặt 
trận mới ở vùng Tây Bắc xa xôi. Quân Pháp đã chiếm giữ vùng 
rộng lớn núi cao và thung lũng nhỏ hiểm trở từ khi cuộc chiến bắt 
đầu. Vào mùa xuân năm 1952, theo gợi ý của các cố vấn Trung 
Quốc, các nhà chiến lược Việt Minh bắt đầu soạn thảo kế hoạch 
tấn công vào đồn bốt quân Pháp ở vùng này chuẩn bị cho một 
chiến dịch ở Trung và Bắc Lào. Làm như vậy, Việt Minh đã đánh 
lạc hướng lực lượng địch chú ý tới vùng đồng bằng, càng làm cho 
quân địch dễ bị tấn công hơn. Tháng 9-1952, Hồ Chí Minh bí mật 
đi Bắc Kinh tham khảo ý kiến về chiến dịch này. Ông còn đi tiếp 
đến Liên Xô, tham dự Hội nghị lần thứ XIX Đảng cộng sản Liên Xô. 
Vào cuối tháng 9-1952, kế hoạch tấn công căn cứ của Pháp tại 
Nghĩa Lộ được thông qua. Ông Hồ về Việt Nam tháng 12-1952. 

Vào giữa tháng 10-1952, ba sư đoàn của Việt Minh tấn công căn 
cứ của Pháp ở Nghĩa Lộ. Các đơn vị của Pháp rút lui về vị trí đóng 
quân gần đó ở Nà Sản và Lai Châu, bỏ vị trí Sơn La, cách Nghĩa Lộ 
khoảng 40 dặm (65 cây số) về phía tây. Quân Việt Minh chiếm Sơn 
La, tập trung tấn công Nà Sản nhưng không thành công, tổn thất 
hàng ngàn quân. Nhưng thất bại không chiếm được Nà Sản chỉ là 
tạm thời. Vào đầu mùa Xuân năm sau, Việt Minh tập kết, tiến quân 


sang phía bên kia biên giới Lào, chiếm Sầm Nưa, đe doạ kinh đô 
Luang Prabang. Sau khi buộc quân Pháp phải phân tán lực lượng, 
quân Việt Minh trở về Việt Bắc. 

Trong suốt giai đoạn này, Hồ Chí Minh vẫn là người vô hình đối 
với thế giới bên ngoài, một nhân vật huyền bí không được nguồn 
tin đáng tin cậy nào của phương Tây nói đến từ mùa Xuân năm 
1947. Ở Hà Nội, có một số người dựa trên tin là ông ốm liên miên 
trong thời gian sau Thế chiến II, đoán ông đã chết và thậm chí còn 
bị đày ở Trung Quốc vì chống lại sự có mặt ngày càng tăng của 
quân đội nhân dân Trung Hoa. Các nguồn tin tình báo của Pháp 
khẳng định, ông vẫn sống dựa vào bức ảnh của báo Nhân Đạo 
(UHumanité) chụp khoảng tháng 7-1952. Cuối cùng Joseph 
Starobin, nhà báo tờ Daily Worker (Công nhân hàng ngày) đã gặp 
ông tại một địa điểm bí mật ở Việt Bắc tháng 3-1953, đăng bài 
phỏng vấn lên báo của các nước nói tiếng Anh. 

Tuy nhiên, ở vùng giải phóng, Hồ Chí Minh là người ai cũng 
biết đến, ông là nhà chiến lược chiến tranh, người lãnh đạo và cổ 
động viên chính cho sự nghiệp cách mạng. Tháng 2-1952, một tù 
binh Pháp được thả cho biết, người ta thấy ông Hồ ở khắp nơi, ở 
mặt trận, ở trong làng, trên đồng ruộng và trong các cuộc họp cán 
bộ địa phương. Ăn mặc như một nông dân, ông liên tục tiếp cận 
những người theo ông, vui đùa với họ, khuyến khích họ hy sinh tất 
cả vì mục tiêu chung. Mặc dù điều kiện sống ở vùng giải phóng có 
phần tốt hơn những tháng cuối cùng của Thế chiến thứ Hai, nhưng 
quân Pháp vẫn liên tục ném bom và cứ ba đến năm ngày ông Hồ 
phải thay đổi chỗ ở một lần để tránh bị phát hiện và bị bắt. Mặc 
dù đã hơn 60 tuổi, ông vẫn đi bộ 50 cây số mỗi ngày qua những 
đường núi hiểm trở, túi nhỏ đeo sau lưng. Ông dậy sớm tập thể 
dục. Sau khi làm việc, vào buổi chiều ông chơi bóng chuyền hay 
bơi và đọc sách vào ban đêm. 


Theo những tin tức riêng lẻ của những người đào tẩu hay tù 
binh được thả, tỉnh thần trong vùng giải phóng suy giảm, số người 
phàn nàn về điều kiện sống ngày càng tăng. Các nhà lãnh đạo Việt 
Minh buộc phải áp đặt lại chế độ lao động bắt buộc trong những 
vùng thuộc quyền kiểm soát để thực hiện những dự án công cộng. 
Theo chế độ này, người làm việc không được nhận lương ngoài 
một lượng lương thực rất nhỏ đủ ăn. Giới trí thức ngày càng lo sợ 
những buổi học chính trị và tự phê, trong khi thuế thì cao, lao 
động tự nguyện và các trận ném bom không ngừng của quân Pháp 
làm nhân dân mất tỉnh thần. Tuy vậy, hầu hết các quan sát viên 
đều cho rằng đa số cư dân địa phương tiếp tục ủng hộ Việt Minh 
vì đã có những cố gắng giành lại độc lập từ quân Pháp. 

Chiến tranh leo thang, việc huy động quân và cung cấp lương 
thực ngày càng khó khăn hơn. Đến thời điểm này, nguồn nhân lực 
từ nông thôn hầu như đã cạn kiệt và nhiều tổ chức Việt Minh ở 
những thành phố lớn hầu như đã bị phá vỡ, Đẳng buộc phải sử 
dụng các phương pháp mạnh mẽ hơn để bắt lao động và bắt lính ở 
nông thôn. Có nguồn tin không chính thức, một số gia đình nông 
dân phải di chuyển nơi ở sang sống vùng khác để trốn nghĩa vụ. 
Trong những năm đầu của cuộc xung đột, những đóng góp bằng 
thóc của nông dân theo nguyên tắc tự nguyện, sau này chính quyền 
buộc phải đánh thuế nông nghiệp 15% hoa màu thu hoạch được 
hàng năm. 

Một trong những khó khăn để huy động sự giúp đỡ và ủng hộ 
của nhân dân nông thôn là thái độ bàng quan của nhiều nông dân 
đối với cuộc đấu tranh bởi vì họ không thấy được ý nghĩa của cuộc 
đấu tranh này đối với họ. Vào cuối thập niên 1940, đã có những 
biện pháp giảm địa tô, giảm lãi suất tiền vay, chia lại đất của 
những người cộng tác với Pháp cho dân nghèo, nhưng những biện 
pháp này có kết quả rất hạn chế. Do vậy, nhiều địa chủ cảm thấy 


hoàn toàn an tâm khi không chú ý gì đến chỉ thị của Việt Minh 
hoặc tiếp tục ủng hộ quân Pháp trong một số trường hợp thậm chí 
ở ngay trong vùng do cách mạng kiểm soát. 

Đến thời điểm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, đầu năm 
1951, những khó khăn trở nên nghiêm trọng, cần phải có hành 
động và Trung ương Đẳng đã thông qua một số biện pháp sửa đổi 
nhỏ. Nhưng những biện pháp quyết định vẫn không thể có được vì 
Đảng cố thực hiện chiến lược tạo dựng một mặt trận đoàn kết 
rộng rãi nhất có thể được chống kẻ thù chung là đế quốc. Mặc dù 
phương pháp giải quyết này chính là của Hồ Chí Minh, ngay cả 
Trường Chinh trong báo cáo tại Đại hội đã thừa nhận nhiệm vụ 
trọng yếu hiện tại là phản đế. Mặc dù phẩn phong cũng là nhiệm 
vụ rất quan trọng và “phải được thực hiện đồng thời với nhiệm vụ 
phần đế”, ông nói, nhiệm vụ này phải được thực hiện “rừng bước 
một” nhằm duy trì đoàn kết dân tộc trong cuộc đấu tranh chung. 
Do vậy, chính phủ đã không thực hiện chính sách trưng thu và 
phân phối lại toàn bộ đất đai do giai cấp địa chủ sở hữu. Tuy vậy, 
đến năm 1952, một số lãnh đạo có ảnh hưởng của Đảng đã bắt 
đầu lập luận, cần có những biện pháp triệt để hơn nữa để giành 
được sự ủng hộ của người nghèo ở nông thôn. 

Tháng 1-1953, một chỉ thị mới được công bố. Dựa trên kinh 
nghiệm của Trung Quốc trong thời kỳ nội chiến ác liệt nhất, chỉ thị 
này thông báo giảm tô mạnh và trưng thu đất của địa chủ không 
hợp tác tích cực trong kháng chiến. Toà án cải cách ruộng đất gồm 
nông dân quá khích được thành lập ở cấp xã tiến hành điều tra sở 
hữu đất đai trong xã để có thể phân chia lại. Các buổi phê bình 
công khai tương tự như các buổi “ôn nghèo kể khổ” ở Trung Quốc 
đã được tổ chức trong các làng xã giải phóng, khuyến khích người 
nghèo chỉ trích thái độ độc tài của các phần tử giàu có trong cộng 
đồng. Có những tin cho rằng trong một số trường hợp, do cố vấn 


Trung Quốc hối thúc, các nhà hoạt động Việt Minh đã hành quyết 
ngay những người bị buộc tội là phạm ”:ội phẳn dân”. Như tác giả 
Dương Vân Mai Elliott mô tả trong cuốn sách đầy hấp dẫn về 
những điều đã xẩy ra đối với gia đình bà trong cuộc xung đột. Cán 
bộ cải cách ruộng đất bắt giam những địa chủ bị buộc tội đàn áp 
dân nghèo. Và rồi: 

“Họ xử địa chủ tại phiên toà mở tại chỗ, được chuẩn bị cẩn thận 
để những phiên toà này thể hiện ý chí của nhân dân. Khoảng 10 nông 
dân nghèo từng chịu đau khổ nhất, căm thù địa chủ nhất được chọn 
và chuẩn bị sẵn từ trước để tố cáo địa chủ trước toà. Khi nông dân 
lần lượt tố cáo địa chủ ở toà, các nông dân nghèo khác sẽ hô to: “Đả 
đảo địa chủ” để tăng bầu không khí thù địch. Nếu là án tử hình, địa 
chủ sẽ bị hành hình ngay tại chỗ. Nếu là án tù, họ sẽ bị chuyển đi nơi 
khác. Tài sản của địa chủ phạm tội bao gồm đất đai, nhà cửa, trâu bò, 
công cụ bị trưng dụng và phân phối lại cho những nông dân thiếu thốn 
nhất”. 

Các nhà lãnh đạo Đảng hy vọng những biện pháp như vậy sẽ 
làm nông dân nghèo nhất phấn khởi, khuyến khích họ tham gia 
kháng chiến. Ngày 4-6-1953, đài phát thanh của Việt Minh đã 
truyền đi một bức thư, theo đài là của một phụ nữ nông dân gửi 
cho Hồ Chí Minh: 

“Trong thời gian bị Pháp đô hộ, tôi và con tôi không có cơm ăn và 
cũng chẳng có áo mặc. Con của tôi phải đi ở đợ, tôi phải mót khoai, 
đào củ mài để sống qua ngày... Cuối năm 1952, nông dân bắt đầu đấu 
tranh chống địa chủ bất lương, tàn ác... Nhờ có Chủ tịch, chúng tôi 
mới có cuộc sống dễ chịu. Chúng tôi không bao giờ quên ơn này”. 

Với các phần tử quá khích thì những biện pháp này chưa đủ vì 
số nông dân không có ruộng đất ở vùng giải phóng dù đã giảm 
nhưng vẫn ở mức 15% dân số. Tại Hội nghị nông nghiệp toàn quốc 


tháng 11, Trường Chinh đề xuất phải có chính sách cứng rắn hơn, 
đệ trình dự án luật cải cách ruộng đất mới cho phép tịch thu ruộng 
đất và tài sản của toàn bộ giai cấp địa chủ. 

Thái độ của Hồ Chí Minh với dự án luật này chưa bao giờ rõ 
ràng, mặc dù rất có thể ông đã có lý do chống lại chương trình cải 
cách ruộng đất tiến hành quá chặt chẽ đến mức phân hoá các phần 
tử trung dung. Tuy nhiên, nhu cầu về nhân lực của cách mạng cuối 
cùng đã thắng thế. Trong một diễn văn đọc trước Quốc Hội nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vài tuần sau Hội nghị nông nghiệp 
toàn quốc, ông Hồ công nhận, các chính sách trước đó của chính 
phủ chú ý quá nhiều đến quan điểm của giai cấp địa chủ mà không 
chú ý đầy đủ đến mối quan tâm của nông dân. Tháng sau, luật cải 
cách ruộng đất mới quy định thực hiện việc giảm tô và trưng thu 
đất đai của toàn bộ giai cấp địa chủ. Địa chủ được xếp hạng tiến 
bộ về mặt chính trị sẽ được đền bù bằng công trái nhà nước, 
nhưng vẫn phải từ bỏ toàn bộ ruộng đất của mình ngoài phần cần 
thiết để sống. Địa chủ bị buộc tội là cường hào ác bá sẽ bị trừng 
trị. Mục tiêu của luật mới này không những chỉ nhằm giành được 
sự ủng hộ của nông dân mà còn phá bỏ quyền lực của giai cấp địa 
chủ ở nông thôn. Tuy chương trình cải cách ruộng đất quy định 
tiến hành cải huấn cho địa chủ không bị buộc tội là phản dân, trên 
thực tế những quy định này không được các cán bộ đầy tham vọng 
cấp xã chú ý đến. Lần đầu tiên kể từ cuộc nổi dậy Nghệ Tĩnh năm 
1930-1931, Đảng đã quyết định mở cuộc đấu tranh giai cấp ở nông 
thôn. 

Tháng 1-1953, Dwight D. Eisenhower bước vào Nhà Trắng, trở 
thành tổng thống thứ ba mươi tư của Mỹ. Trong khi tranh cử, ông 
đưa ra cương Lĩnh “đẩy lài cộng sản”, lãnh đạo Đảng Cộng hoà chỉ 
trích việc mất Trung Hoa và tình thế tiến thoái lưỡng nam ở Triều 
Tiên, coi đó là di sản của tổng thống Đảng Dân Chủ trước đó. 


Trong diễn văn Liên bang đầu tháng Hai, Eisenhower hầu như 
chẳng đề cập đến Đông Dương, mà chỉ nói cuộc chiến tranh Triều 
Tiên là “một phần của cuộc tấn công có tính toán trước của kẻ địch ở 
Đông Dương và Mã Lai. Một phần của tình hình chiến lược rõ ràng 
bao gồm Đài Loan và lực lượng Quốc dân Đảng đang chiếm giữ tại 
đó”. 

Trong khi hội đàm với thủ tướng Pháp René Mayer tại Nhà 
Trắng cuối tháng 3-1953, tân tổng thống Mỹ cho biết, ông sẵn sàng 
tăng viện trợ cho quân Pháp với điều kiện, nếu quân Pháp chứng 
tỏ ý chí giải quyết vấn đề mạnh bạo hơn trong công cuộc tìm kiếm 
thắng lợi cuối cùng ở Đông Dương. 

Tuy nhiên, Pháp từ lâu đã từ bỏ ý định này. Ngay từ đầu tháng 
12-1949, tướng Carpentier đã cảnh báo tổng thống Vincent Auriol, 
nhiều nhất Pháp cũng chỉ có thể đạt được một giải pháp chính trị. 
Việc quân Pháp rút khỏi vùng biên giới một năm sau đó thể hiện 
sự chấp nhận ngầm quan điểm bi quan của Carpentier. Việc cử 
tướng De Lattre de Tassigny chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương cuối 
năm 1950 đã làm cho mọi người tin quân Pháp có thể thắng cộng 
sản, việc tướng Tassigny về nước và cử tướng Salan thay thế một 
năm sau đã làm cho các tướng lĩnh, các nhà chính trị Pháp chỉ còn 
thấy giải pháp chính trị mà thôi. 

Để nhận viện trợ của Mỹ nhằm cải thiện vị thế của mình trước 
khi có giải pháp thương lượng, quân Pháp cần phải chứng minh họ 
đã có cách giải quyết vấn đề mạnh hơn. Trách nhiệm thuyết phục 
Nhà trắng tăng viện trợ quân sự của Mỹ nay thuộc về chỉ huy mới 
của Pháp là tướng Henri Navarre. Là tổng tham mưu trưởng lực 
lượng NATO của Pháp tại châu Âu, Navarre hoàn toàn không phải 
là người Washington ưa để thay Salan vì ông có tiếng là thận 
trọng, thậm chí không quyết đoán. Sau khi được cử làm chỉ huy 


lực lượng viễn chinh Pháp, Navarre đã cố giảm bớt mối nghi ngờ 
bằng cách đưa ra một chiến lược đầy tham vọng “Kế hoạch 
Navarre”, giành thế chủ động trong chiến trận Đông Dương. 

Việc Mayer tỏ ra có vẻ có lập trường cứng rắn đối với Đông 
Dương lại có kết quả rất hạn chế ở Washington và Washington vẫn 
nghỉ ngờ ý định của Pháp. Đầu tháng 8-1953, một bài báo của tạp 
chí Đời Sống chỉ trích mạnh mẽ những nỗ lực của Pháp ở Đông 
Dương và khẳng định, Pháp “đã thua”. Tuy vậy, chính quyền mới ở 
Washington không có mấy lựa chọn nữa. Tham mưu trưởng Liên 
quân đã đồng ý với Kế hoạch Navarre. Tháng 9-1953, chính quyền 
Eisenhower ký hiệp ước mới tăng viện trợ của Mỹ cho lực lượng 
viễn chinh Pháp. Tuy vậy, Paris đánh giá tình hình không khả 
quan. René Pleven, Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp, cảnh báo, kế 
hoạch Navarre không thực tế và tháng 7-1953 sứ quán Mỹ tại Paris 
cho biết chính phủ Pháp đã không chấp nhận đề nghị của tướng 
Navarre chuyển từ châu Âu sang thêm 12 tiểu đoàn. Sự ủng hộ của 
dân chúng đối với cuộc chiến tranh giảm sút nhanh chóng và khi 
tin tức về hiệp định viện trợ được thông báo tại Paris ngày 
29-9-1953, những người chỉ trích cuộc chiến tranh lại nói rằng 
máu của người Pháp đang được đổi lấy đô-la Mỹ. 

Kế hoạch Navarre dự kiến sẽ phát huy tác dụng vào mùa Xuân 
và mùa Hè năm 1954. Trong thời gian này, quân Pháp sẽ thực hiện 
chính sách phòng ngự, đồng thời củng cố các vị trí ở đồng bằng 
sông Hồng và các khu vực trọng yếu khác ở Việt Nam. Một trong 
những khu vực trọng yếu này là ở vùng Tây Bắc xa xăm, khu vực 
bị các đơn vị Việt Minh chiếm giữ từ mùa Thu năm 1952 làm bàn 
đạp tấn công Lào. Tháng 11-1953 theo lệnh của Paris phải bảo vệ 
thủ đô Luang Prabang của Lào khỏi sự đe doạ của địch, Navarre 
quyết định chiếm giữ cứ điểm Điện Biên, một huyện ly nhỏ trong 
thung lũng núi xa xăm gần biên giới với Lào, coi đó là cách làm 


gián đoạn liên kết giữa Trung và Bắc Lào của Việt Minh. Huyện ly 
này trước đây đã bị Việt Minh chiếm giữ trong chiến dịch Tây Bắc. 
Giờ đây, quân Pháp nhảy dù xuống chiếm lại. 

Trong khi tướng Navarre cố thực hiện giai đoạn đầu chiến lược 
của mình, các nhà chiến lược Việt Minh cũng vạch ra kế hoạch tác 
chiến cho chiến dịch năm 1953. Tại một cuộc họp Trung ương đầu 
năm, các nhà hoạch định chính sách của Đẳng đã quyết định tránh 
đối đầu công khai với lực lượng thù địch trong tương lai gần đồng 
thời tìm điểm yếu trong lá chắn của địch, đặc biệt là ở Lào, 
Campuchia và vùng Tây Bắc. Chiến lược này không thay đổi trong 
cả năm, ngay cả khi Navarre đã quyết định một cách rõ ràng, phải 
tập trung lực lượng ở đồng bằng sông Hồng để ngăn chặn mối đe 
doạ của Việt Minh đối với vùng phụ cận Hà Nội. Võ Nguyên Giáp 
đề xuất tiến hành chiến dịch lớn ở đồng bằng với mục tiêu cuối 
cùng đánh chiếm Hà Nội và Hải Phòng, nhưng cố vấn Trung Quốc 
lại muốn có chiến lược thận trọng hơn tập trung vào vùng núi Tây 
Bắc. Hồ Chí Minh ủng hộ ý kiến của các cố vấn Trung Quốc và Bộ 
Chính trị đã chấp thuận ý kiến này vào tháng 9-1953. Kế hoạch 
này dự kiến sẽ được khẳng định tại một cuộc họp của Quân uỷ 
Trung ương tháng 11-1953. 

Tin quân Pháp chiếm đóng Điện Biên Phủ đến tổng hành dinh 
của Việt Minh trong lúc các nhà chỉ huy quân sự đang chuẩn bị 
trình Quân uỷ Trung ương kế hoạch tấn công Pháp ở Lai Châu, vị 
trí quân sự biệt lập cách Điện Biên Phủ 80 cây số về phía bắc. 
Theo các nhà lãnh đạo Việt Minh, nếu Việt Minh chiếm lại căn cứ 
này thì sẽ tác động tới tỉnh thần quân Pháp và chuẩn bị cho những 
bước tiếp theo trong những năm tới. Khu vực này cũng có những 
lợi thế chiến lược. Cách Hà Nội hơn 400 cây số, quân Pháp sẽ gặp 
nhiều khó khăn trong việc hậu cần và tăng viện cho Điện Biên Phủ. 


Mặt khác, đánh Điện Biên Phủ sẽ là lần đầu tiên Việt Minh chủ 
động tấn công trực diện một căn cứ được lực lượng Pháp bảo vệ 
vững chắc. Tuy vậy, Điện Biên Phủ nằm ở thung lũng, gần biên 
giới với Trung Quốc và tổng hành dinh Việt Minh ở Việt Bắc cho 
phép Việt Minh dễ dàng chuyển khối lượng lớn vật dụng từ Trung 
Quốc. Sau khi tính toán kỹ lưỡng các khả năng, được cố vấn Trung 
Quốc và cấp trên ở Bắc Kinh khuyến khích, ngày 6-12-1953, lãnh 
đạo Đảng quyết định tập trung nỗ lực trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ năm 1954. Trong năm đó, lãnh đạo Đảng bắt đầu bí mật 
chuyển ba sư đoàn chủ lực mới được thành lập ở vùng núi quanh 
Điện Biên Phủ trong khi các đơn vị khác tiến vào Bắc Lào để đánh 
lạc hướng, buộc quân Pháp phải dàn trải lực lượng của mình. 

Tại sao các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại đột nhiên quyết định 
kêu gọi khẩn thiết đồng minh Việt Minh tham gia vào cuộc đụng 
đầu lớn với quân Pháp? Nghĩ cho cùng quyết định tấn công Điện 
Biên Phủ sẽ buộc Trung Quốc phải tăng viện trợ cả về chất lẫn số 
lượng. Điểm mấu chốt dẫn đến thành công sẽ là khả năng pháo 
cao xạ của Việt Minh có thể làm yếu đi hoặc ngăn được quân Pháp 
tiếp viện và cung ứng cho khu vực này khi chiến sự leo thang. Mặc 
dù Bắc Kinh đã viện trợ cho Việt Minh trong cuộc chiến suốt ba 
năm, thấy được điểm lợi là vừa hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của 
Trung Quốc và bảo vệ biên giới phía nam chống lại sự kiểm soát 
của đế quốc, trong những tháng đó các nhà lãnh đạo Trung Quốc 
đã bắt đầu suy nghĩ. Tháng 7-1953, ngừng bắn đã có hiệu lực ở 
bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc đã trả giá cao cho hành động can 
thiệp của Quân Giải Phóng Nhân Dân và đã có dấu hiệu chứng tỏ 
các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã quyết định tìm cách cải thiện 
quan hệ với phương Tây để giảm bớt nguy cơ xung đột trong 
tương lai, tạo điều kiện cho chính phủ chuyển những nguồn lực 
hiếm hoi cho kế hoạch 5 năm tới. Trong môi trường mới, cách 


nhìn nhận ngày tận thế của Mao Trạch Đông về chiến tranh với đế 
quốc tất yếu ở châu Á đã mất đi sức mạnh. Trong một cuộc phồng 
vấn ngày 24-8-1953, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại Giao Chu 
Ân Lai tuyên bố “các vấn đề khác” có thể được bàn đến tại Hội 
nghị hoà bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Triều Tiên. Tháng 
12-1953, ông thảo luận với các thành viên của một phái đoàn Ấn 
Độ về ý tưởng có một thoả thuận chung dựa trên những điều mà 
sau này trở thành “năm nguyên tắc chung sống hoà bình” giữa các 
quốc gia. Washington đã đáp lại một cách tế nhị khi Bộ trưởng 
Ngoại Giao Dullet, trong một diễn văn cho đội quân lê dương Mỹ 
đầu tháng 9-1953, đã gián tiếp nói “Hoà Kỳ sẵn sàng xem xét một 
thoả thuận đàm phán để chấm dứt xung đột ở Đông Dương”. 

Moscow cũng ngày càng quan tâm nhiều tới việc chấm dứt xung 
đột ở Đông Dương. Tân Thủ tướng Liên Xô, ông Georgy Malenkov, 
đã trở thành nhân vật trên chính trường sau khi Iosiff Stalin chết 
tháng 3-1953. Ông có lý do phải có quan hệ tốt với phương Tây, kể 
cả việc phải giảm bớt ngân sách quốc phòng đã phình to để tập 
trung nguồn vốn hiếm hoi vào các dự án kinh tế. Cuối tháng 
9-1953, Liên Xô đề nghị họp hội nghị năm nước lớn nhằm giảm 
bớt tình hình căng thẳng quốc tế. Một vài ngày sau, Trung Quốc 
cũng làm như vậy. 

Quân Pháp chiếm Điện Biên Phủ đúng lúc các nhà lãnh đạo 
Trung Quốc (giống các nhà lãnh đạo Liên Xô) quyết định mở cuộc 
tấn công hoà bình nhằm đưa lại giải pháp đàm phán ở Đông 
Dương. Thắng lợi của Việt Minh ở Điện Biên Phủ có thể sẽ làm 
tình hình trong khu vực căng thẳng thêm khiến Mỹ can thiệp trực 
tiếp. Mặt khác, điều này có thể làm tăng thêm phong trào chống 
chiến tranh ở Pháp và tạo điều kiện cho một hiệp định hoà bình có 
lợi cho Việt Minh và Trung Quốc. Với Bắc Kinh, họ sẵn sàng chấp 
nhận canh bạc rủi ro này. 


Trong khi Hồ Chí Minh và các cộng sự của ông chắc hẳn đã biết 
ơn Trung Quốc vì đã tăng cường giúp đỡ chiến dịch Tây Bắc, trước 
một loạt biểu hiện mong muốn có đàm phán hoà bình của các 
nước trên thế giới. Tổng hành dinh Việt Minh chắc có phẩn ứng 
thận trọng. Trong những tháng đầu của cuộc chiến khi Việt Minh 
rõ ràng yếu hơn kẻ thù, ông Hồ bằng mọi cách cố gắng đạt được 
một giải pháp thoả hiệp. Điều kiện trên mặt trận ngày càng được 
cải thiện và Pháp rõ ràng không còn tìm kiếm một thắng lợi hoàn 
toàn thì rất có thể các nhà lãnh đạo Việt Minh cũng không mặn mà 
gì nữa với một thoả hiệp. Trong khi nói chuyện với ông Léo 
Figueres của Đảng cộng sản Pháp tháng 3-1950, ông Hồ nhãn 
mạnh, tuy vẫn muốn có một giải pháp thông qua thương lượng 
nhưng các nhà lãnh đạo Đẳng không muốn có thoả hiệp lớn. Ngay 
cả Trường Chinh còn có thái độ thù địch hơn. Trong diễn văn kỷ 
niệm sáu năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
tháng 9-1951, Trường Chinh cảnh báo, Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà sẽ không bị dụ dỗ vào bàn đàm phán và nhất mực cho rằng 
cần phải “xoá bỗ mọi äo tưởng của những kẻ cơ hội về đàm phán 
hoà bình với kẻ thù”. Khi Paris có những bước thăm dò về một giải 
pháp thoả hiệp cuối năm 1952, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã 
không để ý tới. Đến tháng 9-1953, Thông Tấn Xã Liên Xô (TASS) 
đưa tin, trong diễn văn kỷ niệm lần thứ tám ngày thành lập nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Hồ Chí Minh đã tuyên bố, chỉ có 
thắng lợi trên chiến trường mới đem lại hoà bình. 

Tuy nhiên, vài tuần sau các nhà lãnh đạo đẳng Việt Nam quyết 
định theo đề nghị của Moscow và Bắc Kinh, tìm một giải pháp 
chính trị. Trong một bài phỏng vấn ngày 20-10-1953 với nhà báo 
tờ Tin Nhanh (Expressen) của Thuy Điển, ông Hồ tuyên bố, chính 
phủ sẵn sàng tham dự hội nghị quốc tế nhằm tìm giải pháp hoà 
bình cho Đông Dương. Ông Hồ nói “Nếu chính phủ Pháp mong muốn 


đình chiến và giải quyết vấn đề Việt Nam thông qua thương lượng, 
nhân dân và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẵn sàng xem xét 
đề nghị của Pháp”. Cuộc phỏng vấn này được báo chí thế giới đưa 
tin nhiều lần. Ít lâu sau, Bắc Kinh công khai bày tổ sự đồng ý trong 
một xã luận của báo Nhân Dân Nhật Báo. Theo một nguồn ngoại 
giao Mỹ ở Sài Gòn, đề nghị tiến hành đàm phán hoà bình của ông 
Hồ đã gây ra một sự “khó hiểu, kinh ngạc và sợ hãi” trong những 
người Việt không cộng sản ở Sài Gòn. 

Là người có đầu óc thực tế, Hồ Chí Minh biết một giải pháp 
thông qua thương lượng là một khả năng tiến tới chấm dứt chiến 
tranh. Tháng 7-1953, việc Mỹ quyết định tìm cách chấm dứt xung 
đột ở Triều Tiên là dấu hiệu an ủi cho thấy, đế quốc sẵn sàng 
nhượng bộ khi gặp phải khó khăn, tin tức này đã làm Việt Minh hy 
vọng Đông Dương có thể có một kết cục tương tự. Nhưng trong 
một bài diễn văn đọc trước một nhóm trí thức ở Việt Bắc sau đó 
vài tuần, ông Hồ lại cảnh báo, không nên có ảo tưởng là hoà bình 
sẽ đến một cách dễ dàng. Cũng như người Mỹ, người Pháp không 
sẵn sàng có nhượng bộ lớn trên bàn đàm phán trừ khi thua trên 
chiến trường. Ông cảnh báo, quân địch “đang bẫy chúng ta bằng 
mồi, nếu chúng ta vội vã như đàn cá và quên phải cảnh giác để tự vệ, 
sẽ bị chúng đánh bại”. Do vậy, điều quan trọng là phải cảnh giác và 
tiếp tục chiến đấu, ngay cả khi Mỹ quyết định tham gia xung đột. 

Trong tình hình như vậy, ngay cả khi tổ ý sẵn sàng tham gia hoà 
đàm, ông Hồ chắc phải có chút nghi ngờ vì điều kiện cho thắng lợi 
chưa hoàn toàn chín muôồi như ông đã nêu với cộng sự trong cuộc 
gặp tháng 11-1953. Đồng thời, thái độ của Liên Xô và Trung Quốc 
là đáng lo ngại. Liên Xô Ủng hộ cầm chừng cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc của Việt Nam, do vậy không hy vọng gì nhiều từ 
Moscow. Nhưng sự ủng hộ vững chắc của Cộng Hoà Nhân Dân 
Trung Hoa là một phần trọng yếu trong chiến lược của Việt Minh, 


do vậy bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ Bắc Kinh sẵn sàng thoả hiệp 
vấn đề này vì lợi ích dân tộc của họ chắc sẽ làm ông Hồ và cộng 
sự của ông ở Việt Bắc càng lo lắng hơn. 

Mặt khác, Hồ Chí Minh biết, Việt Minh không thể tiếp tục chiến 
đấu lâu dài nếu không có sự hỗ trợ hoàn toàn của Trung Quốc. Đây 
không phải là lần đầu ông Hồ chấp nhận phải nhượng bộ để tiếp 
tục chiến đấu. Về phần mình, Moscow và Bắc Kinh hầu như chẳng 
cần sự đồng ý của Hà Nội để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của 
mình. Tại một Hội nghị tổ chức đầu năm 1954 ở Berlin, đại biểu 
các nước lớn thoả thuận, một hội nghị quốc tế khác sẽ được tổ 
chức tại Geneva tháng 4 để thảo luận các vấn đề liên quan đến hoà 
bình thế giới. Tuy chính quyền Eisenhower khó chịu, Đông Dương 
và tình hình ở Triều Tiên đều nằm trong đề mục thảo luận. Tháng 
3-1953, một phái đoàn Việt Nam đến Bắc Kinh tham khảo ý kiến 
các quan chức Trung Quốc và xây dựng một chiến lược chung tại 
Geneva. Ít lâu sau, một phái đoàn Việt Nam do Hồ Chí Minh dẫn 
đầu đi Bắc Kinh và Moscow để hoạch định chiến lược đàm phán 
chung với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Liên Xô. Dựa trên kinh 
nghiệm đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Triều Tiên, 
Trung Quốc và Liên Xô khuyên Việt Nam phải “thực tế” tại Hội 
nghị Geneva. 

Hai ngày sau khi Hội nghị Geneva được công bố triệu tập, 
nguồn tin tình báo Pháp cho hay đơn vị Việt Minh ở Thượng Lào 
đã chuyển quân theo hướng đông về Điện Biên Phủ. Mặc dù hoạt 
động của Việt Minh còn được tiến hành ở nhiều nơi khác như Bắc 
Bộ, Tây Nguyên, Lào và hành lang Hà Nội - Hải Phòng vào đầu 
tháng Ba, tài liệu do Pháp bắt được cho thấy rằng Việt Minh đang 
chuẩn bị tấn công lớn ở vùng Tây Bắc. Cuộc tấn công này sẽ phối 
hợp với cuộc đàm phán sắp tới tại Geneva. Có thêm những dẫu 
hiệu chứng tỏ viện trợ quân sự của Trung Quốc cho Việt Minh đã 


tăng nhiều, làm tăng thêm khả năng Việt Minh thắng trận. 

Lần này, nguồn tin tình báo của Pháp đã đúng. Bắt đầu từ tháng 
12-1953, các đơn vị Việt Minh đã dần tập trung ở vùng núi bao 
quanh căn cứ của Pháp tại Điện Biên Phủ, trong khi hàng ngàn dân 
công được huy động để chuyển đạn dược và pháo cao xạ từ biên 
giới Trung Quốc đến khu vực này. Một người tham gia chiến dịch 
đã kể lại cho nhà báo Mỹ: 

“Chúng tôi phải vượt núi, băng rừng, ban đêm hành quân còn ban 
ngày ngủ để tránh bom của kẻ thù. Có lúc chung tôi ngủ hầm, có lúc 
chúng tôi ngủ ngay cạnh đường. Mỗi chúng tôi đeo súng, đạn và ba - 
lô. Chúng tôi có chăn, màn và một bộ quần áo. Mỗi người đều có đủ 
gạo ăn một tuần và được nhận thêm tại các tạm dọc đường. Chúng 
tôi ăn rau và măng lấy trong rừng, thỉnh thoảng dân làng lại cho chúng 
tôi thịt. Tôi đã tham gia Việt Minh chín năm rồi nên quen như vậy”. 

Để mang lại điều thuận lợi cần thiết trên chiến trường nhằm 
đạt được một giải pháp hoà bình tại bàn hội nghị, trong vài tháng 
liền Trung Quốc tăng viện trợ quân sự. Theo một nguồn tin của 
Trung Quốc, hơn 200 xe tải, 10.000 thùng dầu, hơn 100 pháo, 
60.000 đạn cao xạ, 3.000 súng và khoảng 1.700 tấn gạo đã được 
chuyển cho quân đội Việt Nam đang bao vây Điện Biên Phủ. Để 
khuyến khích cố vấn Trung Quốc ở Việt Nam cố đạt được thắng 
lợi quân sự, Chu Ân Lai gửi thông điệp sau: “Nhằm giành thắng lợi 
trong lĩnh vực ngoại giao, chúng ta có thể cần phải tính đến việc giành 
thắng lợi mạnh ở Việt Nam trước khi đình chiến ở Triều Tiên”. Hồ 
Chí Minh hiểu rõ điều này. Trong một bức thư gửi ông Giáp tháng 
12-1953, ông viết: “Chiến dịch này rất quan trọng, không chỉ về mặt 
quân sự mà còn về mặt chính trị, không chỉ vì lý do trong nước mà còn 
vì lý do quốc tế nữa. Do vậy, toàn thể nhân dân, toàn thể lực lượng 
vũ trang và toàn thể Đẳng ta phải đoàn kết để thực hiện việc này”. 


Với ông Hồ và các cộng sự, vấn đề không còn liệu có tấn công 
cứ điểm quân Pháp hay không mà làm thế nào tấn công được. Ông 
Võ Nguyên Giáp vốn thận trọng ủng hộ kế hoạch làm suy yếu quân 
địch, sử dụng pháo binh bắn phá sân bay nhỏ ở thung lũng Điện 
Biên Phủ và cắt đường tiếp tế của quân Pháp. Quân Việt Minh sau 
đó có thể dần dần vô hiệu hoá hoả lực của quân Pháp, chiếm từng 
cứ điểm bên ngoài căn cứ. Theo các nguồn tin Việt Nam, tướng Vi 
Quốc Thanh, cố vẫn cao cấp của Trung Quốc, đã ủng hộ cách giải 
quyết khác, tiến hành cuộc tấn công thần tốc dựa trên chiến thuật 
“biển người” đã được các đơn vị giải phóng sử dụng rất có hiệu 
quả chống lại quân của Liên Hợp Quốc tại Triều Tiên. 

Cuộc tấn công đầu tiên của Việt Minh vào Điện Biên Phủ bắt 
đầu vào giữa tháng 1-1954. Việt Minh tập trung 33 tiểu đoàn chính 
quy bao gồm 50.000 quân ở vùng núi quanh cứ điểm. Số quân này 
đối chọi với kẻ địch gồm 16.000 quân. Ngoài lực lượng chính quy, 
Việt Minh có hơn 55.000 quân hỗ trợ và khoảng 100.000 dân công. 
Nhiều dân công là phụ nữ ở các tỉnh miền trung đã phải đi qua 
khu vực địch chiếm ở đồng bằng sông Hồng để đến được khu tập 
kết dọc biên giới Trung Quốc. “Đội quân tóc dài” này mang vác 
pháo và phương tiện chiến tranh khác đi hàng trăm dặm đường địa 
hình khó khăn đến khu vực căn cứ. Mỗi dân công chuyển trung 
bình 15 cân hàng qua 16 cây số đường rừng mỗi đêm. Tuy hầu hết 
hàng cung cấp là xăng dầu và đạn dược, nhưng cũng còn có những 
khẩu pháo lớn của Liên Xô được chuyển từng bộ phận từ biên giới 
Trung Quốc ở Lạng Sơn, cách hơn 400 cây số. 

Trong giai đoạn đầu, những người tấn công đã theo lời khuyên 
của Trung Quốc sử dụng chiến thuật “biển người”, nhưng tổn thất 
nặng nề đến mức cuối tháng 1-1954, Bộ Tư lệnh Việt Nam (theo 
yêu cầu khẩn thiết của Bắc Kinh) đánh giá lại tình hình và quyết 
định chuyển sang cách đánh thận trọng hơn. Trong vài tuần sau đó, 


quân Việt Minh đào mấy trăm cây số giao thông hào để tiến vào hệ 
thống phòng thủ bên ngoài của Pháp mà không bị hoả lực của 
Pháp khống chế. Đồng thời quân Việt Minh cũng đào một loạt giao 
thông hào quanh cứ điểm đã bao vây. Pháo được dân công chuyển 
từ biên giới Trung Quốc từng phần đến, lắp ráp lại tại chỗ, đặt bên 
trong đường hầm. Pháo có thể cơ động nhanh giữa các địa điểm 
khác nhau, ngăn không cho quân Pháp từ cứ điểm phát hiện chính 
xác điểm bắn. 

Lúc đầu, hàng tiếp tế và quân tiếp cận đến bằng đường không, 
nhưng rồi sân bay bên ngoài căn cứ không thể sử dụng được nữa 
vì bị pháo bắn phá rất ác liệt. Máy bay hạ cánh để dỡ đồ tiếp tế 
hầu như bị pháo của Việt Minh từ các vùng núi bao quanh cứ điểm 
bắn phá. Ít lâu sau, phi công Pháp buộc phải bay vội qua thung 
lũng, thả dù tiếp tế và tiếp viện. Cuối cùng hoả lực của Việt Minh 
mạnh đến mức quân tiếp viện nhảy dù xuống thường chết trước 
khi xuống được đến đất. 

Tình hình càng nguy hiểm, quân Pháp càng khẩn thiết cầu cứu 
viện trợ của Mỹ. Vào giữa tháng 3-1954, Paris cử tướng Paul Ely 
đến Washington yêu cầu Mỹ tiến hành không kích để giảm căng 
thẳng cho cứ điểm của Pháp và bảo vệ cho cứ điểm này khỏi nguy 
cơ sụp đổ. Đề nghị này được đô đốc Arthur Radfor, Chủ tịch Tham 
mưu trưởng liên quân và Phó tổng thống Nixon ủng hộ. Trong một 
cuộc nói chuyện với đại sứ Pháp Henri Bonnet ngày 28 tháng 4, 
Nixon tuyên bố “hoàn toàn nhất trí với quan điểm của đô đốc Arthur 
Radƒor và ủng hộ máy bay Mỹ can thiệp ồ ạt để cứu Điện Biên Phủ”. 
Nhưng tổng thống Eisenhower, do ý nguyện tham gia cuộc chiến 
trên bộ ở châu Á của ông đã giảm vì kết cục không dứt khoát hành 
động can thiệp tại bán đảo Triều Tiên, lại chần chừ không muốn 
đưa quân vào Đông Dương nếu không bảo đảm cuộc chiến đấu sẽ 
được thực hiện trên cơ sở đa phương, với điều kiện Pháp phải hứa 


sẽ trao quyền độc lập hoàn toàn cho ba nước Đông Dương. Trong 
chuyến đi London, Paris, Ngoại trưởng Mỹ Dullet phát hiện, cả Anh 
lẫn Pháp đều không đồng ý với điều kiện của Mỹ. Eisenhower sau 
đó đã không chấp nhận yêu cầu của Pháp cung cấp yểm trợ bằng 
máy bay tuy vẫn thăm dò khả năng Mỹ can thiệp. Eisenhower cũng 
chần chừ không muốn có một giải pháp thoả đáng trên bàn hội 
nghị hoà bình. 

Đầu tháng 5-1954, Việt Minh thâm nhập vào tuyến phòng thủ 
bên ngoài của cứ điểm Điện Biên Phủ và bắt đầu nã pháo vào các 
cứ điểm bên trong. Theo nguồn tin của Trung Quốc, cuối cùng lòng 
tin của các nhà hoạch định kế hoạch chiến tranh của Việt Minh bị 
nao núng vì tổn thất quá lớn và mối đe doạ can thiệp của Mỹ. Với 
sự cổ vũ mạnh mẽ của Bắc Kinh, Việt Minh cuối cùng quyết định 
tấn công toàn bộ cứ điểm giành thắng lợi. Cuộc tấn công diễn ra 
ngày 6-5-1954. Võ Nguyên Giáp đã miêu tả một cách ngắn gọn: “bộ 
đội ta tấn công từ mọi phía, chiếm sở chỉ huy của địch và bắt sống 
toàn bộ Bộ tham mưu”. Quân Pháp thất bại hoàn toàn. Hơn 1.500 
quân lính Pháp bị chết, 4.000 bị thương, số còn lại bị bắt làm tù 
binh hay mất tích. Khoảng 70 quân Pháp trốn thoát trở về phòng 
tuyến của mình. Tổn thất của Việt Minh lớn hơn nhiều, 25.000 bị 
thương vong, trong đó có 10.000 chết. 

Ngày 8-5-1954, một ngày sau khi quân Pháp đầu hàng tại Điện 
Biên Phủ, đàm phán hoà bình để giải quyết cuộc xung đột Đông 
Dương bắt đầu như đã định tại Geneva. Tham dự hội nghị có đoàn 
đại biểu của Pháp, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Anh, Liên Xô, 
Trung Quốc và Mỹ cũng như đại diện chính phủ Bảo Đại, đại diện 
của chính phủ hoàng gia Campuchia và Lào, bấy giờ gọi là nước 
liên hiệp. Các nhà lãnh đạo Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, thể hiện 
cảnh báo trước đây của Hồ Chí Minh, thắng lợi sẽ không dễ dàng, 
đến Hội nghị với thái độ thận trọng. Tuy nhiên họ cảm thấy đây là 


cơ hội sẽ có những bước tiến quan trọng trong cuộc đấu tranh 
thống nhất đất nước. 

Tại phiên khai mạc Hội nghị, phái đoàn Pháp nêu điều kiện cho 
một giải pháp, kêu gọi cả hai bên tập kết quân dưới sự giám sát 
của Uỷ ban Kiểm soát quốc tế. Ông Phạm Văn Đồng, đứng đầu 
đoàn đàm phán của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (cũng như tại Hội 
nghị Fontainebleau năm 1946) chấp nhận đề nghị của Pháp cần có 
ngừng bắn trước khi có giải pháp về các vấn đề chính trị, nhưng 
trong tất cả các lĩnh vực khác, điều kiện (do Bộ Chính trị soạn 
thảo) của ông khác hẳn với đề nghị của Pháp. Ông đòi quốc tế 
công nhận chủ quyền và độc lập hoàn toàn của ba nước Đông 
Dương, rút hết quân đội nước ngoài, tổ chức tuyển cử tự do dưới 
sự giám sát của chính quyền địa phương. Ngoài ra, ông còn yêu 
cầu đại diện của phong trào cách mạng Lào và Campuchia (Pathet 
Lào và Khmer Đỏ) được dự Hội nghị với tư cách đại diện của nhân 
dân hai nước này. Ông Đồng đã đồng ý xem xét khả năng gia nhập 
Liên hiệp Pháp dựa trên cơ sở tự nguyện, công nhận quyền lợi 
kinh tế và văn hoá của Pháp tại ba nước Đông Dương. 

Paris không còn khả năng mặc cả được gì. Các nguồn tin tình 
báo Pháp công khai dự đoán Hà Nội có thể thất thủ nếu Việt Minh 
tấn công mạnh. Washington cũng có quan điểm bỉ quan như vậy. 
Tại một buổi thông báo tình hình của Hội nghị an ninh quốc gia 
ngày 8-5-1954, giám đốc CIA Allen Dullet dự kiến, với 5.000 chiếc 
xe tải, quân Việt Minh có thể di chuyển dễ dàng từ Điện Biên Phủ 
đến đồng bằng Bắc Bộ trong vòng từ hai đến ba tuần. Mặc dù lực 
lượng vũ trang của Pháp ở đồng bằng là 200.000 quân so với 
76.000 quân chủ lực của Việt Minh, hầu hết quân Pháp tỉnh thần 
suy sụp và nằm bẹp trong đồn xung quanh toàn là dân cư thù địch 
hoặc không ủng hộ. Còn quân đội quốc gia Việt Nam do chính phủ 
Bảo Đại thành lập sau khi ký Hiệp ước Elysée, như tướng Navarre 


gọi họ là “lũ ô hợp”. 

Tuy nhiên, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gặp khó khăn nghiêm 
trọng tại Hội nghị. Mặc dù đại diện Việt Minh đã gặp đại diện của 
Trung Quốc và Liên Xô trước Hội nghị để soạn thảo chiến lược 
đàm phán chung, điều rõ ràng cả Moscow và Bắc Kinh đều không 
muốn ủng hộ Việt Minh tiếp tục cuộc chiến, họ cũng chẳng sẵn 
sàng đáp ứng hoàn toàn mọi yêu cầu của Việt Minh. Cả hai đều 
chú ý đến lợi ích an ninh của chính họ tại Geneva và đều mong 
tránh phải đụng đầu với Mỹ. Sau khi các cuộc tranh cãi ban đầu 
lắng đi, rõ ràng cả Ngoại trưởng Liên Xô, ông Vycheslav Molotov 
và trưởng phái đoàn Trung Quốc tại hội nghị, ông Chu Ân Lai đều 
mong có thoả hiệp dựa trên việc chia cắt Việt Nam thành hai khu 
vực tập kết. Một do Việt Minh chiếm giữ và một do chính phủ Bảo 
Đại và những người ủng hộ chính phủ này chiếm giữ. Hơn nữa, 
sau thời gian đầu ủng hộ quan điểm của Việt Minh về Campuchia 
và Lào, Ngoại trưởng Chu Ân Lai nói rõ với Phạm Văn Đồng, Trung 
Quốc không ủng hộ yêu cầu của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đòi 
Pathet Lào và Khmer Đỏ tham gia Hội nghị như là đại diện chân 
chính của nhân dân Lào và Campuchia. Chu Ân Lai còn cảnh báo 
vấn đề này sẽ gây nguy cơ đối với quá trình đạt đến giải pháp và 
dẫn đến can thiệp trực tiếp của Mỹ vào cuộc chiến. Ông tin, tốt 
hơn là chấp nhận trung lập hoá hai quốc gia này với chính phủ 
hoàng gia hiện hành. Để khuyến khích Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
chấp nhận, ông Chu Ân Lai đồng ý kiên quyết lập trường phải cho 
lực lượng Pathet Lào có một khu vực tập kết sau khi xung đột kết 
thúc. Rõ ràng Phạm Văn Đồng đã phải đồng ý một cách miễn 
cưỡng. 

Nhiều năm sau các nguồn chính thức của Việt Nam lại cho cách 
Chu Ân Lai cư xử tại Hội nghị Geneva là do Trung Quốc muốn kéo 
Lào và Campuchia vào khu vực ảnh hưởng của mình. Mặc dù hầu 


như không có bằng chứng gì chứng tỏ điều này là đúng, rất có thể 
Bắc Kinh đã coi hai nước này có tầm quan trọng thiết yếu đối với 
an ninh của mình ở khu vực và do vậy không muốn có một Liên 
bang Đông Dương. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, lý do chính ngăn 
không cho đàm phán hoà bình sụp đổ loại bỏ khả năng Mỹ thiết 
lập căn cứ ở hai nước. Chắc chắn vì những lý do này mà ông Chu 
Ân Lai đã khẩn thiết kêu gọi ông Đồng chấp nhận thoả hiệp, một 
quan điểm mà phái đoàn Liên Xô ủng hộ mạnh mẽ. 

Giải quyết xong vấn đề Lào và Campuchia, Hội nghị tạm nghỉ. 
Trong khi đó đoàn đại biểu Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
bắt đầu chú ý đến chỉ tiết của giải pháp ở Việt Nam. Trong hội 
đàm riêng về quân sự với Pháp, đại biểu Việt Minh nói rõ, họ 
muốn có một khu vực lãnh thổ liền kề nhau làm khu vực tập kết 
quân và những người theo họ bao gồm đồng bằng sông Hồng, kể 
cả Hà Nội và Hải Phòng. (Một nhà đàm phán cao cấp của Việt 
Minh nói: “Chúng tôi phải được Hà Nội, chúng tôi phải có đường 
thoát”). Quân Pháp không muốn mất Hà Nội, nhưng lại nói một 
cách gián tiếp, họ muốn được rảnh tay ở phía nam, ít nhất là một 
khu vực riêng ở phía bắc để chuyển quân và dân ra khỏi vùng 
đồng bằng sông Hồng. 

Do vậy, cuộc tranh luận tập trung vào đường phân chia hai khu 
vực tập kết và việc thực hiện những thảo thuận chung. Lúc đầu, 
ông Phạm Văn Đồng đòi đường phân chia phải ở vĩ tuyến 13 trong 
khi Pháp muốn đường này ở ngay phía nam đồng bằng sông Hồng 
ở miền Bắc. Để giám sát Hiệp định, đại biểu của Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà muốn trong nước giám sát nhưng Pháp (với sự hỗ trợ 
của Mỹ) yêu cầu phải thành lập Uỷ ban Giám sát Quốc tế dưới sự 
bảo trợ của Liên Hợp Quốc. 


Trong khi hai phái đoàn Pháp và Việt Nam tranh cãi về chỉ tiết, 


Chu Ân Lai về Bắc Kinh tham khảo ý kiến của Mao Trạch Đông và 
các nhà lãnh đạo chính phủ khác. Trên đường về, dừng chân tại 
Ấn Độ, ông yêu cầu Thủ tướng Jawaharlal Nehru ủng hộ lập 
trường của Trung Quốc tại bàn Hội nghị. Để giảm bớt lo lắng của 
Nehru về khả năng toàn bộ Đông Dương sẽ sớm rơi vào tay cộng 
sản (và do vậy sẽ rơi vào sự kiểm soát của Trung Quốc), Chu Ân 
Lai hứa, toàn bộ quân Việt Minh sẽ rút khỏi Lào, Campuchia và hai 
nước này sẽ có chính phủ độc lập do họ tự chọn. Về tình hình Việt 
Nam, ông bảo đảm với các nhà lãnh đạo Ấn Độ, Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà sẽ tôn trọng bất kỳ thoả thuận nào chia cắt Việt Nam 
thành hai miền, ông tuyên bố thêm, chủ nghĩa xã hội “không phải 
để xuất khẩu”. Trong một thông báo đưa ra sau một loạt các cuộc 
gặp gỡ, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định ủng hộ khái niệm năm 
nguyên tắc chung sống hoà bình và coi năm nguyên tắc này là cơ 
sở thích hợp cho quan hệ quốc tế ở châu Á và thế giới. 

Dừng chân ngắn ở Rangoon, Chu Ân Lai thảo luận với Thủ 
tướng Miến Điện, ông U Nu. Sau đó ông Chu Ân Lai về Bắc Kinh, đi 
thẳng đến Liễu Châu, nơi đã từng là đại bản doanh của Trương 
Phát Khuê ở nam Trung Quốc. Ở Liễu Châu, ông gặp Hồ Chí Minh 
và Võ Nguyên Giáp. Cuộc gặp này không được mấy ai chú ý. Một 
tuyên bố báo chí sau đó của Tân Hoa Xã chỉ nói rằng “Thủ tướng 
Chu Ân Lai và Chủ tích Hồ Chí Minh đã trao đổi toàn bộ ý kiến về Hội 
nghị Geneva, vấn đề khôi phục hoà bình ở Đông Dương và các vẫn đề 
có liên quan”. Tuy nhiên, một nguồn tin Trung Quốc gần đây cho 
biết, ông Chu đã thuyết phục được ông Hồ thấy sự cần thiết phải 
có một giải pháp thoả hiệp ở Geneva để tránh can thiệp trực tiếp 
của Mỹ vào cuộc chiến. Hai vị lãnh tụ đã thoả thuận chấp nhận vĩ 
tuyến 16 làm đường phân giới giữa hai khu tập kết. Hai vị lãnh tụ 
cũng thoả thuận chấp nhận việc thành lập chính phủ không cộng 
sản ở Lào và Campuchia, với điều kiện Pathet Lào cũng có một khu 


vực tập kết nhỏ. Ông Hồ cũng đồng ý đưa ra tuyên bố chung, ba 
nước Đông Dương sẽ tuân thủ năm nguyên tắc cùng chung sống 
hoà bình. Để đổi lại, Chu Ân Lai hứa Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng 
hộ và viện trợ cho Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong những hiệp 
định viện trợ ký tại Bắc Kinh ngày 7-7-1954, Trung Quốc cam kết 
tăng thêm viện trợ thương mại và kinh tế. Những nguồn tin chính 
thức ở Việt Nam chỉ đưa tin cụt lủn về kết quả cuộc gặp. Báo 
Nhân Dân của Đảng ghi nhận một cách không rõ ràng “việc khôi 
phục hoà bình ở Đông Dương không thể chỉ do một bên quyết định”. 
Sau những cuộc tham khảo ý kiến ngắn ở Bắc Kinh, Chu Ân Lai 
trở lại Geneva trong khi các đại biểu đang giải quyết nốt những 
vẫn đề tồn đọng, hiệp định đã được ký kết ngày 21-7-1954. Một 
Uỷ ban Quốc tế sẽ giám sát Hiệp định. Uỷ ban này bao gồm Ấn Độ, 
Canada và Ba Lan. Một tuyên bố chính trị không mang tính ràng 
buộc kêu gọi chính quyền ở hai khu vực tập kết tiến hành hiệp 
thương và tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước hai năm 
sau. Điểm khó khăn cuối cùng là thảo thuận thiết lập đường phân 
giới giữa hai khu vực tập kết tại vĩ tuyến 17. Khi Phạm Văn Đồng 
có về chần chừ không chấp nhận nhượng bộ, ông Chu lập luận, 
cho phép Thủ tướng Pháp, ông Pierre Mendes France, giữ thể diện 
của mình là giá nhỏ phải trả cho việc quân Pháp rút. Ông Chu còn 
hứa “Khi quân Pháp rút hoàn toàn, toàn bộ Việt Nam là của các bạn”. 
Tuy nhiên, theo quan điểm của Hồ Chí Minh và các cộng sự thì 
có những tiến triển bất lợi ngay sau khi Hội nghị kết thúc. Chính 
quyền Eisenhower đã lo ngại theo dõi đàm phán tại Geneva và 
quyết định không chấp nhận các điều kiện của Hiệp định trừ khi ít 
nhất một phần của Việt Nam vẫn an toàn. Vì điều khoản về thống 
nhất hoàn toàn đất nước thông qua tuyển cử tổ chức năm 1956 
mở ra khả năng cộng sản thắng lợi hoàn toàn, Washington bắn tin 
sẽ không đồng tình với tuyên bố chính trị và sẽ không cam kết ủng 


hộ Hiệp định Geneva. Phái đoàn của Bảo Đại cũng làm như vậy, 
không chịu chấp thuận tuyên bố chính trị, lập luận, quyết định 
chia cắt đất nước là của chính quyền thực dân chứ không phải là 
nguyện vọng của nhân dân. Một vài ngày sau khi hội nghị kết thúc, 
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Dullet thông báo tại một cuộc họp báo, 
Mỹ sẽ gây dựng sự phát triển của một nhà nước không cộng sẳn ở 
Nam Việt Nam, Lào và Campuchia. Tuyên bố này tuyệt nhiên 
không hề là dấu hiệu tốt lành cho cuộc Tổng tuyển cử trong tương 
lai. 

Nhiều quan sát viên tại hội nghị đã nhận thấy thái độ cay cú 
của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trước việc Trung Quốc 
và Liên Xô phản bội lợi ích của mình. Nhớ lại điều này, Vương 
Bỉnh Nam, một nhà ngoại giao Trung Quốc sau này nói, một số đại 
biểu “hy vọng sẽ thống nhất Việt Nam được ngay”. 

Thái độ cay cú này rõ ràng không chỉ là thái độ của đoàn đại 
biểu Việt Nam mà còn thể hiện ở trong nước Việt Nam. Tình hình 
này rõ ràng nghiêm trọng đến mức Hồ Chí Minh cũng bắt đầu chú 
ý. Trong báo cáo chính trị cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
vài ngày trước khi Hiệp định Geneva được ký kết, ông Hồ viết: 

“Một số người quá say sưa với thắng lợi liên tục của chúng ta, 
muốn tiếp tục chiến đấu đến cùng với bất kỳ giá nào. Họ chỉ thấy cây 
mà không thấy rừng. Tập trung vào việc quân Pháp rút, họ không thấy 
âm mưu của chúng. Họ thấy Pháp nhưng không thấy Mỹ. Họ thiên về 
hành động quân sự và coi nhẹ ngoại giao. Họ không biết chúng ta đang 
đấu tranh tại các hội nghị quốc tế cũng như tại chiến trường để đạt 
được mục tiêu”. 

Hồ Chí Minh tranh luận với những người “muốn có kết quả 
nhanh, không biết rằng cuộc đấu tranh giành hoà bình là khó khăn và 
phức tạp”. Điều họ không thấy, ba nước đã có những bước tiến lớn 


trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho các nước Đông Dương. Tuy 
nhiên, bây giờ cần có một chiến lược, vì Mỹ kiên quyết phá hoại 
khả năng hoà bình, can thiệp và biện hộ cho xung đột ở Đông 
Dương. Do hoàn cảnh mới, khẩu hiệu hiệu cũ “Kháng chiến đến 
cùng” phải được thay thế bằng khẩu hiệu “Hoà bình, đoàn kết, độc 
lập, dân chủ”. Một chính sách như vậy góp phần cô lập Mỹ (nay trở 
thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Đông Dương) trên 
trường quốc tế và đánh bại âm mưu thâm độc của chúng. 

Hồ Chí Minh công nhận, cái giá phải trả cho hoà bình là sự chia 
cắt đất nước. Ông nhất mực cho rằng việc thiết lập khu vực tập 
kết không có nghĩa là đất nước bị chia cắt vĩnh viễn mà chỉ là tạm 
thời: 

Do việc hoạch định và trao đổi vùng, một số vùng tự do trước đây 
sẽ bị địch tạm chiếm, nhân dân sẽ không bằng lòng, một số người sẽ 
chán nản và dễ bị địch lừa bịp. Chúng ta phải làm cho đồng bào hiểu 
rõ những thử thách họ sẽ trải qua là vì lợi ích toàn đất nước, vì lợi ích 
lâu dài và sẽ là một sự nghiệp vinh quang mà cả nước đều biết ơn. 

Hồ Chí Minh hứa, với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự 
ủng hộ của nhân dân trên thế giới, độc lập hoàn toàn và đoàn kết 
dân tộc chắc chắn sẽ đạt được. 

Kêu gọi cộng sự của mình trong Đảng chấp nhận một giải pháp 
thông qua đàm phán về thực chất không phải là chiến thắng hoàn 
toàn, Hồ Chí Minh chắc chắn đã nghe theo lời khuyên của Chu Ân 
Lai. Ông Chu Ân Lai đã khẩn thiết kêu gọi ông Hồ chấp nhận một 
giải pháp như vậy trong cuộc gặp gỡ ở Liễu Châu trước đó vài 
ngày. Tuy vậy, thái độ sẵn sàng chấp nhận hoà bình trong nhân 
nhượng trên đường đến thắng lợi cuối cùng làm chúng ta nhớ lại 
cách giải quyết vấn đề của ông trong những dịp trước đó, đặc biệt 
là vào cuối chiến tranh Thái Bình Dương. Hồ Chí Minh nhận thấy, 


độc lập dân tộc và thống nhất đất nước không thể đạt được một 
cách riêng rẽ, nhưng phải đạt được trong bối cảnh những thay đổi 
phức tạp diễn ra trên trường quốc tế. 


(HUUNG 


(ii IIIIIIlt IIÚI TIM 


Ngày 9 tháng 10 năm 1954, quân Pháp qua cầu Long Biên, bắc qua 
sông Hồng nước đục ngầu, rút khỏi thành phố Hà Nội. Trong buổi 
lễ ngắn ngủi, đại tá Lefebre d'Argence, tư lệnh những phân đội 
Pháp cuối cùng, bàn giao việc quản lý thành phố cho Trung đoàn 
Thủ đô. Trong thời gian hai tuần lễ trước đó, thành phố gần như 
trống rỗng, khi hàng ngàn người di cư đi dọc Quốc lộ 5 về Hải 
Phòng. Đường phố Hà Nội vắng lặng về đêm, hầu như tất cả các 
tiệm ăn, tiệm rượu, cửa hàng, cửa hiệu ở trung tâm buôn bán đều 
đóng cửa. 

Ngày hôm sau, thành phố trở lại hồi sinh, khi dân chúng địa 
phương đón chào những nhà cai trị mới. Đó là một ngày hội thực 
sự. Các đường phố tràn ngập cờ và khẩu hiệu chào đón Đảng và 
chính phủ. Các đám rước gồm thiếu nhi, đại biểu các nhóm và tổ 
chức xã hội khác nhau, diễn ra trước đám đông cuồng nhiệt tụ tập 
phía trước Phủ Toàn quyền và ở công viên cạnh Bắc Bộ Phủ, từng 
là trụ sở chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trước đây. Ngày 
11 tháng 10, những đơn vị Việt Minh mang súng máy, những khẩu 
pháo nhẹ bắt đầu đổ vào thành phố, nơi họ được chào đón với 
những tiếng hô to “độc lập” từ đám đông. Trong những thành viên 
chính phủ Hồ Chí Minh, nhiều người lần đầu tiên đặt chân lên thủ 


đô sau gần tám năm. 

Bản thân Hồ Chí Minh lặng lẽ tới thành phố này ngày 12-10 
hoặc sau đó vài hôm, nhưng không có lễ đón tiếp đánh dấu sự kiện 
này và ông xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên ngày 17-10 khi 
đón Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru. Trong xã luận đăng trên 
báo địa phương ngày hôm sau, Hồ giải thích, ông không muốn phí 
thời gian cho nghi lễ chào đón. Ông nhấn mạnh”Sự yêu quý lẫn 
nhau không phụ thuộc vào sự hiện diện”. Ông giải thích, sự phát 
triển kinh tế và tiến bộ tiến tới thống nhất đất nước quan trọng 
hơn nghi lễ. 

Nhưng Hồ Chí Minh đã tiếp một nhóm nhỏ những cán bộ đẳng 
bộ thành phố tại buổi lễ nhỏ ngày 16-10. Nhận xét ngắn về sự kiện 
này, ông nhấn mạnh, còn có nhiều khó khăn cần vượt qua, nhưng 
những khó khăn đó có thể giải quyết từ từ nếu mọi người hợp tác 
và tuân thủ luật pháp của chính quyền mới. Ông tuyên bố chính 
phủ mới đại diện cho ý nguyện nhân dân và là đối tượng để nhân 
dân phê bình. Các cán bộ được dặn dò cẩn thận đối xử đúng mực 
với dân chúng địa phương, đồng thời sinh viên và giáo viên tiếp 
tục tới giảng đường, các thương gia tiếp tục buôn bán trong thành 
phố vừa được giải phóng. Những người nước ngoài được khuyến 
khích ở lại và tiếp tục công việc của họ. Bản thân Hồ vào bệnh 
viện kiểm tra điều trị thuốc men. Sau khi ra, ông từ chối sống ở 
Phủ Toàn quyền, vì ông coi là quá xa hoa, quyết định ở một ngôi 
nhà nhỏ trong khuôn viên dinh. Dù vậy, toà nhà chính được đổi tên 
thành Phủ Chủ tịch. 

Theo cử chỉ thông thường, Hồ Chí Minh có đường lối hoà giải 
trong quan hệ đối ngoại. Trong những cuộc thảo luận với Nehru, 
ông tán thành năm nguyên tắc cùng chung sống hoà bình mà Nehru 
và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đưa ra tại cuộc họp tháng 


6-1954, ông cam đoan với Nehru, nước Việt Nam mới sẽ duy trì 
những mối quan hệ đúng đắn với Chính phủ Hoàng gia Lào và 
Campuchia. Ngày 18- 10, ông gặp Jean Sainteny, vừa trở lại Hà 
Nội theo đề nghị của Thủ tướng Pierre Mendes - France đại diện 
cho quyền lợi Pháp tại Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Sainteny báo 
cáo với Paris, Hồ bày tỏ nguyện vọng giữ lại sự hiện diện văn hoá 
và kinh tế của Pháp tại Bắc Việt Nam, thành lập mối liên hệ ngoại 
giao với những quốc gia không cộng sản. Hồ khẳng định thêm, ông 
không phải là nô lệ cho những phần tử quá khích trong Đẳng. Tuy 
nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo đầu tháng 11-1954, 
Hồ nhấn mạnh, từ nay trở đi quan hệ giữa Pháp - Việt phải dựa 
trên nguyên tắc bình đẳng. 

Dù có lời cam đoan của Hồ Chí Minh, một nhóm người Âu và 
Mỹ ở Hà Nội vẫn bị theo dõi chặt và những hoạt động của họ bị 
cấm đoán khắt khe. Tương phản với thái độ ung dung, nhã nhặn 
của Hồ, nhiều cán bộ chính quyền mới, như Jean Sainteny mô tả 
“là những kẻ lăng xăng, thường xuyên tổ chức mít tỉnh, diễu hành, hội 
hè, tuyên truyền nhồi sọ, tập thể dục buổi sáng...” Bị theo dõi chặt 
nhất là người Mỹ. Báo chí địa phương, bây giờ do Đảng kiểm soát, 
lớn tiếng đả kích Mỹ. Uỷ ban Việt Minh ra thông báo không công 
nhận quy chế hợp pháp của lãnh sự quán Mỹ ở Hà Nội. Thái độ 
chống Mỹ trong dân chúng địa phương được cổ động bởi chính Hồ 
Chí Minh, thỉnh thoảng viết những bài báo đã kích Mỹ đăng công 
khai trên những tờ báo địa phương dưới bút danh C.B. Trong vài 
tuần lễ sau đó, chính quyền đưa ra những hạn chế nhỏ mọn đối 
với hoạt động của lãnh sự quán Mỹ, khiến lãnh sự quán Mỹ buộc 
phải đóng cửa vào cuối năm. Sự kiện công khai cuối cùng của Lãnh 
sự quán Mỹ tổ chức bữa tiệc Lễ Tạ ơn, cho một nhóm nhỏ các nhà 
ngoại giao phương Tây và nhân viên Uỷ Ban kiểm soát quốc tế 
được thành lập theo Hiệp định Geneva. 


Ngày 3-11-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập một cuộc họp 
Hội đồng Bộ trưởng để điểm lại những chương trình của chính 
phủ và bổ nhiệm Uỷ Ban Hành Chính mới cho thủ đô. Chính phủ 
đối mặt với những vấn đề cấp bách. Sẽ áp dụng chiến lược nào để 
giúp miền Bắc phục hồi sau tám năm chiến tranh và vài thập niên 
bị nước ngoài chiếm đóng? Liệu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, dưới 
sự chỉ đạo vững chắc của Đảng, bước những bước đi nhanh chóng 
thủ tiêu chế độ thuộc địa và bắt đầu đặt nền móng xã hội xã hội 
chủ nghĩa tương lai hay không, hoặc tiến từ từ qua thời kỳ chuyển 
tiếp phát triển kinh tế và nâng cao mức sống quảng đại quần 
chúng hay không? Liệu chế độ có thể giành được sự ủng hộ của 
nông dân và dân nghèo thành thị trong khi xoa dịu những người 
giàu có? Cuối cùng, tiến hành việc thống nhất và thực thi Hiệp 
định Geneva như thế nào? 

Vấn đề đầu tiên đã có sẵn câu trả lời. Đối với Hồ Chí Minh và 
các đồng chí của ông, có đủ kinh nghiệm cho chính sách khôn 
khéo. Sau khi nội chiến ở Nga chấm dứt thúc năm 1920, Lenin 
khuyến khích việc kéo dài tạm thời cho các doanh nghiệp tư nhân 
hoạt động để thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế và hiện đại hoá 
công nghệ. Chính sách đó chấm dứt năm năm 1928, khi Stalin đưa 
ra chương trình kêu gọi quốc hữu hoá công nghiệp và tập thể hoá 
nông nghiệp. Trung Quốc theo con đường tương tự sau khi Đẳng 
cộng sản Trung Quốc giành được quyền lực của năm 1949, đưa ra 
chương trình riêng “dân chủ mới” để thu hút sự ủng hộ những 
người ôn hoà và đặt nền móng kinh tế cho việc chuyển đổi xã hội 
giữa thập niên 1950. 

Ít ngày trước khi ký Hiệp định Geneva, chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà, tại Việt Bắc, đã công bố sắc lệnh về chiến lược 
tương lai sau khi ngừng bắn. Đó là chương trình tám điểm hứa với 
các thương gia, các nhà chuyên môn, công chức và những người 


nước ngoài trong thời gian này chính phủ mới không can thiệp vào 
công việc riêng của họ. Bản sắc lệnh chỉ đòi chính phủ quốc hữu 
hoá xí nghiệp và những dịch vụ xã hội của bọn đế quốc hoặc 
“chính quyền bù nhìn” (chính phủ Bảo Đại). Mọi hình thức sở hữu 
riêng được bảo đảm. Công chức dân sự làm việc cho chế độ cũ sẽ 
không bị bắt nếu họ không cầm vũ khí chống lại kháng chiến hoặc 
phạm phải những hành động phá hoại chống lại nhân dân. Tất cả 
quan chức dân dự được chỉ thị ở lại vị trí của mình, tuân lệnh 
trong lúc chờ đợi chính quyền nhân dân thành lập. Các sĩ quan cũ 
Quân Đội Quốc gia Việt Nam phải báo cáo với Uỷ ban quân quản 
do chính quyền cách mạng thành lập. Những ai không làm như thế 
sẽ bị “trừng trị nghiêm khắc”. Tự do tôn giáo cũng như an ninh cá 
nhân và tài sản người nước ngoài được bảo đảm. 

Trong lời kêu gọi nhân dân Việt Nam hồi tháng 9-1954, trước 
khi chính phủ về Hà Nội, Hồ Chí Minh có giọng hoà giải. “Chúng 
tôi sẵn sàng hòa hợp với bất cứ ai từ bắc chí nam yêu hoà bình, thống 
nhất, độc lập và dân chủ, bất kể trước đây họ cộng tác với ai”. Bảo 
đảm quyền của các nhà tư bản trong nước, nước ngoài tiến hành 
làm ăn hợp pháp và chào đón tất cả những nhân viên của chế độ 
cũ mong muốn làm việc cho nhân dân. 

Giới lãnh đạo đẳng có nhiều lý do để hoà giải kẻ thù cũ. Mùa 
Thu năm đó, hàng ngàn người di cư rời Hà Nội bổ vào Nam. Cuối 
cùng hơn 800.000 người Việt Nam rời bỏ đất Bắc, đa số dân Thiên 
Chúa Giáo nghe lời cảnh báo của các cha đạo, “Đức Mẹ Đồng Trinh 
đã vào Nam. Còn con còn chần chừ gì nữa?” Số đông người Thiên 
Chúa Giáo có quan hệ mật thiết với Pháp hoặc chính phủ Bảo Đại, 
còn một số nữa bị chính quyền mới nghỉ ngờ lòng trung thành nên 
họ tin có thể bị khủng bố. 

Việc di cư làm bớt đi những người chống đối tiềm năng, nhưng 


lại làm suy yếu các tỉnh miền Bắc chiếm tỷ lệ lớn những người 
giàu có, những nghệ nhân, những nhà công nghiệp vì những người 
Thiên Chúa Giáo chiếm tỷ lệ cao trong thương mại, chuyên môn và 
tầng lớp trí thức thượng lưu của đất nước. Một quan sát viên đánh 
giá, tháng 10-1954 chính phủ mới chỉ có 50 người tốt nghiệp đại 
học và khoảng 200 có bằng tú tài. Phần lớn các xí nghiệp đóng 
cửa, nhiều chủ xí nghiệp phải bỏ nước ra đi. Theo một báo cáo, 
hai mươi chín trong ba mươi nhà máy của Pháp ở Hải phòng bị 
đóng cửa. Giao thông vận tải là một vấn đề nghiêm trọng. Xăng 
dầu cho ô tô khan hiếm, hệ thống đường sắt không hoạt động. 

Thêm nữa, nhiều mạng lưới thuỷ lợi bị Pháp phá huỷ, gần mười 
phần trăm đất canh tác ở đồng bằng sông Hồng bị bỏ hoang do 
chính sách “vành đai trắng” (vùng đất Pháp tuyên bố có quyền tự 
do oanh tạc hoặc bắn phá). Sau đó, tháng 12-1954 những nạn lụt 
khủng khiếp dọc bờ biển miền Trung làm tăng nguy cơ một nạn 
đói mới, giá gạo trên thị trường tăng đến chóng mặt. 

Vì thế, khi Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bắt đầu củng cố bộ máy 
hành chính trung ương đầu tháng 11-1954, buộc phải giữ lại một 
số công sở đang hoạt động, đồng thời cố gắng sử dụng những nhân 
viên hành chính từng làm việc cho chế độ Bảo Đại. Ở cấp thành 
phố, Uỷ ban hành chính kháng chiến được thành lập trong kháng 
chiến tiếp tục hoạt động, mặc dù từ “kháng chiến” đã được cắt bỏ 
để thích hợp với hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, chính phủ tuyên bố, 
những cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân sớm được tổ chức ở cấp 
địa phương để tạo nền tảng hợp pháp vững chắc thiết lập quyền 
lực của nhân dân. 

Lần đầu tiên ít tháng sau khi về Hà Nội, sự lãnh đạo của Đẳng 
tự giới hạn đưa ra những biện pháp xây dựng bộ máy hành chính 
cách mạng, mở rộng cơ sở quần chúng ủng hộ nước Việt Nam Dân 


chủ Cộng hoà, thiết lập nền tảng vững chắc để kiến thiết kinh tế 
sau chiến tranh. Tuy vậy, đằng sau màn kịch đó, có dấu hiệu giới 
lãnh đạo đảng bắt đầu nghĩ tới tương lai. Đầu tháng 9, Bộ Chính 
Trị họp, đưa ra dự thảo chính sách lâu dài. Bản dự thảo kết luận, 
ngay sau khi chính quyền được củng cố ở miền Bắc, phải chuẩn bị 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh trong bài phát biểu trước 
công chúng ngày 2-9-1956, nhấn mạnh một cách bí ẩn, chính 
quyền mới sẽ là dân chủ tư sản về hình thức, nhưng là dân chủ 
nhân dân về nội dung. 

Một trong những lý do chủ yếu không vội vã tiến lên chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc là Đảng mong muốn thống nhất hai 
miền theo Hiệp định Geneva. Nhiều người trong phong trào Việt 
Minh - đặc biệt ở miền Nam - rất thất vọng với kết quả Hội nghị 
Geneva. Giới lãnh đạo đảng chắc chắn chia sẻ với việc mất tỉnh 
thần vì nhiều năm hy sinh mà chỉ thu được một phần thắng lợi, 
nhưng họ có thể tự an ủ với niềm tin, với sự nổi tiếng của Hồ Chí 
Minh và sự yếu kém của chính phủ Bảo Đại, cuộc Tổng tuyển cử 
tương lai theo Hội nghị Geneva sẽ đem lại cho họ lợi thế. Con 
đường để đảm bảo cuộc Tổng tuyển cử thành công là chính phủ ở 
miền Bắc phải thể hiện bộ mặt ôn hoà trước thế giới qua những 
chính sách đối nội, để tranh thủ những người không cộng sản ở 
Nam Việt Nam cũng như sự quan tâm theo dõi của thế giới. 

Theo một người tâm giao của ông kể, Hồ Chí Minh lạc quan với 
cuộc Tổng tuyển cử sẽ tiến hành theo lịch trình và ông có lẽ cảm 
thấy áp lực của dư luận thế giới sẽ buộc chính quyền miền Nam 
tôn trọng những điều khoản hiệp định. Mặc dù vậy, về mặt cá 
nhân, một số những đồng sự Hồ tỏ ra hoài nghi. Thậm chí Phạm 
Văn Đồng, cựu trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
tại Hội nghị Geneva, vừa được bổ nhiệm chức thủ tướng vào 
tháng 9-1955, nói với một quan sát viên: “Ông cũng biết như tôi là 


HP sị 


sẽ không có Tổng tuyển cử đâu”. Nếu không có Tổng tuyển cử, Hà 
Nội buộc phải tìm cách khác, có thể quay sang chiến lược chiến 
tranh cách mạng. Trong lúc này, Hồ Chí Minh buộc phải dùng tài 
năng của mình thuyết phục các đồng chí của ông dành cơ hội thực 
thi hiệp định. 

Trong thời gian này, giới lãnh đạo đảng gắng sức chuẩn bị tình 
huống xấu. Theo những đánh giá khác nhau, có khoảng 50.000 và 
90.000 người thiện cảm với Việt Minh (nhiều người trong số này 
là con cái các cán bộ đảng đang sống ở miền Nam) ra miền Bắc sau 
hiệp định và khoảng 10.000 đến 15.000 người, chủ yếu là những 
cựu trào cách mạng, vẫn ở lại miền Nam tham gia hoạt động hợp 
pháp thúc đẩy Tổng tuyển cử. Một số khác rút vào bí mật để bảo 
toàn và duy trì bộ máy cách mạng bí mật, khi cần ra hoạt động trở 
lại. 

Có nhiều trở ngại cho Tổng tuyển cử, trong số những trở ngại 
lớn nhất là thái độ của chính phủ mới ở miền Nam. Tháng 6-1954, 
khi hội nghị Geneva đang họp, Quốc trưởng Bảo Đại đã bổ nhiệm 
Ngô Đình Diệm làm thủ tướng. Ngô Đình Diệm là một chính trị gia 
cựu trào từng bị chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh bắt giam một 
thời gian ngắn vào mùa Thu năm 1945, sau khi được thả, để bảo 
vệ tính mạng, Diệm đã trốn một thời gian ngắn tại Đại sứ quán 
Canada ở Hà Nội. Diệm từng sống ở Mỹ đầu thập niên 1950 và 
không ngừng tìm kiếm sự ủng hộ của chính quyền Eisenhower 
quay lại chính trường. Là một con chiên ngoan đạo, sống nhiều 
tháng trong một trường dòng Thiên Chúa Giáo ở New Jersey và 
xem mình có sứ mệnh cứu vớt đồng bào khỏi sự đe dọa của bọn 
cộng sản vô thần. 

Lúc đầu Washington ủng hộ Diệm dè dặt vì nhiều quan chức Mỹ 
xem ông là một thầy tu không thực tế, thiếu tư chất của một 


người lãnh đạo và không phải ứng cử viên nghiêm túc để trở 
thành nhà lãnh đạo chính trị. Một quan sát viên Mỹ khinh bỉ gọi 
ông là “một thiên sứ không mang thông điệp”. Không nẵn lòng, Diệm 
tiếp tục sấn đến các nhà ngoại giao Mỹ xin lời khuyên, tìm kiếm 
người bảo trợ trong chức sắc Thiên Chúa Giáo ở Mỹ, bao gồm 
Hồng y giáo chủ Francis Spellman và Joseph Kennedy - cựu đại sứ 
Mỹ tại London. 

Trong thâm tâm, Bảo Đại bổ nhiệm Ngô Đình Diệm vì tin thái 
độ chống cộng điên cuồng của Diệm làm vừa lòng một số “diều 
hâu” ở Washington. Dù có những tin đồn, chính quyền Eisenhower 
chính là người quyết định, tin tức này được đón nhận ở 
Washington với sự thất vọng và dè dặt. Việc bổ nhiệm Diệm chẳng 
mấy gây được hào hứng tại Sài Gòn. Sinh ra và lớn lên trong một 
gia đình Thiên Chúa Giáo có quan hệ mật thiết với triều đình Huế, 
Diệm bị nhiều nhân vật chính trị sành sỏi ở miền Nam ngờ vực. 
Tân thủ tướng cảm thấy những chính trị gia người miền Nam 
quanh ông là những người quá dễ dãi không đủ khả năng chống 
cộng. Vì thế, chẳng ngạc nhiên trong thành viên chính phủ Diệm 
phần đông người miền Bắc và miền Trung. 

Khi nhận chức, Diệm tỏ ra không tán thành những điều khoản 
dàn xếp đưa ra tại Hội nghị Geneva vào tháng 7-1954, sau khi kết 
thúc hội nghị ông lập tức cho thấy không có ý định hiệp thương 
với cộng sản. Cảnh sát chính quyền Sài Gòn bắt đầu quấy nhiễu 
những người có cẩm tình với Việt Minh ở miền Nam, đóng cửa 
những văn phòng uỷ ban mà Việt Minh lập ra để thúc đẩy Tổng 
tuyển cử. Diệm đàn áp mạnh giáo phái Cao Đài và Hoà Hảo vì thủ 
lĩnh của họ không hăng hái ủng hộ chính phủ Sài Gòn như trước 
kia Ủng hộ Việt Minh. Ông cũng tìm cách thanh lọc những thành 
viên chính phủ có thiện cảm với Quốc trưởng Bảo Đại, người mà 
ông coi là tay sai của bọn thực dân Pháp. 


Thái độ hiếu chiến của Diệm thể hiện vào mùa đông năm 
1954-1955 gây nên nhiều lo lắng trong hàng ngũ quan chức Mỹ tại 
Sài Gòn và Washington. Dù vậy, hội nghị Geneva kết thúc, chính 
quyền Eisenhower quyết định sự tồn vong của một chế độ độc lập, 
không cộng sản ở Nam Việt Nam là cốt yếu để bảo vệ lợi ích an 
ninh của Mỹ ở khu vực. Mùa thu năm 1954, tổng thống 
Eisenhower cử người bạn của ông, tướng J. Lawton Collins (biệt 
danh “Joe sấm sét” vì tính quyết đoán khi ông là Tư lệnh quân 
đoàn trong Thế chiến II) làm đặc phái viên tổng thống trực tiếp 
điều khiển những hoạt động của Mỹ ở Nam Việt Nam. Tại Sài Gòn, 
Collins kiên trì khuyên nên thay Diệm bằng một nhân vật ôn hoà 
hơn để Pháp và nhân dân Nam Việt Nam dễ chấp nhận. Đầu mùa 
xuân năm 1955, Nhà Trắng bắt đầu xem xét đề xuất của Collins. 
Tuy thế, đến tháng 4 năm 1955, Diệm đàn áp những người trong 
nước đối lập với chính quyền, đẩy Washington phải quyết định 
ủng hộ ông. Eisenhower nhấn mạnh với tướng Collins, lợi thế 
thành công ở Nam Việt Nam đã tăng từ 10 phần trăm lên 50 phần 
trăm. Ngay sau đó, Diệm công khai bác bỏ đề nghị hiệp thương của 
Hà Nội về cuộc Tổng tuyển cử tương lai. 

Ở Washington, tin Diệm từ chối hiệp thương Tổng tuyển cử gây 
ra những ý kiến khác nhau. Một báo cáo mới đây của CIA tiên 
đoán chắc chắn Việt Minh sẽ thắng lợi, không những do uy tín 
rộng lớn trong nhân dân của Hồ Chí Minh, mà còn do giới lãnh đạo 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở miền Bắc có nhiều kinh nghiệm vận 
động chính trị hơn chế độ non trẻ ở miền Nam. Họ sử dụng tốt 
chiến thuật cơ bản của Lenin bảo đảm có được kết quả thuận lợi ở 
những khu vực họ kiểm soát. Ký ức về những cuộc bầu cử tổ chức 
tại những quốc gia Đông Âu bị Liên Xô chiếm đóng sau khi kết 
thúc Thế chiến II vẫn còn chưa phai, các quan chức Mỹ tin, cuộc 
tổng tuyển cử chưa thể được tổ chức ở Việt Nam trong hoàn cảnh 


hiện tại. 

Cũng lúc này, nhận thức của công chúng Mỹ về Hồ Chí Minh và 
chế độ của ông đã thay đổi mạnh từ khi bắt đầu kháng chiến 
chống Pháp. Quan điểm trước đây xem Việt Minh là những người 
yêu nước chiến đấu thoát khỏi áp bức chế độ thực dân thì nay dân 
chúng có cái nhìn ẩm đạm hơn về Hồ và các đồng chí của ông khi 
họ biết ông là đặc vụ Quốc tế Cộng sản. Sau khi hội nghị Geneva 
kết thúc tháng 7-1954, quan điểm mới này càng được khẳng định 
khi xem cuốn phim ghi cảnh hàng ngàn người di cư vào Nam để 
tránh bị khủng bố khi chế độ kiểu Stalin lên nắm quyền ở Hà Nội. 

Dù vậy, chính quyền Mỹ cũng đau đầu khi chính quyền Sài Gòn 
từ chối hiệp thương, tìm mọi xảo thuật đổ lỗi cho Hà Nội. Giữa 
mùa Xuân năm 1955, những quan chức Mỹ gợi ý Diệm đồng ý tổ 
chức hiệp thương, sau đó đặt ra những điều kiện khó khăn, đòi có 
quan sát viên nước ngoài thanh tra để bảo đảm tổng tuyển cử tự 
do. Điều này sẽ giúp chính phủ Diệm có chỗ đứng hợp pháp vững 
chắc khi những đòi hỏi đó chắc chắn bị cộng sản bác bỏ (điều này 
từng xảy ra tương tự tổng tuyển cử ở những vùng nước Đức bị 
chiếm đóng). 

Dù Mỹ khuyến cáo, việc thẳng thừng bác bỏ tổng tuyển cử của 
ông ta đã công khai vi phạm Hiệp định Geneva, Diệm từ chối 
những góp ý này. Một số quan chức Mỹ tán thành quyết định của 
Diệm, chính quyền Eisenhower bị đặt vào thế khó xử. Dù từ chối 
dính líu đến hiệp định, Washington từng tuyên bố tại Geneva “Bất 
cứ việc vỉ phạm hiệp định nào cũng có thể dẫn đến những hậu quả 
khôn lường”. John Foster Dulles lo lắng, cuộc can thiệp của miền 
Bắc vào Nam Việt Nam có được coi là vi phạm Hiệp định Geneva 
hay không nếu chính Diệm không tôn trọng những điều khoản 
Hiệp định? Cuối cùng, Washington đi cùng với Diệm. Tại một cuộc 


họp báo Dulles tuyên bố, Mỹ không phản đối tổng tuyển cử tự do 
ở Việt Nam, nhưng đồng ý với Ngô Đình Diệm, những điều kiện 
trong thời gian này chưa chín muồi. 

Thành công của Ngô Đình Diệm củng cố quyền lực ở miền Nam, 
cùng với sự ủng hộ của Mỹ với Diệm làm giới lãnh đạo đẳng ở Hà 
Nội ngạc nhiên vì họ xưa nay vẫn đánh giá thấp những phần tử 
dân tộc chủ nghĩa không cộng sản. Tại những phiên họp Bộ Chính 
Trị vào cuối năm 1954, Hồ Chí Minh kêu gọi các đồng chí của ông 
không nên bi quan hoặc mất kiên nhẫn, phải đánh giá lại tình 
hình, tìm cách giành thuận lợi. Để cô lập Mỹ và chính quyền Diệm 
tại Sài Gòn, Hồ đề xuất nhượng bộ kinh tế và văn hoá cho Pháp. 
Tại hội nghị toàn thể vào tháng 3-1955, Ban Chấp Hành Trung 
ương chính thức tuyên bố đường lối mới đặt ưu tiên cao nhất là 
xây dựng miền Bắc, dùng ngoại giao để thúc đẩy giải quyết hoà 
bình ở miền Nam. 

Dù nhiều quan chức Việt Nam Dân chủ Cộng hoà hoài nghỉ về 
Tổng tuyển cử, việc Diệm từ chối tổ chức hiệp thương chắc chắn 
làm điên đầu Hà Nội. Giới lãnh đạo đảng chỉ còn hy vọng, áp lực 
đồng minh của họ sẽ làm thay đổi quan điểm của Washington và 
Sài Gòn. Cuối tháng 6-1955, Hồ Chí Minh cùng Tổng bí thư Trường 
Chinh và những quan chức Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sang thăm 
chính thức Trung Quốc. Hai tuần lễ ở Cộng Hoà Nhân Dân Trung 
Hoa, Hồ thảo luận với những quan chức cao cấp và thăm Vạn Lý 
Trường Thành, rồi đoàn đại biểu rời Ngoại Mông tới Moscow. 

Không may cho Hồ, tình hình ở Trung Hoa và Liên Xô không 
giúp ích cho chuyến đi. Sau khi hội nghị Geneva kết thúc, cả Bắc 
Kinh lẫn Moscow tập trung vào việc cải thiện quan hệ với Mỹ, 
giảm bớt căng thẳng về xung khắc tư tưởng với các quốc gia tư 
bản. Bắc Kinh chuẩn bị về một loạt các cuộc thương lượng cấp đại 


sứ với những nhà ngoại giao Hong Kong tại Geneva. Trung Quốc 
hy vọng những cuộc thương lượng này dẫn đến Mỹ bỏ cấm vận và 
giải quyết xung đột về vấn đề Đài Loan. Ở Moscow, nhà lãnh đạo 
mới Khrushchev tích cực thực hiện đường lối mới của Liên Xô 
cùng chung sống hoà bình để ổn định tình hình châu Âu, giảm bớt 
căng thẳng chiến tranh lạnh với Mỹ. Đối với giới lãnh đạo đẳng cả 
hai nước, mọi dàn xếp về Việt Nam là trở ngại để thực hiện các 
mục tiêu lớn của họ trên thế giới. 

Cả hai nước chấp nhận lời yêu cầu Hồ Chí Minh ủng hộ vấn đề 
Tổng tuyển cử với thái độ lạnh nhạt. Tuy vậy, trong thông cáo 
chung tại Bắc Kinh, Trung Quốc hứa ủng hộ Hà Nội về hiệp 
thương, Thủ tướng Chu Ân Lai đồng ý gửi bức thư phản đối tới 
Anh và Liên Xô, hai đồng chủ tịch hội nghị Geneva. Hồ có ít thành 
công ở Moscow, Liên Xô chỉ ủng hộ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
một cách chiếu lệ. Giới lãnh đạo Xô viết vẫn còn nghỉ ngờ về tư 
tưởng chính thống gắn nhãn chủ nghĩa Marx - Lenin của Hà Nội. 
Ngoại trưởng Molotov đồng ý đặt vấn đề với Ngoại trưởng Anh 
Anthony Eden triệu tập lại hội nghị Geneva, nhưng khi Eden từ 
chối đề xuất, thật đáng ngạc nhiên Molotov lại bằng lòng. Vẫn đề 
đó cũng không được chính thức đem ra bàn tại Hội nghị những 
người đứng đầu bốn nước lớn một năm sau đó, mặc dù Molotov 
đưa vấn đề một cách chiếu lệ khi tuyên bố “việc thi hành Hiệp định 
Geneva về Đông Dương và những vấn đề khác không được trì hoãn”. 

Dường như để an ủi thất vọng của Bắc Việt, Trung Quốc và 
Liên Xô hứa cung cấp khoản viện trợ tài chính khổng lồ (200 triệu 
đô-la từ Trung Quốc và 100 triệu đô-la từ Liên Xô) để giúp Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà tái thiết hậu chiến, cải thiện xã hội. Cả 
Liên Xô và Trung Quốc cũng đồng ý tiếp tế lương thực để chống 
lại nạn đói ở Bắc Việt. Ngày 22-7-1955, sau khi trở về Hà Nội, Hồ 
Chí Minh phát biểu về kết quả chuyến đi, cám ơn Trung Quốc và 


Liên Xô về viện trợ kinh tế, nhưng khuyến cáo nhân dân nên dựa 
vào sức mình để thống nhất đất nước. Tại hội nghị toàn thể một 
tháng sau đó, Ban Chấp hành Trung ương ra nghị quyết trong lúc 
này, những quyết định của Ngô Đình Diệm không được phép tác 
động đến chính sách. Kết thúc hội nghị tuyên bố Đẳng tiếp tục 
mong muốn thống nhất đất nước bằng phương pháp hoà bình. 

Quyết định của Hà Nội chẳng đem lại an ủi cho những đảng 
viên trung thành ở miền Nam. Mùa Hè năm đó, Diệm tung ra chiến 
dịch “Chống Cộng” nhằm tiêu diệt những tàn dư phong trào Việt 
Minh khắp Nam Việt. Hàng ngàn người bị bắt do tình nghỉ tham 
gia hoạt động lật đổ. Một số được đưa vào trại tập trung - hoặc bị 
tống giam vào “chuồng cọp” do Pháp xây dựng ở Côn Đảo - đồng 
thời những người khác bị xử tử. Chính quyền Sài Gòn ra sắc lệnh 
cho phép có quyền “bắt bất cứ ai tình nghỉ gây nguy hiểm tới an ninh 
đất nước và đưa vào trại tập trung”. Theo một tài liệu ở Hà Nội ghi 
lại: 

Từ cuối năm 1955 đến 1956, khi Diệm phát động chiến dịch 
“Chống Cộng”, cuộc săn lùng những người yêu nước và những người 
kháng chiến cũ trở nên tàn bạo hơn. Nhận thấy không thể sống và tiến 
hành đấu tranh chính trị ở nông thôn, những người kháng chiến cũ 
chạy vào chiến khu Đồng Tháp Mười, rừng U Minh hoặc Chiến khu D 
và Œ (ở tây và tây bắc Sài Gòn). 

Nguyễn Văn Linh, một lãnh đạo trẻ của phong trào ở lại miền 
Nam sau hội nghị Geneva để chỉ đạo những hoạt động của Đảng, 
gọi đó “thời kỳ khốc liệt”, khiến các cán bộ Việt Minh phải giảm 
chiến đấu vì sự sống còn. 

Không có gì ngạc nhiên, quyết định của Hà Nội làm kìm hãm, ít 
nhất là tạm thời, chiến tranh cách mạng dẫn đến cuộc tranh cãi 
nẩy lửa trong hàng ngũ cán bộ ở miền Nam. Một số đã quyết định 


bỏ phong trào hoàn toàn, một số khác tìm kiếm tổ chức kháng 
chiến vũ trang theo cách của họ. Trong rừng Cà Mau hoặc đầm lầy 
Đồng Tháp Mười, họ gia nhập những lực lượng kháng chiến của 
đạo Cao Đài và Hoà Hảo, hai giáo phái này nổi giận vì những biện 
pháp cứng rắn của Diệm năm 1955 bắt họ quy phục ông ta. 

Mùa hè năm 1955, mọi hy vọng ngây thơ cho rằng dễ dàng 
thống nhất với Nam Việt được thay thế bằng nhận thức tỉnh táo 
hơn. Thông điệp này được Hồ Chí Minh phản ánh tại Hội nghị toàn 
thể lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương họp tháng 8-1955. Hồ 
tuyên bố, về mặt tích cực, tình hình thế giới ít căng thẳng hơn so 
với thập niên trước. Mặt khác, tình hình châu Á, nếu có, là bi đát 
hơn. Những sự kiện mới đây cho thấy Mỹ dự định biến miền Nam 
thành một tiền đồn ngăn chặn làn sóng cách mạng ở Đông Nam Á. 

Mỹ thể hiện là kẻ chủ chốt ủng hộ chế độ Sài Gòn - “kẻ thù 
chính” của nhân dân Việt Nam - làm phức tạp nghiêm trọng đến 
những kế hoạch của Hà Nội thống nhất đất nước bắt đầu phương 
pháp hoà bình. Dù Hồ Chí Minh cố gắng đưa ra cách nhìn nhận 
tích cực về tình hình, ông báo cáo trước hội nghị toàn thể, cả 
Trung Quốc và Liên Xô đã lên tiếng ủng hộ cuộc chiến đấu của 
nhân dân Việt Nam vì độc lập, bây giờ con đường thống nhất đất 
nước chắc chắn là con đường lâu dài. Ban Chấp hành Trung ương 
thông qua chương trình hành động tạm thời đặt mục tiêu trọng 
tâm vào việc củng cố cơ sở chính trị Đẳng Lao động Việt Nam ở 
miền Bắc, kiến thiết đất nước và đặt bước chân đầu tiên tiến lên 
xã hội xã hội chủ nghĩa. Khẩu hiệu mới lúc này phản ánh thực tế 
mới: “Xây dựng miền Bắc, hướng về miền Nam”. 

Một vấn đề quan trọng cần làm sáng tỏ là làm như thế nào để 
xây dựng sự ủng hộ của toàn dân. Tháng 9-1955 Hồ Chí Minh kêu 
gọi sự ủng hộ của tất cả những ai muốn chia sẻ mục tiêu chung 


xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập và dân 
chủ, bất kể quá khứ chính trị trước đây. Tháng 9-1955, Mặt trận 
Liên Việt, năm 1951 thừa kế Mặt trận Việt Minh, bây giờ được 
thay bằng Mặt trận Tổ quốc rộng rãi hơn. Mặt trận Tổ quốc nhằm 
thu hút đông đảo nhân dân Việt Nam cả hai vùng, bao gồm tất cả 
những ai chân thành Ủng hộ mục đích độc lập, thống nhất đất 
nước. Kết thúc bài phát biểu tại buổi thành lập, Hồ nhấn mạnh 
mục đích của tổ chức mới là tạo ra một liên minh dân tộc rộng rãi 
để đạt được hoà bình, độc lập và thống nhất đất nước. Ông nói 
Mặt trận Tổ Quốc sẵn sàng “liên minh với tất cả những người yêu 
nước bất kể xu hướng chính trị, tôn giáo, v.v...”, với những người 
chân thành chống lại âm mưu Mỹ - Diệm chia cắt đất nước, cả 
những ai muốn thống nhất đất nước. 

Tương đương với chính sách thực dụng trong lĩnh vực kinh tế, 
tất nhiên chủ trương “dân chủ mới” được Đẳng đưa ra sau khi trở 
về Hà Nội mùa Thu năm 1954. Ở thành thị, đây thực sự đúng theo 
chủ trương. Chính phủ tỏ ra khoan dung với những hoạt động của 
xí nghiệp tư nhân và chào đón “những chuyên gia tư sản” mong 
muốn ở lại làm việc. Đa số các hãng buôn bị nhà nước chiếm do 
những nhân viên quản trị bỏ đi và nhà nước lo ngại nguy hiểm khi 
đóng cửa, đó là trong hợp các mỏ, nhà máy xi măng và nhà máy 
dệt. Theo một nguồn tin mới đây, khu vực nhà nước chỉ chiếm 12 
phần trăm hàng hoá sản xuất năm 1955. Tháng 10-1955, chính phủ 
lập ra Uỷ ban Kế hoạch nhà nước, để vạch ra kế hoạch một năm - 
năm 1956 - nhằm phục hồi kinh tế quốc dân đạt mức năm 1939, 
năm cuối cùng trước khi nổ ra chiến tranh Thái Bình Dương. Chính 
phủ trực tiếp nhúng tay kiểm soát giá cả và hàng hoá tiêu dùng, 
chỉ với mục đích hạn chế áp lực lạm phát và đầu cơ thực phẩm 
bởi các hãng tư nhân. 

Dấu hiệu thái độ ôn hoà Hồ Chí Minh việc thành lập Mặt trận 


Tổ Quốc là giả dối, vì có những áp lực chống đối mạnh trong Đảng 
đòi có những chính sách cực đoan hơn, những biện pháp trừng 
phạt kẻ thù giai cấp và đặt nền móng để tiến nhanh tới xã hội xã 
hội chủ nghĩa. Manh nha cực đoan bắt đầu từ khi chính phủ trở về 
Hà Nội năm 1954. Các cán bộ kiêu căng lên giọng nghi ngờ những 
trí thức ôn hoà, nhiều người trong số này bị đi cải tạo để làm rõ 
liệu họ có bị quyến rũ bởi “những viên đạn bọc đường” của kể thù 
hay không. Theo mối nghỉ ngờ của họ, những người cực đoan Việt 
Nam được cố vẫn Trung Quốc khuyến khích. Cố vẫn Trung Quốc 
có mặt khắp miền Bắc, mặc dù ít nhìn thấy họ hơn so với ở vùng 
giải phóng trong thời gian chiến tranh. 

Vũ khí mà những người quá khích dùng để phát động đấu tranh 
giai cấp ở nông thôn là luật cải cách ruộng đất. Hồ Chí Minh phẳn 
đối những biện pháp tàn bạo trong chiến tranh chống Pháp, nhưng 
năm 1953, theo mệnh lệnh cố vẫn Trung Quốc, ông miễn cưỡng 
đồng ý phải dùng những quy tắc cứng rắn hơn làm phương tiện 
huy động dân nghèo chuẩn bị cho trận Điện Biên Phủ. Khi kháng 
chiến kết thúc, Đẳng quyết tâm hoàn thành chương trình và đặt 
nền tảng việc tập thể hoá toàn bộ đất đai canh tác trong nước. 
Theo lời kêu gọi của ông với nhân dân đầu tháng 9-1954, Hồ Chí 
Minh hứa, chương trình “người cày có ruộng” cho những tỉnh ở 
miền Bắc nằm trong nghị sự của chính phủ. Tuy nhiên, ông cũng 
thổ lộ với một số cộng sự tin cậy là bản thân ông không thấy “cấp 
bách”, chẳng qua là muốn làm vừa lòng Bắc kinh và các đồng chí 
quá khích như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt. 

Để tiến hành giai đoạn tiếp của cải cách ruộng đất, giới lãnh 
đạo đảng có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất cơ bản là kinh tế: cho 
phép sử dụng hiệu quả đất canh tác thông qua việc chuyển ruộng 
đất “thừa” của những phú nông cho bần nông, cố nông, những 
người này chiến phần đông trong nông thôn. Áp dụng mô hình ở 


Trung Hoa vài năm trước đây, giới lãnh đạo đẳng hy vọng sở hữu 
đất sẽ thúc đẩy nông dân cố gắng hơn và tăng sản lượng ngũ cốc, 
do vậy làm nền móng cho việc xây dựng nông trang tập thể trong 
tương lai gần. Mục tiêu thứ hai và có lẽ là mục tiêu mục tiêu quan 
trọng hơn, mang màu sắc chính trị hơn: là đánh đổ thế lực của bọn 
“phong kiến” ở cấp làng xã (cụ thể là giai cấp địa chủ) và thành lập 
cơ quan lãnh đạo mới ở nông thôn gồm những người xuất thân 
bần cố nông, họ sẽ biết ơn Đảng và trung thành tuyệt đối thực 
hiện những chính sách của Đẳng. 

Nhấn mạnh về lợi ích của chiến dịch cải cách ruộng đất, những 
người quá khích trong ban lãnh đạo Đảng thực hiện theo lời dạy 
của Mao Trạch Đông, tác giả chương trình tương tự ở Trung Hoa, 
nhận xét huych toẹt “cách mạng không phải là buổi dạ tiệc”. Từ thập 
niên 1920, Mao đã muốn đưa ra bóng ma đấu tranh giai cấp để 
chiếm lấy sự ủng hộ của những phần tử quá khích trong nông 
thôn. Dù chương trình đó bị gác lại trong kháng chiến chống Nhật, 
trong thời kỳ nội chiến và trong chiến dịch cải cách ruộng đất đầu 
thập niên 1950, các cán bộ Maoist chủ tâm tổ chức những buổi “ôn 
nghèo kể khổ” để khuyến khích bần nông phát biểu chống lại 
những kẻ áp bức - đặc biệt tất cả những ai có “nợ máu” với nhân 
dân. Tại các phiên toà dã chiến ở các làng mạc khắp Trung Hoa, 
hàng ngàn người bị kết tội đó bị hành quyết. Những thành phần 
quá khích trong nội bộ Đảng Lao động Việt Nam rất muốn áp dụng 
những biện pháp tương tự ở Việt Nam. Lê Đức Thọ, lúc đó là một 
cán bộ Đảng hàng đầu ở miền Nam, đã nhấn mạnh năm 1952, 
“Nếu muốn nông dân đứng lên cầm vũ khí, trước tiên cần phải khơi 
dậy lòng căm thù của họ đối với kẻ thù”, cũng như giải quyết những 
quyền lợi thực tế của họ. 

Chiến dịch được phát động mùa hè và đầu mùa thu 1954. Dưới 
sự chỉ đạo của Hoàng Quốc Việt, ban đầu chương trình lấy một số 


bộ phận trong công chúng, đặc biệt từ nông dân nghèo từng là bộ 
đội hoặc dân công trong chiến dịch Điện biên phủ, được Việt Minh 
tuyên truyền để họ tin rằng họ sẽ được thưởng bằng ruộng đất 
nếu họ cố gắng. Tuy vậy, có một số những lời chỉ trích về sự áp 
bức và tàn bạo. Khi Hồ Chí Minh biết những trường hợp này, ông 
phê bình các cán bộ đã coi thường nhân dân, cư xử hống hách. 

Dù lúc đầu chương trình còn ôn hoà - chỉ khoảng năm mươi 
làng ở tỉnh Thái Nguyên - sau rồi thành cơn sốt trên toàn quốc. Đây 
là tín hiệu rõ ràng cho những người ôn hoà biết, chiều hướng quá 
khích xuất hiện trong Đảng đầu thập niên 1950 đang còn sống và 
lớn mạnh, có thể làm hỏng chương trình hoà hợp mà Hồ Chí Minh 
đã hứa từ mùa Thu năm 1954. 

Lần sóng thành công của Cải cách ruộng đất tiếp tục trong mùa 
đông và đầu mùa xuân năm 1955. Dù bài xã luận trong báo Nhân 
Dân tháng 2-1955, cảnh báo chống lại sự nguy hiểm của “sai lầm 
tả khuynh”, của các cán bộ quá khích (nhiều người trong số này là 
những người không được cố vấn Trung Quốc tập huấn về Cải cách 
ruộng đất và sau đó đưa về “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nông 
dân), kích động dân chúng địa phương đả kích những người từng 
bóc lột họ trong quá khứ. Nhiều người bị buộc tội chống lại nhân 
dân và bị hành quyết. Có vụ, dân làng lợi dụng chương trình cải 
cách ruộng đất để giải quyết thù oán cá nhân, buộc tội những 
người khác tham gia hoạt động phẳẩn cách mạng. Trong quá trình 
cải cách ruộng đất, vài ngàn người, nhiều người trong số này tỪng 
trung thành ủng hộ Việt Minh, bị buộc tội phẳn quốc và bị trừng 
phạt. Trong một số trường hợp, các cán bộ lấy những bần nông cốt 
cán đấu tố những cựu chiến binh Việt Minh vừa ra khỏi dân quân 
và gia đình họ. Ngay cả những người có mối quan hệ với cán bộ 
cấp cao cũng không thoát. Có trường hợp, một cựu quan chức Việt 
Minh được chính Hồ Chí Minh che chở, Hồ ngỏ lời với chính 


quyền địa phương, không được mang vị quan chức này ra đấu tố. 
Vậy mà, vị quan chức này và gia đình vẫn bị dân làng mang ra làm 
nhục, ngược đãi và đấu tố. Người cháu của của viên quan này là 
Dương Vân Mai Elliot đã kể lại: 

Mỗi khi bác tôi ra ngoài là bị trẻ con xúm vào ném đá. Dù bị người 
lớn chửi rủa hoặc đánh đập một cách vô lý, bác tôi vẫn phải cúi đầu 
nhẫn nhục van nài: “Con lạy các ông các bà tha cho con...” Địa chủ 
trở thành chỗ cho dân nghèo trút cơn giận đữ vì cuộc sống khó khăn 
của họ. Dân trong làng sốt sắng ngược đãi bác tôi để chứng tỏ họ hăng 
hái ủng hộ cải cách ruộng đất lấy lòng Đội cải cách đang nắm quyền 
lực. Một số khác chẳng qua vì ghen tức với tài sằn và ảnh hưởng của 
địa chủ nên bây giờ thích thú làm nhục họ”. 

Cuối cùng, vị cựu quan chức mất nhà, mất ruộng, buộc phải ở 
trong túp lều gần sườn đồi, ông và gia đình phải cày cấy trên vài 
sào đất sỏi đá do Đội cải cách chia. 

Không còn nghỉ ngờ gì nữa, bạo lực gắn với chiến dịch cải cách 
ruộng đất bột phát từ hận thù giai cấp và cá nhân đã được tích lũy 
bao đời nay trên những cánh đồng lúa. Hậu quả của những hành 
động này nhiều khi rất bi thảm, nhưng có thể nhìn nhận như một 
thứ sản phẩm phụ không thể tránh khỏi của bất cứ cuộc cách 
mạng nào. 

Nhưng cũng có nhiều bằng chứng cho thấy lãnh đạo Đảng đã 
soạn thảo và thực hiện chương trình. Chỉ đạo chung cho chiến 
dịch cải cách ruộng đất là Trường Chinh, một người ngưỡng mộ 
chính sách nông nghiệp Trung Quốc, nhai lại quan điểm Maoist cho 
rằng cải cách ruộng đất là “cuộc đấu tranh giai cấp”. Những uỷ viên 
khác của uỷ ban cải cách ruộng đất là Hoàng Quốc Việt, thứ 
trưởng Bộ Nông nghiệp Hồ Viết Thắng và Lê Văn Lương, những 
người quá khích theo đường lối Maoist, trưởng ban bí thư Trung 


ương Đẳng thường xuyên kêu gọi một chiến dịch làm sạch Đẳng. 
Theo gương Trung Quốc, những vị lãnh đạo đó tính toán, khoảng 
bốn tới năm phần trăm dân chúng địa phương phải được coi là kẻ 
thù giai cấp, bất chấp sự thật ra sao, ở nhiều làng nghèo ngay cả 
những người được coi là khá giả nhất cũng chỉ tạm đủ sống. 

Bạo lực chiến dịch cải cách ruộng đất có thể làm Hồ Chí Minh 
ngạc nhiên, mặc dù rõ ràng ông chia sể quan điểm quá khích, một 
trong những mục tiêu của chiến dịch là loại bỏ những phần tử thù 
địch và phản cách mạng tại cấp độ làng xã. Phát biểu trong một 
hội nghị cán bộ ở Thái Nguyên vào cuối 1954, Hồ tuyên bố, cải 
cách ruộng đất là một cuộc đấu tranh giai cấp: 

Ở làng xã, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải củng cố tổ chức làng 
xã bao gồm: UỶ ban hành chính, dân quân du kích, hội nông dân, đoàn 
thanh niên và hội phụ nữ... Nếu những phần tử xấu còn nằm lại trong 
những tổ chức đó, chúng ta không thể tiến hành việc giảm tô... Để 
thực hiện chiến dịch này, những phần tử xấu phải bị trừng phạt thích 
hợp, nếu thấy cần phải cách ly hoặc khai trừ. Nếu có thể giáo dục 
được thì giáo dục họ. Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của 
các tổ đội công tác. 

Tuy thế, Hồ Chí Minh chống lại các hành động bạo lực bừa bãi, 
ông chỉ thị: “Để áp dụng sự trừng phạt thích hợp, không thể nói một 
nhóm người này tốt hay xấu. ĐỀ biết người ta tốt hay xấu, các đồng 
chí phải đựa vào quần chúng”. Lần khác ông nói các cán bộ cần phải 
phân biệt được sự khác nhau giữa các loại địa chủ. Nếu không, họ 
sẽ hợp nhau lại chống lại nông dân. 

Hồ cũng phản đối việc sử dụng tra tấn, buộc tội các cán bộ vẫn 
còn dùng biện pháp tra tấn. 

“Đây là phương pháp man rợ của bọn đế quốc và phong kiến sử 
dụng để áp đảo quần chúng và cách mạng. Tại sao chúng ta phải sử 


dụng những phương pháp tàn bạo đó, trong khi chúng ta có chương 
trình giáo dục và có chính nghĩa?” 

Việc Hồ Chí Minh quở trách cán bộ dưới quyền sử dụng những 
biện pháp tàn bạo có lẽ chẳng có hiệu lực. Một địa chủ ở Thái 
Nguyên, từng trung thành ủng hộ phong trào cách mạng suốt nhiều 
năm (thậm chí có lần che chở Trường Chinh và Hoàng Quốc Việt 
khỏi bị Pháp bắt) bị cố vấn cải cách ruộng đất Trung Quốc buộc 
tội là địa chủ hung ác và kết án tử hình. Khi tất cả dân làng đứng 
lên bảo vệ bà, họ lại bị quy là tay sai của địch. Sau khi Hồ Chí 
Minh biết chuyện, ông đặt vấn đề với Trường Chỉnh, bản án được 
giảm nhẹ. Tuy nhiên, những sự việc được giảm nhẹ như thế có lẽ 
hiếm hoi, trước khi chiến dịch cải cách ruộng đất kết thúc cuối 
năm 1956, vài ngàn người bị xử tử, rất nhiều người khác bị hành 
hạ, tra tấn, giam cầm và bị xỈ nhục gán nhãn ô nhục “kẻ thù giai 
cấp” của nhân dân không gột rửa được. Dù Hồ Chí Minh có thể 
kinh hãi trước bạo lực bừa bãi trong chiến dịch cải cách ruộng đất, 
theo quan điểm của quan sát viên Việt Nam, ông bị Mao Trạch 
Đông hăm doạ, không dám chống lại với đám cố vấn Trung Quốc 
tại Việt Nam. 

Tháng 3-1955, Ban Chấp hành Trung ương họp ở Hà Nội. Một 
trong những chủ đề chính đem ra bàn, việc thực thi chiến dịch cải 
cách ruộng đất. Dù Hồ Chí Minh hiển nhiên lo lắng tới mức độ 
tăng cao bạo lực ở nông thôn, nhưng sự ra đời Khối Hiệp ước 
Đông Nam Á (SEATO) do Mỹ lập lên ở Manila và sự kiện một 
nhóm biệt kích do GIA nuôi dưỡng gây ra những vụ phá hoại ở 
miền Bắc, khiến Hà Nội phải quan tâm. Nhiều lãnh đạo Đảng cho 
chương trình cải cách ruộng đất là công cụ cần thiết để đè bẹp bọn 
phản động. Dù hội nghị toàn thể kêu gọi kiểm soát cẩn thận 
chương trình cải cách ruộng đất để bảo đảm, chỉ có những địa chủ 
gian ác mới bị buộc tội chống lại nhân dân, hội nghị tuyên bố “hữu 


khuynh” (ám chỉ quan điểm coi trọng nhiệm vụ thống nhất đất 
nước hơn việc bắt đầu quá trình tiến lên xã hội chủ nghĩa) còn 
nguy hiểm hơn “tả khuynh” (hăng hái quá mức khi tiến hành Cải 
cách ruộng đất). Phát biểu kết thúc phiên họp, Hồ tỏ ra không hài 
lòng trước những quyết định hội nghị đưa ra, ông phàn nàn, hội 
nghị chưa được chuẩn bị tốt và chưa lôi cuốn được những cố gắng 
lớn hơn để có được sự thống nhất bên trong Đảng - đặc biệt là 
hàng ngũ lãnh đạo. 

Suốt những tháng còn lại năm 1955, chiến dịch cải cách ruộng 
đất lan khắp mọi vùng thôn quê. Đẳng đưa thêm hơn hai mươi 
ngàn cán bộ về nông thôn thực hiện chương trình. Đến giữa mùa 
Hè, việc chính quyền Diệm không tham gia bầu cử đã trở nên quá 
rõ ràng, xóa bỏ mọi cố gắng thuyết phục hoãn cải cách cho đến khi 
nước nhà được thống nhất. Tháng Tám, báo Nhân Dân đăng xã 
luận phê bình “một số đồng chí” có quan điểm “cần phải tiến hành 
Cải cách ruộng đất chậm lại, để tập trung đấu tranh thống nhất. Điều 
này và củng cố miền Bắc là mâu thuẫn với cuộc đấu tranh thống nhất 
đất nước”. 

Tại hội nghị toàn thể lần thứ Tám họp ở Hà Nội vài ngày sau, 
Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi cố gắng tập trung cao độ sử 
dụng chương trình cải cách ruộng đất là phương tiện nhổ tận gốc 
bọn gián điệp và phẳn cách mạng. 

Lần sóng cuối cùng chiến dịch cải cách ruộng đất mở màn vào 
cuối 1955, đúng lúc cuộc đấu tranh giai cấp ở nông thôn lên tới 
đỉnh cao. Hồ Chí Minh cố gắng hạ nhiệt những hành động quá 
khích của chương trình. Phát biểu với các cán bộ cải cách ruộng 
đất ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang ngày 17 tháng 12, ông nhấn 
mạnh cần thận trọng phân biệt giữa những người sai trái với 
những người vô tình vi phạm, không được sử dụng biện pháp tàn 


bạo chống lại những người bị buộc tội chống lại nhân dân. Tại 
bữa ăn trưa, ông nói với họ, cải cách ruộng đất, giống như bát súp 
nóng, phải húp từ từ mới ngon. Nhưng những lời khuyên của Hồ 
cũng chẳng có tác dụng. Uỷ ban Nông hội toàn quốc gửi thư cho 
các cán bộ cải cách ruộng đất trong tháng đó gắn mối quan hệ trực 
tiếp giữa địa chủ với hoạt động phản động, đồng thời ngày 14 
tháng 12 Ban Chấp hành Trung ương chỉ thị các cán bộ phải thực 
hiện cải cách ruộng đất chương trình như “một trận Điện Biên Phủ 
chống lại chủ nghĩa phong kiến ở miền Bắc”. 

Đầu mùa xuân năm 1956, tin tức bạo lực cải cách ruộng đất lan 
rộng ở Hà Nội, khi nhiều quan chức Đảng chính phủ có gia đình ở 
nông thôn bị đội cải cách ruộng đất tấn công. Khi xuất hiện những 
bài báo phê bình cải cách ruộng đất, Vũ Đình Huỳnh, một cựu thư 
ký của Hồ Chí Minh, đã linh cảm được và thận trọng nhắc Hồ: 
“Máu của đồng bào chúng ta đang đổ, lễ nào Bác lại ngồi yên?” Dù 
Huỳnh bị những phần tử hiếu chiến trong Đẳng coi là không có tư 
tưởng chiến đấu (Trường Chỉnh đã gạt bỏ Huỳnh vì coi ông là “tay 
chân của bọn phản cách mạng), song Hồ rất lo lắng trước việc cán 
bộ cải cách ruộng đất phân loại bừa bãi và gán cho tất cả địa chủ 
là bọn phản động. Tháng 4, phát biểu trước các cán bộ cải cách 
ruộng đất tại vùng duyên hải, ông cảnh báo họ đừng có thái độ 
cứng nhắc trong việc xử lý, vạch ra, không phải tất cả chủ thuyền 
đều bất lương và độc ác. Chỉ có người nào mắc những hành động 
bạo ngược mới bị trừng phạt. Ông nói, một con thuyền không 
những chỉ cần những tay chèo mà còn cần cả những người cầm 
lái. 

Những phát biểu Hồ Chí Minh cũng chẳng có mấy hiệu lực. Dù 
lúc này sự phẫn nộ lên cao trào khắp nông thôn, một thông điệp 
của ông bắt đầu có người nghe. Giữa tháng 5, một bài báo trên tờ 
Nhân Dân thừa nhận, một số cán bộ cải cách ruộng đất đối xử bất 


công với con em địa chủ. Vài tuần sau, một bài khác vạch ra, đôi 
khi các quan chức chính phủ “đánh giá quá cao kẻ thù” và quy kết 
vội vã từ một vài hiện tượng cá biệt. 

Sự thay đổi suy nghĩ của những người lãnh đạo đẳng phần nào 
là do sự phản đối của những cựu binh Việt Minh, những người 
này cùng với gia đình của họ từng là nạn nhân. Nhưng một sự kiện 
diễn ra cách xa vài ngàn dặm ở Moscow cũng có vai trò quan trọng. 
Phát biểu tại Đại hội lần thứ XX Đảng cộng sản Liên Xô tháng 
2-1956, Tổng bí thư Nikita Khrushchev làm choáng váng các đại 
biểu dự họp bằng bài phê bình mạnh mẽ người tiền nhiệm của ông 
- Iosif Stalin. Khrushchev buộc tội Stalin không những khuyến 
khích tệ “sùng bái cá nhân” thể hiện sự phản bội nguyên tắc 
Leninist về tập trung dân chủ, mà còn sử dụng quyền lực để đàn 
áp dã man và loại bỏ những người Bolsevich trung thành ra khỏi 
Đảng. Không những thế, Stalin còn thực hiện một số chính sách 
đối ngoại tai hại có tầm quan trọng chiến lược trong Thế chiến II. 
Khrushchev kêu gọi các đại biểu tại Hội nghị “tự phê bình” để 
không mắc phải những khuyết điểm đó nữa. 

Việc Khrushchev công khai vạch mặt Stalin làm cho Bắc Kinh lo 
ngại tác động của cuộc tấn công đó, cho dù là chính đáng trong bối 
cảnh Liên Xô, nhưng lại có thể ảnh hưởng tới uy tín của Đẳng 
cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông và ảnh hưởng tới khái 
niệm Marxist về chuyên chính vô sản. Tuy nhiên, phẳẩn ứng của Hà 
Nội không rõ ràng, tù mù. Phái đoàn Việt Nam do Trường Chinh và 
Lê Đức Thọ tham dự hội nghị, nhưng báo chí ở Hà Nội bình luận 
rất thưa thớt. Ngày 28-5-1956, báo Nhân Dân nhấn mạnh một cách 
vắn tắt, Đảng Lao động Việt Nam “nghiên cứu kỹ chủ nghĩa Marxist 
- Leninist để áp dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể ở Việt 
Nam và kết hợp học thuyết này với thực tiễn cách mạng Việt Nam”. 
Ngay khi phái đoàn Việt Nam từ Moscow về nước, Bộ Chính trị 


họp xem xét kết quả hội nghị và tác động của nó tới tình hình ở 
Việt Nam. Ngày 31-3-1956, Đài phát thanh Hà Nội phát đi thông 
cáo của Bộ Chính trị đề cập tới “tệ sùng bái cá nhân” và “tinh thần 
phê và tự phê bình”, kết luận rằng những nghị quyết của Đại hội 
lần thứ XX Đẳng cộng sản Liên Xô sẽ “củng cố đẳng ta về mặt lý 
luận”. 

Theo quan điểm chính thức, vấn đề sùng bái cá nhân là việc nội 
bộ của Liên Xô, không liên quan đến bối cảnh Việt Nam và Hồ Chí 
Minh làm việc theo nguyên tắc tập thể. Dù vậy, một số người lãnh 
đạo trong đẳng lo ngại vấn đề này sẽ nổi lên, đặc biệt những 
người không thích sự tôn sùng Hồ Chí Minh trên báo chí. “Bác Hồ” 
đã trở nên được biết rộng rãi như người trong gia đình khá quen 
thuộc đối với thế giới trong những năm cuối đời. Ông chụp hình 
với đồng bào đón chào ông tới thăm, cho dù hình ảnh ông hiền 
hoà, hình ông trên tem và thậm chí cả trên tiền. Trường Chỉnh, 
ghen ty với danh tiếng Hồ trong nhân dân, nghe nói rất khoái 
chiến dịch chống tệ sùng bái cá nhân. Ông nhấn mạnh “Chủ nghĩa 
xã hội không thể sống sót được với tệ sùng bái cá nhân”. Ông vạch rõ 
chủ nghĩa xã hội đối lập với sùng bái cá nhân như nước và lửa: 
Trong khi chủ nghĩa xã hội là dân chủ thì sùng bái cá nhân là phẳẩn 
dân chủ. 

Việc Khrushchev hạ bệ thần tượng Stalin chắc chắn có tác động 
đến quyết định của Đảng Lao động Việt Nam ở Hà Nội bắt đầu 
xem xét nghiêm túc và tranh luận. Tại phiên họp mở rộng Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng cuối tháng 4-1956, vấn đề tự phê 
bình được đem ra thảo luận, và nghị quyết của Hội nghị ca ngợi 
Đảng cộng sản Liên Xô dũng cảm nhận sai lầm, đồng thời thừa 
nhận Đảng Lao động Việt Nam thiếu sức chiến đấu nhận khuyết 
điểm. Nghị quyết viết “Thông qua phê và tự phê bình, chúng ta mới 
phát triển được dân chủ trong nội bộ, củng cố mối quan hệ với quần 


chúng, chống lề thói quan liêu”. Phát biểu kết thúc hội nghị, Hồ Chí 
Minh tuyên bố rõ ràng hơn, bằng sự tự phê bình, Đảng cộng sản 
Liên Xô thể hiện lòng can đảm đáng để các anh em noi gương. Bài 
học này đặc biệt liên quan tới Đẳng Lao động Việt Nam, do “tàn dư 
phong kiến và thực dân” vẫn chưa bị loại bỏ trong nước, vì thế tạo 
ra sự giả tạo và để những ảnh hưởng không cộng sản thâm nhập 
vào Đảng. Dù Hồ tập trung chủ yếu vào vấn đề lề thói quan liêu và 
hống hách của quan chức, ông thú nhận “tệ sùng bái cá nhân” chắc 
chắn cũng tồn tại ở Việt Nam. Lúc này tuy chưa đưa đến những 
thiệt hại lớn, nhưng nó làm giảm sự nhiệt tình, cống hiến hết 
mình, tỉnh thần sáng tạo trong đảng viên và nhân dân. Để giải 
quyết những thiếu sót đó, ông nhấn mạnh cần phải củng cố lãnh 
đạo tập thể trong hàng ngũ cao cấp của đẳng và chính phủ. 

Không rõ “tinh thần tự phê bình” tác động tới cuộc tranh cãi về 
chiến dịch cải cách ruộng đất tới mức nào. Hình như phát biểu của 
Hồ Chí Minh nhận được sự đồng tình các đồng chí của ông trong 
Bộ Chính trị. Thực vậy, có sự trớ trêu khi ông nói tới nguy hiểm 
của tệ sùng bái cá nhân tại hội nghị, vì ông cảm thấy ảnh hưởng 
của bản thân trong việc thực thi chương trình cải cách ruộng đất 
bị hạn chế nhiều. Dù thế nào đi nữa, bài phát biểu Khrushchev 
giúp ông thuyết phục các đồng chí đánh giá lại những quyết định 
của chính họ cần phải có thay đổi trong chương trình cải cách 
ruộng đất. 

Cho dù bài phát biểu của Khrushchev chống Stalin ở Việt Nam 
tác động tới đâu đi nữa, trong thời gian vài tháng sau đó, có sự 
đánh giá lại chương trình cải cách ruộng đất. Ngay sau khi kết 
thúc hội nghị, Đảng tiến hành những cuộc họp cán bộ theo lịch 
trình của quyết định Ban Chấp hành Trung ương. Những bình luận 
chính thức trên báo chí cho thấy sai lầm phạm phải khi thực hiện 
chương trình, một số người bị bắt trước đây vì cho là phản động 


được thả. Một bài báo giữa tháng 5-1956 ca ngợi kết quả toàn diện 
chiến dịch cải cách ruộng đất, nhưng lại kết luận với lời khiển 
trách tất cả những người dính líu đến chương trình cải cách ruộng 
đất. Trong một bức thư đề ngày 1-7-1956 gửi hội nghị cán bộ đánh 
giá đợt cuối cải cách ruộng đất, Hồ Chí Minh cho mô tả chương 
trình đạt thành công “chủ yếu” làm giảm uy thế giai cấp địa chủ 
tại nông thôn, nhưng ông nói thêm, một số sai lầm nghiêm trọng 
đã mắc phải đã làm giảm mạnh sự thắng lợi. Những người chịu 
trách nhiệm thực hiện chiến dịch cải cách ruộng đất cũng không 
muốn nhìn nhận vấn đề. Trong một bài báo tháng 7-1956, Lê Văn 
Lương thừa nhận sai lầm mắc phải khi thực thi chương trình, 
nhưng khẳng định hành động đó là cần thiết vì các tổ chức chính 
quyền địa phương ở nhiều nông thôn mới được giải phóng vẫn 
chưa thắng thế được những phần tử phản động. 

Lúc này một làn sóng mạnh mẽ chống lại Lương và phe cánh. 
Trong một báo cáo gửi các cán bộ nông thôn về kết quả chương 
trình cải cách ruộng đất ngày 17-8-1956, Hồ Chí Minh tuyên bố 
“một số cán bộ không nắm vững đường lối của chúng ta, không làm 
đúng đường lối dân vận. (Điều này) do sự lãnh đạo của Trung ương 
Đẳng và chính phủ có thiếu sót lớn... do vậy, cải cách ruộng đất có 
khuyết điểm lớn và sai lầm trong công tác đoàn kết thống nhất ở nông 
thôn”. Ông hứa, những ai bị xử lý sai so những sai lầm đó sẽ được 
thả khỏi tù hoặc được phục hồi chức vụ trước đây. 

Chủ đề chính thảo luận tại Hội nghị X Ban Chấp Hành Trung 
ương họp tháng 9-1956. Lúc này, những người thực hiện cải cách 
ruộng đất không thể bảo vệ được vị trí của họ nữa và những cuộc 
tranh cãi nẩy lửa diễn tại hội nghị. Bản thông cáo kết thúc Hội 
nghị toàn thể lần thứ X công khai phân tích vấn đề và quy trách 


nhiệm: 


Những sai lầm và những thiếu sót đã phạm phải trong thời kỳ vừa 
qua. Trong công tác cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, đã mắc 
phải những sai lầm. Hội nghị toàn thể lần thứ X Ban Chấp Hành 
Trung ương Đẳng Lao động Việt Nam đã phân tích những kết quả cải 
cách ruộng đất, công tác chỉnh đốn tổ chức và đã kiểm tra nghiêm túc 
những khuyết điểm phạm phải trong hai nhiệm vụ đó. Tìm ra được 
nguyên nhân những khuyết điểm và đề ra những biện pháp sửa chữa. 

Đây là lần đầu tiên, Đẳng tìm ra được nguồn gốc vấn đề. Thông 
báo cho rằng những khó khăn này là do “chệch sang tả”: 

“Hội nghị toàn thể lần thứ X Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Lao 
động Việt Nam công nhận những khuyết điểm đó là do những thiếu sót 
trong công tác lãnh đạo”. Vì thế Ban chấp hành Trung ương của Đẳng 
phải chịu trách nhiệm về những khuyết điểm đó. Những uỷ viên Ban 
Chấp hành Trung ương trực tiếp phạm phải những khuyết điểm đường 
lối và chính sách của Đảng phải tự kiểm điểm những thiếu sót và sai 
lầm của mình trước Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chấp hành 
Trung ương sẽ có kỷ luật thích đáng với những đồng chí đó. 

Hội nghị toàn thể lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương đã có 
một bước đi chưa có trong tiền lệ khi cách chức những thành viên 
của Đảng và chính phủ. Trong số này có bốn nhân vật chính trong 
Uỷ ban Cải cách ruộng đất: Trường Chinh bị cách chức Tổng bí 
thư Đảng Lao động Việt Nam. Hồ Viết Thắng bị khai trừ khỏi Ban 
Chấp hành Trung ương. Lê Văn Lương mất chức UỶ viên Bộ chính 
trị và Bí thư Ban Chấp hành Trung ương. Hoàng Quốc Việt ra khỏi 
Bộ Chính trị. Mấy ngày sau, Hội đồng Bộ trưởng ra sắc lệnh chỉ thị 
huỷ bỏ toà án nhân dân cấp xã, đồng thời uỷ ban cải cách ruộng 
đất thành lập trước đây tại trung ương và tỉnh bị hạn chế chức 
năng, chuyển sang làm cố vấn nhưng không có quyền lực nữa. Để 
phục hồi những tổn hại do cải cách ruộng đất phạm phải, những 


người bị tù oan được ân xá, những tài sản riêng bị tịch thu bất hợp 
pháp và đất nhà thờ được trả lại. 

Việc cách chức Trường Chinh, một bước đi chưa có trong tiền lệ 
đối với Đảng luôn tìm cách tránh né những cuộc đấu đá bè phái 
mãnh liệt vốn rất đặc trưng trong hai đẳng Trung Hoa và Liên Xô 
anh em, buộc các đồng chí của Trường Chinh phải vội tìm người 
thay thế. Người thừa kế hiển nhiên là tướng Võ Nguyên Giáp. 
Đứng hàng thứ ba sau Hồ và Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp - anh 
hùng Điện Biên Phủ - có uy tín cao trong nhân dân. Ông và quân 
đội đã tránh được vết nhơ thất bại của chiến dịch cải cách ruộng 
đất. Nhưng uy tín cao của Giáp lại bị những đồng sự ghen ty. 
Ngoài ra, truyền thống của Đảng tránh gộp quyền lãnh đạo Đẳng 
với chỉ huy quân đội. Do vậy, Giáp bị loại và Hồ Chí Minh đồng ý 
tạm thời giữ chức Tổng bí thư. 

Hồ Chí Minh không trực tiếp nhúng tay vào việc vạch kế hoạch 
hoặc thực thi chiến dịch cải cách ruộng đất, có thể vì vậy không 
thể đóng vai trò chính gây ra thiệt hại và chịu trách nhiệm. Nhưng 
uy tín của ông là một người lãnh đạo hiểu biết, lãnh đạo mọi mặt 
đã bị sứt mề nặng, nhiều người trong tâm tư cảm thấy, mặc dù Hồ 
chỉ trích những việc diễn ra ở mức địa phương, nhưng không phải 
ông vô can, vì bản thân ông thông qua Luật Cải cách ruộng đất từ 
khi bắt đầu và bảo vệ thành tích của nó “là chính” thậm chí sau khi 
biết rõ những sai lầm nghiêm trọng đã xảy ra. Trong cuộc gặp 
riêng với những lãnh đạo đảng, Hồ tự phê bình chính mình “Bác đã 
thiếu dân chủ, không nghe, không thấy. Bởi thế tất cả chúng ta phải 
tiến hành dân chủ. Bác thừa nhận khuyết điểm trong vụ này. Từ nay 
tất cả các lãnh đạo trung ương phải nghe, quan sát, suy nghĩ và hành 
động. Bài học đau thương này phải trở thành động lực mới cho chúng 


22 
° 


ta 


Thất bại chiến dịch cải cách ruộng đất là một bước lùi lớn của 
Trường Chinh. Do tính cách thiếu hòa đồng và khắt khe, Trường 
Chinh không được các đồng chí và những người xung quanh kính 
trọng không phải vì sự tàn bạo mà vì sự lạnh lùng, thiếu tình 
người và vẫn chắc chắn tin rằng khi tiến hành chương trình theo 
đề xuất cố vẫn Trung Quốc ông hành động là đúng theo ý thức hệ. 
Trong lúc bị bẽ mặt do giáng cấp, ông lại tỏ ra khá kiêu ngạo trước 
công chúng và nghe đồn không bao giờ kể chuyện này với các đồng 
chí của ông. Khi có dịp ông sẵn sàng bảo vệ quyết định của mình. 
Vài tuần lễ sau khi kết thúc Hội nghị X, Trường Chỉnh lập luận, 
mặc dù một số cán bộ sai trái phạm khuyết điểm tai hại trong 
chiến dịch, nhưng cải cách ruộng đất là “một cuộc cách mạng” và 
ông nói thêm “một cuộc cải cách ruộng đất hoà bình chẳng khác gì 
như kế hoạch giao đất là một äo tưởng”. 

Cố gắng của Đảng trong việc thừa nhận lỗi đã quá muộn để 
ngăn cản cuộc bạo động đầu tiên của dân chúng chống lại chính 
sách chính phủ kể từ khi kết thúc kháng chiến chống Pháp. Cuộc 
bạo động xảy ra ở một nơi không xa quê Hồ Chí Minh ở tỉnh Nghệ 
An. Huyện Quỳnh Lưu có phần đông dân chúng là Thiên Chúa 
Giáo. Người dân Quỳnh Lưu có tỉnh thần yêu nước cao, từng ủng 
hộ Việt Minh chống Pháp, nhưng cả hai bên đều nghỉ ngờ nhau. 
Cán bộ Việt Minh nghi ngờ đa số dân Thiên Chúa Giáo địa phương 
trung thành với Pháp hoặc Bảo Đại và thù địch cách mạng. Còn 
người theo Thiên Chúa Giáo tức giận trước những chính sách và 
hành động nghỉ ngờ của chính quyền nên họ chống lại. 

Mối quan hệ giữa chính phủ và cộng đồng giáo dân Thiên Chúa 
không ngừng mâu thuẫn ở Việt Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh 
Thái Bình Dương. Sau đình chiến vào tháng 7-1954, gần 600.000 
người Thiên Chúa Giáo di cư vào Nam. Tuy thế, gần 900.000 Thiên 
Chúa Giáo vẫn còn lại ở miền Bắc sau Hiệp định Geneva và chính 


phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cam đoan họ sẽ không bị ngược 
đãi. Một Uỷ ban lên lạc những người Thiên Chúa Giáo yêu nước và 
yêu hoà bình được thành lập như một nhóm trong mặt trận, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thường xuyên phát biểu với dân Thiên Chúa Giáo 
những cam kết của chính phủ ông về tự do tín ngưỡng. Bổ nhiệm 
những giám mục mới thay những giám mục đã vào Nam, những 
trường dòng đào tạo linh mục Thiên Chúa Giáo được thành lập 
cuối năm 1954. Tháng 6-1955 chính phủ ra một sắc lệnh bảo đảm 
tự do tín ngưỡng và công nhận quyền của Vatican trong công việc 
nội bộ nhà thờ, mặc dù cấm đoán dân Thiên Chúa Giáo tuyên 
truyền chống đối những chính sách của chính phủ. 

Tuy nhiên khi mở màn chiến dịch cải cách ruộng đất, mối quan 
hệ nhanh chóng phá hồng tất cả, khi các cán bộ hiếu chiến thường 
tỏ ra chống người theo đạo Thiên Chúa Giáo, nhiều người trong số 
họ bị tình nghỉ là phẩn động. Trong một số trường hợp, họ cũng có 
lý do để đặt những câu hỏi với cách mạng, vì nhiều người Thiên 
Chúa Giáo là những người giàu có của cộng đồng nông thôn, do 
vậy họ chống đối cải cách ruộng đất. Bản thân Nhà Thờ, chiếm 
khoảng 1,3 phần trăm đất canh tác trong nước, cũng công khai thù 
địch với chính phủ. 

Vấn đề rắc rối ở huyện Quỳnh Lưu bắt đầu xuất hiện năm 1955, 
khi dân làng phản đối việc quan chức chính phủ ngăn cản họ di cư 
vào Nam. Mùa Hè năm 1956, chiến dịch cải cách ruộng đất quét 
qua vùng này, sự oán giận thái độ tàn nhẫn khi tiến hành cải cách 
ruộng đất tăng lên do những những đối xử bất công với người 
theo đạo. Cán bộ đẳng thường xuyên quy kết những người thủ lĩnh 
Thiên Chúa Giáo địa phương là phẳẩn động, kẻ phá hoại. Khi đoàn 
thanh tra của Uỷ Ban Kiểm Soát Quốc tế tới, căng thẳng bùng lên 
và một số vụ đụng độ bạo lực xảy ra giữa lực lượng an ninh chính 
phủ với dân làng tìm gặp những thanh tra. Ngày 9-11-1956, một 


nhóm dân làng đưa đơn cho những thành viên Uỷ Ban Kiểm Soát 
Quốc tế, đang đi đến huyện trên xe Jeep. Một đơn vị cảnh sát cố 
tình giải tán đám đông và bạo lực nổ ra. Ngày 13-11-1956, vài 
ngàn người, vũ trang bằng gậy gộc và cuốc xẻng tiến về trung tâm 
huyện ly Quỳnh Lưu. Con đường tới huyện ly bị bộ đội phong toả, 
đụng độ xảy ra làm vài người biểu tình bị chết. Ngày hôm sau, một 
sư đoàn bộ đội được điều đến chiếm vùng này, bắt hết những 
người cầm đầu cuộc nổi loạn. Sau khi toán thanh tra Uỷ Ban Kiểm 
Soát Quốc tế từ Hà Nội tới để đánh giá tình hình, một số người bị 
bắt trong cải cách ruộng đất được thả, tài sản của họ được trả lại. 
Nhưng rõ ràng là cuộc tranh cãi trong nội bộ Đảng về cải cách 
ruộng đất vẫn chưa chấm dứt. Trường Chinh, lúc đó còn là chủ 
tịch Uỷ ban Cải cách ruộng đất, cảnh báo trong báo cáo của mình 
về sự kiện này, một số “cá nhân nguy hiểm” đã được thả mà không 
có xét xử cần phải theo dõi chặt “những thành phần địa chủ” để họ 
không thể còn uy thế trong làng nữa. 

Dù sự kiện Quỳnh Lưu là độc nhất trong mối quan hệ của chính 
phủ và Thiên Chúa Giáo, nó cũng chứng tổ rõ ràng chương trình 
cải cách ruộng đất đã phá hoại nghiêm trọng sự tin tưởng của 
nhân dân miền Bắc với những người lãnh đạo Đảng, chắc chắn 
cẩn trở sự thống nhất và lãnh đạo tập thể trong hàng ngũ lãnh đạo 
Đảng. Cuối tháng Mười, một đám đông gồm chủ yếu những thân 
nhân những người bị oan ức trong cải cách ruộng đất đã tụ tập 
trước cửa trụ sở Ban Chấp hành Trung ương gần Quảng trường Ba 
Đình để đòi sửa sai. Tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu trước đông 
đảo nhân dân tại Nhà Hát Nhân Dân, công nhận những sai lầm 
trong cải cách ruộng đất. Ông thừa nhận lãnh đạo Đẳng dự đoán 
quá cao số lượng địa chủ trong nước, đã cứng nhắc khi coi toàn bộ 
tầng lớp này là kẻ thù nhân dân. Do vậy không phân biệt nổi bạn 
và thù, coi nhẹ tâm quan trọng mặt trận quốc gia thống nhất rộng 


rãi trong thời kỳ trước đây. Ông nói thêm, Đẳng cũng vi phạm 
chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng khi tiến hành cải cách ruộng 
đất trong khu vực đông dân Thiên Chúa Giáo và không nhận ra sự 
cống hiến cho cách mạng của nhiều binh sĩ giải ngũ và cựu chiến 
binh. 

Hồ Chí Minh, người tranh luận trong cuộc họp những lãnh đạo 
cao cấp chống lại tàn dư chiến dịch Cải cách ruộng đất, ít xuất 
hiện trước công chúng cho mãi đến tháng 2-1957, tại phiên họp 
Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Quốc hội, Hồ thừa nhận “có 
nhiều sai lầm nghiêm trọng” phạm phải khi tiến hành Cải cách 
ruộng đất. Nhưng một lần nữa ông bảo vệ chương trình Cải cách 
ruộng đất cho là chương trình này hoàn toàn đúng đắn về nền tảng 
với mục đích loại bỏ thế lực phong kiến tại làng xã và giải phóng 
nông dân nghèo khỏi vòng nghèo khổ. Những quan sát viên nhớ lại 
rằng Hồ khóc khi nói đến những đau thương đã xảy ra trong Cải 
cách ruộng đất. 

Về mặt nào đấy, chương trình cải cách ruộng đất có thể xem 
như thành công của chế độ. Hơn hai triệu mẫu ruộng (800.000 
hectares) đã được chia cho hơn hai triệu gia đình nông dân, bằng 
một nửa số nông dân ở Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Sự thống trị 
đời đời của bọn chủ đất tại làng xã đã bị phá vỡ và tầng lớp lãnh 
đạo mới hình thành bao gồm dân nghèo và trung nông. Nhưng 
cách làm này cũng để lại di sản cay đắng. Dù con số thực tế những 
người bị xử tử trong cải cách ruộng đất vẫn còn được tranh cãi, 
ngay cả những quan sát viên thiện cảm cho rằng ít nhất 3.000 to 
5.000 người có thể đã chết trong cải cách ruộng đất, thường bị đội 
hành quyết thi hành ngay sau khi “toàn án nhân dân” kết án. Có 
những đánh giá khác, cho rằng có khoảng từ 12.000 đến 15.000 
người bị xử tử không xét xử với những lời cáo buộc chụp mũ tội 
phá hoại, nói một cách khác là ủng hộ hoạt động phản động. Còn 


vô số không kể hết những người bị đối xử tàn tệ do mối quan hệ 
của họ với nạn nhân. Có một thảm hoạ lớn cho tổ chức Đảng tại 
cấp địa phương. Một nghiên cứu đầu thập niên 1980 cho thấy ở 
một số vùng, 30 phần trăm chi bộ đảng phải giải thể do cán bộ 
chủ chốt bị thỦ tiêu vì những kể quá khích trong đội cải cách 
ruộng đất gây ra. Trong 76 xã ở tỉnh Bắc Ninh, chỉ còn 21 bí thư 
chỉ bộ còn lại vào đợt cuối chiến dịch cải cách ruộng đất. 

Sự hỗn loạn xã hội do chiến dịch cải cách ruộng đất gây nên 
cũng không bó hẹp ở nông thôn. Nó cũng làm gia tăng sự tức giận 
đối với Đảng trong giới trí thức thành thị. Đó là những người đã 
ủng hộ mạnh mẽ Mặt trận Việt Minh trong nhiều giai đoạn trước 
đây của cuộc kháng chiến. Nhiều người có lòng yêu nước cao, 
hăng hái ủng hộ cương lĩnh Việt Minh kết hợp vấn đề độc lập dân 
tộc với những biện pháp cải cách ôn hoà. 

Tuy nhiên, uy tín Đẳng trong trí thức giảm sút nghiêm trọng vào 
đầu năm 1951, khi chiến dịch chỉnh huấn theo lối Trung Quốc 
khiến họ cảm thấy bị sỈ nhục trong những buổi phê và tự phê bình 
khi họ cố hoà hợp tinh thần yêu nước với những đòi hỏi khắt khe 
của tiêu chuẩn Maoist. Một số rời bỏ hàng ngũ. Một số không hài 
lòng việc bắt họ tuân theo kỷ luật đảng và hy sinh mục đích cá 
nhân trong kháng chiến. Như nhà văn - nhân sĩ Phan Khôi nhấn 
mạnh, vị ngọt của lòng yêu nước giống như đường trong tách café, 
đã pha nhạt vị đắng của lãnh đạo Đảng và sự cứu rỗi nhân cách 
của người trí thức. 

Tình thế khó xử này trở nên mạnh hơn sau hội nghị Geneva, khi 
vấn đề độc lập dân tộc được đặt trước vai trò Đẳng lãnh vai trò 
lãnh đạo trung tâm. Chuyện nhà văn trẻ Trần Dần là một minh hoạ 
điển hình. Là cựu chiến binh Điện Biên phủ, Dần đã viết một tiểu 
thuyết theo phong cách hiện thực xã hội chủ nghĩa về kinh nghiệm 


chiến trường. Ngay sau khi ngừng bắn, ông được cử sang Trung 
Quốc tu nghiệp viết kịch bản phim dựa trên cuốn tiểu thuyết của 
ông. Ở đó, ông gặp nhà văn Hồ Phong, người chủ trương phải trao 
quyền tự do hơn cho các văn nghệ sĩ ở nước Trung Hoa mới. Về 
nước, Trần Dần sửa lại câu chuyện của mình, thay thế việc miêu 
tả chủ nghĩa anh hùng và tỉnh thần hy sinh bằng một câu chuyện 
hiện thực hơn về những gian khổ của tổ tam tam (3 người lính) 
với sự khủng khiếp của chiến tranh. Mùa Đông năm 1954-1955, 
cộng tác với vài đồng sự cùng chí hướng trong bộ phận tuyên huấn 
quân đội, ông thảo ra một bức thư “Những đề xuất về văn hóa chính 
trị”, dự định gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đẳng. Trọng tâm 
của bức thứ, đòi được tự do hơn cho sự sáng tạo của trí thức để 
phản ánh sự thật về cuộc chiến tranh vừa qua mà họ đã chứng 
kiến. 

Thoạt đầu, bản dự thảo có lẽ được một số sĩ quan cao cấp quân 
đội ủng hộ, nhưng cuối cùng ban tuyên huấn quân đội nhận thư và 
chính thức bác bỏ. Người cầm đầu duy trì sự trong sạch về tư 
tưởng là nhà thơ Tố Hữu, người nổi tiếng về những bài thơ trong 
kháng chiến chống Pháp, nay là người lính canh gác trên mặt trận 
văn hoá và tư tưởng của Đảng. Là người lớn tiếng cổ suý cho 
phong trào “nghệ thuật vị nhân sinh”, ông có bài phát biểu quan 
trọng tháng 9-1949 ở Việt Bắc kêu gọi loại bỏ những ảnh hưởng 
phản động của phong kiến và tư bản trong nền văn hóa cách mạng 
Việt Nam non trẻ. 

Trần Dần lập tức bị cánh tả tấn công, không những vì lời phát 
biểu đòi hỏi chấm dứt kiểm soát tư tưởng đối với sự sáng tạo của 
các nghệ sĩ ở Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mà còn bị cáo buộc có 
“lối sống tư sản”. Bị khai trừ ra khỏi Đẳng, ông bị giam ở nhà tù 
quân đội tại Hoàng Thành ở Hà Nội. Trần Dần viết: 


“Tôi bước đi 

không thấy phố 

không thấy nhà, 

chỉ thấy mưa sa 

trên màu cờ đỏ”. 

Nhưng sự xáo động do bức thư gây ra cộng với sự tàn bạo của 
chiến dịch cải cách ruộng đất và “sự tan băng” văn hoá ở Liên Xô 
do tác động bài phát biểu của Khrushchev chống Stalin tháng 
2-1956, đã khích lệ nhiều trí thức khác. Mùa xuân năm đó, tạp chí 
Giai Phẩm Mùa Xuân bắt đầu ra đời, ít nhiều phê phán những 
chính sách của chính phủ. Tuy có ý kiến chính thức không tán 
thành, tạp chí vẫn tiếp tục ra vào mùa hè năm đó, khuyến khích sự 
ra đời của tạp chí thứ hai Nhân Văn vào tháng 9. Chủ bút của 
Nhân Văn, nhân sĩ Phan Khôi, một người tham gia phong trào cải 
cách của Phan Chu Trinh từ đầu thế kỷ. Lúc này, trí thức Việt Nam 
được chiến dịch “Trăm Hoa đua nở” ở Trung Hoa khích lệ, được 
nhà nước Trung Quốc chính thức tài trợ khuyến khích phát biểu 
công khai những thiếu sót của Đẳng cộng sản và chính phủ Trung 
Quốc. Nhà thơ Hoàng Cầm đã viết một bài phê phán chính quyền 
đàn áp Trần Dần và bảo vệ Trần Dần trước những lời phê bình. 
Những bài báo khác trong hai tạp chí miêu tả nỗi thống khổ của 
thân nhân những người bị tù trong cải cách ruộng đất và lề thói 
quan liêu. 

Sự đả kích tàn dư chiến dịch cải cách ruộng đất và những lời 
yêu cầu phê và tự phê bình xuất phát từ Moscow và Bắc Kinh 
khiến những người nắm công tác tư tưởng trong Đảng chưa thể ra 
tay đàn áp. Trên thực tế, Hội nghị X tháng 9-1956 ra thông cáo kêu 
gọi nới rộng tự do dân chủ, đồng thời tháng 12-1956 sắc lệnh của 
chủ tịch Hồ Chí Minh bảo đảm tự do trong giới hạn của báo chí. 


Trường Chinh kêu gọi hình thành một nền văn hoá Việt Nam mới 
mang hình thức dân tộc và nội dung xã hội chủ nghĩa. Chẳng ai 
hiểu Trường Chỉnh nói thế nghĩa là gì. Khi một trí thức kêu ca với 
Trường Chinh vì không được tự do ngôn luận, Chinh ngạc nhiên 
đáp: “Thế à, nhưng các anh chẳng được tự do thoải mái phê phán chủ 
nghĩa đế quốc sao?” 

Nhưng cuộc bạo động ở Quỳnh Lưu gây nên lo ngại trong 
những lãnh đạo Đẳng ở Hà nội, đến cuối năm, Nhân Văn và Giai 
Phẩm buộc phải đóng cửa. Báo Nhân Dân kêu gọi Đẳng kiểm soát 
chặt trí thức, bắt buộc phải học về chủ nghĩa Marx - Lenin. Phan 
Khôi bị khai trừ ra khỏi Hội Nhà Văn và cuối cùng bị bắt. Ông chết 
trong tù trước khi ra toà. Trần Dần bị khai trừ khỏi Đảng, nhưng 
ông tự nhận mình trung thành với ý tưởng không tưởng “là người 
cộng sản ngoài đẳng”. 

Không dễ dàng đánh giá vai trò của Hồ trong cả hai vụ cải cách 
ruộng đất và đàn áp trí thức. Những người ủng hộ Hồ vạch ra ông 
không trực tiếp can dự việc này và kiên trì thuyết phục những lãnh 
đạo đảng cao cấp cần phân biệt cẩn thận giữa những người lầm 
đường, có thể đưa họ đi đúng đường và những phần tử thực sự 
phản động, phải bị cắt bổ như ung thư khỏi cơ thể xã hội Việt 
Nam. Nhưng những nhà phê phán đáp trả, dù không trực tiếp cầm 
đao thì ít ra Hồ cũng đã tạo điều kiện cho những đao phủ. Có dấu 
hiệu cho thấy ngay cả sau khi ông được thông báo cho về hậu quả 
trong hai chiến dịch, ông chẳng thèm dùng uy tín tuyệt đối của 
mình giảm nhẹ tác động của hậu quả này. 

Dù cá nhân Hồ không thể hiện dùng những biện pháp tàn bạo 
chống lại đối thủ hoặc kẻ thù, ông cũng bỏ qua những hành động 
đó của thuộc hạ vì lợi ích lớn hơn của sự nghiệp. Hồ Chí Minh biết 
một số trí thức bị tấn công trong chiến dịch mà ông có quen biết - 


ông thỉnh thoảng cũng đứng ra can thiệp, nhưng thường không có 
hiệu quả. Một người thân của một trí thức là nạn nhân của chiến 
dịch thông báo cho tôi biết Hồ cố gắng thay đổi quy chế đối xử 
trong tù của vị trí thức đó. Có thể nói, Hồ Chí Minh đã trở thành tù 
nhân do chính ông tạo ra, như một con ruồi kẹt trong trong chai, 
không có khả năng thoát khỏi logic nghiệt ngã của hệ thống sẵn 
sàng “hy sinh” cá nhân cho “những mục đích cao cả” của kế hoạch 
lớn. 

Mặc dù Hà Nội chỈ quan tâm nhiều đến bài phát biểu chống 
Stalin của Khrushchev đầu năm 1956, nhưng Đại hội lần thứ XX 
Đảng cộng sản Liên Xô còn có nhiều nghị quyết quan trọng về 
chính sách cùng chung sống hòa bình với phương Tây. Khi đánh 
giá chính sách mới, Khrushchev lập luận chỈ có cách này mới tránh 
được cuộc xung đột hạt nhân, có thể dẫn đến cái chết của hàng 
triệu người cho cả hai bên chỉ vì do khác biệt hệ tư tưởng. 

Chiến lược cùng chung sống hoà bình của Moscow không làm 
Hà Nội hứng thú, vì họ cho Liên Xô không để mắt tới cuộc đấu 
tranh cách mạng dẫn tới thống nhất hai miền Việt Nam. Lúc đó, 
chủ trương mới đó cũng phù hợp chính sách của Hà Nội, vì tháng 
8-1955 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định một lần 
nữa mong muốn tìm cách thống nhất bằng phương pháp hoà bình. 
Đầu năm 1956, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chấp thuận đề nghị 
của Trung Quốc tái nhóm họp Hội nghị Geneva để thảo luận việc 
thi hành. 

Dù vậy, vấn đề này cũng còn đang tranh cãi trong hàng ngũ lãnh 
đạo cao cấp Đảng. Cuối mùa đông 1956, một đoàn đại biểu do 
Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng dẫn đầu đã bí mật vào 
miền Nam để tham khảo với những người lãnh đạo Việt Minh ở 
đó. Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng miền Nam (thay thế Văn phòng 


Trung ương Nam Việt, giải tán sau Hiệp định Geneva) là Lê Duẩn, 
một đẳng viên kỳ cựu, người chỉ đạo hoạt động ở đó từ khi 
Nguyễn Bình bị đẩy ra Bắc năm 1951. Mục tiêu chuyến đi của Văn 
Tiến Dũng xây dựng những căn cứ địa cách mạng, xem xét nhu cầu 
củng cố lực lượng, cũng như tạo thuận lợi liên minh chính thức 
với hai nhân vật chống đối của hai giáo phái. 

Là con trai thợ mộc ở Quảng Trị, bắc cố đô Huế, Lê Duẩn thiếu 
nền tẳng học vấn và truyền thống gia đình trí thức như nhiều 
thành viên của Đẳng, ngoại trừ vài người trong số này như Hồ Chí 
Minh xuất thân từ tầng lớp Nho giáo. Tuy dáng vẻ mảnh khẳnh, 
điệu bộ cứng nhắc, nhưng Duẩn lại thừa tự tin, ông được coi là 
nhà tổ chức tài năng và người phát ngôn cho quyền lợi của phong 
trào miền Nam. Mặt khác, một số đồng chí nhận xét ông là người 
kiêu ngạo, không chịu lắng nghe ý kiến khác với ý ông. 

Hoạt động dưới bí danh anh “Ba”, đại diện cao cấp Ban Chấp 
hành Trung ương Cục ở các tỉnh miền Nam ngay sau khi kết thúc 
chiến tranh Thái Bình Dương, Lê Duẩn là sự lựa chọn thích hợp để 
giữ chức vụ lãnh đạo phong trào ở Nam Việt Nam. Ông toàn tâm 
cống hiến cho sự nghiệp thống nhất quốc gia, nhưng cũng là người 
thực dụng, trong những cuộc họp Ban Chấp hành khu vực, ông lập 
luận thao thao bất tuyệt về áp dụng một chiến lược thực tế không 
những ở hoàn cảnh miền Nam mà còn ở quốc tế nữa. Một mặt, 
ông tìm cách kìm chế những người nôn nóng muốn quay lại ngay 
với chiến lược dùng trong kháng chiến chống Pháp, ông nói, lực 
lượng vũ trang của Đảng chưa đủ sức. Mặt khác, ông hoài nghỉ 
giải pháp hoà bình, cho rằng cuối cùng thì cũng phải sử dụng hình 
thức bạo lực. Ông nói, những hoạt động chính trị ở miền Nam, 
“đôi khi sẽ được hỗ trợ bằng những hành động quân sự để thể hiện 
sức mạnh của đội quân từng chiến thắng ở Điện Biên Phủ”. Tháng 
3-1956, Lê Duẩn giao cho Văn Tiến Dũng một kế hoạch quân sự 


sẵn sàng quay lại chính sách đấu tranh vũ trang. Sau khi Văn Tiến 
Dũng ra về, Ban Chấp hành Đảng Bộ miền Nam thông qua tăng lực 
lượng quân sự địa phương, bao gồm thành lập 20 tiểu đoàn chủ 
lực và các đội du kích địa phương ở thôn xã có cảm tình với cách 
mạng. 

Đề nghị của Lê Duẩn về đấu tranh vũ trang ở miền Nam đến Hà 
Nội đúng lúc ban lãnh đạo đảng tích cực thảo luận đường lối 
chung sống hoà bình của Moscow. Đầu tháng 4-1956, Phó thủ 
tướng Liên Xô, Anastas Mikoyan, đến Hà Nội để giải thích với Việt 
Nam quan điểm của Moscow về tình hình thế giới. Đây là lần đầu 
tiên một nhân vật cao cấp Liên Xô tới thăm Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà, một vị khách chắc chắn được Việt Nam nồng nhiệt đón 
tiếp. Hai tuần lễ sau khi Anastas Mikoyan về nước, Hội nghị lần 
thứ IX Ban Chấp hành Trung ương Đẳng tuyên bố chính thức phê 
chuẩn những nghị quyết của Đại hội lần thứ XX Đảng cộng sản 
Liên Xô. Nhưng Trường Chinh, người vẫn còn giữ chức Tổng bí 
thư thời gian đó, thú nhận, không phải tất cả các uỷ viên Trung 
ương đồng ý với quan điểm đó. Ông nhấn mạnh “Có một số người 
vẫn chưa tin vào sự đúng đắn của chương trình chính trị này và chính 
sách hoà bình thống nhất của đất nước, cho rằng đó là ảo tưởng và 
cải hương”. 

Không rõ có phải Trường Chỉnh ám chỉ Lê Duẩn, đại điện Đẳng 
Bộ ở miền Nam không. Dù thế nào đi nữa, chính Hồ Chí Minh cũng 
theo quan điểm này. Dù ông công khai kêu gọi các chiến hữu quan 
tâm đến giải pháp hoà bình khi có cơ hội, ông vẫn tin vấn đề dân 
tộc phải ưu tiên hàng đầu và vẫn chưa sẵn sàng quay lại sử dụng 
bạo lực nếu điều đó dẫn đến việc thống nhất. Ngày 24-4-1956, 
phát biểu tại Hội nghị IX, Hồ tuyên bố, nhân dân Việt Nam hiểu 
“tầm quan trọng” những quyết định đưa ra ở Moscow và sự lớn 
manh của lực lượng hoà bình thế giới. Tuy nhiên, ông kết luận: 


“Trong khi nhận thấy chiến tranh có thể không xảy ra, chúng ta cần 
phải thận trọng theo sát mưu đồ của bọn gây chiến. Chừng nào chủ 
nghĩa đế quốc còn, nguy hiểm của chiến tranh vẫn tồn tại”. Ông vạch 
ra, trong một số trường hợp con đường tới chủ nghĩa xã hội có thể 
là con đường hoà bình, nhưng chúng ta phải nhận rõ thực tế: 

“Ở những nước nơi bộ máy nhà nước, quân đội, cảnh sát của giai 
cấp tư sản còn mạnh thì giai cấp vô sản cần chuẩn bị đấu tranh vũ 
trang. Do vậy, trong khi nhìn nhận khä năng thống nhất bằng phương 
pháp hoà bình, nhân dân Việt Nam đừng quên rằng kẻ thù chính của 
chúng ta là đế quốc Mỹ và tay sai của chúng đang chiếm nữa nước 
đang tích cực chuẩn bị chiến tranh. Vì thế, trong khi chúng ta giương 
cao ngọn cờ hoà bình, chúng ta đồng thời phải cảnh giác cao độ”. 

Quan điểm của Hồ Chí Minh phù hợp với nghị quyết được Hội 
nghị thông qua, nói rằng trong khi một số dân tộc có khả năng tiến 
lên chủ nghĩa xã hội bằng phương pháp hoà bình, đôi khi một cuộc 
chiến tranh ác liệt có thể khó tránh được, vì thế giai cấp công nhân 
cần phải sẵn sàng tình huống này. Do vậy Moscow đã nhận xét, 
mặc dù các nước đồng minh chưa sẵn sàng trực tiếp đối đầu 
Khrushchev về vấn đề cùng chung sống hoà bình, nếu cần thiết, 
vui lòng xác định chiến lược đem đến giải pháp thành công cho 
cuộc đấu tranh vì giải phóng dân tộc và thống nhất ở Việt Nam. 

Tán thành tuyên bố của Đại hội lần thứ XX Đảng cộng sản Liên 
Xô về chính sách chung sống hoà bình, Hội nghị IX bác bỏ đề nghị 
của Lê Duẩn đặt những bước đầu tiên chủ trương đấu tranh vũ 
trang ở miền Nam. Dù thế vẫn không chấm dứt được những cuộc 
tranh cãi trong nội bộ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về hướng đi 
thích hợp cho miền Nam. Một bài xã luận dài đăng trên báo Nhân 
Dân giữa tháng 7-1956 nhận xét nhiều người vẫn còn nuôi “ý thức 
hệ phức hợp và äo tưởng” về vấn đề này. Một số có “ý nghĩ đơn 


giản” tin tưởng Tổng tuyển cử sẽ được tổ chức. Bây giờ họ thất 
vọng và bi quan. Một số khác”không muốn tiến hành cuộc chiến đấu 
lâu dài của gian khổ”, tiếp tục hy vọng thống nhất là điều này có 
thể đạt được bằng biện pháp hoà bình. 

Những người thất vọng nhất chắc chắn là đa số cán bộ miền 
Nam tập kết ra Bắc sau Hội nghị Geneva để huấn luyện và học tập 
ý thức hệ Marxist và chiến thuật cách mạng. Để xoa dịu, trong bức 
thư ngỏ tháng 6-1956, Hồ Chí Minh giải thích cho họ chính sách 
tìm cách thống nhất bằng phương pháp hoà bình. Ông cảnh báo, 
cuộc đấu tranh sẽ khó khăn và kéo dài, và có thể không thành công 
nêu miền Bắc trước tiên không đủ sức mạnh làm hậu phương 
vững chắc. Ông nói, đấu tranh chính trị chính nghĩa chắc chắn 
chiến thắng. Nhưng “để xây dựng một ngôi nhà tốt, chúng ta phải 
xây dựng nền móng tốt”. Bình luận của Hồ về xây dựng miền Bắc 
có tiếng vang tới nhiều độc giả. Mùa Xuân năm đó, Bắc Việt Nam 
gặp nạn đói, cũng như thiếu những chuyên viên lành nghề giúp đỡ 
xây dựng kinh tế. Những hiệp định ký với Trung Quốc cung cấp 
viện trợ kỹ thuật xây dựng cơ sở công nghiệp nhẹ ở Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà, nhưng trong khi đó, nhân dân cần phải được nuôi 
ăn trước. Một nhà thơ vừa đi thăm các tỉnh đồng bằng sông Hồng, 
viết: 

Tôi qua làng 

Kiến An, 

Hồng - Quẳng 

bốn mùa biển lộng 

Nơi đây 

trận cuồng phong 


tàn phá đã hai năm 


Bờ đê quai 
su lở 
nước biển 
trắng đồng 
trắng ngõ 
Đồng lúa 
giờ thành 
ruộng muối 


Lay lắt nơi đây 


thoi thóp qua ngày 
củ khoai, 
củ sắn 


Các trẻ thơ 

trơ xương 

Bát cháo cám 

thay 

bát cơm gạo mới thơm hưong. 

Những người lãnh đạo đảng đã tư vấn những cán bộ chủ chốt 
ban lãnh đạo miền Nam về vấn đề thống nhất trước khi họp Hội 
nghị IX, Trường Chỉnh quở trách họ về sự thiếu kiên nhẫn. Nhưng 
những nghỉ ngờ về giải pháp hoà bình thống nhất đất nước vẫn 
dai dẳng ở Hà Nội. Tháng 6-1956, sau khi cuộc họp về chủ đề này, 
Bộ Chính trị ra nghị quyết nhan đề “Tình hình và nhiệm vụ của cách 
mạng ở miền Nam”. Bản nghị quyết nhận xét, do Nam Việt Nam trở 
thành một thuộc địa kiểu mới của Mỹ, cần phải tính đến áp dụng 
chính sách đấu tranh vũ trang để tự vệ. Dù vậy, Bộ Chính trị kết 
luận, vấn đề thời gian là quan trọng với chiến lược đấu tranh 


chính trị. Trong một bức thư gửi nhân dân Việt Nam vào tháng 
Bầy, Hồ Chí Minh nói, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ tiếp tục cố 
gắng theo đuổi thống nhất đất nước bằng phương pháp hoà bình 
theo cơ chế Hiệp định Geneva. 

Là uỷ viên Bộ Chính trị, Lê Duẩn chắc chắn tham dự Hội nghị 
tháng 6-1956. Nếu vậy, ông phải truyền đạt lại chỉ thị quan điểm 
của Hà Nội cho các đồng chí của ông ở miền Nam. Mùa hè năm đó, 
ông viết một cuốn sách mỏng “Con đường cách mạng miền Nam” 
trình bầy những quan điểm của ông về chủ đề này. Về mặt ngoài, 
những đề xuất của ông trùng với quan điểm của những người ủng 
hộ chính sách hoà bình trong nội bộ Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng và Bộ Chính trị. Lê Duẩn tuyên bố, tại giai đoạn hiện tại, 
cách mạng Việt Nam có hai nhiệm vụ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và giải phóng miền Nam. Chính sách hiện nay đấu tranh 
chính trị một cách hoà bình ở miền Nam phù hợp với thực tế hiện 
tại, do bộ máy Đảng ở miền Nam còn yếu và cũng phù hợp với 
những quyết định đưa ra tại Đại hội XX ở Moscow và tình hình thế 
giới. 

Tuy nhiên, việc Lê Duẩn nhấn mạnh tầm quan trọng chủ trương 
chính trị có chút giả dối, vì trọng tâm tranh cãi của ông lại nhằm 
vào chủ trương cần phải tăng cường mạnh mẽ cách mạng ở miền 
Nam. Dù không chính thức đi trệch chính sách hiện thời, ông vạch 
ra rằng có sự khác biệt đáng kể giữa chính sách cải lương dựa trên 
“đấu tranh công khai và nghị trường” và với đấu tranh chính trị do 
phong trào cách mạng “xây dựng lực lượng cách mạng quần 
chúng”. Ông lập luận rằng, là đội tiên phong của cách mạng, Đảng 
phải lãnh đạo quần chúng (ở đây ông dùng bài học Cách mạng 
tháng Tám năm 19435) cướp chính quyền. Nếu không, cơ hội may 
mắn lật đổ chế độ phản động Sài Gòn có thể bị lỡ. 


Theo Lê Duẩn, bài học quý giá thu được từ Cách mạng tháng 
Tám là cần phải sẵn sàng cho tổng khởi nghĩa bằng cách xây dựng 
lực lượng cách mạng có đủ sức mạnh chính trị và quân sự. Lê 
Duẩn kết luận, đáng tiếc nhiều cán bộ có trách nhiệm dẫn dắt 
phong trào “vẫn chưa hiểu rõ sức mạnh của quần chúng cách mạng”, 
do vậy không lãnh đạo được quần chúng. 

Đầu năm 1956, Trung Quốc và Liên Xô thoả thuận cần phải có 
một thời kỳ hoà bình, ổn định quốc tế làm nền tảng để hai nước 
kiến thiết đất nước. Tháng 2-1956, cả Moscow lẫn Bắc Kinh kêu 
gọi Hà Nội chấp nhận đề nghị họp lại hội nghị Geneva như một 
chiến thuật để giải cứu tiến trình hòa bình có nguy cơ đổ vỡ ở 
Đông Dương. Nhưng đề xuất của hai nước này chết yểu, do Anh, 
đồng chủ tịch với Liên Xô, không đồng ý họp lại hội nghị bởi Sài 
Gòn tuyên bố họ không phải là người tham gia ký hiệp định và 
không có trách nhiệm thi hành những điều khoản này. Liên Xô vì 
đã giao cho Trung Quốc trách nhiệm giải quyết mớ bòng bong ở 
Đông Dương nên chẳng có hành động nào cả. Còn Bắc Kinh đăng 
bận tâm với những vấn đề nội bộ, nên cũng tảng lờ. 

Tuy vậy, mùa Thu năm 1956 mâu thuẫn giữa Trung Quốc và 
Liên Xô bắt đầu lan sang những vấn đề khác. Giới lãnh đạo Trung 
Quốc bực tức việc Liên Xô can thiệp mạnh mẽ vào Đông Âu để 
ngăn cản bất ổn xã hội ở Ba Lan và Hungary. Điều này trái với 
quan điểm Trung Quốc, mâu thuẫn giữa các dân tộc nên được giải 
quyết bằng thương lượng dựa trên nguyên tắc bình đẳng và không 
can thiệp. Theo quan điểm Bắc Kinh, những cuộc bạo động chống 
lại chính quyền cộng sản ở Đông Âu là hậu quả trực tiếp bài phát 
biểu của Khrushchev hạ bệ Stalin, phá hoại uy tín đẳng cộng sản là 
đội tiên phong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Để thể hiện phần nào ủng hộ quan điểm Trung Quốc về vấn đề 


cùng chung sống hoà bình, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà mời Chu 
Ân Lai tới Hà Nội. Chu Ân Lai, có mối quan hệ từ lâu với Hồ Chí 
Minh, đến Hà Nội ngày 18 tháng 11 trong chuyến dừng chân đầu 
tiên đi thăm các nước Châu Á, Chu Ân Lai nêu vấn đề thống nhất 
Việt Nam. Chu Ân Lai đồng ý cần phải phối hợp hành động thực 
hiện những điều khoản hội nghị Geneva, nhưng ông né tránh nói 
cụ thể là những gì sẽ được thực hiện. Khi lãnh đạo Việt Nam ép 
ông phải đòi hội nghị Geneva họp lại, Chu Ân Lai mập mờ nói, “sẽ 
nghiên cứu”. 

Cuối cùng Việt Nam thấy rõ chuyến thăm của Chu Ân Lai chủ 
yếu là do Bắc Kinh muốn tranh thủ sự ủng hộ của Việt Nam đối 
với Trung Quốc trong mâu thuẫn phát sinh với Liên Xô. Những 
người lãnh đạo Trung Quốc nói riêng bực bội việc Liên Xô đem 
quân lật đổ chính quyền ôn hoà Imre Nagy ở Hungary. Trong 
những phát biểu công khai tại Hà Nội, Chu Ân Lai bóng gió nói tới 
mối nguy hiểm của “chủ nghĩa sô-vanh nước lớn” ám chỉ những 
hành động của Liên Xô ở châu Âu và tầm quan trọng những mối 
quan hệ tương hỗ dựa trên năm nguyên tắc cùng chung sống hoà 
bình do Trung Quốc và Ấn Độ đề xuất hai năm trước đây. 

Sự bực dọc của Bắc Kinh đối với xu hướng Moscow sai khiến 
các nước thành viên phe xã hội chủ nghĩa chắc chắn được nhiều 
nhà lãnh đạo Đẳng ở Hà Nội đồng tình. Một số cảm thấy sỈ nhục vì 
chính sách cùng chung sống hoà bình của Khrushchev, coi đó là sự 
đầu hàng trước kẻ thù giai cấp, mới có mối quan hệ chặt chẽ hơn 
với Trung Quốc. Nhưng Hồ Chí Minh cho rằng cần duy trì những 
mối quan hệ thân mật với cả Trung Quốc lẫn Liên Xô, trong thông 
cáo chung về chuyến thăm chính thức của Chu Ân Lai không gián 
tiếp hoặc trực tiếp đả kích Liên Xô. 

Sau khi Chu Ân Lai ra về, Hội nghị toàn thể lần thứ XI Ban Chấp 


hành Trung ương Đảng họp tháng 12-1956. Lê Duẩn tham dự hội 
nghị, và chắc chắn ông bảo vệ quan điểm của mình trong cuốn 
sách “Con đường cách mạng miền Nam” trước các đại biểu dự họp. 
Những năm gần đây cuốn sách của Lê Duẩn xuất hiện ở Hà Nội 
được coi có “tầm quan trọng đặc biệt” trong lịch sử phong trào cách 
mạng Việt Nam, có thể đề xuất của Lê Duẩn làm cho cuộc thảo 
luận sôi nổi hơn, nhưng dường như không có tác động đến sự 
chuyển hướng tức khắc đường lối chung của Đảng. Bài xã luận 
đăng trên tạp chí Học Tập, tạp chí lý luận của Đảng, ít ngày sau 
khi kết thúc hội nghị toàn thể, nói rằng củng cố miền Bắc vẫn còn 
là nhiệm vụ trọng tâm: “Chúng ta không cho phép chiến thắng miền 
Nam phá hỏng yêu cầu củng cố miền Bắc”. 

Không rõ vai trò của Hồ Chí Minh trong những cuộc tranh luận 
ra sao. Phát biểu trước Quốc Hội đầu năm 1957, ông nhấn mạnh 
quan điểm của ông trong thời gian này, xây dựng trong nước phải 
được ưu tiên, yêu cầu thống nhất Việt Nam đặt sau nhiệm vụ củng 
cố miền Bắc để làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc, mặc dù “lâu dài và gian khổ” nhưng nhất định 
thắng lợi. 

Hội nghị cũng cố gắng đáp ứng đề nghị của Lê Duẩn áp dụng 
chính sách bí mật xây dựng tổ chức cách mạng ở miền Nam và 
chính sách “trừ gian”, trừng trị có chọn lọc bọn phản cách mạng. 
Dù Hồ Chí Minh luôn chống lại sử dụng bừa bãi khủng bố làm 
công cụ cho hành động cách mạng, từng làm trong thời gian kháng 
chiến chống Pháp. Bây giờ Ban Chấp hành Trung ương tán thành 
chính sách cụ thể hơn chương trình khủng bố có giới hạn để bảo 
vệ bộ máy cách mạng ở miền Nam bằng cách gây khiếp sợ vào 
hàng ngũ kẻ thù, tạo sự tin tưởng của quần chúng vào cách mạng. 


Hội nghị toàn thể lần thứ XI vào tháng 12-1956 là bước đi đầu 


tiên chấp thuận chủ trương quyết tâm thống nhất hai miền. Cũng 
tháng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ miền Nam họp xem xét chỉ thị 
tháng 6-1956 của Bộ Chính trị kêu gọi chuẩn bị củng cố khả năng 
tự vệ của phong trào để hỗ trợ đấu tranh chính trị chống lại chế 
độ Sài Gòn. Lời văn của tài liệu của Ban Chấp hành, “qua chỉ dẫn 
Trung ương” bây giờ cho thấy chắc chắn chiến tranh cách mạng “là 
con đường duy nhất đúng đắn” dẫn đến thống nhất đất nước. Vài 
tháng sau, những hoạt động khủng bố trực tiếp chống lại những 
quan chức chính phủ và những nhân vật then chốt ở miền Nam 
tăng lên rõ rệt. Những nguồn tin chính thức ở Hà Nội tuyên bố 
mục tiêu của họ nhằm vào những quan chức tham nhũng, địa chủ 
độc ác và bọn phản bội. Trên thực tế, nhiều nạn nhân là những 
quan chức và giáo viên nổi tiếng, hiền lành và những những người 
được coi là nguy hại tới phong trào cách mạng vì họ làm nâng cao 
tính hợp pháp của chính phủ Sài Gòn trong con mắt dân chúng địa 
phương. 

Có lẽ dấu hiệu rõ ràng nhất cho kỷ nguyên mới đang hé lộ vào 
đầu năm 1957, khi Lê Duẩn bất ngờ được chọn làm Tổng bí thư 
Đảng Lao động Việt Nam. Sau khi Trường Chỉnh bị cách chức tại 
Hội nghị X mùa Thu năm trước, Hồ Chí Minh đã giữ chức vụ này 
một cách miễn cưỡng. Hồ đã giữ hai chức vụ, Chủ tịch Đảng và 
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ khi trở về Hà Nội 
tháng 10-1954. Ông tích cực quan tâm vấn đề chính sách đối ngoại 
và thống nhất đất nước, nhưng ít quan tâm đến điều hành công 
việc trong nước và Đảng, chỉ đưa ra những lời khuyên với các 
đồng sự tại những phiên họp Bộ Chính Trị, đồng thời trao quyền 
xử lý cho những đồng sự trẻ hơn là Thủ tướng Phạm Văn Đồng và 
Trường Chỉnh. 

Lý do chọn Lê Duẩn làm Tổng bí thư đã gây ra nhiều cuộc tranh 
cãi. Một số tin Lê Duẩn là người có tài tổ chức, tận tụy, có tầm 


nhìn chiến lược, nhờ nó mà có khi Duẩn được gọi là “Cụ Hồ miền 
Nam”. Một số khác coi đó là biểu hiện của việc thừa nhận tầm 
quan trọng của cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Là người 
miền Nam, Duẩn đại diện cho tất cả nhân dân sống phía Nam khu 
phi quân sự. Hoặc có lẽ còn có lý do Lê Duẩn là người ngoài cuộc, 
không đe doạ tới quyền lực của Hồ Chí Minh và Trường Chỉnh, 
đang hy vọng giữ lại những ảnh hưởng của mình ở Bộ Chính trị 
trong kỷ nguyên Lê Duẩn. Một số cho Lê Duẩn hơn Võ Nguyên 
Giáp vì ông từng ở tù vài năm, vốn được coi là “trường học lớn” 
của Đảng, vì nhiều người đã phải trả nợ máu trong nhà tù Pháp. 
Giáp không những không bị tù mà lại còn bị mang tiếng đã nộp 
đơn xin đi học ở ở Pháp. 

Vì sao Lê Duẩn được thăng chức vẫn còn nhiều uẩn khúc. Dù 
thế nào đi nữa, sự bổ nhiệm này phải có sự đồng ý của Hồ Chí 
Minh, bảo đảm người kế nghiệp của ông sẽ có ưu thế cao cho vấn 
đề thống nhất. Lê Duẩn giữ vị trí đứng đầu Ban Chấp hành, Hồ bây 
giờ có thời gian tập trung vào vấn đề ngoại giao và quan hệ với 
phe xã hội chủ nghĩa, cũng như viết báo về những chủ đề khác 
nhau. Sau khi hai năm giấu danh tính thực của mình, ở tuổi sáu 
mươi bẩy, cuối cùng Hồ thừa nhận, ông thực là nhà cách mạng nổi 
tiếng Nguyễn Ái Quốc và tiểu sử chính thức bất ngờ xuất hiện trên 
những ấn phẩm ca ngợi sự cống hiến suốt đời của ông cho tổ 
quốc. Trong khi sự phát giác này hoàn toàn làm ngạc nhiên nhiều 
người Việt Nam thì những người gần gũi ông đã nhận ra danh tính 
thực của ông. Tháng 6-1957, ông về thăm làng Kim Liên, nơi chôn 
rau cắt rốn mà ông ra đi nửa thế kỷ trước đây. 

Trong khi giới lãnh đạo Bắc Việt Nam đang vật lộn để tránh việc 
chia cắt Việt Nam vĩnh viễn thì giới lãnh đạo Liên Xô xem đó là 
việc đã rồi. Đầu năm 1957 Liên Xô bất ngờ đề xuất kết nạp hai 
miền Việt Nam vào ở Liên Hợp Quốc coi như là hai quốc gia riêng 


biệt. Hà Nội, có lẽ không được báo trước, nên khi nghe tin đã bị 
choáng và ngay lập tức chính thức lên tiếng phản đối. Ngay sau đó, 
Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc, bằng đa số phiếu, kết nạp Việt Nam 
Cộng Hoà vào Liên hợp quốc. Phạm Văn Đồng viết thư phản đối 
tới Liên Xô và Anh, hai đồng chủ tịch hội nghị Geneva và vấn đề 
được đem ra bàn tại Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Trong lúc 
vấn đề vẫn còn chưa ngã ngũ, giữa tháng Năm, Kliment 
Voroshilov, chủ tịch Chủ Tịch Đoàn Xô viết Tối Cao Liên Xô và là 
một người bạn lâu năm của Stalin, đến thăm chính thức Hà Nội. 

Có một số bàn tán về mục đích chuyến đi, vì chuyến đi này 
được đưa ra ở phút cuối cùng sau khi Kliment Voroshilov đừng 
chân tương đối nhàn nhã ở Trung Hoa và Indonesia. Việt Nam có lẽ 
muốn thăm dò quan điểm Liên Xô về việc thống nhất đất nước, 
trong khi mục tiêu của Liên Xô lại là thuyết phục Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà tránh những hành động thù địch có thể dẫn đến 
chiến tranh ở Đông Dương. Đôi khi, Voroshilov công khai kêu gọi 
Việt Nam duy trì chính sách của mình thúc đẩy “thống nhất trong 
hoà bình” giữa hai miền. 

Lời kêu gọi về chủ trương ôn hoà vấn đề thống nhất đất nước 
không được đón nhận nồng nhiệt ở Việt Nam. Để xoa dịu sự bực 
tức của Hà Nội, Voroshilov tuyên bố tăng viện trợ kinh tế cho Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà, bảo đảm với lãnh đạo Việt Nam, Liên Xô 
sẽ không chấp thuận Việt Nam Cộng Hoà được kết nạp vào Liên 
Hợp Quốc. (Tháng Chín, Liên Xô dùng quyền phủ quyết tại Hội 
Đồng Bảo An phủ quyết đề xuất kết nạp cả hai miền Việt Nam vào 
Liên Hợp Quốc, vấn đề này bị hoãn lại vô thời hạn. Báo chí chính 
thức ở Hà Nội tuyên bố vắn tắt, Liên Xô đã có “thái độ đúng đắn”). 

Chuyến thăm Hà Nội của Voroshilov mang lại sự căng thẳng do 
Liên Xô vụng về đề xuất chấp nhận cả hai miền Việt Nam vào Liên 


Hợp Quốc, nhưng sự rạn nứt lớn giữa hai nước là về vấn đề thống 
nhất Việt Nam vẫn còn tiếp diễn. Theo một quan sát viên nước 
ngoài sống ở Hà Nội, tâm lý chống Liên Xô đang lan rộng trong 
hàng ngũ lãnh đạo Đảng và một số vấn đề nghị sự trong chuyến 
thăm của Voroshilov bị huỷ bỏ hoặc đón tiếp với lễ nghỉ tối thiểu 
để tránh tình huống bất đồng lộ ra trước mắt công chúng. 

Đối với Hà Nội, bất cứ sự bất hoà nào trong mối quan hệ với 
Moscow có thể thành thảm hoạ, do Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
dựa vào Liên Xô không những viện trợ tài chính để xây dựng kinh 
tế trong nước và hiện đại hoá quân đội mà còn dựa cả vào ủng hộ 
ngoại giao. Tháng 7-1957, Hồ Chí Minh lên đường tới Moscow 
thảo luận với giới lãnh đạo Xô viết vấn đề then chốt. Trên đường, 
ông dừng tại Bắc Kinh, Mao Trạch Đông khẳng định quan điểm 
Trung Quốc, việc thống nhất hai miền Việt Nam có thể hoãn đến 
một thời gian thích hợp. Chuyến đi kéo dài gần hai tháng, dừng 
chân ở vài nước Đông Âu và Bắc Triều Tiên. Hồ trở về Hà Nội 
tháng Chín, tuyên bố với nhân dân Việt Nam, ông đã đạt được 
“thống nhất quan điểm” với các nước phe xã hội chủ nghĩa. 

Tình hình có vẻ khó khăn. Vài tuần sau, Hồ dẫn đầu đoàn đại 
biểu gồm Lê Duẩn và Phạm Hùng tham dự Hội nghị những Đảng 
cộng sản Quốc tế anh em ở Moscow tháng 11. Thành phần của 
đoàn quan trọng, vì cả Lê Duẩn và Phạm Hùng hai người sinh ra và 
lớn lên ở miền Nam, Hùng từng là phó của Lê Duẩn tại bộ máy 
Đảng ở miền Nam hội nghị Geneva. Rõ ràng, vấn đề thống nhất 
đất nước sẽ là mối quan tâm lớn của Việt Nam tại Moscow. 

Mục tiêu chủ yếu Hội nghị những Đảng cộng sản quốc tế anh 
em ở Moscow tháng 11, đạt được một thoả thuận của các nước xã 
hội chủ nghĩa về vấn đề chuyển tiếp hoà bình lên chủ nghĩa xã 
hội. Trung Quốc chống lại quan điểm Liên Xô, vì Trung Quốc lo 


giải quyết vấn đề vấn đề Đài Loan từ khi cuộc hội đàm Trung - Mỹ 
về Đài Loan đổ vỡ thêm nghỉ ngờ ban lãnh đạo mới ở Moscow sẵn 
sàng phản bội lợi ích cách mạng thế giới dưới chiêu bài cùng 
chung sống hoà bình. Theo Mao, những thành tựu ở Liên Xô chứng 
tỏ ưu thế kỹ thuật của phe xã hội chủ nghĩa đối với phe tư bản. 
Mao nói “Gió đông thổi bạt gió tây”, Moscow nên dùng ưu thế của 
mình đóng vai trò tích cực hơn lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại 
chủ nghĩa đế quốc toàn cầu. Một cuộc tranh cãi lớn về vấn đề này 
đã đi đến thoả hiệp. Theo nguồn tin Trung Quốc, thoạt đầu, dự 
thảo của Liên Xô không nói gì về chuyển tiếp không hoà bình sang 
chủ nghĩa xã hội, nhưng sau khi thảo luận với các đại biểu thì 
được sửa đổi. Thông cáo cuối cùng vạch rõ “trong trường hợp giai 
cấp bóc lột sử dụng bạo lực chống lại nhân dân, cần phải xem xét khả 
năng khác - chuyển tiếp không hòa bình lên chủ nghĩa xã hội. Lenin đã 
dạy và lịch sử đã chứng minh, tầng lớp thống trị không bao giờ tự 
nguyện từ bỏ quyền lực”. 

Không rõ vai trò của Hồ Chí Minh và phái đoàn Việt Nam trong 
việc thảo ra bản Tuyên ngôn của Hội nghị như thế nào. Các báo 
cáo của Đức và Ý cho biết Tuyên Ngôn được thảo ra do thảo luận 
giữa Liên Xô và Trung Quốc, với chút ít tham gia của các đại diện 
đẳng khác. Nhưng ngôn từ trong Tuyên Ngôn khá gần với văn 
phong mà Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị IX vào tháng 4-1956, 
điều này cho thấy có lẽ ông có vai trò chính đem lại thoả hiệp của 
hội nghị. Dù thế nào đi nữa, nguồn tin Việt Nam cho biết, đoàn đại 
biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà muốn thể hiện rõ quan điểm của 
mình, mặc dù chuyển tiếp hoà bình lên chủ nghĩa xã hội đôi khi 
xảy ra, nhưng chính sách “bạo lực cách mạng” vẫn là quy luật 
chung. 

Sau hội nghị, Lê Duẩn trở lại Hà Nội, nhưng Hồ Chí Minh vẫn 
còn ở lại Moscow để hội đàm thêm với các nhà lãnh đạo Xô viết. 


Không rõ ông thảo luận chủ đề gì, nhưng dường như họ bàn về sự 
rạn nứt đang bắt đầu giữa Liên Xô và Trung Quốc về vấn đề cùng 
chung sống hoà bình và sự lãnh đạo phe xã hội chủ nghĩa. Sự chia 
rẽ Trung - Xô có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Việt Nam, vì Mỹ có 
thể kích động hai nước cộng sản lớn chống lẫn nhau. Để ngăn cẩn 
sự chia rễ, trong chuyến qua Đông Âu vào tháng 9-1957, Hồ bày tổ 
quan điểm, sự thống nhất quan điểm trong những nước cộng sản 
là vì lợi ích tốt nhất của phe cách mạng. Trong một bài báo đăng 
trên tờ Sự Thật (của Liên Xô) tháng 11-1957, ông kêu gọi các nước 
xã hội chủ nghĩa cần thống nhất dưới sự lãnh đạo của Liên Xô, 
một quan điểm ông phát biểu nhiều lần trước Xô viết Tối Cao Liên 
Xô ở Moscow. Nhưng bài báo của ông nhấn mạnh tầm quan trọng 
chiến thuật cách mạng thích đáng trước những hoàn cảnh cụ thể 
của địa phương. 

Ngay khi Lê Duẩn và phái đoàn về Hà Nội cuối tháng 11-1957, 
họ đã hội ý với Bộ Chính trị. Ngày 1-12-1957, Việt Nam Thông Tấn 
Xã tuyên bố, các nhà lãnh đạo Đẳng hài lòng về kết quả thu được 
ở Moscow và bày tỏ sự tin tưởng vào sự duy trì đoàn kết của các 
nước trong phe xã hội chủ nghĩa. Người ta hoài nghỉ về cái gọi là 
sự đoàn kết phe xã hội chủ nghĩa liệu có thực tồn tại hay không, 
khi mà những bất đồng đang tăng lên xuất hiện trong hàng ngũ 
những người lãnh đạo của Đảng trước những vấn đề trong sự 
nghiệp thống nhất đất nước. Trong ba năm, những người lãnh đạo 
đẳng đã duy trì sự đồng thuận mồng manh tạm hoãn những bước 
tiến ban đầu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa để củng cố quyền 
lực và đợi tình hình thống nhất đất nước trở nên rõ ràng hơn. Bây 
giờ, những kế hoạch thống nhất bị hoãn vô thời hạn, một số lãnh 
đạo cao cấp của đảng - do Trường Chinh cầm đầu, người đang cố 
gắng duy trì ảnh hưởng của mình trong Bộ chính trị dù đã bị cách 
chức - bắt đầu đòi tiến hành ngay việc chuyển hoá lên xã hội chủ 


nghĩa ở cả thành thị và nông thôn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
trước cuối thập niên 1960. 

Vấn đề này được tranh luận tại sôi nổi Hội nghị Toàn Thể mở 
rộng lần thứ XIII Ban Chấp Hành Trung ương đầu tháng 12-1957. 
Bề ngoài, lý do Hội nghị để nghe báo cáo kết quả Hội nghị các 
đẳng cộng sản anh em ở Moscow, nhưng chủ đề chính mang ra 
thảo luận bản dự thảo của Bộ Chính Trị về kế hoạch ba năm bắt 
đầu chuyển lên xã hội xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Báo chí cho 
thấy việc chấp thuận kế hoạch này không phải “hoàn toàn nhất trí”. 
Sau khi kết thúc Hội nghị, những người lãnh đạo đẳng phát động 
chiến dịch giải thích nghị quyết và chấm dứt “tư tưởng băn khoăn 
về mối quan hệ gần gũi giữa nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc và công cuộc giải phóng dân tộc ở miền Nam”. 

Những tranh cãi tại Hội nghị toàn thể lần thứ XII chắc chắn 
phức tạp do sự xuất hiện của Lê Duẩn với tư cách Tổng bí thư. 
Việc đưa lên một người tương đối trẻ trong hàng ngũ lãnh đạo có 
thể không khiến một số người lãnh đạo đảng cao cấp bực tức. 
Dưới mắt Trường Chinh, Lê Duẩn là kể hãnh tiến chiếm vị trí đầy 
quyền lực của ông - đứng sau Hồ Chí Minh và là người thông thái 
về tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, sự quan tâm rõ ràng của Lê Duẩn 
trong cuộc đấu tranh ở miền Nam đe doạ làm chệch hướng những 
kế hoạch của Trường Chỉnh bắt đầu xây dựng thể chế xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trường Chinh cố gắng lôi 
kéo những người ủng hộ ông trong Bộ Chính Trị và Ban Chấp hành 
Trung ương để chấp thuận kế hoạch ba năm như một cách dằn 
mặt Lê Duẩn. Đối với Võ Nguyên Giáp, người vừa trải qua những 
cuộc tranh luận mới đây về sự lãnh đạo của Đảng, những đề xuất 
táo bạo của Lê Duẩn tiến hành đấu tranh ở miền Nam đã cắt bớt 
quyền hành của Giáp với tư cách là nhà chiến lược quân sự hàng 
đầu phong trào cách mạng Việt Nam. Ngoài ra, việc Lê Duẩn khát 


khao tăng cường hoạt động cách mạng ở miền Nam có nguy cơ lôi 
Quân đội Nhân Nhân Việt Nam vào một cuộc xung đột (theo quan 
điểm của Giáp) vẫn chưa được chuẩn bị. Bài bình luận trên báo 
Nhân Dân đầu tháng 11 viết, một số đồng chí” phải nhận thấy sự 
kiểm soát của Đảng với quân đội là hoàn toàn có lợi. Có thể đây là 
lời nhắn nhủ của Lê Duẩn đối với Giáp. 

Hồ Chí Minh không có vai trò trong cuộc tranh cãi này, thực ra 
ông cũng chẳng có mặt tại cuộc họp. Sau chuyến đi tới Moscow 
họp Hội nghị Đảng cộng sản toàn thế giới, ông tiếp tục tới Bắc 
Kinh, để “nghỈ ngơi”. Sự vắng mặt lâu và khó hiểu của ông khiến 
Hà Nội đồn rầm ông đã bị cách ly trung tâm những sự kiện mới 
đây hoặc thậm chí đã chết ở Liên Xô. Một số cho ông có chủ định ở 
xa để buộc các đồng chí chấp nhận lời khuyên của ông. Vẫn chưa 
có những giải thích nào hợp lý tại sao ông vắng mặt trong thời 
điểm nhạy cảm này. Có tin ông tới Trung Hoa chữa bệnh, thực tế, 
chuyến đi lang thang khiến ông không dự hội nghị toàn thể lần thứ 
XII - một hội nghị có tác động lớn đối với Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà. 

Dù ông vắng mặt với bất cứ lý do gì đi nữa, nhưng khi trở về 
Hà Nội ngày 24-12-1957, Hồ Chí Minh chấp thuận quyết định ưu 
tiên xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Một tuần sau 
khi về nước, ông chúc mừng năm mới tuyên bố, thời kỳ khôi phục 
kinh tế ở miền Bắc đã chấm dứt, mở đường tới kỷ nguyên mới 
bằng phát triển kinh tế theo kế hoạch. Ông nói đây là “một tiến bộ 
mới trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân chúng ta”. Năm ngày 
sau, báo Nhân Dân tuyên bố, bây giờ có hai cuộc cách mạng - cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ 
ở miền Nam. Hội nghị các cán bộ chủ chốt đã họp để vạch ra quá 
trình chuyển tới giai đoạn xã hội chủ nghĩa của cách mạng. Nhưng 
vẫn còn rơi rớt những nghỉ ngờ. Tháng 3-1958, Trường Chinh phàn 


nàn, “một số người” vẫn không hiểu tầm quan trọng của thành tựu 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là sự chuẩn bị cho giải phóng miền 
Nam. Phát biểu với đại diện Mặt trận Tổ quốc, Chinh kêu gọi cách 
mạng văn hoá để đào tạo trí thức mới phục vụ xã hội trong kỷ 
nguyên mới. Giải thích lý do qua quyết định phát động chương 
trình, Thủ tướng Phạm Văn Đồng - có lẽ là một trong số đồng minh 
của Trường Chinh lúc này - tuyên bố “miền Bắc mạnh hơn” giúp 
dân tộc Việt Nam mạnh hơn trong cuộc đấu tranh vì thống nhất 
đất nước, đồng thời “con đường làm cho miền Bắc mạnh hơn chính 
là con đường xã hội chủ nghĩa”. 

Lúc này, vai trò thống lĩnh của Hồ Chí Minh trong Đẳng đã yếu 
đi. Quá trình này có thể bắt đầu khi ảnh hưởng của Trung Quốc 
tăng lên đối với phong trào đầu thập niên 1950 và tăng nhanh sau 
Hội nghị Geneva, khi các đồng chí của ông sôi sục không thống 
nhất trong hoà bình thất bại. Sự xuất hiện của Lê Duẩn là hình 
ảnh quan trọng nhất trong sân khấu chính trị, điều này làm giảm 
sút quyền lực của những người khác. 

Dù bị Trường Chinh qua mặt trong cuộc tranh cãi chính sách tại 
hội nghị toàn thể lần thứ XII, Lê Duẩn không phí thì giờ để củng 
cố quyền lực của mình trong bộ máy Đảng. Vài tháng sau, những 
người ủng hộ Trường Chinh và Hồ Chí Minh bị loại bổ ra khỏi vị 
trí quyền lực, thay thế bằng những người mới. Công cụ của Lê 
Duẩn để thanh lọc những người chống đối là Lê Đức Thọ, đồng sự 
cũ của ông. 

Sinh ở Nam Định năm 1911 trong một gia đình Nho giáo, Lê 
Đức Thọ (tên thật Phan Đình Khải) đã tham gia phong trào cách 
mạng cuối thập niên 1920, nhưng chẳng bao lâu bị bắt, cầm tù 
gần hai thập niên. Ra tù năm 1945, ông được cử đến Nam Kỳ, phó 


Z 


của Lê Duẩn dưới bí danh “Sáu” trong kháng chiến chống Pháp. 


Tầm nhìn hạn hẹp, thái độ xảo quyệt, hình ảnh khắc khổ trong con 
mắt người ngoài, Thọ nhanh chóng được tặng biệt danh là “Sáu 
Búa” vì cách xử rắn với các đồng chí. Dù Thọ ghen tị với Lê Duẩn 
có vị trí cao hơn trong Đảng, nhưng hai người cộng tác hiệu quả, 
khi Lê Duẩn lên chức, Thọ theo Lê Duẩn ra Hà Nội, làm Trưởng 
Ban Tổ chức Trung ương Đảng, một vị trí chẳng bao lâu ông biến 
thành một bộ máy hiệu quả để điều tra và kiểm soát những hoạt 
động của các đảng viên cao cấp. 

Lê Đức Thọ có một đối thủ có khả năng làm người khác khiếp 
sợ, ghê tổm ở Hà Nội, đó chính là Trần Quốc Hoàn, một quỷ sứ 
của Đẳng. Sinh 1910 ở tỉnh Quảng Ngãi , Hoàn tiến thân trong 
chiến tranh Pháp - Việt, làm Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà từ năm 1953. Vừa thiếu văn hóa vừa thiếu trí tuệ, 
nhưng lúc nào cũng làm ra về bí mật, xun xoe với cấp trên, Hoàn 
nổi lên như “Beria của Việt Nam”xử sự hung ác khi săn đuổi những 
phần tử phản động trong hàng ngũ. Lê Đức Thọ sớm nhận ra Hoàn 
là một đồng minh và một công cụ quyền lực. 

Việc Trần Quốc Hoàn trở thành một nhân vật quan trọng là một 
trong những sự kiện kỳ lạ nhất trong lịch sử Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà. Năm 1955, một phụ nữ trẻ sát biên giới tỉnh Cao Bằng 
đến Hà Nội. Xinh đẹp, cô Xuân chẳng mấy chốc lọt vào mắt vị chủ 
tịch già, ông thu xếp để cô làm y tá riêng. Cuối cùng sinh cho ông 
một con trai, được Vũ Kỳ, thư ký riêng của ông nhận làm con nuôi. 
Một ngày năm 1957, xác cô Xuân được phát hiện bên lề con đường 
ở ngoại thành, trông như nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông. 
Hai cô gái ở cùng phòng với Xuân ngay sau đó cũng chết một cách 
bí ẩn. 

Thoạt đầu, tai nạn cũng chẳng ai biết đến, nhưng vài năm sau, 
chồng chưa cưới của một cô gái đã tố cáo với Quốc Hội là Xuân bị 


Hoàn hiếp và thủ tiêu để bịt đầu mối. Người chồng chưa cưới còn 
tố cáo, hai cô bạn cũng bị cùng chung một số phận để bịt đầu mối 
và để ngăn cản họ vạch trần những gì đã xảy ra. Mặc dù vụ việc bị 
“chìm xuồng”, Hoàn không bị hình phạt nào, nhưng tất cả đảng 
viên cao cấp của Hà nội đều biết chuyện này. Không rõ liệu Hồ Chí 
Minh có biết được những chỉ tiết bi thảm của câu chuyện hay 
không, nhưng ông chưa bao giờ đề cập đến. 

Tháng 12-1957, Hội nghị toàn thể lần thứ XII thông qua kế 
hoạch xây dựng cơ bản tiến lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà. Từ đó kế hoạch bắt đầu tiến hành. Trong khi 
hầu hết ruộng đất nằm trong tay cá thể (tuy có một số ít đã thành 
hợp tác xã từ đầu thập niên 1950), hơn 40 phần trăm xí nghiệp, 
nhà máy, cơ sở bán buôn bán lẻ và mới khoảng gần một nửa 
phương tiện giao thong vận tải thuộc nhà nước quản lý. Tổ đổi 
công ra đời - hình thức cơ bản đầu tiên của chủ nghĩa xã hội hợp 
sức lao động trong mùa sản xuất đã tiếp thu kinh nghiệp từ Trung 
Quốc đầu thập niên 1950. 

Cuộc cách mạng Đại Nhẩy Vọt nông nghiệp ở Trung Quốc bắt 
đầu, với đường lối mới của Trung Quốc đã giúp cán bộ Việt Nam 
có cơ hội xem xét kết quả của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trung 
Quốc xây dựng hợp tác xã nông nghiệp từ năm 1955, sau ba năm 
sản lượng thu hoạch lại giảm đáng kể, đến năm 1958 đột nhiên 
chính phủ ra sắc lệnh xây dựng hàng loạt “công xã nhân dân” trên 
toàn quốc. Mỗi công xã có hơn ba mươi ngàn nông dân, bao gồm 
các loại hình kinh tế, các tổ chức chính quyền cơ sở, các tư hữu cá 
nhân thể, thành một tổ chức cao nhất theo nguyên tắc của chủ 
nghĩa Marxist - Leninnist - mà ngay Liên bang Xô viết cũng chưa 
dám thực hiện. 


Ngay từ buổi đầu, kể cả những bài bình luận trên báo chí, Việt 


nam tuyên bố sẽ thực hiện theo kế hoạch riêng trên cơ sở hình thái 
của Trung Quốc. Trong một chuyến thăm ngắn ngày Bắc Kinh 
tháng 12-1957, Hồ Chí Minh ca ngợi phong trào Đại Nhẩy Vọt 
bằng một số bài viết ký tên T.L (Trần Lực) về chiến lược tự lực 
cánh sinh của Trung Quốc và chính sách riêng (chỉ công xã), ca 
ngợi cán bộ nội thành xuống trực tiếp lao động chân tay với quần 
chúng nhân dân. Nhưng cũng như Hồ Chí Minh sử dụng sự ca ngợi 
như cách làm cũ để hài lòng người mà ông cần sự ủng hộ của họ. 
Tháng 3-1958, ông đề nghị Bộ Chính trị cần cảnh giác tránh vộ 
vàng, hấp tấp trong việc hợp xã vùng nông thôn. Một bài xã luận 
đăng trên báo Nhân Dân vào tháng 7-1958, ông cảnh báo những 
kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa anh em cần phải 
nghiên cứu một các cẩn thận không nên “nhắm mắt” làm theo, cần 
phải biết tránh các sai sót. Mặt khác, ông lại tán thành chủ trương 
phong trào “công xã” của Trung Quốc, yêu cầu các lãnh đạo cao 
cấp của đẳng xuống tham gia lao động với quần chúng tuần một 
buổi để nâng cao ý thức lao động cho bản thân. 

Trong mối nghỉ ngờ sự thích hợp phong trào Đại Nhẩy Vọt trong 
tình hình hiện tại ở Bắc Việt, Hồ Chí Minh có người cùng quan 
điểm. Đó là Lê Duẩn, cũng có quan điểm nghỉ ngờ bất cứ chương 
trình quá tả nào để thay đổi xã hội miền Bắc là lực cản trở mục 
tiêu của ông ở miền Nam, ông cảnh báo và chống lại những người 
muốn liều lĩnh tiến hành. Phải áp dụng từ từ không nên vội vã 
thay đổi, ông dẫn chứng sự cảnh cáo của Mao đối với đồng sự Lưu 
Thiếu Kỳ. Trong quá khứ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã 
nhấn mạnh mục đích kế hoạch ba năm tăng sản lượng nông 
nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân (loại bổ mối quan hệ làm ăn 
cũ, theo quan điểm Maoist đó chính là nguyên lý cơ bản nâng cao 
tầm tư tưởng cho nông dân), trong khi đó Trường Chinh tuyên bố 
chương trình cần thực hiện “từng bước một”. Các nhà lãnh đạo 


Việt Nam đã học được một bài học cay đắng trong quá khứ theo 
mô hình Trung Hoa, không thể nhập cảng mọi thứ hổ lốn vào Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà được. 

Tháng 11-1958, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị 
lần thứ XIV, đưa ra kế hoạch cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội 
bằng cách thay thế chế độ tư hữu sang chế độ tập thể hoá, quốc 
hữu hoá trong nông thôn cũng như thành thị. Kế họach Ba năm 
Phát triển kinh tế và xã hội (1958-1960) được Quốc hội thông qua 
vào tháng sau. Kế hoạch kêu gọi phát triển công - nông nghiệp 
nhưng nông nghiệp vẫn lấy làm chủ đạo. 

Nhưng có một số người lại tiếp thu chiến lược yêu cầu Đẳng 
phát triển theo mô hình Trung Hoa gần đây. Thực ra, Hồ Chí Minh 
đã từng bất đồng trong nhiều năm với một nước kém phát triển 
như Việt Nam cần phải ưu tiên phát triển ở nông thôn trước. The 
mục tiêu chính của chương trình nâng cao tiềm lực kinh tế quốc 
gia - tại thời điểm này vẫn ưu tiên phát triển nông nghiệp, làm nền 
tảng phát triển cách mạng công nghiệp trong tương lai. Một bài 
bình luận đăng trên báo vào tháng 12-1958, Hồ (ký tên Trần Lực) 
đưa ra nhận xét tóm tắt về chiến lược của Trung Hoa vẫn còn gặp 
nhiều “khó khăn” trong vấn đề quản lý từ trung ương đến các cơ 
sở địa phương, nhưng lại đồng tình quan điểm chung trong vấn đề 
hợp tác hóa, cho rằng cần phải thực hiện với sự cẩn trọng theo 
nguyên tắc “tự nguyện”. Phải chăng cuối cùng Hồ Chí Minh, cũng 
đã rút ra được bài học cay đắng về sự thất bại của chương trình 
cải cách ruộng đất. 

Hầu như năm 1958, vấn đề thống nhất hai miền không được 
các nhà lãnh đạo Hà Nội quan tâm nhiều. Vấn đề chủ yếu được đề 
cập hàng ngày ở miền Bắc là làm sao có thể làm vừa lòng hai nước 
đàn anh Moscow và Bắc Kinh. Quan điểm của Khrucshchev họ đã 


rõ. Trong những cuộc trao đổi kín với lãnh đạo Bắc Việt, Mao 
Trạch Đông cũng đưa ra gợi ý tương tự. Vấn đề chia cắt hai miền 
không thể giải quyết một sớm một chiều mà cần phải trải qua cuộc 
đấu tranh lâu dài. Mao cảnh báo: “Nếu mười năm không xong, có 
thể ta kéo dài trăm năm cũng được, không vội gì”. Hầu hết các nhà 
lãnh đạo cao cấp Hà Nội không tán thành quan điểm và họ có kế 
hoạch riêng. 

Trong thời gian ấy, các nhà lãnh đạo đảng tập trung vấn đề tái 
kiến thiết, còn vấn đề thống nhất hai miền vẫn tìm kiếm giải pháp 
hoà bình thông qua quy định của Hiệp định Geneva. Tháng 2-1958, 
Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Bắc Việt viếng thăm Ấn Độ và 
Miến Điện, đây là hai nước trung lập nhưng lại có cảm tình và ủng 
hộ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cuộc viếng thăm New Delhi theo 
kế hoạch cân bằng hai phe vì chính phủ Ấn Độ gần đây cho phép 
mở rộng ngoại giao, họ đã công nhận Việt Nam Cộng Hoà. Cuộc 
hội đàm với thủ tướng Nehru, Hồ đã thu được sự đoàn kết giúp đỡ 
và sự ủng hộ trong vấn đề thống nhất Việt Nam, nhưng lại từ chối 
công khai những vấn đề đã thỏa thuận với Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà trình bày với Mỹ sự thất vọng trong tổng tuyển cử mà Ấn Độ 
có liên quan. Hồ cũng nhận được sự ủng hộ tương tự của chính 
phủ Rangoon. 

Giờ đây, sự tham gia trực tiếp điều hành chính phủ của Hồ Chí 
Minh ngày một giảm nhường chỗ cho các cán bộ và cố vẫn ngoại 
giao cũng như với tuổi cao ông trở thành người cha già dân tộc, 
linh hồn của cuộc cách mạng Việt Nam. Hồ đóng vai Bác Hồ kính 
yêu một cách hoàn hảo. Ông vẫn tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch 
nước tượng trưng. Năm 1958 ông dọn về căn nhà sàn nhỏ ngay 
trong phủ chủ tịch, theo lệnh của Đẳng căn nhà dựng lên giống 
căn nhà sàn Việt Bắc. Ngôi nhà này hiển nhiên gợi cho Hồ kỷ niệm 
những năm kháng chiến và thể hiện lối sống giản dị trong thời 


gian cực kỳ gian khổ đối với nhân dân. Ngôi nhà sàn dùng làm văn 
phòng và cũng là nơi ở cho đến khi ông qua đời. 

Ngay sau Đại hội toàn quốc XIV, Lê Duẩn chuyến đi khảo sát bí 
mật miền Nam để kiểm tra tình hình cho việc chuẩn bị báo cáo 
đường lối chiến lược mới trước Ban Chấp hành Trung ương Đẳng. 
Duẩn trở lại Bắc Việt vào giữa tháng 1-1959, ông báo cáo trước Bộ 
Chính trị yêu cầu mở cuộc họp khẩn cấp bàn về tình hình miền 
Nam. Duẩn tuyên bố tình hình miền Nam đầy nguy nan. Kẻ thù 
quyết tâm đánh giập phong trào cách mạng, vì thế nhiều cơ sở bị 
dìm cho bể máu, giờ đây nhiều nơi nhân dân rất căm phẫn và đã 
có sự chống lại chính quyền Sài Gòn. 

Bản báo cáo của Lê Duẩn rõ ràng, đầy đủ, nghiêm túc với con 
mắt nhà chính trị khách quan, sự mô tả của ông về tình hình Nam 
Việt hoàn toàn chính xác. Khi những người hoạt động cách mạng 
phát động chiến dịch khủng bố năm 1957, Ngô Đình Diệm đối phó 
bằng cách tăng cường mọi hoạt động tìm cách tiêu diệt phong trào. 
Để tăng cường kiểm soát vùng nông thôn, chính quyền Sài Gòn 
thiết lập kế hoạch mới nhằm tách nông dân ra khỏi những nhân tố 
cộng sản bằng cách xây dựng khu trù mật. Chiến lược “tát nước 
bắt cá”. Mỗi “Ấp Chiến lược” chính là một pháo đài kiên cố của 
từng làng xã, xung quanh có dây thép gai, tường đất và đường hào 
bao quanh, giúp cho người dân có thể tự kháng cự nếu bị kẻ thù 
tấn công. Mỗi ấp chiến lược, dân làng được tổ chức thành một đội 
dân vệ để tự vệ để bảo vệ dân cư trong cộng đồng chống lại sự 
xâm nhập từ bên ngoài, trong khi các mật thám, chỉ điểm của 
chính phủ tìm cách phát hiện những ai đã từng ủng hộ Việt Minh 
từ sau Hiệp định Geneva. 

Tài liệu nội bộ của Đẳng sau này trùng khớp với nhận định trên. 
Chế độ Sài Gòn giai đoạn đầu hoàn toàn thu được thắng lợi trong 


việc bình định Nam Việt, đã hạn chế tối đa ảnh hưởng của các lực 
lượng cách mạng. Tài liệu viết: 

Quân địch lúc này đã hoàn thành thiết lập được bộ máy cdi trị từ 
trên xuống dưới, xây dựng một mạng lưới gián điệp mạnh và thành 
lập những đơn vị dân vệ ở từng làng. Địch kiểm soát tất cả và từng 
gia đình bằng hệ thống “liên gia” (tổ chức từng cụm gồm 5 gia đình, 
mỗi gia đình phải chịu trách nhiệm về sự trung thành của những gia 
đình hàng xóm). Phong trào đang xuống đến mức thấp nhất, những 
phản kháng nhỏ như đòi hỏi cho vay vốn để trồng trọt cũng bị gán cho 
là “hoạt động Việt cộng” và bị tra tấn, đe dọa. Trong khi đó, kẻ thù 
xây dựng một cách hệ thống “ấp chiến lược”, dồn dân sống ở các làng 
xã vùng sâu vùng xa tập trung vào các ấp gần những trung tâm thương 
mại, thuận tiện giao thông thủy bộ đề dễ bề kiểm soát. Địch tiến hành 
xây dựng hệ thống kìm kẹp dân chúng ở nông thôn... 

Thời kỳ này, dù vẫn tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng, 
nhưng nhân dân rất hoang mang dao động. Càng ngày càng xuất hiện 
nhiều nghỉ ngờ về phương pháp đấu tranh hòa bình và những quan 
điểm cũ. “Đòi dân chủ và dân quyền chỉ dẫn đến nhà tù hoặc nghĩa 
địa” và “Đấu tranh như thế này thì cuối cùng sẽ chết hết”. Tại nhiều 
nơi, nhân dân đòi hỏi Đằng phải đứng lên cầm vũ khí chiến đấu chống 
lại kê thù. 

Giữa thời kỳ 1957 và 1959, hơn hai ngàn người bị tình nghỉ là 
cộng sản bị xử tử, thường bị chém đầu sau khi bị toà án lưu động 
buộc tội. Hàng ngàn người có cảm tình cách mạng bị bắt, bị bỏ tù. 
Quân đội Nam Việt Nam đột kích căn cứ Việt Cộng ở mũi Cà Mau 
và Chiến khu D, nơi có cẩm tình từ lâu với cách mạng. Theo nguồn 
tin Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, số lượng đẳng viên cộng sẵn ở 
miền Nam bị giảm từ hơn năm ngàn lúc đầu năm 1957 xuống còn 
dưới một phần ba cuối năm đó. Theo Trần Văn Giàu, nhà sử học 


À1 € 


uy tín Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đây là “những giờ phút đen tối 
nhất” đối với sự nghiệp cách mạng. 

Nhưng những hoạt động lật đổ của cán bộ Việt Cộng nằm lại ở 
miền Nam sau hội nghị Geneva không những đe doạ sự ổn định 
chế độ Sài Gòn mà ở nhiều mặt, Ngô Đình Diệm còn tự tạo thêm ra 
những kẻ thù cho chính mình. Theo đòi hỏi của của Mỹ, năm 
1956, Diệm đồng ý công bố hiến pháp để tạo ra tính hợp pháp của 
chính phủ mới. Hiến pháp Việt Nam Cộng Hoà kết hợp hình thức 
Tổng thống Nghị viện và bao gồm điều khoản tôn trọng quyền con 
người. Tuy nhiên, Diệm không có tư chất một chính khách dân 
chủ. Thô lỗ trong xử sự, rất sợ xuất hiện trước đám đông, Diệm 
không thể hòa đồng với các công dân của ông. Vốn rất nghi ngờ 
người miền Nam, Diệm lựa chọn tay chân toàn những kẻ tị nạn từ 
miền miền Bắc, theo đạo Ky tô Giáo và căm ghét cộng sản. Nhạy 
cảm với đả kích, ông nhanh chóng ra tay đàn áp bất cứ những ai 
chống sự cai trị của ông. Diệm để em trai là Ngô Đình Nhu lập ra 
Đảng Cần Lao Nhân Vị. Các đảng phái đối lập bị coi là bất hợp 
pháp và những người đả kích chế độ thường bị bịt miệng hoặc 
hoặc bỏ tù. 

Có lẽ thất bại lớn nhất của Diệm là sự bất tài trong việc thu 
phục nông dân, tầng lớp chiếm hơn 80 phần trăm dân số Việt Nam 
Cộng Hoà. Do Mỹ hối thúc, chính quyền Sài Gòn đưa ra chương 
trình cải cách ruộng đất do sự bất công sở hữu ruộng đất (khoảng 
1 phần trăm dân số sở hữu một nửa diện tích đất canh tác trong 
nước và nông dân nghèo phải nộp tô một phần ba vụ thu hoạch 
hàng năm cho địa chủ). Những địa chủ giàu có hoặc tầng lớp máu 
mặt sống trong những thành phố lớn, họ chống lại chương trình 
Cải cách ruộng đất vì đụng chạm đến quyền lợi, nhưng họ lại nằm 
trong số những người ủng hộ mạnh mẽ nhất trong chính phủ. Kết 
quả, những điều luật Cải cách ruộng đất được thảo ra có quá 


nhiều kẽ hở để địa chủ tránh né được các điều khoản và sau vài 
năm thực hiện, chỉ khoảng 10 phần trăm nông dân nhận được 
ruộng đất. Có nhiều trường hợp, những gia đình sống trong vùng 
Việt Minh kiểm soát bây giờ buộc phải trả lại đất đai mà họ đã 
nhận được trong kháng chiến chống Pháp cho chủ nhân cũ, thường 
là bị bắt buộc dưới mũi súng. Đối với họ, cũng đối với nhiều đồng 
bào ở miền Nam, chế độ Diệm chẳng mấy cải thiện được dưới kỷ 
nguyên thuộc địa mới. Cuối thập niên 1950, nhiều nông thôn ở 
Nam Việt càng ngày lĩnh hội được đòi hỏi phải thay đổi tận gốc. 

Một thời gian ngắn sau khi Lê Duẩn báo cáo với Bộ Chính trị 
vào tháng 1-1959, Ban Chấp hành Trung ương triệu tập Hội nghị 
toàn thể lần thứ XV. Một số đại biểu tại cuộc họp là những cán bộ 
miền Nam, những người rõ ràng háo hức đóng góp ý kiến cá nhân 
vào kịch bản những sự kiện ở Việt Nam Cộng Hoà. Một số người 
khác là những người ủng hộ phong trào, những người đã lãnh đạo 
miền Nam sau Hiệp định Geneva và bất mãn giới lãnh đạo Đẳng 
không có hành động mạnh bảo vệ đồng bào miền Nam. Những đại 
biểu đó chắc chắn có một người phát ngôn đầy quyền lực - Lê 
Duẩn, tranh luận trước Ban Chấp hành Trung ương, nếu lực lượng 
kháng chiến ở miền Nam không được phép xây dựng lực lượng 
chiến đấu thì phong trào cách mạng có thể bị tiêu diệt. Lê Duẩn 
tuyên bố, những bất mãn đang dâng cao của nhân dân chống lại 
chế độ Diệm là dịp may hiếm có để tiến những bước đi lớn tới 
thống nhất đất nước. 

Giới lãnh đạo của Đảng không dễ dàng đi đến quyết định. Theo 
một tài liệu bị quân đội Nam Việt tịch thu vài năm sau đó, có 
“nhiều quan điểm và sự ngần ngại” trong số các đại biểu về câu 
hỏi làm thế nào đáp ứng tình hình biến đổi nhanh chóng. Một số 
tranh cãi rằng Đảng không còn sự lựa chọn nào khác để cứu phong 
trào ở miền Nam, đang bị bị suy yếu vì sự đấu tranh sống còn. Họ 


tuyên bố sự oán giận của nhân dân cả nước chống lại chế độ 
Diệm, đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng một số người khác vạch ra, 
nếu tiếp tục đấu tranh vũ trang có thể làm Trung Quốc và Liên Xô 
giận, thậm chí có thể kích động Mỹ can thiệp. Còn một số người 
khác, như Trường Chinh và phe cánh, lại sợ leo thang chiến tranh 
miền Nam sẽ phá hỏng nguồn nhân lực quý báu của miền Bắc 
trong lúc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đang cố gắng đặt nền tảng 
tiến lên xã hội chủ nghĩa. 

Hồ Chí Minh phát biểu mạnh nhất, nhấn mạnh cần phải thận 
trọng. Ông cảnh báo, đừng đơn giản dựa chỉ dựa bạo lực vũ trang, 
Mỹ sẽ lấy cớ can thiệp. Ông nói cần phải đặt cách mạng Việt Nam 
trong bối cảnh thế giới. Đế quốc Mỹ đang mạnh nhưng sẽ suy yếu, 
bởi thế chúng ta phải có chiến lược từng bước. Ông tin, khi có cơ 
hội tấn công, lực lượng cách mạng ở miền Nam sẽ thu được thắng 
lợi quyết định và mau chóng. Đồng thời, ông khuyên họ hãy thoả 
mãn với những thắng lợi tuy nhỏ. 

Có lẽ để đáp lại yêu cầu của Hồ Chí Minh, hội nghị toàn thể đi 
đến một thoả hiệp. Quyết định chiến lược chiến tranh cách mạng 
để dẫn đến thống nhất hai miền của đất nước được chấp thuận, 
nhưng mức độ tương đối kết hợp cả hai cuộc đấu tranh chính trị 
và quân sự sẽ áp dụng vẫn chưa được giải quyết. Bản nghị quyết 
đó mãi đến sau này mới được ban hành, nói: 

Con đường cơ bản sự phát triển cách mạng ở Nam Việt Nam là đấu 
tranh bạo lực. Dựa trên những điều kiện cụ thể và đòi hỏi hiện tại 
của cách mạng, lúc này con đường đấu tranh bạo lực là: dùng sức 
mạnh quần chúng, với sức mạnh chính trị là yếu tố chính, trong sự 
phối hợp với sức mạnh quân sự lớn hơn hay nhỏ còn phụ thuộc vào 
tình hình, để lật đồ chính quyền Ngô Đình Diệm cùng thế lực đế quốc 
và phong kiến, xây dựng chính quyền của nhân dân. 


Ban Chấp hành Trung ương thừa nhận, cuộc đấu tranh có thể 
gay go và phức tạp, nhưng hy vọng cần phải sử dụng những 
phương pháp tự vệ kết hợp tuyên truyền vũ trang, chắc chắn sẽ 
thu được thắng lợi bước đầu thông qua đấu tranh chính trị. 

Trong những năm gần đây, một số học giả phương Tây cho rằng 
cuộc tranh luận ở Hà Nội giữa những người miền Bắc sợ leo thang 
chiến tranh và những người miền Nam hiếu chiến quyết tâm đánh 
đổ chế độ tàn bạo. Nhưng chắc chắn có một số sự thật trong giả 
thuyết này - cán bộ miền Nam muốn chính sách bạo lực vũ trang 
và đụng độ với cán bộ miền Bắc - hình ảnh chia cắt Nam - Bắc có 
lẽ không phải là quá đáng Một số người lãnh đạo đẳng cao cấp ở 
Hà Nội, kể cả tướng Võ Nguyên Giáp và bản thân Hồ Chí Minh, đã 
nhiều năm tin tưởng chiến lược bạo lực cách mạng có thể là quan 
trọng đi đến thống nhất đất nước. Hồ và các đồng chí của ông 
tranh luận mạnh mẽ rằng tác động này ở Moscow từ mùa Thu năm 
1957 và có lẽ đã lặp lại lập luận này trong những cuộc thảo luận 
với những lãnh đạo Trung Quốc. Cuộc tranh luận tại Hội nghị toàn 
thể lần thứ XV, lúc đó, phần nhiều xoay quanh vấn đề thời điểm. 
Tất cả - hoặc hầu như tất cả - lãnh đạo đẳng đồng ý, đấu tranh vũ 
trang là cần thiết và hoàn toàn chính đáng nếu như tất cả các con 
đường khác thất bại. Nhưng liệu bây giờ đã thích hợp đưa ra chiến 
lược đó chưa, sự phối hợp chiến thuật quân sự và chính trị sẽ áp 
dụng vẫn còn là vấn đề phải thảo luận thận trọng và thử nghiệm. 
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, vẫn còn thời gian hy vọng cho 
một giải pháp chính trị. 

Cuộc tranh luận của các học giả phương Tây quanh những 
quyết định đưa ra tại hội nghị toàn thể lần thứ XV không chỉ là 
vẫn đề lý luận. Một số học giả cho rằng nếu các đồng chí người 
miền Nam đề xuất kích động leo thang bạo lực cách mạng, thì đấu 
tranh cách mạng có thể được coi là một cuộc phong trào kháng 


chiến trong nước chống lại chế độ tham nhũng và chuyên chế. Bắc 
Việt Nam có thể đứng ở vai trò một quan sát viên bị động và cuối 
cùng miễn cưỡng tham gia. Nhưng nếu ban lãnh đạo Đảng ở miền 
Bắc đóng vai trò quyết định chủ chốt trong cuộc chiến, chứng tỏ 
Hà Nội có tham vọng củng cố quyền lực của mình trên toàn quốc. 
Có bằng chứng cho rằng sự thật nằm giữa hai thái cực. Hồ Chí 
Minh và các đồng chí của ông tìm cách lập lại tổ chức và kỷ luật 
đối với dàn đồng ca lớn giọng thiếu mục tiêu của sự bất bình 
chống đối với những điều kiện kinh tế của chính trị ở Nam Việt 
Nam. 

Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược cách 
mạng, tức Nghị quyết lịch sử XV, không được lưu hành ngay lập 
tức trong hàng ngũ lãnh đạo. Trong bốn tháng tiếp đó, Võ Nguyên 
Giáp được bổ nhiệm theo dõi toàn bộ các mặt của vấn đề, đồng 
thời thu thập các báo cáo hiện thời về tình hình miền Nam. Trong 
khi đó, Hồ Chí Minh ra nước ngoài tham khảo với Liên Xô và 
Trung Quốc để tìm sự ủng hộ của hai nước. Bây giờ ông gần bẩy 
mươi tuổi, nhưng vẫn không ngừng nung nấu ước mơ cuối cùng 
của đời mình là thống nhất đất nước theo chủ nghĩa xã hội. Hồ 
thăm Bắc Kinh giữa tháng 1-1959, sau đó tới Moscow dự Hội nghị 
lần thứ XXI Đảng cộng sẵn Liên Xô. Ông trở lại Hà Nội ngày 
14-2-1959 sau vài ngày lưu lại Trung Hoa. Những chỉ tiết về 
những cuộc hội đàm của Hồ và giới lãnh đạo Trung Quốc và Liên 
Xô về tình hình ở Nam Việt Nam đến bây giờ vẫn chưa được tiết 
lộ, nhưng vào tháng 5-1959, Nghị Quyết XV được Ban Chấp hành 
Trung ương chính thức thông qua. 


(HUUNG 


TẤT tÌ tUU TIỂN TUYẾN 


Với quyết định đưa ra tại Hội nghị toàn thể lần thứ XV tháng 
1-1959, ban lãnh đạo Đảng chính thức phải từ bỏ chính sách chờ 
đợi thận trọng và bây giờ đặt việc thống nhất Việt Nam là vấn đề 
ưu tiên hàng đầu. Nhưng còn có những ý kiến không nhất trí là 
chính sách mới sẽ phải làm chính xác những gì. Một số cán bộ lãnh 
đạo tìm kiếm thắng lợi thông qua chiến lược phối hợp đấu tranh 
chính trị và quân sự như đã từng áp dụng trong Cách mạng tháng 
Tám năm 1945. Một số khác dự đoán có thể phải trở về chiến 
tranh quân sự trực tiếp như cuộc kháng chiến chống Pháp vừa 
qua. 

Lúc đó, có khá nhiều câu hỏi chưa được giải quyết đối với bản 
dự thảo chiến lược cụ thể. Liệu chế độ Diệm có bị sụp đổ do tham 
nhũng và dốt nát không? Liệu Mỹ có phẳn ứng trước sự suy yếu 
của đồng minh tại Sài Gòn bằng cách tăng vai trò của mình không? 
Liệu các đồng minh của Hà Nội có sẵn lòng giúp đỡ cuộc xung đột 
ở Đông Dương không - tất cả những câu hỏi cần được trả lời. 
Trong khi những câu hồi này chưa được trả lời, các lãnh đạo đẳng 
hoãn lại cuộc tranh cãi nội bộ về những vẫn đề riêng và thoả hiệp 
với một đề xuất trong thời gian này chỉ giản dị gọi là “chiến tranh 
cách mạng”. Lê Duẩn, bây giờ nổi lên như một nhà chiến lược hàng 


đầu trong Bộ Chính trị, ông miêu tả lực lượng cách mạng ở miền 
Nam lúc đó tiếp tục chủ yếu dựa vào chiến lược đấu tranh chính 
trị, đồng thời mở rộng dần căn cứ địa cách mạng, xây dựng sức 
mạnh quân sự để đẩy phong trào lên phía trước. 

Quyết định của Hà Nội hạn chế vai trò bạo lực vũ trang ở miền 
Nam là do một phần mong muốn để tránh mất mát nguồn nhân tài 
vật lực. Nhưng cũng còn có những yếu tố khác, kể cả mong muốn 
Liên Xô và Trung Quốc không gây nguy hiểm cho hoà bình. Mùa hè 
năm 1958, Hồ Chí Minh hội đàm với Mao Trạch Đông tại nhà nghỈ 
của Mao ở bãi biển Bắc Đới Hà về vấn đề Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà nên tiến hành cuộc đấu tranh thống nhất hai miền Nam-Bắc 
như thế nào. Theo Mao “nhiệm vụ cấp bách nhất” tại thời điểm này 
là hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Điều kiện ở 
Nam Việt Nam vẫn chưa chín muồi cho sự thay đổi đường lối cách 
mạng. Trong khi đó, Mao tin lực lượng kháng chiến ở Nam Việt 
Nam sẽ xây dựng sức mạnh chính trị và quân sự để chuẩn bị cho 
cơ hội đạt được một bước nhảy lớn về phía trước. 

Nhưng quyết định đưa ra tại Hội nghị toàn thể lần thứ XV, 
tháng 1-1959 cũng phản ánh Hà Nội gia tăng quan tâm sự nguy cơ 
Mỹ trực tiếp nhảy vào miền Nam. Từ khi thay Pháp làm người đỡ 
đầu chế độ Sài Gòn, chính quyền Eisenhower chưa từ bỏ âm mưu 
ngăn cẩn thống nhất hai miền. Không những Washington đeo đuổi 
xây dựng một căn cứ chống Cộng vững chắc ở miền Nam (tuyên 
bố của Ngoại trưởng Dulles ngay sau khi Hội nghị Geneva), Mỹ còn 
đặt các quốc gia mới ở Đông Dương dưới sự bảo hộ của Liên Minh 
Phòng Thủ Đông Nam A (SEATO) thành lập ở Manila năm 1954. 
Dù Việt Nam Cộng Hoà không phải là thành viên tổ chức này, một 
câu trong hiến chương tuyên bố, trong trường hợp Nam Việt Nam, 
Lào, hoặc Campuchia bị tấn công bằng vũ lực, tất cả các thành 
viên Liên Minh Phòng Thủ Đông Nam Á sẽ “hành động chống mối 


hiểm họa chung trong khuôn khổ hiến pháp nước mình”. 

Trong thời gian này, các lãnh đạo đẳng có những lý do thuyết 
phục thận trọng trong chủ trương với Nam Việt Nam. Thậm chí Lê 
Duẩn, một thành viên hiếu chiến trong Bộ Chính trị, đã bày tỏ 
quan điểm cá nhân, chiến lược sử dụng trong kháng chiến chống 
Pháp đã tập trung quá nhiều vào những chiến dịch quân sự và 
không nên lặp lại nữa. Trong những tháng còn lại năm 1959, nhiều 
chuẩn bị thận trọng đang diễn ra thuận lợi cho giai đoạn tiếp của 
cuộc đấu tranh. Từng nhóm cán bộ “:ập kết” - những thanh thiếu 
niên sinh ra và lớn lên ở miền Nam nhưng được đưa ra miền Bắc 
sau hội nghị Geneva để huấn luyện kỹ thuật chiến tranh cách 
mạng - bây giờ được lệnh trở về miền Nam giúp đỡ phong trào nổi 
dậy với các cán bộ nòng cốt, trung thành, đầy kinh nghiệm. 
Khoảng 90.000 cán bộ tập kết ra miền Bắc năm 1954, phần đông 
được huấn luyện tại Trường Huấn luyện Xuân Mai gần Hà Nội, 
chuẩn bị cho quay về tiến hành chiến tranh cách mạng ở miền 
Nam. Một học viên kể lại: 

Đây là quãng thời gian thú vị cho chúng tôi ở miền Bắc. Chúng tôi 
luôn luôn là những chiến sĩ kiên cường của Việt Minh, luôn luôn 
ngưỡng mộ Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Việt Minh. Chuyến đi 
tới Bắc Việt Nam rất khó khăn và kéo dài, nhưng không bao giờ phàn 
nàn, vì chúng tôi biết những khó khăn của cách mạng. 

Việc tập luyện của chúng tôi ở miền Bắc cũng rất khó khăn. Lương 
thực thực phẩm thiếu thốn, nhiều lúc chúng tôi cằm thấy cô đơn muốn 
quay trở về thăm gia đình và những người bạn thân. Nhưng rồi nhận 
ra chúng tôi không đơn độc khi tìm thấy sức mạnh trong cuộc đấu 
tranh cách mạng. Chúng tôi hiểu, không nên nghĩ quá nhiều và quá nhớ 
gia đình - phải giống như Hồ Chí Minh từng xa đất nước. 


Các nhóm cán bộ tập kết thâm nhập trở lại miền Nam, thường 


theo nhóm 40 đến 50 người, được xe tải chở tới vùng núi Nam 
Lào, sau đó đi bộ xuyên rừng vượt qua khu phi quân sự về hướng 
đông. Khi trở lại miền Nam, họ được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo 
của bộ máy Đảng miền Nam. Đơn vị 559 (theo ngày thành lập đơn 
vị, tháng 5-1959) được chỉ thị xây dựng hệ thống đường mòn để 
đưa quân đội, vũ khí và tiếp liệu từ Bắc vào Nam. Những đường 
mòn - từng được khai phá trước đây xuyên qua rừng rậm trong 
kháng chiến chống Pháp - sau này nổi tiếng trên thế giới với cái 
tên Đường Mòn Hồ Chí Minh -. Nhóm thứ hai, mang tên Đơn vị 
759, được lệnh vận chuyển hàng và người bằng tầu thuỷ trong 
chuyến đi dài ngày nhưng không được bảo vệ dọc biển Đông. Việc 
vận tải do Bộ đội Trường Sơn đảm nhận. Thoạt đầu họ gùi hàng 
hoặc bằng xe đạp thồ, về sau tuyến đường mòn được mở rộng, xe 
tải chạy được. Đây là công việc khá khó khăn. Nhưng một người 
nói “Càng đi sâu về phía Nam, tình hình càng tồi tệ. Cuối cùng chúng 
tôi chỉ giữ được vài cân gạo, để tự cứu mình những lúc khẩn cấp 
nhất. Suốt hai tháng trời, chúng tôi ăn những gì có thể kiếm được 
trong rừng - lá cây, các loại củ rừng, thú vật và chim rừng”. 

Theo ghi chép của một người khác: 

Ban đầu chúng tôi đi bộ tám giờ một ngày. Rừng núi mỗi ngày một 
hiểm trở, càng ngày đi càng chậm. Tuy mệt mỏi, nhưng chÌ khi nào 
giao liên và trưởng đoàn cho nghÌ mới được nghỉ. Những trạm tiếp đón 
thường là chỗ văng về và an toàn. Nhưng những trạm giao liên này 
không giống chỗ dừng chân nào đó ở thị xã hay thành phố. Chẳng có 
chỗ trú mưa, cũng chẳng có giường. Chúng tôi mắc võng, ngủ trên đó. 

Trạm giao liên do những người đi trước lập ra. Tuy họ có chuẩn bị 
thực phẩm và nước nhưng thường xuyên thiếu thốn. Vì thế mọi người 
tự học cách tiết kiệm. Càng đi xa càng đói. Khi thức ăn trở nên khan 
hiếm, tình đồng chí cũng bị mòn theo. Ai cũng chÌ lo mạng sống của 


mình. 

Tin tức những quyết định đưa ra tại Hội nghị toàn thể lần thứ 
XV tháng 1-1959 và được khẳng định qua Nghị Quyết XV tháng 
5-1959 chỉ tới tay những đồng chí ở miền Nam từ cuối tháng 
6-1959. Nhiều người phấn khởi đón nhận, vì chế độ Diệm bắt đầu 
tăng cường nỗ lực đàn áp phong trào cách mạng bằng một loạt 
những chỉ thị mới được gọi là Luật 10-59, cho phép lực lượng an 
ninh Sài Gòn thêm quyền bắt bớ và trừng phạt những người đối 
lập. Trong thời gian còn lại của năm, các toà án lưu động đi khắp 
miền Nam, buộc tội, kết án và thỉnh thoảng xử tử những người 
tình nghỉ có quan hệ chính trị với Hà Nội. Vì những gia đình nông 
dân ở vùng đông dân đồng bằng Cửu Long bây giờ bị dồn vào ấp 
chiến lược và phòng vệ mạnh mẽ, nên du kích khó tiếp cận được 
dân chúng. 

Bị dồn vào chỗ tuyệt vọng, những người lãnh đạo nổi dậy tìm 
mọi cách phản ứng lại. Cuối tháng Tám, đám đông dân làng ở 
những khu vực nghèo đói thuộc tỉnh Quảng Ngãi tập họp phản đối 
cuộc bầu cử sắp diễn ra Quốc Hội Việt Nam Cộng hoà. Những 
người biểu tình, được lực lượng Việt Cộng hoạt động trong vùng 
hỗ trợ, đã tạm thời chiếm 16 thôn ở huyện Trà Bồng, một vùng núi 
ở sườn đông Tây Nguyên, lập ra một vùng giải phóng gồm 50 làng 
với dân số hơn một ngàn người. 

Năm tháng sau, cuộc khởi nghĩa thứ hai nổ ra, lần này ở Kiến 
Hoà (Việt Cộng gọi là tỉnh Bến Tre) nằm giữa đồng bằng Cửu 
Long. Dân chúng địa phương có cảm tình với cách mạng từ kháng 
chiến, khi đó Việt Cộng chiếm những trang trại của những địa chủ 
thân Pháp và chia cho dân nghèo. Sau Hiệp định Geneva, bọn địa 
chủ quay lại, dưới họng súng quân đội chính phủ lấy lại đất của 
họ, sau đó thỉnh thoảng có những cuộc trả thù hung bạo (kẻ cả bắt 


và tống giam) chống lại người chiếm đất trước đây. Tháng 1-1960, 
lực lượng du kích địa phương do Việt Cộng chỉ huy bất ngờ tấn 
công đồn bốt quân đội chính phủ và với sự giúp đỡ của dân địa 
phương chiếm hơn một chục ấp. Các cán bộ đảng vạch kế hoạch, 
vũ trang cho những người cảm tình bằng giáo mác hoặc gậy tầm 
vông chiến đấu làm kẻ thù sợ hãi và điều những đơn vị đóng giả 
binh sĩ Sài Gòn tới các ấp khác nhau chiếm cơ quan hành chính. 
Một người miêu tả sự việc này: 

Khoảng sau 9 giờ tối, tôi vừa về đến trụ sở thì nghe tiếng trống và 
đám đông đi từ làng này sang làng khác, bao vây khắp nơi, theo sau 
tiếng hò reo ầm ï của nhân dân... Càng về đêm tiếng trống, tiếng mõ 
càng thôi thúc kêu gọi tất cả mọi người vùng lên. Đó là tín hiệu của 
nhân dân để cuộc chiến đấu được chuyển đi mọi nơi... Bất thình lình, 
có tiếng kêu to: “Bốt cháy rồi. Cháy nhanh quá”. 

Các lực lượng vây đồn được lệnh đốt tất cả các đồn bốt mà họ 
chiếm được. Nhân dân xé cờ ba sọc, đốt biển số nhà và số đăng ký. 
Trên đường, dân làng chặt cây dựng chướng ngại vật chặn đường kẻ 
thù... Tại tất cả các bốt đang bị bao vây. Nhân dân kêu gọi bỉnh lính 
bằng loa điện cầm tay. Đây là một đêm sấm sét kinh hãi và tấn công 
sấm sét của Việt Cộng trên đầu họ. Bị tấn công bất ngờ, binh sĩ sợ hãi, 
ẩn nấp trong bốt. 

Nhịp độ cuộc kháng chiến vũ trang ở Nam Việt Nam tăng lên 
gây ra những vấn đề cho các lãnh đạo Đảng ở Hà Nội, đang lo lắng 
đến sự rạn nứt khi xung đột mở rộng. Để trấn an Liên Xô và Trung 
Quốc, trong bài phát biểu tháng 4-1959, Lê Duẩn tuyên bố, điều 
quan trọng là phải hạn chế bạo lực cách mạng ở Nam Việt Nam. Lê 
Duẩn thừa nhận, tầm quan trọng giữ gìn hoà bình trên thế giới và 
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà đã tạo ra “những phức tạp” đối với cách mạng ở Nam Việt 


Nam, nhưng về lâu dài những nhân tố này sẽ có lợi cho sự nghiệp 
thống nhất đất nước. 

Trong khi đó, Hồ Chí Minh thể hiện là nhà ngoại giao xuất sắc, 
cố gắng tranh thủ sự đồng minh của Hà Nội trong nỗ lực thống 
nhất đất nước. Đây là thời gian căng thẳng ngày càng gia tăng giữa 
Trung Quốc và Liên Xô về chiến lược toàn cầu. Giận dữ với thái độ 
không hợp tác của Bắc Kinh, Moscow chính thức từ chối yêu cầu 
của Trung Quốc về mẫu bom nguyên tử, như đã hứa trong hiệp 
định tương hỗ ký vài năm trước đây. Sau này, Bắc Việt Nam đã 
nhận ra cách làm thế nào sử dụng đồng minh này chống đồng 
mỉnh kia một cách hiệu quả, thay cho trước đây họ chỉ biết cầu xin 
hai đồng minh giữ tình đoàn kết anh em. Đầu tháng 7-1959, Hồ 
Chí Minh tới Moscow hội đàm với giới lãnh đạo Xô viết. Trước khi 
rời Hà Nội ông cảnh báo Bộ Chính trị, cuộc đấu tranh ở miền Nam 
sẽ khốc liệt và rất phức tạp. Ông khuyên không nên phiêu lưu một 
cách mù quáng. 

Đây không phải là thời điểm tốt đẹp để thảo luận về việc tiếp 
tục đấu tranh cách mạng ở Nam Việt Nam. Nikita Khrushchev đang 
sửa soạn chuyến đi Mỹ vào tháng 9-1959, không muốn làm mất 
mặt Mỹ. Liên Xô cam kết viện kinh tế cho Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà, nhưng về vẫn đề thống nhất đất nước, Liên Xô nhấn mạnh, 
cần phải thực hiện hoà bình trong những điều khoản Hiệp định 
của Geneva. 

Sau cuộc hội đàm với giới lãnh đạo Xô viết, Hồ lưu lại thêm 
một thời gian ngắn ở Moscow chữa bệnh (nghe nói sức khoẻ ông 
tốt hơn so với những năm trước), đi thăm một số nước cộng hoà 
thuộc Liên Xô, qua Ukraine, Krym và Kavkaz. Cuối tháng 7-1959 
ông đi tàu hoả qua Trung Á tới Alma-Ata, thủ đô Cộng Hoà Xô viết 
Kazakhstan. Ngày 1-8-1959, từ đó ông bay tới Urumdi, thủ phủ 


Tân Cương, Trung Quốc. 

Hồ phải lưu trú lâu ở Liên Xô vì Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng cộng sản Trung Quốc đang triệu tập cuộc hội nghị kiểm 
điểm, do vậy không thể gặp Hồ. Hội nghị họp ở Lư Sơn, một khu 
nghỉ mát ở nam Trung Hoa, nhằm mục tiêu giải quyết mâu thuẫn 
phát sinh trong nội bộ lãnh đạo về chính sách Đại Nhảy Vọt. Phát 
động một năm trước đây với mục tiêu tăng sản lượng nông nghiệp, 
đẩy mạnh xã hội chủ nghĩa ở nông thôn, chiến dịch Đại Nhảy Vọt 
bị sự chống đối của nông dân và gây nạn đói lớn ở nông thôn. Tại 
Hội nghị Lư Sơn, Bộ trưởng Quốc phòng Bành Đức Hoài, Tư lệnh 
Quân Đội Giải Phóng Quân Nhân Dân tại chiến tranh Triều Tiên, 
do bất bình với Mao Trạch Đông đã phê bình chiến dịch Đại Nhẩy 
Vọt gây thảm hoạ cho nền kinh tế Trung Quốc. Ông cũng lên tiếng 
bảo vệ mối quan hệ quân sự Trung - Xô để chống lại những người 
muốn thay thế nó bằng với chính sách tự lực. Do sự liều lĩnh và 
dũng cảm của mình, Bành Đức Hoài bị cách chức và thay bằng 
nguyên soái Lâm Bưu, tướng lĩnh hàng đầu, Tư lệnh quân đội 
trong nội chiến và bây giờ một trong những đồng minh thân cận 
nhất của Mao Trạch Đông. 

Hồ Chí Minh lưu lại Urumdi ít ngày, sau đó đi tàu hoä tới Tây 
An, nơi mùa thu năm 1938, ông đến đó với tư cách một du khách. 
Cuối cùng ông tới Bắc Kinh ngày 13-8-1959. Do Mao vẫn chưa trở 
lại Bắc Kinh, Hồ gặp Chu Ân Lai và Lưu Thiếu Kỳ, hai ông thông 
báo cho Hồ, Trung Quốc vẫn giữ quan điểm chiến tranh của mình 
ở nam Việt Nam nên chỉỈ giới hạn ở đấu tranh chính trị và các hoạt 
động vũ trang ở mức thấp, mặc dù họ chấp nhuận quyết định 
chiến lược đấu tranh cách mạng của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 
Hồ trở lại Hà Nội ngày 26-8-1959. 

Hồ Chí Minh có thể không hài lòng về kết quả ít ỏi trong chuyến 


đi nước ngoài dài ngày. Cả Liên Xô và Trung Quốc không tán thành 
trước việc phá vỡ Hiệp định Geneva, họ cũng chẳng thể hiện quyết 
tâm ủng hộ quyết định của Hà Nội dùng chính sách bạo lực cách 
mạng để hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước. Hồ cũng giận 
cách đối xử của Trung Quốc, khi Mao Trạch Đông thậm chí không 
về Bắc Kinh tiếp ông. Nhưng Hồ phần nào đã quen hạ mình trước 
các đồng chí Trung Hoa, tuy thỉnh thoảng, trước các đồng chí của 
mình, ông chế nhạo Mao Trạch Đông là “Ông Trời con”. Nhưng sự 
coi thường đó chẳng mấy chốc được bỏ qua. Mùa Thu năm đó, ông 
dẫn đầu đoàn đại biểu chính thức đi thăm Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm 
10 năm thành lập nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa. Sau khi 
gặp bà Tống Khánh Linh, người bạn cũ và ân nhân của mình, Hồ 
đã hội ý với Mao ngày 3-10 và về nước ngày hôm sau. Trong một 
bài báo đăng trên tờ Nhân Dân tháng đó, Hồ kêu gọi nhân dân học 
tập kinh nghiệm Trung Quốc và đời đời cám ơn sự ủng hộ của 
Trung Quốc trong cuộc đầu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. 
Trong khi Hồ Chí Minh đang tư vấn với hai nước đồng minh của 
mình về chính sách đối ngoại, thì các đồng chí của ông bận tâm 
với những vấn đề trong nước. Kế hoạch ba năm nhằm xây dựng 
nền tảng xã hội xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đang diễn ra tương 
đối thuận lợi, nói chung không có bạo lực và bất hoà như trong 
chương trình Cải cách ruộng đất. Việc không xảy ra bạo lực trong 
chiến dịch tập thể hoá chắc chắn làm Hồ Chí Minh hài lòng vì ông 
kêu gọi các lãnh đạo Đẳng tránh sự cưỡng bức và sử dụng 
“phương pháp dân chủ” để giáo dục nông dân tin vào sự ưu việt 
của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hồ luôn cho biện pháp thuyết phục 
tốt hơn sử dụng bạo lực ở thành thị, nơi khối công nghiệp và 
thương mại đã nằm trong tay nhà nước và sở hữu tập thể. Trong 
một hội nghị Đảng đánh giá tình hình, Hồ đấu tranh với quan điểm 
một số người hiếu chiến cho giai cấp tư sản là đối thủ của cách 


mạng xã hội chủ nghĩa ở Bắc Việt Nam, ông tranh cãi, giai cấp tư 
sản đã đi theo quần chúng và có thể chuyển hoá hoà bình và tự 
nguyện trở thành những thành viên của giai cấp công nhân. Thật 
khó biết chắc ý kiến của Hồ trong những cuộc họp Đảng có sức 
nặng bao nhiêu. Ảnh hưởng của Hồ đối với những quyết định về 
nội tình việc trong nước đã suy giảm nhiều, các cán bộ lãnh đạo 
đẳng chủ chốt đã quyết định, ông nên dành nhiều thời gian cho 
chính sách đối ngoại và vấn đề thống nhất đất nước. 

Cuối năm 1959, phần lớn kinh tế Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở 
thành thị và nông thôn đã được cải tạo theo đường lối xã hội chủ 
nghĩa, giới lãnh đạo đảng bắt đầu nghĩ tới bước tiếp theo - một kế 
hoạch năm năm kiểu Liên Xô, bắt đầu quá trình công nghiệp hoá 
xã hội chủ nghĩa. Không những kế hoạch cần những nỗ lực lớn mà 
còn phải kết hợp với cuộc đấu tranh ở miền Nam ngày càng gia 
tăng, vì thế giới lãnh đạo đảng đã quyết định triệu tập Đại hội 
Đảng toàn quốc để công khai thảo luận kế hoạch và cách thức đảm 
vảo kế hoạch này được chấp thuận. Tháng 10-1959, bắt tay vào 
công việc chuẩn bị Đại hội, dự kiến sẽ khai mạc vào cuối mùa Hè 
hoặc mùa Thu 1960. 

Trong lúc ấy, căng thẳng giữa Liên Xô và Trung Quốc ngày càng 
gia tăng. Tại Đại hội Đẳng cộng sản Rumani tháng 6-1960, mâu 
thuẫn Trung - Xô lần đầu tiên bùng ra công khai làm thế giới ngỡ 
ngàng, khi cả hai bên công kích nhau kịch liệt. Sau hội nghị, 
Moscow ra lệnh rút chuyên gia ở Trung Quốc về nước. Đoàn đại 
biểu Việt Nam ở Bucharest có lẽ tán thành quan điểm Khrushchev, 
giữ im lặng khi Liên Xô đả kích quan điểm Trung Quốc về chủ 
nghĩa đế quốc và chiến tranh thế giới. Lê Duẩn, dẫn đầu đoàn đại 
biểu Việt Nam tại Đại hội, phát biểu ngắn ủng hộ đường lối Trung 
Quốc cho rằng đế quốc Mỹ âm mưu kích động một cuộc chiến 
tranh thế giới mới. Nhưng Hà Nội cũng không đứng về bên nào 


trong sự rạn nứt ngày càng tăng giữa Liên Xô và Trung Quốc về 
chiến lược những nước xã hội chủ nghĩa áp dụng trong chiến 
tranh lạnh. Xã luận báo Nhân Dân sau Đại hội công khai đưa vấn 
đề này và cảnh báo, việc mất đoàn kết trong Cộng sản thế giới có 
thể rất có hại cho Đảng và sự thống nhất Việt Nam. 

Hà Nội cố gắng không để mâu thuẫn Liên Xô và Trung Quốc gây 
hại cho lợi ích của mình, bản thân Hồ Chí Minh tận dụng cơ hội để 
không làm mất lòng hai bên. Tháng 5-1960, Hồ bay tới nam Trung 
Hoa để kỷ niệm sinh nhật 70 tuổi và nghỈ ít ngày. Ngay sau khi về 
nước, ông viết một bài đăng trên báo Nhân Dân ủng hộ “những 
chính sách đúng đắn” của Liên Xô. Tháng 8-1960, ông có chuyến 
thăm bí mật Moscow và Bắc Kinh, mục đích để có được sự đảm 
bảo của hai nước này đối với những quyết định Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà ở miền Nam, đồng thời kêu gọi họ cố gắng giảng hoà 
mối bất đồng. 

Đại hội lần thứ II Đẳng Lao động Việt Nam họp ở Hà Nội ngày 
5-9-1960. Tham dự có 576 đại biểu đại diện cho hơn nửa triệu 
Đảng viên cả hai miền. Với tư cách chủ tịch Đảng, Hồ phát biểu 
khai mạc, đề cập sơ qua sai lầm của Đảng trong Cải cách ruộng đất 
(ông cho biết Đẳng đã tích cực sửa chữa những thiếu sót và không 
“hoa mắt với thắng lợi”), ông chủ yếu nói về tương lai, tuyên bố 
nhiệm vụ quan trọng cho vài năm tới, đưa miền Bắc trên đường 
tiến tới chủ nghĩa xã hội. Ông nhấn mạnh, sự bảo đảm tốt nhất 
cho cách mạng Việt Nam là “tự thấm nhuần chủ nghĩa Marx - Lenin, 
luôn luôn trung thành với những lợi ích của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động, giữ gìn sự đoàn kết, sự thống nhất trong Đẳng, 
giữa tất cả những Đẳng cộng sản anh em và tất cả các nước trong đại 
gia đình xã hội chủ nghĩa”. Ông nói tương đối ít về miền Nam - gọi 
là “thành đồng tổ quốc” - nhưng nhận xét Đảng hy vọng để đạt 
được thống nhất đất nước bằng phương pháp hoà bình. 


Phát biểu của Hồ thu hút sự chú ý và giúp chính thức phê chuẩn 
kế hoạch năm năm đặt nền tảng tiến bộ kỹ thuật cho xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước không bổ quên. 
Nghị quyết Đại hội chỉ rõ nhiệm vụ này có tầm quan trọng tương 
đương với các mục tiêu của Đảng năm năm tới. Nhưng rõ ràng giới 
lãnh đạo đẳng vẫn không tỏ ra nhất trí tiến trình ở miền Nam sẽ 
như thế nào. Đọc báo cáo chính trị trước Đại hội, Lê Duẩn phân 
tích tình hình, ông tránh đi vào cụ thể, chỉ nhận xét, đó là “cuộc 
đấu tranh lâu dài và gian khổ, không giẫn đơn mà phức tạp, phối hợp 
nhiều hình thức đấu tranh”, đòi hỏi sự mềm dẻo, chuyển từ dạng 
hoạt động công khai sang bí mật. Ông tuyên bố, vũ khí chính sẽ là 
sức mạnh quần chúng. Ông không đề cập tới khả năng can thiệp 
của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Hội nghị tán thành đề nghị của 
Bộ Chính trị đưa ra kế hoạch 5 năm công nghiệp hoá xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc. Dù vậy, có dấu hiệu cho thấy tranh luận về 
chiến lược ở miền Nam không hoàn toàn dịu đi. Phát biểu trước 
các đại biểu, Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh, một số đồng chí hoàn 
toàn không nhận thức những âm mưu của Mỹ và bọn tay sai Sài 
Gòn, vạch ra rằng họ “không hiểu trong khi chính sách bảo vệ hoà 
bình và thống nhất đất nước bằng phương pháp hoà bình thì chúng ta 
vẫn phải luôn luôn cảnh giác, chuẩn bị đối phó với mọi hành động của 
kẻ thù”. 

Cuối cùng, Đại hội Đảng toàn quốc III thông qua danh sách lãnh 
đạo mới. Lê Duẩn chính thức được bầu Bí thư thứ nhất (thay thế 
chức danh cũ Tổng bí thư Đảng Lao động Việt Nam, rập khuôn 
Đẳng cộng sản Liên Xô). Hồ Chí Minh vẫn giữ chức chủ tịch Đảng. 
Sự thăng tiến của Lê Duẩn chỉ vì bản thân Hồ tin vấn đề thống 
nhất đất nước sẽ được quan tâm nhiều hơn trong thập niên tới. 
Một dấu hiệu thêm nữa cũng tầm quan trọng, bây giờ ba uỷ viên 
Bộ chính trị người miền Nam - Lê Duẩn, Phạm Hùng và Nguyễn 


Chí Thanh. Là người có tài và nhiều tham vọng, Thanh được thăng 
đại tướng cuối thập niên 1950, tương đương với đối thủ Võ 
Nguyên Giáp. Không như Giáp, Thanh hoạt động nhiều về chính 
trị, từng là Tổng cục trưởng Cục Chính trị, có trách nhiệm duy trì 
lãnh đạo tư tưởng trong quân đội. UỶ viên Bộ chính trị hàng thứ 
tư là nhân vật đầy uy thế - Lê Đức Thọ - tuy không phải người 
miền Nam, nhưng từng là phó của Lê Duẩn trong kháng chiến 
chống Pháp. 

Đại hội III không chính thức đả động đến mâu thuẫn Trung-Xô, 
(đoàn đại biểu cả hai nước đều tham dự) vấn đề không nổ ra tranh 
cãi tại phiên họp công khai. Tuyên bố sau khi kết thúc Đại hội tiếp 
tục coi Liên Xô người lãnh đạo phe xã hội chủ nghĩa, nhưng đối 
với những người lãnh đạo hiếu chiến của phe cánh Lê Duẩn đang 
giữ quyền lãnh đạo, Hồ cố duy trì cân bằng mối quan hệ của Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà với hai nước đàn anh, bây giờ đang rất 
căng thẳng. Hồ đã góp một phần làm dịu căng thẳng với tư cách 
người trung gian trong những cuộc thảo luận giữa Liên Xô và 
Trung Quốc tại Đại hội. Nhưng cả hai nước đàn anh không sẵn 
sàng chấp thuận việc leo thang đang sôi sục ở Nam Việt Nam. 
Moscow từ chối Ủng hộ Hồ toàn diện về vấn đề miền Nam Việt 
Nam và bác bỏ lời yêu cầu của Hồ làm dịu căng thẳng trong nội bộ 
phe xã hội chủ nghĩa. Trong chuyến thăm ngắn ngủi Hà Nội vào 
tháng Bảy, Chu Ân Lai kêu gọi Việt Nam mềm dẻo và sử dụng tối 
đa phương pháp đấu tranh chính trị để mang lại thắng lợi ở miền 
Nam. 

Các lãnh đạo Đảng tiếp tục đeo bám vấn đề làm thế nào đánh 
đổ đổ chế độ Diệm mà Mỹ không can thiệp trực tiếp. Kinh nghiệm 
trong quá khứ cho thấy một tổ chức chính trị mới ở miền Nam cần 
phải chiếm một vai trò giống như vai trò Mặt trận Việt Minh trong 
cuộc đấu tranh chống Pháp trước đây. Trên thực tế, Hà Nội muốn 


có một mặt trận dân tộc thu hút tất cả những phần tử chống đối 
chế độ Sài Gòn, nhưng phải chịu sự chỉ phối của đẳng. Mặt trận 
phải có một cương lĩnh thu hút những người yêu nước tận tâm với 
sự nghiệp thống nhất Việt Nam mà không phải liên minh với 
những người ly khai ở miền Nam và nghỉ ngờ sự thống trị của 
miền Bắc. Cương lĩnh mặt trận phải thu hút những người ôn hoà 
không tin tưởng cộng sản về ý thức hệ và thực hành, nhưng lại 
ủng hộ công nhân và nông dân. Cương lĩnh cần phải giữ lời hứa 
giải phóng miền Nam khỏi bè lũ độc tài Ngô Đình Diệm không sợ 
đe dọa tức thời bị chế độ cộng sản miền Bắc thôn tính. 

Lần đầu tiên dự án một mặt trận mới được Tôn Đức Thắng đề 
cập tại Đại hội II. Theo Tôn Đức Thắng, mặt trận dựa trên khái 
niệm Leninist liên minh bốn giai cấp, nhưng để thích hợp với sự 
phức tạp của xã hội Nam Việt Nam, bao gồm cả những tôn giáo 
khác nhau và các dân tộc thiểu số. Mục đích của nó động viên rộng 
rãi quần chúng. Nó nhấn mạnh vấn đề dân tộc chủ nghĩa và cải 
cách để đạt được mục đích cuối cùng tạo ra một nước Việt Nam 
hoà bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh. Bước đi quá độ sẽ là 
sự hình thành một chính phủ bao gồm tất cả những lực lượng tiến 
bộ trong xã hội miền Nam, một sự hợp tác cuối cùng sẽ thảo luận 
với miền Bắc vấn đề thống nhất đất nước. Mặt trận mới, giống 
như Mặt trận Việt Minh, cần phải được tổ chức ở các cấp khác 
nhau, từ Ban Chấp hành Trung ương xuống tới các đơn vị ở cấp 
thôn xã. Không đề cập đến chủ nghĩa cộng sẵn. 

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức 
thành lập ngày 20-12-1960, trong một hội nghị bí mật gồm những 
đại diện các tầng lớp xã hội khác nhau miền Nam “tại một địa điểm 
trong vùng giải phóng mỉền Nam Việt Nam”. Sự thật, hội nghị diễn ra 
ở những khu nhà nhỏ trong khu rừng rậm rạp của một đồn điền 
cao su dọc theo biên giới Campuchia, về sau khu vực này là nơi 


đóng bản doanh của Trung ương Cục. Gồm có sáu mươi đại biểu 
tham dự, đây là một sự kiện đáng nhớ. Theo Trương Như Tẳng, 
một trí thức tham gia lễ thành lập, viết “tất cả những người có mặt 
trong gian nhà đơn sơ đều hiểu mình đang tham dự một sự kiện có ý 
nghĩa lịch sử”. Trên đường về Sài Gòn bằng xe đò, Tảng có cảm 
giác lâng lâng “một hy vọng dù nhỏ nhoi”. Vài tuần sau, tân tổng 
thống Mỹ, John Fitzgerald Kennedy nhậm chức. Trong lễ bàn giao, 
tổng thống Eisenhower tuyệt nhiên không đả động gì đến những 
hoạt động nổi dậy ngày càng tăng ở miền Nam Việt Nam. 

Trên thực tế, dù Dwight Eisenhower không nhận thức được việc 
đó thì sự oán giận chống lại Ngô Đình Diệm và người em trai lạm 
quyền Ngô Đình Nhu ngày càng tăng lên trong nhiều thành phần xã 
hội miền Nam. Nông dân bất mãn vì tham nhũng và phải nộp tô 
quá cao. Giới Phật Giáo giận dữ trước việc chính phủ thiên vị 
Thiên Chúa Giáo, cũng như nhân dân các dân tộc ít người, Hoa 
kiều, các giáo phái và người Thượng ở Tây Nguyên bất mãn trước 
sự độc tài của chính quyền Ngô Đình Diệm. Lên tiếng chống đối 
mạnh là trí thức tại Sài Gòn và nhiều thành phố khác đả kích chế 
độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Bản hiến pháp, thảo ra năm 
1956 với sự giúp đỡ của cố vấn Mỹ, chỉ còn là mớ giấy lộn. 

Phong trào kháng chiến phát triển nhanh chóng ở Nam Việt 
Nam khiến các nhà lãnh đạo Đảng ở Hà Nội tin rằng cần phải tổ 
chức lại guồng máy cách mạng sẵn có. Giữa tháng 1-1961, ngay 
sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ chế độ Diệm bất thành ở Sài 
Gòn, Bộ Chính trị họp đánh giá tình hình, đưa ra những chỉ thị 
hoạt động trong tương lai. Bộ Chính trị kết luận, thời kỳ ổn định ở 
miền Nam đã qua, các nhà lãnh đạo Đẳng kêu gọi đẩy mạnh đấu 
tranh cả về chính trị và quân sự chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy có 
thể đến bất cứ lúc nào. Không còn có sự lựa chọn nào nữa để giải 
quyết hoà bình trong các vấn đề. Cho dù Hồ Chí Minh đồng ý với 


những kết luận đó theo những điều khoản chung, ông tiếp tục 
nhắc các đồng chí của ông không được phát động một cuộc nổi 
dậy còn non yếu hoặc sử dụng quá mạnh những hoạt động quân 
sự. Ông khuyên, hãy chuẩn bị đầy đủ, khi gặp thời cơ sẽ nổi dậy. 

Với vấn đề quân sự, các nhà chiến lược của Đảng quyết định 
quay lại những cách thức từng dùng trong chiến tranh chống Pháp. 
Trung ương Cục Miền Nam - một chi nhánh cũ của Ban Chấp hành 
Trung ương hoạt động ở miền Nam kháng chiến chống Pháp và sau 
đó giải tán sau hội nghị Geneva - được bí mật thành lập, do 
Nguyễn Văn Linh làm chủ tịch. Dưới Trung ương Cục Miền Nam là 
năm Ban Chấp hành Đảng bộ khu vực, cùng với một loạt tỉnh uỷ, 
huyện uỷ và chỉ bộ đẳng địa phương. Tại một hội nghị bí mật 
tháng 2-1961 ở Chiến khu D, những đơn vị bán quân sự ở đồng 
bằng Cửu Long và Tây Nguyên sát nhập thành Quân Giải Phóng, 
đặt dưới sự chỉ huy thống nhất. Cuối tháng đó, một số đơn vị mới, 
phối hợp với quân đội các giáo phái đối lập, bắt đầu giao chiến với 
kẻ thù. Quân Giải Phóng bây giờ trở thành cánh tay của Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng. Chế độ Sài Gòn từ nay bắt đầu gọi họ là Việt 
Cộng. 

Trong lúc các lãnh đạo kháng chiến bận rộn với việc tổ chức lại 
cơ sở cách mạng trong hoạt động nổi dậy ở Nam Việt Nam, Hồ Chí 
Minh tiếp tục tập trung vào mặt trận ngoại giao. Mâu thuẫn Trung 
- Xô bây giờ đã công khai, vấn đề lập trường của khối XHGN ủng 
hộ cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đã trở thành chủ đề bàn 
luận gay gắt tại tất cả cuộc hội nghị những người cộng sản thế 
giới. Hội nghị 81 Đảng cộng sản và công nhân họp ở Moscow 
tháng 11-1960. Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu gồm Lê Duẩn 
và tướng Nguyễn Chí Thanh. 

Nikita Khrushchev hy vọng dùng hội nghị làm diễn đàn ép Trung 


Quốc đi theo chính sách Liên Xô, nhưng các đoàn đại biểu khác tại 
hội nghị đã can thiệp để tránh rạn nứt, Đoàn Việt Nam phát biểu 
tương đối ít tại hội nghị, nhưng họ lại tích cực hoạt động phía sau 
hậu trường để soạn thảo nghị quyết của hội nghị, tái khẳng định 
tuyên bố 1957 về các hình thức khác nhau để chuyển biến các 
nước khác nhau từ tư bản chủ nghĩa sang xã hội chủ nghĩa. Bản 
dự thảo tuyên bố, nếu giai cấp bóc lột dùng vũ lực chống lại nhân 
dân, cần phải tính đến khả năng chuyển tiếp không hoà bình lên 
chủ nghĩa xã hội. Vai trò Hồ Chí Minh rất quan trọng. Khi phó chủ 
tịch Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa Lưu Thiếu Kỳ bỏ một phiên 
họp mà người phát ngôn Liên Xô xỉ vả Trung Quốc, ông giận dữ 
quay về toà đại sứ của mình, Khrushchev khẩn khoản yêu cầu Hồ 
thuyết phục Lưu Thiếu Kỳ trở lại. Sự cố gắng của Hồ đã giúp tránh 
được rạn nứt công khai. Nhưng theo những người thân cận, Hồ rất 
buồn trước mâu thuẫn Trung - Xô về chiến lược toàn cầu, một sự 
rạn nứt, theo ông, phá hoại nặng nề uy tín của phe xã hội chủ 
nghĩa trước Thế giới thư ba và tạo thuận lợi cho bọn đế quốc chủ 
nghĩa thù địch. Trong khi nhiều đại biểu Việt Nam nghiêng theo 
quan điểm Trung Quốc, Hồ Chí Minh rất nghi ngờ tham vọng của 
Mao Trạch Đông và muốn “toạ sơn quan hổ đấu”(có lẽ ám chỉ mối 
quan hệ giữa Moscow và Washington). Vì thế ông Ủng hộ vai trò 
Liên Xô trong những phiên họp then chốt trong hội nghị. Quen với 


cản) 


việc “làm theo ý bác” (bất cứ điều gì Bác Hồ nói đều đúng) nên Lê 
Duẩn, Nguyễn Chí Thanh không nói gì. Tuy nhiên khi về Hà nội, 
chắc họ cũng đã thì thầm với các thành viên khác của Bộ Chính trị 
vẫn bất mãn về quan điểm “ba phải” của Hồ tại hội nghị. 

Cuộc tranh luận được nối lại tại Đại hội lần thứ XXI Đảng cộng 
sản Liên Xô diễn ra mùa Thu năm ấy. Một lần nữa, Hồ Chí Minh 
dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại hội nghị và 
tìm cách né tránh những vấn đề dễ gây tranh cãi. Nhưng khi Chu 


Ân Lai bổ Đại hội và quay về Bắc Kinh, Việt Nam buộc phải bỏ 
cuộc họp. Hồ Chí Minh và Lê Duẩn cũng rời Moscow, nhưng không 
trở về Hà Nội ngay, họ tỏ thái độ trung lập bằng cách đi thăm mấy 
nước cộng hoà Baltic thuộc Liên Xô. 

Việc thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt 
Nam và Quân Giải Phóng, tạo sức mạnh đối với phong trào kháng 
chiến chống Ngô Đình Diệm ở Nam Việt Nam. Cuối năm 1961, 
Quân Giải Phóng đã phát triển lên tới gần 15 ngàn người, gấp năm 
lần lực lượng nổi dậy mùa xuân năm 1959. Với thuận lợi tăng 
quân số và sự cơ động, các đơn vị Việt Cộng bắt đầu tấn công đồn 
bốt quân đội Việt Nam Gộng Hòa, đoàn xe hộ tống, trụ sở hành 
chính. Họ thiết lập căn cứ địa giải phóng ở Tây Nguyên nhằm mở 
đường tấn công xuống đồng bằng. 

Một lý do tăng quân số Việt Cộng là do quân đội Bắc Việt Nam 
thâm nhập ngày càng nhiều theo Đường mòn Hồ Chí Minh, tăng 
gấp đôi trong thời kỳ 1959-1961, đạt con số năm ngàn người năm 
1962. Nhưng yếu tố chính là việc mở rộng Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam Việt Nam, thúc đẩy nhân dân chống chế độ Diệm 
và bắt đầu lan toả cắm rễ xuống thôn làng và thị trấn thuộc Việt 
Nam Cộng Hoà. Khi bộ máy chính trị mạnh cả về số lượng lẫn chất 
lượng, nhiều thanh niên hăng hái có năng lực đã gia nhập Quân 
Giải Phóng. 

Phong trào nổi dậy phát triển mạnh khiến Washington lo lắng. 
Trong những tháng cuối nhiệm kỳ chính quyền Eisenhower, Mỹ tập 
trung quan tâm vào Lào, nơi lực lượng Pathet Lào do Hà Nội hậu 
thuẫn, đã lật đổ chính phủ liên hiệp yếu ớt của phái hữu ở 
Vientiane bằng quân sự. Nhưng khi Kennedy vào Nhà Trắng tháng 
1-1961, ông nhận được báo cáo đáng buồn, tình hình Nam Việt 
Nam đang xấu đi nhanh chóng. Kennedy thành lập lực lượng đặc 


biệt để hành động, cuối năm ông thông qua chương trình tăng 
thêm cố vấn Mỹ cho Việt Nam Cộng Hoà. Mục tiêu huấn luyện 
quân đội Việt Nam Cộng Hoä cách thức chống nổi dậy với hy vọng 
chính quyền Sài Gòn có thể phòng thủ, tự bảo vệ không cần Mỹ sự 
can thiệp. Trong khi đó, Kennedy tìm cách dàn xếp cuộc xung đột 
đang lan rộng ở Lào, cho dù bất kỳ lý do gì sự hiện diện của Mỹ để 
đảm bảo lợi ích an ninh của Thế giới Tự do rất khó thanh minh. 

Bạo lực cách mạng ở Nam Việt Nam ngày càng tăng là bằng 
chứng nhận xét của Hồ Chí Minh, chế độ Diệm đã hoàn toàn thối 
nát và nhất định sụp đổ. Trong khi đó, Hồ căn dặn, đừng lạc quan 
quá mức. Ngô Đình Diệm mặc dầu có những sai lầm, nhưng là nhà 
lãnh đạo kiên định, có đội ngũ cộng sự rất trung thành. Giới lãnh 
đạo Đẳng thận trọng không đánh giá thấp Ngô Đình Diệm, tiên 
đoán chính phủ Diệm sẽ sụp đổ nhưng phải cảnh giác với Mỹ, tin 
Nam Việt Nam là sự sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ và lo sợ 
những hậu quả do thất bại sẽ mất mặt ở Đông Nam Á. Giới lãnh 
đạo Đảng tranh luận những lựa chọn chiến lực trong cuộc họp Bộ 
Chính trị tháng 10-1961. Hồ Chí Minh vạch ra, Mỹ mạnh gấp nhiều 
lần hơn Pháp trong kháng chiến chống Pháp, do vậy, nếu sử dụng 
sức mạnh chống lại sức mạnh, “ăn miếng, trả miếng” sẽ thất bại. 
Ông nhấn mạnh, những yếu kém của bọn đế quốc và sức mạnh 
của lực lượng cách mạng là ở lĩnh vực chính trị. Vì thế Hồ đề ra 
chiến lược dựa vào chiến tranh du kích, phát động sự ủng hộ của 
quần chúng, dành được sự ủng hộ của dư luận thế giới. Do những 
điều kiện thuận lợi cho cách mạng ở Nam Việt Nam tiến triển 
nhanh chóng, Hồ Chí Minh thuyết phục các đồng chí của ông thận 
trọng mềm dẻo sách lược, và hai điều này thể hiện trong những 
chỉ thị gửi tới ban lãnh đạo Trung ương Cục. Chỉ thị vạch rõ cao 
trào cách mạng chưa tới và chúng ta chỉ có thể giành thắng lợi 
“từng bước một”. 


Tháng 7-1962, chính quyền Kennedy ký hiệp định thành lập 
nước Lào trung lập dựa trên chính phủ liên minh dân tộc bao gồm 
phái trung lập, phái tả và Pathet Lào trong chế độ liên hợp ba bên. 
Trong thư gửi cán bộ chủ chốt Trung ương Cục, Lê Duẩn nhắc đến 
khả năng Mỹ có thể chấp nhận một giải pháp tương tự ở miền 
Nam Việt Nam. Ông vạch ra, Washington trước đây không thắng 
nổi Trung Quốc và Bắc Triều Tiên bằng quân sự. Hồ đặc biệt hứng 
thú với giải pháp này. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo tờ 
“London Daily Express” (Nhật báo Tin nhanh London) vào tháng 
3-1962, Hồ vạch ra những điều kiện để dàn xếp cuộc xung đột ở 
Nam Việt Nam trên cơ sở của Hiệp định Geneva. Hà Nội bây giờ 
tích cực tiếp xúc những nhân vật trung lập ở Nam Việt Nam và 
Pháp để tranh thủ sự ủng hộ của họ nếu chính phủ ba phái được 
thành lập tại Sài Gòn. 

Washington chấp nhận chính phủ liên hiệp trung lập ở Lào dựa 
trên giả định, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, dưới sức ép của Liên 
Xô, sẽ tôn trọng những điều khoản hiệp định, không đưa quân và 
vũ khí theo đường mòn Hồ Chí Minh, phần lớn chạy qua đất Lào. 
Nhưng khi tin tức tình báo cho thấy, Hà Nội không có ý định tôn 
trọng những điều khoản hiệp định, Nhà Trắng thôi đeo đuổi một 
dàn xếp tương tự ở Nam Việt Nam. Nhưng Hồ Chí Minh vẫn còn 
hy vọng. Tại cuộc họp Bộ Chính trị tháng 2-1963, ông nêu rõ sự 
cần thiết đẩy mạnh nỗ lực chính trị ở miền Nam để thúc đẩy 
thương lượng và thành lập một chính phủ trung lập, với nhiều 
người thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. 
Ông vạch ra, Washington đang hoang mang, không phải tìm kiếm 
một chiến thắng mà một rút lui trong danh dự. 

Một số uỷ viên Bộ Chính trị hoài nghi không tin vào quan điểm 
của Hồ có thể giành thắng lợi thống nhất đất nước không cần phải 
leo thang bạo lực cách mạng. Có dấu hiệu cho thấy Washington 


đang tìm kiếm thắng lợi ở miền Nam. Một minh chứng cho việc 
này đó là chương trình ấp chiến lược. Ấp chiến lược lập ra từ cuối 
thập niên 1950 để bảo vệ nông dân và giúp chính quyền Sài Gòn 
chống lại Việt Cộng thâm nhập để tuyển dụng người và tuyên 
truyền cộng sản. Ý tưởng này được Anh sử dụng thành công ở Mã 
Lai vài năm trước đây, đã thu hút cả Sài Gòn và Washington. Năm 
1962 tổng thống Diệm đồng ý áp dụng chương trình này cho Nam 
Việt Nam. Chỉ trong vài tháng, hàng ngàn ấp chiến lược cấp tốc 
được xây dựng ở khắp miền Nam. 

Hà Nội ngay lập tức nhận ra chương trình Ấp chiến lược đe doạ 
nghiêm trọng phong trào cách mạng. Trung ương Cục Miền Nam 
được chỉ thị khẩn cấp tìm mọi thâm nhập hoặc phá hoại chương 
trình ấp chiến lược. Hồ Chí Minh sau khi cân nhắc, đề xuất phối 
hợp giữa sách lược chính trị và quân sự chống lại chương trình 
này, bao gồm dùng biện pháp phản gián, khủng bố và mở rộng 
chiến tranh du kích. Ông nhấn mạnh tại cuộc họp Bộ Chính trị 
tháng 11-1962 “Chúng ta phải tìm mọi cách phá hoại chúng, có thế 
mới bảo đảm chắc chắn thắng lợi về phía chúng ta”. Dù chương trình 
ấp chiến lược lúc đầu gây khó khăn nghiêm trọng tới phong trào 
kiểm soát nông thôn, song sự yếu kém và quan liêu của chính phủ 
Sài Gòn khiến chương trình Ấp chiến lược bị trở ngại, hậu quả là 
hơn một nửa ấp chiến lược bị Việt Cộng thâm nhập hoặc phá hoại. 

Trong khi đó, Hồ Chí Minh yêu cầu các đồng chí của ông hết sức 
duy trì tình cảm và sự ủng hộ của cả Moscow và Bắc Kinh. Đầu 
thập niên 1960, Hà Nội cố giữ vững cân bằng mối quan hệ với 
Liên Xô và Trung Quốc, lúc này rất căng thẳng. Dù Khrushchev 
ngại mất lòng Bắc Việt Nam vì không ủng hộ chiến tranh giải 
phóng dân tộc, song ông hy vọng tránh được đối đầu trực tiếp với 
Mỹ và lo lắng xu hướng gia tăng bạo lực ở Đông Nam Á. Sự lo lắng 
của Khrushchev làm Bắc Kinh hể hả. Trung Quốc rất muốn có đối 


đầu của chính họ với Mỹ, khi họ quyết tâm thay thế Moscow là 
người cầm đầu các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Theo Mao chủ 
tịch, sự hiện diện của quân đội Mỹ tăng lên ở Nam Việt Nam sẽ 
làm các cơ sở của Mỹ bị yếu đi ở châu Á nói chung, vì thế sẽ tự tạo 
ra thòng lọng xiết cổ đế quốc Mỹ ở khắp nơi trên thế giới. 

Để kiếm ưu thế với Moscow, cũng như lấy lòng Hà Nội, Trung 
Quốc hứa tăng viện trợ cho Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đầu thập 
niên 1960. Bắc Kinh rút kinh nghiệm từ thời kỳ chiến tranh Pháp - 
Việt Minh, viện trợ quân sự ít tạo ra khả năng xung đột trực tiếp 
với Mỹ, đồng thời làm tăng sự phụ thuộc của Hà Nội vào Cộng 
Hoà Nhân Dân Trung Hoa. Mùa Hè năm 1962, một phái đoàn Việt 
Nam do Hồ Chí Minh và đại tướng Nguyễn Chí Thanh thăm Bắc 
Kinh để yêu cầu tăng cường giúp đỡ để cân bằng với dự hiện diện 
của Mỹ đang gia tăng ở miền Nam, Trung Quốc đã nhanh chóng 
đáp ứng. 

Trung Quốc hy vọng Hà Nội hoan nghênh sự giúp đỡ của họ, vì 
thế tháng 5-1963, chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ thăm Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà để đánh giá tình hình. Lưu Thiếu Kỳ nhấn mạnh mối 
quan hệ gần gũi lịch sử giữa hai nước và thẳng thừng đả kích “chủ 
nghĩa xét lại hiện đại” (ám chỉ Liên Xô), buộc tội họ nhiều sai phạm 
về nguyên lý, đả kích thái độ “Từng chừng”. Trong cuộc cuộc hội 
đàm với Hồ Chí Minh, Lưu Thiếu Kỳ hứa, nếu chiến tranh ở Nam 
Việt Nam leo thang, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có thể dựa vào 
“hậu phương lớn” Trung Quốc. Tuy thế, Lưu Thiếu Kỳ cảnh báo Hà 
Nội, cuộc đấu tranh thống nhất đất nước sẽ kéo dài và sự giúp đỡ 
của Trung Quốc cũng có giới hạn. 

Tuy nhiên, Hà Nội vẫn chưa dựa hẳn vào Trung Quốc. Dù đón 
tiếp Lưu Thiếu Kỳ nồng hậu, như tiếp đón chẳng kém long trọng 
đoàn đại biểu thương mại Liên Xô vài ngày trước. Lãnh đạo Việt 


Nam Dân chủ Cộng hoà cám ơn cả hai nước về sự ủng hộ, đồng 
thời tổ thái độ trung lập. Trong bữa tiệc chiêu đãi Lưu Thiếu Kỳ, 
Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc, 
nhưng không đả động vấn đề chia rẽ giữa hai nước cộng sản hùng 
mạnh, chỉ nhấn mạnh sự cần thiết đoàn kết, thống nhất trong phe 
xã hội chủ nghĩa. 

Mùa Xuân năm 1963, chế độ Diệm bước vào thời kỳ cuối cùng 
của khủng hoảng, Phật giáo bất bình với sự thiên vị Thiên Chúa 
Giáo, dẫn đến những vụ bạo động khắp các thành phố miền Nam. 
Ngày 11-6-1963, một hoà thượng tự thiêu ngay tại một phố đông 
đúc ở Sài Gòn. Bức hình chụp cảnh tự thiêu xuất hiện trên màn 
hình TV khắp thế giới, khiến dư luận thế giới xúc động. Khi chính 
quyền Kennedy công khai đả kích Sài Gòn đàn áp những cuộc biểu 
tình, em trai Diệm, cố vẫn chính trị Ngô Đình Nhu giận dữ nói, ông 
sẽ tìm cách thương lượng hoà bình với đại diện Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng miền Nam nhằm tống cố vấn Mỹ về nước và trung lập 
hoá miền Nam. Theo một tin đồn, mùa Hè năm đó Hồ Chí Minh gửi 
một thư riêng cho Ngô Đình Diệm đề nghị thương lượng. Không rõ 
Diệm có trả lời hay không, nhưng khi Mieczyslaw Maneli, đại sứ 
Ba Lan trong Uỷ ban Kiểm soát Quốc tế tại Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà, hỏi Phạm Văn Đồng những điều kiện cho hoà bình sẽ là gì, 
nghe đồn rằng thủ tướng trả lời “Mỹ phải ra khỏi miền Nam. Trên 
những cơ sở chính trị này, chúng tôi có thể thương lượng mọi thứ”. 
Khi được hỏi một chính phủ liên hiệp giữa Bắc và Nam liệu có ra 
đời được không, Phạm Văn Đồng đáp “sẽ thương lượng mọi thứ trên 
cơ sở của độc lập và chủ quyền Việt Nam. Hiệp định Geneva tạo ra 
cơ sở chính trị và luật pháp cho điều này: không có căn cứ quân sự 
hoặc binh sĩ nước ngoài trên lãnh thổ chúng tôi. Chúng tôi đi tới một 
hiệp định với bất cứ người Việt Nam nào”. Theo Maneli, Hồ Chí 
Minh có mặt trong cuộc hội đàm này, nhưng không nói gì. 


Không rõ liệu Hồ có nghiêm túc đề nghị thương lượng với Diệm 
và với những điều khoản thương lượng là gì. Hà Nội đã thể hiện 
thành tâm từ 1962 muốn thương lượng hoà bình với Mỹ, nhưng 
đó là những điều kiện cho hoà bình - rút hoàn toàn quân đội Mỹ và 
hình thành một chính phủ liên hiệp ba phái ở Nam Việt Nam, ngụ 
ý Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam sẽ thống lĩnh - là khá 
cứng rắn, Washington khó chấp thuận. Năm sau, tình hình ở miền 
Nam được cải thiện nhiều theo quan điểm Hà Nội, dù chính phủ 
Diệm vẫn còn yếu, Hồ Chí Minh thừa nhận Diệm là một đối thủ 
đáng nể, vẫn chiếm được đa số khu vực bầu cử có nhiều người 
ủng hộ. Đảng cần phải dàn xếp thoả đáng để có thể giảm thiểu 
quyền lực của Diệm. Hồ kêu gọi các đồng chí miền Nam cố gắng 
tranh thủ cảm tình, sự ủng hộ của tất cả mọi tầng lớp nhân dân, 
trong lúc chờ đợi Washington tỏ thái độ. Trong cuộc phỏng vẫn với 
nhà báo Nhật Bản vào tháng Bẩy, Hồ nhận xét, theo kinh nghiệm 
của ông, bất chấp thái độ của giới lãnh đạo Mỹ, nhưng nhân dân 
Mỹ rất yêu chuộng hoà bình và tiến bộ. Ông nói, câu trả lời duy 
nhất giải quyết vấn đề, Mỹ phải rút hết quân để nhân dân Việt 
Nam có thể tự giải quyết công việc nội bộ theo Hiệp định Geneva. 

Tuy nhiên quan điểm lạc quan thận trọng của Hồ về một giải 
pháp thương lượng không được sự ủng hộ hoàn toàn trong Đẳng. 
Tại hội nghị Bộ Chính trị tháng 12-1962, giới lãnh đạo Đảng đã kết 
luận, cuộc chiến tranh ở miền Nam là cuộc chiến tranh chống đế 
quốc và cần phải tăng cường cả đấu tranh chính trị lẫn đấu tranh 
vũ trang. Một chỉ thị bí mật gửi vào Nam nhấn mạnh, vẫn đề chắc 
chắn phải giải quyết bằng vũ lực, với mức độ chiến tranh leo 
thang dần từ thấp đến cao. Dù tài liệu này không công khai hạ 
thấp những hoạt động chính trị và đặc biệt bác bổ chủ trương 
quân sự sử dụng trong kháng chiến chống Pháp, cho rằng làn sóng 
cách mạng miền Nam bắt đầu lên cao trào và câu hỏi duy nhất 


trước mắt là khi nào và lực lượng vũ trang sẽ sử dụng theo hình 
thức nào. Bản chỉ thị tiên đoán chiến tranh sẽ gắn liền với cuộc nổi 
dậy của quần chúng và cuộc tổng tấn công của Quân Giải Phóng - 
tức là kết hợp Cách mạng tháng Tám và mô hình Maoist chiến 
tranh nhân dân ba giai đoạn. 

Tuy không rõ ai là tác giả của những chỉ thị này, song có vẻ nó 
phản ánh quan điểm của Lê Duẩn, nhà chiến lược ở Hà Nội, luôn 
luôn tin vào một thắng lợi bằng quân sự. Trên thực tế, Lê Duẩn 
chế giễu Hồ Chí Minh miễn cưỡng quay lại cuộc đấu tranh vũ 
trang và không còn chỉ dựa vào ngoại giao, điều mà Lê Duẩn có lẽ 
cho là ngây thơ. Duẩn có lần đã nói: “Bác (Hồ) lưỡng lự, nhưng khi 
tôi rời miền Nam tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Tôi chỉ có một 
mục đích - giành thắng lợi cuối cùng”. 

Đầu tháng 11-1963, một cuộc đảo chính quân sự xảy ra được 
chính quyền Kennedy chấp thuận lật đổ chế độ Diệm. Nhà Trắng 
ngầm bật đèn xanh cho đảo chính, ủng hộ ban lãnh đạo mới tại Sài 
Gòn. Tuy nhiên, cả Ngô Đình Diệm và người em trai Ngô Đình Nhu 
bị giết sau khi đầu hàng phe đảo chính. 

Việc thành lập chính phủ quân sự mới tại Sài Gòn làm thay đổi 
cơ bản triển vọng của các nhà chiến lược của Đảng ở Bắc Việt. 
Một mặt, họ không còn dựa vào công tác tuyên truyền chống lại 
Ngô Đình Diệm để mở rộng lực lượng cho Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam và Việt Cộng. Trên thực tế, nhóm cầm quyền mới 
do tướng Dương Văn Minh (Minh “lớn”) lên nắm quyền trong làn 
sóng hăng hái, đặc biệt ở các thành phố, nơi chống đối Diệm và gia 
đình ông chiếm tỷ lệ cao. Mặt khác, những nhà hoạch định chính 
sách ở Hà Nội lường trước, chính quyền mới vẫn thiếu một cái đầu 
như Diệm và mạnh mẽ chống lại phong trào kháng chiến. Biết 
được chủ nghĩa bè phái khá nặng nề phong trào dân tộc Việt Nam 


từ kỷ nguyên thuộc địa, các lãnh đạo Đẳng tiên đoán, chính phủ 
quân sự, ngày càng yếu kém, do vậy mở đường cho cách mạng 
chiến thắng. Tại cuộc họp Bộ Chính trị đầu tháng 12-1963, Hồ Chí 
Minh tiên đoán - rất may sau này lại đúng - đây chưa phải là cuộc 
đảo chính cuối cùng tại Sài Gòn. 

Dù dễ đánh giá tình hình mới, một câu hỏi khó trước khi có kết 
luận, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu lực lượng nổi dậy ở miền 
Nam có đủ sức đẩy mạnh chiến tranh để hy vọng chính quyền mới 
sụp đổ nhanh? Hoặc họ có cần tăng cường áp lực quân sự để hy 
vọng có một cuộc thương lượng dàn xếp hay không? Liệu miền 
Bắc có đóng được vai trò trực tiêp chỉ huy trong cuộc chiến? Điều 
gì xảy ra nếu Mỹ nhảy vào cuộc xung đột với vai trò chính để cứu 
chính phủ bù nhìn Sài Gòn trước sự sụp đổ sắp tới? Bất ngờ ba 
tuần lễ sau khi Ngô Đình Diệm bị giết tại Sài Gòn, John F. Kennedy 
bị ám sát tại Dallas. Cái gì sẽ đến nếu người kế nghiệp, Lyndon B. 
Johnson, thay đổi đường lối thậm chí hiếu chiến hơn Kennedy? 

Với những băn khoăn đó, các lãnh đạo Đảng họp Hội nghị IX 
Đại hội Đảng toàn quốc II đầu tháng 12-1963. Dựa trên những 
bằng chứng không đầy đủ còn sót lại, có thể nói đây một trong 
những cuộc họp nóng bỏng nhất trong lịch sử của Đảng, khi các 
đại biểu tranh cãi nẩy lửa về phương hướng sắp tới. Đây cũng là 
lần đầu Ban Chấp hành Trung ương không thể hiện đơn giản chỉ là 
con dấu đóng lên quyết định do Bộ Chính trị dàn xếp. Một số uỷ 
viên trung ương Đảng kêu gọi đưa ngay lập tức quân đội thường 
trực miền Bắc vào để buộc chính quyền Sài Gòn phải quỳ gối trước 
khi Mỹ ra tay. Một số khác lo ngại rằng sự hiện diện của quân đội 
miền Bắc ở miền Nam có thể làm nổ ra sự can thiệp thô bạo của 
Washington và dẫn tới Mỹ trực tiếp nhảy vào cuộc chiến. Một tình 
huống như thế, tất nhiên, sẽ không vừa lòng Liên Xô và sẽ phải 
tăng sự nhờ cậy vào Trung Quốc. Dù Cộng Hoà Nhân Dân Trung 


Hoa đã tăng mức viện trợ quân sự cho Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
sau chuyến thăm chính thức của Lưu Thiếu Kỳ vào tháng 5-1963, 
nhiều lãnh đạo Đảng đồng ý với lo ngại của Hồ Chí Minh trước áp 
lực gia tăng Bắc Kinh phải theo đường lối Trung Quốc trong mối 
bất hoà Trung - Xô. 

Sau cuộc tranh cãi kéo dài, Ban Chấp hành Trung ương đề xuất 
thoả hiệp. Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tăng mức giúp đỡ quân sự, 
bộ đội miền Bắc được gửi vào Nam sẽ không trực tíếp tham gia 
chiến đấu. Các nhà chiến lược của Đảng đã quyết định đánh cá 
(cược) rằng chế độ Sài Gòn có thể sụp đổ mà không lo ngại nguy 
cơ Mỹ nhẩy vào cuộc chiến. Trung ương Cục Miền Nam được chỉ 
thị tiến lên giành thắng lợi cuối cùng trong thời gian ngắn nhất có 
thể, không cần phải có tăng mạnh sự giúp đỡ của hậu phương 
miền Bắc. Đảng bây giờ chính thức công nhận, đấu tranh vũ trang 
sẽ đóng vai trò chủ yếu và quyết định trong quá trình cách mạng, 
mặc dù cuộc vận động chính trị nhằm tập hợp quần chúng tiếp tục 
có tầm quan trọng. 

Không rõ vai trò của Hồ Chí Minh trong cuộc tranh cãi chính 
sách ra sao, nhưng có lẽ ông kêu gọi thận trọng trước khi đưa ra 
bất cứ quyết định nào có thể làm mất lòng Moscow và Bắc Kinh 
hoặc khiến Mỹ trực tiếp nhảy vào chiến tranh. Dù vậy, Hồ nhận ra 
dịp may hiếm có trước tình hình và cần phải hành động. Tại cuộc 
họp BỘ Chính trị ngày 10-12-1963, ông kêu gọi tận dụng cơ hội 
“lộn xộn” ở miền Nam, gia tăng áp lực quân sự và chính trị đối với 
chế độ Sài Gòn. Ông tuyên bố, thậm chí nếu Mỹ leo thang chiến 
tranh gấp mười lần “chúng ta cũng sẽ chiến thắng”. 

Quyết định leo thang với mức vừa phải vẫn bị đối đầu với nguy 
hiểm, không những đối đầu với Mỹ mà còn có những vấn đề 
nghiêm trọng với Moscow. Suốt nhiều năm, các lãnh đạo Đẳng 


thận trọng tìm cách tránh điều bất lợi không những của hai nước 
đồng minh lớn, mà còn cả một số người lãnh đạo đẳng đang trở 
nên mất bình tĩnh. Trong một bài báo viết mùa hè năm 1963, 
tướng Nguyễn Chí Thanh tuyên bố, ông và các đồng chí của ông 
không ảo tưởng vào Mỹ và không đánh giá Mỹ quá thấp. “Nếu ai 
đó sợ Mỹ và nghĩ rằng đụng vào chúng sẽ bị thất bại và tin sự xung 
đột mạnh mẽ với Mỹ sẽ dẫn đến chiến tranh hạt nhân, sau đó chÌ còn 
cách duy nhất thoả hiệp và đầu hàng đế quốc Mỹ”. Thông điệp của 
Nguyễn Chí Thanh rõ ràng nhằm vào Moscow. 

Quan điểm của đại tướng Nguyễn Chí Thanh được Lê Duẩn và 
phe cánh của ông trong Bộ Chính trị ủng hộ, những người bây giờ 
đang chiếm trọng trách hoạch định chính sách. Với sự đồng loã 
của bộ trưởng Bộ Công An Trần Quốc Hoàn và đồng minh gần gũi 
Lê Đức Thọ, Lê Duẩn đã cách ly thành công các đối thủ chính trị 
trong giới lãnh đạo Đảng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng hiện tại 
không tỏ thái độ. Dù là một nhà quản lý có năng lực và cựu trào 
cách mạng Hội Thanh Niên Cách mạng ở Quảng Đông, Phạm Văn 
Đồng khiêm tốn, nhưng thiếu ý chí chiến đấu và thường kêu ca với 
người thân cận về sự bất lực của mình. Trường Chinh ở tuổi 56 tỏ 
ra là nguy hiểm hơn. Trinh kiêu ngạo hơn Đồng, cương quyết trong 
đường lối của Đẳng, chắc chắn căm tức Lê Duẩn đã chiếm chức vụ 
Tổng bí thư của ông để thể hiện ý tưởng giải phóng miền Nam 
Việt Nam cao hơn nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc. Dù vậy, ông cũng tỏ ra không thách thức với quyền lực mạnh 
của đối thủ. Gó lẽ lấy lòng Lê Duẩn, Chinh đồng ý bản dự thảo báo 
cáo chính trị tại Hội nghị IX, do vậy trên thực tế Trinh cũng đứng 
trong hàng ngũ với Lê Duẩn trong quyết định sắp tới. 

Mối đe doạ tiềm năng khác là Võ Nguyên Giáp. Có uy tín trong 
nhân dân chỉ thua Hồ Chí Minh, tướng Giáp có quan điểm khác với 
Lê Duẩn và Nguyễn Chí Thanh về vấn đề làm thế nào dẫn dắt cuộc 


chiến tranh ở miền Nam. Ông phản đối đề xuất của Lê Duẩn về 
tăng cường chiến tranh du kích, thiên về chủ trương quân sự thông 
thường, không giống Thanh, ông không muốn đối đầu với Mỹ vì 
quân đội Nhân dân Việt Nam chưa được huấn luyện và trang bị vũ 
khí hiện đại. Theo Giáp, sẽ là tự sát nếu khiêu khích Moscow, vì 
chỈ có Liên Xô mới có thể giúp đào tạo bài bản và có vũ khí hiện 
đại. Tuy nhiên, giống Phạm Văn Đồng, Giáp nin nhịn trước mặt bộ 
mặt kiêu ngạo thách thức của Lê Duẩn. Trong những phiên họp Bộ 
Chính trị ông không phát biểu chống lại một cách mạnh mẽ đề 
xuất chiến lược mới. 

Đối thủ nguy hiểm tiềm năng nhất của phe cánh Lê Duẩn lại 
chính là Hồ Chí Minh, nhưng lúc này, Lê Duẩn và phe cánh đang 
ấp ủ thái độ kẻ cả, thậm chí coi thường Hồ, theo quan điểm của 
họ, những năm gần đây, Hồ mất sự sắc bén về chính trị và bắt đầu 
lấn thần. Thậm chí có nhiều tin đồn lan truyền ở Hà Nội rằng Lê 
Duẩn có kế hoạch thay thế chức vụ chủ tịch nước của Hồ Chí 
Minh bằng Nguyễn Chí Thanh, đồng thời chuyển Hồ sang vị trí 
ngồi chơi xơi nước - Viện trưởng Viện nghiên cứu chủ nghĩa 
Marxist - Leninist. Lê Duẩn, tất nhiên, sẽ hoàn toàn kiểm soát 
Đảng. 

Không rõ liệu Hồ Chí Minh có căm giận khi bị gạt ra rìa không, 
nhưng ông có lẽ vẫn quan tâm chiến lược mới áp dụng ở Nam Việt 
Nam. Ông nêu rõ, đây là cuộc chiến tranh chiến thuật đối đầu trực 
diện, có thể ông tán thành chủ trương mà kết quả dẫn đến xung 
đột trực tiếp với Mỹ. Tương tự, ông thường tìm cách cân bằng 
những mối quan hệ với Moscow và Bắc Kinh, từ chối chính sách 
dựa hẳn vào Trung Quốc. Khi tướng Lê Liêm, cựu binh Điện Biên 
Phủ, cảnh báo Hồ một cách bí mật, bản dự thảo Nghị quyết sắp 
đưa ra cuối hội nghị toàn thể sẽ có những lời đả kích trực tiếp vào 
Moscow. Hồ nói làm thế khác gì tát vào mặt người ta, khuyên Liêm 


phát biểu chống lại bản dự thảo. Nhưng khi Lê Liêm làm như thế, 
Hồ Chí Minh (giống Võ Nguyên Giáp) ngồi im lặng, không nói một 
lời. Khi những phát biểu chống Liên Xô trong hội nghị lên đến đỉnh 
điểm, Hồ lặng lẽ bỏ phòng họp ra ngoài hút thuốc. Mười thành 
viên Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu chống lại bản Nghị 
quyết. Khi một người bạn hỏi Hồ ông bỏ phiếu như thế nào, Hồ 
lặng thinh. Liệu có phải Hồ Chí Minh bị ban lãnh đạo mới hăm doạ 
nên phải im lặng? 

Ngay khi chiến lược mới được thông qua, vấn đề quan trọng 
nhất còn lại tại hội nghị toàn thể là làm sao xoa dịu được Liên Xô. 
Dự thảo nghị quyết đưa ra cuối hội nghị ban đầu đả kích trực tiếp 
Khrushchev, nhưng, theo yêu cầu của Lê Duẩn, đoạn đó bỏ đi. Lê 
Duẩn, cũng như các đồng chí của ông, nuôi dưỡng mối nghỉ ngờ 
Trung Quốc, không muốn đối đầu với Moscow. Trên thực tế, nghị 
quyết chỉ ngầm giải thích với giới lãnh đạo Xô viết, tuyên bố rằng 
mục tiêu cơ bản của chiến lược mới là “hạn chế chiến tranh trong 
khuôn khổ Nam Việt Nam và để đánh bại kẻ thù trên chiến trường 
chính”. Thậm chí nếu Washington quyết định can thiệp, “khả năng 
một cuộc chiến tranh hạn chế ở miền Nam biến thành chiến tranh thế 
giới hoàn toàn không thể xảy ra và quy mô của cuộc chiến tranh này 
không thể tạo ra những điều kiện dẫn tới chiến tranh thế giới”. Để 
bảo đảm với Liên Xô và Trung Quốc đang đau đầu, Bộ Chính trị 
gửi thư tới những đẳng cộng sản anh em giải thích quyết định và 
tìm sự ủng hộ, sự cảm thông của họ. Bức thư nhằm xoa dịu nỗi sợ 
chiến tranh mở rộng và đề xuất phe cộng sản ủng hộ những cuộc 
chiến tranh giải phóng dân tộc trong Thế giới thứ ba. Bức thư 
tuyên bố, khái niệm cùng chung sống hoà bình chỉ là sách lược áp 
dụng giữa những hệ thống thế giới khác nhau, nhưng không phải 
giữa những người áp bức và kể bị áp bức trong một xã hội riêng 
lẻ. Lập luận hình mẫu cùng chung sống hoà bình và đấu tranh cách 


mạng là phụ thuộc lẫn nhau, không có mâu thuẫn. Bức thư kết 
luận, chiếm quyền lực bằng hoà bình trong một xã hội hà khắc chỉ 
là ảo tưởng. 

Dù các lãnh đạo Đảng có cố gắng xoa dịu Moscow muộn màng 
đi nữa, nhưng thái độ chống Liên Xô và những người bảo vệ Liên 
Xô đang tăng lên mạnh mẽ ở Hà Nội. Sau khi hội nghị toàn thể kết 
thúc giữa tháng Mười Hai, một phiên toà bí mật được lập ra theo 
lệnh Bộ Chính trị khai trừ “bọn xét lại” ra khỏi Đảng. Nhiều nhân 
vật chính trị lỗi lạc có thiện cảm với quan điểm Liên Xô hoặc bị 
nghi ngờ chống đối đường lối chính thức bị cách chức hoặc thậm 
chí bị bắt. Trong số những người bị nghi ngờ nuôi dưỡng quan 
điểm đó là Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp. Dù Giáp khá 
nổi tiếng nên không bị đả kích trực tiếp, nhưng phe cánh ông, bao 
gồm Lê Liêm, đã bị thanh lọc do quan điểm thân Liên Xô. Vài tháng 
sau đó, Giáp bị một số uỷ viên Bộ chính trị kết tội trao đổi thư 
riêng với Nikita Khrushchev, nhưng họ không buộc tội được Giáp 
vì Hồ Chí Minh xác nhận ông biết bức thư này và hoàn toàn tán 
thành. 

Dù bài xích giới lãnh đạo Liên Xô, phe đa số trong Bộ Chính trị 
nhận thức được sự cần thiết tránh đổ vỡ hoàn toàn với Moscow. 
Sau khi Hội nghị IX kết thúc, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và phe cánh, 
nhà thơ cách mạng Tố Hữu, thăm Liên Xô để trình bày quan điểm 
của Hà Nội. Sự có mặt của Tố Hữu là đáng chú ý. Sinh năm 1920 ở 
Huế, ông nổi lên là một gương mặt chính trị lớn, ông không công 
khai lớn tiếng đả kích chủ nghĩa xét lại Liên Xô tại Hội nghị IX. Hồ 
Chí Minh nằm lại Hà Nội, có lẽ vì ông lường được trước kết quả 
cuộc hội đàm ở Moscow. 

Trên đường tới Liên Xô, đoàn đại biểu dừng chân ngắn ở Bắc 
Kinh để thảo luận với ban lãnh đạo Trung Quốc. Ở Moscow, những 


cuộc hội đàm với Liên Xô có lẽ chẳng mấy thành công. Thông cáo 
chung mơ hồ và cho rằng sự bất đồng về tình hình miền Nam vẫn 
tiếp tục. Sau khi đoàn đại biểu trở lại Hà Nội, những bài xã luận 
trên báo chí chính thức ca ngợi vai trò của Trung Quốc lãnh đạo 
cách mạng toàn cầu và tiếp tục cuộc đả kích gay gắt vào chủ nghĩa 
xét lại. 

Hồ Chí Minh có lẽ nhìn thấy những sự kiện quanh Hội nghị IX 
và hậu quả của nó với phần nào không hài lòng. Quyết định của 
Washington chấp thuận đảo chính lật đổ chế độ Diệm làm tăng 
khát khao tránh một cuộc xung đột trực tiếp ở Nam Việt Nam. Dù 
Hồ đã xác nhận quyết định leo thang chiến tranh ở miền Nam, ông 
lo lắng trước thái độ của những đồng sự nóng tính công kích Liên 
Xô và khủng bố những đồng chí của mình tại Hà Nội, cái đó đi 
ngược lại với bản tính ôn hoà của ông. Sau khi một thời gian im 
lặng dài, Hồ cuối cùng lộ diện cuối tháng 3-1964, chủ trì “Hội nghị 
chính trị đặc biệt” được triệu tập vội vàng để bàn về sự rạn nứt 
đang gia tăng về chính sách trong nội bộ giới lãnh đạo Đảng. Hồ 
thiết tha yêu cầu thống nhất hai miền bằng biện pháp hoà bình, 
tuân thủ với những điều khoản Hiệp định Geneva, nhưng tuyên 
bố, nhân dân miền Bắc “toàn tâm, toàn ý ủng hộ cuộc chiến đấu yêu 
nước của đồng bào miền Nam”. Ông tuyên bố cuộc chiến tranh là 
vất nhơ danh dự của nước Mỹ, kêu gọi nhân dân Mỹ hãy hành 
động để buộc chính phủ Mỹ chấm dứt cuộc chiến tranh bẩn thỉu, 
xây dựng tình hữu nghị giữa dân tộc hai nước. Cuối cùng, ông kêu 
gọi thống nhất mục đích của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và cũng 
như trong phe xã hội chủ nghĩa. 

Vài tháng sau, lực lượng nổi dậy ở Nam Việt Nam nỗ lực đánh 
đổ chế độ Sài Gòn. Như Hồ Chí Minh đã tiên đoán, chế độ Sài Gòn 
sa lầy trong cuộc đấu đá phe phái và có lẽ không có khả năng chú 
ý những đe doạ đang gia tăng ở nông thôn. Dù chiến lược của 


Đảng ở miền Nam bây giờ đã chuyển sang cuộc xung đột vũ trang, 
tuy vai trò của đấu tranh chính trị vẫn là trọng tâm ngang với đấu 
tranh vũ trang, điều đáng chú ý lực lượng cách mạng đã hoạt động 
trong điều kiện thuận lợi. Dù Quân Giải Phóng không có hoả lực 
và sức mạnh như đối thủ, nhưng lại hưởng lợi do sự kém cỏi về 
chính trị cố hữu của chính phủ Sài Gòn. Mục đích chiến tranh bây 
giờ là phối hợp “tổng tấn công và nổi dậy”, dựa trên kế hoạch của 
Đảng tiến hành những cuộc tấn công vũ trang vào nông thôn và 
phối hợp với nổi dậy chống lại chính phủ ở những thị trấn và 
thành phố lớn. Thấy trước kết quả sụp đổ của chế độ Sài Gòn và 
qua những cuộc thương lượng hình thành chính phủ liên hiệp ba 
phái gồm những nhân vật trong chế độ Sài Gòn, phái trung lập, và 
những nhân vật của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Vì 
Đảng đã âm mưu bí mật lôi kéo một số nhân vật trung lập nổi 
tiếng và có uy tín ở Nam Việt và nước ngoài, chắc chắn rằng chính 
phủ liên hiệp này sẽ là bàn đạp để dần dần chiếm Nam Việt Nam 
bởi những lực lượng chính trị trung thành với Đẳng. 

Hồ Chí Minh tán thành quan điểm của các đồng chí, vấn đề sống 
còn là thuyết phục Washington hiểu, nhân dân Việt Nam quyết tâm 
thống nhất đất nước, sẵn sàng hy sinh to lớn và lâu dài để đạt 
được mục đích. Tại cuộc họp Bộ Chính trị tháng 12-1963, ông 
nhấn mạnh cần phải tấn công vào bọn xâm lược Mỹ ở Việt Nam. 
Ông nói, “người Mỹ rất sợ chết”, vì thế họ không cảm thấy tầm 
quan trọng của chiến tranh. Trong bài báo đăng trên tờ Nhân Dân 
(vài bài có tên “Mỹ mà xấu”, thể hiện chính thức vấn đề Việt Nam 
đối với Mỹ, “Đất nước tươi đẹp”), quật Mỹ vì chính sách hiếu chiến 
trên thế giới và những khó khăn trong nước. Trích một số nguồn 
tin trên báo chí Mỹ (liên quan đến cuộc chiến tranh chống nghèo 
khổ mà Lyndon Johnson đang tuyên truyền mạnh mẽ), Hồ vạch ra, 
không phải chỉ là một xã hội “rươi đẹp”, Mỹ còn phải đối mặt với 


những vấn đề đau đầu như tỷ lệ tội ác cao, nạn thất nghiệp ngày 
một gia tăng, nghèo đói lan tràn và sự chia rẽ chủng tộc. 

Mùa Xuân và đầu mùa Hè năm 1964, các nhà chiến lược của 
Đảng vẫn hy vọng công thức tổng tấn công và nổi dậy có thể thành 
công mà không cần đưa quân đội miền Bắc vào Nam. Sự có mặt 
của quân đội miền Bắc ở miền Nam có thể khiến Mỹ trả đũa và 
đưa quân trực tiếp tham gia chiến tranh, điều mà giới lãnh đạo 
Đảng rất muốn tránh. Tuy nhiên Hà Nội không biết rằng chính 
quyền Johnson ngày càng muốn có mặt tại Nam Việt Nam. Đầu 
tháng 8-1964, tàu phóng lôi của hải quân Bắc Việt tấn công Tuần 
dương hạm Mỹ Maddox ở Vịnh Bắc Bộ. Khi cuộc tấn công lần thứ 
hai, “hình như” diễn ra một vài giờ sau đó, Nhà Trắng, tìm cớ để 
tấn công Bắc Việt, tức khắc tung không lực không kích trả đũa vào 
các cơ sở quân sự ở vùng cán xoong Bắc Việt Nam (Thanh Hoá - 
Nghệ An). Dù bộ trưởng quốc phòng Robert McNamara tuyên bố, 
tuần dương hạm Mỹ chỉ “tuần tra thông thường”, nhưng ngay sau 
đó mọi người ai cũng biết tàu chiến Mỹ tiến hành trinh sát tình 
báo gần vùng duyên hải Bắc Việt để dò xét khả năng hệ thống 
radar theo dõi hành động của tàu chiến Mỹ trong vùng. Người ta 
còn tăng thêm nghi ngờ, khi một những toán biệt kích Nam Việt 
đang tiến hành một chiến dịch gần đó. Những vị Tư lệnh quân đội 
Bắc Việt trong vùng này hầu như tin hai chiến dịch đó có liên quan 
với nhau và ra lệnh tấn công tuần dương hạm Mỹ ngay tại chỗ. 

Sự kiện Vịnh Bắc Bộ khiến các lãnh đạo Đảng tin Washington 
đang chuẩn bị leo thang chiến tranh. Vài ngày sau sự kiện Vịnh 
Bắc Bộ, Bộ Chính trị quyết định lần đầu tiên những đơn vị Quân 
Đội Nhân Dân Việt Nam đến đường mòn Hồ Chí Minh. Ngay lập 
tức ở miền Nam, họ tung sức mạnh của Quân Giải Phóng để có 
những quả đấm cuối cùng giành thắng lợi mùa xuân năm 1965. 
Các lãnh đạo Đảng vẫn hy vọng có thể làm sụp đổ chế độ Sài Gòn 


trước khi Mỹ nhảy vào xung đột. Sau khi kết thúc cuộc họp Bộ 
Chính trị, Lê Duẩn bay tới Bắc Kinh thông báo với giới lãnh đạo 
Trung Quốc về quyết định của Hà Nội và tham khảo chiến lược 
tương lai. 

Mao Trạch Đông khuyến khích Bắc Việt theo đuổi chiến lược 
chiến tranh ở Nam Việt Nam, Mao tin tưởng, dù Quốc hội Mỹ vừa 
thông qua Nghị quyết về Vịnh Bắc Bộ thì Mỹ cũng không muốn 
trực tiếp nhảy vào xung đột ở Nam Việt Nam, bởi vì xung đột sẽ 
mở rộng trên thế giới và Mỹ thiếu quân lính đưa đến Đông Nam Á. 
Mao nói với Lê Duẩn, người Mỹ “không muốn đánh nhau” ở Đông 
Dương. Do vậy, cả Hà Nội và Bắc Kinh đều không muốn xung đột 
lan ra, “sẽ không có chiến tranh”. Trong khi đó, Mao không tin vào 
một dàn xếp thương lượng vì tình hình Nam Việt Nam vẫn chưa 
đủ thuận lợi cho Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Như ông nhấn 
mạnh với Phạm Văn Đồng trong cuộc hội đàm ở Bắc Kinh vài tuần 
sau đó: “Dù các đồng chí thắng thêm nhiều trận, nhưng chúng vẫn 
không nao núng. Khi Pháp bại trận họ sẵn sàng chấp nhận đàm phán 
với các đồng chí, đó là chuyện thời xa xưa”. 

Mao thừa nhận, Mỹ trái ngược với mong đợi, có thể quyết định 
đưa quân vào Nam Việt Nam, hoặc thậm chí đánh ra miền Bắc. Sau 
cùng, Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ cho phép tổng thống Johnson có 
những hành động mà ông cho là cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh 
Mỹ ở Đông Nam Á. Trong hoàn cảnh đó, Mao khuyên Việt Nam 
đừng đương đầu với quân đội Mỹ tại duyên hải, tránh đánh nhau 
trực tiếp, rút quân về đất liền, để có thể tiến hành chiến tranh du 
kích chống lại Mỹ. Trong cuộc chiến tranh có thể kéo dài một trăm 
năm, Mao hứa Trung Quốc sẽ giúp đỡ bằng câu thành ngữ “Rừng 
xanh còn đây, lo gì thiếu củi”. 


Vài tuần lễ sau, Bắc Kinh thực hiện lời hứa. Những đơn vị quân 


đội và không quân ở nam Trung Hoa được đặt trong trình trạng 
sẵn sàng chiến đấu và điều động thêm quân tới vùng này. Những 
cuộc tuần hành chống Mỹ do Bắc Kinh chỉ huy nổ ra khắp Trung 
Quốc, báo chí chính thức Trung Quốc hứa ủng hộ mạnh mẽ Việt 
Nam. Dù vậy, lãnh đạo Việt Nam xác định chiến đấu dựa vào sự 
giúp đỡ của Trung Quốc và nhưng từ chối đề nghị của phó thủ 
tướng Đặng Tiểu Bình hứa giúp đỡ mạnh hơn nếu Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà cắt đứt mối quan hệ với Moscow. 

Sự kiện Vịnh Bắc Bộ làm tăng mối quan hệ của Hà Nội với Bắc 
Kinh lại làm cho mối ràng buộc với Moscow xấu đi. Liên Xô phẩn 
Ứng trước tình hình với sự lập lờ, chỉ đơn thuần lên án Mỹ tấn 
công Bắc Việt Nam, vài lời yêu cầu thống nhất Việt Nam bằng hoà 
bình. Sau khi rời Bắc Kinh, Lê Duẩn đến Moscow giữa tháng Tám, 
Liên Xô nhấn mạnh cần phải dàn xếp thương lượng để chấm dứt 
xung đột ở Việt Nam, nhưng trì hoãn chính thức công nhận về mặt 
ngoại giao Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là 
chính quyền hợp pháp duy nhất của Nam Việt Nam. 

Tuy nhiên, tình hình thay đổi giữa mùa Thu, Nikita Khrushchev 
bị phe Leonid Brezhnev lật đổ. Ngày 16-10-1964, ngay sau khi biết 
tin, Hồ Chí Minh và Lê Duẩn gửi một bức thư ngắn chúc mừng 
Brezhnev, Bí thư thứ nhất Đảng cộng sản Liên Xô. Bức thư này 
cũng cẩn thận cân bằng một thông điệp gửi Bắc Kinh một ngày sau 
đó, chúc mừng Trung Quốc lần đầu tiên thử thành công bom khinh 
khí. 

Hồ Chí Minh vui mừng trước sự xuất hiện ban lãnh đạo mới ở 
Moscow, không những do triển vọng sáng sủa tăng viện trợ quân 
sự của Liên Xô, còn tăng khả năng Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
duy trì được mối quan hệ cân bằng giữa hai cường quốc. Thậm chí 
đối với Lê Duẩn, Nghị quyết Hội nghị IX nghiêng về Bắc Kinh có ý 


nghĩa sách lược hơn là sự thay đổi chiến lược. Tháng 11-1964, 
Phạm Văn Đồng được cử đến Moscow để đánh giá thái độ của ban 
lãnh đạo mới Liên Xô. Lần này Đồng được nồng nhiệt đón tiếp. 
Ban lãnh đạo Xô viết hứa viện trợ cho Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
và hứa ủng hộ thêm nữa nếu Mỹ mở rộng chiến tranh ra Bắc Việt. 
Để tỏ lòng chân thực, Liên Xô cho phép mở văn phòng đại diện 
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở Moscow. Đổi 
lại, Hà Nội cam kết không đả kích công khai chính sách Liên Xô và 
cố gắng hạn chế cuộc chiến trong phạm vi Nam Việt Nam. Hà Nội 
bây giờ đã có được những lời hứa chắc chắn ủng hộ từ cả hai 
nước đàn anh. 

Mùa thu năm 1964, chế độ Sài Gòn tiếp tục bất ổn, do các 
tướng lĩnh và chính khách đấu đá giành quyền lực mặc cho Mỹ tức 
giận. Trong khi đó, tình hình quân sự ở miền Nam càng trở nên bi 
đát hơn bao giờ hết. Thiếu sự chỉ huy từ cấp trên, quân đội Việt 
Nam Cộng Hòa chẳng muốn chiến đấu, thậm chí còn lén lút thoả 
thuận với Việt Cộng trong vùng. Tình báo Mỹ tiên đoán, nếu Mỹ 
không hành động cương quyết, chính phủ Sài Gòn sẽ sụp đổ trước 
những người cộng sẳn trong vòng từ ba đến sáu tháng. Hà Nội 
cũng có quan điểm đó, khi các lãnh đạo Đảng ra lệnh Trung ương 
Cục Miền Nam cố gắng đạt được thắng lợi cuối cùng. Những chỉ 
thị tấn công khủng bố vào cơ sở Mỹ ở Nam Việt Nam như một 
cách cảnh báo Washington, leo thang có thể dẫn đến tăng số 
thương vong của Mỹ. Ngày 31-10-1964, Việt Cộng tấn công căn cứ 
không quân Mỹ tại Biên Hoà, giết bốn lính Mỹ, làm bị thương hơn 
30 người khác. Những vụ đánh bom khác diễn ra ở trung tâm Sài 
Gòn, tại khách sạn Caravelle, nơi các nhà báo phương Tây thường 
trú và cư xá sĩ quan Mỹ Brink trên ngã tư đường Hai Bà Trưng, 
ngay đêm đón Giáng Sinh, giết hai người Mỹ. 


Ban lãnh đạo Trung ương Cục Miền Nam không quá lạc quan 


như cấp trên ở miền Bắc. Tổng kết cuối năm, họ cho rằng Quân 
Giải Phóng chưa đủ sức giáng những đòn mạnh trực tiếp vào kẻ 
thù. Nhưng, vào tháng 12-1964, Việt Cộng nện một đòn chí mạng 
vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa gần làng Bình Giã, cách Sài Gòn 
45 km về phía đông, các nhà chiến lược ở Hà Nội cho rằng trận 
Bình Giã thể hiện khả năng Quân Giải Phóng có thể đánh bại lực 
lượng chính quy Sài Gòn. Thậm chí, một người vốn thận trọng như 
Hồ Chí Minh cũng hân hoan đánh giá Bình Giã là một “Điện Biên 
Phủ thu nhỗ”. Trong bức thư tháng 2-1965, gửi Nguyễn Chí Thanh, 
vừa được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh tất cả các lực lượng nổi dậy 
ở miền Nam, Lê Duẩn kêu gọi phát động mọi nỗ lực để đánh đổ 
chế độ Sài Gòn trước khi Mỹ có thể quyết định xem có đưa lính bộ 
binh vào miền Nam hay không. Lê Duẩn tin, nếu đưa bộ binh vào 
miền Nam, Nhà Trắng sẽ không còn con đường nào khác ngoài việc 
thương lượng, cuối cùng Mỹ phải rút quân. Lê Duẩn không bảo 
đảm thắng lợi, nhưng - trích lời Lenin - ông nhấn mạnh, “Cứ làm, 
rồi khắc biết”. Thậm chí nếu chiến dịch không thành công hoàn 
toàn, họ sẽ ở thế vượt trội để bù lại và làm lại. 

Lần này, Hà Nội đã hành động quá muộn. Ngày 7-2-1965, Việt 
Cộng tấn công Trại Lực lượng Đặc biệt Mỹ tại Pleiku, một tỉnh ly ở 
Tây Nguyên, giết tám người Mỹ, làm bị thương hơn một trăm 
người khác. Ngay ngày hôm đó, tổng thống Johnson ra lệnh không 
kích trả đũa Bắc Việt Nam. Đây là cuộc tấn công đầu tiên mở màn 
cho một loạt các cuộc ném bom hàng loạt mở rộng trên nhiều vùng 
lãnh thổ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, bao gồm những thành phố 
lớn. Tháng 3-1965, Johnson ra lệnh đưa hai tiểu đoàn thuỷ quân 
lục chiến Mỹ tới Nam Việt Nam bảo vệ căn cứ không quân Mỹ ở 
Đà Nẵng. Ngay sau đó gửi thêm hai tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến 
bổ xung, như đại tướng William Westmoreland, tư lệnh lực lượng 
Mỹ ở Nam Việt Nam, lập luận, nếu không có sự hiện diện của lực 


lượng chiến đấu của Mỹ, “Việt Cộng sẽ chiếm miền Nam” chÌ trong 
vòng một năm. 

Trong khi đó, những mối quan hệ giữa Liên Xô và Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà tiếp tục cải thiện. Đầu tháng 2-1965, Alexei Kosygin, 
tân thủ tướng Liên Xô, thăm Hà Nội. Trong cuộc hội đàm với Hồ 
Chí Minh và những nhà lãnh đạo Bắc Việt Nam, Kosygin hứa “ủng 
hộ và sự giúp đỡ tất cả những nhu cầu cần thiết” cho Bắc Việt Nam 
và Moscow cam kết tăng viện trợ quân sự, bao gồm tên lửa phòng 
không, pháo phòng không. Đổi lại, Bắc Việt Nam hứa hết sức giới 
hạn chiến tranh ở miền Nam không để lan rộng và tìm giải pháp 
thương lượng. 

Các cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc không có kết quả. Việc 
Bắc Kinh từ chối lời đề nghị của Kosygin ra bản tuyên bố chung 
ủng hộ sự nghiệp Việt Nam, làm Hà Nội tức giận. Trong chuyến 
thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đầu tháng 3-1965, Chu Ân Lai 
giải thích, Trung Quốc từ chối lời đề nghị đó vì chính sách đối 
ngoại mới mà Liên Xô thực hiện chính là “Chủ nghĩa Khrushchev 
không có Khrushchev”. Chu Ân Lai cũng tìm cách thuyết phục Việt 
Nam từ chối viện trợ quân sự của Liên Xô, thẳng thừng cảnh báo, 
việc tăng hiện diện của Liên Xô ở Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có 
thể gây nguy hiểm quan hệ Trung - Việt. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị toàn thể lần thứ 
XI ngày 26-3-1965, xem xét mục tiêu phản ứng của Washington 
trước tình hình xấu đi ở Nam Việt Nam trở nên rõ nét, thậm chí 
nếu không phải là mục tiêu tối thượng. Có lẽ, một số lãnh đạo 
đẳng phán đoán, Mỹ chỉ mở rộng chiến tranh để thương lượng 
trên thế mạnh. Nếu vậy, không cần thay đổi ngay chiến lược đang 
sử dụng để giành thắng lợi và không phải đưa nhiều bộ đội chính 
quy Bắc Việt Nam vào Nam. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh cho rằng tình 


hình có vẻ nguy hiểm hơn. Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ những vụ 
không kích của mạnh Mỹ khiến ông tin, chính quyền Johnson đã 
quyết định chiến lược cố giữ Nam Việt Nam. Tại cuộc họp Bộ 
Chính trị cuối tháng 2-1965, ông cảnh báo đừng đánh giá thấp Mỹ. 
Theo Hồ, điều vô cùng quan trọng là kìm chế cuộc xung đột ở mức 
“chiến tranh đặc biệt” (nghĩa là, để Mỹ không ồ ạt đưa quân đội vào 
miền Nam), hơn là tiến đến giai đoạn tiếp “chiến tranh hạn chế” 
với bộ binh Mỹ nhảy vào chiến đấu. 

Vì không đánh giá được những ý định của Mỹ, Hội nghị toàn 
thể lần thứ XI tiếp tục chọn chính sách hiện hành, đồng thời tìm 
hiểu liệu Nhà Trắng có muốn thương lượng Mỹ rút quân hay 
không. Trong thời gian mùa Thu và mùa Đông năm 1964-1965, Hà 
Nội đã bác bỏ đề nghị hoà bình của Mỹ cho rằng Mỹ chưa thối chí, 
vẫn tin vào thắng lợi cuối cùng. Bây giờ các lãnh đạo Đảng chuẩn 
bị thăm dò dư luận thế giới. Ngày 22-3-1965, đài phát thanh Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đưa ra một loạt điều 
kiện để dàn xếp hoà bình, đó là đề nghị năm điểm, tuyên bố cuộc 
hội đàm có thể bắt đầu nếu Mỹ rút quân khỏi Nam Việt Nam. Vài 
ngày sau, Đài Phát Thanh Hà Nội phát lại bản tuyên bố của Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, nhưng có sửa đổi đôi chút, 
ngụ ý, không cần toàn bộ quân Mỹ rút trước khi mở cuộc đàm phát 
mà chỉ cần Washington hứa thực hiện việc đó. Sau đó, ngày 
8-4-1965, Phạm Văn Đồng đề xuất tuyên bố “bốn điểm” của Hà 
Nội, kêu gọi rút tất cả quân đội nước ngoài ra khỏi Việt Nam, trở 
lại những điều khoản Hiệp định Geneva, giải quyết công việc nội 
bộ Nam Việt Nam theo cương lĩnh của Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam Việt Nam, sau đó thống nhất hai miền bằng 
phương pháp hoà bình. Bản tuyên bố này không nêu thời gian Mỹ 
rút quân và Hồ Chí Minh mập mờ nói với nhà báo Nhật, 
Washington phải rút quân để tạo ra những điều kiện thuận lợi cho 


hội nghị hoà bình. 

Như thường lệ, Hồ Chí Minh đóng vai trò tích cực trong việc chỈ 
huy chiến dịch hoà bình của Hà Nội. Trong những phiên họp Bộ 
Chính trị ông kêu gọi chuẩn bị khả năng mở lại hội nghị Geneva, 
hễ khi nào Washington tổ ra đồng ý rút quân, Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà sẵn sàng tạo thuận lợi thực hiện. Đồng thời, ông lập luận 
quan điểm chống chiến tranh ở Mỹ, ở khắp nơi trên thế giới đang 
nổi lên và những nước đồng minh của Hà Nội thận trọng bàn bạc. 
Ông khuyên, chiến dịch hoà bình không những phải tổ ra vững 
chắc và quyết tâm, mà còn phải được tiến hành một cách khôn 
khéo và mềm dẻo. 

Nếu Hà Nội có chút hy vọng nào Nhà Trắng sẵn sàng thương 
lượng thì chẳng mấy chốc họ phải thất vọng. Đầu tháng 4-1965, 
ngay đúng lúc Phạm Văn Đồng đang chuẩn bị tung ra đề nghị “bốn 
điểm”, Tổng thống Johnson ra lệnh đưa hai sư đoàn bộ binh Mỹ 
vào Việt Nam để củng cố các vị trí ở Tây Nguyên. Sau đó, ngày 
7-4-1965, trong bài phát biểu tại Đại học Johns Hopkins ông đề 
nghị mở những cuộc thương lượng hoà bình”không điều kiện”, mặc 
dù ông không gợi ý những nhượng bộ chính của Mỹ để tiến hành 
việc đó. Trong khi đó các nhà lãnh đạo Đảng lập tức kết luận, Nhà 
Trắng vẫn không sẵn sàng xem xét việc dàn xếp theo những điều 
khoản của Hà Nội và không có thiện chí thương lượng. 

Thái độ cứng rắn của Washington chắc chắn làm cho phe chủ 
chiến như Lê Duẩn tin thắng lợi chỉ có thể trên chiến trường chứ 
không phải tại bàn đàm phán hoà bình như Hồ Chí Minh hy vọng. 
Trong một bức thư gửi tướng Nguyễn Chí Thanh tháng 5-1965, Lê 
Duẩn kết luận, việc Mỹ đưa quân vào chứng tỏ, hoàn cảnh chưa 
chín muồi cho thương lượng. “Chỉ khi nào cuộc nổi dậy ở Nam Việt 
Nam thắng lợi thì vấn đề hình thành một chính quyền trung lập mới 


đem ra bàn lại”. Dù chương trình “bốn điểm” vẫn nằm trên bàn, họ 
chỉ “dự định dọn đường cho Mỹ rút quân, ít mất thể diện nhất”. 

Vai trò của Trung Quốc trở nên đặc biệt quan trọng khi cuộc 
chiến bắt đầu leo thang đầu năm 1965. Trong khi viện trợ Liên Xô 
giúp Hà Nội những vũ khí tối tân để phòng thủ Bắc Việt, đánh trả 
những trận không kích của Mỹ, thì Trung Quốc rất coi quan trọng 
về cả lĩnh vực quân sự và và viện trợ kinh tế để ngăn Mỹ đưa 
chiến tranh trực tiếp ra miền Bắc. Trong các tuyên bố chung và 
riêng, giới lãnh đạo Trung Quốc hứa, Cộng Hoà Nhân Dân Trung 
Hoa là hậu phương lớn” giúp đỡ Việt Nam dưới mọi hình thức để 
ủng hộ sự nghiệp thống nhất đất nước. Một quan trọng không kém 
với Hà Nội là Bắc Kinh ngầm ý đe doạ, nếu Mỹ quyết định đưa 
quân ra phía bắc khu phi quân sự, Trung Quốc sẽ nhảy vào trực 
tiếp chiến đấu sát cánh với Bắc Việt Nam. 

Mao Trạch Đông lúc này đang bận rộn các cuộc đấu đá lớn với 
những kể thù thực dụng hơn trong nội bộ giới lãnh đạo Đảng cộng 
sản Trung Quốc, nên cuộc chiến tranh lan rộng ở Việt Nam được 
Mao lợi dụng như cái cớ để kích động nhiệt huyết cách mạng 
trong nước, đồng thời dìm Mỹ vào vũng lầy cuộc chiến tranh 
không thể thắng được ở Đông Nam Á. 

Tháng 4-1965, khi Lê Duẩn và Võ Nguyên Giáp tới Bắc Kinh yêu 
cầu vũ khí, phi công chiến đấu để bảo vệ không phận Bắc Việt 
Nam, Lưu Thiếu Kỳ (sau đó ít lâu bị thanh trừng trong Cách mạng 
văn hoá) tổ ra đồng ý đòi hỏi như là cách nâng cao tỉnh thần Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà, nhận bảo vệ không phận Bắc Việt từ vĩ 
tuyến 20, sát ngay phía nam đồng bằng sông Hồng. Tháng 5-1965, 
Hồ Chí Minh tới thăm Bắc Kinh, Mao đồng ý cung cấp “bất cứ thứ 
øì mà Việt Nam cần”. Mao cử những toán công nhân làm đường để 
giúp Việt Nam cải thiện mạng lưới giao thông vận tải, gồm đường 


mòn Hồ Chí Minh và những con đường từ biên giới Trung Hoa dẫn 
vào Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, xây dựng những tuyến đường từ 
bắc Lào tới Thái Lan. Mao nhấn mạnh, những tuyến đường từ bắc 
Lào tới Thái Lan sẽ đặc biệt hữu ích cho “những trận đánh lớn sau 
này”. Đáp lại, Hồ tỏ lòng biết ơn sự ủng hộ của “các đồng chí anh 
em” Trung Quốc và hứa Việt Nam sẽ tự tiến hành chiến tranh bằng 
cách đưa quân vào Nam Việt Nam. 

Tuy nhiên, Bắc Kinh đề phòng phải đối đầu trực tiếp với 
Washington, càng thận trọng hơn khi tính đến dính líu sâu hơn vào 
cuộc chiến Đông Dương. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ 
Edgar Snow tháng 1-1965, Mao tuyên bố, Trung Quốc sẽ không 
nhảy vào tham chiến trừ khi bị tấn công trực tiếp - đây là một tín 
hiệu ngầm để Washington hiểu, Mỹ có thể leo thang trong phạm vi 
ở Nam Việt chừng nào mà họ chưa đem quân ra Bắc Việt. Tháng 
4-1965, Chu Ân Lai qua trung gian tổng thống Pakistan Ayub Khan 
gửi một thư riêng cho Washington nói, Trung Quốc không muốn 
kích động chiến tranh với Mỹ, nhưng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ 
quốc tế ủng hộ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chu Ân Lai nhấn 
mạnh nếu chính quyền Johnson quyết định mở rộng chiến tranh ra 
khỏi bờ cõi Nam Việt Nam thì ngọn lửa chiến tranh lan ra xa, 
Trung Quốc buộc phải dập tắt chúng. Trong trường hợp đó rất khó 
ngăn được chiến tranh thế giới bùng nổ. Chu Ân Lai kết luận, kể 
cả nếu chiến tranh không lan tới Trung Hoa “Trung Quốc vẫn sẽ 
ủng hộ Việt Nam, chừng nào Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng miền Nam còn yêu cầu”. 

Tháng 5-1965, tướng Văn Tiến Dũng tới Trung Hoa để hoàn 
thành chỉ tiết hiệp định viện trợ Trung - Việt. Nếu tình hình vẫn 
không thay đổi, Việt Nam sẽ tự chiến đấu với viện trợ của Trung 
Quốc. Nếu Mỹ đem không quân và hải quân tấn công Bắc Việt 
Nam, Trung Quốc sẽ đưa không quân và hải quân sang giúp. Nếu 


bộ binh tấn công Bắc Việt Nam, Trung Quốc sẽ đưa bộ binh sang 
làm quân hậu bị chiến lược và tiến hành những nhiệm vụ khi cần 
thiết. 

Vì thế Trung Quốc đồng ý cung cấp một khoản viện trợ lớn cho 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong cuộc chiến đấu với Mỹ. Nhưng 
có những dấu hiệu cho thấy mối bất hoà giữa Trung Quốc, Liên 
Xô, và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong cuộc phỏng vẫn của 
Edgar Snow tháng 1-1965, Mao Trạch Đông đã làm cho Bắc Việt 
Nam sợ những lời phát biểu của ông sẽ khuyến khích Mỹ tin có thể 
leo thang chiến tranh ở Nam Việt Nam mà không sợ bị trừng phạt. 
Sau đó, vào tháng 7-1965, Bắc Kinh từ chối đưa phi công chiến 
đấu giúp Bắc Việt Nam bảo vệ không phận. Trong một bài báo, 
được coi là một thông điệp gửi Hà Nội, nguyên soái Lâm Bưu kêu 
gọi Việt Nam phải “tự lực cánh sinh”, giống như Trung Quốc đã 
làm trong nội chiến với Tưởng Giới Thạch. Lê Duẩn giận dữ phản 
đối và bỏ đi Liên Xô, nơi ông ca ngợi là “tổ quốc thứ hai”. 

Việc Trung Quốc từ chối đưa phi công chiến đấu sang Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà có thể do Bắc Kinh thay đổi quan điểm. Mùa 
Xuân và mùa Hè năm 1965, Moscow công khai đề nghị Trung - Xô 
phối hợp giúp đỡ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thì ở Bắc Kinh nổ ra 
tranh cãi nảy lửa về vấn đề Trung Quốc nên dính líu vào cuộc xung 
đột này ở mức độ nào. Một số nhà lãnh đạo Trung Quốc cho đó là 
“nghĩa vụ quốc tế” giúp đỡ nước anh em đang kiệt sức, còn những 
người chống Liên Xô cho Moscow mưu mô xảo quyệt để đẩy Trung 
Quốc đối đầu trực tiếp với Mỹ. Cuối cùng, Bắc Kinh bác bỏ đề nghị 
của Liên Xô cùng thống nhất hành động, đồng thời cảnh báo Bắc 
Việt Nam về sự xảo trá Liên Xô. Trong chuyến thăm Quảng Châu 
tháng 11-1965, Chu Ân Lai cảnh giác Hồ Chí Minh, sự giúp đỡ của 
Liên Xô cho Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhằm cô lập Trung Quốc 
và cải thiện mối quan hệ Mỹ - Liên Xô và khuyên Hà Nội từ chối 


sự giúp đỡ của Liên Xô. 

Số lượng quân đội Mỹ ở miền Nam tăng đều đặn trong năm 
1965, đến cuối năm 1965 lên đỉnh cao 200.000 quân. Nhận thấy 
chiến lược Mỹ ở Nam Việt Nam đã leo thang từ “chiến tranh đặc 
biệt” thành “chiến tranh hạn chế” với sự tham gia hoàn toàn lính 
chiến đấu Mỹ, tháng 12-1965, Ban Chấp hành Trung ương Đẳng 
thông qua kế hoạch đưa số lượng lớn quân đội chính quy Bắc Việt 
để cân xứng với sự leo thang của Mỹ. Tướng Nguyễn Chí Thanh đã 
chỉ đạo quân đội giao chiến trực tiếp với Mỹ tại một số địa điểm 
chọn trước, nhằm chứng minh khả năng đối đầu trên chiến 
trường. Trong khi đó một số các nhà chiến lược hàng đầu của 
Đảng kể cả Võ Nguyên Giáp chống lại chiến lược của Nguyễn Chí 
Thanh chủ trương “năng động” được Lê Duẩn ủng hộ, người coi 
Giáp là “nhát như thỏ đế” sợ đối đầu kẻ thù trực tiếp. 

Lúc này, sức khoẻ Hồ Chí Minh ngày càng yếu, không còn tham 
gia tích cực trong việc hoạch định chiến lược chiến tranh. Khi sức 
khoẻ cho phép, ông đóng góp ý kiến trong những phiên họp Bộ 
Chính trị. Dù ông muốn có những biện pháp để giảm bớt nguy cơ 
Mỹ can thiệp, bây giờ ông ủng hộ mạnh mẽ tăng vai trò miền Bắc 
trong leo thang chiến tranh, với lý do Mỹ phải biết rõ nhân dân 
Việt Nam hoàn toàn quyết tâm thống nhất đất nước bằng bất cứ 
giá nào. Ông khẳng định, nhân dân Bắc Việt Nam có mọi quyền 
ủng hộ người anh em của họ chống lại “chiến tranh xâm lược” của 
Mỹ ở miền Nam. Ông cảnh báo, chiến tranh sẽ tiếp tục leo thang, 
vì Mỹ bây giờ tin, nếu thất bại sẽ có là một thẩm hoạ tác động tới 
các mục tiêu toàn cầu của Mỹ và Mỹ muốn thương lượng trên thế 
mạnh. Nhưng ông kết luận “chúng ta sẽ chiến đấu bằng bất cứ cách 
nào mà kẻ thù muốn và chúng ta sẽ chiến thắng”. 


Hồ cho rằng bây giờ chưa phải là lúc chín muồi để thương 


lượng. Ông tin lực lượng cách mạng sẽ đấu tranh trên cả hai mặt 
trận chiến đấu và thương lượng, nhưng trong thời gian này chiến 
đấu phải ưu tiên, dùng ngoại giao để phục vụ chiến trường. Sẽ 
thương lượng nếu Mỹ đồng ý từ bổ không điều kiện ném bom Bắc 
Việt Nam, chấp nhận tuyên bố “bốn điểm” của Hà Nội làm lộ trình 
giải quyết xung đột. Trong khi đó, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
phải trình bày quan điểm đàm phán của mình rõ ràng để thế giới 
thấy được bản chất dối trá trong những đề nghị của Mỹ. Hồ Chí 
Minh và các đồng chí của ông nhận thức được phong trào phẩn 
chiến đang lớn mạnh tại Mỹ. Ông nhấn mạnh cần phải tấn công 
quân đội Mỹ cũng như chế độ Sài Gòn. Điều này không những suy 
yếu vị thế của chúng trên chiến trường mà còn làm tăng sức mạnh 
của những nhân vật bồ câu trong Quốc Hội và công chúng Mỹ. 

Chiến tranh ở Nam Việt Nam ngày càng khốc liệt và Hà Nội 
càng phải dựa vào vũ khí Liên Xô khiến quan hệ Trung - Việt căng 
thẳng. Trung Quốc nhắc nhở lãnh đạo Việt Nam phải đề phòng 
bọn phản bộ Liên Xô. Bắc Kinh khuyên Việt Nam tiến hành đấu 
tranh cách mạng như thế nào và khi nào mở thương lượng hoà 
bình với Mỹ - Chu Ân Lai vạch ra rằng Trung Quốc có nhiều kinh 
nghiệm ngoại giao với Washington hơn Việt Nam - khiến Hà Nội 
nhớ lại những kỷ niệm cay đắng về thái độ kiêu ngạo và coi 
thường người khác của Trung Quốc. Hồng Vệ Binh (tình nguyện 
tới Việt Nam Dân chủ Cộng hoà những năm trước khi xảy ra Cách 
mạng Văn Hoá) làm dân chúng Bắc Việt bực tức khi nhớ tới những 
cố vấn Trung Quốc trong Cải cách ruộng đất miệng hô như con vẹt 
các khẩu hiệu Maoist. Như Chu Ân Lai sau này thú nhận với một 
đồng sự, Cách mạng văn hoá không phải lúc nào cũng đi đúng 
đường. 

Đến mùa Xuân năm 1966, căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh 
đã đến mức nguy hiểm. Trong một bài phát biểu tháng 5-1966, Lê 


Duẩn cạnh khoé đáp trả bài báo tháng 9-1965 của Lâm Bưu về 
“tỉnh thần tự lực cánh sinh”. Lê Duần tuyên bố, Hà Nội nghiên cứu 
kỹ những kinh nghiệm của các đẳng anh em trong thực tế đấu 
tranh cách mạng, nhưng tìm cách để áp dụng những kinh nghiệm 
đó một cách sáng tạo và không áp dụng một cách máy móc. Lê 
Duẩn tuyên bố “Không phải ngẫu nhiên trong lịch sử dân tộc ta, mỗi 
khi đứng lên chống giặc ngoại xâm, chúng ta đều quyết chiến đấu”. 
Một tín hiệu thêm cho thấy Hà Nội không còn kiên nhẫn nữa, báo 
chí Việt Nam cũng bóng gió nói về sự đe dọa từ phía Bắc của các 
hoàng đế Trung Hoa thời phong kiến. 

Bắc Kinh cũng nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng này. Giữa 
tháng 4-1966, khi tiếp Phạm Văn Đồng, Mao đã xin lỗi về thái độ 
ngõ ngược của bọn Hồng vệ binh, “Nếu chúng nó phá, các đồng chí 
cứ bắt giao lại cho chúng tôi”. Chu Ân Lai phẳẩn ứng trước lời phê 
bình cạnh khoé của Lê Duẩn về vấn đề Trung Quốc gây sức ép Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà. Chu Ân Lai hỏi liệu các đồng chí Việt Nam 
có lo lắng rằng Trung Quốc đang cố gắng áp đặt sự thống trị trong 
lịch sử đối với Việt Nam. Ông đáp, nếu thế, Bắc Kinh vui lòng rút 
quân đội ra khỏi Bắc Việt Nam (bấy giờ lên đến hơn 100.000 
người), cũng như những đơn vị bổ xung đang đóng ở các tỉnh dọc 
biên giới Trung Quốc. 

Không muốn xúc phạm Trung Quốc, Lê Duẩn hạ giọng hoà giải. 
Ông cám ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc là một bảo đẩm quan 
trọng cho sống còn của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và thành công 
sắp tới mang lại thống nhất đất nước. Nhưng Lê Duẩn nhấn mạnh 
tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Hà Nội với Moscow, nói 
riêng là bắt đầu chủ nghĩa thực dụng, cho rằng ngay cả Trung 
Quốc cũng đã từng áp dụng tại những thời điểm khác nhau trước 
đây. Về phần cho là Liên Xô phản bội học thuyết cách mạng, Lê 
Duẩn nhận xét cần phải có thái độ hoà giải đối với những nước 


“cải cách” (nghĩa là chủ nghĩa xét lại) trong phe xã hội chủ nghĩa 
là cách thuyết phục họ trở lại nguyên tắc cách mạng. 

Cuối cùng, bản thân Hồ Chí Minh cũng lao vào cuộc tranh cãi. 
Khi Hồ gặp giới lãnh đạo Trung Quốc, Chu Ân Lai thẳng thừng 
buộc tội ông “anh đang hăm doạ chúng tôi”. Chu Ân Lai nhắc lại đề 
nghị của ông di chuyển tất cả quân đội Trung Quốc ra khỏi các 
tỉnh biên giới nếu họ gây ấn tượng uy hiếp Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà. Đặng Tiểu Bình ngắt lời, nói lực lượng đó chỉ duy nhất 
để chống lại khả năng Mỹ can thiệp. Hồ lập tức phản đối chính 
phủ ông không có ý định hăm doạ Trung Quốc và tuyên bố Việt 
Nam cảm thấy thoải mái việc quân đội đóng ở phía bắc biên giới. 
Mối quan hệ căng thẳng Trung - Việt đánh dấu sự rạn nứt bắt đầu, 
nhưng mầm mống sự bực bội trong tương lai và nghi ngờ lẫn nhau 
đang nẩy mầm. 

Suốt năm 1966, xung đột ở Nam Việt Nam tăng mạnh. Để tránh 
thất bại nhục nhã ở Đông Nam Á, chính quyền Johnson đều đặn đổ 
thêm quân. Lúc này, quân Mỹ bắt đầu thực hiện những chiến dịch 
“tìm và diệt” để phá vỡ phong trào kháng chiến và dồn lực lượng 
nổi dậy từ vùng đồng bằng lên Tây Nguyên và dọc biên giới 
Campuchia, cắt đứt việc tuyển quân và tiếp tế. Quân đội Sài Gòn 
chủ yếu làm nhiệm vụ bình định và hoạt động trong đô thị, các 
vùng đông dân ở đồng bằng Cửu Long cùng các tỉnh duyên hải. 
Quân đội Mỹ và Nam Việt Nam tiến hành những cuộc hành quân 
chung đánh Chiến khu D và những khu vực khác quanh Sài Gòn. 

Tướng Nguyễn Chí Thanh tiếp tục chiến lược đối đầu, ra lệnh 
tấn công hàng loạt các đồn bốt địch khắp Nam Việt Nam. Theo 
quan điểm của Thanh và của những người Ủng hộ ông ở Hà Nội, 
nếu chùn lại tấn công không những làm giảm tỉnh thần cách mạng 
quần chúng, mà còn giảm sức ép đối với Washington đi đến 


thương lượng. Trong thời gian này, các lãnh đạo Đảng đã quyết 
định duy trì sức ép trên chiến trường gây thương vong cao nhất 
cho Mỹ và thúc đẩy tâm lý chống chiến tranh ở Mỹ. Những đơn vị 
bộ đội mới đưa từ Bắc Việt Nam vào đảm nhận chiến đấu ở Tây 
Nguyên và ở các tỉnh phía bắc Nam Việt Nam, còn Quân Giải 
Phóng tiếp tục tích cực chiến đấu chống lại những cuộc hành quân 
của quân đội Sài Gòn ở đồng bằng Cửu Long. 

Chiến lược này cực kỳ tốn xương máu, vì Hà Nội có thể không 
hy vọng ngang sức với Mỹ về hoả lực mà phải dựa vào đông quân 
và yếu tố bất ngờ. Trong vài tháng, tướng Nguyễn Chí Thanh cố 
gắng duy trì thế chủ động trên chiến trường. Người ta nghỉ ngờ 
con số 300.000 Việt Cộng và Bắc Việt Nam thương vong theo cách 
“đếm đầu” của Mỹ và cho rằng con số bị thổi phồng, nhưng chắc 
chắn mất mát của Hà Nội cũng khá cao. Để duy trì lực lượng, liên 
tục bổ sung quân từ miền Bắc, nghe đồn lúc này lên tới hơn 50.000 
hàng năm. 

Mùa Hè năm 1966, nổ ra tranh cãi mạnh Hà Nội về chiến lược 
hiếu chiến của Nguyễn Chí Thanh ở miền Nam, cho đến lúc này 
chẳng mang lại lợi ích rõ ràng gì cả. Chính phủ Việt Nam Cộng 
Hoà vẫn không ổn định, nhưng nguy cơ sụp đổ bớt đi nhiều từ 
mùa hè năm 1965, khi nhóm “tướng trẻ” Nguyễn Cao Kỳ và 
Nguyễn Văn Thiệu đã dẹp một loạt các cuộc đảo chính và phản 
đảo chính tại Sài Gòn những tháng trước đây. Dưới sức ép của Mỹ, 
chính quyền Sài Gòn tiến hành chuẩn bị dự thảo bản hiến pháp 
mới và tổ chức bầu cử tổng thống. Phong trào hoà bình ở Mỹ đang 
tăng lên mạnh mẽ, có lẽ chiếm được sự ủng hộ rộng rãi của nhân 
dân Mỹ, nhưng không có dầu hiệu thay đổi chính sách của Nhà 
Trắng. Những người phê bình Nguyễn Chí Thanh ở Hà Nội, kể cả 
đối thủ lâu dài của Thanh là Võ Nguyên Giáp, bắt đầu nghi ngờ 
chiến lược “chống trời” và đề xuất một chủ trương thận trọng 


hơn. 

Khi Bộ Chính trị bàn cãi chủ đề này, Hồ Chí Minh đứng về phe 
ôn hoà, Ủng hộ chiến lược chiến tranh trường kỳ kết hợp đấu 
tranh chính trị, tuyên truyền và chiến tranh du kích để làm địch 
suy yếu dần dần. Để thuyết phục những người nóng vội muốn đạt 
thắng lợi nhanh, Hồ sử dụng hình ảnh nấu cơm. Rút lửa sớm, cơm 
sẽ sống. Để lửa to quá cơm sẽ khê. Tuy nhiên, Hồ tiếp tục lạc quan 
về triển vọng thắng lợi cuối cùng, vạch rõ mâu thuẫn nội bộ Mỹ 
đang tăng lên và sẽ đạt được đỉnh vào chiến dịch tranh cử tổng 
thống tới. Tháng 12-1966, ông viết thư ngỏ gửi nhân dân Mỹ nêu 
rõ những mất mát của nhân dân Việt Nam, cũng như uy tín của 
nước Mỹ, do cuộc chiến gây ra. Bức thư này của Hồ đã thuyết 
phục một số người Mỹ tin vào thành tâm khát khao hoà bình của 
Hà Nội, nhưng nó không tác động đến chính quyền Johnson. Tại 
thời điểm ông viết bức thư đó, Washington chuẩn bị những sáng 
kiến hoà bình thông qua đại sứ Ý tại Sài Gòn. Tuy nhiên, những 
sáng kiến này chết yếu sau khi Mỹ dội bom vùng phụ cận Hà Nội, 
khiến Việt Nam Dân chủ Cộng hoà huỷ bỏ cuộc họp giữa hai bên 
dự kiến ở Warsaw (Ba Lan). 

Hồ cũng đã tỏ rõ thái độ rất cương quyết khi tiếp ông bạn cũ là 
Jean Sainteny, đến Hà Nội vào tháng 7-1966 để thăm dò khả năng 
trung gian hòa giải của Pháp. Cũng như tổng thống Pháp Charle de 
Gaulle, Sainteny kết luận, Mỹ không thể đạt được mục đích của 
mình ở Nam Việt Nam, theo ông, tốt nhất là thương lượng, tạo nên 
một chính phủ trung lập ở Sài Gòn. Hồ nhấn mạnh với Sainteny 
ông biết rõ Mỹ có khả năng phá huỷ tất cả các thành phố ở Bắc 
Việt Nam, nhưng khẳng định, ông và nhân dân Việt Nam sẵn sàng 
chiến đấu, bất chấp mọi hy sinh và chiến đấu đến thắng lợi cuối 
cùng. Hồ mong muốn tìm một giải pháp rút lui trong danh dự cho 
Mỹ, nhưng quân Mỹ vẫn phải rút hết. Lúc đó mọi vấn đề sẽ được 


giải quyết. 

Tháng 5-1965, Hồ Chí Minh 75 tuổi. Suốt thập niên cuối cùng, 
ông chỉ đóng vai trò nghỉ lễ trong công việc đất nước, chủ trì họp 
chính phủ, cũng như Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, 
nhưng càng ngày càng ủy quyền cho các đồng chí của mình. Dù họ 
tiếp tục lắng nghe kinh nghiệm của ông về ngoại giao và chiến 
lược đấu tranh cách mạng, ảnh hưởng của ông giảm dần ở những 
lĩnh vực khác và chức năng chủ yếu của ông giữa thập niên 1960 
là đóng vai “Bác Hồ” kính yêu, thăm trường học, nhà máy, hợp tác 
xã nông nghiệp để thúc đẩy sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và thống 
nhất đất nước. 

Thời kỳ giữa và cuối thập niên 1960 là những năm vô cùng khó 
khăn. Khi chiến tranh gia tăng, nhu cầu nhân lực phục vụ sự 
nghiệp giải phóng miền Nam tăng mạnh mẽ. Giữa 1965 và cuối 
thập niên, quân đội miền Bắc Việt Nam tăng từ 250.000 lên hơn 
400.000 binh lính. Hầu như nam giới độ tuổi 16 và 45 trong hàng 
ngũ trù bị. Số bộ đội Bắc Việt đưa vào miền Nam tăng nhanh 
chóng. Những cuộc tuyển quân lớn hàng năm chủ yếu là đàn ông, 
còn phụ nữ đôi khi là những người tình nguyện, thường là phục 
vụ văn công, điệp viên, hoặc thanh niên xung phong trong giao 
thông vận tải. Trong khi đa số người miền Bắc chiến đấu ở Nam 
Việt Nam là người kinh, một số đơn vị gồm Hoa kiều hoặc những 
người thượng ở miền núi cũng tham gia. Phụ nữ thay thế đàn ông 
ra trận đảm đang công việc đồng áng và nhà máy. Một số phụ nữ 
cũng tham gia dân quân hoặc trong đội tự vệ phòng không, phá 
bom nổ chậm được thành lập trên miền Bắc. 

Tỷ lệ thương vong bộ đội miền Bắc chiến đấu trong Nam, cũng 
như Quân Giải Phóng và người của Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam khá cao và đáng báo động, với con số chết và trọng 


thương lên tới hàng trăm ngàn người. Tình hình miền Bắc khi 
chiến tranh ở đỉnh cao cũng gặp rất nhiều khó khăn. Do đưa nhiều 
người dân nông thôn vào Nam chiến đấu, sản xuất lương thực 
giảm mạnh, nhưng may tránh được nạn đói lớn nhờ gạo do Trung 
Quốc viện trợ. Thiếu hụt trầm trọng hàng hoá tiêu dùng do Mỹ 
ném bom và chính phủ đồn tất cả hàng hoá sẵn xuất được đưa vào 
phục vụ chiến tranh ở miền Nam. Những trận oanh tạc của Mỹ 
khiến nhiều thành phố đổ nát, kể cả thị xã Vinh. Trong lúc đó, Mỹ 
ném bom mạnh mẽ ở vùng cán xoong, rồi mở rộng từ vĩ tuyến 20 
ra tận ngoại vi Hà Nội. Chính phủ sơ tán nhân dân về nông thôn và 
ra lệnh xây dựng những hầm trú ẩn tránh bom ở các thành phố, 
cũng như những mục tiêu trọng điểm bị ném bom thường xuyên ở 
nông thôn. Theo thống kê chính thức, có hơn 55.000 km đường 
hào và 20 triệu hầm trú ẩn cá nhân được xây dựng. Không có con 
số chính xác dân thường thương vong ở miền Bắc, nhưng có rất 
nhiều người chết và bị thương. Trong khi hơn 55.000 người Mỹ bị 
giết ở Việt Nam, hơn 1 triệu người Việt Nam bị chết ở cả hai miền 
trong chiến tranh. Thực vậy, nhân dân Việt Nam đã phải trả giá 
đắt cho quyết tâm thực hiện giấc mơ thống nhất đất nước của Bác 


Hồ. 

Hồ Chí Minh cũng muốn chia xẻ khó khăn chung của nhân dân. 
Ông vẫn sống trong ngôi nhà sàn trong khuôn viên Phủ Chủ tịch 
cạnh Quảng trường Ba Đình. Ngôi nhà này hiển nhiên gợi cho Hồ 
kỷ niệm những năm trước đây cuộc chiến đấu giải phóng và thể 
hiện lối sống giản đị trong thời gian cực kỳ gian khổ đối với nhân 
dân. Ngôi nhà sàn vừa dùng làm văn phòng vừa là chỗ ở cho đến 
khi ông qua đời. 

Tuổi tác đã in dấu ấn lên ông. Những người nước ngoài quen 
ông nhận xét ông bắt đầu thở khó khăn và chuyển động chậm 
chạp, đôi lúc lẩn thẩn. Trò chuyện với khách nước ngoài, đôi lúc 


ông mất tập trung và có vẻ buồn ngủ. Hồ bắt đầu viết di chúc lần 
đầu tiên vào dịp sinh nhật lần thứ 75. Liên Xô lo ngại sức khoẻ của 
ông từ đầu năm 1959, khi ông thăm Moscow thảo luận về cuộc 
xung đột lan rộng ở Nam Việt Nam. Khi Hồ phàn nànkhi ông phải 
chịu đựng kiểm tra sức khoẻ (“Tôi không nghĩ mình có bệnh”, ông 
nhấn mạnh), Kliment Voroshilov đã thuyết phục ông, tuyên bố 
“Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định rồi”. 

Tháng 5-1965, Hồ thăm Trung Quốc ba tuần, không những hội 
đàm riêng với Mao Trạch Đông về viện trợ cho Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà mà còn để chữa bệnh và có lẽ để tránh bom của Mỹ. Ông 
đi cùng với thư ký riêng Vũ Kỳ. Sau khi gặp Mao Trạch Đông ở 
Trường Sa, Hồ đến Bắc Kinh hội đàm với ban lãnh đạo Trung 
Quốc. Giống như ở Moscow, Trung Quốc quan tâm sức khoẻ của 
ông. Khi được hỏi ông có ngủ ngon không, Hồ đáp: “Cứ hỏi chú Vũ 
Kỳ thì rõ”. Dù ông phản đối, giới lãnh đạo Trung Quốc cũng tổ 
chức sinh nhật Hồ rầm rộ với vô số khách mời là các cô gái trẻ (Vũ 
Kỳ nhận xét một cách khó hiểu trong hồi ký của mình, cho biết là 
Hồ rất “tôn trọng” họ). 

Sau khi kết thúc hội đàm, Hồ đi Sơn Đông thăm quê hương 
Khổng Tử. Ông công khai thừa nhận là người ngưỡng mộ Cố sư 
phụ suốt đời. Trước đền thờ Khổng Tử, Hồ nhắc lại sự cam kết sâu 
sắc của Khổng giáo với những giá trị nhân đạo và nhận xét rằng 
nguyên tắc Đại Đồng nổi tiếng của Khổng TỬ tương đương với 
khái niệm hiện đại của xã hội bình đẳng. Ông kết luận, hoà bình 
chân chính chỉ có thể khi kỷ nguyên Đại Đồng lan rộng khắp thế 
giới. Trên máy bay về Hà Nội, Hồ Chí Minh viết một bài thơ ngắn 
ghỉ lại cảm xúc sâu sắc của ông khi thăm quê hương của người con 
vĩ đại của Trung Hoa. 


Sau chuyến đi này, Hồ Chí Minh dần dần yếu hơn, mặc dù có 


lúc có những phút lóe sáng bất thường. Trong chuyến thăm chính 
thức của uỷ viên Bộ Chính trị Đẳng cộng sẵn Trung Quốc, Đào Chú 
tới Hà Nội vài tháng sau đó, Hồ bất ngờ đề nghị người bạn cũ của 
ông kiếm cho ông một phụ nữ trẻ tỉnh Quảng Đông để bầu bạn. 
Khi Đào Chú hỏi lại, sao Hồ không kiếm một cô gái Việt Nam, Hồ 
nói: “Ở Việt Nam, ai cũng gọi tôi là Bác Hồ”. Về đến Trung Quốc, 
Đào Chú báo cáo lại với Chu Ân Lai, do mối quan hệ tế nhị giữa 
hai Đẳng, Chu tư vấn với ban lãnh đạo Việt Nam và vụ việc yên 
lặng chìm đi. 

Tháng 5-1966, Hồ Chí Minh trở lại Trung Quốc để kỷ niệm sinh 
nhật 76 tuổi. Trong khi ông ở Bắc Kinh, ban lãnh đạo Trung Quốc 
bảo đảm với ông, Trung Quốc Ủng hộ sự nghiệp cách mạng Việt 
Nam. Hồ viết một bức thư gửi Bộ Chính Trị, cam đoan Trung Quốc 
dự định giúp đỡ Việt Nam thực hiện thắng lợi cuối cùng, thậm chí 
chấp nhận nguy cơ Mỹ tấn công Trung Quốc. Rồi ông đi nghỉ vài 
ngày tại khu nghỉ dưỡng ở miền trung Trung Quốc, rồi tiếp tục 
đến Sơn Đông và Mãn Châu trước khi về nước vào tháng 6-1966. 
Ngày 17-7-1966, ông đọc lời kêu gọi nhân dân Việt Nam, tuyên bố 
“không có gì quý hơn độc lập và tự do”. Ở Bắc Kinh, hàng trăm ngàn 
người tham dự mít tỉnh tại Quảng trường Thiên An Môn để biểu 
thị sự ủng hộ của Trung Quốc đối với cuộc chiến đấu của nhân 
dân Việt Nam giải phóng dân tộc. 

Lúc này, Hồ đi lại ngày càng khó khăn hơn. Để giải quyết vấn 
đề khó khăn đi lại, Hồ vẫn tuân thủ chặt chẽ việc tập thể dục buổi 
sáng. Ông giữ một nếp sống lành mạnh: tự đi đến nhà ăn, làm 
vườn, cho cá ăn và tiếp khách. Hồ tiếp tất cả từ nhà báo phương 
Tây, các chính khách nước ngoài, đại biểu miền Nam cho đến nhân 
dân khắp nơi, dưới một rặng cây ngay gần nhà. Bộ chính trị họp 
ngay dưới nhà sàn. Khi máy bay Mỹ bắt đầu ném bom sát Hà Nội, 
ông sống trong hầm trú ẩn xây dựng ngay trong khuôn viên Chủ 


tịch phủ. Đến lúc đó, không phải lúc nào Hồ cũng tham dự họp, 
một số quan sát viên nhận xét, ông thường tỏ ra “lần thần”. Khi có 
những vấn đề rắc rối, Duẩn dặn các đồng chí: “Đừng làm Bác lo 
lắng. Chúng ta không nên làm Bác phải suy nghĩ nhiều”. 

Lãnh đạo Đảng ngày càng lo lắng về sức khoẻ đang đi xuống 
của Hồ. Ngay sau sinh nhật 77 tuổi, trong lúc Hồ đang chữa bệnh 
ở Quảng Châu, Lê Duẩn họp Bộ Chính trị thảo luận vấn đề bảo vệ 
sức khoẻ của Hồ. Bộ chính trị quyết định giữ bí mật cuộc họp để 
tránh Hồ khó chịu hoặc gây hoang mang cho nhân dân Việt Nam. 
Chính phủ cử Nguyễn Lương Bằng theo đõi sức khoẻ của ông và 
cử một đoàn đại biểu đặc biệt do Lê Thanh Nghị tới Liên Xô để tư 
vẫn, tìm hiểu cách thức giữ gìn thi hài của Hồ sau khi chết. 

Hồ Chí Minh từ nam Trung Hoa về nước cuối tháng 6-1966 và 
theo dõi tình hình miền Nam. Thỉnh thoảng ông cũng tham dự 
công việc đối ngoại. Đầu năm 1967, ông tiếp hai nhà hoạt động 
hoà bình Mỹ Harry Ashmore và William Bagss và gợi ý thương 
lượng hoà bình có thể bắt đầu chỉ sau khi Washington tuyên bố 
chấm dứt ném bom Bắc Việt Nam. Sau khi hai ông này báo cáo với 
Bộ Ngoại giao về kết quả chuyến đi, tổng thống Johnson gửi một 
bức thư tới Hồ Chí Minh mong muốn chấm dứt ném bom, nhưng 
chỉ khi Bắc Việt Nam ngừng đưa quân vào Nam Việt Nam. Nhưng 
giới lãnh đạo Đảng, hy vọng chấm dứt ném bom là cơ hội tăng vận 
chuyển quân và vũ khí vào Nam, không chấp nhận đề nghị của 
Washington. Tháng 3-1967, trả lời thư của tổng thống Johnson, Hồ 
Chí Minh yêu cầu ngừng ném bom Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vô 
điều kiện. Quan điểm này được lặp đi lặp lại đối với Raymond 
Aubrac, người bạn cũ của ông ở Paris hồi tháng 7-1967. Aubrac tới 
Hà Nội trong chuyến thăm ngắn ngày để thăm dò khả năng mở 
thương lượng hoà bình. Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nói rằng, ít ra 
cũng là từ bạn thân Hồ Chí Minh, thương lượng có thể bắt đầu 


nếu Mỹ ngừng ném bom Bắc Việt Nam vô điều kiện. Tháng 9-1967, 
Hồ tới Trung Hoa dưỡng bệnh dài hạn ở vùng núi gần Bắc Kinh. 

Trong lúc Hồ đi vắng, Bộ Chính trị tích cực thảo luận về tiến 
hành “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy” được xem xét từ đầu thập 
niên. Đảng cần khôi phục khí thế cách mạng ở miền Nam, bằng 
cách chiếm lại những vùng đất bị mất do Mỹ tăng quân từ mùa hè 
năm 1965. Dù lực lượng Việt Cộng ở miền Nam (và hơn 100.000 
bộ đội miền Bắc) vẫn hoạt động tương đối hiệu quả trên toàn 
chiến trường, nhưng tỷ lệ thương vong đáng báo động và bắt đầu 
tỏ ra giảm sút tinh thần. Việc tuyển quân khó khăn hơn và nạn đào 
ngũ tăng nhanh, khi Washington không chấp nhận thất bại làm cho 
nhiều người nghi ngờ cách mạng sẽ tất yếu thắng lợi. Sau chuyến 
thăm Hà Nội của hai nhà hành động vì hoà bình Mỹ, Bộ Chính trị 
nhận thấy một thực tế là phong trào chống chiến tranh đang dâng 
cao ở Mỹ. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền 
Johnson có ý định rút quân. Trên thực tế, số quân nhân Mỹ tại 
Nam Việt Nam đã tăng lên gần nửa triệu và có thể tăng thêm nữa. 

Trong suốt nhiều năm, Hồ Chí Minh cho thời điểm tốt nhất để 
tung ra một chiến dịch như thế là năm bầu cử tổng thống Mỹ, khi 
Hà Nội có thể tăng tối đa sức ép sân khấu chính trị nước Mỹ. 
Những cuộc tấn công của Quân Giải Phóng ở nông thôn phối hợp 
nhịp nhàng với sự nổi dậy của dân chúng trong các thành phố lớn. 
Ít ra cũng làm mất ổn định Nam Việt Nam và buộc Mỹ phải thương 
lượng trên thế yếu, nhưng mục đích cuối cùng phải dẫn đến chế 
độ Sài Gòn sụp đổ. Quyết định tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu 
Thân đầu tháng 2-1968 được Bộ chính trị thông qua vào tháng 
12-1967, khi Hồ Chí Minh từ Trung Quốc về. Hồ đồng ý với kế 
hoạch, sau đó quay lại ngay Bắc Kinh để tiếp tục chữa bệnh. 

Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân bắt đầu ngày 31-1-1968. Lực 


lượng nổi dậy tấn công các thành phố lớn, các tỉnh ly, huyện ly và 
vùng nông thôn khắp miền Nam. Những cuộc tấn công mạnh diễn 
ra giữa thanh thiên bạch nhật tại Sài Gòn, những đơn vị bắn tỉa và 
đặc công cảm tử đánh chiếm các trụ sở cơ quan chính phủ và thậm 
chí chiếm được tầng trệt Đại sứ Quán Mỹ một thời gian ngắn và 
binh sĩ Bắc Việt chiếm giữ cố đô Huế ba tuần lễ trước khi bị lính 
thuỷ đánh bộ Mỹ đánh bật ra khỏi thành phố trong những trận 
giao chiến đẫm máu. Kết quả khá thất vọng về mặt quân sự. Lực 
lượng nổi dậy bị thiệt hại 30.000 người. Do phần lớn là lực lượng 
Việt Cộng địa phương, nên những mất mát này làm suy yếu phong 
trào suốt nhiều năm sau đó. Cuộc nổi dậy không dẫn đến sụp đổ 
chế độ Nguyễn Văn Thiệu như Đảng tiên lượng. Tuy nhiên, cuộc 
Tổng tấn công Tết Mậu Thân lại có tầm quan trọng về mặt chính 
trị ở Mỹ, vì số quân Mỹ bị thương vong cao. Gần 2.000 người Mỹ 
chết trong tháng chiến dịch Tết Mậu Thân, cộng thêm 3.000 người 
Mỹ bị thương nặng. Làn sóng chống chiến tranh của nhân dân Mỹ 
bùng nổ tới cao trào, buộc Nhà Trắng phải có những nhượng bộ 
mới đi đến dàn xếp hoà bình. Cuối tháng Ba, Lyndon Johnson 
quyết định ném bom hạn chế dưới vĩ tuyến 20 để thúc đẩy khởi 
động thương lượng. 

Trong khi Nhà Trắng đang rơi vào tình thế nan giải, Lê Đức Thọ, 
uỷ viên Bộ chính trị tới Bắc Kinh thăm Hồ Chí Minh, để thông báo 
cho Hồ kết quả cuộc Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân. Dù Thọ (sau 
đó được cử làm nhà thương lượng chính trong những cuộc thương 
lượng hoà bình) sau này thừa nhận, Tổng tấn công Tết Mậu Thân 
chỉ có thắng lợi vừa phải, nhưng chắc chắn ông nói với Hồ đó là 
thắng lợi to lớn và Hồ hài lòng. Khi Thọ thông báo cho Hồ, ông sắp 
có chuyến đi miền Nam để đánh giá tình hình sau cuộc Tổng Tấn 
Công Tết Mậu Thân, Hồ thiết tha muốn đi cùng Thọ. Thọ cố gắng 
khuyên can, giải thích Hồ cần có visa để qua cảng Sihanoukville 


của Campuchia (phần lớn quan chức hàng đầu của Đảng đều qua 
con đường này vào Nam), như thế nhiều người nhận ra Hồ qua bộ 
râu của ông. Hồ đáp, ông sẽ cạo nó. Nhưng Thọ nhanh nhấu trả 
lời: “Nếu thế đồng bào miền Nam lại không nhận ra Bác!” Hồ nẵn nì 
nói sẵn lòng làm bất cứ việc gì, kể cả phải đóng giả thủy thủ hoặc 
nấp trong hầm tàu. Cuối cùng Thọ phải hứa sẽ báo cáo với bộ 
chính trị để xem xét sự việc. Khi Thọ đứng lên ra về Hồ ôm hôn và 
khóc. Sau này Thọ kể lại, ông có cảm giác không bao giờ gặp lại 
người đồng chí già của mình nữa. 

Hồ Chí Minh lường trước những đòi hỏi của mình sẽ bị lãnh 
đạo từ chối vì lý do sức khỏe. Hồ viết thư cho Lê Duẩn, cho rằng 
nếu được thay đổi không khí, sức khỏe của ông sẽ khá hơn. Ông 
cũng giải thích chuyến đi của ông vào Nam sẽ cổ vũ tinh thần của 
đồng bào chiến sĩ miền Nam đang hy sinh cho sự nghiệp. Ngày 
19-3-1968, ông viết thư cho thủ tướng Chu Ân Lai đề nghị giúp đỡ 
những yêu cầu của ông. Đề nghị này của ông bị chìm trong im 
lặng. 

Ngày 21-4-1968, khi trở lại Hà Nội, Hồ Chí Minh được mời 
tham dự cuộc họp Bộ Chính trị để đánh giá kết quả cuộc Tổng Tấn 
Công Tết Mậu Thân. Dù sức khoẻ rất yếu, nhưng Hồ cố gắng theo 
dõi sát tình hình miền Nam, vui vì sự tiến triển của chiến tranh đã 
buộc bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert McNamara phải từ chức. 
Ông cũng hài lòng với quyết định của tổng thống Johnson trong lời 
tuyên bố ngày 30- 3-1968 ném bom hạn chế và không ra tái ứng cử 
tổng thống năm 1968. Tháng 6-1968, Thượng nghị sĩ Robert E. 
Kennedy, một chính khách nổi tiếng, người chống chiến tranh, bị 
ám sát ở Mỹ, Hồ thương xót viết một bài báo ngắn đăng trên báo 
Nhân Dân nói rằng chiến tranh càng gia tăng thì số người Mỹ cũng 
bị giết ở Việt Nam cũng tăng theo. 


Đầu tháng 5-1968, tổng thống Johnson chấp nhận ném bom hạn 
chế từ vĩ tuyến 20 trở xuống và đồng ý ngồi vào thương lượng hoà 
bình ở Paris. Có lẽ Hồ không được hỏi ý kiến liệu có chấp nhận đề 
nghị đàm phán hay không, nhưng ông hài lòng. Tuy thế, ông 
khuyên, sau khi thắng lợi, điều vô cùng quan trọng là phải hàn gắn 
vết thương chiến tranh của dân tộc Việt Nam, một nhiệm vụ “rất 
khó khăn và phức tạp”. Để tránh mắc sai lầm nghiêm trọng, Đảng 
phải có kế hoạch cụ thể tái tổ chức Đảng, mỗi đảng viên phải 
nhận ra nhiệm vụ thiêng liêng phục vụ nhân dân. Những nhiệm vụ 
quan trọng là hàn gắn vết thương chiến tranh cho nhân dân và cải 
tạo những “cặn bã” của xã hội miền Nam - như trộm cắp, đĩ điếm, 
nghiện hút - thành những công dân hữu ích bằng cách giáo dục và 
nếu cần thiết, bằng những biện pháp hành chính khác. 

Hồ cũng khuyên các đồng chí của ông cách tiến hành thương 
lượng với Mỹ. Trên thực tế, vấn đề thương lượng sẽ phức tạp. 
Không những Washington chống lại đòi hỏi của Hà Nội bằng văn 
bản cam kết vô điều kiện không quay lại ném bom Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà, mà Bắc Kinh - đang vật lộn trong vũng bùn Cách 
mạng Văn hoá - đã chỉ trích các đồng chí Bắc Việt Nam vội vã quan 
hệ với Mỹ. Tháng 4-1968, Chu Ân Lai khuyên Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng kiên trì thực hiện tuyên bố “bốn điểm” nổi tiếng trước 
khi mở thương lượng. Chu Ân Lai khuyên Phạm Văn Đồng, Việt 
Nam chỉ nên thương lượng trên thế mạnh. Phạm Văn Đồng vặn 
lại, Hà Nội sẽ không thoả hiệp và không thương lượng hoà bình 
trong những điều kiện bất lợi. Phạm Văn Đồng nhẫn mạnh, dù sao 
chăng nữa, đây là công việc của Việt Nam người đang trực tiếp 
chiến đấu. 

Hồ Chí Minh không tham gia tích cực tranh luận, nhưng ông có 
quan điểm thực dụng, tháng 7-1968 khuyên Bộ Chính trị nên thận 
trọng quyết định cái gì có thể được và mất, ngay khi bắt đầu ngồi 


vào thương lượng. Khi cuộc thương lượng khai mạc vài tuần lễ 
sau đó, ông khuyên trong lúc tận dụng bất cứ dịp may nào để phá 
vỡ bế tắc ngoại giao, cũng phải tập trung nỗ lực chuẩn bị quân sự. 
Ông cảnh báo Đảng đề phòng mắc bẫy Mỹ, có thể đi tới ngừng bắn 
ở miền Nam nhưng có khả năng Washington trở lại ném bom miền 
Bắc một lúc nào đấy trong tương lai. 

Đầu tháng 11-1968, cuộc thương lượng hoà bình họp tại Paris 
sau khi Washington đồng ý ngừng hoàn toàn ném bom, dù Lyndon 
Johnson không chịu hứa bằng văn bản. Không có ngừng bắn ở 
miền Nam, mặc dù Hà Nội hứa không tung ra một cuộc tấn công 
mạnh tương tự cuộc Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân. Nhưng sự phá 
vỡ bễ tắc thương lượng hoà bình đã quá muộn để Hubert 
Humphrey, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Humphrey, 
người được chỉ định ra tranh cử trong một hội nghị toàn quốc cực 
kỳ sóng gió của Đẳng Dân chủ ở Chicago tháng 8-1968, là người 
chỉ trích chiến tranh, nhưng vì ông là phó tổng thống chính quyền 
Johnson nên phải giữ thái độ dè dặt. Làn sóng công khai chống 
chiến tranh đã gây tác hại cho ông, trong khi Ứng cử viên đẳng 
Cộng hoà, Richard M. Nixon, đã hứa, ông ta có một “kế hoạch bí 
mật” để chấm dứt chiến tranh. Trong cuộc bầu cử tổng thống 
tháng 11-1968, Nixon đã đem đẳng Gộng Hoà quay lại Nhà Trắng 
lần đầu tiên sau tám năm. 

Trong những năm cuối đời, Hồ thường xuyên sửa lại di chúc 
nhiều lần, nhưng lần nào ông cũng nêu rõ nguyện vọng được hỏa 
táng. Trong bản cuối cùng, Hồ muốn tro của mình sẽ được rải tại 
ba địa danh ở miền Bắc, miền Nam và miền Trung, biểu tượng cho 
sự cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Sau 
đó, ông viết, sẽ vui lòng đi gặp Karl Max, Vladimir Lenin và các 
nhà cách mạng đáng kính khác. Hồ cũng bày tổ mong muốn sau 
khi kết thúc chiến tranh, miến thuế nông nghiệp một năm để giảm 


bớt khó khăn và để tỏ lòng biết ơn của Đảng đối với sự nhân dân 
lao động và những hy sinh trong cuộc chiến tranh lâu dài và đẫm 
máu. 

Trong dịp Tết năm 1969, Hồ lần cuối cùng ra khỏi Hà nội, đi 
thăm nhân dân thị xã Sơn Tây. Khi trở về, sức khoẻ ông vẫn bình 
thường. Tháng 4-1969, Hồ tham gia họp Bộ chính trị, đưa ra lời 
khuyên, nếu tân chính phủ Mỹ đã quyết định rút quân khỏi miền 
Nam, phải để cho họ rút trong danh dự. Tại hội nghị Trung ương 
lần thứ XVI vào giữa tháng Năm, Hồ căn dặn không nên chủ quan 
vội vã nhận định vấn đề, mặc dù Mỹ đã quyết định rút quân (tổng 
thống Nixon tuyên bố chiến lược mới “Việt nam hoá” còn gọi là rút 
quân từng bước ra khỏỈ Nam Việt Nam) thì tình hình vẫn rất nguy 
hiểm. 

Hồ vẫn muốn gặp đại biểu chiến sĩ miền Nam. Đáp lại nguyện 
vọng của ông, cuối cùng ông gặp gỡ với đoàn đại biểu các chiến sĩ 
miền Nam tại Hồ Tây. Trong lễ sinh nhật 79 tuổi tại nơi ông ở, 
những đồng sự thân cận hứa sẽ chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng 
và khi đó sẽ mời ông vào thăm miền Nam. Cũng tháng đó, ông sửa 
lần cuối cùng bản thảo di chúc của mình, viết chỗ sửa ngay vào 
bên lề bản thảo trước đây. Nhưng Hồ ngày càng yếu đi nhanh 
chóng, các bác sĩ đã quyết định theo dõi nhịp tim của ông thường 
xuyên. Dù Mỹ ngừng ném bom và ông trở lại sống trong ngôi nhà 
sàn rợp bóng cây, Hồ bắt đầu yếu đi trong mùa Hè nóng nực, ẩm 
ướt. Bộ Chính trị khẩn cấp yêu cầu bác sĩ Liên Xô và Trung Quốc 
giúp đỡ. Hồ vẫn cố duy trì tập thể dục buổi sáng, tưới cây và cho 
cá ăn. Trường Chinh và Nguyễn Lương Bằng thường xuyên ăn cơm 
cùng ông. 

Một ngày giữa tháng 8-1969, sức khoẻ Hồ đột ngột xấu đi, phổi 
bị xung huyết nặng. Mặc dù được tiêm penicillin, nhưng hôm sau 


Hồ vẫn thấy đau ở ngực. Ngày 28-8-1969, tim bắt đầu loạn nhịp. 
Tuy nhiên khi Bộ Chính trị đến báo cáo tình hình miền Nam, Hồ 
nói đã đỡ rất nhiều. Hai ngày sau, khi Đồng đến thăm, Hồ hỏi han 
về tình hình chuẩn bị cho ngày lễ Quốc Khánh dự kiến ngày 2- 
9-1969. Sáng hôm sau, Hồ dậy sớm, ăn một bát cháo và tiếp một 
đoàn cựu chiến binh đến thăm. Vào lúc 9h45 sáng ngày 2-9-1969, 
24 năm sau ngày khôi phục nền độc lập của Việt Nam, trái tim Hồ 
Chí Minh đã ngừng đập. 


(HUUNG 


TÌ IIẬT (I\Nftfl IẾN MỆT IIUVÊN TIUUI 


Những lời bình luận đổ dồn về từ khắp nơi trên thế giới khi nghe 
tin Hồ Chí Minh qua đời. Các bài viết ca ngợi Hồ Chí Minh từ các 
thành phố lớn và thủ đô các nước trên thế giới tới tấp gửi đến và 
Hà Nội nhận được hơn 22.000 điện tín từ 121 quốc gia chia buồn 
với nhân dân Việt Nam khi biết nhà lãnh đạo của họ qua đời. Một 
vài nước xã hội chủ nghĩa tổ chức tang lễ và có thể thấy trước 
được lời lẽ các bài điếu văn của họ là thiện chí. Một tuyên bố 
chính thức từ Moscow ca ngợi ông Hồ là “người con vĩ đại của nhân 
dân Việt Nam anh hùng, lãnh tụ kiệt xuất của phong trào giải phóng 
dân tộc và quốc tế cộng sản, người bạn lớn của Liên Xô”. Các nước 
Thế giới thứ ba ca ngợi ông là người bảo vệ cho các dân tộc bị áp 
bức. Một bài báo ở Ấn Độ miêu tả ông là tỉnh hoa của “đân tộc, 
hiện thân cho khát vọng cháy bỗng vì tự do, cho tỉnh thần kiên cường 
và sự nghiệp đấu tranh của họ”. Những người khác nhắc đến đức 
tính giản dị và đạo đức cao cả của ông. Một bài xã luận trên báo 
Uruguay nói “ông có một tấm lòng bao la như vũ trụ và tình yêu 
thương vô bờ bến đối với nhỉ đồng. Ông là biểu tượng của đức tính 
giẫn đị trong mọi mặt”. 

Phản ứng từ các thành phố phương Tây im ắng hơn. Nhà Trắng 
tránh không bình luận, các quan chức chính quyền Nixon cũng như 


vậy. Tuy nhiên, phương tiện truyền thông của phương tây cũng sôi 
nổi đưa tin về cái chết của ông. Các tờ báo ủng hộ sự nghiệp 
chống chiến tranh có khuynh hướng mô tả ông như một đối thủ 
đáng được kính trọng và là người bênh vực các dân tộc yếu hèn bị 
áp bức. Ngay cả những người kịch liệt phẩn đối chế độ Hà Nội 
cũng kính trọng ông vì những cống hiến toàn bộ đời mình trước 
hết cho độc lập và thống nhất đất nước và sự ủng hộ, bênh vực 
các dân tộc bị bóc lột trên thế giới. 

Một vấn đề chủ chốt mà nhiều nhà bình luận suy nghĩ là việc 
ông qua đời có ảnh hưởng thế nào tới diễn biến của cuộc chiến 
tranh ở Đông Dương. Được biết đến như một người cộng sản kỳ 
cựu và một nhà cách mạng tận tuy, nhiều người xem Hồ Chí Minh 
như một người thực tiễn, nắm vững diễn biến phức tạp của tình 
hình chính trị thế giới và biến động theo thời thế. Ngay cả Lyndon 
Johnson, có lẽ là đối thủ đáng gờm nhất của ông trong những năm 
1960, đôi khi cũng nhận xét, nếu ông ta có thể ngồi với “ông Hồ”, 
hai nhân vật chính trị kỳ cựu bằng cách này hay cách khác có thể 
sẽ đi đến một thoả hiệp nào đó. 

Với những người kế nhiệm, không ai được thế giới kính trọng 
như ông Hồ. Rất ít cộng sự của ông Hồ nổi tiếng ở thế giới bên 
ngoài. Trừ ông Hồ, không có quan chức cao cấp nào của Đảng từng 
sống hoặc đi khắp nước Pháp, huống hồ đi các nước phương Tây 
khác. Trong số những người từng ra nước ngoài, hầu hết họ được 
đào tạo tại Trung Quốc hoặc Liên Xô, thế giới quan của họ hạn chế 
bởi giáo lý cứng nhắc của chủ nghĩa Marx - Lenin. Bí thư thứ nhất 
Lê Duẩn, người đã nhanh chóng thiết lập uy tín, người kế nhiệm 
chức của ông Hồ ở Hà Nội, hầu như không được phương Tây biết 
đến. Ngay cả ở Moscow và Bắc Kinh, ông Duẩn cũng không được 
biết đến nhiều. 


Trong bản di chúc cuối cùng của mình và trong suốt đời mình, 
Hồ Chí Minh tìm cách cân bằng sự cam kết giành độc lập cho dân 
tộc Việt Nam với sự cam kết cống hiến cho phong trào thế giới. 
Trong bản di chúc khởi thảo lần đầu tiên năm 1965 và sau đó tự 
tay sửa đổi vào năm 1968 và 1969, mặc dù nhấn mạnh phải đặt 
ưu tiên hàng đầu cho hàn gắn vết thương chiến tranh và cải thiện 
mức sống của người dân Việt Nam, ông Hồ vẫn khẳng định tầm 
quan trọng của cả chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ông đặc 
biệt chú trọng thực hiện bình đẳng giữa nam và nữ. Ông ca ngợi 
Đảng đóng vai trò hàng đầu trong cuộc cách mạng Việt Nam nhưng 
cũng kêu gọi phát động chiến dịch phê và tự phê bình, chỉnh đốn 
Đảng nhằm dân chủ hoá tổ chức, nâng cao đạo đức cho số cán bộ 
Đảng sau khi chiến tranh kết thúc. Cuối cùng, ông nhiệt thành kêu 
gọi thôi thúc tình đoàn kết của phong trào cộng sản theo nguyên 
tắc chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Đám tang Hồ Chí Minh được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, 
Hà Nội ngày 8-9-1969 với hơn 100.000 người tham dự gồm cả đại 
diện từ các nước xã hộ chủ nghĩa. Trong bài phát biểu trước Quốc 
hội, Lê Duẩn hứa, các nhà lãnh đạo Đảng sẽ tìm cách thực hiện 
khát khao cháy bỏng của Hồ Chí Minh đánh bại quân xâm lược 
Mỹ, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Sau đó ông hứa 
Đảng sẽ đem hết nỗ lực xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam và khôi phục tỉnh thần đoàn kết trong phe xã hội chủ 
nghĩa. 

Về khía cạnh nào đó, Lê Duẩn cũng đã thực hiện lời hứa của 
mình. Dưới sự lãnh đạo cương quyết của ông, thời gian sau khi Hồ 
Chí Minh qua đời, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tiếp tục theo đuổi 
chiến thắng cuối cùng ở miền Nam. Mục tiêu trước mắt của Hà 
Nội, củng cố lực lượng ở miền Nam chuẩn bị phát động một cuộc 
tấn công quân sự mới trong thời gian diễn ra chiến dịch bầu cử 


tổng thống Mỹ năm 1972. Các đại diện Bắc Việt tiến hành đàm 
phán với Mỹ ở Paris, nhưng hầu hết không đạt được kết quả gì vì 
cả hai phía đều tìm cách tạo ra một bước ngoặt quân sự ở Nam 
Việt làm phương tiện giành lợi thế trên bàn hội nghị. Mặc dù số 
thương vong của Hà Nội vẫn ở mức cao, các nhà lãnh đạo Đẳng 
vẫn lạc quan vì tình cảm chống chiến tranh ở Mỹ đang dâng cao 
buộc tổng thống Nixon phải tuyên bố chương trình kêu gọi rút 
quân Mỹ về nước vào cuối nhiệm kỳ đầu. 

Tháng 4-1972, khi quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam còn chưa tới 
50.000 quân, Hà Nội phát động một chiến dịch tấn công Nam Việt 
Nam. Giống như cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, cuộc 
tấn công trong ngày lễ Phục Sinh lần này không đem lại chiến 
thắng hoàn toàn nhưng nó khiến cho cả hai phía đẩy nhanh tiến 
trình hoà bình. Tháng 1-1973, Hà Nội và Washington cuối cùng đi 
đến một hiệp định thoả hiệp. Hiệp định hoà bình Paris kêu gọi 
ngừng bắn và rút toàn bộ đơn vị lính chiến đấu của Mỹ về nước. 
Các cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ quyết định phân chia lãnh thổ 
dưới quyền kiểm soát của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 
và chính quyền Sài Gòn thông qua việc thành lập một cơ cấu hành 
chính bên cạnh chính phủ (Hội đồng Quốc gia hoà giải và hoà hợp 
dân tộc) gồm đại diện của cả hai phía cũng như những phần tử 
trung lập. Hội đồng này sau đó sẽ bàn vấn đề tổ chức tổng tuyển 
cử. 

Giống như Hiệp định Genève cách đây hai thập niên, Hiệp định 
Paris không chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Hiệp định này chỉ 
đơn thuần giải quyết vấn đề quân Mỹ rút khỏi Việt Nam và khôi 
phục nguyên trạng tình hình đầu những năm 1960 ở miền Nam 
Việt Nam. Khi chẳng bên nào tỏ thái độ mong muốn tôn trọng các 
điều khoản của Hiệp định Paris, xung đột ở các nông thôn lại nổ 
ra. Đầu năm 1975, Hà Nội mở một cuộc tấn công mới với mục tiêu 


hoàn thành việc chiếm lại miền Nam một năm sau đó. Nước Mỹ 
suy yếu vì mùa hè trước Nixon buộc phải từ chức và người kế 
nhiệm của ông, tổng thống Gerald Ford, không dám đưa quân Mỹ 
trở lại miền Nam Việt Nam. Trên đà thắng lợi, tháng 3-1975 quân 
đội Bắc Việt hành quân ra khỏi Tây Nguyên, tiến thẳng tới Sài Gòn 
trong khi các lực lượng khác đã chiếm được Đà Nẵng và toàn bộ 
phía Bắc trung bộ. Vào tuần cuối cùng của tháng Tư, lực lượng 
cộng sản gần như giành được chiến thắng khi các lực lượng kháng 
cự Sài Gòn suy sụp và những người Mỹ còn lại được trực thăng 
đưa đi từ nóc toà nhà đại sứ quán Mỹ tới hàng không mẫu hạm 
đậu ngoài khơi. Sau cuộc đấu tranh ác liệt kéo dài 15 năm khiến 
hơn một triệu người Việt Nam thiệt mạng, Tổng thống Gerald Ford 
tuyên bố “cuộc chiến đã chấm dứt”. Đồng thời trước đó hai tuần, 
lực lượng Khmer Đỏ đã nắm được chính quyền ở Phnom Penh và 
một chính phủ cách mạng lên nắm chính quyền ở Lào vào cuối 


v 


năm. 

Đầu tháng 7-1976, hai miền Việt Nam được thống nhất thành 
nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Lê Duẩn đã thực hiện 
lời hứa của mình hoàn thành một trong những ước nguyện của Hồ 
Chí Minh. Tuy nhiên, khi thực hiện các điểm khác trong di chúc 
của Hồ Chí Minh, Lê Duẩn không tạo ấn tượng như vậy. Năm 
1968, một chuyên gia của Liên Xô bí mật tới Hà Nội dạy Việt Nam 
kỹ thuật ướp xác. Tháng 3-1968, một đội chuyên gia Việt Nam 
sang Moscow tham khảo thêm ý kiến và báo cáo những tiến triển 
trong việc áp dụng kỹ thuật đó. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, đây 
vẫn là một vẫn đề nhạy cẩm trong giới lãnh đạo Đảng vì bản thân 
Hồ Chí Minh chắc sẽ phản đối rất mạnh bất cứ kế hoạch nào đi 
ngược lại ý nguyện được hỏa táng của ông. Vào thời điểm Hồ Chí 
Minh qua đời, Bộ Chính trị chưa có quyết định cuối cùng về cách 
thức giải quyết vẫn đề này. Sau khi tham khảo ý kiến khẩn cấp với 


Moscow, một chuyên gia khác của Liên Xô đến Hà Nội giữa tháng 
9-1969 giúp chuyên gia y tế của Việt Nam giữ gìn thi hài của ông 
Hồ. 

Ngày 29 tháng 11 năm 1969, BỘ Chính trị chính thức thông qua 
kế hoạch khởi công xây dựng lăng để lưu giữ thi hài ông Hồ nhằm 
giáo dục thế hệ trẻ tương lai. Một uỷ ban gồm đại diện Bộ Xây 
dựng và Bộ Quốc phòng được chỉ định giám sát công trình với sự 
giúp đỡ của các cố vấn Liên Xô. Trong báo cáo cuối cùng gửi các 
nhà lãnh đạo Đẳng, Uỷ ban này kết luận, lăng cần được thiết kế 
hiện đại nhưng phải thấm nhuần bản sắc dân tộc. Phù hợp với 
tính cách của Hồ Chí Minh, vẻ bề ngoài của lăng phải đơn giản, 
đặt ở địa điểm thuận tiện và dễ đi lại. Để đưa ra được khuyến 
nghị về thiết kế công trình, Uỷ ban đã nghiêm cứu một số cấu trúc 
lăng khác bao gồm cả Kim Tự Tháp Ai Cập, tượng đài kỷ niệm 
Victor Emmanuel ở Rome, đài kỷ niệm Lincoln ở Washington D.C. 
và lăng Lenin ở Moscow. Sau khi Bộ Chính trị đưa ra gợi ý bổ 
xung, mô hình cấu trúc lăng được trưng bày ở khắp cả nước để 
trưng cầu ý kiến của công chúng. Cuối cùng có hơn 30.000 gợi ý 
khác nhau được trình lên UỶ ban. 

Tháng 12-1971, Bộ Chính trị thông qua đề xuất cuối cùng và 
công việc xây dựng bắt đầu ngay sau khi Hiệp định Paris được ký 
kết. Địa điểm được chọn xây lăng là một trong những thánh địa 
của cách mạng Việt Nam - Quảng trường Ba Đình, gần Phủ Chủ 
tịch và nhà sàn Hồ Chí Minh. Vào ngày 29-8-1975, khi chính thức 
được mở công khai cho dân chúng, lăng Hồ Chí Minh gợi nhớ đến 
lăng Lenin ở Quảng Trường Đỏ. Các mặt của lăng được ốp đá cẩm 
thạch xám, hầu hết được khai thác ở núi đá cẩm thạch, một mỏ đá 
lộ thiên ở phía nam Đà Nẵng - nơi quân Việt cộng sống tại một 
hang đá trong núi có thể xem lính Mỹ bơi tại bãi biển nổi tiếng gọi 
là “bãi biển Trung Hoa”, đây cũng là một trong những khu nghỉ 


mát nổi tiếng nhất trong vùng. Lăng được thiết kế mô tả hình 
tượng bông sen vươn lên từ bùn đen với vẻ hiện đại, do đó tạo ra 
sự tương phản với một ngôi chùa Phật thế kỷ XI ở một khuôn viên 
gần đó. Tuy nhiên, nhiều quan sát viên cho rằng kiến trúc của lăng 
nặng nề chán ngắt hoàn toàn trái với tính cách hài hước và khiêm 
tốn của Hồ Chí Minh - người đang nằm trong lăng, hai tay bắt chéo 
và mặc bộ đại cán giản dị kiểu Tôn Trung Sơn. Như nhà sử học 
Huế, Tâm Hồ Tài, nhận xét, điều đó có tác dụng mô tả Hồ Chí 
Minh như một nhà lãnh đạo Cộng sản quốc tế chứ không tạo ra 
hình ảnh gần gũi hơn về Bác Hồ được các đồng bào của ông yêu 
mến - hơn 15.000 lượt người đến thăm lăng mỗi tuần. 

Khi thực hiện kế hoạch giữ gìn thi hài Hồ Chí Minh trong lăng, 
các nhà lãnh đạo Đẳng rõ ràng đã không tổ chức lễ tang và lễ hoả 
táng đơn giản theo như yêu cầu của ông Hồ. Ông coi thường và 
luôn luôn tránh mọi cạm bẫy vật chất xa hoa dành cho lãnh tụ cao 
cấp. Năm 1959 thậm chí ông còn phản đối đề nghị xây một bảo 
tàng nhỏ tại làng Kim Liên khi mọi người biết ông là nhà cách 
mạnh nổi tiếng Nguyễn Ái Quốc, với lập luận, sử dụng số tiền 
hiếm hoi đó để xây trường học thì tốt hơn. Để tránh bị công chúng 
chỉ trích vì quyết định làm trái với di nguyện của ông Hồ, các nhà 
lãnh đạo Đảng đã lược bỏ một vài phần trong di chúc nói về việc 
thiêu xác. Bản di chúc công bố năm 1969 cũng không nói tới yêu 
cầu của ông Hồ miễn một năm thuế nông nghiệp cho nông dân và 
lời cảnh báo của ông đối với đồng bào rằng chiến tranh ở miền 
Nam còn có thể kéo dài một vài năm nữa. Đẳng cũng tuyên bố, ông 
Hồ mất ngày 3 tháng 9, một ngày sau khi ông Hồ thực sự qua đời 
để khỏi ảnh hưởng đến không khí kỷ niệm ngày quốc khánh 2 
tháng 9 năm 1945 khi Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn Độc Lập tại 
Quảng trường Ba Đình. 

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 12-1976, các nhà 


lãnh đạo Đẳng tuyên bố sẽ xây dựng “về cơ bản” chủ nghĩa xã hội 
trên toàn quốc vào thập niên này. Để biểu trưng cho giai đoạn mới 
của cuộc cách mạng, Đẳng Lao động Việt Nam đổi tên thành Đảng 
cộng sản Việt Nam. Những người kế vị Hồ Chí Minh cố dùng hình 
ảnh của ông để giành sự ủng hộ của dân chúng cho chương trình 
đầy tham vọng của bản thân họ. Chân dung vị cố chủ tịch xuất 
hiện trên tem, tiền và tường của các toà nhà trên khắp cả nước 
trong khi sách giáo khoa, các cuốn sách nhổ viết về cuộc đời, tư 
tưởng, đạo đức cách mạng của ông được in rất nhiều. Các nhà 
lãnh đạo Đảng như Trường Chỉnh, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên 
Giáp kể lại chi tiết những kỷ niệm về ông Hồ và nhấn mạnh tư 
tưởng Hồ Chí Minh như một công cụ cốt yếu giúp xây dựng Việt 
Nam trong tương lai. Người ta khuyến khích thanh niên Việt Nam 
đi theo con đường Hồ Chí Minh, lấy đó làm định hướng cho hành 
động hằng ngày của mình và tên của ông được đặt cho các tổ chức 
thanh niên được thành lập trên khắp cả nước. Một số nước xã hội 
chủ nghĩa khác cũng sử dụng danh tiếng của ông phục vụ mục 
đích riêng của mình, lấy tên đặt cho trường học, nhà máy, đường 
phố, quảng trường, tổ chức các cuộc hội thảo học tập di chúc và 
những thành công trong sự nghiệp của ông. 

Giá trị thực sự của tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện trong 
bảo tàng Hồ Chí Minh. Bảo tàng này được hoàn thành vào mùa 
Thu năm 1990 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Được 
xây ngay sau lăng gần Quảng Trường Ba Đình, kích thước của Bảo 
tàng gây ấn tượng mạnh nhưng không nặng nề như những công 
trình cạnh đó. Với các mặt được ốp đá cẩm thạch trắng, bảo tàng 
cũng được thiết kế giống hình bông sen, mặc dù đối với một số 
quan sát viên, cấu trúc bốn mặt với đường vào ở một góc gợi nhớ 
đến mũi của một con tàu. 


Cho dù Đảng rất cố gắng nêu bật tư tưởng Hồ Chí Minh như 


hiện thân của một nước Việt Nam mới, nhiều quan sát viên vẫn 
nhận ra những khác biệt lớn giữa phong cách của Lê Duẩn và 
phong cách của người tiền nhiệm nổi tiếng của ông. Trong khi ông 
Hồ kiên trì khuyến khích cần phải từng bước tiến hành cách mạng 
Việt Nam nhằm phát huy tối đa sự ủng hộ của quần chúng từ mọi 
thành phần xã hội, Lê Duẩn lại thường áp dụng sách lược tham 
vọng hơn, gây chia rẽ trong ban lãnh đạo Đảng và cô lập bộ phận 
dân chúng. Và trong khi ông Hồ luôn chú trọng thích đáng tới thực 
tế tình hình thế giới khi tìm cách thực hiện chiến lược của mình 
thì những người kế nhiệm của ông lại theo đuổi chính sách đối 
ngoại hung hăng, không chỉ gây thù địch với các nước láng giềng 
của Hà Nội ở Đông Nam Á mà còn khiến Trung Quốc - từng là 
đồng minh thân cận nhất và là nước ủng hộ mạnh mẽ nhất của Hà 
Nội - khó chịu. Những người phản đối chính sách của Lê Duẩn bị 
đưa ra khỏi ban lãnh đạo Đảng (một thí dụ nổi bật là Võ Nguyên 
Giáp) hoặc chọn giải pháp sống lưu vong ở nước ngoài (trường 
hợp Hoàng Văn Hoan). 

Kết quả đó là tấn thẳm kịch đối với một đất nước mới vừa thoát 
khỏi chiến tranh. Khi chế độ này đột nhiên tuyên bố quốc hữu hoá 
ngành công nghiệp và thương mại tháng 3-1978, hàng ngàn người 
bỏ nước ra đi tìm nơi ty nạn ở nước ngoài. Chương trình tập thể 
hoá nông nghiệp khiến hầu hết nông dân miền Nam phản kháng. 
Những năm cuối cùng của thập niên 1970, nền kinh tế của Việt 
Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng đáng xấu hổ, bởi 
nỗ lực kém khôn ngoan của những nhà hoạch định kế hoạch của 
Đảng định hoàn thành xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa trước khi 
thập niên kết thúc. 

Khủng hoảng bên ngoài đã làm tình hình trong nước trầm trọng 
hơn. Khi lên nắm quyền, chế độ diệt chủng và cuồng tín Pol Pot ở 
Campuchia phản đối gợi ý của Việt Nam thành lập liên minh quân 


sự giữa ba nước Đông Dương. Tháng 12 năm 1978, Hà Nội xâm 
lược Campuchia và dựng lên một chế độ bù nhìn ở Phnom - Penh. 
Để trả đũa, các lực lượng Trung Quốc mở chiến dịch tràn qua biên 
giới Việt Nam. Mặc dù không kéo dài, chiến dịch đã buộc Cộng 
Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam tập trung những nguồn nhân tài 
vật lực quý báu cho sự nghiệp bảo vệ đất nước. Giữa hập niên 
1980, thái độ bất bình của dân chúng đối với ban lãnh đạo Đẳng 
đã lên tới mức báo động - vì ban lãnh đạo chỉ còn là một nhóm 
người không làm theo lời khuyên của Hồ Chí Minh là phải mang 
lại hạnh phúc cho nhân dân sau khi giành chiến thắng. 

Mùa hè năm 1986, sau khi Lê Duẩn qua đời, các nhà lãnh đạo 
Đảng tuy muộn màng nhưng đã nhận ra sai lầm của mình (như 
một ai đó mô tả “say sưa chiến thắng”) và bước vào một con đường 
mới. Dưới sự lãnh đạo của vị Tổng Bí thư mới, một nhân vật hiếu 
chiến người miền Nam, ông Nguyễn Văn Linh, Bộ Chính trị thông 
qua kế hoạch khôi phục nền kinh tế trì trệ bằng việc áp dụng thị 
trường xã hội chủ nghĩa đồng thời mở cửa cho nước ngoài đầu tư, 
khuyến khích tự do tư tưởng của dân chúng. Được gọi là “đổi 
mới” chương trình mới này làm người ta nhớ lại chính sách cải tổ 
của Gorbachev ở Liên Xô, mặc dù những nguồn tin ở Hà Nội quả 
quyết, chiến lược này là của Việt Nam tìm ra. 

Tuy nhiên, trước khi đến cuối thập niên, các lực lượng bảo thủ 
trong Đảng đã suy nghĩ lại. Mặc dù chương trình giúp kích thích 
tăng trưởng kinh tế Việt Nam, việc áp dụng ý tưởng của nước 
ngoài ngày càng dẫn đến (ít nhất theo những người có quan điểm 
bảo thủ) những tệ nạn như ma tuý, gái điếm, bệnh AIDS và chủ 
nghĩa hưởng lạc trong thanh niên Việt Nam cũng như làm tăng thái 
độ chỉ trích sự thống trị của Đẳng trên tất cả các mặt trong vấn đề 
nội bộ. Được báo động bởi sự sụp đổ của hệ thống cộng sản ở 
Đông Âu và nỗi lo lắng ngày càng tăng trước tác động của văn hoá 


phương Tây làm suy yếu dần những thể chế xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam, Đảng bắt đầu thẳng tay đàn áp những nhân vật bất 
đồng chính kiến và những người mà các nhân vật bảo thủ coi là 
“cỏ độc của chủ nghĩa tư bản”. Dưới sự lãnh đạo của ông Đỗ Mười 
- người kế nhiệm Nguyễn Văn Linh, một đảng viên lão thành - Hà 
Nội cũng áp dụng chính sách hậu Thiên An Môn của Trung Quốc 
thẳng tay đàn áp những nhà hoạt động bất đồng chính kiến dưới 
khẩu hiệu “cải cách kinh tế, ổn định chính trị”. Trong khi tự do hoá 
kinh tế tiến triển với một nhịp độ khiêm tốn, Đảng khẳng định lại 
vai trò truyền thống của mình là một lực lượng chính trị duy nhất 
trên toàn quốc. 

Những người Việt Nam chủ trương cải cách nhanh chóng dùng 
di sản của Hồ Chí Minh để thúc đẩy sự nghiệp của chính họ. Khi 
nhắc đến ông Hồ như một người thực tiễn, họ cho ông có thể đã 
hiểu cần phải nâng cao mức sống cho nhân dân trước khi tiến lên 
con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. Khi nhắc tới hình ảnh ông 
như một người theo chủ nghĩa nhân văn với tỉnh thần vị tha cao 
cả trước những ý kiến đối lập, họ quả quyết ông có thể đã ngăn 
cản sự chia rẽ trong ban lãnh đạo Đảng và tiến hành mọi biện 
pháp nhằm giành được sự ủng hộ của nhân dân. Vào cuối những 
năm 1980, phe cải cách thắng thế khi người thư ký riêng cuối cùng 
của Hồ Chí Minh tiết lộ, Lê Duẩn và một số cộng sự đã chữa lại 
bản di chúc của ông Hồ bằng cách không thực hiện lời kêu gọi 
miễn thuế nông nghiệp và tổ chức một lễ tang đơn giản. Bộ Chính 
trị buộc phải thừa nhận lỗi lầm này, nhưng bào chữa cho hành 
động của mình rằng Bộ Chính Trị làm như vậy vì lợi ích cao cả của 
nhân dân Việt Nam và phù hợp với mục tiêu suốt đời của Hồ Chí 
Minh. 

Không chỉ người Việt Nam mà người nước ngoài cũng không 
biết nên hiểu thế nào về nhân cách đích thực và di sản mà Hồ Chí 


Minh để lại. Nhiều người xem ông là một vị thánh suốt đời cống 
hiến cho sự nghiệp giải phóng người dân bị áp bức khỏi ách thống 
trị của chủ nghĩa đế quốc phương Tây, người làm cho chuyên 
chính cộng sản phát triển khắp thế giới (có lẽ đây là quan điểm tệ 
hại nhất) hoặc là nhân vật cơ hội chủ nghĩa vô nguyên tắc, người 
đã sử dụng danh tiếng đứng đắn và giản dị của mình để ca tụng 
bản thân. Khi UNESCO tài trợ cho một hội nghị tại Hà Nội năm 
1990 kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, những lời ca ngợi Hồ 
Chí Minh tại hội nghị bị bác lại bằng rất nhiều quan điểm chỉ trích 
của những người đến từ khắp nơi trên thế giới, những người phản 
đối sự sùng bái một con người mà họ cảm thấy phải chịu trách 
nhiệm đối với cái chết của quá nhiều đồng bào mình. 

Đối với nhiều quan sát viên, trọng tâm của cuộc tranh luận về 
Hồ Chí Minh tập trung vào vấn đề nên xác định ông là nhà cộng 
sản hay là người dân tộc chủ nghĩa. Rất nhiều người bạn nước 
ngoài của ông khăng khăng cho rằng ông Hồ là người yêu nước 
hơn là nhà cách mạng theo chủ nghĩa Marx. Dường như ông Hồ 
khẳng định quan điểm này năm 1961 khi ông công khai tuyên bố, 
chính lòng mong muốn cứu vớt đồng bào ngay từ đầu đã đưa ông 
đến với chủ nghĩa Lenin. Nếu ông cũng nói như vậy trong một số 
dịp khác, có lẽ không có lời giải thích nào rõ ràng hơn lời giải 
thích mà ông nhận xét với một điệp viên của Mỹ Charles Fenn năm 
1945 rằng ông xem chủ nghĩa cộng sản là phương tiện đạt được 
mục tiêu dân tộc chủ nghĩa. Khi được yêu cầu giải thích, ông nói: 

“Trước hết, bạn phải hiểu, giành độc lập từ một cường quốc lớn 
như Pháp là một nhiệm vụ nặng nề không thể đạt được nếu không có 
sự giúp đỡ từ bên ngoài, không nhất thiết là trang thiết bị như súng 
đạn mà bằng các cuộc tiếp xúc và những lời khuyên. Trên thực tế, 
không thể giành được độc lập bằng ném bom hay làm những việc 
tương tự như vậy. Đó là sai lầm mà các cuộc cách mạng trước đó 


thường gặp phải. Phải giành độc lập bằng tổ chức, tuyên truyền, huấn 
luyện và kỷ luật. Cũng cần phải có niềm tin, nguyên tắc chỈ đạo, phân 
tích thực tiễn, có thể bạn phải vận dụng cả kinh thánh. Chủ nghĩa 
Marx - Lenin đã trao cho tôi những khuôn mẫu như vậy”. 

Charles Fenn hỏi ông Hồ lý do tại sao ông không chọn chế độ 
dân chủ hay một hệ thống chính trị khác mà lại chọn một chế độ 
mà rõ ràng sẽ làm tổn thương thiện chí của Mỹ, đất nước mà ông 
nói ông rất ngưỡng mộ? Hồ Chí Minh trả lời chỉ khi ông đến 
Moscow ông mới nhận được viện trợ thực tế. Liên Xô là nước 
cường quốc duy nhất trong số các cường quốc thể hiện “bạn lúc 
khó khăn mới là bạn chân thành”. Lòng trung thành của Liên Xô đã 
giành được lòng trung thành của Hồ Chí Minh. 

Điều rõ ràng đối với Hồ Chí Minh sự sống còn của đất nước là 
trước tiên và luôn luôn là mối quan tâm lớn nhất của ông. Quả 
thực, điều đó khiến các nhà lãnh đạo Đảng cao cấp ở Hà Nội, Bắc 
Kinh và Moscow nghỉ ngờ không biết ông Hồ có phải là một nhà 
Marxist thực thụ hay không. Tuy nhiên, điều đó rõ ràng, không cần 
nói đến chuyện ông có phải là một nhà Marxist chân chính hay 
không, ông chính là một nhà yêu nước có trái tim của nhà cách 
mạng tận tâm. Khuynh hướng cách mạng trong quan điểm của ông 
rất có thể là kết quả của những điều ông chứng kiến trong khi làm 
việc trên tàu thuỷ trước Thế chiến I. Ông nhận thấy nỗi đau khổ 
của đồng bào ông cũng là nỗi đau khổ của các dân tộc Á, Phi sống 
dưới ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc. Điều đó càng được củng 
cố thêm trong thời gian ở Paris. Tại đó, ông nhận thấy thái độ giả 
dối của người Pháp không vận dụng những lý tưởng của mình vào 
các dân tộc thuộc địa. Hai năm ở Moscow trong những ngày đầu 
đầy sóng gió của cuộc thử nghiệm Xô viết dường như đã làm dấy 
lên lòng nhiệt thành ngây thơ mong muốn xây dựng một xã hội 
cộng sẵn trong tương lai. Trong thế giới hoàn toàn mới mẻ của ông 


Hồ, chủ nghĩa yêu nước bị thay thế bởi quan điểm của Lenin về 
một liên bang xã hội chủ nghĩa cộng sản toàn cầu trong tương lai. 

Rõ ràng, những sự kiện sau này có tác động cảnh tỉnh thái dộ 
của ông. Những vụ thanh trừng ở Moscow, gần như đe doạ tới sự 
an toàn của ông, chắc hẳn làm tổn hại tới niềm tin vào cuộc thử 
nghiệm của Liên Xô. Việc Moscow không tôn trọng cam kết tích 
cực ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc thuộc địa khiến ông nghỉ 
ngờ chủ nghĩa quốc tế vô sản trong một thế giới chính trị cường 
quyền. Tuy nhiên, không gì có thể làm lung lay niềm tin vào tính 
siêu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Cho tới cuối đời, ông vẫn 
theo quan điểm cho rằng mô hình tư bản chủ nghĩa đã gây đau khổ 
vô hạn cho hàng triệu người bị áp bức trên toàn châu Á, châu Phi 
và Mỹ La tỉnh. 

Do đó, vấn đề không phải liệu ông là một nhà dân tộc chủ nghĩa 
hay một người cộng sản - bằng con đường riêng của chính mình, 
ông là cả hai. Nói đúng hơn đó là vấn đề sách lược của ông. Hồ 
Chí Minh, một người tin vào nghệ thuật nắm bắt thời cơ, điều 
chỉnh lý tưởng của mình tuỳ theo điều kiện của phong trào. Đối 
với nhiều người, ngay cả những người trong đẳng mình, lối cư xử 
của ông có vẻ như không có nguyên tắc, nhưng theo ông có thể đạt 
được tiến bộ bằng những bước rất nhỏ. Đối với Hồ Chí Minh, theo 
một câu trích nổi tiếng của một nhà khoa học xã hội Anh Walter 
Bagehot, “chín quá hoá nẫu”. Ông Hồ có thái độ thực dụng trong 
chính sách đối ngoại. Thí dụ, ông thà chấp nhận những giải pháp 
thoả hiệp năm 1946 và 1954 chứ không tiến hành chiến tranh 
trong những điều kiện bất lợi. Ông còn có thái độ thực dụng trong 
những vấn đề nội bộ, luôn tin rằng cần từng bước tiến hành quá 
trình chuyển sang xã hội chủ nghĩa đồng thời với nỗ lực giành 
được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng. 


Giống như tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson, Hồ Chí Minh cho 
rằng ông là một nhà giao tế lớn, một người lãnh đạo tận dụng mọi 
cơ hội để đạt được mục đích của mình không cần bằng sức mạnh 
mà bằng lý lẽ. Trong một số trường hợp, ông đã thành công. Một 
số trường hợp khác, sự sẵn lòng thoả hiệp của ông đã tước đi vũ 
khí của đối thủ và cho phép ông biến yếu điểm quân sự trở thành 
thế mạnh chính trị. Đồng thời, hình ảnh giản dị, tốt bụng, vị tha 
tạo ra sức quyến rũ mạnh mẽ, do vậy đóng góp ý nghĩa vào sự ủng 
hộ rộng rãi ở trong nước cũng như ngoài nước đối với cách mạng 
và cuộc đấu tranh giành độc lập. Khó có thể tưởng tượng được làn 
sóng Ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam trong 
những năm 1960 trên toàn thế giới nếu như gương mặt ở Hà Nội 
lúc đó lại là Lê Duẩn hay Trường Chinh chứ không phải là Hồ Chí 
Minh. 

Liệu hình ảnh Hồ Chí Minh có xác thực không? Có lẽ không dễ 
dàng trả lời cho câu hỏi này. Rõ ràng ông không thích sống xa hoa 
mà chỉ thích sống giản đị, khiêm tốn. Tuy nhiên, nhiều người hiểu 
rõ ông Hồ hơn nhận xét, điều đó có vẻ giả tạo bên ngoài, cách ông 
sống như một người khổ hạnh, một học giả Nho giáo trở thành 
một nhà cách mạng theo chủ nghĩa Marx. Trong thời gian sống ở 
Pháp sau Thế chiến II, ông nói với thư ký riêng của mình, ông Vũ 
Đình Huỳnh, đôi khi những giọt nước mắt giả dối cũng có ích để 
truyền đạt ý tới người nghe. Nhiều năm sau, đại diện của Ba Lan 
tại Uỷ ban giám sát và kiểm soát tại Hà Nội nhận xét, mặc dù công 
khai phản đối tệ sùng bái cá nhân, ông Hồ dường như vẫn thích 
được đồng bào khen mình. Cái tôi của ông rõ ràng đã nổi lên trong 
những năm 1940 và 1950 khi ông viết hai cuốn tự truyện tự khen 
mình dưới bút danh khác. Không chỉ những người khác nói về 
hình ảnh có tính chất thần thánh của Hồ Chí Minh mà bản thân 


ông còn khai thác điều này. 


Dĩ nhiên có những lý do chính trị đáng để ông khuyến khích thái 
độ sùng bái cá nhân. Năm 1947, một nhà báo Mỹ hỏi, tại sao ông 
lại được ca tụng nhiều như vậy, ông trả lời, một phần người ta 
xem ông là biểu tượng của những ước nguyện của chính bản thân 
họ. Ông nói thêm, có lẽ lý do là ông yêu tất cả trẻ em Việt Nam 
như thể chúng là cháu ông và để đáp lại họ dành tình yêu đặc biệt 
cho “Bác Hồ”. Thời gian đầu của cuộc đời ông khi dân tộc và nền 
văn hoá dường như đứng trên bờ vực của sự diệt vong, ông đã 
chứng kiến sự sùng kính mà thanh niên Việt Nam dành cho những 
ông đồ nho quê mùa, những người dành trọn cuộc đời và những 
lời giáo huấn của họ theo đuổi nguyên tắc bất dịch của chủ nghĩa 
nhân văn Nho giáo. Trong suốt đời mình, ông Hồ dùng tính cách đó 
làm phương tiện cứu vớt nhân dân và phong trào nổi dậy của dân 
tộc. 

Không biết quyết định đó đem lại lợi ích chính trị gì nhưng đôi 
khi Hồ Chí Minh phải trả giá cho hình ảnh vị tha và thực dụng. 
Ông là một nhà hoà giải luôn tin vào sức mạnh của thuyết phục 
hơn là hăm doạ khi chỉ đạo Đẳng cộng sẳản Đông Dương. Ngay từ 
đầu ông dựa vào sách lược lãnh đạo tập thể hơn là dựa vào sự 
thống trị của một cá nhân như cách của Lenin, Stalin hay Mao 
Trạch Đông. Trong thời gian những năm 1930 và 1940, sức mạnh 
thuyết phục, trên cơ sở uy tín và những gì ông đã trải nghiệm 
trong suốt một thời gian dài là đặc vụ Quốc tế Cộng sản, nhìn 
chung là thành công. Tuy nhiên, điều đó bắt đầu không có hiệu 
quả trong những năm 1950 khi các cộng sự cao cấp bắt đầu đặt 
câu hỏi về tính đúng đắn trong những khuyến nghị của ông và xác 
lập vai trò của họ khi vạch ra chiến lược. Cuối cùng, Hồ Chí Minh 
gần như bất lực. Những cộng sự chỉ hứa sẽ cân nhắc những ý kiến 
của ông, song những ý kiến đó ngày càng bị phản đối và bị xem là 
không thích hợp. 


Phải chăng Hồ Chí Minh đã ngây thơ, tin vào châm ngôn của 
Tôn Tử cho rằng chiến thắng thành công nhất là chiến thắng 
không dùng bạo lực? Nhìn lại, có thể nói, ông có phần nhẹ dạ vì hy 
vọng sẽ thuyết phục được Pháp rút khỏi Việt Nam một cách hoà 
bình sau Thế chiến H. Sau đó một vài năm, Hồ lại tính toán sai khi 
ông lập luận, Mỹ có thể quyết định chấp nhận chính phủ do Đẳng 
cộng sản thống trị ở Việt Nam nếu như chính phủ đó được thành 
lập không làm Mỹ bẽ mặt. Tuy nhiên, có bằng chứng cho rằng ông 
thường đánh giá tình hình quốc tế rất chính xác và nhận thấy cần 
phải có chính sách linh hoạt lường trước được tất cả các khả năng 
có thể sảy ra khác nhau. Mặc dù ông luôn cố đạt được mục tiêu 
của mình mà không dùng đến bạo lực, ông cũng sẵn sàng dùng tới 
lực lượng quân sự khi cần thiết. Những cộng sự của ông không thể 
làm những điều tương tự vì họ thiếu đi sự tỉnh tế và kiên nhẫn 
theo đuổi một giải pháp ngoại giao. 

Người ta thường nói Mỹ mất đi cơ hội vàng, tránh được một 
cuộc xung đột trong tương lai ở Đông Dương khi Mỹ không đáp lại 
những cử chỉ thiện chí của Hồ Chí Minh cuối Thế chiến II. Xét cho 
cùng, là người thực dụng, ông Hồ chắc đã nhận ra sau chiến tranh, 
Việt Nam có thể giành được nhiều viện trợ hơn từ Washington chứ 
không phải từ Moscow. Ông cũng thú nhận mình là người ngưỡng 
mộ văn minh Mỹ, đã đưa những lý tưởng của Mỹ vào bản Tuyên 
ngôn Độc lập. Nhiều nhà chỉ trích quả quyết, sau khi xem xét lại 
tình hình Đông Dương trong bối cảnh Mỹ và Liên Xô cạnh tranh 
ngày càng quyết liệt về tư tưởng, chính quyền Truman đã chuẩn bị 
cho cuộc chiến tranh Việt Nam. 

Mặc dù điều này có phần đúng, cũng có thể phần nào là vì 
người Mỹ chỉ có hiểu biết mang tính huyền thoại về Hồ Chí Minh. 
Trước hết, có chứng cứ cho thấy ông Hồ đã tính toán chứ không 
phải là vấn đề hệ tư tưởng khi ông bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình 


đối với Mỹ. Ông Hồ ca ngợi văn minh Hoa Kỷ cũng giống như ông 
ca ngợi nhiều đồng minh của mình và những đối thủ tiềm tàng của 
ông, chủ yếu để giành được lợi thế chiến thuật. Mặc dù ông luôn 
nghĩ, có khả năng các nhà lãnh đạo Mỹ cuối cùng sẽ nhận ra sự 
can thiệp vào Đông Dương là vô ích. Ông luôn luôn tin những nhà 
lãnh đạo đó là đại diện cho hệ thống tư bản chủ nghĩa bóc lột ở 
mức độ nào đó có thể nguy hiểm cho các nước thành viên của khối 
xã hội chủ nghĩa. Ông không nghỉ ngờ về lòng trung thành của 
mình trước các cuộc đụng độ. 

Vấn đề nổi lên là liệu Hồ Chí Minh có được toàn quyền vạch ra 
chiến lược ở Hà Nội giống như Stalin thống trị chính trường ở 
Moscow hay không. Trên thực tế, rất nhiều đồng nghiệp của ông 
Hồ không có chung niềm tin với ông về khả năng không dùng vũ 
lực để giải phóng dân tộc và có thể phản đối những điều mà họ 
cho là thoả hiệp vô nguyên tắc với kẻ thù giai cấp. Giống như các 
tổng thống Mỹ phải cân nhắc những vấn đề nội bộ khi họ đề ra 
những mục tiêu chính sách đối ngoại. Hồ Chí Minh cũng gặp mặt 
phát biểu với các cử tri nơi ông ứng cử, nhưng sự khó khăn chủ 
yếu là với những cộng sự luôn luôn sốt ruột trong Bộ Chính trị - 
rất nhiều người trong số họ như Trường Chinh và Lê Duẩn không 
thể chia sẻ thái độ cả tin vào sức mạnh của lý lẽ. 

Có những lý do xác thực cho thấy cử chỉ hoà giải của Nhà 
Trắng năm 1945 và năm 1946 đủ để đưa Hồ Chí Minh và các cộng 
sự của mình theo con đường tư bản chủ nghĩa. Rõ ràng việc Mỹ 
công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hoà rất được Hà Nội hoan 
nghênh song điều đó chưa đủ làm cho Đẳng cộng sản Đông Dương 
từ bổ miền tin vào Moscow và từ bỏ học thuyết Marx - Lenin. Rất 
giỏi trong việc cân bằng quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh, ông 
Hồ và các cộng sự chắc đã phải cố lèo lái trong quan hệ với 
Washington nhằm đạt được mục tiêu của mình. Như chúng ta đã 


biết, một số mục tiêu này có liên quan tới các nước khác. Cuối 
cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, Đông Nam Á đã trải qua một 
giai đoạn bất ổn chính trị và xã hội tương đối lớn. Nhiều người 
vẫn còn nghỉ ngờ về khả năng các nhà hoạch định chính sách của 
Mỹ có sẵn sàng ngồi đàm phán hay không trong khi Hà Nội tìm 
cách thúc đẩy phong trào cách mạng đang còn trong thời kỳ trứng 
nước ở các nước láng giềng Lào và Campuchia. 

Tuy nhiên, việc các nhà hoạch định chính sách ở Paris và 
Washington không nắm lấy bàn tay hữu nghị mà Hồ Chí Minh chìa 
ra cho họ sau Thế chiến II đã đem lại hậu quả xấu cho nhân dân 
Việt Nam và toàn thế giới. Tuy có mạo hiểm khi trao quy chế chính 
đáng cho một chính phủ mới ở Hà Nội, rõ ràng chính phủ này còn 
tốt hơn sự lựa chọn khác. Nếu vấn đề đạo đức và chính trị trong 
những nguyên tắc tư tưởng của Hồ Chí Minh ưu việt hơn so với 
những nguyên tắc của những đối thủ của ông là một vấn đề cần 
phải tranh luận, rất khó có thể bác bỏ luận điểm cho rằng trong 
điều kiện lúc đó các nhà lãnh đạo Việt Minh là lực lượng được 
chuẩn bị tốt nhất để đối phó với rất nhiều vấn đề có tác động đến 
các đồng bào của họ. Khả năng duy trì sự Ủng hộ rộng rãi của 
quần chúng đối với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ít nhất là ở miền 
Bắc, phụ thuộc và khả năng duy trì thái độ trung thành của một 
thế hệ đấu tranh chống lại những âm mưu của Pháp và sau này là 
của Mỹ. 

Ngày nay, đã hơn ba thập niên sau khi ông qua đời, tệ sùng bái 
cá nhân Hồ Chí Minh vẫn tồn tại ở Hà Nội. Tệ sùng bái này chủ 
yếu làm chỗ dựa cho một chế độ tuyệt vọng tìm cách duy trì tính 
chính đáng của mình khi tình hình đã thay đổi theo thời gian. Đối 
với nhiều người Việt Nam (đặc biệt là ở miền Bắc sự sùng kính 
ông Hồ vẫn rất mạnh mẽ), hình ảnh ông vẫn còn đậm nét. Hình 
ảnh của ông mờ nhạt hơn ở miền Nam và ở chính nơi đây chính 


phủ trung ương thường bị mất lòng tin, những người đại diện của 
Hà nội bị coi là những kẻ đầu cơ chính trị. Tuy nhiên, những ước 
vọng suốt đời không dứt của ông Hồ về một đảng với nền tẳng là 
sự trong sáng chính trị, quan tâm đến người dân ngày nay không 
còn nguyên vẹn nữa. Trong những năm gần đây, hầu như chẳng ai 
làm gì để giải quyết nạn tham nhũng đang đe doạ nhãn chìm cuộc 
cách mạng trong sự giận giữ và bất bình đang dâng cao của nhân 
dân. 

Rất khó duy trì sự sùng bái ông Hồ trong tương lai. Có những 
dấu hiệu rõ ràng cho thấy cho dù hầu hết thanh niên Việt Nam tôn 
kính Hồ Chí Minh vì những đóng góp của ông cho sự nghiệp giành 
độc lập và thống nhất đất nước, nhiều người không còn coi ông là 
nhân vật trung tâm trong đời sống của họ. Gần đây, một thanh 
niên Việt Nam nói với tôi “Chúng tôi kính trọng ông Hồ, nhưng chúng 
tôi không quan tâm đến chính trị”. Đối với thế hệ trẻ lớn lên trước 
thềm thiên niên kỷ tới, ảnh hưởng của Hồ Chí Minh cũng chỉ như 
ảnh hưởng của Abraham Lincon đối với người dân Mỹ bình 
thường. 

Ngay cả trong số những người thấy được giá trị của sự sùng bái 
ông Hồ, nhiều người xem đó như một thứ thuốc phiện đối với 
nhân dân. Như một trí thức Việt Nam nhận xét: Tất cả những 
người sống trong thời kỳ chiến tranh phải có những điều bí ẩn 
riêng của họ. Ngày nay, nhiều người cảm thấy quan điểm chính 
thức coi Hồ Chí Minh như một mẫu mực hoàn hảo về đạo đức 
cách mạng cần phải được thay thế bằng một hình ảnh thực tế hơn, 
mô tả ông như một con người có thể có sai lầm. Trong những năm 
gần đây, có những lời đồn đại không được kiểm chứng về những 
đám cưới trong quá khứ và những vụ tình ái - và thậm chí những 
người con hoang - đã được lưu truyền rộng rãi bất chấp những lời 
chối bỏ mạnh mẽ về tính xác thực của nó từ các nguồn tin chính 


thức. Tháng 4-2001, Nông Đức Mạnh được bầu làm tổng bí thư 
Đảng, người ta xì xầm bàn tán nói rằng ông Mạnh là con hoang 
của ông Hồ. 

Tương tự như vậy trên chính trường thế giới, hình ảnh của ông 
Hồ là một nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong thế kỷ XX không 
còn sức quyến rũ như cách đây một thế hệ, mặc dù sự hiện diện 
bức chân dung của ông trong một cửa hàng người di cư Việt Nam 
ở California đã đủ gây ra sự tức giận cho những người Mỹ gốc 
Việt. Cách đây một thế hệ, các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 
nổ ra trên khắp Thế giới thứ ba lúc đó nước Mỹ dường như là một 
nền văn minh đang suy tàn. Trong điều kiện như vậy, ông Hồ có vẻ 
như là tiếng nói của tương lai. Với việc chủ nghĩa cộng sản mất uy 
tín và chủ nghĩa tư bản đang lên trước thềm thiên niên kỷ mới, sự 
kết hợp đặc biệt của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội của 
ông Hồ có vẻ như là điều kỳ quặc, giống như Cách mạng Văn Hoá 
của Mao Trạch Đông hoặc những ý tưởng tỉnh thần của Mahatma 
Gandhi. Ngày nay, Hồ Chí Minh thường được xem như là một nhà 
chiến thuật cách mạng thông minh của cuộc cách mạng và chỈ vậy 
thôi. Những bài viết của ông có vẻ như tế nhạt, phong cách tầm 
thường và không có nội dung tư tưởng. Tầm nhìn của ông về cách 
mạng thế giới xa rời thời gian không khác gì Marx nhìn người vô 
sản giận dữ đập cửa của những người áp bức tư bản. 

Tuy nhiên, thái độ như vậy không đánh giá đúng tầm quan 
trọng của Hồ Chí Minh đối với thời đại của chúng ta. Nếu như tầm 
nhìn tương lai của ông về một xã hội cộng sản thế giới trong 
tương lai không hoàn mỹ (ít nhất giống như ngày nay người ta 
nhìn nhận) thì người ta cũng không phủ nhận rằng sự nghiệp mà 
ông thúc đẩy và chỉ đạo tạo ra những thời khắc có một không hai 
trong thế kỷ XX, là đỉnh cao của kỷ nguyên giải phóng dân tộc ở 
Thế giới thứ ba và sự thừa nhận rõ ràng đầu tiên về hạn chế của 


chính sách ngăn chặn cộng sản của Mỹ. Sau Việt Nam, thế giới 
không bao giờ như cũ nữa. 

Khó tưởng tượng ra một cuộc cách mạng Việt Nam không có sự 
tham gia tích cực của Hồ Chí Minh. Mặc dù xu hướng lịch sử hiện 
tại nhấn mạnh tầm quan trọng của những lực lượng xã hội lớn 
trong việc tạo ra những sự kiện lớn của thời đại chúng ta, điều rõ 
ràng là trong nhiều trường hợp như trong cuộc cách mạng 
Bolsevich và cuộc nội chiến của Trung Quốc, vai trò cá nhân đôi 
khi rất lớn. Điều đó cũng đúng với Việt Nam. Ông Hồ không chỉ là 
người sáng lập Đẳng và sau này là Chủ tịch nước, mà còn là một 
nhà chiến lược chủ chốt và là một biểu tượng giành được nhiều 
thiện cảm nhất. Một nhà tổ chức tài năng cũng như là một nhà 
chiến lược tỉnh tế và một nhà lãnh đạo lôi cuốn, Hồ Chí Minh là 
một nửa Lenin và một nửa Mahatma Gandhi, có lẽ thêm chút hơi 
hướng Khổng Tử. Đó là một sự kết hợp sống động. Cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc của Việt Nam là một sự thực không thể phủ 
nhận làm thay đổi số phận của mỗi cá nhân, nếu không có ông thì 
có thể nó đã trở thành một vấn đề hoàn toàn khác và một kết cục 
hoàn toàn khác. 

Đối với nhiều quan sát viên thì bi kịch của cuộc đời Hồ Chí 
Minh là một tài năng kỳ lạ về nghệ thuật lãnh đạo mà đáng lễ ra 
phải được sử dụng để hoàn thiện hệ tư tưởng chưa hoàn hảo và 
trên thực tế, hệ tư tưởng đó bị chối bỏ bởi nhiều người trước đây 
đã chân thành theo đuổi trên toàn thế giới, mặc dù vẫn chưa được 
từ bỏ trên đất nước của ông. Một câu hỏi chưa có trả lời, liệu 
trong hoàn cảnh khác, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành có 
quyết định theo đuổi lý tưởng và tập quán của nền văn minh 
phương Tây đương đại hay không. Giống như nhiều nhà lãnh đạo 
châu Á trong những ngày đó, những gì ông đã trải nghiệm khi sống 
ở các nước tư bản chủ nghĩa không phải là những điều dễ chịu và 


những tội ác gây ra bởi chủ nghĩa thực dân của phương Tây mà 
ông nhận thấy trong những năm đầu của cuộc đời mình đã làm tổn 
thương tới sự nhạy cảm của ông. Tuy nhiên, rất nhiều niềm tin 
triết lý của ông đường như đúng với các lý tưởng của phương Tây 
hơn là với Karl Marx và Lenin. Mặc dù ông tìm cách xây dựng hình 
ảnh của bản thân mình trước các cộng sự của ông như một nhà 
Marxist chính thống, dường như rõ ràng ông không thích những 
vấn đề mang tính học thuyết giáo điều và thường cố làm mềm 
những giáo lý khô khan của cộng sản khi áp dụng vào Việt Nam. 
Tuy nhiên, là người thành lập Đảng và Chủ tịch nước, Hồ Chí 
Minh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả đối với 
những hành động của mình, dù tốt hay xấu xuất phát từ điều kiện 
Việt Nam hiện nay, ngay cả nhiều người nhiệt tình bảo vệ ông 
cũng phải thừa nhận, di sản của ông là tốt xấu lẫn lộn. 

Tại sao Hồ Chí Minh nhận thức được những khía cạnh nhân văn 
của Khổng Tử và truyền thống phương Tây, lại tiếp tục ôm chặt 
chủ nghĩa Marx - Lenin thậm chí sau khi nó không đủ sức bảo vệ 
những giá trị hiển nhiên đó? Một số nhà phê bình đoan chắc, chủ 
nghĩa nhân đạo của Hồ (nếu có) chỉ đơn thuần để đánh lừa những 
người cả tin. Nhưng có lẽ, cách giải thích thuyết phục hơn, ông tin 
rằng ông có thể tránh được cạm bẫy của chủ nghĩa Stalin và kết 
hợp những mặt tích cực chủ nghĩa Marx cổ điển và những giá trị 
nhân văn ở nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa tương lai. Giờ đây rõ 
ràng là chủ nghĩa xã hội Việt Nam đối tượng của nhiều thói hư tật 
xấu giống như Liên Xô láng giềng, một bản sao, Hồ có lẽ không 
nhìn rõ, hoặc không đủ dũng khí chính trị để phát biểu mạnh mẽ 
chống lại. 

Hồ Chí Minh là “người tạo ra sự kiện” (trong một đoạn trích 
đáng nhớ của Sidney Hook$s, triết gia Mỹ), một “đứa con của khủng 
hoảng” hiện thân hai sức mạnh trung tâm trong lịch sử của Việt 


Nam hiện đại: Mong muốn độc lập dân tộc và tìm kiếm công lý xã 
hội và kinh tế. Do hai sức mạnh này vượt qua biên giới nước 
mình, ông Hồ có khả năng chuyển tải thông điệp cho các dân tộc 
thuộc địa trên toàn thế giới và lên tiếng đòi giá trị của chân lý và 
tự do thoát khỏi sự áp bức của chủ nghĩa đế quốc. Cho dù người 
dân của ông có đánh giá cuối cùng về di sản của ông như thế nào 
chăng nữa, ông cũng đã nằm trong đền thờ các vị anh hùng cách 
mạng dành cho người đấu tranh vĩ đại đem lại cho những người 
thống khổ tiếng nói chân chính. 

HẾT 

NGUỒN THAM KHẢO 

Có một số vấn đề về tài liệu gây khó khăn đối với tiểu sử Hồ 
Chí Minh. Hồ Chí Minh đã viết hai cuốn sách ngắn tự thuật tiểu 
sử, cũng như một số bài báo, dưới tên giả. Một trong những cuốn 
sách tự thuật tiểu sử là “Vừa đi đường vừa kể chuyện”, tác giả T. 
Lan, có lẽ chưa hề được dịch ra tiếng nước ngoài. Cuốn khác, 
“Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” mang tên 
tác giả nhà sử học không có thực Trần Dân Tiên, được Hồ Chí 
Minh viết cuối thập niên 1940 và đã được dịch ra vài thứ tiếng. 
Bản tiếng Anhlược bớt cuốn sách này có tên “Glimpses of the Life 
of Hồ Chí Minh: President of the Democratic Republic ò Vietnam” 
được NXB Ngoại văn, Hà Nội phát hành năm 1958. Một bản dịch 
dài hơn sang tiếng Pháp xuất hiện trong cuốn sách “Những kỷ 
niệm về Bác Hồ” do NXB Ngoại văn, Hà Nội phát hành 1967 dưới 
nhãn “Nguyễn Ái Quốc”, tác giả Trần Dân Tiên. Một bản bằng 
tiếng Trung do NXB Ba Nguyên Tư Ốc, Thượng Hải, phát hành 
tháng 8-1949 dưới tên “Tiểu sử Hồ Chí Minh” có lẽ là bản hoàn 
chỉnh nhất, nhưng khó thu nhận. Vì bản tiếng Anh và Pháp là dễ 
đọc hơn cho độc giả, nên tôi quyết định trích dẫn chúng ở chú 


thích 

Vấn đề thứ hai là sự giống nhau của nhiều cuốn sách tiếng Việt 
viết về Hồ Chí Minh cũng như về diện mạo cách mạng Việt Nam. 
Tôi làm hết sức mình để làm rõ ràng khi trích dẫn những nguồn 
như thế, nếu độc giả quan tâm đến gốc gác những tài liệu đó, có 
thể xem thông tin chính xác ở cuối trang này. Một trường hợp 
khác, trong Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần I và II, thì bản in 
lần thứ hai thường không có những tài liệu như trong bản in đầu 
tiên. Vì bản ¡in lần đầu tiên Hồ Chí Minh Toàn tập chắc chắn có 
trong nhiều thư viện ở Mỹ, nên tôi trích dẫn bản này bất cứ khi 
nào có thể được 

Vấn đề thứ ba là việc sử dụng tiếng Việt. Tiếng Việt có các dấu 
trong nguyên âm để phân biệt khi phát âm. Một số sách gần đây về 
xã hội Việt Nam thường gắn dấy kết hợp với chữ. Tôi quyết định 
không làm như thế trong cuốn sách này, vì chúng chắc chắn làm 
rối độc giả không thạo tiếng Việt. Những độc giả biết tiếng Việt, 
trong mọi trường hợp, sẽ quen nhiều từ và cụm từ tiếng Việt xã 
hội trong bài hoặc chú thích 

Cuối cùng, về tên gọi thích hợp. Nhân dân Việt Nam, giống 
Trung Quốc, đặt họ đầu tiên, rồi tên đặt tiếp theo. Tuy nhiên, trong 
thập niên gần đây, để chỉ những cá nhân, người ta thường dùng 
tên của họ. Ngô Đình Diệm, từng là Tổng thống Nam Việt Nam, 
được gọi Tổng thống Diệm. Tuy vậy, Hồ Chí Minh được goij là 
Chủ tịch Hồ, Hồ Chủ tịch, có lẽ do tên Hồ Chí Minh là một bí danh 
lấy từ tiếng Trung. Những nhân vật khác như Võ Nguyên Giáp và 
Phạm Văn Đồng, thường được dùng tên là Giáp và Đồng 


\Ỉ TÌI LIỆI TIIIM KIIlU 


Để tránh dài dòng trong mục chú thích, với những tài liệu xuất 
hiện thường xuyên, chỉ ghi tên tác giả và tên tài liệu, lược đi phần 
xuất xứ. Nếu độc giả quan tâm đến xuất xứ tài liệu có thể xem 
dưới đây: 

“Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử” (NXB Thông tin Lý luận, Hà 
Nội, 1992) 

“Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu, 1924-1927”, (NXB Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1998) 

“Những kỷ niệm về Hồ Chí Minh” (NXB Ngoại văn, Hà Nội, 
1967). Tập hợp những bài báo và hồi ức của những đồng sự của 
Hồ Chí Minh 

“Những mẩu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ”, (NXB Sự 
thật, Hà Nội, 1985) 

Alain Ruscio, ed., “Những bài viết của Hồ Chí Minh, 1914-1969” 
(NXB LHarmattan, Paris) 

Alain Ruscio, ed. “Những người cộng sản Pháp và chiến tranh 
Đông Dương, 1944-1934 (NXB LHarmattan, Paris, 1985) 

Bernard Fall, ed., “Hồ Chí Minh trong Cách mạng: Tuyển tập 
1920-1966”, (NXB Praeger, New York 1967) 


CAOM: Trung tâm lưu trữ Outre-Mer, tỉnh Aix-en, Pháp 
Charles Fourniau và Léo Figueres, “Hồ Chí Minh: Người đồng chí 
của chúng tôi” (NXB Xã hội, Paris, 1970) 


CO: Văn phòng Thuộc địa. Những tài liệu nằm ở Văn phòng Lưu 
trữ Công cộng, London và Hong Kong 

Đặng Hoà, “Bác Hồ: Những năm tháng ở nước ngoài” (NXB 
Thông tin, 1990) 

David G. Marr, “Việt Nam chống chủ nghĩa thực dân, 
1885-1925” (NXB Đại học California, Berkeley, California, 1971) 


David Halberstam, “Sơ lược tiểu sử Hồ Chí Minh”, (NXB 
Random, New York, 1971) 

Hồng Hà, “Hồ Chí Minh trên đất nước Xô viết”, NXB Văn học 
Chính trị Moscow, 1986, dịch từ bản tiếng Việt, “Hồ Chí Minh trên 
đất nước Lenin”, NXB Thanh niên, Hà Nội, 1980 

Hồng Hà, “Thời niên thiếu của Bác Hồ”, NXB Thanh niên, 1994 

HZYZ: Hoàng Tranh, “Hồ Chí Minh và Trung Quốc” (NXB Giải 
phóng Quân, Bắc Kinh, 1987) 

Jean Lacouture, “Hồ Chí Minh: Tiểu sử một chính trị gia”, Peter 
Wiles dịch sang tiếng Anh (NXB Vintage, New York, 1968) 

JPRS: Cơ quan nghiên cứu liên hợp xuất bản (Washington D.C) 

Kobelev, “Hồ Chí Minh”, NXB Tiến Bộ, Moscow, 1989 

Nguyễn Đắc Xuân, “Thời niên thiếu của Bác ở Huế”, NXB Trẻ, 
t.p HCM, 1999) 

Nguyễn Đắc Xuân, “Thời niên thiếu của Bác ở Huế”, Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 186 (tháng 5 và 6-1979) 

Nguyễn Khắc Huyến, “Mộng ước đã đạt” (NXB Collier, New 
York, 1971) 

Nguyễn Thanh, “Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp” (NXB Thông tin 
Lý luận, 1988) 

Nguyễn Thanh, “Quốc tế Cộng sản và Cách mạng ở Đông 
Dương”, trong Tạp chí Cộng sẵn (tháng 2-1983) 


OSS: Cơ quan công tác chiến lược (Tiền thân Cục tình báo Hoa 
Kỳ, giải tán 11-1945 thay bằng CIA) 

Phan Bội Châu, “Phan Bội Châu niên biểu” (Tạp chí Văn Sử Địa, 
Hà Nội, 1955, trang 55) 

SLOTFOM: Văn phòng Liên lạc các vùng lãnh thổ Outre-Me, 
Pháp 

Sokolov, “Quốc tế Cộng sản và Việt Nam”, NXB Iv Ran, Moscow, 
1998 

Sơn Tùng, “Chuyện thời niên thiếu Bác Hồ ở Huế”, báo “Tin tức 
Việt Nam”, tháng 4-1976 

SPCE: Cơ quan bảo vệ Quân đoàn Viễn chỉnh. Tài liệu lưu trữ 
tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Aix-en, Pháp 

Stein Tonnesson, “Cách mạng Việt Nam năm 1945: Roosevelt, 
Hồ Chí Minh, và De Gaulle trong chiến tranh thế giới” (NXB Sage, 
London, 1991) 

T. Lan “Vừa đi đường, vừa kể chuyện”, (NXB Sự thật, 1976) 

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (Hà Nội) 

Thép Mới, “Bác Hồ tại Quảng Châu”, báo “Tin tức Việt Nam”, 
tháng 5-1976 

Toàn Tập I: Hồ Chí Minh Toàn tập in lần thứ nhất (10 tập), 
NXB Sự thật, 1980-1989 

Toàn Tập II: Hồ Chí Minh Toàn tập ¡in lần thứ hai (gồm 12 tập), 
NXB Chính trị Quốc gia, 1995-1996 

Trần Dân Tiên, “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ 
Chủ tịch” (NXB Ngoại văn Hà Nội, 1958) 

Trịnh Quang Phú, “Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng”, NXB Văn 
Học, t.p HCM, 1998 


Trung tâm sao chép microfilms các tài liệu của Bộ Ngoại giao, 


Hoa kỳ, hiện nay được lưu trữ tại Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ 
(College Park, Md) 

UPA: NXB Đại học Mỹ 

USNA: Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ (College Park, Md) 

Võ Nguyên Giáp, “Từ nhân dân mà ra” (NXB Quân đội Nhân 
dân, 1964) 

William Duiker, “Sự trỗi dậy chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam, 
1900-1941” (NXB Đại học Cornell, Ithaca, New York, 1976) 

zYG: Guo Ming “Bốn mươi năm quan hệ Hoa-Việt”, NXB Nam 
Ninh, tỉnh Quảng Tây, 1992 


Chú Thích 
[11 Võ Nguyên Giáp, “Tư tưởng Hồ Chí Minh quá trình hình thành 
và nội dung cơ bản”, trong Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh (Hà 
Nội: Viện Hồ Chí Minh, 1993), trang 17. Một số những nhà phê 
bình cho rằng câu trích này là không hoàn chỉnh và nguyên bản là 
“và không có độc lập nếu không có tự do”. I2! Một số người cho 
rằng Hồ có hơn 75 bí danh. Xem Sokolov, “Những bí danh của Hồ 
Chí Minh là kinh nghiệm nghiên cứu tiểu sử chính trị”, (Trung tâm 
Việt Nam học, Moscow, 1993), trang 187-218, và “Những tên các 
chuyến đi của Hồ” trong báo “Tin tức Việt Nam”, tháng 5-1981 I3l 
Cuốn tiếu sử Hồ được biết nhiều nhất là cuốn “Những mẩu chuyện 
về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” của Trần Dân Tiên, một trong 
nhiều bí danh của Hồ Chí Minh. Cuốn sách này được dịch sang 
tiếng Anh vài năm sau đó. Bản ngoại ngữ ấn hành sớm nhất và 
hoàn chỉnh nhất về tiểu sử của ông là cuốn “Tiểu sử Hồ Chí Minh” 
bằng chữ Trung do Nhà xuất bản “Ba Nguyên Tư Ốc”, Thượng Hải, 
phát hành năm 1949. Thật kỳ lạ, bản này không giống bất cứ bản 
ngoại văn nào, đã xác định tên ông là Nguyễn Ái Quốc đã từng sử 
dụng, đặc vụ Quốc tế Cộng sản, xem trang 4, những công trình 
nghiên cứu khác về tiểu sử Hồ Chí Minh mà không dịch sang các 
ngôn ngữ phương Tây như T. Lan, “Vừa đi đường vừa kể chuyện”, 
(NXB Sự Thật, Hà Nội, 1976) I1“! Hồ Chí Minh Toàn tập (Tập I và 
ID cũng là nguồn rất có giá trị. I5! Cuốn tiểu sử Hồ Chí Minh nổi 
tiếng nhất bằng tiếng Anh của tác giả Jean Lacouture, “Hồ Chí 
Minh: Tiểu sử một chính trị gia”, Peter Wiles dịch sang tiếng Anh 
(NXB Vintage, New York, 1968). Tham khảo Nguyễn Khắc 
Huyền,”Mộng ước đã thành”, (NXB Gollier, New York, 1971, (Nhà 
xuất bản Collier, New York, 1971), và David Halberstam, “Sơ lược 
tiểu sử Hồ Chí Minh”, NXB Random, New York 1971) I61 Bernard 
B. Fall, “Trò chuyện với Hồ Chí Minh”, trong “Tuyển tập những bài 
viết, 1920-1966” (NXB Praeger, New York 1967), trang 321 1 
Trương Bửu Lâm, “Việt Nam kháng chiến chống Pháp, 1858-1900” 
(NXB Đại học Yale, New Haven, 1967), trang 127-128 I#l Thông tin 
về Nguyễn Sinh Sắc rất khan hiếm. Tôi đã dựa trên cuộc phồng 
vẫn giữa tôi với nhân viên của Bảo tàng Hồ Chí Minh ở làng Kim 
Liên và hai nghiên cứu gần đây của Ban nghiên cứu của tỉnh Nghệ 
Tĩnh mới công bố tại Việt Nam. Cuốn “Bác Hồ thời niên thiếu” 
(NXB Sự Thật, Hà Nội, 1989). Theo Trịnh Quang Phú, “Từ làng Sen 
đến bến Nhà Rồng”, lần theo dấu vết gia phả, giòng họ Nguyễn Bá 


Phụ di cư đến làng Kim Liên từ thế kỷ XVI (trang 13) I9I Ngày sinh 
của Hồ Chí Minh gây ra rất nhiều tranh luận. Khi trưởng thành, 
ông đưa ra một số ngày sinh khác nhau, có thể đây gây khó khăn 
cho chính quyền. Ví dụ, trong một bản tự khai ở Moscow, ông sinh 
năm 1903; trong một văn bản khác, ông đưa ra sinh năm 1894. 
Nguồn tin chính thức tại Hà Nội, khẳng định rằng ông sinh vào 
năm 1890, nhưng một số nhà nghiêm cứu hoài nghi khi đi tìm sự 
thật với bằng chứng liên quan đến thời thơ ấu của ông. Chẳng hạn 
như chuyến đi dài ngày của ông đến Huế với gia đình năm 1895 và 
các hoạt động thời thơ ấu khác, những sự kiện đó làm cho người 
ta nghỉ ngờ về sự xác thực về ngày sinh. Xem Hồ Chí Minh biên 
niên tiểu sử, TậpI, trang 17. Có nhiều giả thuyết về ngày sinh của 
ông. Một số số cho rằng nó được chọn đê trùng với ngày thành lập 
Mặt Trận Việt Minh năm 1941. Lại có ý kiến cho rằng lấy cớ kỷ 
niệm sinh nhật ông treo cờ để chào đón phái đoàn Pháp đến Hà nội 
vào mùa xuân 1946. Xem Huỳnh Kim Khánh, “Cộng sản Việt nam, 
1925-1945” (NXB Đại học Cornell, Ithaca, N.Y, 1982) trang 52. 
Cuộc phỏng vấn ông Vũ Thư Hiên (Tạp chí Chính trị Thế giới, 
1997), tại thời điểm ông ra đời, người dân Việt nam thường sử 
dụng ngày tháng âm lịch, và khả năng cao là chính Hồ cũng không 
bao giờ biết rõ ngày sinh của mình. I101 Có lần Sắc nói đùa với một 
người khách, bằng cách chơi chữ hai người con trai của mình rằng 
tên của chúng là “không cơm” hoặc “không gạo” - xem “Những 
mẩu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ”, trang 29. Xem thêm 
“Di tích Kim Liên...” trang 36-40. Nguyễn Sinh Sắc bỉ quan trước 
thời cuộc có lẽ do ảnh hưởng chuyện thi Hội và chỉ nhờ sự can 
thiệp của một người bạn có thế lực tại triều đình mà ông có được 
học vị - xem Nguyễn Đắc Xuân, “Thời niên thiếu của Bác ở Huế”, 
trang 46-47 I11I Xem Sơn Tùng, “Chuyện thời niên thiếu Bác Hồ ở 
Huế”, trang 25-29. Xem thêm Trịnh Quang Phú, “Từ làng Sen đến 
bến Nhà Rồng”, trang 39-40. Theo Phú, hàng xóm đã dỗ cậu bé 
Cung đứng khóc trước hiên nhà, vì theo luật không được thể hiện 
sự đau khổ gần Hoàng Thành. Câu chuyện này dựa vào “Những 
mẩu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ”; “Bác Hồ thời niên 
thiếu”; Đức Vượng, “Quá trình hình thành tư tưởng yêu nước của 
Hồ Chí Minh” (NXB Chính trị Quốc gia, 1993, Hà Nội); Nguyễn Đắc 
Xuân, “Thời niên thiếu của Bác ở Huế”; và “Di tích Kim Liên quê 
hương Bác Hồ” (NXB Nghệ Tĩnh, 1985); cũng như những cuộc 
phỏng vấn với cán bộ Khu lưu niệm Hồ Chí Minh ở Kim Liên. I12I 
Trích “Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta” (NXB Ngoại văn, Hà 


Nội, 1967, trang 26). Những nhận xét tương tự, xem Trịnh Quang 
Phú, “Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng”, trang 21, 36. 


